MAX PLANGK 
Người Khai Sáng Thuyết Lượng Tử 


MAX PLANDK 


Người Khai Sáng Thuyêt Lượng Tử 
Kỷ Yếu Mừng Sinh Nhật Thứ 150 
(1858-2008) 


Chủ biên: 
Đào Vọng Đức - Chu Hảo 
Trịnh Xuân Thuận - Nguyên Xuân Xanh - Phạm Xuân Yêm 


NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC 


Với sự cộng tác của: Trần Hà Anh - Đà Lạt; Nguyễn Trọng Anh - 
Palaiseau; Cao Chi - Hà Nội; Phạm Đức Chính - Hà Nội; Nam Dao - 
Quebec; Hồ Trung Dũng - Tp.HCM; Đảo Vọng Đức - Hà Nội; Phan Huy 
Đường - Paris; Jerome I. Friedman - MIT; Trần Trọng Giễn - St John; Đỗ 
Đăng Giu - Orsay; Chu Hảo - Hà Nội; Nguyễn Trọng Hiền - CalTech; 
Nguyễn Đức Hiệp - New South Wales; Nguyễn Văn Hiệu - Hà Nội; 
Dieter Hoffmamn - Berlin; Phạm Quang Hưng - Virgimia; Christian Ngô - 
Saclay; Mai Ninh - Caen; Nguyễn Đức Phường - Hà Nội; Hồ Kim Quang 
- Toronto; Jũrgen Remn - Berlin; Nguyễn Quang Riệu - Paris; Trương Văn 
Tân - Melbourne; Nguyễn Minh Thọ - Leuven; Trịnh Xuân Thuận - 
Virginia; Nguyễn Văn Trọng - Tp.HCM; Hà Dương Tuấn - Paris; Nguyễn 
Đức Tường - Ottawa; Nguyễn Xuân Xanh - Tp.HCM; Phạm Xuân Yêm - 
Paris. 


Kỷ yếu Max Planck là tập hợp của những đóng góp 
của các cá nhân độc lập nhau. 
Do đó mỗi tác giả chịu trách nhiệm về nội dung của bài mình. 
Mọi sự phô biến, đăng lại nguyên bài của Kỷ yếu 
trên tất cả các phương tiện truyền thông, sách báo, website... 
cần phải được sự đồng ý của tác giả và nhà xuất bản. 


Cái gì trong vật lý từ lâu gây sự 
quan tâm ở tôi, đó là các định 
luật lớn phổ quát có ý nghĩa cho 
toàn bộ các hiện tượng tự nhiên, 
độc lập với các tính chất của các 
vật thể tham gia vào hiện tượng. 


MAXPLANCK 





Cái cơ bản không phải là sở 
hữu bên vững, mà chính là 
cuộc chiến đấu không ngừng, 
hướng về mục tiêu lý tưởng, là 
cuộc đổi mới cuộc sống hằng 
ngày, hằng giờ, gắn bó với sự 
chiến đấu không ngừng luôn 
luôn bắt đầu lại mới, chiến đấu 
cho sự cãi thiện tốt hơn, và 
cho sự hoàn thiện. 


MAX PLANCK 


Chúng ta cuối cùng phải tự hỏi, không phải một sự gắng 
sức không ngừng nhưng vô vọng như thế làm cho chúng ta 
không thỏa mãn một cách cao độ hay sao? Một thế giới quan 
còn có một giá trị nào chăng, nếu nó không chỉ ra cho những 
người đã hằng hiến mình cho nó ít nhất một điểm duy nhất 
vững chắc ở đâu đó trong cuộc đời để đem lại một điểm tựa lâu 
bền và trực tiếp trong những đau khổ liên miên và trong sự 
quay vòng không ngừng của tồn tại của họ? 


Chỉ có một sự kết hợp giữa sức mạnh của lý trí và sức 
mạnh của ý chí mới đem lại quả chín và thơm ngon nhất của 
triết học: Đạo đức học. Bởi vì khoa học cũng đem ra ánh sáng 
những giá trị đạo đức, nó dạy chúng ta trước nhất tính chân 
thật và sự tôn kính. Tính chân thật trong sự vươn tới không 
ngừng những nhận thức luôn chính xác hơn của thế giới tỉnh 
thần và thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta, sự tôn kính 
trong sự trầm tư về cái mãi mãi không thể hiểu được, cái 
huyền bí của tạo hóa trong lồng ngực của mình. 


MAX PLANCK 


MỤC LỤC 


PHẠM XUÂN XANH - PHẠM XUÂN YÊM 
LỜI NÓI ĐẦU 


PHẢN I: LỊCH SỬ 


A.EINSTEIN 

TƯỞNG NIỆM MAX PLANCK 

NGUYÊN XUÂN XANH 

MAX PLANCK - NGƯỜI CÁCH MẠNG MIỄN CƯỠNG Max Planck 
— The reluctant revolutionary 

NGUYÊN XUÂN XANH 

GIỜ KHAI SINH CỦA THUYÉT LƯỢNG TỬ 

NGUYÊN XUÂN XANH 

CÁC KHUÔN KHÔ BỊ PHÁ VỠ Ideas disrupting traditional 
frameworks 

PHẠM XUÂN YÊM NGUYÊN XUÂN XANH 

108 NĂM THUYÊT LƯỢNG TỬ 108 Years of Quantum Theory 

MAX PLANCK 

“NGÀI CÓ VẤN CƠ MẬT MAX PLANCK” 

NGUYÊN XUÂN XANH 
NIÊN BIÊU TÓM TẮT MAX PLANCK 1858-1947 
NGUYÊN XUÂN XANH 
MAX PLANCK CUỘC ĐỜI VÀ KHOA HỌC 
NGUYÊN XUÂN XANH 
ĐỌC MAX PLANCK 
NGUYÊN XUÂN XANH 
“SÔNG BÊN CẠNH PLANCK. LÀ MỘT NIÊM VUI RỒI” 
JÙRGEN RENN 

“ÔNG ẤY ĐÃ ĐỀ BỊ LÔI KÉO” 
































DIETER HOFFMANN 

MAX PLANCK VÀ ALBERT EINSTEIN, ĐÔNG NGHIỆP TRONG 
SỰ DỊ BIỆT 

DIETER HOFFMANN NGUYÊN XUÂN XANH 

MAX PLANCK VÀ GIẢI NOBEL 

MAX PLANCK 

CON ĐƯỜNG TỪ NGHIÊN CỨU THUÀN TÚY. ĐÉN ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHIỆP 

MAX PLANCK 

TÔN GIÁO VÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN 


PHẢN II: KHOA HỌC CƠ BẢN VÀ THỰC NGHIỆM 


JEROME I. FRIEDMAN 

CON ĐƯỜNG TIỀN TỚI GIẢI NOBEL 

PHẠM XUÂN YÊM 

BẢN GIAO HƯỞNG HUYÊN DIỆU GIỮA LƯỢNG TỬ VÀ TƯƠNG 
ĐÓI 

NGUYÊN TRỌNG HIÊN 

SỰ ĐO ĐẠC HÀNG SỐ PLANCK - VÀ NHỮNG BÀI HỌC TỪ 
THỰC NGHIỆM 

ĐÖ ĐĂNG GIU 

KỶ NGUYÊN MỚI 

NGUYÊN VĂN HIỆU 

MỘT THÊ KỶ PHÁT TRIÊN SÔI ĐỘNG CỦA VẬT LÝ A Century 
with the Effervescent Development of PhysIcs 

HỖ TRƯNG DŨNG 

LỰC VAN DER WAALS VÀ LỰC CASIMIR: TỪ VẬT LÝ CƠ BẢN 
TỚI ỨNG DỤNG 

CHU HẢO 

BOHR, VỊ “TRƯỞNG LÃO” QUYÉT ĐOÁN 

HỒ KIM QUANG 

THÔNG TIN, TÍNH TOÁN VÀ VẬT LÝ LƯỢNG TỬ 

PHẠM QUANG HƯNG 

NĂNG LƯỢNG TÔI 


ĐÀO VỌNG ĐỨC 

ĐÓI NGẪU LƯỢNG TỬ_ - NGUYÊN LÝ KHỞI ĐẦU CỦA ĐẠI 
THỒNG NHẤT Duality in Quantum Physics. A Primary Principle of 
Grand Unification 

CAO CHI 

TỒN TẠI CHĂNG MỘT LÝ THUYÉT CỦA TẤT CẢ? 


PHẢN III: KHOA HỌC ỨNG DỤNG 


TRƯƠNG VĂN TÂN 

CƠ HỌC LƯỢNG TỬ VÀ VẬT LIỆU NANO 

NGUYÊN TRỌNG ANH 

HÓA HỌC HỮU CƠ VÀ CƠ HỌC LƯỢNG TỬ: PHƯƠNG PHÁP 
ORBITAL BIÊN 

NGUYÊN MINH THỌ 

HÓA HỌC LƯỢNG TỬ TÍNH TOÁN: NGÀNH KHOA HỌC CỦA 
THẺ KỶ 2I 

TRẤN TRỌNG GIẼN 

MỘT VÀI KHÁI NIỆM VẺ TÍNH TOÁN LƯỢNG TỬ VÀ TRUYÊN 
TIN LƯỢNG TỬ 

PHẠM ĐỨC CHÍNH 

CƠ-LÝ TÍNH VĨ MÔ CỦA. VẬT LIỆU ĐA TINH THẺ HỖÖN ĐỘN CÓ 
THẺ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC TỚI ĐẦU? 

CHRISTIAN NGÔ 

VIÊN CẢNH VỀ NĂNG LƯỢNG 


PHẢN IV: THIÊN VĂN HỌC 


NGUYÊN QUANG RIỆU 

DẤU ẤN CỦA THUYÉT LƯỢNG TỬ  TRONG NGHIÊN CỨU VŨ 
TRỤ 

TRỊNH XUÂN THUẬN 

VŨ TRỤ THẬT HÀI HÒA NHƯNGVÔ CÙNG TINH TÉẺ VÀ THÔNG 
NHÁT 

NGUYÊN ĐỨC PHƯỜNG 

GIỚI HẠN CỦA BỨC TƯỜNG PLANCK 


10 


PHẢN V: NHÂN VĂN - XÃ HỘI 
- NGHỆ THUẬT - TRIẾT HỌC 
NGUYÊN ĐỨC TƯỜNG 
LÀM THÉ KỶ... HAY LÀ ĐÔI ĐIÊU SUY NGHĨ CỦA MỘT NGƯỜI 
SÓNG GIỮA HAI THÊ KỶ 
MAI NINH 
DÒNG SÔNG BAO LA 
TRẤN HÀ ANH 
PHÁT MINH CỦA PLANCK: VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC BỎ ÍCH CHO 
CHÚNG TA 
PHAN HUY ĐƯỜNG 
THÁI ĐỘ KHOA HỌC TRONG KIẾP NHÂN VĂN 
NAM DAO 
ĐẠO LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI: KHOA HỌC-KỸ THUẬT 
NHÌN TỪ MỘT GÓC ĐỘ NHÂN VĂN 
NGUYÊN ĐỨC HIỆP 
MAX PLANCK - TỪ LÝ THUYÉT LƯỢNG TỬ ĐÉN NGHỆ THUẬT 
HIỆN ĐẠI VÀ HẬU HIỆN ĐẠI 
HÀ DƯƠNG TUẦN 
KHOA HỌC LUẬN, TẠI SAO? 


PHẠM XUÂN XANH 
PHẠM XUÂN YÊM 


LỜI NÓI ĐẦU 


Một nên khoa học không có năng lực ha ý hướng tác 
động oượt khỏi khuôn khổ của dân tộc thì không xứng 
đáng tới cái tên của nó. 

MAX PLANCK 


Năm 2008 đến với chúng ta bằng một sự kiện quan trọng trong giới 
khoa học. Đó là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 150 của Max Planck, người khai 
sáng Thuyết lượng tử. 

Cha đẻ của Thuyết lượng tử, người đã mang lại “ánh sáng” cho thế giới 
vi mô, cũng như Newton đã từng mang lại ánh sáng cho thế giới vĩ mô, 
chính là nhà Vật Lý học Max Planck, khi ông khám phá rằng ở cấp vi mô sự 
trao đổi năng lượng không diễn ra liên tục mà rời rạc theo từng gói tí hon 
được gọi là “lượng tử”. Khám phá này - cùng với khám phá về bản chất 
lưỡng tính “sóng lẫn hạt” của ánh sáng 5 năm sau đó của Einstein - chính là 
những tiên để nền tảng cho cuộc cách mạng lượng tử. 

Hơn 2000 năm trước, nhà triết học cổ đại Hy Lạp Democrit đã từng nghĩ 
rằng vật chất có thể được phân tích ra thành những phân tử nhỏ mà ông gọi 
là “atom”. Những nỗ lực để giải thích vật chất được cấu tạo bằng gì và như 
thế nào từ đó luôn luôn thất bại. Ngay cả Newton, người khám phá ra luật 
hấp dẫn vạn vật, cũng bó tay trước bản chất rắc rối của vật chất. 

Nhưng năm 1925 tình hình thay đổi hẳn, sự ra đời của thuyết Lượng tử 
- với cơ học lượng tử và cơ học sóng của Werner Heisenberg và Erwin 
Schrödinger - đã gây ra một “đợt sóng thần” chưa từng thấy trong khoa học 
và có những ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống con người, và ngày càng 
dâng cao trong thế kỷ 21. Thuyết lượng tử không những giải thích chính xác 
sự cấu tạo vật chất mà Democrit đã hình dung, mà còn quyết định rất lớn sự 


12 


phôn vinh của nhân loại. Cuối thế kỷ 20, thế giới vật lý dựa lên hai cột trụ 
mới là Thuyết tương đối của Einstein và Thuyết lượng tử của Planck. 
Nhưng đối với đời sống thực tế của con người thì ba cột trụ của khoa học có 
ảnh hưởng quyết định là cuộc cách mạng lượng tử, cách mạng sinh học 
DNA, và cách mạng máy tính, với mức độ chưa từng có trước đó trong lịch 
sử. Năm 1947 transistor được phát hiện, cho ra đời máy tính hiện đại. Mười 
năm sau, laser được phát hiện tiếp, Internet và xa lộ thông tin ra đời. Hai 
khám phá đó đều là những hệ quả của thuyết lượng tử. Năm 1953, thuyết 
lượng tử cũng đã cho những phép tính toán chính xác để khám phá DNA 
của James Watson và Francis Crick; ý tưởng đó bắt nguồn từ những bài 
giảng ấn tượng của Schrödinger năm 1944 trong cuốn sách Sự sống là gì?, 
cho rằng sự sống của con người có thể được giải thích bằng một “genetic 
code” (mã đi truyền), và thuyết lượng tử có thể cho phép thực hiện điều đó. 

Thuyết lượng tử cũng cho phép con người chế tạo được những máy 
móc có kích thước của phân tử, mở ra một kỷ nguyên cho máy móc và vật 
liệu mà con người chưa từng biết đến - công nghệ nano - được tiên đoán bởi 
Richard Feynman trong một bài thuyết trình nổi tiếng có tính chất tiên tri 
Theres Plentự oƒ Room at the Bottơn năm 1959 trước American Phụsical Sociel. 
Ông tự hỏi làm sao có thể nhét hết bộ Eøcwclopaedia Britannica vào đầu của 
một cây kim, cho rằng với thuyết lượng tử không có gì ngăn cắm sự chế tạo 
các máy móc có kích cỡ của phân tử cả. 

Ngày nay, Thuyết lượng tử, không những là nền tảng của vật lý và 
thiên văn hiện đại, hóa học và sinh học, mà còn đưa đến hai cuộc cách 
mạng máy tính và sinh học phân tử. Không những thế, nó sẽ có thể thực 
hiện những cuộc hợp phối giữa những cuộc cách mạng đó đầy lý thú. Một 
“tương lai lượng tử” hứa hẹn đang chờ đợi. Nói tóm lại, thuyết lượng tử sẽ 
thâm nhập cũng như làm nảy sinh ra những công nghệ đỉnh cao, cách 
mạng nhất của thế kỷ 21 trong ba cuộc cách mạng khoa học vĩ đại của nhân 
loại. 

Con người giờ đây không còn chỉ biết quan sát tự nhiên một cách thụ 
động nữa, như Newton đã diễn tả trong tự sự: “là một cậu bé chơi trên bãi 
biển, nhặt được đó đây những hạt sỏi nhắn hơn, những vỏ sò đẹp hơn bên 
bờ đại dương của chân lý ở trước mặt”, mà đang ở trong giai đoạn chuyển 
tiếp, trở thành “đạo diễn” của tự nhiên. Giờ đây, không phải tài nguyên 
nữa, mà chính là tri thức và kỹ năng mới đóng vai trò quyết định trong sự 
nghiệp phát triển kinh tế trước sự cạnh tranh toàn cầu. Có thể nói, các quốc 


13 


gia có thể hưng thịnh hay suy vong là tùy thuộc vào khả năng có nắm được 
ba cuộc cách mạng này hay không. 

Nhưng trên hết, vượt ra ngoài khuôn khổ lợi ích kinh tế và công nghệ, 
mục đích tối hậu của con người từ ngàn năm vẫn là muốn hiểu được vũ trụ 
mình đang sống, và từ lâu đã đi tìm câu trả lời trong tôn giáo và triết học. 
Những định luật tiềm ấn nào đã chỉ phối vật chất trong tự nhiên từ vũ trụ 
đến thế giới vô cùng nhở? Vũ trụ bắt đầu như thế nào? Vì sao vật chất và 
con người có mặt như hôm nay? Vật chất, và bản thân chúng ta, được cấu 
tạo bởi các tế bào, rồi bằng những nguyên tử, bằng các hạt electron nhỏ hơn, 
các nhân của các nguyên tử lại được cầu tạo từ những hạt nhỏ hơn nữa, rồi 
các hạt này lại chứa những hạt nhỏ nữa v.v... Đâu là những viên gạch cuối 
cùng của vạn vật, và chúng hoạt động như thế nào, các định luật nào chỉ 
phối? 

Càng khám phá, con người càng nhận chân ra đến kinh ngạc các định 
luật tỉnh tế của vật chất không giống như trực giác đời thường. Thế giới của 
Newton thế kỷ 17 đã khác xa với thế giới của thời Trung cổ. Nhưng thế giới 
của thế kỷ 20 lại càng khác xa hơn nữa thế giới của tất cả thế kỷ trước cộng 
lại. Một trăm năm qua là một cuộc hành trình Odyssey của các nhà vật lý 
học đi tìm bờ cõi và vương quốc của mình, còn đẹp hơn các cuộc phiêu lưu 
thần thoại Hy Lạp. Con tàu Argo với những con người tài ba Argonaut trên 
đó đã chinh phục được nhiều miền đất đai và bờ cõi rộng lớn, mỗi lần thêm 
vững chắc không thể đảo ngược, nhiều lần cứ tưởng mình sắp đến đích, 
nhưng rồi thấy mình vẫn còn xa hơn, rồi họ lại tiến bước, vượt qua những 
trở ngại mới để tiến đến những miền đất mới, hoặc đôi khi tuyệt vọng, 
nhưng rồi con thuyền đã đưa đoàn người thám hiểm đến những nơi sáng 
láng chới lóa, nhìn chung, cái đích ngày càng đến gần. 

Mô hình chuẩn là một bước tiến to lớn và ý nghĩa sau khi nó thống nhất 
được ba trong bốn lực cơ bản của tự nhiên: lực điện từ, lực yếu và lực mạnh. 
Trong thế giới hạt có lẽ đến năm 2020 bức tranh sẽ rõ hơn một cách quyết 
định, trong khi việc thống nhất thuyết trường lượng tử của mô hình chuẩn 
với thuyết tương đối rộng có thể cần đến 50 năm nữa, như Steven Weinberg 
ước đoán. Nhưng chưa phải là chắc chắn. “Sự khám phá ra một lý thuyết 
thống nhất để chúng ta có thể mô tả thiên nhiên ở tất cả mực năng lượng sẽ 
làm cho chúng ta có khả năng trả lời một trong những câu hỏi cơ bản nhất 
của vũ trụ học. Đám mây dãn nở của các thiên hà mà chúng ta gọi là vụ nổ 
nguyên thủy có một sự bắt đầu vào một thời điểm nào trong quá khứ hay 


14 


không. Hay là vụ nổ nguyên thủy của chúng ta chỉ là một tình tiết trong 
một vũ trụ lớn hơn nhiều mà ở đó từ những thời vĩnh hằng các vũ trụ lớn 
và nhỏ đã hình thành? Những cái gọi là hằng số tự nhiên hay định luật tự 
nhiên có khác nhau trong các vũ trụ riêng lẻ?” như Weinberg từng viết. Thế 
kỷ 21 còn nhiều bài toán hấp dẫn và thách thức dành cho các thế hệ mới của 
nó, không như một thế kỷ mà một người thầy (von Jolly) của Max Planck đã 
khuyên ông không nên học vật lý vì lầm tưởng rằng không còn những vấn 
đề mới nữa. Một thiên tài nào đó tươi mới có thể sẽ xuất hiện. 

Năm nay, 2008 là kỷ niệm sinh nhật 150 năm của Max Planck. Sau hơn 
nửa thế kỷ trước bị tàn phá nặng nẻ bởi chính sách tiêu diệt khoa học của 
Chủ nghĩa Quốc xã đã gây ra một cuộc chảy máu chất xám kinh hoàng cho 
cả châu Âu, một bước ngoặt vui mừng đánh dấu sự phục hưng của nền vật 
lý ở châu lục này với hai sự kiện nối bật : 

- Trên trời có vệ tinh Planck vừa được phóng lên không trung với kính 
viễn vọng hiện đại để quan trắc tàn dư của bức xạ trong mấy phần triệu 
giây phút ban đầu của vũ trụ cách đây khoảng 13.7 tỷ năm với chỉ tiết chưa 
từng đạt; 

- Dưới đất sâu hơn trăm thước có máy gia tốc hạt LHC (Large Hadron 
Collider) với chu vi 27 cây số ở CERN. Khắp năm châu duy nhất chỉ có máy 
này làm đầu tàu thế giới trong công cuộc khám phá, đào sâu tìm hiểu, nhằm 
thống nhất các định luật cơ bản tận cùng của vạn vật. Lý thuyết và thực 
nghiệm, tay trong tay vươn tìm những bến bờ xa xăm sâu thẳm nhất của tri 
thức khoa học, tiếp nối nỗi khát vọng hướng thượng chung của con người 
bẩm sinh xưa nay là không ngừng tìm hiểu thiên nhiên và bản thể của nó. 

Với cuốn Kỷ yếu chúng ta muốn góp phần thật khiêm tốn của mình vào 
việc vinh danh Max Planck trong ký ức Việt Nam nhân kỷ niệm 150 năm 
ngày sinh của ông, và mong muốn các thế hệ hiện tại hãy tiến lên nắm bắt 
khoa học lượng tử, và khoa học nới chung, để trang bị mình cho thế kỷ 21. 

«Quang phổ» của các bài đóng góp trong kỷ yêu Max Planck là rộng rãi 
và đa dạng, từ những vấn đề lịch sử liên quan đến Max Planck, những vấn 
đề khoa học cơ bản và thực nghiệm, các vấn đề khoa học ứng dụng, cho đến 
thiên văn học, khoa học nhân văn, nghệ thuật, triết học, và những bài hồi 
ký sống động, từ thế giới hạt cơ bản cho đến các thiên hà, từ những khám 
phá thuần túy khoa học cho đến trách nhiệm của những nhà khoa học 
trước xã hội và môi trường sống, đến những vấn đề nghệ thuật, văn học, từ 
những vấn đề của thế kỷ 20 đến những vấn đề của thế kỷ 21, v.v... 


15 


Max Planck suốt đời chăm sóc việc xây dựng, phát triển và truyền bá 
khoa học và nhận thức cho đại chúng, không ngừng chăm lo sự hợp tác 
quốc tế, luôn luôn tận tụy hết lòng với trách nhiệm của mình trước xã hội. 
Làm cuốn kỷ yếu đặc biệt này chúng tôi muốn noi gương ông. Các tác giả 
tham gia là những nhà khoa học và trí thức gốc Việt Nam đang sinh sống tại 
Việt Nam và nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới: Pháp, Bi, Hoa Kỳ, 
Canada, Úc, nhưng tất cả có cùng tình cảm: Việt Nam và khoa học. Và một 
số bạn nước ngoài cũng cùng chia sẻ với chúng ta, trong đó phải kể Gs. 
Jerome Friedman, giải Nobel vật lý năm 1990, Gs. Jũrgen Renn, Viện trưởng 
Viện Max Planck nghiên cứu lịch sử khoa học tại Berlin, Gs. Dieter 
Hoffmann của cùng Viện, chuyên gia về lịch sử khoa học thế kỷ 19, 20 và là 
một chuyên gia hàng đầu hiện nay về Max Planck. Chúng tôi rất trân trọng 
đóng góp của nhiều nhà khoa học, trí thức khả kính của nhiều thế hệ của 
Việt Nam, đặc biệt những thế hệ đi du học từ những năm trước và sau 1950, 
những nhà khoa học đã có nhiều kiến thức tinh hoa, đã không tiếc thì giờ 
để truyền đạt vốn kiến thức quý báu ấy qua kỷ yếu Max Planck cho các thế 
hệ trẻ Việt Nam. Chúng tôi cũng trân trọng những ý muốn đóng góp của 
nhiều nhà khoa học khác nhưng vì thời gian không cho phép nên đã không 
thực hiện được. 

Thuyết lượng tử và tương đối, nói chung khoa học tự nhiên cùng với 
những tiến bộ cách mạng của thế kỷ 20 đã thay đổi sâu sắc nhận thức của 
con người về thế giới, thay đổi còn sâu sắc hơn gấp bội đời sống vật chất 
con người. Phân nửa GDP của các nước phát triển xuất phát từ kết quả của 
những nghiên cứu cơ bản. Các quốc gia trên thế giới có lúc ngủ quên, 
nhưng có lúc cũng phải giật mình trước những sự kiện bàng hoàng diễn ra 
trước mắt có thể trở thành nguy hiểm, sự đe dọa cho an ninh và sự phồn 
vinh của quốc gia họ, nếu những người lãnh đạo dân tộc đó còn biết yêu 
nước và sáng suốt nhận định. Nước Anh chẳng hạn, đã giật mình tại cuộc 
International Exhibition ở Paris năm 1867 khi nhận thấy rằng Người Mẹ của 
Cách mạng Công nghiệp đã bị những đứa con qua mặt. Ba năm sau, cuộc 
chiến tranh Pháp-Phổ thực sự đã làm cho giai cấp lãnh đạo Anh sợ hãi, giai 
cấp luôn thích để cho công nghiệp tự nó phát triển, và không chịu đầu tư 
cho nghiên cứu khoa học bao nhiêu. Phổ đã trở thành một cường quốc 
không những về công nghiệp mà còn về quân sự. Đó là một hội chứng 
giống như hội chứng Sputnik của nước Mỹ ở cuối những năm 50 đầu 60. 
Năm 1883, khi Ủy ban Hoàng gia Anh về Giáo dục Kỹ thuật thăm trường 


l6 


thương mại ở thành phố Rouen của Pháp, các thành viên rất ngạc nhiên khi 
thấy một chiếc mũ sắt của lính Phổ được trưng bày nổi bật ở đây. Ngài hiệu 
trưởng giải thích rằng ông đã lượm được chiếc mũ này khi quân đội Phổ đi 
ngang qua. Mỗi lần học trò ông chềnh mảng trong việc học, ông đặt cái nón 
lên bàn để nhắc nhở chúng về điều đã xảy ra, và lại có thể xảy ra, nếu chúng 
không học hành nghiêm chỉnh; “phương pháp đó không bao giờ thất bại 
trong việc nâng cao tinh thần quốc gia và nhiệt tâm của chúng trong việc 
học”, ông nói. 

Tại Đức, từ lâu các nhà lãnh đạo tri thức đã hiểu rằng khoa học đem lại 
sự phôn vinh, và làm cho quốc gia phú cường. Werner von Siemens, nhà trí 
thức công nghiệp của Đức đã nói rằng đối với ông “nghiên cứu khoa học tự 
nhiên luôn luôn là mảnh đất vững chắc của tiến bộ kỹ thuật, và nền công 
nghiệp của một quốc gia sẽ không bao giờ có được vị trí hàng đầu quốc tế 
và giữ vững được vị trí của nó nếu quốc gia đó không đồng thời đứng trên 
đỉnh cao của tiến bộ khoa học tự nhiên”. Siemens không ai khác là người đã 
tài trợ chủ yếu cho việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật Vật lý Berlin ra đời 
vào cuối thế kỷ 19, nơi đã tiến hành những cuộc đo đạc chính xác nhất về 
điện để giúp các nhà vật lý đi tìm công thức bức xạ nhiệt, ban đầu với mục 
đích áp dụng cho công nghệ bóng đèn, nhưng để rồi một trong những nhà 
khoa học, Max Planck, đã đi đến khám phá Thuyết lượng tử cho nhân loại! 

Việt Nam không có con đường nào khác hơn là phải xây dựng được 
một nền khoa học tự nhiên hiện đại và phát triển, từ thực nghiệm cũng như 
đến lý thuyết, theo những mẫu mực quốc tế đã có từ hàng trăm năm được 
áp dụng trên khắp thế giới, nếu những người lãnh đạo đất nước biết “giật 
mình” trước sức mạnh của những cuộc cách mạng khoa học vĩ đại như đã 
từng được chứng minh trong quá khứ, và nếu ý thức được để chuẩn bị cho 
đất nước những cuộc cách mạng vĩ đại sắp đến, và đầu tư thỏa đáng các cơ 
sở vật chất, cơ sở tri thức, cơ sở nhân sự là các nhà nghiên cứu, các giáo sư 
đại học, các học sinh, sinh viên ưu tú tương lai. Nghịch lý lớn nhất của đất 
nước là những nhà khoa học chân chính, những người toàn tâm làm khoa 
học, phải sống bằng đồng lương không đủ sống, đừng nói chỉ gia đình họ. 
Những người tồn tại được, trụ được vì khoa học, đều phải sống nhờ vào các 
đại học và tổ chức nghiên cứu ở nước ngoài, hay những công việc phụ 
không tương xứng với họ. Đó là nghịch lý, và là nguy cơ lớn nhất làm cho 
đất nước mai một đi tiềm năng trí tuệ, gây ra chảy máu chất xám, hoặc làm 
mai một nhiều thế hệ chất xám liền và làm suy yếu nền tảng cơ bản của nền 


17 


kinh tế tri thức hiện đại dựa trên sức mạnh của khoa học kỹ thuật và công 
nghệ. 

Lấy vài thí dụ thời sự tượng trưng. Chính sách “khen thưởng $1.000” 
cho các công trình được đăng ở nước ngoài là rõ ràng có tính chất chắp vá 
và tình thế. Rồi ý tưởng ngộ nghĩnh “Văn miếu đương đại”, chỉ tôn vinh 
hời, thuần hình thức những “tiến s⁄, giếng phong kiến. Chúng tôi nghĩ 
ngược lại: Để khen thưởng và “tôn vinh” họ với tư cách là lực lượng chất 
xám cực kỳ quan trọng của quốc gia trong thời kỳ phát triển (và có thời kỳ 
phát triển nào nó lại thừa?), nhà nước cần phải đầu tư mạnh mẽ cho khoa 
học và những người làm khoa học để họ có điều kiện toàn tâm sản xuất 
nhiều hơn “trứng vàng” có chất lượng ngày càng cao hơn, mà không phải lo 
lắng cho gia đình và tương lai con cái. Nhà nước phải đầu tư để họ thường 
xuyên có điều kiện tiếp cận bằng người và bằng tư liệu khoa học hiện đại 
các trung tâm khoa học thế giới, như những tắm gương sáng của một nước 
Nhật thời Minh Trị đã làm, hay các quốc gia pần như Hàn Quốc, Đài Loan, 
Singapore từ vài thập kỷ qua. Những chiếc ghế giáo sư - ở đó nghiên cứu 
khoa học với những chuẩn mực truyền thống lành mạnh và tiến bộ của thế 
giới đóng vai trò chủ yếu - chứ không phải với những quy định cục bộ của 
Việt Nam, được kèm theo những điều kiện sống và làm việc xứng đáng, 
cũng như trách nhiệm cao cả để hướng dẫn tập thể khoa học của đất nước 
vươn lên, đó chính là phần thưởng ý nghĩa và thiết thực nhất cho người làm 
khoa học. 

Trí thức là uyên khí quốc gia. Đừng để họ bị tiếp tục phá giá, và su sụp 
trước sự phát triển không ngừng của các lực lượng trí thức khác trên thế 
giới. Nhà nước và xã hội phải chung sức đầu tư vào nghiên cứu khoa học 
tiềm năng và có trình độ cao ở các đại học và viện nghiên cứu, hơn là tài trợ 
cho những chương trình giật gân phù phiếm. Nhà nước hãy thấy vai trò cực 
kỳ quan trọng của khoa học kỹ thuật trên thế giới trong việc dựng nước và 
giữ nước. Đừng để một Max Planck hay một Albert Einstein mòn mỏi phải 
“nuôi thân bằng hai bàn tay mọn”, hay “có lẽ đi cày trong cái làng thống 
khổ” của mình, như cách nói của một nhà cải cách của Phổ đã từng nói về 
xã hội Đức đầu thế kỷ 19. Nhà nước phải mở những “cánh cửa khải hoàn” 
cho tất cả tài năng của đất nước, “mở ra cho họ một con đường, bắt kể họ từ 
đâu đến”. Chỉ có như thế đất nước mới mong phát triển được vững bẻn, 
non sông mới nở mặt với thế giới. 


Chúng tôi xin cám ơn Viện Max Planck Lịch sử Khoa học Berlin đã hỗ 


18 


trợ công việc chúng tôi bằng những tư liệu quý báu xưa và nay về Max 
Planck để cho số kỷ yếu kỷ niệm được phong phú. Xin cám ơn Viện Văn 
hóa Goethe Việt Nam đã khích lệ và tài trợ để xuất bản. 

Chúng tôi rất biết ơn các Anh Chị đã bỏ nhiều thì giờ quý báu của mình 
để giúp đỡ phần dịch thuật các bài đóng góp, các anh Nguyễn Đức Phường, 
Nguyễn Minh Thọ, đặc biệt anh Nguyễn Văn Thiều đã tham gia dịch thuật 
và xem lại nhiều bài, cũng như nhiều Anh Chị khác không được nhắc đến ở 
đây. 

Chúng tôi xin cám ơn Gs. Nguyễn Văn Hiệu đã ủng hộ tinh thần cho 
cuốn Kỷ yếu Max Planck ngay từ đầu của cuộc khởi động, đã tổ chức lễ kỷ 
niệm Max Planck tại buổi Hội thảo Quốc tế về Khoa học vật liệu và Công 
nghệ nano tháng 9 tại Nha Trang, mời được Gs. Friedman tham gia kỷ yếu, 
và cũng đã bỏ công sức đóng góp một bài rất công phu và phong phú. Bài 
viết của Gs. sẽ là một hồi ức rất có giá trị cho các bạn trẻ. 

Xin cám ơn chân thành tất cả những Anh Chị đã đóng góp, giúp đỡ 
cuốn kỷ yếu này hơn nửa năm liền, và cám ơn sự quan tâm và đón nhận 
quý báu của tất cả quý độc giả. Mong các bạn trẻ tìm thấy ở đây những hạt 
giống quý báu cho mình. Chúng tôi muốn xem quyền kỷ yếu này như một 
đóng góp vào giáo dục và nghiên cứu khoa học của đất nước, với sự gửi 
pắm tâm tình như “gửi hương cho gió” và hy vọng sẽ có những tâm hồn, 
đặc biệt các bạn trẻ, đón nhận và suy ngẫm về nó. 

Chắc chắn ở nhiều khâu thực hiện chúng tôi có những sai sót, nhằm lẫn 
hay những điều đáng lý phải được làm tốt hơn. Chúng tôi thực hiện tập 
sách kỷ niệm này trong điều kiện eo hẹp, mỗi người phải tự thân vận động, 
không có nhân viên hay bộ máy hỗ trợ, không ai ở gần nhau để bàn bạc trao 
đổi, tất cả đều được thực hiện âm thầm qua mạng. Vì thế chúng tôi xin Quý 
Anh Chị và độc giả hãy đón nhận và đọc kỷ yếu với một sự lượng thứ. 


PHÂẦN 1 
LỊCH SỬ 


20 


A.RINSTEIN 


TƯỞNG NIỆM MAX PLANCK: 


Abstract. Einstein's Commemoration of Max Planck in 1948. 


Ai đã ân huệ tặng cho nhân loại một ý tưởng sáng tạo vĩ đại, người đó 
không cần được đời sau ca ngợi. Bởi vì anh ta đã được ban cho điều cao cả 
hơn bằng việc làm của anh ta. 

Tuy nhiên, thật là một điều tốt, và cần thiết, rằng ngày này, các đại biểu 
của các nhà nghiên cứu phấn đấu vì chân lý và nhận thức từ khắp nơi trên 
Trái đất họp mặt nhau tại đây. Họ là một sự minh chứng, rằng ngay trong 
những giai đoạn này, khi mà sự điên cuồng chính trị và quyền lực thô bạo 
gieo rắc những lo âu và đau khổ lớn cho con người, thì lý tưởng của nhận 
thức vẫn được nâng cao không suy suyền. Lý tưởng này, đã từ bao đời nối 
kết các nhà nghiên cứu của tất cả các quốc gia và của mọi thời đại, được biểu 
hiện trong Max Planck với một sự hoàn thiện hiếm thấy. 

Nếu bản chất nguyên tử của vật chất cũng đã được những người Hy 
Lạp nhìn thấy, và đã được các nhà nghiên cứu của thế kỷ XIX nâng lên 
thành khả năng hiện thực lớn, thì đồng thời chính Max Planck đã tìm thấy 
một sự xác định chính xác độ lớn thực sự của nguyên tử mà không cần đến 
các giả thuyết phụ. Hơn nữa, ông đã trình bày một cách thuyết phục, rằng 
bên cạnh cấu trúc nguyên tử của vật chất còn có một loại cầu trúc nguyên tử 





” Bài điễn văn này của Albert Einstein với tư cách đại điện cho Hàn Lâm viện Khoa học 
Quốc gia của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ” đã được Otto Hahn đọc bằng tiếng Anh và tiếng 
Đức tại Hội trường của Đại học Göttingen ngày 23 tháng 4 năm 1948 (ngày sinh nhật thứ 
90 của Max Planck). Buổi lễ được tổ chức bởi Tổ chức Max Planck (Gesellschaft), Hội Vật 
lý Đức, Hàn lâm viện Khoa học Göttingen và Đại học Göttingen. Đồng thời buổi lễ cũng 
được tổ chức bởi Hàn lâm viện Hoa Kỳ tại Washington cùng ngày. [Nguôồn: Ân phẩm 
đặc biệt “Zum 50. Todestag von Max Planck” của tạp chí Vật lý Đức Physikalische Blätter 
nhân ngày mất thứ 50 của Max Planck, xuất bản tháng 10, năm 1997. NXB WILEY-VCH 
1997] 


72 


của năng lượng, và cấu trúc này được chỉ phối hoàn toàn bởi hằng số phổ 
quát được ông đưa ra. 

Nhận thức này đã mở đầu sự phát triển vật lý học trong thế kỷ chúng 
ta, và đã chi phối nó hầu như tuyệt đối. Không có nó, thì sự thiết lập một lý 
thuyết hữu ích của nguyên tử và phân tử, cũng như của các hiện tượng về 
năng lượng chỉ phối sự chuyển hóa của chúng không thể nào quan niệm 
được. Hơn nữa, nhận thức này đã phá vỡ khung cảnh của cơ học cổ điển và 
của điện động học, và đặt khoa học trước nhiệm vụ đi tìm một cơ sở khái 
niệm mới cho toàn ngành vật lý, một nhiệm vụ mà mặc cho một số thành 
tựu quan trọng vẫn chưa được giải đáp một cách thỏa đáng. 

Bằng cách Hàn lâm viện Khoa học của Hoa Kỳ nghiêng mình trước con 
người này, nó bày tỏ niềm hy vọng, rằng công việc nghiên cứu một cách tự 
do vì nhận thức thuần túy sẽ được duy trì cho chúng ta không hề suy 
suyền. 


NGUYÊN XUÂN XANH địch 





Ngày 7.10.1947 Max Planck được mai táng trong nghĩa trang của thành phố Göttingen. Sau 
tang lễ trong nhà thờ Albani với các bài điều văn của Max von Laue và Otto Hahn, sáu nhà vật 
lý trẻ của Viện Vật lý số I và II của Đại học Göttingen đã khiêng quan tài ra khỏi nhà thờ và 
đưa đến nghĩa trang. Tấm ảnh này thuộc sở hữu của GS Hans Ehrenberg, được công bó lần 
đầu tiên năm 1997. 


SE) 


NGUYÊN XUÂN XANH 


MAX PLANCK - 
NGƯỜI CÁCH MẠNG MIỄN CƯỠNG” 
Max Planck - The reluctant revolutionary 


Vào ngày 19.10.1900 một cuộc cách mạng của vật lý học bắt đầu diễn ra 
âm thầm. Vào ngày đó Max Planck trình bày một định luật bức xạ mới. Nó 
mô tả sự phân bố năng lượng của bức xạ nhiệt. Sau đó rõ ràng rằng định 
luật này không dung hợp với vật lý cổ điển. Nó đòi hỏi một cuộc cách mạng 
về sự hiểu biết bức xạ và năng lượng: Bức xạ được cấu thành từ những gói 
năng lượng, “các lượng tử”. Planck nhìn những hệ quả của cuộc cách mạng 
này một thời gian dài một cách hoài nghi. 

Ông yêu cái đã được thử thách. Những cuộc biến động chính trị cũng 
hầu như không làm rúng động thế giới quan của ông. Dù trong hệ thống 
nào, khoa học đối với ông vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Planck phục vụ nó 
với tư cách nhà tổ chức khoa học, và sự tự quản của khoa học đối với ông là 
quan trọng. Sau chiến tranh, ông trở thành người bảo trợ cho Max-Planck- 
Gesellschaƒt bằng cái tên mình. 

Di sản khoa học của ông đã thay đổi không những vật lý học. Vật lý 
lượng tử đặt ra những câu hỏi mới, và góp phần tạo ra những công nghệ 
hiện đại nhất. Quan niệm về bức xạ, vật chất và năng lượng đặt chúng ta 
trước những bí ẩn gì? Các cuộc cách mạng khoa học hình thành như thế 
nào? Khoa học cần các điều kiện khung nào? Những câu hỏi này ngày hôm 
nay vẫn còn mang tính thời sự như thời của Planck. 





' Theo Spektrum der Wissenschaft, Bioerafie, số 1/2008. Max Planck, Reuolutionär toider Willen. 
Số kỷ niệm do Max-Planck-Gesellschaft xuất bản. 


NGUYÊN XUÂN XANH 


GIỜ KHAI SINH CỦA THUYẾT LƯỢNG TỬ 


Abstract. Hơi tuas quantttmt theor born: out oƒ crisis, “acE 0ƒ desperaHon”, 
radiatHion ƒormuln and 1ÍS COHIS€41I€fICES. 


Khai sinh từ sự bế tắc 

Cho đến năm 1899 Planck công bố tất cả năm bài về bức xạ nhiệt của vật 
thể đen. Mục tiêu của ông là suy ra định luật Wien trên cơ sở nhiệt động 
học của bức xạ điện từ. Ông hy vọng trước nhất bằng cách đó cũng tìm thấy 
luôn cách lý giải tính không thuận nghịch của các quá trình nhiệt động học, 
mà không cần thuyết xác suất của Boltzmann. 

Khi Planck tin rằng cuối cùng ông đã suy diễn một cách thành công 
định luật Wien, thì các sự kiện diễn tiến đồn đập vào năm 1900. Các kết quả 
đo đạc mới cho thấy định luật Wien không có hiệu lực. Ngày 19.10.1900 
Planck giới thiệu một định luật bức xạ mới. Để suy diễn nó, ông đã từ bỏ các 
chống đối của ông đối với phương pháp Boltzmann và đưa vào các “phần 
tử năng lượng” có độ lớn nhất định mà chúng ta ngày nay gọi là các lượng 
tử. 





“Trung tâm vật lý-kỹ thuật (Die Physikalisch-Technische Reichanstalt) Berlin khoảng 1900, 
được thành lập năm 1889 do sáng kiến của nhiều người trong đó có Hermann von HelmholE 
và Werner von Siemens, nhằm đo lường chính xác các đơn vị đo lường (của ngành điện), 


” Viết lại theo Spektrum der Wissenschaft, Biosrafie, số 1/2008. Max Planck, Reoolutionär toider 
Wiilen. Số kỷ niệm do Max-Planck-Gesellschaft xuất bản. 


28 


điều rất cần thiết cho nghiên cứu cơ bản. Tại đây đã diễn ra sự đo đạc chính xác bức xạ nhiệt 
của vật thể đen. 


Một con đường lắm chông gai 

Planck đầu tiên chiến đấu nhiều năm cho một cơ sở thỏa đáng của 
nhiệt động học của bức xạ điện từ. Đầu năm 1900, chương trình của ông 
dường như đăng quang với sự thành công: Ông tin đã suy diễn được bằng 
lý thuyết công thức bức xạ bán thực nghiệm của Wien. Nhưng trong khi 
một bảng tóm tắt các kết quả của ông sắp lên khuôn in thì Planck được tin 
về những đo đạc mới của Lummer và Pringsheim ở “Trung tâm vật lý-kỹ 
thuật” dấy lên sự nghỉ ngờ về tính hiệu lực của định luật Wien. Khoảng cuối 
năm 1900, bằng những kết quả đo đạc mới, những nghỉ ngờ này trở thành 
sự chính xác và buộc ông phải xây dựng một định luật bức xạ mới, điều ông 
trình bày vào tháng 10. Tuy nhiên, một sự suy điễn công thức này bằng lý 
thuyết trước nhất không thành công đối với ông. Ông không thể hài lòng 
với một “công thức được đoán một cách may mắn”. Tình hình xem ra bề tắc. 

“Bởi uì không có con đường nào khác mrở ra, nên tôi đã thứ nghiệm phương 
pháp Boltzmann.” (Max Planck trong Về lịch sử của khám phá lượng tử tác dụng 
oật lú, 1943.) 

“Nói tóm lại, tôi có thể sợi cả uiệc làm của tôi là một hành động của sự tuuệt 
oọng. Bởi 0ì từ bản chất, tôi là người hiền hòn oà có khuựnh hướng lánh xa các hành 
động mạo hiểm đáng ngại... nhưng một sự diễn giải bằng lú thuyết phải được tìm 
cho ra bằng mọi giá, nsau khi nó rất cao.” (Max Planck, 1931) 


Hành động tuyệt vọng của Planck 

Planck chỉ còn thấy một con đường, để suy diễn được định luật bức xạ 
rõ ràng đúng với thực nghiệm: “Phương pháp Boltzmann”. Nó dựa trên 
phương pháp đếm trong lý thuyết khí của Boltzmann. Nhưng để có thể 
đếm được một cái gì ở bức xạ, ông phải chia năng lượng của bức xạ vật thể 
đen ra thành các phần tử năng lượng. Trong giai đoạn cuối của phép tính 
Planck để cho độ lớn của những gói như thế tiến về không, và được một sự 
phân bố năng lượng liên tục. Nhưng điều đó không giúp Planck giải quyết 
vấn đề. Các phân tử năng lượng của ông phải có một độ lớn cố định: là tích 
số của tần số được xem xét với một hằng số h, sau này được gọi là lượng tử 
tác dụng Planck. Trong buổi họp của Hội Vật lý Berlin ngày 14 tháng 10 
năm 1900, Planck trình bày lần đầu tiên một sự suy điễn định luật bức xạ 
của ông. Từ biên bản ngắn của buổi họp, người ta không thấy lý thuyết của 


29 
Planck đã gây ra phản ứng nào ở những người có mặt. 


Định luật bức xạ Planck 

Định luật bức xạ Planck mô tả quang phổ của vật thể đen, nghĩa là sự 
phân bố năng lượng bức xạ lên các tần số (màu) khác nhau của bức xạ theo 
sự lệ thuộc vào nhiệt độ của vật thể đen. Trong trường hợp của một vật thể 
đen lý tưởng (hoàn toàn chỉ phát ra) mật độ năng lượng ø lệ thuộc vào tần 
số ø và nhiệt độ T của vật thể đen, nên người ta viết ø(ø, T). Ngoài ra, trong 
định luật bức xạ Planck có ba hằng số xuất hiện: vận tốc ánh sáng c, hằng số 
Boltzmann k, và lượng tử tác dụng h được Planck đưa ra. Tỷ lệ giữa năng 
lượng bức xạ E = lơ và năng lượng nhiệt kT là quyết định cho hình dạng 
của quang phổ. Ở nhiệt độ phòng, mật độ 

§rhư3 1 


(1, T)du = Nợ: dư 
í c3 chư/kT — Ị 





Công thức phân bố năng lượng bức xạ của Planck 1900, cội nguồn của thuyết lượng tử. 


năng lượng lớn nhất ở các tần số tương ứng với bức xạ hồng ngoại sóng dài. 
Các máy camera hồng ngoại chẳng hạn lợi dụng điều này để nhận dạng các 
vật thể trong bóng tối thông qua bức xạ nhiệt khác nhau của chúng. Đối với 
một nhiệt độ khoảng 5.500 độ Celsius - nhiệt độ của mặt trời - thì mật độ 
năng lượng của bức xạ là cao nhất ở những tần số tương ứng với ánh sáng 
mắt thấy được. 


Công thức Planck và những hệ quả của nó 

Planck đã may mắn thành công với sự suy diễn của một công thức bức 
xạ, một công thức đứng vững trước mọi thử thách của thực nghiệm. Nhưng 
cái gì là ý nghĩa vật lý của các phân tử năng lượng trong cách suy diễn của 
Planck? Sự trả lời câu hỏi này còn cần đến nhiều năm và là mối bận tâm của 
đông đảo các nhà khoa học trẻ, đặc biệt trước hết Albert Einstein (1879- 
1955). Dần dần niềm tin được lan rộng, rằng một sự sụp đổ hoàn toàn của 
ngành vật lý cổ điển là tất yếu. Nhưng chính Planck lại có thái độ hoài nghi 
trước những ý tưởng cách mạng này. 

Năm 1920, Planck nhận giải Nobel của năm 1918 cho sự khám phá 
lượng tử cơ bản của ông và tác dụng của nó lên sự phát triển tiếp theo của 
vật lý. Ông được đề cử cho giải này nhiều lần hơn bất cứ một nhà khoa học 
nào khác. 


30 


“Nhờ hai hằng số k uà h người ta có nhiều cơ hội thiết lập các đơn uị cho chiều 
dài, thời gian 0à nhiệt độ, những cái, độc lập uới các uật thể uà chất liệu đặc biệt, tắt 
uếu giữ được tầm quan trọng của chúng cho mọi thời đại 0à tất cả nền uăn hóa ngoài 
quả đất uà ngoài con người, 0à ì thế có thể được sọi là các 'đơn oị đo lường tự 
nhiên'.” (Max Planck, 1899) 


NGUYÊN XUÂN XANH 


CÁC KHUÔN KHỔ BỊ PHÁ VỠ 
Ideas đisrupting traditional frameworks 


Đôi khi ta tìm ra cái Không nshĩ tới 
Christoph Columbus 

Đôi khi ta tìm thấy cái Không tin được 
Nikolaus Copernicus 

Đôi khi ta tìm thấy cái Không chấp nhận 
được 

Charles Darwin 

Đôi khi ta tìm thấy cái Không thể tưởng 
tượng nổi 





Max Planck 


Columbus, Copernicus, Darwin và Planck là những người tìm thấy cái 
mà ban đầu họ không hề hình dung. Họ là những nhà cách mạng miễn 
cưỡng, không ý thức. Xuất phát từ những câu hỏi của những kiến thức cũ, 
họ “lạc bước” vào vùng đất mới mà những người đi sau mới hiểu hết tầm 
quan trọng của nó. 

Columbus đi tìm con đường biển đến Ấn Độ nhưng lại khám phá ra 
châu Mỹ. Copernicus muốn đơn giản hóa cách tính toán các chuyển động 
của hành tinh, nhưng rồi lại khai sáng ra một hệ thống thế giới mới trong đó 
các hành tỉnh không còn quay xung quanh Trái đất nữa, mà xung quanh 
Mặt trời. Darwin đi tìm trật tự của tính đa dạng của các chủng loài, nhưng 


` Viết theo Spektrwm der Wissenschaft, Biografie, số 1/2008. Max Planck, Reoolutionär toider 
Wiilen. Số kỷ niệm được Max-Planck-Gesellschaft xuất bản. 


2 


rồi tìm thấy các định luật phát triển của sự sống. Planck muốn hoàn tất 
ngành vật lý cổ điển nhưng lại chôn vùi nó đi. 

Các cuộc biến động của thế giới quan suy ra từ các khám phá như thế là 
khó lòng thấy trước được, cũng không phải là kết quả của các hành động cô 
đơn của các thiên tài. 


PHẠM XUÂN YÊM 
NGUYÊN XUÂN XANH 


108 NĂM THUYẾT LƯỢNG TỬ 
108 Years of Quantum Theory 


1900 - 1910: 
- Planck cắt nghĩa bức xạ của vật thể đen, khám phá giả thuyết lượng tử 
(1900). 
- Einstein cắt nghĩa hiệu ứng quang điện (1905) bằng giả thuyết quang 
lượng. 
1910-1920: 
- Khám phá độ siêu dẫn (Kamerlingh Onnes, 1911). 
- Thuyết của Bohr về quang phổ nguyên tử (1913). 
1920-1930: 
- Khám phá tính chất sóng của electron của đe Broglie (1924). 
- Tiên đoán ngưng tụ Bose-Einstein (1924). 
- Nguyên lý loại trừ của Pauli (1925). 
- Thống kê lượng tử Fermi-Dirac (Fermi, 1926). 
- Cơ học lượng tử ra đời (Heisenberg, Born, Jordan, 1925). 
- Phương trình sóng (Schrödinger, 1926). 
- Diễn Giải Copenhagen (1926). 
- Nguyên lý bất định của Heisenberg (1927). 
- Phương trình Electron của Dirac và Điện động học lượng tử, QED 
(1928). 
1930-1940: 
- Neutrino được tiên đoán (Pauli, 1930). 
- Khám phá phản-electron (Anderson, 1932). 
- Nghịch lý “Einstein-Podolsky-Rosen” (1935). 


34 


- “Con mèo Schrödinger“ (1935). 
- Sự phân hạch, tiền đề của năng lượng hạt nhân (Hahn và Strassmann, 
1938). 
- Khám phá tính siêu lỏng (Landau,1938). 
1940-1950: 
- Bom nguyên tử (1945). 
- Transistors (Bardeen, Brattain, Shockley, 1947). 
1950-1960: 
- Thuyết sóng hoa tiêu của Bohm (1952). 
- Thuyết Yang-MIIls (nonabelian gauge theory, 1954). 
- Vi phạm đối xứng gương của lực hạt nhân yếu (Lee-Yang, 1956). 
- Diễn giải Đa thế giới của Everett (1957). 
- Thuyết siêu dẫn (Bardeen, Cooper, Schrieffer1957). 
- IC ntegrated circuit) (Kilby, Noyce, 1958). 
1960-1970: 
- Laser (1960) 
- Khái niệm vi phạm đối xứng tức thì (Nambu, 1960). 
- Vị phạm đối xứng CP (Cronin và Fitch,1964). 
- Định lý về biến số ẩn (Bell, 1964). 
- Giả thiết Quark (Gell-Mann và Zweig, 1964). 
- Phát hiện bức xạ nền của vũ trụ (Penzias, Wilson, 1964). 
- Thuyết điện yếu (electroweak) thống nhất điện từ và yếu (Glashow, 
Salam, Weinberg 1967). 
- Quark được phát hiện trong một loạt thí nghiệm (Friedman, Kendall, 
Taylor, 1967 - 1973). 
- 5tring (Veneziano, Nambu 1968). 
1970-1980: 
- Thuyết Decoherence (Zeh, 1970). 
- Tái chuẩn hóa thuyết điện yếu (t Hooft, Veltman,1971). 
- Chụp cắt lớp spin hạt nhân (1973). 
- Cất nghĩa nguồn gốc vi phạm đối xứng CP trong Mô hình Chuẩn và 
tiên đoán thế hệ quark thứ ba (Kobayashi, Maskawa, 1973). 
- Sắc động lực học lượng tử (Gross, Politzer, Wilczek,1973). 
- Charm quark (194). 
- Tau lepton được phát hiện cho thấy có một thế hệ thứ ba của Quark 


35 


và Lepton (Perl,1975). 
- Bottom quark (1977). 

1980-1990: 
- Hiệu ứng lượng tử Hall (Klitzing, 1980). 
- Thí nghiệm bác bỏ biến số ấn cục bộ, Thượng đề đổ xí ngầu (1982). 
- Boson W và Z° được khám phá ở CERN như các hạt trao đối của lực 
yếu (1983). 
- Superstring (thuyết siêu dây) (Green, Schwarz, 1984). 
- Siêu dẫn ở nhiệt độ cao (Bednorz, Mũller, 1987). 
- Thiên văn học Neutrino (1987). 

1990-2000: 
- Quang phổ bức xạ nền được đo lường chỉ tiết bằng kính viễn vọng 
trên COBE, WMAP, phù hợp đến kinh ngạc với công thức bức xạ vật 
đen mà Planck viết ra năm 1900 (Mather, Smoot,1992). 
- Top quark (1994). 
- Thuyết viễn tải lượng tử (1993). 
- M-theoy (Witten, 1995). 
- Chế tạo được ngưng tụ Bose-Einstein, một dạng khí lạnh nhất trong 
vũ trụ (1995). 

2000-2006: 
- Thực hiện được sự buộc chéo với nhau (entanglement) của hàng tỉ 
nguyên tử (Polzik, 2002), mở ra triển vọng viễn tải các trạng thái lượng 
tử của hàng loạt tập hợp nguyên tử. 
- Viễn tải thông tin thành công (ở dạng một lệnh chuyển tiền) dựa vào 
hiệu ứng buộc chéo EPR (Zeilinger, 2004) 
- Cỗ máy LHC khổng lồ được đưa vào hoạt động tại CERN (2008) để 
tìm hạt Higgs, viên đá còn thiếu của vật chất, và chứng cứ để hiểu 
những vấn đề xung quanh định luật tối hậu của vũ trụ, như vật chất 
tối, năng lượng tối, và cái gì đã làm không gian dãn nở. 


Ỷ 


Ệ 
ì 
) 


MAX PLANCK ALBERT EINSTEIN NIELS BOHR 
(1858-1947) (1879-1955) (1885-1962) 





36 


LOUIS DE BROGLIE 
(1892-1987) 





Cơ sở thuyết lượng tử được khai sinh trong khoảng thời gian 1900-1927 bởi những công trình 
khai phá của bảy nhà vật lý học (ảnh trên). Trong một trăm năm nó đã cách mạng thế giới 
quan của chúng ta tận gốc rễ, nhưng cũng còn nhiều bí ẩn chưa hiểu được. 

(Nguồn: Spektrum der Wissenschaft, Dossier, số 2/ 2006) 


MAX PLANCK 


“NGÀI CÓ VẤN CƠ MẬT MAX PLANCK” 


Lời người địch: Phim Ngài cố uấn cơ mật Max Planck thuộc một loạt phim 
chân dung nói về cuộc đời và sự nghiệp của các nhà khoa học tên tuổi của Đức. 
Phim này được làm năm 1942 theo lệnh của Bộ Tuyên truyền của Goebbel. 
Nhưng phim về Max Planck không được sử dụng cho tuyên truyền, mà chỉ để 
làm hổ sơ tư liệu cho “Cơ quan lưu trữ phim về các nhân cách”. Lý do: Nazi 
không thấy thuyết phục về tính hiệu quả với Planck, vì Planck có thái độ không 
chịu khuất phục trước chế độ, không làm theo những gì Nazi mong muốn cho 
bộ máy tuyên truyền. Ông không từ bỏ ủng hộ công khai Thuyết tương đối của 
Einstein, tuy không nhắc đến tên Einstein, điểu Nazi cấm, như ông đã làm 
trong chính cuốn phim này. 

Năm 1943 hay 1944, Planck đọc một bài diễn uăn trong một buổi gặp của các công 
chức Nazi của Bộ Nsoại giao. Bài nàu cho thất thái độ của Planck. Nhà báo Thụy Điển 
Gunnar Pihl có mặt uà thuật lại như sau: “[Planck] trình bàu quan điểm của mình oể 
sự tổn tại, một cách bình tĩnh, khiêm tốn, khôn ngoan [...]. Ông nhắc đến tên người Do 
Thái Einstein nh một nhân cách hàng đầu uà hướng đạo trong thế giới ý tưởng của 
chúng ta, ông có một cúi nhìn oượt xa khỏi các thành kiến thô thiển cũng như những 
người cuồng tín, không cñn để ý đến nơi ông ñi, đang ở. Với tiếng nói nhỏ nhẹ ông 
[khẩn thiết kêu gọi] một uiễn cảnh của tính thần thánh (GötHichkeit) của cuộc đời, uà 
một thế giới của tính hợp pháp. Người đàn ông nhỏ nhắn trong bộ trang phục màu đen 
[...] là quá ơĩ đại để bị ảnh hưởng bởi những nỗ lực của Nazi nhằm thau đổi thế giới. Sự 
uiệc diễn ra giống như người ta đi tham dự một buổi lễ oui nhưng lại nghe một bài 
thuyết siáo. Một sự khác biệt khủng khiếp uới tính thần đang thống trị tại nơi này.” 
Gestapo nghỉ ngò mẹ ông không thuẩn chủng, cho điều tra 0à kết luận ông có “một 
phẩn mười sáu” là Do Thái! Khoảng sau 1943 “Cơ quan quản lý khoa học” của Nazi 
khuyến cáo Planck không tiếp tục diễn thuyết khoa học nữa! 

Phím được tìm thất lại oào năm 1983. Dưới đâu là phẩn lời được dịch ra tiếng 
Việt. 


Khi bước vào tuổi 85 như tôi, người ta sẽ cảm thấy có nhu cầu mạnh mẽ 


38 


hơn thường lệ, muốn làm rõ cuộc đời mình đã diễn ra như thế nào: để có 
một cái nhìn về quá trình phát triển cho đến nay, và với một cái nhìn tổng 
kết, để tường trình cho chính mình và những người khác, về những cái đã 
phấn đấu, và những cái đã đạt được, và cuối cùng để hướng tầm mắt một 
lần nữa về tương lai. 

Tôi xuất thân cùng với gia đình từ vùng đất Schwabenland!. Ông cố tôi 
chuyền từ N¡rtingen gần Stuttgart sang Göttingen, và từ đó các con, cháu, 
cháu chắt đi phiêu bạt trong vùng Bắc Đức và sinh sôi nảy nở ở đó. Phần 
lớn trong họ là những nhà thần học, nhà ngữ văn, và tôi có lẽ là người duy 
nhất của dòng họ đã trở thành nhà vật lý. Tôi cắt nghĩa điều này là do ảnh 
hưởng của môi trường xung quanh, vì trong trường tôi, tôi được gây cảm 
hứng bởi vị thầy toán học của tôi, tên ông là Herman Mũiller, một con người 
rất có óc khôi hài, và rất khe khắt, có khả năng làm cho chúng tôi say mê về 
tất cả những gì là mối liên hệ giữa toán học và khoa học tự nhiên - một mặt 
giữa sự chặt chẽ của phương pháp toán học, và mặt khác cái cao cả và vẻ 
đẹp của các định luật ngự trị trong tự nhiên. Và lúc đó, lý tưởng của cả một 
hoạt động khoa học của tôi đã hình thành, lý tưởng mà hôm nay tôi vẫn còn 
theo đuổi: đi tìm sự hài hòa ngự trị một mặt giữa sự chặt chẽ của toán học, 
và mặt khác sự đa dạng của các định luật tự nhiên ở xung quanh chúng ta; 
và từ đó có được khả năng, với sự giúp đỡ của sự sắc bén của logic chúng ta, 
và của tư duy của con người, quán triệt được tự nhiên, tìm thấy sự thống 
nhất giữa các định luật logic này với các định luật của tự nhiên. 

Bằng cách này, chúng ta cũng đạt đến sự làm chủ thiên nhiên, và điều 
đó đối với tôi luôn luôn là mục đích đẹp đẽ nhất của tất cả hoạt động khoa 
học. 

Chúng tôi, như đã nói, lớn lên trên vùng Bắc Đức, mặc dù nguyên thủy 
có gốc rễ là người Schwaben. Tôi sinh ra ở Kiel, sau đó về Munich, nơi bố tôi 
nhận được lời mời làm giáo sư ở đại học. Bố tôi là một người chính thống 
của địa phận Schlewig-Holstein của Công tước Augustenburg, và ông 
không hài lòng khi thấy Schleswig-Holstein bị Phổ thôn tính. Điều đó khiến 
ông rời bỏ Holstein và về Munich, làm việc tại đại học ở đó. Sau này, hòa 
bình được ký kết giữa những người theo Augustenburg và người Phổ, vào 
năm mà công chúa chúng tôi, người con gái của Công tước Augustenburg, 
trở thành Hoàng hậu Đức. Sau này tôi còn nhớ lại bà đã một lần tiếp tôi ở 
đây như thế nào với tư cách là hoàng hậu. Kỷ niệm thật là đẹp khi nhớ lại 





Miền Nam-Tây Đức. 


39 


lúc đó trong một cuộc diễu hành lớn tôi phải đi ngang qua bà, và tôi cúi 
chào và buông ra một lời nói về Kiel, rồi bà kéo tôi vào một cuộc nói chuyện, 
kéo dài hơn là bình thường, khiến cho vị trưởng ban nghỉ lễ sau đó, khi tôi 
đi ngang qua lại, và sau khi cuộc điễu hành đã chấm dứt, hỏi tôi một cách 
rất tò mò rằng chuyện gì đã xảy ra và bà hoàng hậu đã nói những gì với tôi. 
Tôi phải cười về tình tiết này. Vâng, rồi chúng tôi đi về Munich, và tôi theo 
học, và chính người thầy toán học của tôi đã làm cho tôi say mê toán học, và 
ở đó, tôi bắt đầu những nghiên cứu của tôi. Sau đó tôi vào đại học. Năm 
cuối cùng tôi học tại Berlin, và bắt đầu sự nghiệp với chức vụ Privatdozent!, 
và rồi bằng cách này, đời tôi điễn ra trong những thông lệ rất bình thường. 
Tôi trở thành Provatdozent và sau đó thành giáo sư tại Kiel và Berlin, và từ 
1889 tôi ở đây, tại Berlin, trong đại học, đầu tiên là giáo sư ngoại ngạch, sau 
đó là giáo sư thực thụ, và bây giờ tôi nghỉ hưu, nghĩa là thực ra một người 
Berlin già. 

Nhưng thực ra những người Berlin già đúng nghĩa không có nhiều, 
những người vốn sinh ra ở đây; và đặc biệt trong vòng hàn lâm; người ta di 
chuyển từ một đại học này đến một đại học khác, nhưng tôi lại là người 
thực sự rất cố cư. Một khi người ta đã đáp xuống Berlin, thì khó lòng đi khỏi 
nơi đó; bởi vì ở đây, nói cho cùng, là trung tâm điểm của tất cả các phong 
trào trí tuệ của nước Đức. Với thời gian, nó lại càng mạnh mẽ hơn nữa. 
Trong mặt nào, việc tập trung hóa đó là điều đáng tiếc. Tôi trước đây đã ủng 
hộ các trào lưu cao quý của các cung đình: Darmstadt, Dresden, Munich và 
Weimar, và tất cả những cái khác; còn nhiều cái khác: Karlsruhe, Dresden, 
Leipzig. Nhưng tất cả những cái đó đều mất đi ánh hào quang trước Berlin, 
như bây giờ, và điều đó là đáng tiếc. Nhưng chắc chắn đó là sự biến đổi của 
thời gian. 

Bây giờ tôi muốn kể quý vị chút ít về cuộc đời khoa học của tôi, và có lẽ 
đó là cái mà phần lớn quý vị quan tâm, dù không phải tất cả đều hiểu được 
hết điều bây giờ tôi nói. Những gì tôi nói sẽ khá là vật lý. Như đã nói, tôi đã 
bắt đầu học đại học ở Munich, nơi tôi đã đến trường. Ở đó, các giáo sư 
Ludwig Seidel và Gustav Bauer đã dạy tôi toán học, và Philipp von Jolly vật 
lý. 

Tôi vẫn nhớ đến họ trong sự biết ơn. Nhưng tôi không thể quên được 
những lời nói của vị giáo sư sau cùng, Ngài von Jolly, khi tôi làm một cuộc 





Một học hàm sau Tiến sĩ ở Đức để có đủ phẩm chất dạy trên đại học và có thể trở thành 
Giáo sư. ND 


40 


từ giã để làm học trình cuối cùng tại Berlin, đúng ngành vật lý lý thuyết. 
Ông ấy nói như thế này: “Vật lý lý thuyết, đó là một ngành rất đẹp, nhưng 
hiện tại lại không có ghế giáo sư cho nó. Nhưng cơ bản nó sẽ không đem lại 
cái gì mới hơn. Vì với sự khám phá nguyên lý bảo toàn năng lượng thì tòa 
nhà vật lý lý thuyết đã khá hoàn chỉnh. Người ta có thể đó đây quét ra được 
một hạt bụi trong một góc này hay góc kia của tòa nhà, nhưng một điều gì 
mới mẻ cơ bản thì Ông sẽ không tìm được.” 

Nếu những lời nói này không ngăn được tôi đi con đường đã được 
nhắm đến, thì không phải đó là vì ý nghĩ mình sẽ làm được điều gì mới, mà 
đúng hơn, đó là vì nguyện vọng được nghiên cứu các định luật tự nhiên 
nhiều hơn. Và ở Berlin đã diễn ra khúc quanh dẫn đến đề tài chính của cả 
ngành nghiên cứu của tôi: nghiên cứu các định luật cơ bản của nhiệt động 
học. Bởi vì cơ học đối với tôi như đã phát triển hoàn chỉnh. Trong khi đó các 
định luật cơ bản của nhiệt động học đòi hỏi tính hiệu lực cho tất cả các hiện 
tượng tự nhiên, bất kể người ta nghĩ thế nào về sự cấu tạo của vật chất, dù 
người ta nghĩ nó được cấu trúc như từ những nguyên tử hay một cách liên 
tục. Trên bầu trời vật lý trước đây khi tôi đến Berlin, các giáo sư Hermann 
Helmholtz như nhà thực nghiệm, và Gustav Kirchhoff như nhà lý thuyết, 
tỏa sáng. Tôi nghe bài giảng của cả hai; nhưng tôi ít quan tâm đến các bài 
giảng này, bởi vì chúng không nói về nhiệt. Chính các bài viết của Rudolf 
Claudius đã lôi cuốn tôi, bằng sự sáng sủa giản dị và sự chặc chẽ của diễn 
đạt, đến độ tôi dừng lại tại đó để toàn tâm nghiên cứu các định luật này. 
Đặc biệt khái niệm entropy được Claudius định nghĩa đã gây sự chú ý của 
tôi. 

Entropy là một đại lượng bên cạnh năng lượng tượng trưng cho cái 
quan trọng nhất của cả tự nhiên. Năng lượng là bắt biến, trong khi entropy 
luôn luôn tăng. Nó không bao giờ giảm. Và đó chính là bản chất của Định 
luật thứ hai của nhiệt học, rằng entropy của một hệ thống của các vật thể 
chỉ có thể luôn luôn tăng lên; trong trường hợp tới hạn, nó dừng lại bằng 
hằng số. Nếu nó tăng, thì hiện tượng là không thuận nghịch (không đảo 
ngược). Nếu nó không thay đổi, thì hiện tượng thuận nghịch, và người ta 
cũng có thể để cho nó đảo ngược được. Đó là sự khác biệt lớn trong tất cả 
các định luật tự nhiên. Và cân bằng nhiệt động học sẽ điễn ra khi entropy 
đạt đến trị số cực đại. Nếu nó không tăng, thì cũng không có sự thay đổi 
nữa của hệ thống. 


Tất cả các tính chất của một sự cân bằng nhiệt động học bắt nguồn từ 


4I 


định lý này. Và chính định lý này, tôi giờ áp dụng nó lên các sự cân bằng lý- 
hóa và lên các cân bằng bức xạ. Trong các cân bằng lý-hóa, có một người 
Mỹ, đó là J.Willard Gibbs, giáo sư ở Baltimore, đi trước tôi, và bằng cách đó 
ông đã lấy đi sự thành công của tôi. Ngược lại trong các cân bằng bức xạ, 
những con đường mới đã được dành cho tôi, và đó chính là đóng góp chính 
của tôi. Nhưng entropy của nhiệt bức xạ, sự lệ thuộc của entropy vào cường 
độ bức xạ, tôi không tìm thấy chúng bằng con đường lý thuyết, như tôi ban 
đầu đã thử nghiệm. Mà tôi đã tìm thấy chúng bằng cách dựa vào các đo đạc 
một phần của Otto Lummer và Ernst Pringsheim tại Trung tâm kỹ thuật-vật 
lý (Berlin), và phần khác của Heinrich Rubens và Friedrich Kurlbaum tại Đại 
học kỹ thuật (Berlin). 

Trên đường tìm cách diễn giải các định luật đã được tìm ra bằng thực 
nghiệm này, tôi đã để mình hướng dẫn bởi một ý tưởng của Ludwig 
Boltzmamn vốn đã gây một ấn tượng lớn lên tôi. Thật vậy, ông đã diễn giải, 
xuất phát từ quan điểm của thuyết nguyên tử, entropy của một khí như là 
logarith của xác suất của trạng thái khí. Việc áp dụng ý tưởng tương tự lên 
bức xạ của hộp rỗng chỉ có thể thành công, nếu chúng ta cũng quan niệm 
bức xạ được cấu trúc từ những nguyên tử, nếu người ta xem bức xạ được 
cấu tạo bằng những mặt trước đặc biệt. Và giả thiết này tất yếu dẫn đến giả 
thuyết của các nguyên tử bức xạ, hay các lượng tử bức xạ có độ lớn nhất 
định, điều được biết rất chính xác qua các phép đo hiện hành. Ban đầu tôi 
chần chừ sử dụng giả thuyết này, bởi nó trái ngược với mọi quan niệm của 
nguyên tử học cổ điển. Nhưng không có con đường nào khác, và kinh 
nghiệm đã chứng minh bằng công trình nghiên cứu của vô số các đồng 
nghiệp rằng, giả thuyết đó phù hợp với thực tại. 

Dĩ nhiên, phải cần đến nhiều năm để cộng đồng vật lý học chú ý đến lý 
thuyết của tôi; vì ban đầu nó xa lạ trong các giới khoa học, vì thế nên không 
được để ý, như rất thường xảy ra đối với những phát minh mới. Nhưng 
không lúc nào tôi để mình lo sợ hay buồn phiền, dù thoáng qua và đưới mọi 
hình thức, chỉ vì sự thiếu công nhận, bởi tôi quá chắc chắn việc của tôi để 
phải nghi ngờ sự thành công cuối cùng của nó. Do đó, tôi có thể nhìn sự 
phát triển tiếp theo với tất cả sự bình tĩnh. Sự phát triển này cuối cùng đã 
diễn ra nhanh chóng hơn tôi tưởng lúc ban đầu. Bởi vì, bằng những phép 
đo đạc ngày càng chính xác hơn trong khoa học, người ta nhanh chóng thấy 
rõ, các trị số của hằng số vật lý quan trọng nhất, đó là lượng tử cơ bản điện, 
khi các phương pháp đo đạc càng chính xác, thì nó càng tiến gần đến trị số 


42 


mà tôi đã tính toán được trước từ các đo đạc bức xạ. Điều đó đã chứng minh 
rằng chính phép đo đạc bức xạ này, và sự tính toán suy ra từ đó, là con 
đường đúng đắn để đi đến các trị số này. 

Đến nay, tôi chủ yếu nói về nhiệt động học. Bây giờ tôi muốn nói đôi lời 
về cơ học. Cơ học, tôi xem nó, cũng như những nhà vật lý trước đây, chính 
là cơ sở của cả ngành khoa học vật lý, và cho đến nay vẫn như thế. Vì nó 
tính toán với các biến số không gì khác hơn là không gian và thời gian, và 
những cái này là không thể thiếu trong tất cả các lĩnh vực tự nhiên. Cho 
nên, sự thiết lập thuyết tương đối ngay từ đầu đã gây sự chú ý đặc biệt của 
tôi, và tôi vô cùng sung sướng khi nhận ra rằng, bằng việc cân bằng năng 
lượng và xung lượng, thuyết tương đối đã trở thành sự hoàn thiện và đăng 
quang của cả tòa nhà vật lý lý thuyết. Tôi cũng đã, trong thời gian nó chưa 
phát triển đến sự chín muồi, có một loạt đóng góp vào đó. 

Ngoài ra tôi cũng hướng sự quan tâm của mình luôn đến những vấn đề 
nhằm thống nhất và đơn giản hóa cả hệ thống của ngành vật lý lý thuyết. 
Hiện tại, sự phát triển mới nhất của vật lý điễn ra trong sự hiện điện của 
thuyết lượng tử. Thuyết lượng tử là một bước phát triển mới trên con 
đường nhận thức tự nhiên, và nhiều nhà vật lý xuất sắc đã có khuynh 
hướng thiên về việc xem chỗ đứng hiện tại mà nó đã đạt được là một điểm 
dừng mới, như là một sự kết thúc cuối cùng của các hoạt động nghiên cứu 
của chúng ta về các định luật tự nhiên. Tôi không thuộc về những người 
này. Tôi tin rằng thuyết lượng tử chưa phát triển đến sự chín muồi toàn 
điện, chưa đạt đến sự kết thúc trọn vẹn, tôi tin rằng, trong các khái niệm, 
chúng ta còn phải làm một sự khái quát hóa, trừu tượng hóa nào đó, để đi 
đến một sự hiểu biết làm hài lòng một cách tương tự về các định luật tự 
nhiên, như thuyết cổ điển trước đây đã đem lại, thuyết mà giờ đây chúng ta 
đã phải từ bỏ. Tôi tin rằng công việc còn phải nhiều và còn phải đi xa lắm, 
trước khi chúng ta đạt được một sự kết thúc như thế. 

Vâng, đó là một điều, trong một nghĩa nào, không làm chúng ta thỏa 
mãn, nhưng mặt khác, căn bản mà nói, điều đó là cần thiết và đáng vui 
mừng, bởi vì cái chung cuộc, cái cuối cùng, chúng ta sẽ chẳng bao giờ đến 
được. Lao động khoa học sẽ không bao giờ chấm dứt, và thật là một điều 
nghiêm trọng nếu nó chấm dứt. Bởi vì, nếu không còn bài toán nào nữa thì 
người ta sẽ xếp hai tay vào lòng và cái đầu vào sự yên tĩnh, và người ta sẽ 
không làm việc nữa. Mà đứng yên là ngưng trệ, và đứng yên là chết, đối với 
khoa học. Hạnh phúc của nhà nghiên cứu không nằm ở chỗ nắm được chân 


43 


lý, mà là đi tìm chân lý. Và sự thỏa mãn đích thực nằm ở cuộc săn tìm tiếp 
tục, và thành công này. Cuộc tìm kiếm tự nó chưa thỏa mãn. Cần phải có 
thành công. Chính sự lao động thành công này là mạch nguồn của mỗi sự 
nỗ lực, và của mỗi niềm vui sướng trí tuệ. Khi mạch nguồn ấy khô đi, khi 
chân lý đã được tìm thấy, thì mọi việc sẽ chấm dứt, người ta có thể đi ngủ, 
về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng đã có sự sắp xếp để chúng ta không chứng 
kiến cảnh tượng đó, và đấy chính là nguồn hạnh phúc của chúng ta. 

Cuối cùng tôi muốn nói một lời để làm nhẹ bớt lương tâm. Hôm nay, 
ngày 5.12.1942, theo lời mời thân ái tôi đến đây, tại đường Jägerstrafe, số 26, 
để nói mấy lời vào cơ quan lưu trữ phim, để đời sau, nếu quan tâm đến 
công việc của tôi, sẽ có thông tin về cá nhân tôi. Nhưng tôi muốn nhắn 
mạnh ở đây, rằng người đời sau đừng nên cho rằng cái gì họ nghe và thấy ở 
đây là sự minh họa sau cùng của cá nhân tôi; bởi vì cái gì tôi đã nói ở đây đã 
hình thành một cách ứng khẩu như nó đã chợt đến với tôi. Tôi đã không thể 
chuẩn bị như đáng lẽ tôi phải làm, nếu tôi biết trước tôi phải xuất hiện như 
thế nào. Vì vậy, tôi xin hãy xem đây chỉ là một cố gắng diễn đạt mình để có 
một cái gì còn lại cho đời sau. 

Ai muốn tìm hiểu chính xác về cá nhân tôi, thì xin người đó hãy theo sát 
những gì tôi đã viết và tôi đã in. Tôi có thể bảo đảm những cái đó. Khi càng 
lớn tuổi, người ta càng thấy trách nhiệm cho những gì mình nói. Cho nên 
trong những năm qua, những gì tôi nói về tôi, tôi thường quen suy nghĩ 
chính xác trước đó, và chuẩn bị cho mỗi bước đi mà tôi sẽ đi. Điều đó hôm 
nay đã không diễn ra, vì thế nên tôi phải đặt một dấu hỏi sau những gì tôi 
đã nói ở đây, và xin quý vị suy xét với sự rộng lượng. 


NGUYÊN XUÂN XANH địch 

Từ bản tiếng Đức trong 

“Max Planck, Vorträse und Ausstelluns zum 50. Todestas” 
của Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der 
'W¡ssenschaften e.V. Mũnchen, 1997, 


NGUYÊN XUÂN XANH 


NIÊN BIỂU TÓM TẮT 
MAX PLANCK 1858-1947 


1858: Max Karl Ernst Ludwig Planck sinh ra ngày 23.4 tại Kiel, Bắc Đức, 
là con trai của Johann Julius Wilhelm v. Planck và Emma Patzig. 

1867: Gia đình chuyển về Mũnchen, nơi đó Max hoàn tất tú tài năm 
1874 tại trường Maximilians-Gymnasium. 

1874: Học vật lý tại Đại học Mũnchen, và 1978 tại Berlin với thầy 
Hermann Helmholtz và Gustav Kirchhoff. 

1879: Lấy tiến sĩ tại Đại học Mủnchen với đề tài “Về định lý cơ bản thứ 
hai của nhiệt học” và bằng giáo viên cho vật lý và toán học. 

1880: Sau khi hoàn tất Habilitation với đề tài “Các trạng thái cân bằng 
của các vật thể đẳng hướng”, Max Planck trở thành Privatdozent tại Đại học 
Mũnchen. 

1885: Giáo sư ngoại ngạch ngành vật lý lý thuyết tại Đại học Kiel. 

1887: Kết hôn với Marie Merck (1961-1909); các con Karl (1888-1916), 
Emma (1889-1919), Grete (1889-1917), Erwin (1893-1945); 1911 tái hôn với 
Marga von Hoeflin (1882-1949), con: Hermann (1911-1954). 

1889: Được Đại học Berlin mời kế vị Gustav Kirchhoff trước tiên là giáo 
sư ngoại ngạch, từ 1892 là giáo sư thực thụ, 1894 Giám đốc Viện Vật lý lý 
thuyết; nghỉ hưu 1926. 

1894: Thành viên của Hàn lâm viện khoa học Phổ (từ 1912-1938 thư ký 
thường trực). Bắt đầu các công trình nghiên cứu thuyết bức xạ nhiệt. 

1899: Khám phá hằng số j. 

1900: Thuyết trình các ngày 19.10 và 14.12 trước Hội Vật lý Đức tại 
Berlin về Định luật Planck của Bức xạ nhiệt và Giả thuyết lượng tử (“Khai 
sinh của Thuyết lượng tử”). 

1918: Giải Nobel Vật lý cho khám phá lượng tử. 


46 


1930: Chủ tịch tổ chức Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG, đến 1937), 
ông còn đảm nhiệm các công việc điều hành một lần nữa năm 1946; ngày 
11.9.1946 Max-Planck-Gesellschaft được thành lập như hậu thân của KWGC. 

1947: Max Planck diễn thuyết lần cuối cùng ngày 28.3 tại Bonn. Ngày 
4.10 ông mắt tại Göttingen, hưởng thọ 89 tuổi. 


NGUYÊN XUÂN XANH 


MAXPLANCK 
CUỘC ĐỜI VÀ KHOA HỌC” 


Abstract. Max Planck - His life and science. The author tells stations of Max 
Planck“s life and the story of his scientific foundation of quantum theory, his 
character, his leading role in German science establishment, glories and 
sufferings, his political views during the dictatorship of national socialism and 
the birth of Max-Planck-Society. 

“Tôi chào định mệnh đã cho tôi một nền giáo đục nhân oăn. Các nhà cổ điển Hụ 
Lạp 0à La Mã tôi không bao giờ muốn đánh mất khỏi trí nhớ tôi. Tôi tin chắc rằng, 
trong thời đại hiện tại, chủ yếu được định hướng theo những lợi ích bề ngoài, thì 
trường truns học nhân 0ăn lại càng quan trọng hơn bao giò hết. Vì thế cẩn phải cho 
tuổi trẻ biết rằng còn một loại “thưởng thức” khác hơn là loại thưởng thức chỉ dựa trên 
lĩnh uực uật chất hau tết kiệm thì giờ 0à tiển bạc. ” 


Max Planck 


I. Giá trị của khám phá 

Trong sự phát triển của vật lý học có những khám phá vượt ra khỏi lĩnh 
vực khoa học và trở thành nhân tố quyết định cho định mệnh của nhân 
loại. Không phải chỉ vì đó là sự khám phá những hiện tượng tự nhiên hay 
những lực mới để ứng dụng vào kỹ thuật làm tăng lên sức mạnh của con 
người đối với thiên nhiên, đem lại sự phôn vinh cho nhân loại, mà còn vì 
tính chất cách mạng bao trùm về ý tưởng trong cách diễn giải thế giới tự 
nhiên, tính chất triết học chứa đựng trong đó liên quan đến thế giới quan 
của con người. Lý thuyết cơ học Newton là một thí dụ điển hình như thế. 
Không những nó đem lại cách tư duy và phương pháp làm việc cho khoa 





” Bài này được viết đầu tiên trong tháng Tư và được đăng một phần trong báo Tuổi trẻ 
vào ngày sinh nhật 23.4.2008 của Max Planck: 

http:/www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticlelD=254166&ChannellD=17 sau 
đó được tu chỉnh và bổ sung cho Kỷ yếu. 


48 


học, giải thích được những hiện tượng tự nhiên trong trời đất bằng toán học 
chính xác, nó còn châm ngòi cho phong trào Khai sáng ở châu Âu thế kỷ 18. 
Trong thế kỷ 20, Thuyết lượng tử của Max Planck là một thí dụ cho một 
cuộc cách mạng của tư duy vật lý như thế, hay cũng như Thuyết tương đối 
của Einstein. 


II. Vật lý cuối thế kỷ 19 


j3», ỰẠ 00/8 180 3 


1 0 ụ 
t¬#x .-4« ki Cc A2 / SỐ, 


Q/.+ +F~ (ữ:. ` v34: 4, ¬_.. 
: t4 Nó ~~- 4#: 
ý + 1 s - 5 /& 


g9 % TH en 


= Xxv-e In / +š 

22-4 = = oi ` 
+-⁄—Ð +4 Xót 

+ *e., „Ít ⁄ h ~./2- 


AY S5? Bì St 09Eicg 
t, Am J -'tí 


+ 
~~ +>>~ 0x2 VỀ Bói là 
Ly 


/ 


c7 ~- 2⁄2 4 la; 


J..4+ 


.j—¬ 


Bút tích của Planck: thư gửi Heinrich Hertz. 
(Nguồn: Vorträge, Reden und Erinnerungen) 

Cuối thế kỷ 19, lối suy nghĩ của giới khoa học ở châu Âu là bảo thủ, 
rộng hơn cả, giới chính trị cũng thế. Sau một thời gian xây dựng vũ bảo ở 
thế kỷ 19, người ta tin vào sự trường tồn của hiện trạng. Cả trật tự nhà nước 
lẫn khoa học được xem như bền vững. Vật lý học được xem như tựa lên hai 
cột trụ bền vững không gì lay chuyển nổi, và hoàn hảo nhất: cơ học của 
Galilei-Newton và thuyết điện từ của Maxwell được phát triển từ những 
quan niệm thực nghiệm về trường của Faraday. Tuy 10 năm cuối của thế kỷ 
19, giới khoa học chứng kiến một loạt hiện tượng mới không giải thích 
được, như tia Röntgen, hiện tượng phóng xạ, sự kiện không tìm thấy 
chuyển động của trái đất đối với ether qua thí nghiệm của Michelson- 
Morley, tính chất kỳ lạ của bức xạ (tia ca-tốt), nhưng người ta tin rằng sẽ giải 
quyết được những “lỗ hổng” đó bằng các lý thuyết hiện hành. Không ai 
nghĩ rằng tòa nhà khoa học đang rạn nứt, và con người đang đứng trước 
một thế giới mới bao la. 


49 


Thế giới quan của Planck đã hình thành trong không khí tư duy bảo 
thủ đó mà sau này ông đã phải chiến đấu với nội tâm để vượt qua chính 
mình và xét lại những “tín điều” đã có. Những kinh nghiệm trong khoa học 
và chính trị đã dạy ông, rằng không có tòa nhà khoa học lẫn tòa nhà nhà 
nước hiện hữu nào được phép xem như bắt khả xâm phạm. 

Nhưng chính con người mang quan niệm bảo thủ này lại làm một cuộc 
cách mạng vĩ đại - một cách miễn cưỡng- có những hệ quả không kém so 
với Copernice hay Newton. 


II. “Một cái đầu logic và sáng sủa” 





Max Planck thời sinh viên tại Berlin, 1878 


Max Planck sinh ngày 23.4.1858 tại Kiel, Bắc Đức, học vật lý ở Mũnchen 
và Berlin. Gia đình ông là những người có tiếng tăm thuộc giới hàn lâm, 
phục vụ nhà nước và nhà thờ. Ông có niềm tin rằng các định luật tự nhiên 
tồn tại độc lập với con người, đơn giản và có thể lý giải được bằng tư duy. 
Ông là một học trò thuộc loại gương mẫu, “một người được các thâu uà đồng 
bạn yêu mến, uà uới tất cả sự thơ ngâu, là một cái đầu rất logic uà sáng sủa. Hứa 
hẹn cái gì đó xứng đáng” như được ghi trong chứng chỉ của trường. Max 
Planck rất có khiếu về âm nhạc, đến nỗi trước khi vào đại học, ông phân 
vân không biết mình nên học nhạc hay vật lý. Ông cũng là người thích leo 
núi một cách đam mê. Một ngày leo núi làm cho tâm hồn ông vui sướng 
như nghe một bản giao hưởng của Brahms. Ở tuổi 80 mà ông vẫn còn leo 
núi đến độ cao 3.000m! Đó là nguồn sức mạnh để giúp ông lao động và vượt 
qua những thử thách. Ngay từ nhỏ ông đã chứng kiến những cảm xúc quốc 
gia, lòng yêu nước sôi sục, biểu lộ ý chí cao độ về một sự thống nhất quốc 
gia của tổ quốc và có ấn tượng sâu đậm trước những sự kiện lịch sử. Năm 13 
tuổi, ông chứng kiến cuộc chiến tranh Pháp-Đức 1870-1871 và được tin 


50 


người anh mất tại trận Orléan, chứng kiến sự thành lập của vương quốc 
Đức mới. Ông cùng đồng cảm với những anh hùng đã biểu lộ tình yêu tổ 
quốc bằng chính máu thịt mình. 

Đức là nơi mà khoa học đã trở thành một vùng đất thánh được thế tục 
hóa, trong một đất nước đang tăng trưởng khủng khiếp về kinh tế, công 
nghiệp, khoa học kỹ thuật, tất cả đều quyện chặt nhau. Khoa học đã trở 
thành “Grossbetrieb”, đại tổ chức. Cuộc cải cách giáo dục và đại học của W. 
von Humboldt đầu thế kỷ 19 đã đem lại một sự tăng trưởng trong khoa học 
chưa từng có trong lịch sử. Người Đức muốn lấy “sức mạnh tinh thần để 
thay thế những mất mát vật chất” đã diễn ra đầu thế kỷ 19 trong trận chiến 
với Napoleon. Giới hàn lâm như đang sống trong một cơn sốt, các khám 
phá khoa học kỹ thuật diễn ra ngày càng dồn đập, đẩy mạnh cuộc công 
nghiệp hóa vượt bậc. Khoa học và giáo dục có uy tín rất lớn, trở thành một 
loại kinh thánh thứ hai cho giới trí thức trung lưu. Khoa học được nhà nước 
và xã hội công nhận như điều kiện tiên quyết cho sự phát triển kinh tế, cho 
quyên lực và uy tín quốc gia. Các nhà khoa học có ý thức và tỉnh thần lao 
động cao, đam mê nghiên cứu, khám phá. Đó là một môi trường “dậy men/ 
của một quốc gia đang say men thành công. Họ làm thành “thời đại thiên 
tài thứ hai” của Đức. Max Planck sẽ là người tiêu biểu cho thời đại này. 

Ông tốt nghiệp trung học lúc 16 tuổi, tốt nghiệp tiến sĩ năm 1879 tại 
Mũnchen lúc 21 tuổi (năm Einstein mới ra đời), khá trẻ, và là Privatdozent 
(vị trí chờ ghế giáo sư) tại đây từ 1880-1885, sau đó là giáo sư ngoại ngạch 
ngành vật lý lý thuyết tại Kiel, và từ 1889 là người kế tục chiếc ghế giáo sư 
của người thầy khả kính của mình là Kirchhoff tại Berlin. Ngay từ đầu, ông 
có một chương trình nghiên cứu khá tham vọng về những vấn đề của nhiệt 
động học, và khái niệm mới là entrôpi của Clausius, đặc biệt muốn xây 
dựng chặt chẽ cái gọi là định lý cơ bản thứ hai của nó bằng thuyết các hiện 
tượng điện từ. “Tôi xem entropi như một tính chất quan trọng nhất của bắt 
cứ một hệ thống vật lý, bên cạnh năng lượng. Vì entropi cực đại pắn với cân 
bằng cuối cùng, tất cả các định luật của cân bằng vật lý và hóa học đều có 
thể được suy ra từ kiến thức về entropi.” như ông nói lúc 21 tuổi khi tốt 
nghiệp luận án tiến sĩ. 

Ông là con người tự học và tự lập là chính: “Tôi không được ban hạnh phúc 
để có quan hệ cá nhân uới một nhà nghiên cứu, hau oị thầu nổi tHếng để ảnh hưởng 
lên hướng phát triển sâu của quá trình giáo dục tôi. Những điều tôi học được đều 
bắt nguồn từ uiệc nghiên cứu các bài uiết của các bậc thâu, trong số đó đặc biệt tôi 


51 


phải kể đến các tên tuổi Hermann ouon Helmholtz, Rudolƒ Clausius, Gustao Kirchhoff 
trong sự nưỡng mộ oà biết ơn.” Cũng như Einstein, ông dựa vào sách vở và tự 
học là chính. Các bài giảng của các giáo sư tên tuổi hầu như không ảnh 
hưởng lên ông: “Tôi phải thú nhận rằng các bài giảng không mang lại cho tôi lợi 
ích nào đáng kể. Helmholtz rõ ràng chăng bao giờ chuẩn bị tốt, ông luôn ngập 
ngừng, lấu những dữ liệu cần thiết từ một quyển hi chép, ngoài ra ông luôn luôn 
tính sai trên bảng, chúng tôi có cảm tưởng chính ông cũng không kém phần buồn tẻ 
nhự chúng tôi... Ngược lại Kirchhoff thuyết trình từ một quyển oở giáo trình được 
chuẩn bị chu đáo, ở đó mỗi câu chữ được đặt đúng chỗ cẩn thận. Không một chữ 
hơn, không một chữ kém. Nhưng cả bài sqiảng dường như được học thuộc lòng, khô 
khan 0à đơn điệu. Trong hoàn cảnh này tôi chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu nâng cao 
trình độ khoa học bằng cách đọc những sách báo tôi quan tâm, à một cách tự nhiên 
đó là những sì liên quan đến nguyên lý năng lượng. Vì thế, các nghiên cứu của 
Rudolf Clausius đã lọt oào tay tôi, những bài uiết đã sâu một ấn tượng mạnh mẽ 
bằng nsôn ngữ 0à sự sáng sủa dễ hiểu, oà tôi đi sâu ào đó uới sự thích thú này 
càng lớn. Hơn mrữa, tôi đánh siá cao sự diễn đạt chính xác của ông nề hai định lý cơ 
bản của nhiệt học 0à uiệc làm rõ lần đâu tiên sự khác biệt của chúng.” 


IV. Đi tìm cái tuyệt đối 

Ông là người đi tìm cái vĩnh cửu, tuyệt đối. “Tôi chỉ tiếp xúc uới uật lú học 
lần đầu tiên qua thầu dạ toán của tôi, Hermann Miiller, một người trạc tuổi trung 
niên, su nghĩ rất sắc sảo oà hài hước. Ông ấu hiểu cách mô tả những định luật uật 
lý mà ông dạu bọn học trò chúng tôi bằng những thí dụ rất đặc trưng. Cho nên bằng 
cách đó tôi đón nhận định luật bảo toàn năng lượng như định luật đầu tiên trong 
đời có hiệu lực độc lập uới con người như một “tin lành' trong tôi”. Ông mô tả việc 
đi tìm cái “tuyệt đối” trong các định luật tự nhiên từ cái tương đối: “Chúng ta 
luôn luôn xuất phát từ những cái tương đối. Tất cả những phép ảo đạc của chúng †a 
đều có tính chất tương đối. Vật liệu của các thiết bị mà chúng ta sử dụng là lệ thuộc 
uào nguồn sốc của nó, sự cấu tạo của chúng lệ thuộc oào tính khéo léo của người thợ 
kỹ thuật đã nhi ra nó, uiệc sử dụng chúng lệ thuộc uào những mục tiêu đặc thù mà 
người thí nghiệm muốn đạt tới uới chúng. Từ tắt cả những dữ liệu nàu, chúng ta có 
nhiệm oụ đi tìm cái tuyệt đối, cái phổ quát, bắt biến chứa đựng trong đó.” Lĩnh vực 
bức xạ nhiệt hiện ra như một vùng đất mới đối với ông: “Cái gợi là sự phân bố 
năng lượng chuẩn do đó thể hiện một cái già tuyệt đối, oà uì sự tìm kiếm cái tuuệt 
đối luôn là một nhiệm oụ khoa học đẹp nhất cho nên tôi đã bắt tay uào công uiệc một 
cách nhiệt tình.“ Những nghiên cứu của Kirchhoff đã chứng minh rằng, bức 
xạ trong một phòng rỗng có các bức tường bao bọc được đun nóng lên ở 


3 


một nhiệt độ nhất định có tính chất tuyệt đối: nó hoàn toàn độc lập với tính 
chất của vật liệu của các bức tường, và là một hàm số phổ quát của nhiệt độ 
của các bức tường và của tần số của các sóng thành phần của bức xạ (màu 
của ánh sáng). Sự lệ thuộc nhiệt độ thể hiện ở chỗ, ở nhiệt độ 550°C màu 
của bức xạ phát ra từ vật đen là đỏ sẫm, ở nhiệt độ 750°C, màu đỏ tươi, ở 
900°C màu cam, ở 1.000°C màu vàng, ở 1.200°C và trên đó màu trắng, như 
chúng ta có thể quan sát ở một thanh sắt được nung lên. Trên quang phổ, 
Wilhelm Wien đã chứng minh rằng các màu của bức xạ chuyển dịch từ đỏ 
sang tím, nghĩa là sang vùng các tần số cao hơn, nhưng chưa tìm thấy cơ sở 
lý thuyết nào để giải thích chính xác định luật bức xạ đó. Từ 1896 trở đi, 
Planck tập trung toàn bộ sức lực để giải quyết bài toán này, nhất là khi Wien 
lần đầu tiên ứng dụng khái niệm entrôpi ở đây, điều làm cho bài toán càng 
thêm hấp dẫn, và Planck “chỉ nehữ rằng tôi phải đạt được một kết quả tích cực, 


⁄z 


trơng mọi hoàn cảnh, băng mọi giá”. 


Prismq zur §0EkÍrdi- 


Íệizung 
Zêregung 







Kohlraum 


Wrmeit0laon . lnlensitd/:- 
/e§§£r 


Mô tả thí nghiệm. Phòng rỗng được đun nóng lên bên trong 
một lớp cách nhiệt. Ảnh sáng phát xạ đi qua lăng kính 
quang phô, và một máy cường độ được đặt chỗ tiêp nhận. 
(Nguồn: E.P.Fischer) 

Khoảng tháng Năm 1899, Planck tuy chưa tìm ra hình dạng phổ quát 
chính xác của bức xạ nhiệt, nhưng đã tìm ra dấu vết của hai hằng số k và 
mà ông tin là cực kỳ quan trọng. Ông một lần thổ lộ với đứa con trai út 
Erwin lúc đó mới bảy tuổi trong một cuộc đi đạo rừng, rằng “khám phá lớn 
nhất” (hằng số 7) cũng quan trọng như khám phá của Newton” (hay 
Copernice). Lúc đó ông chưa khám phá công thức bức xạ hay giả thiết lượng 
tử. Ông rất hồ hởi đã tìm thấy ở h “cái tuyệt đối”: “Bằng cách ở mỗi hiện tượng 
tự nhiên của cái riêng lẻ, cúi quụ ước, uà ngẫu nhiên, chúng ta hướng mắt đến cái 
phổ quát, cái khách quan uà tất yếu, thì chúng ta tìm cái độc lập đằng sau cái lệ 
thuộc, cái tuyệt đối đằng sau cái tương đối, cái uĩnh cữu đằng sau cái 0ô thường. Và 
nhự tôi nhìn thấu, cái khuụnh hướng này biểu lộ không những tron oật lý học, mà 


S3 


cờn trong mỗi ngành khoa học, uâng không chỉ trên lĩnh oực khoa học, mà cờn trên 
lĩnh uực của cái thiện 0à cái mỹ.” 


V. “Một hành động của sự tuyệt vọng” 
Năm 1896 Wilhelm Wien thành công đưa ra công thức bức xạ nhiệt có 
thể được viết dưới dạng 
§zhvÌ 





U(v,T)= exp(—-hv/kT) (1) 


3 
C 
trong đó k và h trước tiên là những hằng số nhất định!. Một thời gian dài 
công thức này trùng hợp với các kết quả đo đạc thực nghiệm. Người ta tin 
rằng nó là công thức đúng, và Planck đặt cho mình mục tiêu chứng minh 
định luật Wien bằng điện động học và nhiệt động học, đặc biệt từ định lý cơ 
bản thứ hai nói về sự tăng lên của entropi. Ông tưởng là thành công, nhưng 
rồi thất bại. 

Nhưng năm 1899, với những phương pháp đo đạc mới chính xác hơn, 
H.Rubens và F. Kurlbaum ở Berlin cho thấy ở nhiệt độ cao có một sự chênh 
lệch một cách hệ thống giữa các kết quả đo đạc mới với công thứ bức xạ của 
Wien ở vùng những trị số nhỏ của zø/kT, vùng mà công thức Rayleigh-Jeans 
đúng, cho thấy công thức Wien chưa hoàn toàn chính xác. Sau khi Rubens 
đến thăm Planck để thông báo riêng vào ngày Chủ nhật, 7.10, Planck tối đó 
đã bằng một phép nội suy và thử đưa ra một công thức bức xạ mới, khác 
biệt với công thức của Wien một ít, và ông đã trình bày nó ngày 19.10.1900 
trước Hội Vật lý tại Berlin cùng với những kết quả của Rubens và Kurlbaum: 


2) 
77V hw 


8 
T = 
Vệ c` exp(hy/k7)—I @ 


Đó là công thức bức xạ của Planck. Nó chỉ khác với công thức của Wien 





ở con số —1 dưới mẫu số. Thực tế, các công thức của Wien và Rayleigh-Jeans 
là những trường hợp tới hạn của công thức Planck tùy theo tỉ lệ hơ/kT rất 
lớn hay rất nhỏ đối với 1. “Buổi sáng ngàu hôm sau đồng nghiệp Rubens tìm tôi 
uà kể cho biết, rằng sau buổi họp, cũng trong đêm đó, ông làm những cuộc so sánh 
chính xác công thức của tôi uới các dữ liệu đo đạc của ông ta, uà nhận thấu một sự 
trùng khớp thỏn đáng khắp nơi”, ông thuật lại. Đó là một “Định luật được đoán 
một cách mau mắn” (ein glũckliches Erraten) như lời ông nói, đến thời điểm 
này xem ra là “vô hại” và chỉ mới có ý nghĩa hình thức. Nhưng thực sự với 





! Công thức nguyên thủy của Wien là U(v,7) = øvÌ exp(— =) ' 


54 


nó, Planck đã bước đến cổng trời của một thế giới mới, mà ông chưa biết 
rằng cái chìa khóa có tính cách lý thuyết, một nguyên lý hay một giả thiết 
nào đó giải thích được nó sẽ có thể dẫn đến một chân trời mới. 





Rudolf Clausius (1822-1888) 


Con đường suy diễn ra công thức đó thực ra là khá ngoằn ngoèo và có 
gốc rễ sâu xa. Xin lược lại một số ý chính. Xuất phát điểm của Planck là 
mà ông nghiên cứu từ luận án tiến sĩ 1879 và ông gắn bó 
với nó cả cuộc đời. Ngành khoa học này, hay là nhiệt học, xuất phát từ nhu 
cầu xây dựng các máy lực bằng nhiệt (máy hơi nước) và vận hành chúng 
hiệu quả, được xây dựng trên hai định lý cơ bản, thứ nhất (nguyên lý bảo 
toàn năng lượng) và thứ hai liên quan đến một độ lớn khác, có những áp 
dụng rộng rãi trong vật lý và hóa học mà không phải giả thiết gì về cầu trúc 
vật chất, nghĩa là có tính cách hiện tượng luận. Định lý cơ bản thứ hai được 
Rudolf Clausius xây dựng năm 1850, lúc bấy giờ ông là thầy giáo trung học 
ở Berlin, ở dạng nói rằng sự chuyển biến của nhiệt hay năng lượng chỉ có 
thể điễn ra từ các vật thể nóng sang vật thể lạnh và không bao giờ ngược lại. 
Năm 1855, Clausius, bằng khái niệm entropi hoàn toàn mới, điễn tả lại định 
lý cơ bản thứ hai nói rằng entropi chỉ có thể được sinh ra mà không bao giờ 
bị mất đi, hoặc ở dạng khác về sau phổ biến hơn “entropi của thế giới (hay 
của một hệ thống kín) tăng về một trị số cực đại”. Khái niệm entropi dần 
dần đã vượt ranh giới lãnh thổ của ngành khoa học nguyên thủy để thâm 
nhập những ngành khoa học khác như hóa học, sinh học, thiên văn, vũ trụ 
học... như là khái niệm của độ lộn xôn (Maf fủr Unordnung), nhưng cuối thế 
kỷ 19 vẫn là điều bị dư luận còn bài bác, bởi vì nó là một “con ma toán học” 
như Planck than phiền khi vấp phải sự chống đối. Nhưng nó sẽ là công cụ 
khám phá tuyệt vời sắp tới, cho Planck cũng như cho Einstein. 

Một trung tâm điểm của sự chú ý của Planck là tính không đảo ngược được 
(không thuận nghịch, Irreversibility) của các quá trình tự nhiên. Ông cho 
rằng “Không thể nào làm cho một quá trình trong đó có sự ma sát diễn ra có tính 
chất thuận nghịch”, như nhiều thí dụ trong kinh nghiệm cho thấy, và sự ma 


Số 


sát đều không tránh khỏi trong tự nhiên. 

Khác với các nhà đại diện thuyết nguyên tử lúc bấy giờ, trong đó phải 
kể Ludwig Boltmann, xem các định luật của nhiệt động học là những quy 
luật có tính cách thống kê của một chuyển động phức tạp không thể theo 
đõi cá nhân được của rất nhiều phân tử, trong khi Planck tin vào tính quy 
luật tất định (deterministic) một cách chặt chẽ, tin vào khả năng có thể hiểu 
được các định luật của nhiệt động học, chủ yếu định lý cơ bản thứ hai, như 
là một hệ luận chặt chẽ của các định luật điện từ đã biết. 

Năm 1877, Boltzmann đã liên hệ khái niệm entropi (S) của Clausius và 
xác suất (W) bằng hệ thức 

S ~ log W (entropi tỷ lệ với logarit xác suất), 

trong đó ông mô tả một hệ thống khí bằng định luật thống kê tính từ 
các khả năng xảy ra của các cầu hình (vị trí và vận tốc của các nguyên tử) 
trong một khu vực vĩ mô, đi từ quan điểm thống kê điều khiển vĩ mô chứ 
không phải các hoạt động của các hạt cá nhân vi mô. Đó chính là cơ học 
thống kê. Trên cơ sở thuyết nguyên tử và thống kê này Boltzmann cho rằng 
đã liên hệ được định lý cơ bản thứ hai và tính không thuận nghịch: Tính 
thuận nghịch có thể diễn ra, nhưng với một độ xác suất nhất định, chứ 
không tuyệt đối biến mắt. Và đó là điểm Planck không thể chấp nhận được. 
Trong một bài viết năm 1881, ông viết một cách rất tự tin: “Định lú cơ bản thứ 
hai của thuyết nhiệt học cơ, nếu được thực hiện triệt để, sẽ không dung hợp tới giả 
thuyết nquuên tử. Do đó, có thể thấu trước rằng trong siai đoạn phát triển tới của lú 
thuyết sẽ có một sự đụng độ giữa hai lú thuyết nà, uà một trong hai sẽ mất mạng.” 
Và chỉ vài hàng tiếp ông đã cho thấy ít nghi ngờ, theo ông, cái nào trong hai 
lý thuyết sẽ phải trả giá: “... trong khi đó hiện tại có nhiều dấu hiệu đối uới tôi 
chứng tỏ rằng mặc dù có những thành công lớn đến na của thuyết nguyên tử 
nhưng người ta cuối cùng phải quuết định từ bỏ nó oà trở uề giả thiết oật chất liên 
tực (không chia được).” 

Dĩ nhiên Planck đã không có lý. Với bài toán của hiện tượng bức xạ của 
hộp rỗng ông tin rằng có thể tìm được tính không thuận nghịch, vì ở đây 
các sóng điện từ là liên tục, tương ứng với “vật chất liên tục” của ông. Đó 
cũng là lý đo khiến ông càng kiên trì với vấn đề bức xạ. Nhưng con đường 
của Planck dựa trên nhiệt động học và điện động học thuần túy như ý 
muốn của ông cuối cùng đã bị bế tắc trong việc suy diễn được định luật bức 
xạ của ông. Planck không còn sự lựa chọn nào khác hơn là quay lại “Phương 
pháp Boltzmann” về thống kê trong các nguyên tử khí vốn đã bị ông bác bỏ. 


56 


Và đó chính là “hành động của sự tuyệt oọng” của ông. Ông nói “Bởi 0ì không 
con đường nào khác trở ra cho tô, nên tôi tìm cách thử uới phương pháp 
Boltzmann”. Và rồi điều thần kỳ sẽ xảy ra. 


VI. Sự khai sinh của thuyết lượng tử 

Để sử dụng được phương pháp đếm của Boltzmann, Planck trước hết 
đã đưa vào hằng số k, được gọi là hằng số Boltzmamn sau đó, giữa xác suất 
Và entropi: 

S = klog W (entropi bằng k lần logarit của xác suất)1, (3) 

hằng số tỉ lệ mà Boltzmamn trước đây chưa quan tâm. [Bằng hằng số 
này, năm 1901, Planck lần đầu tiên đã tính được khối lượng của một nguyên 
tử, của nguyên tử nước, bằng 1.64.10?! g, và cũng lần đầu tiên tính được 
điện dung của electron là 4.69.1079, đơn vị tĩnh điện chính xác nhất lúc bấy 
giờ. Một sự mỉa mai lịch sử: Những trị số tốt nhất của nguyên tử lại được 
một người được mệnh danh là chống lại thuyết nguyên tử đo được!] 

Tiếp đến, để có thể đếm được như phương pháp thống kê của 
Boltzmann đòi hỏi, Planck lấy một mô hình lưới có N cái được gọi là máy 
cộng hưởng (resonator) với một tần số riêng là ø, có thể phát ra hay hấp thu 
các năng lượng điện từ liên tục. Điều này được phép làm, thể theo những 
tính chất phổ quát Kirchhoff đã tìm ra cho hàm số phân bố bức xạ. Nhưng 
nếu cho phép các resonator có thể tự do phát ra hay hấp thu các khối lượng 
liên tục năng lượng thì khối lượng xác suất trong công thức (3) sẽ có trị số vô 
cùng lớn và đo đó entropi cũng sẽ có trị số vô cực, điều vô nghĩa. Để ngăn 
chặn việc đó, và đây là điểm cốt lõi, và cũng là phần của phương pháp 
Boltzmann, người ta giả thiết rằng mỗi một resonator chỉ được phép phát ra 
hay hấp thu một năng lượng cơ bản cố định hữu hạn là z. Để có một mức 
năng lượng tổng thể là F, do đó chỉ có # = F/e phần năng lượng được phân 
bố cho các resonator. Từ đó dùng công thức toán tổ hợp (combinatorics) ông 
có thể tính xác suất W trong hệ thức entropi nói trên đễ dàng, và sau đó suy 
ra entropi S. Chỉ sau vài bước nữa, như áp dụng công thức xấp xỉ Stirling, và 


sử dụng hệ thức giữa độ biến thiên vi phân của entropi đối với năng lượng 
đS 1 
đE T 


được năng lượng trung bình F(ø,T) của mỗi resonator, rồi điền vào công 


là bằng trị giá nghịch đảo của nhiệt độ T (nghĩa là ), ông có thể tính 


thức của L(o,T)= Ÿ#“F(øT) đã tìm được trong một bước trước đó bằng 


c 





phương pháp điện từ, ông sẽ có công thức phân bố năng lượng 


1 Công thức sau này được khắc lên bia mộ của Boltzmanmn làm biểu tượng. 


Sự 


U@1)=— ® 
c` exp(e/kT)—I 
Bây giờ chuyện thần kỳ xảy ra: Để công thức này chính là công thức 
bức xạ của Planck đã tìm thấy tháng 10 trước đó, người ta phải làm một giả 
thiết về độ lớn thực sự của các “lượng tử năng lượng” z. Làm sự so sánh 
công thức (4) và công thức bức xạ (2) của Planck, chúng ta thấy ngay £ phải 
có dạng 





&= ho (5) 

Nghĩa là đằng sau công thức bức xạ nhiệt của Planck có một định luật 
lượng tử lượng tử hóa năng lượng ngự trị, năng lượng được phát ra hay hấp 
thu được diễn ra không liên tục mà từng gói nhỏ. “Đó là thuần túy một giả 
thiết hình thức, uà tôi đã không nghĩ ngợi nhiều u nó, trừ cái su nghĩ, tôi phẩi đem 
lại một kết quả tích cực, bằng IọI giá.” 





s 
ĩ 


ieet: đe Energieeertelung im Nermalipeeram.  %01 
.°. Irennpnllayintbiflemlltanlltpltlttgtft tin 





Resoentors sỉn, indem wir setren . 

t9 "NHI | 
Tang %rgiabt sách: 

wnd h LÊN, r() 

(0) s=/(Ÿ): 


beliehigee diakherraanee Medi! 
đesonaters ist vo đer sineigen Variabein. 0Ịn 
sbhăngig und «nthãÌt Ausserdem nur wniverselle (Qosfawbe. 
De lát dÌe einfachste mír bekwante Ÿssung deu Wien'eehen. 
W 


dả. h. địe lÈntropie de» Ìn sớnetm. 
«chỉ 
$ 10. Wemden wir dạ Wien'sehe Ý: 
Ỉ 
Ỉ 


1U) tu Hì 


HH 9 Ben Chân Pogneeeneere 
(9 1 


ảer auch, II YNWMIIUeyi0000000)) NI 
tonen siaW đer Schvingungwahl s + wieder die WelleulRoge 2 


: 
Ll ' 

(09 „e DI li 

TU G 


Một trang của bài thuyết trình “Định luật phân bó năng lượng 
trong quang phổ chuẩn” của Planck ngày 4.12.1900. 
(Nguồn: Max Planc [1]) 

Nhưng đâu là cái giá? Đó là ông phải từ bỏ cả chương trình quy mô 
muốn xây dựng định luật cơ bản thứ hai như một định luật nhân quả 
nghiêm ngặt từ những định luật của điện động lực học, cũng như từ bỏ việc 
đi tìm tính thuận nghịch tuyệt đối. Planck là con người cá tính rất mạnh, 
muốn đi theo con đường riêng của mình đến cùng. Trong khoảng 40 bài 
viết hay chừng ngần ấy của ông trước năm 1900 về nhiệt động học, ông 


58 


không bao giờ nhắc đến phương pháp thống kê của Boltzmann! Và ông đã 


Á 


cho phép một trợ lý của ông, Ernst Zermelo, đã có một trận “bút chiên” với 
Boltzmann về vấn đề trên. Chính vào giờ phút cuối của tuyệt vọng, với ý chí 
không lay chuyển, với “niềm tin” không lay chuyển của ông đi tìm cho được 
chân lý, Planck đã nhìn thấy lối ra. Ông đã viết: “A¡ đấn thân nghiêm túc uào 
lao động khoa học của bất cứ loại nào đều nhận ra rằng trên cống uào đền thờ khoa 
học có uiết mắu chữ: Hãy có triềm tin.” Đúng thế, đứng trước cổng đền thờ 
khoa học dẫn đến thế giới mới ông đã có niềm tin sâu sắc. 

Planck đã để ra 5 năm. Nhưng bài toán bức xạ nhiệt huyền bí trên đã 
kéo dài hơn 40 năm trời mới kết cục. Gustav Kirchhoff là người đầu tiên đã 
chỉ ra rằng hàm số mật độ LI(ø,T) của phân bố bức xạ nhiệt không lệ thuộc 
vào vật liệu và hình dạng của hộp rỗng, mà chỉ vào tần số và nhiệt độ thôi. 
Đó là năm 1859-60! Nó thách đồ từ đó các nhà khoa học và tỏ ra hầu như 
“bất khả tri”. Einstein năm 1913 đã đặc trưng khó khăn này như sau: “Thật 
là một điều cao quý nếu chúng ta đặt lên được một bàn cân chất liệu của các 
bộ óc đã được các nhà vật lý tế thần trên bàn thờ của hàm số phổ quát ƒ 
này!”; và vẫn chưa thấy hết được chừng nào các nạn nhân kinh hoàng này 
chấm dứt. Còn nữa: kể cả cơ học cổ điển cũng đã hy sinh cho nó, và chưa 
thấy hết được rằng các phương trình Maxwell của điện động lực học có thể 
vượt qua được cơn khủng hoảng mà hàm số ƒ đã mang theo nó hay không.” 


= 





G. Kirchhoff (1824-1887) L.Boltzmamn (1844-1906) W. Wien (1864-1928) 

Với giả thiết lượng tử s = hy màn đêm bí mật của hiện tượng bức xạ của 
vật thể đen được vén lên! Đại lượng z, lệ thuộc vào tần số bức xạ, là “bước 
nhảy lượng tử”. Tự nhiên ở cấp vi mô diễn ra một cách “nhảy vọt chứ 
không phải liên tục! “Nguyên lý liên tục” cổ điển của khoa học (natura non 
facit saltus) từ thời Leibniz, Newton lần đầu tiên bị bác bỏ. Chúng ta hãy 
tưởng tượng: bia không được bán hay mua bằng những cái vòi chảy liên tục 





! Hàm số ƒ trong công thức LI(ø,T) = 0ƒ (wT) của Wien tìm thấy năm 1893, trong đó ƒ chỉ 
lệ thuộc vào tỉ lệ ø/T. 


59 


mà bằng các chai, lon hay thùng, hay thậm chí ly, kích cỡ khác nhau như 
những đơn vị cơ bản! Anh có thể mua một, hai, hay nhiều chai bia, chứ 
không thể mua được số lẻ lưng chừng. 

Hằng số h được gọi là hằng số (tác động) Planck là vô cùng nhỏ,  = 
6,626-10?* Js (Joule-giây), nghĩa là bằng 0, 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
000 000 663 Js. Các năng lượng rơ, 2hoø, 3o, ... của một tần số được phép 
được trao đổi do đó là vô cùng nhỏ, nhưng với một số lượng khổng lồ diễn 
ra ở cấp vi mô đủ để cho ta những trị số vĩ mô cảm nhận được. 

Ngày 14.12.1900, Planck trình bài kết quả của ông tại buổi họp của Hội 
Vật lý Berlin, dưới cái tên “Định luật phân bố nhiệt trong quang phổ chuẩn” 
(Gesetz der Energieverteilung im Normalspektrum), dài 9 trang in. Nó đánh 
dấu chính thức 1isày sinh lịch sử của Thuyết lượng tử. 

Planck chưa biết rằng công thức e =lw là một định luật “tuyệt đối” trong 
tự nhiên mà ông muốn tìm, và là chiếc chìa khóa để bước vào thế giới vật 
chất vi mô. Ông cũng không tin công thức này là một cuộc cách mạng vĩ 
đại, mà chỉ tin rằng đó là cái “mẹo toán” nhất thời. “Nới tớm tắt, tôi có thể sợi 
cả oiệc làm của tôi là một hành động của sự tuyệt uọng. Bởi 0ì từ bản chất, tôi là 
người hiền hòn 0à có khuụnh hướng lánh xa các hành động mạo hiểm đáng nghỉ 
HSỜ...”. 

Cái hộp rỗng nóng chứa đầy bức xạ, đối tượng nghiên cứu đã dẫn đến 
thuyết lượng tử, một cách rất ngạc nhiên, cũng chính là hình ảnh của vũ 
trụ. Cả vũ trụ mà chúng ta đang sống trong đó thực tế là một hộp rỗng 
khổng lồ chứa đầy bức xạ! Cho nên công thức bức xạ của Planck lại đóng vai 
trò rất quan trọng ở đây. Bức xạ này đã hình thành từ năm tuổi thứ 380.000 
của vũ trụ sau vụ nổ Big bang, lúc còn rất nóng, giờ đã nguội đi. Do đó, 
công thức bức xạ của Planck cũng có vai trò rất quan trọng trong nghiên cứu 
thiên văn học. Từ nhiều năm nay các vệ tỉnh đã tìm cách đo bức xạ nền vũ 
trụ này để có nhiều thông tin về sự phát triển và sự hình thành và cấu tạo 
của vũ trụ chúng ta. Sự phân bố năng lượng trên quang phổ được đo đạc và 
so sánh với công thức Planck. Kết quả được điền trong M.‹«‹. Các khác 
biệt phải được phóng đại đến 400 lần mới thấy rõ. Đường biểu diễn của 
Planck đến nay là đường biểu diễn chính xác nhất thế giới. 


60 








0 4 10 75 20-12 cm 


U——~ 
Quang phô bức xạ của các công thức bức xạ: 
của Planck (đậm, giữa), của Wien (nhạt, dưới), 
và của Rayleigh (trái, ngoài cùng). 
(Nguồn: Max Planck [15]) 


Wavelength [mm] 





2 1 0.67 0.5 
4 
Xã FIRAS data with 400ơ errorbars 
= 2.725 K Blackbody 
š 300 
# 200 
ø 
n¬ 
® 
= 100 
0 +ậ 
0 5 10 15 20 
E.... hght/UCL4) V [1/cm] 


Quang phô Planck của sóng vi ba vũ trụ được đo đạc bởi vệ tinh COBE. 
Cần phải phóng đại những chỗ sai biệt đến 400 lần mới thấy được! 
(Nguồn: Domenico Giulini [19]) 


VII. Einstein Xuất Hiện 






Albert Einstein 


Từ sau năm 1901 không có mấy ai để ý, người ta xem ý tưởng lượng tử 


61 


như một giả thuyết phụ trợ nhằm giải quyết bài toán trong lĩnh vực bức xạ, 
và hằng số Planck như đại lượng có tính chất hiện tượng luận nhằm giúp 
điễn tả các kết quả đo đạc, không có ý nghĩa gì sâu sắc cho khoa học cả, và 
người ta chờ đợi nó nhanh chóng được thay thế bằng một cái gì từ nền vật 
lý cổ điển. Chưa ai biết đó là thần Hercule trong nôi với một sức mạnh 
khủng khiếp, cho đến khi Einstein xuất hiện! 





—~ 


Planck trao cho Einstein Huy chương 
Max Planok ngày 28.6.1929 


Năm 1905, lịch sử còn gọi là “năm thần kỳ”, chàng thanh niên Einstein 
26 tuổi, lúc đó còn là một “chuyên viên cấp ba“ vô danh làm việc ở Sở sở hữu 
sáng chế ở Bern, Thụy Sỹ, công bố một loạt 5 bài báo liền trong tạp chí 
Anmnlen der Phụsik (Niên giám vật lý), trong đó có bài mà ông tự cho là “rất 
cách mạng”, đó là “Về một quan điểm heuristic (hỗ trợ khám phá) liên quan 
đến sự sinh ra và biến đổi của ánh sáng”, chứ không phải như người ta có 
thể nghĩ ông muốn nói thuyết tương đối. Einstein hiểu ngay giả thuyết 
lượng tử của Planck không phải chỉ là một biện pháp tình thế, mà là một 
thực thể vật lý có tính chất cách mạng. Ông đưa ra “giả thuyết lượng tử ánh 
sáng”, cho rằng, ngược với truyền thống bấy giờ xem ánh sáng là sóng điện 
từ của Maxwell, ánh sáng giờ đây có thể được xem là được cấu tạo những 
hạt, được gọi là hạt photon, mang những gói năng lượng của Planck e = lm, 
“chuyển động độc lập nhau, không chia nhỏ được và chỉ có thể được hấp 
thu hay sinh ra nguyên gói”. Khi một hạt photon của ánh sáng chạm vào 
một electron của vật chất, và nếu năng lượng đủ mạnh (tia cực tím chẳng 
hạn), nó sẽ bắn electron ra khỏi vật chất. Einstein thiết lập được công thức 
cho năng lượng được mang theo khi electron bị tách ra (E = ho - P, công 
thức Einstein). Bằng cách đó ông đã giải thích được nhiều hiện tượng liên 
quan đến sự trao đổi năng lượng giữa ánh sáng và vật chất, đặc biệt giải 


62 


thích được hiện tượng quang điện một cách thuyết phục, một hiện tượng 
không lý giải được lúc bấy giờ, và 17 năm sau ông nhận được giải Nobel cho 
công trình này. Einstein kết luận bài báo với câu: “Những suy nshĩ trên dường 
nhự chứng minh đối tới tôi,... rằng Ngài Planck trong thuyết bức xạ của mình đã 
đưa oào oật lý học một nhân tô giả thiết mới, giả thuyết lượng tử.” Nhưng ý tưởng 
của Einstein quá táo bạo khiến Planck, và các đồng nghiệp của ông, kể cả 
Sommerfeld, trong một thời gian dài không chấp nhận được. Đối với 
Planck, ý tưởng photon chỉ là “tội lỗi tuổi vị thành niên” của Einstein mà 
người ta không nên để ý tới. Dưới mắt các nhà vật lý học bấy giờ, chàng 
thanh niên 26 tuổi có vẻ vừa “thơ ngây” vừa “khiêu khích”. 

Năm 1913, tức 13 năm sau giả thiết lượng tử, trong bài giải trình để mời 
Einstein về Hàn Lâm viện khoa học Phổ, Planck, và cả Nernst, Rubens và 
Warburg cho rằng giả thuyết lượng tử ánh sáng của Einstein là một sự “bắn 
hụt” mục tiêu của người thanh niên tài ba năng nổ có tiếng nói trong khắp 
các bài toán vật lý lớn của thời đại. Nó phản ánh rất chính xác tư duy của 
những đồng nghiệp đương thời của Einstein trong vấn đề lượng tử ánh 
sáng. Thuyết hạt của ánh sáng đã được Newton đưa ra, nhưng đầu thế kỷ 
19 đã bị thuyết sóng quét đi trước những thành công của nó trong việc giải 
thích hiện tượng giao thoa ánh sáng một cách tuyệt vời, và bị rơi vào quên 


lãng. Ai dám đi ngược lại thuyết sóng đã được thử thách? 


ai 





thượng đỉnh”, bàn về hiện tượng lượng tử với hơn 20 cái đầu tỉnh hoa của châu 
Âu. Hàng đứng: Max Planck thứ hai từ trái qua và Albert Einstein thứ hai từ phải 
sang. Hàng ngôi: Henri Poincaré tay bên phải ngoài cùng, tiếp theo là Marie 
Curie; bên trái là Walter Nernst, tiếp đến người thứ ba là nhà công nghệ mạnh 
thường quân Ermest Solvay. Người ta thấy trên tắm bảng đen đẳng sau Planck là 
công thức bức xạ của Planck vừa được trình bày tại Hội nghị. 


Trong khi đó bài báo quan trọng của Einstein về Thuyết lượng tử lại bị 
“nhật thực' bởi bài báo về Thuyết tương đối hẹp của Einstein được công bố 
cùng một lúc. Planck đang bị thu hút tuyệt đối bởi Thuyết tương đối của 
Einstein, hơn cả khám phá lượng tử của chính mình! Ông tin ở đó có cái gì 
tuyệt đối thú vị: “Tính hấp dẫn của nó (Thuyết tương đối) đối uới tôi nằm ở chỗ, 


63 


tôi nỗ lực suụ ra từ tắt cả những định lú của nó cái tuuệt đối, cái bắt biến uốn nằm 
tiềm tàng trong đớ”. Một trong những cái bất biến thú vị đã được nhà toán 
học Minkowski khám phá năm 1907, và được trình bày trong một bài báo 
cáo thuyết phục hoàn toàn trước Hội nghị các nhà khoa học và bác sĩ Đức 
tại Köln năm 1908 với câu nói bất hủ: “Từ giờ phút nàu trở đi, không gian xét 
riêng 0à thời gian xét riêng chỉ còn là cái bóng, oà chỉ có một thể liên kết của cả hai 
mới giữ 0uững được tính độc lập.” 

Nhưng bài báo của Einstein về giả thuyết photon là lực đầy rất quyết 
định và thuyết phục cho sự thắng lợi của khái niệm lượng tử. Khoảng năm 
1908, ông viết cho một người bạn: “Tôi không ngừng nghiên cứu vấn đề bức 
xạ...Vấn đề này của lượng tử là rất quan trọng và khó khăn một cách khác 
thường, nên mỗi người nên nghiên cứu nó.” Rồi năm 1909 ông đã tóm tắt 
quan điểm của ông về thuyết bức xạ tại “Hội nghị các nhà nghiên cứu tự 
nhiên và bác sĩ Đức” như sau: “Cho nên, đây là ý kiến của tôi, rằng giai 
đoạn tới của sự phát triển vật lý lý thuyết sẽ mang lại cho chúng ta một lý 
thuyết về ánh sáng được hiểu như một dạng hợp nhất lại thuyết sóng và 
thuyết phát xạ của ánh sáng” và cho rằng hai thuyết đó không mâu thuẫn 
nhau. Lúc đó ông 30 tuổi. Einstein phải tiếp tục công việc khai phá và chỉnh 
phục vùng đất hoang đã lượng tử 20 năm liền một cách vất vả, tự chiến đấu 
như một “hiệp sĩ cô đơn trong một thời gian rất dài chống lại cả một bức 
tường thành kiến. Ông vừa phát triển và hoàn thiện thuyết tương đối và 
những hệ quả của nó đối với vũ trụ học, vừa không ngừng nuôi lớn vị thần 
Hercule chưa được thừa nhận kia. Còn đối với Planck, có lẽ bên cạnh giả 
thuyết lượng tử, khám phá lớn nhất thứ hai trong đời khoa học ông, đó là 
chính là Einstein, để Einstein cầm ngọn cờ lượng tử tiếp tục giương cao tiến 
lên, và chấp nhận hứng chịu mọi sự tấn công của dư luận. Chính Einstein 
mới là người bị chống đối nhiều nhất về thuyết lượng tử chứ không phải 
Planck, cha đẻ của nó, bởi chính Einstein hơn ai hết là kẻ duy nhất muốn 
chứng minh lượng tử là một định luật phổ quát trong tự nhiên. 

Những bước phát triển kế tiếp quyết liệt hơn xác định sự chiến thắng 
của quan niệm lượng tử: thuyết lượng tử về quang phổ của Bohr 1913 với sự 
suy diễn được các công thức của Balmer; nhưng cũng chưa đủ, phải đợi cơ 
học lượng tử của Heisenberg 1925, cơ học sóng của Schrödinger 1926 và 
thuyết điện động học lượng tử của Dirac 1928 ra đời, lúc đó thuyết lượng tử 


64 


mới giành được thắng lợi không thể đảo ngược được như ngày nay!. Những 
nỗ lực của Planck, cha đẻ của lượng tử, nhằm đưa đứa con của mình trở về 
con “đường lành cổ điển, phù hợp với tư duy bảo thủ của ông, đều thất bại. 
Ngược lại, Planck từng bước bị kéo đi ngày một xa hơn trên con đường mà ý 
tưởng lượng tử của ông đã vạch ra. Planck là một nhà “cách mạng miễn 
cưỡng”. Ông cũng đã từng bảo rằng: “Một chân lý mới của khoa học thường 
thắng lợi không phải bằng cách những kẻ chống đối nó sẽ được thuyết phục 0à tuyên 
bố mình được dạu dỗ, mà đúng hơn bằng cách những kẻ chống đối dần dần chết hết, 
uà thế hệ mới nsay từ đầu được làm quen uới nó.” Planck cho đến cuối đời cũng 
không hạnh phúc với sự tan vỡ của nguyên lý nhân quả như hệ quả của 
khám phá lượng tử của ông. “Tác phẩm đời ông, vốn luôn hướng về sự 
thống nhất của thế giới quan, đã bị một cái bóng bi thảm che khuất” như 
Max von Laue nhận xét, và Planck cố gắng vượt qua nó bằng quan niệm 
xem giá trị của một người nghiên cứu không phải ở chân lý tìm ra được, mà 
ở chỗ được phục vụ khoa học với cả lương tâm, và sự tận tụy. 

Thuyết lượng tử đã diễn ra hoàn toàn trái với ý định của các nhà khai 
phá nó. Planck phải trả giá là từ bỏ chương trình nghiên cứu định luật chính 
thứ hai của mình bằng con đường tất định để chấp nhận phương pháp 
nguyên tử và thống kê của Boltzmann mà ông đã bác bỏ trước đó. Có khác 
hơn với Einstein. Einstein ngay từ đầu đã hoàn toàn ý thức và trực giác 
đúng, và không ngừng phát triển thuyết lượng tử để được công nhận. 
Nhưng rồi định mệnh cũng không từ Einstein ở bước tiếp theo! Năm 1916 
Einstein đã suy diễn công thức bức xạ của Planck rất tổng quát, cơ bản và 
đơn giản, nhưng dựa vào giả thiết các quá trình cơ bản của phát xạ hay hấp 
thu ánh sáng là có bản chất xác suất.” Nguyên lý laser xuất phát từ đó. Ông 
nhìn nhận “chỗ yếu” của cách suy diễn khi nó quy quá trình phát xạ hay 
hấp thu về tính ngẫu nhiên, nhưng hy vọng rồi đây sẽ làm cho nó tất định 
đễ hiểu. Nhưng chính con đường này 10 năm sau đã dẫn đến cơ học lượng 
tử (1925-16) và điện động học lượng tử (1928) mà ông với những niềm tin 
sâu xa của mình không còn đi theo nữa một cách trọn vẹn. Một trong 
những lý do là ở đó tính ngẫu nhiên đã trở thành yếu tố cơ bản không thể 
rút gọn được. 


! Xin xem thêm lịch sử chỉ tiết của bi kịch nhiều hồi của Thuyết lượng tử trong sách 
Eimstem, [22]. 

? Năm 1926, Dirac còn có một cách suy diễn định luật bức xạ của Planck cho hộp rỗng rất 
độc đáo dựa trên thống kê Bose-Einstein. 


6S 


Lạ thay. Hai khám phá vĩ đại nhất trong thế kỷ 20 lại được tượng trưng 
bằng hai công thức đơn giản nhất, e = hy cho Thuyết lượng tử, và E = mc? 
cho Thuyết tương đối, tương ứng với hai hằng số phổ quát trong trời đất, 
hằng số Planck cho thế giới vô cùng nhỏ, và hằng số ánh sáng c cho thế 
giới vô cùng lớn! Phát triển của lịch sử khoa học có một bước nhảy vọt 
khổng lồ và rực rỡ chưa từng thấy từ thời Newton, diễn ra ở những vùng 
mà lý trí thường của nhân loại đã thất bại hoàn toàn, những vùng cực nhỏ 
hay cực lớn, và tư duy con người chịu một sự thay đổi sâu sắc. Không phải 
như các nhà triết học truyền thống đã từng làm trong lịch sử, giờ đây các 
nhà khoa học đã thành công trong việc diễn giải mới vũ trụ một cách căn 
bản, qua đó thay đổi nó một cách triệt để. Thế giới mà họ khai phá là chân 
trời của mọi chân trời. 


VIII. Thời đại Vàng của vật lý học Đức 

Theo sáng kiến của Planck và Nernst, nhất là do sự quyết tâm cao độ 
của Planck, năm 1913 Einstein được mời về Viện Hàn lâm Phổ, Berlin, với 
những điều kiện cực kỳ ưu đãi. Sự hợp tác giữa Planck và Einstein từ đó kéo 
đài gần hai thập niên liền, với lý thuyết tương đối và thuyết lượng tử làm 
nên tảng, làm cho Berlin trở thành trung tâm điểm của vật lý lý thuyết của 
thế giới. Đó là thời kỳ oàng son của ngành vật lý Đức. Arnold Sommerfeld đã 
gọi thời kỳ này bắt đầu năm 1905 khi có 5 bài báo cách mạng xuất hiện trên 
Anmnlen der Phụsik. Một tình bạn nảy nở giữa hai con người có cá tính rất 
khác nhau đôi khi đến trái ngược, dựa trên không phải chỉ những quan tâm 
khoa học chung, và còn trên sự kính trọng và mối thiện cảm cho nhau. 
Nhưng thái độ của hai con người lại rất khác nhau đối với những vấn đề 
của cuộc đời và thời cuộc. “Einstein, một công dân thế giới không quê 
hương, trong tất cả sự nhân hậu và sẵn sàng giúp đỡ người luôn luôn không 
quên gìn giữ sự độc lập của mình, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi môi 
trường văn hóa và xã hội xung quanh - còn Planck, bám rễ sâu vào các 
truyền thống gia đình và đất nước của mình, hãnh điện về lịch sử của người 
Đức và thể hiện tính chất Phổ một cách ý thức trong thái độ ông đối với nhà 
nước. Nhưng những sự khác biệt này không lớn so với những cái chung: sự 
hứng thú trong nghiên cứu các bí mật của tự nhiên, sự đồng điệu trong 
những nguyên tắc triết học của nhận thức và đạo đức, và đặc biệt của niềm 
vui trong âm nhạc. Họ thường chơi đàn với nhau, Planck với cây dương 
cầm, Einstein với cây vĩ cầm, trong sự đồng cảm và vui sướng” như Max 
Born nhận xét. Einstein-Planck, hai cột trụ của hai cuộc cách mạng vĩ đại 


66 


trong vật lý của nhân loại, hai tính cách khác nhau, tuổi tác rất khác nhau, 
Planck lớn hơn Einstein 21 năm, và họ lại là hai người bạn rất thân thiết 
nhau. Người ta nói: Einstein là thiên tài, Planck là quyền uy. Còn 
Sommerfeld ở Mũnchen là người thầy; ông thu hút và cung cấp một loạt 
nhân tài lỗi lạc cho khoa học, trong đó có Heisenberg. Trong những năm 20, 
ngành vật lý lý thuyết ở Đức đã phát triển đến thời kỳ tỉnh hoa từ ánh hào 
quang của ba vì sao sáng này. Thực tế ngành vật lý lý thuyết, mới ngày nào 
còn non trẻ, sẽ nhanh chóng trở thành ngành “khoa học định mệnh của thế 
kỷ 20. Planck là người đại diện cho nền khoa học Đức. Ông giữ nhiều chức 
vụ quan trọng trong nhiều tổ chức khoa học lớn như Hàn Lâm viện Phổ, 
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Hội Vật lý Đức, Hiệu trưởng Đại học Berlin. 
Nếu Hermann Helmhotz được mệnh danh là “Thủ tướng vương quốc của 
vật lý” thì Max Planck được mệnh danh là “Nhà quản lý hiện đại khoa học”. 

Thế giới chưa bao giờ chứng kiến một sự phát triển bùng nổ như thế 
vào đầu thế kỷ 20. Tòa nhà vật lý cổ điển của cuối thế kỷ 19 tưởng chừng 
như vững chắc và ổn định không lay chuyển được đã bị những khám phá 
của Planck, Einstein, gia đình Curie, Rutherford, Bohr làm rung chuyền 
nặng nề chưa từng thấy. Arnold Sommerfeld đã bảo rằng, có lẽ tốt nhất 
người ta nên cảnh báo các sinh viên tò mò trước khi bước vào ngành học vật 
lý rằng “Cẩn thận, nguy cơ sụp đổ! Do công việc xây cất lại nên tạm thời 


l4 


đóng cửa!”. Khám phá này làm ngỡ ngàng chưa hết thì tiếp đến một khám 


phá khác làm ngỡ ngàng diễn ra. Rutherford cho rằng “tội” của sự phát triển 
này không phải là những nhà khoa học thực nghiệm mà là những nhà vật 
lý lý thuyết, một ngành mà vị giáo sư von Jolly đã nói với cậu sinh viên trẻ 
Planck: “Vật lý lý thuyết, đó là một ngành rất đẹp, nhưng hiện tại lại không 
có phế giáo sư cho nó. Nhưng cơ bản nó sẽ không đem lại cái gì mới hơn. Vì 
với sự khám phá nguyên lý bảo toàn năng lượng thì tòa nhà vật lý lý thuyết 
đã khá hoàn chỉnh. Người ta có thể đó đây quét ra được một hạt bụi trong 
một góc này hay góc kia của tòa nhà, nhưng một điều gì mới mẻ cơ bản thì 
Ông sẽ không tìm được.” 


67 





Armold Sommerfeld 

Tòa nhà thế giới quan của con người đang được xây dựng lại từng 
mảng lớn. Ai cũng muốn mạo hiểm tham gia vào công việc, để hy vọng có 
phần đóng góp của mình. Đó là thời đại mà Robert Oppenheimer, một 
trong nhiều người Mỹ trẻ đã ngược dòng Columbus từ Tân thế giới đi về 
Cựu thế giới để học vật lý, cho là “thời đại anh hùng”, và công việc xây 
dựng lại thế giới quan là tác phẩm tập thể của các thiên tài, của những 
người khống lồ khác nhau của thế kỷ. 


IX. Vinh quang trong nghiệt ngã 





Max Planck với vợ Marie, hai con gái sinh đôi Emma và Grete, 
con trai Karl lớn, và con trai út Erwin, khoảng 1900. 


68 





Huy chương Max-Planck 


Thời gian trước và sau Thế chiến thứ nhất là gian nan và nghiệt ngã đối 
với Planck. Ông đã ký tên vào bản kêu gọi của 93 trí thức hàng đầu trong 
giới khoa học và văn hóa Đức để biện minh cho cuộc chiến của Đức, rồi 
chứng kiến sự sụp đổ của vương triều, sự thoái vị của vua Wilhelm, sự hỗn 
loạn về kinh tế và sự bất ổn về chính trị của nước Đức. Cá nhân ông cũng 
phải hứng chịu những đòn định mệnh nặng nề: năm 1909, vợ ông Marie 
Planck mất sau 22 năm hôn nhân hạnh phúc, với bốn mặt con; năm 1916 
người con trai lớn Karl của ông chết trận gần Verdun; năm sau người con 
gái Grete chết khi sinh đứa con thứ nhất; hai năm sau, người con gái sinh 
đôi Emma cùng với Grete, sau khi lấy người chồng góa của Grete, cũng chết 
giống như thế. Planck đau khổ tột cùng. Ông viết cho Hendrik Lorentz: 
“Bâu giờ tôi khóc cho những đứa con thân têu tha thiết của tôi, oà cảm thấu bị cướp 
đọat, 0à nghèo đi. Có những lúc tôi nshi ngờ giá trị của chính cuộc sống”. Ông tự 
an ủi mình “rằng cơn người không có quyền được hưởng những điều tốt đẹp”. 
Einstein không cầm được nước mắt khi đến thăm Planck: “ông ấy giữ mình 
đứng thăng và can đảm tuyệt vời, nhưng người ta thấy nỗi đau gặm nhắm ở 
ông“. 

Năm 1919 ông được công nhận giải Nobel Vật lý cho năm 1918. Phải 
cần đến gần hai thập kỷ để Quỹ Nobel ở Stockholm công nhận phát minh vĩ 
đại của Planck! [Einstein cũng phải chờ đến 17 năm, sau Planck.]! Có lẽ vì 
những phát minh như của Planck, Einstein có giá trị nhiều về lý thuyết hơn 
về ứng dụng là điều được ghi trong di chúc của A. Nobel!? Thực tế không 
phải thế. Planck được những nhà vật lý tên tuổi đề nghị như Lorentz, 
Einstein, Born, Wien và Sommerfeld; ông này cho rằng vật lý đã trở thành 


! Xin xem thêm bài “Planck và Giải Nobel” của Dieter Hoffmann và Nguyễn Xuân Xanh 
trong số này. 


69 


một vật lý của lượng tử. Đối mặt với sự thật là thuyết lượng tử ngày càng 
chứng tỏ sự thành công trong nhiều lĩnh vực của vật lý, và rằng, như Laue 
chỉ trích, giải Nobel không thể phát cho những công trình trên lĩnh vực vật 
lý lượng tử đang lên, bao lâu Planck không được công nhận, Ủy ban Nobel 
cuối cùng đã từ bỏ quan điểm cho rằng, những khám phá của Planck chưa 
đưa đến một lý thuyết nhất quán! 

Năm 1929, để vinh danh Planck, huy chương cao quý nhất của ngành 
vật lý Đức, Huy chương Max-Planck của Hội Vật lý Đức ra đời, và hai người 
đầu tiên được vinh dự đón nhận là Max Planck và Albert Einstein. 


X. Planck và đệ tam Đề chế 





Fritz Haber 
Sự nắm quyền của quốc xã năm 1933 đã chấm dứt thời đại vàng son của 


ngành vật lý, cũng như tất cả các ngành khoa học của Đức nói chung. Hitler 
làm một cuộc thanh lọc toàn điện, đặc biệt ở tất cả các đại học và viện 
nghiên cứu. Một cuộc di tản không lồ của những người làm khoa học tài 
giỏi (và không phải chỉ có khoa học) sang các nước khác diễn ra, đặc biệt 
sang Mỹ. Einstein lúc đó may mắn đang ở Mỹ. Ông công khai tố cáo chế độ 
quốc xã và tuyên bố rút ra khỏi Hàn Lâm viện Phổ, để tránh cho các bạn 
ông và Planck khỏi sự khó xử sẽ đến. Quả thực đó là một sự khó xử lương 
tâm. Planck nghĩ chế độ quốc xã rồi sẽ qua đi. Planck không nhạy bén và có 
cái nhìn xa về chính trị, trước đây trong Thế chiến thứ nhất, và bây giờ. Ông 
chỉ muốn phục vụ khoa học một cách phi chính trị, vì thế không thấy hết 
những nguy cơ tàn phá ghê gớm của những cơn bão chính trị. Planck 
không có hành động cương quyết khi Hàn Lâm viện Phổ lấy thái độ không 
lấy gì làm tiếc cho việc Eisntein ra đi, cũng như đã không cương quyết lấy 
thái độ bảo vệ Einstein với tư cách Hàn Lâm viện khi Einstein bị nhóm 


70 


chống Do Thái công khai tấn công năm 1922!. Planck còn cho rằng những 
hành động của Einstein ở nước ngoài, ý nói việc Einstein công khai chống 
lại chủ nghĩa quốc xã, là làm cho một sự tiếp tục của Einstein tại Hàn Lâm 
viện cũng không thể tiếp tục được nữa. Sau khi Einstein từ chức rồi, Planck 
viết những lời sau đây về Einstein như để giãi bày với đời sau: “Tôi tin tôi 
phát biếu trong sự đồng tình của các đồng nghiệp chuyên môn của tôi uà của tuyệt 
đại đa số tắt cả các nhà oật lý khi nói những điều sau đâu: Ngài Einstein không chỉ 
là một trong nhiều nhà uật lý xuất sắc, mà Ngài Einstein còn là nhà uật lý mà qua 
những công trình đã được công bố của Ngài trong Hàn Lâm tiện, nhận thức 0ật lú 
trong thế kỷ chúng ta đã có sự thay đổi sâu sắc mà Ú nghĩa của nó chỉ có thể so sánh 
uới những công trình của Johannes Kepler uà Neuton. Tôi sở đĩ nói điều nàu là để 
hậu thế không nghĩ rằng các đồng nghiệp hàn lâm của Ngài Einstein không có khả 
năng đánh giá tầm quan trọng của Ngài đối uới khoa học.” Sau đó, Planck xin gặp 
Hitler để can thiệp cho các nhà khoa học gốc Do Thái, nhưng buổi gặp đã 
thất bại. Mùa hè 1933 ông viết cho Fritz Haber về sự thất vọng: “Cái dư nhất 
làm cho tôi cằm thấu nhẹ bớt trong sự chán nắn sâu sắc, đó là ý nghĩ, chúng ta đang 
sống trong thời thảm họa, như mỗi cuộc cách mạng mang đến, uà rằng chúng ta phải 
chấp nhận nhiều cái xả ra như một hiện tượng tự nhiên, mà không phải đau đầu 
rằng sự oiệc không thể khác được hay sao. Nhiều điều nhưng không phải tất cả.” 
Hitler vẫn tiếp tục truy bức người gốc Do Thái, đối lại bằng lời hứa ủng hộ 
các nhà khoa học Đức trong hoạt động khoa học của họ. Một tuần sau buổi 
gặp Hitler, Planck đã tuyên bố trong một buổi họp thường niên của Kaiser- 
Wilhelm-Gesellschaft (KWG), rằng “Chính phủ của sự nổi dậu quốc gia, hoàn 
toàn hiểu rõ tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học cho sự phồn uinh của Tổ quốc 
uà 0ị trí của nó trong cộng đồng các dân tộc, cho nên không những đặt Tổ chức 
(KWG) dưới sự che chở đặc biệt của nó, mà còn trang bị nó mọi mặt theo sự đòi hỏi 
của hoạt động của các nhà thông thái không bao giờ ngừng nghĩ” Nhưng tôi 
Planck, người đã vun xới tên tuổi khoa học Đức bằng cách thuyết phục 
được Einstein, rồi Schrödinger về Berlin, phải lo âu trước tiền đồ của nền 
khoa học Đức khi những con người trụ cột lần lược phải bỏ đi: Einstein, 
Eritz Haber, Schrödinger, người khai sáng thuyết lượng tử sóng, lúc đó kế vị 
Planck tại Đại học Berlin, mặc dù ông này không phải là Do Thái, cũng 
không phải là một con người chính trị, mà vì ông ghê tởm cái chế độ độc tài 
và giáo điều chính trị... Planck không thể ngăn chặn được hơn 40 vị giám 


! Xin xem thêm bài của GS Dieter Hoffmann trong Kỷ yếu này về quan hệ giữa Planck và 
Einstein. 


7 


độc của các Viện Kaiser-Wilhelm và cộng tác viên khoa học bị sa thải vì 
nguồn gôc Do Thái của mình. 





Ngày 29 tháng 1 năm 1934, Fritz Haber, nhà Hóa học Đức gốc Do Thái 
đã có phát minh độc đáo là “lấy được bánh mì từ khí trời” (tổng hợp được 
ammoniac từ nitơ của khí trời để làm phân bón), một người có tỉnh thần 
quốc gia cao độ, vào “có công/ là sử dụng vũ khí hóa học đầu tiên trong Thế 
chiến thứ nhất, lĩnh giải Nobel hóa học cùng năm với Planck, chết vì bệnh 
và kiệt sức trên đường lưu vong. Một năm sau, Planck tổ chức lễ truy điệu 
ngày mắt, trong sự cấm đoán quyét liệt của quốc xã. “Tôi tổ chức buổi lễ nàu, 
trừ khi cảnh sát bắt tôi đi”. Và Planck thực hiện buổi lễ truy điệu, với rất nhiều 
người tham gia, tuy đa số là phụ nữ, vì trước sự cắm đoán của chính quyền 
quốc xã các nhà khoa học buộc phải gửi vợ họ đi tham gia. Chỉ có Planck và 
Otto Hahn đọc diễn văn. Planck kết thúc bài diễn văn với câu nói “Haber đã 
chung thủy uới chúng ta, chúng ta sẽ chung thủy uới ông ấu” như một khẳng 
định tinh thần đoàn kết với những người bạn và đồng nghiệp của mình bị 
loại ra khỏi vòng pháp luật. Bản thân Planck cũng bị tố khổ ác liệt như là 
“tên Do Thái da trắng” bởi các tay sai của Hitler trong khoa học như Stark và 
Lenard, và bị lợi dụng để buộc sa thải một cách khéo léo nhiều nhà khoa 
học khỏi Hàn Lâm viện. Những kẻ tay sai này còn tố khổ rằng KWG là “một 
quái thai của Do Thái” (nhiều nhà kỹ nghệ gốc Do Thái đã tài trợ đáng kể 
cho sự thành lập) và kể cả Hàn lâm viện chỉ là một “Ổ của lực lượng phản 
động”, bao lâu chúng chưa khuynh đảo được. Thực chất những người này 


“% ⁄ 


muốn thành lập một nền “vật lý Đức” hoàn toàn theo “tiêu chuẩn Đức” duy 
ý chí của họ, và phủ nhận hoàn toàn nền vật lý hiện đại đang phát triển 
như vũ bão trong cộng đồng thế giới. 


Những năm giữa 1930, Planck đã mất hết ảo tưởng cuối cùng về chế độ. 


12 


Cuối năm 1937 ông bị buộc phải từ chức Chủ tịch Hàn Lâm viện, sau khi 
quốc xã hoàn toàn khống chế và lũng đoạn tổ chức này. Năm 1938, với sự 
tài trợ của Quỹ Rockefeller', Viện Vật lý Kaiser-Wilhelm mà trước đây do 
Einstein làm giám đốc nay được chính thức xây dựng mới. Đề nghị của 
Debrye (là người được bầu làm viện trưởng tương lai) và của các nhà vật lý 
khác đặt tên viện này là “Viện Max Planckˆ không được thực hiện do sự phá 


%” 


hoại của nhóm “Vật lý Đức” cuồng tín. Stark cho rằng Planck “chưa đóng 
góp đủ cho ngành vật lý để xứng đáng với tên gọi như thế”. Cuối cùng, 
Planck rút lui trong sự chán chường và cay đắng. Từ việc chấp nhận một sự 
thỏa hiệp nhất định và hợp tác từng phần ban đầu với chế độ, nghĩ rằng để 
cứu vớt nền khoa học Đức, Planck chuyển qua sự chống đối lại sự thống trị 
quốc xã vô nhân, thể hiện trong các bài diễn văn của mình. Planck vốn là 
người thích diễn thuyết để quảng bá nhận thức khoa học. Từ năm 1908, 
trong những bài thuyết trình đại chúng, Planck đã lấy quan điểm về các cơ 
sở vật lý có tính cách thế giới quan và nhận thức luận. Đối với công chúng 
không chuyên nghiệp, ông muốn truyền đạt những kiến thức khoa học mới 
mẻ nhất. Đối với giới đồng nghiệp, ông muốn củng cố một thế giới quan 
thống nhất và đối lập với thuyết chứng luận. Đến những năm 30 và 40, 
những bài diễn thuyết của ông, như “Vật lý trong cuộc chiến đấu cho thế 
giới quan” (1935), “Về bản chất của tự do ý chí” (1936), “Tôn giáo và khoa 
học tự nhiên” (1937), “Chủ nghĩa tất định và chủ nghĩa bắt định” (1937), “Ý 
nghĩa và ranh giới của khoa học chính xác” (1941) đều phản ánh sự chống 
đối chế độ toàn trị quốc xã rõ rệt về mặt tỉnh thần, thế giới quan, chính trị và 


A.# 


đạo lý. Trong bài “Tôn giáo và khoa học tự nhiên” Planck nhắn mạnh tầm 
quan trọng của những giá trị tôn giáo cần thiết cho hành động đạo đức, và 
đặt tính chất phi đạo đức và tâm hồn bệnh hoạn của Nazi đối diện với 
những giá trị của Kitô giáo và của tinh thần nhân bản lành mạnh. Khẩu 
hiệu của Planck “Hãy hướng về Thượng đế“ chính là hình thức phản kháng 
nội tâm của ông trước chế độ vô nhân. Ông cũng muốn góp phần củng cố 
niềm tin cho thính giả. 

Tháng 9 năm 1939, quân đội Đức kéo lê sự chết chóc và tàn phá vào hết 
nước này đến nước khác của châu Âu. Planck, ở tuổi 81, viết cho Laue: “Hòa 
bình không đến gần mà lại đi xa. Sự mắt trí nàu, sự tự sát nàu của giống loài được 


1 Quý đã tại trợ nhiều cho Max-Planck-Gesellschaft, với số tiền lên tới 1 triệu rưỡi đô la 
mỗi năm. Báo chí Đức bảo sở đĩ như thế là vì những người của đòng họ Rockefeller là có 
gốc Đức. 


73 


ca tụng của chúng ta, còn kéo dài đến bao giờ nữa? Tình hình là tuyệt oọng. Nhưng 
tôi uẫn luôn còn hự uọng - chứng kiến kết cục”. 

Tháng 6 năm 1944, Hàn lâm viện Phổ tổ chức lễ mừng 50 năm Planck là 
thành viên của Hàn lâm viện. Ông lúc này đã được di tản khỏi Berlin. Mặc 
dù sức khoẻ đã rất xấu, ông đã 86 tuổi, nhưng Planck cũng quyết định trở 
lại Berlin, với suy nghĩ để gặp lại bạn bè, đồng nghiệp, và có lẽ nhìn lại 
thành phố Berlin thân yêu lần cuối. Heisenberg thuật lại quang cảnh buổi lễ 
một cách cảm động: “Vào lúc mà ông bước vào lễ đường, thì mọi thứ thình 
lình trở lại như bốn mươi năm trước. Một sự yên tĩnh tức thì ngự trị, mọi 
người đến chào Planck với sự ngưỡng mộ, người ta nhận rõ, bao nhiêu tình 
cảm được dâng cho con người này, và người ta cũng có thể cảm nhận, chính 
ông cũng hạnh phúc khi nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc. Bộ tứ tấu 
âm nhạc bắt đầu xướng lên, và trong vòng một hay hai giờ, người ta được 
đưa trở về thời gian của Berlin năm xưa, Berlin văn hóa, ở đó Planck, dĩ 
nhiên, là nhân cách lãnh đạo, và ở đó một lần nữa cả nền văn hóa của thời 
đại trước hiện ra trước mặt.” 


XI. "Con người không có quyền hạnh phúc” 





Erwin Planck trước "tòa án nhân dân” của quốc xã năm 1945 
Planck chứng kiến được kết cục của cuộc chiến tranh hủy diệt, nhưng 
một kết cục đau khổ biết bao cho cá nhân ông! Năm 1944 ngôi nhà đầy kỷ 
niệm với những tư liệu cực kỳ quý báu của Planck ở đường 
Wagenheimstrasse, Berlin, trong đó có thư viện, thư tín và các quyển nhật 
ký, bị phá hủy hoàn toàn! bởi các cuộc không kích của đồng minh. Lúc đó, 


1 Thực ra, phần lớn sách vở hay cả tư liệu đã được di tản trước đó sang một nơi an toàn 
hơn, có lẽ theo lệnh của Max von Laue. Nhưng tất cả đã rơi vào tay Hồng quân, sau đó 
được đưa về Liên Xô, bị phân tán đi khắp nơi không ai biết. Người ta không hiểu rằng 
đó là những tư liệu vô giá của Max Planck. Cộng hòa Dân chủ Đức đã ra sức tìm lại di 


74 


ông đã được di tản sang nơi khác. Năm 1945, trước khi chiến tranh kết thúc, 
đứa con trai út Erwin thương yêu nhất còn lại của ông bị quốc xã hành 
quyết vì có tên trong danh sách chính phủ của một tổ chức ám sát Hitler 
ngày 20 tháng 7. Planck lặng người đi. Lúc đó ông đã 87 tuổi. Ông ngồi vào 
cây đàn dương cầm, đánh lên những điệu nhạc mà con trai của ông hằng ưa 
thích. “Sự đau đớn của tôi không thể diễn tả được bằng lời... Tôi lại có sắng nnsàu 
qua nreàu, để có lại sức, để cam chịu uới số phận nàu. Bởi oì uới mỗi nsàu lên, một 
ngọn đòn mới đến uới tôi, làm tôi tê tái, uà làm mờ đi ú thức sáng sủa của tôi. Sẽ còn 
lâu tôi mới trở lại sự quân bình tinh thần. Bởi uì nó là một phần quú báu của đời tôi. 
Nó là tia sáng mặt trời, niềm hãnh diện của tôi, niềm hụ oọns của tôi. Cái tôi đã mắt 
đi theo nó, không thể nào được diễn tả bằng lời” Nỗi đau kinh hoàng, định 
mệnh nghiệt ngã như đã bắt Planck phải chịu đựng vào giờ phút cuối đời 
như thể những đau khổ trước đó vẫn chưa đủ. “Tôi rất có gắng tìm lại sức 
mình, để khỏi lịm đi trước đau thương. Điều siúp tôi ở đâu là tôi xem như một ân 
huệ từ bên trên, rằng kể từ lúc tuổi thơ niềm tin uững chắc, không gì lay chuuến, 
oào đắng toàn năng, toàn thiện đã bám tễ trong tôi. Dĩ nhiên, con đường của Ngài 
không phải là con đường của chúng ta; nhưng niềm tin nào Ngài giúp chúng ta oượt 
qua được những thử thách lớn nhất.” 





Thư viện riêng của Max Planck 


XII. Max-Planck-Gesellschaft từ đống tro tàn 

Khi chiến tranh chấm dứt, với sự giúp đỡ của bạn bè, Planck trở về sống 
ở Göttingen, thành phố của những người thuộc thế hệ trước trong gia đình 
ông. Berlin giờ đây chỉ còn là đống gạch vụn. Ông ra sức cứu vãn và tái thiết 


sản này, và phía Liên Xô cũng đồng ý cho phép đưa về nếu tìm được, nhưng rồi chẳng ai 
biết chúng ở đâu. Rút cuộc, chỉ tìm được một ít sách vở và tạp chí. Các tư liệu vô giá như 
hồi ký, thư tín, bản thảo... không còn nữa! 


75 


Tổ chức khuếch trương khoa học Kaiser-Wilhelm-Gesellschaƒt như quan tâm hàng 
đầu, mặc dù sức khỏe ông đã giảm sút nặng từ nhiều năm do bệnh tuổi già. 
Phần lớn các Viện Kaiser-Wilhelm bị phá hủy, các thành viên hoặc bị trục 
xuất, chết hay mắt tích; còn vị chủ tịch cuối cùng của Tổ chức thì cũng tự tử 
sau khi chế độ quốc xã sụp đổ. Từ những vị chủ tịch cũ thì chỉ còn lại có 
Planck, và ông chính là niềm hy vọng duy nhất để tập hợp lực lượng và cứu 
sống lại Tổ chức chứ không ai khác. Tháng 9.1945 các viện được phép hoạt 
động trở lại. Planck nhận lời làm “Chủ tịch danh dự” của Kaiser-Wilhelm- 
Gesellschaft tương lai. 

Tháng 7 năm 1946, Hàn Lâm viện Anh quốc tổ chức lễ kỷ niệm sinh 
nhật thứ 300 của Isaac Newton. Lễ này đáng lẽ đã được tổ chức năm 1942, 
nhưng đã bị hoãn lại vì lý do chiến tranh. Planck là nhà khoa học Đức duy 
nhất được mời tham dự. Một máy bay quân sự Anh đã đưa ông và vợ sang 
London. Ông đi chuyển rất khó khăn. Tại buổi lễ, Planck được cộng đồng 
khoa học thế giới chào đón nồng nhiệt và kính cẩn nhất như người đại điện 
của một “nước Đức khác. Người ta vẫn không quên những đóng góp khoa 
học lớn lao của ông và thái độ phản kháng tích cực của ông trong thời đệ 
tam đề chế. Một sự kiện nhỏ diễn ra đã làm ông không vui. Người giới thiệu 
chương trình xướng lên tên tuổi của các nhà khoa học thế giới như những 
đại điện của quốc gia họ. Đến lượt Planck thì người đó ngập ngừng một lúc 
rồi mới tiếp: Giáo sư Planck, đại diện của “No country”! Vâng một nước Đức 
huy hoàng mà ông đã từng cống hiến cho nó không còn nữa. Người ta kể, 
ông cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Nhưng ông rất đỗi vui mừng gặp lại 
cộng đồng khoa học thế giới, gặp lại người học trò quý mến Lise Meitner 
năm xưa. Đối với bà, sự gặp lại người thầy cũ kính mến là “một món quà từ 
trên trời”. Bà buồn vì thấy thầy mình đã già yếu đi rõ rệt, không còn sức 
sống của năm 1943 trước đó khi bà gặp ông ở Stokholm, nhưng “sự trong 
sáng và liêm khiết của nhân cách ông vẫn nguyên vẹn qua năm tháng”. 





76 


Planck chúc mùng Hahn được nhận giải Nobel hóa học. Bức ảnh này cũng tượng trưng cho sự 
“chuyên giao thê hệ”: Hahn trở thành chủ tịch đâu tiên của Max-Planck-Gesellschaft từ ngày 
1.4.1946. Trong ảnh: phía sau bên trái là von Laue, bên phải là Heisenberg. 


Ngày 11 tháng 9 năm 1946, “Tổ chức nghiên cứu Max-Planck-Gesellschaft 
nhằm khuếch trương khoa học” được chính thức ra đời tại Bad Driburg, thay 
thế cho Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, phù hợp với nguyện vọng của những 
người sáng lập, và cũng đúng với ý muốn của chính quyền quân sự lâm thời 
Anh trong vùng quản lý, không muốn thấy cái tên của vua Wilhelm nữa, 
vốn là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt. Max Planck là chủ tịch danh dự 
của tổ chức. Không còn cái tên nào phù hợp hơn, không còn ai xứng đáng 
hơn để đặt cho tổ chức. Trong bài phát biểu ngắn trước máy quay phim của 
báo chí để cảm ơn những người thành lập là những nhà khoa học được giải 
Nobel còn lại, và để đáp lại sự chúc mừng và ca ngợi của họ, ông nhiều lần 
đã nghẹn lời. 


XIIH. Ra đi 

Ông vẫn tiếp tục đi diễn thuyết một cách không mệt mỏi. “Về mặt khoa 
học, uới tuổi 89, tôi không còn sáng tạo nữa; cái còn lại là khả năng tôi theo đõi các 
tiến bộ khoa học mà công trình của tôi đã đặt nền móng, oà thỉnh thoảng, bằng sự 
lập lại các bài diễn thuyết của tôi, đáp ng nguyện uọng của những người nỗ lực đi 
tìm chân lý oà nhận thức, nhất là tuổi trẻ” Một trong những vị khách cuối 
cùng đến thăm Planck tháng 7 năm 1947 đã ghi lại vài hình ảnh và cảm 
nghĩ: “Tôi không thể nào quên được ấn tượng khi đứng trực diện với một 
dáng đứng lưng còng của một con người già nua, bước đi ngập ngừng, với 
cái mũ vải đẹt, và cây gậy”. Tuy ông không tiếp khách được lâu, nhưng 
không vì thế mà ông “làm giảm đi ấn tượng lớn của một nhân cách, dù đã ở 
tuổi cao và mặc cho những khó khăn thể xác nhưng cũng vẫn còn gây ấn 
tượng mạnh, trong khi cuộc vật lộn tinh thần của cả một đời đã in sâu vào 
các vết hằn trên khuôn mặt, và đã hình thành một tắm gương trong sáng 
của tâm hồn một con người vĩ đại. Nó hòa lẫn với sự khiêm tốn chưa từng 
có, điều cũng không thể xóa đi sự vĩ đại của tư chất ông như một nhà 
nghiên cứu và một con người, dù trong một phút giây. Ngược lại Đứng 
trước tôi là một trong những con người vĩ đại của thế giới trí tuệ mà bi kịch 
cá nhân đã không lấy đi được chút nào nhân cách.” 

Vào những ngày cuối đời, ông nói nhiều về cuộc đời, về Thượng đề và 
thế giới: “Chịu đựng can đảm trong cuộc chiến đấu cho cuộc đời, uà âm thầm tuân 
thủ uào ý muốn của một quyền lực cao hơn ngự trị trên chúng ta”. Ông “không 
thuộc những người để mình cau đắng” và biết “oượt cao khỏi thế giới nàu”. 


17 


Ngày 4.10.1947 ông vĩnh viễn ra đi sau những giờ phút đau đớn. Quan 
tài được quàn ba ngày tại nhà thờ thành phố Göttingen. Người đến viếng 
chật ních. Otto Hahn, lúc này đã nhận xong giải Nobel cho hiện tượng phân 
hạch của mình năm 1938, và Max von Laue, người học trò yêu quý nhất của 
Planck và được giải Nobel trước cả thầy mình, đọc điếu văn. Laue đứng bên 
cạnh quan tài được phủ đầy những vòng hoa, nghẹn ngào trong nước mắt: 
“Và ở kia còn một vòng hoa tang giản dị. Tôi đã đặt nó xuống để thay mặt 
cho toàn thể những học trò mà tôi là một thành viên trong đó, như một dấu 
tích phù vân của tình yêu và lòng biết ơn vĩnh cửu của chúng tôi.” 

Quan tài ông được các sinh viên vật lý khiêng ra xe và đưa về nghĩa 
trang thành phố trong tiếng chuông đổ của tất cả các nhà thờ thành phố. 

Trong những lá thư chia buồn từ khắp nơi trên thế giới gửi về cho góa 
phụ Marga Planck, người vợ thứ hai của ông, có một lá thư gửi từ Princeton, 
NÑJ., của Albert Einstein: 

“Bâu giờ cũng đến lượt chồng Bà hoàn tắt những ngàu của ông ấu, sau khi ông 
ấu đã làm được cái 0ï đại uà nếm trải cái đắng cau. Đó là một thời gian đẹp uà thành 
công mà tôi được phép cùng trải nghiệm trong sự gần gũi uới ông ấu. Mắt ông 
hướng uề những cái 0ĩnh cửu, nhưng ông uẫn dự phần hằng nsàu oào tất cả những 
sì thuộc oề phạm 0i con người uà thời đại. Thế giới con người sẽ khác đi uà tốt đẹp 
biết bao, nếu có nhiều hơn nữa những người lãnh đạo như ông. Nhưng điều đó 
dường như không thể có được. Những tính cách cao thượng trong mỗi thời đại 0à ở 
khắp nơi uẫn luôn bị cô lập, không thể ảnh hưởng được cuộc đời bên ngoài. 

Những siờ phút tôi được phép trải qua ở nhà của Ông Bà, những cuộc trò 
chuyện mà tôi đã thực hiện riêng uới con người tuuệt oời, sẽ thuộc uề những kỷ 
niệm đẹp nhất trong phần đời còn lại của tôi. Điều đó uẫn đúng, mặc dù một biến cố 
bị thảm đã chia cắt chúng tôi. 

Tôi cầu chúc Bà trong những ngàu cô đơn tìm thấu niềm an ủi rằng Bà đã đem 
ánh sáng 0à sự hài hòa uào đời của con người được kính yêu. Từ xa, tôi xim chín sẻ 
uới Bà nỗi đau của cuộc chia lụ.” 


78 


X.Ă=. v.TT: š+ 


Si y: chùi hoodc LG ấu c. guốa %2. ~2~-<Ƒ47—.-<,—~ 
ˆ me “r2 — —S J3 AƑÝ, SỈ“ Sỉ. cố TỔ Ta ÍỶ}`—- 
23805 =—- mm. .cÝŸ.ŸƑ.ềẺk c6 ZÝsSƯ, AC e2 sŸmey +. 

“Z.”. ko. ¬ SN: SE >9 
2847 “. _z ~> - k1... nen 


T—= a5." . ——- 
TH. .=.a....ẽ6 7... 6n n6 ẺY 
uỷ ni... sẽ... 6. hố. Yến 
— TỶ 22t ph SỀMAc ÂA—c~ cư Z2 222 
c2 AYee se sàn đ6n lo hao 116264 xeAŸychhằẰẰÝ SS.02A2 
.⁄‡c.~.~_- d7 

đe n k- _ NT HÌm TÂY 1cS—- «AT Ân, V4 eZ. 
 .. ỷ—_TT/T TZễÍ⁄ỶŸÍ{ỶŸ ky dSS——— — XS 
Ta nan. an... san nn 
J—g3<2.+ TA <ec “E2 2xg/2-Ÿ-Acs2T 
^~ 
#2:.- 7=. 


Thư chia buổn của A. Einstein gửi bà Marga Planck. 
(Nguồn: [5]) 
(Nguồn: Hans Roos & Armin Hermamn [4]) 

Planck đã đi tìm cái vĩnh cửu, tuyệt đối, và ông đã được toại nguyện: 
những khám phá vĩ đại của ông trong khoa học, thuyết lượng tử, hằng số 
tác động h, cùng với tên tuổi của ông đã trở thành những cái vĩnh cửu, tuyệt 
đối trong vũ trụ và thế giới chúng ta. Hằng số h, với trị số của nó, được khắc 
lên bia mộ của ông tại nghĩa trang thành phố Cöttingen như biểu tượng của 
một khám phá vĩnh hằng đã theo ông suốt cuộc hành trình gian khổ. 

“Tuy cuộc đời vĩ đại của ông đã hạ xuống không chiếu sáng mà bị bao 
bọc bởi một lớp mây dày của đau khổ. Nhưng chúng ta biết rằng trong 
tương lai xa nó sẽ chiếu sáng”, như Wilhelm Westphal, người thuộc giới vật 
lý Berlin và rất gần gũi với gia đình Planck đã nhận xét. Đúng thế, cuộc đời 
vĩ đại của ông sáu mươi năm sau khi mắt giờ đây chiếu sáng hơn bao giờ 
hết. 

Tờ The Neiu York Times ngày 5 tháng 10 năm 1947 viết trong bài cáo phó 
một ngày sau khi Planck mất: “Planck là một trong những người khổng lồ 
trí thức của thế kỷ 20, một trong những trí thức ngoại hạng của tất cả mọi 
thời đại. Như người cha của thuyết lượng tử, ông được xếp hạng với những 
người bất tử của khoa học, như Archimdes, Galileo, Newton và Einstein.” 


Tài liệu tham khảo: 

1. Max Planck, Díe Ableitung der Strahlunsseesetze. Ostwalds Klassiker 
der Exakten Wissenschaften, Band 206. Verlag Harri Deutsch, 2007. 

2.. Armin Hermann, Planck. Rohwohlt, 1973. 

3. Armin Hermann, The Genesis 0ƒ Quantum Theory (1899-1913). MIT 


79 


Press Classic, 1971. 

4. Hans Roos & Armin Hermann, Max Planck Vorträse, Reden, 
Erinnerunsen. 5pringer, 2001. 

5. Dieter Hoffmann, Max Planck. Die Entstehung der mondern Physik. 
C.H.Beck, 2008. 

6. John L. Heilbron, Max Planck. Hirzel, 2006. 

7. Ernst P. Eischer, Der Phụsiker. Max Planck und das Zerfallen der Well. 
Siedler, 2007. 

8. William H. Cropper, Great Phsicists. Oxford University Press, 2004. 

9. Max von Laue, Z Max Plancks 100. Geburtstaee. Trong Max von 
Laue, Auƒfsätze und Vortriee. Vieweg, 1961. 

10. Walther Gerlach, Max Planck. Trong De Grossen, Band IX, 1. Kindler 
Verlag, 1976. 

11.Max Born, Max Planck. Trong De Grossen Deufschen, Band 4. 
Propyläen Verlag, 1957. 

12. Hans Hartmann, Max Planck als Mensch und Denker. Karl Siegismund 
Berlin, 1943. 

13. Werner Heisenberg, Sclritte tiber Grenzen. Piper, 1977. 

14.Werner Heisenberg, Phụsik und Plilosoph. Ullstein Materialien, 
1981. 

15. MaxPlanck, Vorträse und Ausstellune zum 50. Todestae. Do Max- 
Planck-Gesellschaft, Mủnchen xuất bản 1997, 

16. Max Planck, Reuolutionär tuider Willen. Spektrum der Wissenschaft, 
Biografie, 1/2008. 

17. Max Planck und die Max-Planck-Gesellschaft. Zum 150. Geburtstag. 
Berlin, 2008. 

18. Robert Jungk, Heller als Tausend Somnen. Das Schicksal der 
Atomforscher. Rororo, 1983. 

19. Domenico Giulini, Max Planck und die Begriindung der Quantentheorte, 
preprint 2001. 

20. Martin J. Klein, Planck, Entropw, and Quania. Trong The Natural 
Philosopher I. Blaisdell Publishing Company, 1963. 

21. Abraham Pais, “Raffiniert ist der Herrgott...”. Albert Einstein, Eine 
wissenschaftliche Biographie. Vieweg, 1986. 

22. Nguyễn Xuân Xanh, Einsfein. NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí 


S0 


Minh, 200Z. Fahasa phát hành. 


Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20.4, 
được sửa chữa uà bổ sung nsàu 4.11.2008 


S1 


NGUYÊN XUÂN XANH 


ĐỌC MAX PLANCK 


Abstracft. Reading Max Planck through his different writings with 
philosophical contents sụch as “Scientific Autobiography“”, “Science and Eaith”, 
“Causation and Free Will”, “Religion and Natural Science”, “Sense and Limits 
of Exact Science”, “Unity of Physical World View”... 


.. neười ta chỉ học, khi người ta tự đặt cho mình câu hỏi. 

Niềm hạnh phúc của nhà nghiên cứu không phải nằm ở chỗ nắm giữ 
được chân lý, mà ở chỗ phấn đấu đi tìm chân lý. 

Không có khoa học nào, sự tự nhận thức nào có thể giải thích cho 
chúng ta một cách trọn vẹn rằng chúng ta, trong một hoàn cảnh nhất định 
của cuộc đời, sẽ tự hành động như thế nào. 

Cái huyền diệu là trong tất cả các hiện tượng của tự nhiên có một tính 
quy luật phổ quát ngự trị ở mức độ nào đó có thể nhận thức được cho 
chúng ta. 

Có một chân lý phổ quát: người ta, để có được thành công, nên đặt các 
mục tiêu cao hơn là chúng cuối cùng có thể đạt được. 

Châm ngôn của tôi luôn luôn là: suy nghĩ mỗi bước đi trước đó, rồi sau 
đó, nếu người ta tin tưởng có thể trách nhiệm được cho nó, thì không còn 
để cái gì lay chuyển được nữa. 

Khái niệm tự do của ý chí con người chỉ có nghĩa, rằng con người cảm 
thấy tự do trong nội tâm, và điều đó có đúng hay không, chỉ có anh ta biết. 

Đó là một sự tự dối mình nguy hiểm, nếu người ta tìm cách thanh toán 
một mệnh lệnh đạo đức khó chịu bằng cách viện dẫn một định luật tự 
nhiên không thể thay đổi được. 

Cái lừa dối chúng ta, không phải giác quan, mà là lý trí của chúng ta. 

Không một ông vua khoa học nào mà, nếu cần thiết, không có ý muốn 
và năng lực làm công việc của một người đánh xe chở hàng, trong phòng thí 


S2 


nghiệm, hay trong phòng lưu trữ, ở ngoài trời hay tại bàn làm việc. 

Nếu chúng ta chỉ nhìn nhận một ý tưởng khoa học mới khi nó đã 
chứng minh được sự chính đáng của nó một cách đứt khoát rồi, vâng nếu 
chúng ta chỉ đòi hỏi thôi, rằng ngay từ đầu nó có một ý nghĩa có thể hiểu 
được rõ ràng chứa đựng trong đó, thì chúng ta có thể sẽ gây ra thiệt hại 
nặng nề cho sự tiến bộ khoa học. Vì chúng ta không được phép quên rằng 
thông thường chính những ý tưởng không có một ý nghĩa rõ ràng mới là 
những cái đã mang lại cho khoa học những động cơ mạnh mẽ nhất thúc 
đẩy sự phát triển đi lên. 

Trong mọi trường hợp chúng ta nên, như tôi nghĩ, bám theo giả thiết cơ 
bản của mọi nghiên cứu khoa học, là tất cả hiện tượng trên thế giới diễn ra 
độc lập với con người và với các dụng cụ đo đạc của nó. 

.. tôi từ lâu đã có khuynh hướng tín ngưỡng sâu sắc, tuy nhiên tôi 
không tin vào một Thượng để bằng hình người, lại càng không tin vào 
Chúa Ki tô. [...] Con đường của Ngài không phải con đường của chúng ta, 
nhưng niềm tin vào Ngài giúp chúng ta vượt qua được những thử thách 
khó khăn nhất. 

Các nỗ lực vô vọng của tôi nhằm sáp nhập lượng tử tác dụng một cách 
nào đó vào lý thuyết cổ điển kéo dài nhiều năm liền và tốn nhiều công sức 
cho tôi. Các đồng nghiệp của tôi cho đó là một loại bi thảm. Nhưng tôi lại có 
ý kiến khác. Bởi vì, sự thu hoạch mà tôi nhận được từ sự làm sáng tỏ đó lại 
càng có giá trị hơn. 

“Cái gì đã đưa tôi đến khoa học của tôi...” 

Điều đã đưa tôi đến khoa học của tôi, và từ thuở thiếu niên đã làm cho 
tôi say mê, là sự thật hoàn toàn không tự nhiên chút nào, rằng các quy luật 
tư duy trùng hợp với các tính quy luật trong tiến trình diễn ra của các ấn 
tượng mà chúng ta nhận được từ thế giới bên ngoài, rằng do đó con người 
có khả năng tìm được những sự giải thích cho các tính quy luật kia. Trong 
quá trình đó, điều quan trọng đặc biệt là thế giới bên ngoài biểu thị một cái 
gì độc lập với chúng ta, và tuyệt đối, mà chúng ta đối mặt với nó, và đối với 
tôi, cuộc tìm kiếm các định luật cho cái tuyệt đối kia hiện ra như một nhiệm 
vụ khoa học đẹp nhất của cuộc đời. 

Những suy nghĩ này được hỗ trợ và khích lệ bởi những giờ giảng bài 
tuyệt vời mà tôi đã nhận được nhiều năm liền tại trường trung học 
Maximilians-Gymnasium của thầy toán Herman Mũiller, một con người ở 
tuổi trung niên, sắc sảo và hài hước, đã biết diễn giải ý nghĩa của các định 


83 


luật vật lý mà ông dạy cho bọn học sinh chúng tôi bằng những thí dụ đặc 
sắc. Cho nên, tôi cảm nhận định luật thứ nhất, nguyên lý bảo toàn năng 
lượng, như một fim lành, đó là một định luật có hiệu lực tuyệt đối độc lập với 
chúng ta. Điều không quên được đối với tôi là sự giải thích mà thầy Mũiller 
đã cho chúng tôi trong thí dụ của thế năng của một người thợ hồ đang vận 
chuyền khó nhọc một viên đá xây dựng lên mái nhà. Công mà ông đã thực 
hiện không hề biến mất; nó được tích tụ, cả năm trời, cho đến ngày viên đá 
đó tách ra khỏi mái nhà, và rơi lên đầu của một người khách bộ hành đi 
qua. 

Sau khi kết thúc trường trung học, tôi lên đại học, trước nhất ba năm... 
tại Đại học Mũnchen... Một ghế giáo sư cho môn Vật lý lý thuyết, lúc đó 
chưa có ở Mũnchen, cũng giống như ở các đại học khác... 

Một năm sau luận án, tôi được phép hoạt động khoa học với tư cách 
Privatdozent ở Mũnchen. Tôi phải nhận xét không phải không thất vọng, 
rằng ấn tượng về các bài luận văn tiến sĩ và habilitation của tôi trong cộng 
đồng vật lý học lúc bấy giờ là bằng không. Tôi biết từ các cuộc nói chuyện 
với các vị giáo sư của tôi, rằng không ai trong họ có một sự hiểu biết về nội 
dung. Họ cho qua công trình của tôi, bởi vì họ biết tôi từ những công việc 
khác trong các giờ thực tập, và trong seminar toán. Nhưng ngay cả trong 
những nhà vật lý gần gũi hơn với đề tài, tôi cũng không thấy có sự quan 
tâm này, nói chi đến sự tán thưởng... 

Tôi tin đã tìm thấy một tia sáng trong bóng tối nhiệt động học khi phân 
khoa triết học của Đại học Göttingen tổ chức một giải thưởng về đề tài 
“Nguyên lý bảo toàn năng lượng”. Cho nên, tôi quyết định tham gia vào 
cuộc thi, và soạn một bài nghiên cứu nhỏ, và nó được công bố trong dư luận 
sau đó. Tại Göttingen, công trình của tôi được xếp hạng thứ hai. Ngoài bài 
của tôi ra còn có hai bài nữa, cũng đều không được đăng quang. Đi tìm hiểu 
vì sao bài của tôi không được xếp hạng nhất, tôi tìm thấy câu trả lời trong 
bảng đánh giá chỉ tiết của phân khoa Cöttingen. Sau một vài phê bình nhỏ 
không đáng kể, bảng đánh giá viết: “Sau cùng, phân khon phải khước từ sự đồng 
ú của mình 0ì các nhận xét mà qua đó tác giả đã tỏ ra hài lòng cho có lệ uới định luật 
Weber.” 

Các nhận xét này có tình tiết như sau. Wilhelm Weber là giáo sư vật lý ở 
Göttingen. Giữa ông và Helmholtz có một cuộc tranh cãi khoa học căng 
thắng mà tôi đã đứng về phía Helmholtz một cách kiên quyết. Tôi tin mình 
không nhằm lẫn khi tôi cho điều đó là lý do chính khiến cho phân khoa ở 


S4 


Göttingen đã từ chối giải nhất cho tôi. Nếu bằng thái độ của tôi, tôi đã làm 
mất đi sự tán thưởng của các giáo sư Göttingen, thì bù lại mặt khác tôi đã 
gây sự chú ý của các vị giáo sư ở Berlin, và tôi sẽ cảm nhận được điều đó 
một cách nhanh chóng... Đầu năm 1889, theo đề nghị của phân khoa triết 
học Berlin, tôi được bổ nhiệm làm đại điện môn vật lý lý thuyết tại đại học, 
đầu tiên là ngoại ngạch, và từ 1892 trở đi là chính ngạch. 

Đó là những năm tôi đã làm một cuộc mở rộng mạnh mẽ nhất của cả tư 
tuy khoa học của tôi. Vì giờ đây, lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần gũi hơn những 
con người lúc đó đã lãnh đạo hoạt động nghiên cứu khoa học trên thế giới... 

Một chân lý mới của khoa học thường thắng lợi không phải bằng cách 
những kẻ chống đối nó sẽ được thuyết phục và tuyên bố mình được dạy đỗ, 
mà đúng hơn bằng cách những kẻ chống đối dần dần chết đi, và thế hệ mới 
ngay từ đầu được làm quen với nó. 

Trong Tự thuật khoa học 
(Wissen-schaftliche Autobiographie). 


Khoa học và niềm tin 

Khoa học đòi hỏi một tâm hồn có niềm tin. Ai dấn thân nghiêm túc vào 
lao động khoa học của bắt cứ loại nào đều nhận ra rằng trên cổng vào đền 
thờ khoa học có viết mấy chữ: Hãy có miềm tin. Đó là phẩm chất mà những 
người làm khoa học không thể thiếu. 

Một người cầm trong tay một khối lượng những kết quả thu lượm được 
từ một quá trình thí nghiệm phải có một hình ảnh giàu tưởng tượng về định 
luật mà anh ta theo đuổi. Anh ta phải thể hiện nó vào một giả thiết tưởng 
tượng. Khả năng lý luận thôi không giúp anh ta đi thêm một bước nào, bởi 
không có trật tự nào hiện ra từ cái hỗn độn của các yếu tố kia trừ khi có một 
phẩm chất kiến tạo của tư duy để xây dựng nên trật tự bằng một quá trình 
khử bỏ và chọn lọc. Rồi chương trình tưởng tượng mà người ta cố gắng làm 
các cuộc kiến tạo trên đó lại bị sụp đổ và sụp đổ, và chúng ta phải bắt đầu 
lại cái khác. Viễn quang giàu tưởng tượng này, và niềm tin vào sự thành 
công cuối cùng là không thể thiếu được. Ở đây không có chỗ đứng cho con 
người thuần lý. 

Như một sự thật, Kepler là một thí dụ hùng hồn cho điều tôi vừa nói. 
Cuộc đời ông diễn ra trong cảnh túng quẫn, thất vọng nặng nề, chạy ăn một 
cách đắng cay, thường xuyên sống dưới áp lực kinh tế. Đau đớn nhất của 
ông có lẽ là phải đứng ra bảo vệ mẹ mình trước lời buộc tội phù thủy đối với 


S5 


bà. Nhưng điều mà trong hoàn cảnh nào cũng vẫn giữ cho ông ngắng cao 
đầu, và vẫn có khả năng lao động, đó chính là khoa học, nhưng không phải 
chỉ vì mớ số liệu của các quan sát thiên văn, mà là niềm tin của ông vào sự 
ngự trị của các định luật hợp lý trong vũ trụ. Điều đó người ta thấy đặc biệt 
rõ hơn khi làm một cuộc so sánh với vị thầy và thủ trưởng của ông là Tycho 
Brahe. Ông này có cùng những kiến thức khoa học, của cùng chất liệu quan 
sát, nhưng ở ông lại thiếu đi niềm tin về những định luật vĩnh hằng vĩ đại. 
Vì thế Tycho de Brahe vẫn là một trong nhiều nhà nghiên cứu xứng đáng, 
trong khi Kepler trở thành người khai sáng ngành thiên văn hiện đại. 

Một tên tuổi khác xuất hiện trong khuôn khổ này: Julius Robert Mayer, 
mà khám phá của ông về sự tương đương nhiệt cơ học không bao lâu sẽ kỷ 
niệm 100 năm. Nhà nghiên cứu này tuy đau khổ về sự thiếu thốn vật chất ít 
hơn là đau khổ vì sự làm ngơ trước lý thuyết của ông về tính chất không- 
phá-hủy-được của lực trong giới chuyên môn của ông, bởi giới này lúc bấy 
giờ, vào giữa thế kỷ trước, rất đa nghỉ tất cả những gì có mùi vị triết học tự 
nhiên. Nhưng ông không để mình bị ảnh hưởng bởi sự im lặng dai dẳng, và 
ông cũng ít tìm được sự an ủi hay thỏa mãn ở điều ông đã khám phá, mà 
nhiều hơn ở điều ông tin vào, và cuối cùng ông còn chứng kiến được, rằng 
sau những năm đau khổ của cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ, Hội những 
Nhà nghiên cứu tự nhiên và Bác sĩ Đức, mà trung tâm là Hermann 
Helmholtz, trong hội nghị thường niên năm 1869 tại Insbruck đã mang lại 
cho ông sự công nhận đã thiếu từ lâu. 

Trong Khoa học oà niềm tin 
(Wissenschaft und Glaube) 

“... có một điểm...” 

... có một điểm, một điểm duy nhất trong thế giới tinh thần và thế giới tự 
nhiên vô cùng tận; một điểm mà mỗi một khoa học, và do đó mỗi một sự 
xem xét có tính cách nhân quả, nói một cách không những thực tế, mà còn 
logic, là không bao giờ tiếp cận được, và sẽ vẫn mãi mãi là không thể nào 
tiếp cận được: 

Điểm đó chính là cái Tôi 

Một điểm nhỏ xíu trong phần thế giới, nhưng là cả một thế giới, thế giới 
mang nặng trong mình hạnh phúc cao nhất, bên cạnh đau khổ cũng sâu 
thắm nhất, là tài sản duy nhất mà không quyền năng của số phận nào có 
thể cướp đi khỏi chúng ta được, và cái đó chỉ có thể mắt đi một ngày nào đó 
trong tương lai cùng với cuộc đời của chúng ta. Không phải thế giới nội tâm 


S6 


riêng của mình vuột khỏi sự xem xét có tính chất nhân quả. Nói một cách 
căn bản, không có gì cản trở chúng ta, để chúng ta hiểu được trọn vẹn mỗi 
sự trải nghiệm trong sự tất yếu nhân quả một cách chặt chẽ của nó. 
Nhưng để được như thế, một điều kiện khó khăn nhất không thể thiếu 
được: Sau lần trải nghiệm kia, chúng ta phải cực kỳ khôn ngoan hơn. 
Trong Quy luật nhân quả uà tự do của ú chí (Kausalgesetz und 
'Willensfreiheit). 


Hai mươi năm nhìn lại 
Nếu nhìn lại thời gian hai mươi năm giờ đã trôi qua, lúc khái niệm và 
độ lớn của lượng tử tác dụng trong vật lý lần đầu tiên bắt đầu lột xác hình 
thành từ mớ dữ kiện thực nghiệm, và bước lên con đường dài lắm quanh co 
cho đến lúc bức màn được vén lên, thì cả sự phát triển đối với tôi hôm nay 
đôi khi giống như một sự minh họa cho lời nói đã được thử thách của 
Goethe, rằng con người làm lỗi bao lâu nó còn phấn đấu (der Mensch ïrrt solang 
er strebt). Và cả lao động tỉnh thần của một người làm nghiên cứu mệt nhọc 
xem như hoài công hay tuyệt vọng, nếu thực sự nó thỉnh thoảng không 
nhận được sự chứng minh không-bác-bỏ-được rằng cuối cùng anh ta sau 
những chuyến phiêu du đủ mọi hướng ít ra cũng đã đến gần chân lý thêm 
một bước thật quyết định. Giả thiết tất yếu cho điều đó, dù còn lâu cũng 
chưa phải là một bảo đảm cho thành công, đĩ nhiên là sự theo đuổi một mục 
đích mà sức chiếu sáng của nó cũng không bị làm mờ đi bởi những thất bại 

ban đầu. 

Trong bài diễn văn Nobel 
Sự hình thành oà phát triển đến na của thuyết lượng tử, 1920 


Con người, khoa học và cuộc đời... 

Khoa học chính xác bắt rễ từ cuộc sống. Nhưng nó gắn bó với cuộc sống 
theo hai nghĩa. Bởi vì nó không chỉ lấy chất liệu từ cuộc sống, mà cũng còn 
tác động lên cuộc sống, lên phần vật chất và tỉnh thần, và trong thực tế càng 
mãnh liệt và hiệu quả hơn khi nó có thể phát triển càng ít bị cản trở hơn. 
Điều này được thể hiện một cách rất đặc biệt. Trước tiên, trong hoạt động ở 
thế giới quan mà nó đã tạo ra, và trên đường tìm kiếm cái thực tồn siêu hình 
học với mức độ ngày càng phát triển, khoa học tự tách xa khỏi những dữ 
liệu đã có và những lợi ích của cuộc sống, và bằng cách nó đi vào những con 
đường ngày càng cô đơn, và ít trực quan hơn. Nhưng chính trên những con 
đường này, và chỉ trên những con đường đó, các mối quan hệ có tính cách 


S7 


quy luật, phổ quát, không thể thấy trước được bằng phương thức khác, mới 
được khám phá. Và những mối quan hệ đó bây giờ có thể được thông dịch 
lại vào cuộc sống, và bằng cách đó làm lợi ích cho các nhu cầu vật chất của 
con người.[... 

Trước những sự thật như thế (những hệ quả tiêu cực của khoa học) có 
lẽ có những người mà với thời gian đã hoàn toàn quên sự kì điệu đi, sẽ nảy 
ra ý định học lại từ đầu. Và sự thật: đứng trước tự nhiên vô cùng phong 
phú, và không ngừng đổi mới, con người, dù anh ta có tiến xa trong nhận 
thức khoa học đến đâu, cũng vẫn luôn luôn là đứa trẻ ngạc nhiên, và luôn 
chuẩn bị cho mình trước những ngạc nhiên mới. 

Cho nên, chúng ta thấy mình trong cả cuộc đời bị khuất phục đưới một 
quyền lực cao hơn, mà bản chất của nó, chúng ta, từ quan điểm của khoa 
học chính xác, không bao giờ lý giải được, quyền lực mà không một ai biết 
suy nghĩ có thể bỏ qua được. Ở đây, đối với một con người suy ngẫm, 
không những có những mối quan tâm khoa học mà cả siêu hình học, thì có 
hai loại thái độ để lựa chọn: hoặc sợ hãi và kháng cự một cách thù địch, 
hoặc tôn kính và tận tụy tin tưởng. Nếu chúng ta hướng mắt nhìn về tổng 
số của những đau khổ vô vàn và sự hủy hoại thường xuyên về tài sản và 
máu huyết đã luôn xảy đến cho con người tự bao đời, chúng ta sẽ bị cám dỗ 
để đồng thuận với các nhà triết học về chủ nghĩa bi quan, khi họ chối từ giá 
trị của cuộc sống và bảo vệ ý kiến cho rằng chúng ta không thể nói về một 
sự tiến bộ bền bỉ, về một sự phát triển cao hơn của nhân loại, rằng ngược lại 
mỗi một nền văn hóa, một khi nó đã đạt được đỉnh cao nhất định, thì quay 
những cái gai của nó đâm vào chính bản thân nó, và lại tự hủy diệt một 
cách vô nghĩa và không mục đích. 

Một quan niệm chung như thế có thể được biện minh bằng khoa học 
chính xác hay không? Câu hỏi này phải được phủ định ngay bởi vì khoa học 
không đủ thẩm quyền cho sự trả lời nó. Từ quan điểm khoa học, người ta có 
lẽ cũng có thể đại điện cho quan niệm ngược lại, và ngay cả với nhiều lý lẽ 
hơn. Người ta phải mở rộng hơn sự xem xét, không phải tính đến hàng 
trăm năm, mà đến hàng nghìn năm. Hay là có ai đó thực sự nghiêm chỉnh 
phủ nhận sự thật là con người của chủng loài hiện đại qua cả trăm nghìn 
năm qua đã không có một sự tiến bộ, một sự hoàn thiện nào? Tại sao sự 
phát triển cao hơn này không tiếp tục, nếu không theo đường thẳng, thì ít 
ra theo các đường đợn sóng? 

Dĩ nhiên: những suy nghĩ như thế không ích lợi gì cho từng con người 


S8 


riêng lẻ, nhìn dài hạn, chúng không đem lại cho anh ta sự giúp đỡ nào trong 
cảnh túng thiếu, hay một sự chữa trị nào cho những đau khổ của anh ta. 
Đối với anh ta, không còn có gì khác hơn ngoài một sự chịu đựng can đảm 
trong cuộc chiến đấu vì cuộc đời, và một sự tuân thủ âm thầm vào ý muốn 
của một quyên lực cao hơn ngự trị trên anh ta. Bởi vì, không một yêu sách 
chính đáng nào về hạnh phúc, thành công và sự an lành trong cuộc đời 
được đặt vào cái nôi cho bất cứ ai trong chúng ta. Cho nên, chúng ta phải 
tiếp nhận mỗi diễn biến thân thiện của định mệnh, mỗi một giờ phút được 
sống vui như một món quà không xứng đáng, vâng, với trách nhiệm gắn 
liền. Cái duy nhất chúng ta chắc chắn được quyền xem là tài sản của chúng 
ta, tài sản cao quý nhất, cái mà không quyền lực nào của thế giới có thể 
cướp đi được, và là cái có thể làm chúng ta hạnh phúc lâu dài, đó là quan 
niệm căn bản về đạo đức và tinh thần trong sáng có dấu ấn trong sự chu 
toàn trách nhiệm một cách có lương tâm. Và ai được diễm phúc cùng hoạt 
động cho sự xây dựng nền khoa học chính xác, người Ấy sẽ cùng với nhà 
thơ Đức vĩ đại chúng ta tìm thấy sự hài lòng, và hạnh phúc nội tâm của anh 
ta trong sự ý thức, rằng đã nghiên cứu cái có-thể-nghiên-cứu-được, và 
chiêm ngưỡng cái không-thể-nghiên-cứu-được. 

Trong Ý nghĩa oà Biên giới của khoa học chính xác 

(Sinn und Grenzen đer exakten Wissenschaft) 


Chiến đấu cho một thế giới quan khoa học 

Thưa Quý Ông Bà, 

Vật lý có liên quan gì đến cuộc chiến đấu cho thế giới quan? Có thể có 
người trong Quý Vị sẽ có khuynh hướng hỏi, nếu người đó suy nghĩ về ý 
nghĩa của đề tài mà tôi hôm nay muốn có một đóng góp. Vật lý xét ra chỉ 
thuần nghiên cứu các đối tượng và diễn biến của thế giới vô sinh, trong khi 
người ta đòi hỏi từ một thế giới quan, nếu nó thỏa đáng cách nào đó, rằng 
nó phải bao trùm cả cuộc sống thể xác lẫn tinh thần, và có thái độ về tất cả 
câu hỏi về tỉnh thần cho đến những vấn đề khó nhất của đạo đức học. 

Dù câu hỏi thoạt tiên có vẻ hiển nhiên như thế nào, nhưng khi xem xét 
kỹ, nó không đứng vững được. Trước nhất phải nói rằng, tự nhiên vô sinh 
cũng thuộc về thế giới, rằng cho nên một thế giới quan, nếu có yêu sách về 
giá trị rộng lớn, cần phải để ý đến các định luật của tự nhiên vô sinh, và 
rằng nhìn lâu dài nó sẽ không đứng vững nếu mâu thuẫn với các định luật 
kia. Tôi không cần phải lưu ý ở đây về hàng loạt các giáo điều tôn giáo mà 


S9 


khoa học vật lý đã đẩy vào chỗ chết. 

Nhưng với tác dụng tiêu cực và làm tan rã như thế, ảnh hưởng của vật 
lý lên thế giới quan chưa nói lên được đầy đủ. Ngược lại, nó tác động mạnh 
hơn bằng đóng góp của nó vào việc xây dựng tích cực. Trước tiên về mặt 
hình thức. Người ta biết rằng các phương pháp của khoa học vật lý, vì tính 
chính xác của nó, đã tỏ ra hiệu quả một cách đặc biệt, và cũng qua đó, trong 
phương diện nào, đã trở thành tấm gương cho các ngành khoa học tỉnh 
thần. Như mỗi một khoa học xuất phát nguyên thủy từ cuộc sống, nên vật 
lý thực tế cũng không bao giờ tách rời khỏi những nhà nghiên cứu, những 
người tiến hành nó, và mỗi nhà nghiên cứu đồng thời cũng là một nhân 
cách, với tất cả những tính chất trí thức và đạo đức. Do đó, thế giới quan của 
nhà nghiên cứu luôn luôn tác động lên phương hướng của công việc khoa 
học của anh ta, và đĩ nhiên, ngược lại sau đó các kết quả của việc nghiên 
cứu của anh ta cũng sẽ không phải không có ảnh hưởng lên thế giới quan 
của anh ta. Trình bày chỉ tiết điều này cho vật lý, tôi thấy đó là nhiệm vụ 
chính của các phần trình bày của tôi hôm nay. Do đó tôi hy vọng, nếu 
không nhận được sự đồng ý hoàn toàn, thì cũng ít nhất không nhận sự mâu 
thuẫn từ Quý VỊ, nếu tôi nói rằng, vật lý trong cuộc chiến đấu cho thế giới 
quan có một vũ khí để sử dụng, thực tế một vũ khí rất sắc bén. 

[...] 

Một nền khoa học không có năng lực hay ý hướng tác động vượt khỏi 
khuôn khổ của dân tộc, thì không xứng đáng với cái tên của nó. 

Tính không-mâu-thuẫn khoa học của vật lý hàm chứa trực tiếp yêu cầu 
có tính cách đạo đức của tính-đúng-thật và tính-chân-thật, điều cũng có giá 
trị đối với tất cả các dân tộc văn hóa và cho mọi thời đại, và vì thế nó được 
quyền đòi hỏi vị trí hàng đầu và cao cả nhất của đức hạnh. 

Tính công bằng là không tách rời khỏi tính-đúng-thật... Như các định 
luật tự nhiên vững chắc và do đó có tác dụng, trên điện rộng cũng như hẹp, 
thì cuộc sống chung của con người cũng đòi hỏi sự bình đẳng cho tất cả mọi 
người... Thật là bất hạnh cho một cộng đồng nếu ở đó cảm giác về sự bảo 
đảm công lý bị rung lay, ở đó nếu trong các cuộc tranh chấp luật pháp, vị trí 
và nguồn gốc xã hội lại đóng một vai trò quan trọng [...] 

Cái cơ bản không phải là sở hữu bền vững, mà chính là cuộc chiến đấu 
không ngừng, hướng về mục tiêu lý tưởng, là cuộc đổi mới cuộc sống hằng 
ngày, hằng giờ, gắn bó với sự chiến đấu không ngừng luôn luôn bắt đầu lại 
mới, chiến đấu cho sự cải thiện tốt hơn, và cho sự hoàn thiện. 


90 


Chúng ta cuối cùng phải tự hỏi, không phải một sự gắng sức không 
ngừng nhưng vô vọng như thế làm cho chúng ta không thỏa mãn một cách 
cao độ hay sao? Một thế giới quan còn có một giá trị nào chăng, nếu nó 
không chỉ ra cho những người đã hằng hiến mình cho nó ít nhất một điểm 
duy nhất vững chắc ở đâu đó trong cuộc đời để đem lại một điểm tựa lâu 
bền và trực tiếp trong những đau khổ liên miên và trong sự quay vòng 
không ngừng của tổn tại của họ? 

Chúng ta muốn sung sướng cho rằng câu hỏi này rất có thể cho phép 
một câu trả lời tích cực. Thực sự: có một điểm cố định, một tài sản vững chắc 
mà trong mỗi phút giây mỗi con người, dù thấp kém nhất, cũng có thể gọi là 
của anh ta, một kho báu bảo đảm đem lại cho mỗi con người tư duy và cảm 
xúc cái hạnh phúc lớn nhất của anh ta, sự thanh bình nội tâm, và do đó một 
giá trị vĩnh hằng ngự trị trong anh ta. Đó là một thái độ thuần khiết và một 
ý hướng tốt. Hai điều đó chính là mảnh đất thả neo vững chắc trong những 
thời đông bão của cuộc đời, chúng là tiền đề tiên khởi hết cho hành động 
thực sự có thể làm mãn nguyện, đồng thời là liều thuốc phòng bệnh hữu 
hiệu nhất chống lại sự hành hạ của sự ăn năn. Những giá trị đó đã đứng 
như thế nào ở buổi đầu của mỗi hoạt động khoa học đích thực, thì chúng sẽ 
tạo nên như thế ấy tiêu chuẩn không nhằm lẫn được cho giá trị đạo đức của 
mỗi con người riêng lẻ. 

Trong Vật lý trong cuộc chiến đấu cho thế giới quan 
(Physik im Kampf um die Weltanschauung) 


Niềm tin về thực tại 

.. Khoa học vật lý đòi hỏi giả thiết của một thế giới thực, độc lập với 
chúng ta, nhưng chúng ta không bao giờ nhận thức trực tiếp được nó, mà 
luôn luôn phải qua lăng kính của các cảm xúc giác quan của chúng ta, và 
của các kết quả đo đạc được truyền đạt qua đó. 

.. Trong tất cả những điễn biến của tự nhiên ngự trị một tính quy luật 
phổ quát, và trong một mức độ, có thể nhận thức được đối với chúng ta. 

Trong Tôn giáo uà khoa học tự nhiên (Religion und Natur-wissenschaft). 

Khi các vị thầy vĩ đại của nghiên cứu tự nhiên chính xác ném các ý 
tưởng của họ vào khoa học: khi Nicolaus Copernicus gạt bỏ trái đất ra khỏi 
trung tâm vũ trụ, khi Johannes Kepler xác lập các định luật mang tên ông, 
khi Isaac Newton khám phá lực hấp dẫn phổ quát, khi người đồng hương vĩ 
đại của Quý Ngài thiết lập thuyết sóng của ánh sáng, khi Michael Faraday 


9] 


sáng tạo các cơ sở của điện động lực học - chuỗi thí dụ còn nhiều để kể..., thì 
các quan điểm có tính chất kinh tế chắc chắn là những quan điểm sau cùng 
nhất đã tôi luyện các con người này trong cuộc chiến đấu của họ chống lại 
các quan điểm lỗi thời và chống lại các quyền uy thống trị. Không - đó vì là 
niềm tin vững như đá, dựa trên hoặc nghệ thuật, hoặc tôn giáo, về thực tại 
của thế giới quan của họ. 
Trong Sự thống nhất của thế giới quan oật lý 
(Die Einheit des physikalischen Weltbildes). 


Tôn giáo và khoa học tự nhiên 

Thật vậy, chúng ta, con người, cảm thấy nhỏ bé đáng thương làm sao, 
yêu đuối làm sao, nếu chúng ta nghĩ, trái đất mà trên đó chúng ta sống, chỉ 
là một hạt bụi tí hon, chẳng có nghĩa gì trong vũ trụ thật bao la, nhưng đồng 
thời đối với chúng ta phải là điều lạ thường, rằng chúng ta, các sinh vật nhỏ 
xíu trên một hành tỉnh lại cũng nhỏ xíu nhưng lại có khả năng, với những 
tư duy của chúng ta, nhận thức được tuy không phải bản chất, nhưng là sự 
hiện hữu và kích thước của các viên đá xây dựng cơ bản của toàn thể vũ trụ 
to lớn. 

Trong mọi trường hợp chúng ta có thể nói tóm tắt lại, rằng theo tất cả 
những gì khoa học tự nhiên dạy cho ta, trong toàn bộ lĩnh vực của tự nhiên, 
mà trong đó chúng ta, con người trên hành tỉnh bé xíu của mình, đóng một 
vai trò vô cùng nhỏ bé, có một tính quy luật nhất định ngự trị, độc lập với 
sự hiện hữu của một nhân loại tư duy, nhưng nó lại cho phép, trong chừng 
mực nó có thể hiểu được bằng các giác quan của chúng ta, một sự diễn đạt 
tương ứng với một hành động hợp mục đích. Tính quy luật do đó biểu thị 
một trật tự thế giới hợp lý mà tự nhiên, và nhân loại bị chỉ phối dưới đó, 
nhưng bản chất đích thực của nó đối với chúng ta là không-nhận-thức- 
được, và vẫn như thế, bởi vì chúng ta chỉ nhận được tri thức từ đó qua 
những cảm xúc giác quan đặc thù của chúng ta, những thứ mà không bao 
giờ loại bỏ được. Nhưng rồi, những thành quả thực sự phong phú của 
nghiên cứu khoa học tự nhiên đã cho phép chúng ta đi đến kết luận một 
cách chính đáng, rằng chúng ta bằng sự tiếp tục lao động không ngừng ít ra 
vẫn không ngừng tiến gần hơn mục tiêu không bao giờ đạt được, và những 
thành tựu đó củng cố trong chúng ta niềm hy vọng về những hiểu biết luôn 
được đào sâu hơn của chúng ta về sự ngự trị của lý tính toàn năng đang chỉ 
phối giới tự nhiên. 


92 


Đối với cá nhân có tín ngưỡng, Thượng đề được cho trước tức thời và 
tiên khởi. Từ Ngài, từ ý muốn toàn năng của Ngài tuôn ra tất cả sự sống và 
tất cả sự kiện trong thế giới của tỉnh thần cũng như của vật thể. Nếu Ngài 
không được nhận thức bằng lý trí, thì Ngài cũng còn có thể được hiểu trực 
tiếp trong trực quan thông qua các biểu tượng tôn giáo, và đặt thông điệp 
thiêng liêng của Ngài vào linh hồn của những người có đức tin đối với Ngài. 
Ngược lại, đối với người nghiên cứu tự nhiên, cái duy nhất được cho tiên 
khởi là nội dung của tri giác bằng giác quan của anh ta và của các đo đạc 
được suy ra từ đó. Từ đó anh ta tìm cách, trên con đường nghiên cứu quy 
nạp, tiến gần đến Thượng đế và trật tự của Ngài, trong chừng mực có thể, 
như cứu cánh cao cả nhất mãi mãi không bao giờ đạt tới được. NI oậy khi 
cả hai, tôn giáo uà khoa học tự nhiên, đều cần đến niềm tin nơi Thượng đế cho hoạt 
động của họ, thì Thượng đề đối uới một bên là sự khởi đầu, đối uới bên kia là sự kết 
thúc của tắt cả tư duy. Đối uới một bên thì Ngài là nền tảng, đối uới bên kia Ngài là 
oương miện của sự kiến thiết của mỗi nghiên cứu mang tính chất thế giới quan. 

Con người cần khoa học tự nhiên để nhận thức, nhưng nó cần tôn giáo 
để hành động. 


Trong Tôn giáo uà khoa học tự nhiên 


Đôi khi chỉ cần một sự hướng đạo khác 

Cho đến đây, thưa Quý Ông Bà, một cách khảo sát thuần khoa học đã 
dẫn dắt chúng ta, nhưng ở đây nó lại bắt đầu bỏ rơi chúng ta. Vì chúng ta 
thấy rõ, rằng quy luật nhân quả trên con đường mòn của cuộc đời riêng, 
chúng ta không thể là người hướng đạo được, bởi vì một cách logic, nó loại 
bỏ khả năng, rằng chúng ta bằng thuần túy những tư duy có tính nhân quả 
có thể một lần đi đến một sự nhận thức về các động cơ của các hành động 
tương lai chúng ta. 

Nhưng con người bây giờ cần đến những nguyên tắc để theo đó nó 
định hướng hành vi của mình, nó cần đến chúng còn khẩn trương hơn cần đến 
nhận thức khoa học. Một hành động duy nhất đôi khi đối với anh ta có ý 
nghĩa hơn cả tất cả khoa học của thế giới cộng lại. Cho nên ở điểm này anh 
ta bị buộc phải nhìn quanh để tìm kiếm một sự hướng đạo khác, và một cái 
như thế anh ta chỉ tìm được bằng cách thay vì định luật nhân quả anh ta 
đưa vào định luật đạo đức, trách nhiệm đạo đức và mệnh lệnh vô điều kiện. 
Lúc đó, cái “phải” nhân quả được thay bằng cái “nên” đạo đức, sự thông 
minh được thay bằng tính cách, nhận thức khoa học bằng niềm tin tôn giáo. 


93 


Ở đây, cái nhìn ra bên ngoài không còn bị giới hạn, những cái nhìn xa và 
những câu hỏi cháy bỏng được mở ra một cách phong phú cho người khao 
khát và tư duy. 

Khoa học và tôn giáo, chúng tạo thành không phải đối kháng trong 
thực tế, mà cần nhau để bố sung trong mỗi con người trầm tư nghiêm 
chỉnh. Chắc không phải là điều ngẫu nhiên khi những người tư duy vĩ đại 
nhất của mọi thời đại đồng thời cũng là những người thiên về tín ngưỡng 
sâu sắc, mặc dù họ không thích trưng ra công khai những điều thiêng liêng 
nhất của họ. Chỉ có một sự kết hợp giữa sức mạnh của lý trí và sức mạnh 
của ý chí mới đem lại quả chín và thơm ngon nhất của triết học: Đạo đức 
học. Bởi vì khoa học cũng đem ra ánh sáng những giá trị đạo đức, nó dạy 
chúng ta trước nhất tính chân thật và sự tôn kính. Tính chân thật trong sự 
vươn tới không ngừng những nhận thức luôn chính xác hơn của thế giới 
tinh thần và thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta, sự tôn kính trong sự 
trầm tư về cái mãi mãi không thể hiểu được, cái huyền bí của tạo hóa trong 
lồng ngực của mình. 

Trong Quy luật nhân quả 0à tự do của ý chí 


Giáo dục 

Ai có thanh niên, người đó có tương lai. Vì thế, một sự định hình hợp lý 
của giáo dục trong nhà trường là một trong những điều kiện quan trọng 
nhất cho sự tiến bộ khoa học, và tôi không thể không có đôi lời về điểm này. 

Dạy cái gì ở nhà trường, điều đó ít quan trọng hơn là học như thế nào. 
Một định lý toán học thôi, nếu được một học sinh hiểu thực sự, sẽ có giá trị 
cho cậu ta nhiều hơn mười công thức mà cậu đã học thuộc lòng và cũng biết 
áp dụng theo đúng cách, nhưng không hiểu ý nghĩa thực sự của chúng. Bởi 
vì, trường học không nên truyền đạt những kỹ năng chuyên môn lặp đi lặp 
lại, mà nên truyền đạt tư duy có phương pháp và hợp với lý luận. Người ta 
có thể không chống lại, xét về cơ bản, việc tri thức được đánh giá ít quan 
trọng hơn năng lực. Chắc chắn một tri thức mà không có năng lực là vô bổ, 
cũng giống như mỗi một lý thuyết chủ yếu chỉ chứng minh được tầm quan 
trọng của nó thông qua những ứng dụng đặc biệt của nó. Nhưng một lý 
thuyết không bao giờ có thể được thay thế bởi những kỹ năng lặp đi lặp lại. 
Cho nên, yêu cầu đầu tiên cho việc giáo dục các năng lực thành thạo vẫn là 
một sự giáo dục chuẩn bị cơ bản kỹ lưỡng, ở đó khối lượng nội dung học là 
ít quan trọng hơn cách dạy học. Nếu sự giáo dục chuẩn bị này không được 


94 


thực hiện trong nhà trường, thì nó khó lòng được bù lại được ở giai đoạn 
sau; bởi vì, các trường cao đẳng nghề và đại học sau này phải đáp ứng 
những nhiệm vụ khác. Tuy nhiên, nhiệm vụ cuối cùng quan trọng nhất của 
giáo dục là không phải hướng đến tri thức, cũng không phải đến năng lực, 
mà phải hướng đến hành động. Nhưng cũng vậy, như năng lực phải đi 
trước hành động, thì tri thức và sự thông hiểu là điều kiện tiên quyết không 
thể thiếu cho năng lực. Trong thời đại sống vội của chúng ta hôm nay, thời 
đại dành một sự quan tâm đặc biệt cho tất cả gì mới, cho cái tạo một ấn 
tượng chấn động ra bên ngoài, thì trong giáo dục khoa học, người ta cũng 
tìm thấy khuynh hướng dạy trước một số kết quả mới gây ấn tượng mạnh, 
trước khi chúng thực sự được chín muỗi. Nó gây trong dư luận một ấn 
tượng tốt khi người ta thấy có những vấn đề hiện đại của nghiên cứu khoa 
học cũng được đưa vào chương trình học của trung học phổ thông. Tuy 
nhiên, điều đó là đáng lo ngại cao độ. Vì ngoài vấn đề dạy một cách căn bản 
như vừa nói, thì một sự tự phụ tri thức rỗng tuếch và một thói quen học 
lướt qua sẽ đễ được nuôi dưỡng trong tư duy ở các em học sinh. Chẳng hạn, 
tôi sẽ cho là rất đáng lo ngại, nếu dạy Thuyết tương đối hay Thuyết lượng 
tử trong trung học. Học sinh có năng khiếu cao luôn luôn là một ngoại lệ, và 
chương trình giáo dục không phải định ra để dành riêng cho các học sinh 
như thế. 
Trong Nguôn sốc uà ảnh hưởng của các ý tưởng khoa học 
(Drsprung und Auswirkung Wissenschaftlicher Ideen) 


NGUYÊN XUÂN XANH 


“SÓNG BÊN CẠNH PLANCK 
LÀ MỘT NIÊM VUI RỒI” 


Vào lúc mà ông bước uào lễ đường, thì mọi thứ thình lình trở lại như bốn 
mươi năm trước. Một sự yên tĩnh tức thì ngự trị, mọi người đến chào Planck uới 
sự ngưỡng mộ, người ta nhận rõ, bao nhiêu tình cảm được dâng hiến cho con 
người nàu, 0à nsười ta cũng có thể cảm nhận, chính ông cũng hạnh phúc khi nhìn 
thấu những khuôn mặt quen thuộc. Bộ tứ tấu âm nhạc bắt đầu đánh lên, uà trong 
oòng một hau hai siờ, người ta được đưa trở uề thời gian của Berlin năm xưa, 
Berlin uăn hóa, ở đó Planck, đĩ nhiên, là tư cách lãnh đạo, uà ở đó một lần nữa cả 
niển uăn hóa của thời đại trước hiện ra trước mặt. 

W. HEISENBERG 
Trong nhận xét về buổi lễ mừng 50 năm Planck là thành viên của 
Hàn lâm viện khoa học Phổ năm 1944. 

Người ta gần như có thể nói rằng công trình 0ï đại khon học của ông, Thuyết 
lượng tử, cũng có nguồn sốc nà (tính-đúng-thật oà tính-chân-thật) trong một mặt 
nào đó; rằng chỉ có tính-đúng-thật không lau chuyển được mới có thể làm ông trở 
thành người sáng tạo của một lý thuyết cách mạng như thế, mà chính ông lắm lúc 
cũng lo lắng trước những hệ quả của nó. 

Trong 40 năm mà tôi quen biết Planck, oà ông đã dần dần ban tặng cho tôi sự 
tin tưởng 0à tình bạn, tôi luôn luôn thán phục mà nhận thấu rằng, ông không bao 
giờ làm điều sì, hau không làm điều gì, chỉ uì điều đó có thể có ích hau có hại đối uới 
ông. Cái gì ông thấu đúng, điều đó ông làm, bất chấp hậu quả cho cá nhân mình. 

Sự tôn kính của Planck trước trật tự trời đất trong tự nhiên đã được phản ánh 
oào trật tự chặt chẽ trong đời sống riêng của ông. Ông có một cách phân chia ngày 
làm 0iệc ra rắt hệ thống, mỗi ngàu cùng uào một thời điểm nửa tiếng đồng hồ đánh 
dương cầm - ông là một người chơi dương cầm đam mê cũng như tuuệt diệu như 
mọi người biết, oà những buổi tối hòa nhạc ở nhà ông đối uới tất cả những ai đã 
được phép thưởng thức là không thể quên được. Helmhollz có lần nói khi nâng cốc 


96 


rằng, đi dạo là một nhiệm 0uụ thiêng liêng của người nghiên cứu tự nhiên. Planck 
chắc chắn đã hoàn thành nhiệm 0ụ nàu tới tình yêu lớn. Sự nghỉ ngơi tốt nhất của 
ông trong các kỳ hè là các chuyến leo núi qu mô, cho đến lúc tuổi cao. 

Ông có một sự trong sáng trong tư tưởng 0à tính thẳng thắn hiếm có, tương 
ứng tới sự đơn giản bề ngoài 0à tính tiết kiệm của ông. Để minh họa tôi xin nhắc 
lại, rằng ông hằng nsàu đi đến siảng đường tới xe điện thành phố trên loại ghế 
hạng ba, oà ông uẫn làm điều đó cho đến lúc tuổi cao trong những chuyến đi xa. 

Chắc chắn Planck không tin uào một dạng tôn giáo đặc biệt nào; nhưng ông là 
người có tín ngưỡng (theo nghĩa Spinozn uà Goethe), uà luôn lặp lại điều đó. Và ì 
ông là một trong những người trung thực nhất, nên đằng sau những lời nói của ông 
có một cảm giác sâu sắc, cảm giác đem lại cho ông sự hỗ trợ to lớn trong những thay 
đổi bi thảm của đời ông. 

LISE MEITNER 
Trong “Max Planck, con người” 

Đền thờ của khoa học, một tòa nhà nhiều tầng nhiều lớp. Và cũng có nhiều loại 
người sống trons đó, nhiều loại mãnh lực tỉnh thần đã đưa họ đến đó. Có người lầm 
khoa học để có cảm giác sung sướng thấu sức mạnh tỉnh thần trội bậc của mình; đối 
uới anh ta, khoa học là loại thể thao thích hợp để mang lại cảm giác mạnh 0à sự thỏa 
mãn của lòng hiếu thắng. Nga cả có thể tìm thấu nhiều người trong đền thờ chỉ 0ì 
những mục tiêu 0ị lợi mà phải dâng hiến trí óc làm lễ oật tế thần. Nếu giờ, một 
thiên thần của Thượng đế đến, uà đuổi ra khỏi đền thờ tắt cả những người thuộc uề 
hai phạm trù trên, thì nó sẽ trống trải một cách đáng sợ, nhưng uẫn còn những cơn 
người của thời trước đâu uà bâu giờ. Trong những người nàu có Planck, oà 0ì thế 
chúng †a yêu mến ông. 

Sự khao khát được nhìn cái hòn điệu tiền lập, điều mà Leibniz đã nói đến, là 
mạch nguồn của sự kiên trì uà nhẫn nại uô cùng tận mà uới nó chúng ta thấu Planck 
sa mê dẫn thân cho những uấn đề của khon học của chúng ta mà không hề để bị sao 
lãng bởi những mục đích dễ đạt được hơn uà để người ta mang ơn nhiều hơn. Tôi 
thường nghe nói rằng các đồng nghiệp muốn xem hành ơi nàu là bắt nguồn từ sức 
mạnh ú chí oà tỉnh thần kỷ luật phi thường; nhưng tôi tin điều đó không đúng. 
Trạng thái của cảm xúc đã khiến nên những hành động đó giống như trạng thái cảm 
xúc của tín ngưỡng hau trạng thái đang yêu: sự phấn đấu hằng ngàu không phải 
xuất phát từ một ý định hay một chương trình nào, mà từ một niềm khao khát thuần 
túu. 

Ông ngồi ở đâu, Planck thân yêu của chúng ta, oà mỉm cười trong lòng uề cái 
lồng đèn Diogenes thơ ngâu đang cầm tron tay tôi. Tình cảm của chúng ta đối uới 
ông không cần đến một sự giải thích sáo mòn nào. 


07 


A. EHINSTHN 
Từ diễn văn mừng sinh nhật thứ 60 của Max Planck. 


Nhưng điều chính uếu: Sống bên cạnh Planck là một niềm oui tồi. 
A. HNSTHN 
Trong thư cho Hedwig Born 


Đúng 8 giờ, hè cũng như đông, ông xuất hiện để ăn sáng. Thư tín được ouợ ông 
mở ra, 0à được quyết định nhanh chóng ai sẽ trả lời, uà mỗi lá thư được trả lời như 
thế nào. Sau đó ông qua phòng làm uiệc - cũng nằm trong tầng trệt. Cả buổi sáng 
phải hoàn toàn yên tĩnh trong nhà. Chúng tôi thực sự phải đi rớn tén trên gót chân 
lên cầu thang. Cái điện thoại được có Ú dời thế nào để từ phòng làm uiệc không hề 
nehe thấu. Trong những siờ buổi sáng nàu, ông làm uiệc uới sự tập trung cao độ. 
Vào buổi ăn trưa, thường chỉ có gia đình. Sau một giẤc ngủ trưa nsắn, ông ngài lại 
câu đàn dương cầm có cánh của ông, đánh Bach, Haydn, tác giả được đặc biệt yêu 
thích Brahms ha Schubcrt, uà sau đó đi dạo, trons bụng luôn luôn nshĩ xem sẽ còn 
khám phá được con đường mới nào trong khu phố sân đó. Với bẩy mươi tuổi, ông 
oẫn còn đi đều đến nhà tập thể dục hằng tuân... 

Ngày chủ nhật, ông làm những cuộc đi dạo dài hơi, uà người ta nói, chỉ Ít qười 
mới biết rõ cảnh quan Berlin như ông. Một lần, ông dự định đi bộ từ từ Berlin đến 
Biển đông của Đức (khoảng 200km), rồi uới sự kiên nhẫn đặc biệt của mình, ông đi 
hết mỗi lần một phần ba của đoạn đường uào những kỳ lễ Giáng lâm của ba năm 
liên tiếp. 

Heinrich von Hoeflin 
Anh em vợ thứ hai của Planck 

Vào cuối thế kỷ thứ mười chín, con người đã có thể nghiên cứu sự uận động của 
các phân tử riêng lẻ, nguyên tử uà electron. Thế kủ đã kéo dài đủ lâu cho khoan học để 
khám phá rằng một số hiện tượng, bức xạ uà đặc biệt lực hấp dẫn, thách thức tắt cả 
nỗ lực của một sự giải thích thuần túu cơ học. Trong khi các nhà triết học uẫn còn 
thảo luận oề uiệc có thể chế tạo được không một chiếc máu để sao lại các ý tưởng của 
Neuton, các cảm xúc của Bach, haụ nguồn cảm hứng của Michelangelo, thì người 
trung bình của khoa học trở nên nhanh chóng bị thuyết phục rằng không có cái máu 
nào có thể chế tạo được ánh sáng của đèn cầu hau sự rơi của quả táo. Rồi, trong 
những tháng cuối cùng của thế kỷ, Giáo sư Max Planck của Berlin đã đưa ra cách 
giải thích có tính chất thử nghiệm của một hiện tượng nhất định uề bức xạ, hiện 
tượng đến naụ hoàn toàn thách thức mọi sự lú giải. Không chỉ sự giải thích của ông 
là phi-cơ-học từ trong bản chất của nó; dường như cũng không thể liên lệ nó uới một 
dòng tư tưởng cơ học nào được. Chính uì những lú do đó mà nó bị chỉ trích, tắn công 
oà cả chễ giễu. Nhưng nó chứng tỏ thành công khác thường à tốt cuộc phát triển 


98 


thành “Thuyết lượng tử' hiện đại, làm thành một trong những nguyên lú thống lĩnh 

của uật lý hiện đại. Ngoài ra, mặc dù điều nàu chưa rõ ra lúc bấu siờ, nó đánh dấu 

sự cáo chung của thời đại cơ học trong khoa học, uà sự trở ra của một kỷ nguyên 
HỚI. 

JAMES JEANS 

Trong The Mysterious Universe 


Cấi tên Planck là một từ ngữ ở cửa miệng của những người làm khoa học của 
mọi đất nước, uà tất cả thống nhất nhau trong sự ngưỡng mộ cho những đóng sóp 
øĩ đại uà lâu bền cho ngành khoa học uật lý. 

Thật là khó khăn để nhận thức hôm nay, khi thuyết lượng tử áp dụng thành 
công trong rất nhiều ngành nh thế của khoa học, là lạ làng làm sao, oà gần như 
huuền diệu làm sao quan niệm mới nàu của bức xạ đã xuất hiện đối uới nhiều nhà 
khoa học ba mươi năm trước. Buổi ban đầu người ta gặp khó khăn để có được sự 
chứng minh thuyết phục của tính đúng đắn của lú thuyết uà các sự suy diễn từ nó. 
Trong bối cảnh nàu, tôi xin được phép nhắc đến cúc thí nghiệm của GS Geiser uà tôi 
được tiến hành năm 1908. Về phía tôi, sự trùng khớp uới cách suy diễn của Planck 
cho e (e là diện tích cơ bẩn uà trị số được diễn tả bằng các đơn uị tĩnh điện học)lầm 
cho tôi trở thành người ủng hộ sớm ý tưởng chuns của lượng tử tác dụng. Tôi do đó 
có thể nhìn sự uiệc uới sự bình tĩnh uà nsau cả khuyến khích GS Bohr ứng dụng táo 
bạo Thuyết lượng từ đã được đề xuất bởi Planck. 

E. RUTHERFORD 

Hầu như không có một mmột khám phá trong lịch sử khoa học nào đã tạo ra 
những kết quả nsoại hạng như thế trong một khoảng thời sian ngắn của thế hệ 
chúng ta như là những kết quả đã trực tiếp phát sinh ra từ khám phá của Planck tề 
lượng tử tác dụng cơ bản. Khám phá nàu là sai quả, uới các tiến bộ thường xuyên 
tăng lên, trong uiệc cung cấp phương tiện cho uiệc diễn giải uà làm hài hòa các kết 
quả đạt được từ sự nghiên cứu các hiện tượng nguyên tử, một sự nghiên cứu đã làm 
nên những tiến bộ tuyệt ouời trong oòng ba mươi năm qua. Nhưng Thuyết lượng tử 
còn làm một cái gì nhiều hơn mrữa. Nó đem lại một cuộc cách mạng triệt để trong sự 
diễn giải uề khoa học của các hiện tượng tự nhiên. Cuộc cách mạng nàu là một sự 
phát triển trực tiếp của các lý thuyết oà cúc khái niệm đã bắt nguồn từ công trình 
khai phá của Max Planck trong nghiên cứu bức xạ của hộp rỗng. Trong ouờng ba 
mươi năm qua, các lý thuyết oà khái niệm nàu đã phát triển lên nà mở rộng ra thành 
cái gọi là uật lý lượng tử. Bức tranh của uũ trụ được xâu dựng trên nền tảng của 
uật lú lượng tử phải được xem như một sự tổng quát hóa diễn ra độc lập tới oật lú cổ 
điển mà uới nó, oật lú lượng tử có thể được so sánh một cách thuận lợi cho uẻ đẹp uề 
quan niệm của nó 0à sự hài hòa bên trong của logic của nó. 


99 


N. BOHR 
Trong J.Murphy, Where is science going? 


Năm 1900 Max Planck công bố kết quả sau đâu: Nhiệt bức xạ không phải là 
một dòng chảy liên tục và có thể chia nhỏ vô cùng tận. Nó phải được định 
nghĩa như một khối lượng mắt liên tục được làm thành bởi các đơn vị tương 
tự nhau. 

Lúc bấu giờ ông khó thấu được rằng trong một khoảng thời gian không đầu ba 
mươi năm, lý thuyết nàu, thuyết hoàn toàn mâu thuẫn lại các nguyên lú của oật lý 
được biết đến lúc đó, sẽ phát triển thành một học thuyết uề cấu trúc nguyên tử, uới 
tính toàn diện uề khoa học oà tính đơn giản toán học của nó, không hề thua kém chút 
nào so 0ới hệ thống cổ điển của oật lú lú thuyết. 

W. HEISENBERG 
Trong J.Murphy, Where is science going? 


Người ta than phiền rằng thế hệ chúng ta không có các nhà triết học. Không 
đúng. Họ bâu giờ chỉ ngồi trong phân khoa khác. Họ có tên là Max Planck oà Albert 
Einsten. 

A.v. Harnack 

Chủ tịch đầu tiên Viện Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, tiền thân của Max- 
Planck-Gesellschaft. 





JÙRGEN RENN” 


“ÔNG ẤY ĐÃ ĐỀ BỊ LÔI KÉO”” 


Abstracf.!t An interview from DeutschlandRadio with Prof. Jirgen Renn 
from Max-Planck-Institut for History of Science in Berlin about Max Planck“s 
person, character and his “enmeshment during the National Socialism. Planck 
was conservative in science and politics. He wanted to devote himself to science 
unpolitically, but at the end he was in certain sense politically efficient. His life 
was bound to German leading scientific organizations, especially Kaiser- 
'Wïilhelm-Gesellschaft, which 1947 turned into Max-PPlanck-Gesellschaft. 


Dieter Kassel: Khoa học phải cúm ơn nhiều một người tên Miller. Ông Miiler 
là giáo uiên tại một trường trung học Gựmmnasium tại Miinchen, ông là thầu toán 
của Max Planck. Chính ngài Miiler đã gây ấn tượng cho Planck đến nỗi, một cơn 
người uốn xuất thân từ một gia đình của thần học uà ngữ học, lại bắt đầu quan tâm 
đến khoa học, uà cuối cùng trở thành nhà Vật lú học. Như chúng †a ngàu naụ được 
biết, từ cái nhìn của Max Planck, đó là một quyết định tuyệt đối đúng đắn. Ông trở 
thành người được giải Nobel Vật lú sau đó, uà được xem là người sáng lập ra uật lú 
lượng tử, điều tuụ uậu đối uới chính ông lại có tính chất “ít nhiều ghê sớm”. Hôm 





ˆ Giám đốc Viện Max Planck - Nghiên cứu Lịch sử Khoa học tại Berlin. 

` Đây là bài trò chuyện của Gs. Renn trên “DeutschlandRadio”, mục Văn hóa, ngày 
23.4.2008, ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 150 của Max Planck. Người điều khiển chương 
trình là Dieter Kassel. Đề tài của buổi nói chuyện xoay quanh con người của Max Planck 
trước khúc quanh của khám phá khoa học, cũng như trước những khúc quanh chính trị 
đã xảy đến trong thời ông. 

1 Abstract is made by the translator. 


102 


nau, oào nsàu sinh nhật thứ 150 của Max Planck, chúng ta muốn trò chuyện uỀ ông 
uới giám đốc của một uiện được mang tên ông, đó là giám đốc của Viện-Max-Planck 
oề Lịch sử khoa học, GS Jiiren Renn. Xin chào ngài, ông Rennl 

Jũrgen Renmn: Xin chào một ngày đẹp! 

Kassel: Tôi đã nói bóng gió uới mấu chữ “ít nhiều ghê sớm”. Chính Max Planck 
cũng đã nói, lý thuyết của ông, điều đó trước đâu uẫn chỉ là công thức bức xạ, 
nhưng hôm nay chúng ta biết, đó là sự sáng lập ra ngành oật lú lượng tử, lý thuyết 
của ông là một yêu sách lạ thường uà hầu nh không chịu đựng nổi đối uới khả năng 
tưởng tượng của con người. Tại sao khám phá của chính ông lại làm ông hoang 
mang như thế? 

Jũrgen Remn: Trước nhất bởi vì ông ta đầu tiên nghĩ, với khám phá đó 
ông sẽ đặt viên đá kết thúc vào tòa nhà vật lý học cổ điển. Và ông đã làm 
việc nhiều năm liền ở bài toán mà ông có cảm giác, có thể nói đó là bài toán 
cuối cùng còn lại. Và nếu ông kết thúc được công việc, ông sẽ đóng góp vào 
sự thống nhất của thế giới quan của vật lý cổ điển. Và rồi, điều mà ông thực 
sự đã làm, là ông làm cho tòa nhà này sụp đổ. Cho nên, người ta có thể ngạc 
nhiên về những hệ lụy. Điều đó tuy nhiên ông không nhìn thấy ngay, mà 
phải đợi các nhà vật lý học theo sau ông, đặc biệt Albert Einstein, tìm cách 
gợi ra cho ông bằng những công trình nghiên cứu của họ. Ông lúc đầu 
chống lại điều đó, và chống rất lâu, bởi vì ông không muốn chấp nhận 
những hệ quả mà Einstein đã rút ra từ các nghiên cứu của ông, rằng ánh 
sáng, toàn bộ bức xạ, được lượng tử hóa bằng những gói năng lượng. Bởi vì, 
điều này mâu thuẫn trực tiếp với một trong những viên đá nền tảng của vật 
lý cổ điển, đó là điện động lực học của Maxwell, thuyết này xuất phát từ 
quan niệm xem ánh sáng, cũng như những loại tia khác, có các tính chất liên 
tục của sóng. Và sự lượng tử hóa năng lượng của Planck là hoàn toàn không 
dung hợp được với nó. Và Planck đã làm nhiều cuộc thử nghiệm để “hô 
biến” lượng tử hóa này ở đâu đó, vào vật chất, vào tương tác giữa vật chất 
và ánh sáng. Nhưng một cách nghịch lý, bằng cách này ông lại làm các hệ 
quả có tính chất cách mạng của công thức bức xạ của ông năm 1900 càng rõ 
nét thêm. Rồi cuối cùng ông phải công nhận chúng. 

Kassel: Như ông đã đề cập, Planck, trước khi đi đến ú tưởng uề công thức bức 
xạ nàu năm 1900, đã nghiên cứu trong bối cảnh nàu bài toán uề các bóng đèn uà ánh 
sáng. Bởi 0ì lúc bắu giờ điều đó uừa xuất hiện một cách mới mẻ, uà người ta muốn 
được cắt nghĩa bởi khoa học, là làm thế nào để có được sự chiếu sáng tối tru nhất. Có 
phải thực sự đó là lý do đơn giản như thế không? 


103 


Remn: Vâng, người ta phải nói rằng Planck là nhà lý thuyết. Vật lý lý 
thuyết lúc đó còn là một lĩnh vực mới mẻ, và sẽ là điều bất thường nếu 
người ta chỉ biết vùi đầu vào sự quan tâm về nhận thức thuần túy. Như tôi 
vừa giải thích, có thể nói Planck muốn được nghiên cứu trong hướng này. 
Nhưng ông cũng có lý, bối cảnh bên sau chính là một bài toán có tính cách 
hoàn toàn thực dụng. Trong thế kỷ 19 lúc bấy giờ, trong thời đại công 
nghiệp hóa, có một ngành công nghiệp kỹ thuật điện lớn, đặc biệt cũng ở 
Đức, và nó cần những tiêu chuẩn cho các bóng đèn của họ, cho các đèn ống 
huỳnh quang, và người ta chỉ có thể đặt ra được những tiêu chuẩn khi 
người ta làm nghiên cứu cơ bản. Nhưng trước nhất, đó là nghiên cứu cơ bản 
thực nghiệm. 

Kassel: Một cuộc triển lãm uề Max Planck, bắt đầu oào cuối tuần, cụ thể oào 
thứ sáu, cũng mang tên “Nhà cách mạng miễn cưỡng”. Tôi có một chút cảm tưởng, 
oà ông có thể nói cằm tưởng nàu là sai hay không, rằng cái không-cách-mạng này, 
cái mons muốn, rằng tất cả thực sự oẫn như thế như người ta đã tưởng, 0à nười ta 
có thể chứng minh, tắt cả giống hệt như thế, điều đối uới ông không những liên quan 
đến khoa học, mà còn liên quan cả lối sống của ông. Ông thực sự là một người tương 
đối bảo thủ. 

Remn: Planck là một con người rất bảo thủ. Ông đã tự nói về mình, rằng 
ông luôn thiện cảm với hòa bình, và xa lánh tất cả các cuộc phiêu lưu mạo 
hiểm. Ông có một cuộc sống của giới tri thức! trong căn villa ở Grunewald 
(Berlin) với âm nhạc được tổ chức trong vòng gia đình và bạn bè, và với tất 
cả những gì thuộc đời sống trung lưu. Ông cũng có những đức tính như 
khiêm tốn, ý thức trách nhiệm, siêng năng, có thể nói là một công dân có 
học thức thực sự của Phổ. Ông cũng là một nhà tổ chức khoa học lớn, 
không phải vì ông háo danh để sử dụng quyền lực, mà luôn luôn đơn giản 
thực sự chấp nhận những nhiệm vụ mà người ta đã đặt lên vai ông, và chu 
toàn chúng một cách ý thức. Và điều đó đã đụng vào ranh giới, nơi không 
còn là vấn đề khoa học nữa, mà là những cuộc biến động lớn của xã hội, 
như sự bắt đầu của Thế chiến thứ nhất, sự sụp đổ của đề chế, sự nắm quyền 
của Nazi. Ở đó, Planck luôn luôn đấu tranh cho tính liên tục, và cũng rơi 
vào những tình huống chính trị, đạo đức khó khăn nhất định, bởi vì ông 
luôn luôn hiểu mình là con người tuyệt đối bảo thủ, không chính trị, và 
thường không nhìn thấy, rằng ông lại là người rất hữu hiệu về chính trị, 


1 Giới đặt uy tín xã hội của mình lên một nền giáo dục có định hướng nhân văn của Đức 
từ đầu thế kỷ 19. 


104 


chính vì thái độ không-chính-trị của ông. Và trong thời cộng hòa Weimar 
ông cũng không bao giờ hiểu được về mặt chính trị cuộc thay đổi hệ thống 
này từ đế chế sang một nền cộng hòa, một cách ý thức. Ông thực ra luôn 
luôn vẫn là người ủng hộ đề chế, và còn hy vọng từ những người Nazi rằng 
họ, với tất cả những gì đê tiện mà họ đã làm, rồi có thể sẽ đem lại một chút 
gì tốt đẹp của đề chế. 

Kassel: Vâng ông sống đến năm 1947, uà không bao giờ rời nước Đức, không 
giống những người khác đã di tản trước Nazi tạm thời hay uĩnh uiễn. Ông có một 
quan hệ như thế nào uới những người quốc xã, cả ào những thời gian sau, 0à trong 
Thế chiến thứ hai? 

Remn: Vâng, ông không hề là một Nazi. Chắc chắn ông không ưa sự tàn 
bạo của Nazi. Người ta phải nhìn thái độ chính trị của Planck trong mối 
quan hệ của sự gắn bó với con trai ông là Erwin, thứ trưởng trong những 
chính phủ cuối cùng của nền cộng hòa Weimar, và người chắc chắn về phía 
mình đã góp phần vào việc các định chế dân chủ của nền cộng hòa Weimar 
bị tháo dỡ!. Cũng là một người tư duy rất bảo thủ, nhưng cuối cùng lại tham 
gia nhóm 20 tháng Bảy? và bị Hitler hành quyết. Nhưng chính Planck cũng 
đã cảm nhận sự nắm quyền của Nazi giống như thế, tất cả là một giai đoạn 
biến động kinh hoàng, nhưng rồi từ trong đó có thể có một cái gì tốt đẹp 
hình thành. Ông đã tìm cách mang các tổ chức khoa học Đức mà ông là 
người lãnh đạo vượt khỏi buổi giao thời lịch sử này một cách “không-bị-gây- 
thiệt-hại”, trong đó có Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (Society) (tiền thân của 
Max-Planck-Gesellschaft), Hàn Lâm viện khoa học Phổ, vâng, ông là thành 
viên của nhiều tổ chức, nhưng bằng cách đó, ông de facto đã đặt các tổ chức 
này vào việc phục vụ cho các người quốc xã, trong khi chấp nhận sự bỏ mặc 
- điều này người ta phải nói - nhiều đồng nghiệp, người thì bị buộc đi lưu 
vong, kẻ thì bị truy bức. Ông bênh vực và bảo vệ những cá nhân riêng lẻ, 
nhưng không thấy các hệ quả của cái toàn thể, hay không muốn thấy 
những điều đó. 

Kassel: Trong cúc đồng nghiệp mà ông nhắc, người ta tự nhiên chú g đến một 
người, Albert Einstein, cũng có trước đó rồi. Nhưng tề thời gian sau, hai ông có một 
mối quan hệ như thế nào, Planck uà Einstein? 





! Erwin là thứ trưởng của hai chính phủ cuối cùng của Papen và Schleicher. Hai ông này 
là cực kỳ bảo thủ và vì thế chỉ còn dân chủ nửa vời. 

? Một nhóm âm mưu thanh toán Hitler trước khi chiến tranh kết thúc, nhưng không 
thành. 


105 


Remn: Không phải là một quan hệ đơn giản. Einstein ngưỡng mộ 
Planck như một nhà khoa học lớn. Planck một lần đã gọi Einstein là sự 
khám phá lớn nhất của ông. Planck thuộc vào nhóm người đỡ đầu của 
Einstein. Ông đã nhận ra tầm quan trọng của Thuyết tương đối, Einstein lúc 
đó là một viên chức nhỏ của Sở Sáng chế, khi những người khác vẫn chưa 
thấy điều đó. Nhưng về chính trị thì Planck khác biệt với con người tư duy 
tự do của Einstein cả một trời. Và đĩ nhiên trong nền cộng hòa Weimar 
người ta đều có những quan điểm hoàn toàn khác biệt. Khi Einstein bị tấn 
công vì những tư tưởng tự do của ông, và cũng vì ông là người gốc Do Thái, 
thì Planck phản ứng một cách giữ kẽ nhiều hơn trước những biện pháp 
chính trị nhằm bảo vệ Einstein. Và khi Einstein thực tế bị bắt buộc đi đến 
việc rời bỏ Hàn Lâm viện, thì Planck chấp nhận điều đó, ông không đứng ra 
bảo vệ Einstein, tiếp tục là lãnh đạo của Hàn Lâm viện, đang nghỉ hè ở 
Sizillien, không trở về, để cho sự việc cứ xảy ra, cùng gánh trách nhiệm cho 
một tuyên bố kinh khủng trong đó Hàn Lâm viện thậm chí tán thành sự rút 
khỏi Hàn Lâm viện của Einstein. Và Einstein không thể hiểu tất cả những 
điều đó, và đã nói, ông không thể chấp nhận được, ngay cả với tư cách một 
người không phải Do Thái, rằng người ta tại sao trong những hoàn cảnh đó 
lại có thể vẫn còn giữ chiếc ghế Chủ tịch của Hàn Lâm viện và của Kaiser- 
Wilhem-Gesellschaft.' 

Kassel: Chúng ta đang trò chuuện trong mục Văn hón của DeutschlandRadio 
uới giám đốc của Viện Max Planck nghiên cứu Lịch sử khoa học uề người đã cho tổ 
chức khoa học nàu mang tên của mình mà hiện nay bao gồm khoảng 80 tiện tới 
12.000 cộng tác uiên. Theo tắt cả những gì ông uừa kể thì tại sao lại gợi là Max- 
Planck-Gesellschaft, tôi biết, đâu là “ác ý” nếu hỏi ở đâu tại sao Max-Planck- 
Gesellschaft là Max-Planck-Gesellschaft? Về lý thuyết, nó cũng có thể là Einstein- 
Gesellschaft, hay là người ta... Có đủ những nhà khoa học Đức nổi tiếng trong 
những năm thành lập Kia mà. 

Remn: Đó không phải là sự ngẫu nhiên. Mặt khác, người ta nên tránh 
phân biệt một cách giản đơn giữa những con người của ánh sáng và con 
người của bóng tối. Planck chắc chắn không thuộc về hai phạm trù đó. Ông 
ủng hộ sự liên tục. Và sau sự sụp đổ 1945 ông cũng ủng hộ sự liên tục. 
Trong giai đoạn chuyển tiếp, ông đã đảm nhiệm trách nhiệm Chủ tịch của 
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Tổ chức này bị Hội đồng kiểm soát của Đồng 





1 Xin xem thêm chỉ tiết hơn trong bài của Gs. Hoffmamn trong số này về quan hệ giữa 
Planck và Einstein. 


106 


minh muốn giải thể. Một trong những khả năng để cứu tổ chức là cho nó 
một cái tên khác. Cái tên Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, vốn cũng bị liên lụy 
với chế độ tàn bạo của chủ nghĩa quốc xã, không thể chấp nhận được nữa. 
Và lúc đó có ý tưởng nảy ra cho nó cái tên Max-Planck-Gesellschaft. Và điều 
đó đã cứu tổ chức này, đã cứu những cái gì tốt đẹp, đáng bảo tồn ở nó, chắc 
chắn bằng cách quên đi rất nhiều chuyện, những chuyện kinh hoàng cũng 
đã xảy ra ở đó. Nhưng Max Planck có được sự công nhận quốc tế là một 
mẫu nhà khoa học không để mình bị mua chuộc, và có thể nói là đứng 
thẳng. Mặc dù ông, như tôi đã trình bày, trong những hành động chính trị 
của mình đã giữ điều này cho ông như một chân-dung-tự-họa (không để bị 
mua chuộc), nhưng de facto đã để mình bị lôi kéo. Cho nên tôi tin rằng 
chúng ta có thể sống với Max-Planck-Gesellschaft như số phận chính trị 
này. Tổ chức Max-Planck-Gesellschaft cũng đã tìm cách xem lại một cách rất 
hệ thống quá khứ của Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft dưới thời chủ nghĩa 
quốc xã và làm cho sự việc được minh bạch. Và định mệnh của Max Planck 
trong thời gian chuyển tiếp này cũng là biểu tượng của định mệnh của nền 
cộng hòa liên bang trước đây, trong đó, vâng khắp nơi, tính liên tục cũng đã 
điễn ra trong giai tầng của các tinh hoa.! 

Kassel: Đó là một ít câu chuyện oề Max Planck. Trong chương trình chúng ta, 
oà dĩ nhiên không chỉ ở đó, còn nhiều hơn nữa trong năm nay, năm sinh thứ 150 của 
ông. Trơng nửa giờ nữa chúng ta sẽ nhớ lại Max Planck trơng chương trình “Tờ 
lịch”. Tối nay, lúc 19 giờ 30 cững sẽ nói oề ông trong chương trình phát sóng 
“Những chuyến du hành lịch sử”. Và cuộc triển lãm “Nhà cách mạng miễn cưỡng”, 
Quý Vị có thể đoán xem tổ chức nào đứng đằng sau cuộc triển lãm nàu, người †a 
không thể ngờ đến, cuộc triển lãm nàu bắt đầu oào ngàu mốt trong Viện bảo tàng kỹ 
thuật Đức tại Berlin, uà có thể được xem đến ngàu 5 tháng 10. Vâng, uừa qua ngài 
giám đốc của Viện Nghiên cứu Lịch sử khoa học, Jiireen Remn, đã đến tới chúng ta. 
Xin cám ơn nồng nhiệt ngài đã đến uới chúng tôi! 


Remn: Xin cám ơn ông! 


NGUYÊN XUÂN XANH địch 





 Ý muốn nói những thành phần tinh hoa đều được tiếp tục công việc của mình từ chế 
độ cũ sang chế độ mới không kể quá khứ. 
? Chính là Viện Max Planck nghiên cứu Lịch sử Khoa học. 





DIETER HOFFMANN” 


MAXPLANCK VÀ ALBERT EINSTEIN, 
ĐÔNG NGHIỆP TRONG SỰ DỊ BIỆT 


Abstract. Max Planck and Albert Einstein were personalities of quite 
different characters. IPlanck was a strong Prussian character with very 
conservative attitudes and political views. Einstein was the scientific rebel and a 
democrat in politics, who provoked the criticism of his contemporaries. They 
nevertheless hold each other in hiph regard based on their scientific competence 
and a similar world view. Their harmonic relation was wreckend in 1933, when 
Einstein was driven out of Germany by the Nazis. 


Hai nhà cách mạng trong vật lý học, khác nhau không thể nào quan 
niệm được hơn, cùng sống hết giai đoạn dữ đội từ Thế chiến thứ nhất đến 
sự bắt đầu chế độ độc tài quốc xã. Mối quan hệ đồng nghiệp đã vượt qua 
những quan điểm trái ngược nhau về chính trị của họ. 


” Giáo sư Dieter Hoffmann của Viện Max-Planck nghiên cứu Lịch sử Khoa học Berlin, 
một viện rất uy tín, đã từng tổ chức Năm Einstein 2005 và năm nay lễ kỷ niệm, triễn lãm, 
xuất bản tư liệu về Max Planck. Gs Hoffmamn là người am hiểu lịch sử khoa học thế kỷ 
19, 20, và là chuyên viên hàng đầu về Max Planck hiện nay. Ông đã dự định qua Việt 
Nam để thuyết trình, nhưng giờ chót vì lý do sức khỏe nên đã phải hoãn lại. Ông đã cho 
phép dịch ra cho độc giả Việt Nam một bài nghiên cứu về sự đị biệt sâu sắc cũng như 
tình bạn cao quý của Max Planck và Einstein. 


106 


“Planck yêu Anh”, Elsa Einstein viết cho chồng vào mùa hè 1921, qua đó 
bà đã lột tả được quan hệ đặc biệt giữa Albert Einstein và Max planck. 
Planck, nói không quá đáng, có thể được gọi là người khám phá ra Einstein, 
ông thuộc về những nhà vật lý nổi tiếng đầu tiên đã nhận thức ý nghĩa 
quan trọng của các công trình khoa học của Einstein trong năm 1905 và đã 
quảng bá chúng. Ngay ngày 23.3 năm 1906, tức khoảng nửa năm sau sự xuất 
hiện bài báo cách mạng của Einstein “Về điện động lực học của các vật thể 
chuyền động”, Planck đã thuyết trình về nó, với sự hội ý với Max von Laue, 
trong “một buổi hội thảo không thể nào quên được đối với mọi người tham 
gia” của Hội vật lý. Trong bài thuyết trình, tuy có sửa sai một lỗi suy nghĩ 
của Einstein liên quan đến động học của các điểm khối lượng, nhưng ông 
nhắn mạnh đặc biệt “Nguyên lý “Tương đối'... đã mang lại một sự khái quát 
hóa tuyệt vời cho tất cả bài toán của điện động lực học của các vật thể 
chuyền động, khiến cho câu hỏi về tính được thừa nhận của nó đáng được 
đặt ra ở hàng đầu của mọi công việc nghiên cứu lý thuyết trong lĩnh vực 
này.” 

Trong những năm kế tiếp, các nghiên cứu riêng của Planck không phải 
vô tình tập trung vào “Nguyên lý tương đối”, và trong một thập niên liền 
cho đến Thế chiến thứ nhất, phần lớn những người làm luận án tiến sĩ với 
Planck đều tốt nghiệp với đề tài này. Planck trước nhất tranh luận về các thí 
nghiệm về tia bêta của nhà Vật lý học Walter Kaufmann ở Bonn. Các đo đạc 
của ông về sự lệ thuộc vào vận tốc của các khối lượng của electron đường 
như đi ngược lại thuyết của Einstein-Lorentz. Sau khi Planck trong bài 
thuyết trình của mình trước Hội Vật lý bày tỏ hy vọng, rằng “nguyên lý 
tương đối khi được nghiên cứu kỹ hơn có lẽ cuối cùng sẽ có thể phù hợp với 
các quan sát thực nghiệm”, thì vào mùa thu 1906 tại cuộc họp toàn thể 


% 


thường niên của “Hội các nhà nghiên cứu tự nhiên và bác sĩ Đức” tại 
Stuttgart ông lại nói về “Các đo đạc của Kaufmanmn về độ lệch của các tia 
bêta trong ý nghĩa của chúng đối với động lực học của các electron”. Như 
Planck chứng minh, các dữ liệu của Kaufmann chưa cho phép một sự quyết 
định rõ ràng thuận hay chống lại lý thuyết, và ông nhận định một cách lạc 
quan, rằng “cơ may của Thuyết tương đối là tăng lên”. Như chúng ta hôm 
nay biết, Planck có lý, vì những đo đạc sau đó đã phù hợp với các tiên đoán 
của Einstein một cách thuyết phục. 


109 





Trong dịp chuyến thăm của Robert A. Millikan tại Berlin đã có một buổi “gặp mặt của các nhà 
khoa học giải Nobel” tại nhà riêng của Max von Laue, gồm có Walther Nernst, Albert Einstein, 
Max Planck, Millikan và Laue. 


Ngoài ra, Planck đã đưa Thuyết tương đối vào lĩnh vực nghiên cứu thiết 
thân nhất của ông, ngành điện động lực học. Xuất phát từ luận án của 
người sinh viên bị chết vì tai nạn, Kurd von Mosengeil, ông nghiên cứu 
trong bài của ông “Về động lực học của các vật thể chuyển động” năm 1907 
các hệ quả điện động lực học của lý thuyết Einstein. Ông chứng minh, 
entropy của một hệ thống chuyển động là một đại lượng bắt biến, ngược lại 
thể tích chịu sự tác động của phép co Lorentz. Hơn nữa, trong phần mở đầu 
của bài nghiên cứu này, Planck thảo luận về các khái niệm của khối lượng 
quán tính và hấp lực, tính đồng nhất của chúng, và lưu ý rằng “một hằng số 
với những đặc tính của khối lượng quán tính không thể tồn tại được”. Bài 
toán này cũng đã được Einstein nghiên cứu và đưa ông đến Thuyết tương 
đối rộng. 


Hai nhân cách trái ngược nhau 

Mặc dù các công trình của Planck về “Nguyên lý tương đối” được đánh 
giá xứng đáng vào lúc đương thời - Felix Klein trong các bài giảng của ông 
đã phát biểu với sự công nhận, rằng “Planck 1907 đã thành công trong việc 
đưa thuyết điện động lực học vào mối quan hệ với quan điểm mới” - nhưng 
những điều này ngày nay hầu như đã bị quên lãng. Nhưng chính chúng đã 
không ngừng quảng bá sự công nhận Thuyết tương đối của Einstein. Planck 
bị Ấn tượng đặc biệt bởi sự táo bạo mà Einstein đã xét lại khái niệm thời gian 
của vật lý Newton: điều đó vượt qua tất cả những gì đã đạt được trong 
nghiên cứu tự nhiên tư biện, vâng cả trong triết học nhận thức luận, như 
ông nói một cách hồ hởi trong một bài thuyết giảng tại Đại học Columbia ở 
New York. Einstein, mặt khác, trong một bài đề tặng Planck năm 1913 viết: 
“Lý thuyết này sở dĩ đã được chú ý nhanh chóng như thế trong giới đồng 


110 


nghiệp phần lớn là nhờ sự ủng hộ một cách quyết liệt và nồng nhiệt của 
Planck đã dành cho nó.” 

Tất cả những điều đó đã xây dựng nên tảng cho mối quan hệ tin cậy và 
bạn hữu đặc biệt giữa hai nhà bác học mà tính cách và quan điểm chính trị 
của họ khác nhau hầu như không thể nào tưởng tượng được hơn. Einstein 
không chỉ là một người nối loạn trong những vấn đề khoa học; ông đã sớm 
chống đối lại mọi thứ quyền uy, và thêm vào đó tự hiểu mình là một nhà 
dân chủ kiên định. Ngược lại, nhân cách của Planck có gốc rễ sâu xa trong 
những truyền thống bảo thủ của nhà nước quân chủ chuyên chế theo chủ 
nghĩa Wilhelm!. 

Sinh ngày 23 tháng 4 năm 1858, là con trai của một giáo sư luật ở Kiel, 
Max Planck lớn lên ở Munich và được hun đúc ở đây về mặt trí thức - 
nhưng cũng qua các truyền thống gia đình có một dấu ấn Phổ rất mạnh. Tại 
Munich, ông kết thúc tú tài năm 18Z4 và theo học vật lý. Với 21 tuổi, ông tốt 
nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Munich, nơi năm sau ông làm habilitation, và dạy 
học đến năm 1885 với tư cách Privatdozent. Ông nhận được lời mời làm 
giáo sư ngoại ngạch cho ngành vật lý lý thuyết vào khóa học mùa hè năm 
1885 tại Đại học Kiel. Bốn năm sau ông trở thành người kế vị của Gustav 
Kirchhoff với tư cách là Giám đốc của Viện Vật lý lý thuyết tại Đại học 
Berlin. 

Như vậy, ông không những giữ một trong những ghế giáo sư vật lý tên 
tuổi nhất tại Đức, mà cũng còn là một trong ít chiếc ghế giáo sư chỉ đành 
cho ngành vật lý lý thuyết. Hoạt động tiếp tục của Planck, ngay cả sau khi 
về hưu năm1926, là cả đời gắn liền với Berlin. Ủy tín khoa học của ông 
không những đã góp phần quyết định vào việc thiết lập ngành vật lý lý 
thuyết như một ngành độc lập, mà còn đặc biệt đưa lĩnh vực này tại Berlin 
lên đỉnh cao, và tạo dấu ấn cho toàn bộ sự phát triển vật lý ở đó sau khi 
Hermann von Helmholtz, người đỡ đầu hàn lâm quan trọng nhất của ông 
qua đời. 

Ngay với các công trình luận văn tiến sĩ và habilitation, ông đã tìm được 
lĩnh vực nghiên cứu của mình: nhiệt động lực học, chủ yếu định lý cơ bản 


Vị vua cuối cùng của nước Đức cuối thế kỷ 19 cho đến khi thoái vị năm 1918, sau khi 
Đức thua trận trong Thế chiến thứ nhất. 

? Privatdozent là người được dạy học mà không được trả lương, sau khi có habilitation, 
một học hàm sau Tiến sĩ ở Đức có đủ phẩm chất để dạy học trên đại học và có thể làm 
giáo sư nếu được bổ nhiệm. 


II 


thứ hai của nó, và khái niệm entropy. Trong những năm kế tiếp, ông nghiên 
cứu những hệ luận từ định lý cơ bản thứ hai và áp dụng khái niệm entropy 
lên các trạng thái cân bằng nhiệt-điện học của các hệ thống lý-hóa. Ông 
trung thành với ngành nhiệt động lực học đến suốt đời. Cũng chính ngành 
đó đã dẫn ông vào giữa những năm 1890 tại Berlin đến với lĩnh vực thuyết 
bức xạ nhiệt và đến sự khảo sát các cân bằng bức xạ nhiệt động học. 

Các nghiên cứu này đạt tới đỉnh cao vào mùa thu 1900 với sự hình 
thành của định luật bức xạ của Planck, với giả thuyết lượng tử nổi tiếng: Sự 
phân bố cường độ của bức xạ của một vật thể đen chỉ có thể được hiểu khi 
người ta giả thiết, bức xạ được tạo thành bằng những gói năng lượng E = 
ho. Trong đó là một hằng số phổ quát, được gọi là lượng tử tác dụng của 
Planck, và ø là tần số. 


Một người cách mạng miễn cưỡng 

Bằng cách đó, Planck đã mở đầu sự phát triển của thuyết lượng tử - mặc 
dù không phải Planck, cũng không phải các đồng nghiệp của ông thoạt tiên 
đã nhận thức được tầm quan trọng cực kỳ to lớn của cách tiếp cận này, và ý 
nghĩa cơ bản của hằng số . Cần đến hơn một thập niên để những hệ quả 
cách mạng của giả thuyết lượng tử của Planck mới được nhận thức. 

Quá trình này trước tiên bắt đầu với giả thuyết lượng tử ánh sáng của 
Einstein trong răm thần kỳ 1905 của ông cũng như với sự phân tích kỹ định 
luật bức xạ của Planck bởi Einstein và Paul Ehrenfest năm sau đó. Nó chỉ ra 
rằng định luật bức xạ mới có mâu thuẫn cơ bản với cơ sở của vật lý cổ điển. 
Tháng 4 năm 1901, Einstein đã viết cho người vợ sau này Mileva: “Anh có 
những quan ngại cơ bản về các bài nghiên cứu của Planck về bức xạ, cho 
nên anh đọc các bài khảo luận của ông ta với những cảm giác phân vân.” 

Từ 1904, hai nhà vật lý đã có một cuộc trao đổi ý kiến bằng thư, nhưng 
Planck vẫn tiếp tục đóng kín trước những lý lẽ của Einstein. Chỉ sau khi vấn 
đề bức xạ được thảo luận tại Hội nghị Solvay ở Brủssel năm 1911 với sự hiện 
điện của các tinh hoa vật lý đương thời, Einstein mới có thể báo cáo cho 
người bạn mình là Heinrich Zangger: “Tôi đã có thể thuyết phục được 
Planck phần lớn về quan điểm của tôi, sau khi ông đã cưỡng lại nhiều năm 
liền. Ông ta là một người rất thành thật, không hề để ý đến chính cá nhân 
mình.” 

Tuy vậy, vào thời điểm đó, Planck vẫn chưa phải đồng ý với Einstein 
hoàn toàn. Đặc biệt, đối với giả thuyết lượng tử ánh sáng của Einstein, ông 


112 


trước sau vẫn còn nghỉ ngại, bởi nó quá triệt để đối với ông, và đặt lại vấn 
đề một cách không đắn đo đối với thuyết sóng của ánh sáng đến nay đã rất 
thành công. 

Thái độ này là sự biểu hiện của tính bảo thủ nói chung của Planck, và 
của các nỗ lực kéo dài cả thập niên của ông nhằm giảng hòa giả thuyết 
lượng tử với vật lý cổ điển; không phải ngẫu nhiên mà ông được đặc trưng 
là “nhà cách mạng miễn cưỡng”. Nó cũng phù hợp với trào lưu chung của 
vật lý học lúc bấy giờ, bởi vì nhiều nhà nghiên cứu do dự trong việc đặt 
nghi vấn đối với thuyết điện từ về ánh sáng của Maxwell đã được công 
nhận nhiều lần. Năm 1913 Planck đã tóm tắt các quan ngại của mình trong 
địp chọn Einstein vào Hàn lâm viện Berlin: Rằng Einstein “trong những tư 
biện của mình thỉnh thoảng cũng có thể một lần bắn trật mục tiêu, như 
chẳng hạn trong giả thuyết lượng tử quang học của ông, nhưng điều đó 
người ta không nên xem nặng đối với ông ta; bởi vì, không dám đi vào một 
sự mạo hiểm, người ta sẽ không có một cuộc đổi mới thực sự trong khoa học 
chính xác nhất.” 

Max Planck, với tư cách “thư ký thường trực” của Hàn Lâm viện khoa 
học Phổ, không những viết Laudatio cho việc kết nạp Einstein vào đền thờ 
Olymp này của khoa học. Mà cũng còn đo chính các sáng kiến của ông mà 
người ta đã dành cho Einstein những điều kiện làm việc hiếm có ở Hàn Lâm 
viện, và do đó đã lôi cuốn được Einstein về sông Spree!. Tại đây, Einstein có 
thể, với tư cách một “thiên tài được trả công”, theo đuổi các mục tiêu khoa 
học của mình mà không bị phá rầy bởi các nhiệm vụ giảng dạy và các trách 
nhiệm khác. Với sự bổ nhiệm Einstein, Planck và các đồng nghiệp của ông 
muốn tạo thêm ánh hào quang cho Berlin như một điểm đến khoa học, và 
củng cố nó trong sự cạnh tranh quốc tế. Thêm vào đó, các nhà Vật lý học 
Berlin hy vọng, người ta sẽ có thể cùng nhau giải các bài toán cơ bản mới 
của vật lý được đặt ra bởi Thuyết lượng tử. Đặc biệt, sự liên kết giữa vật lý 
và hóa học sẽ được đầy mạnh, và bằng cách này, một lý thuyết mới về vật 
chất sẽ được mở ra. Tuy nhiên, các hy vọng cụ thể này không biến thành 
hiện thực, vì quan tâm của Einstein lúc bấy giờ hoàn toàn tập trung vào sự 
hoàn thành Thuyết tương đối rộng - và điều đó đã được kết thúc thắng lợi 
vào mùa thu 1915. 

Planck có thái độ nghi ngại về các nỗ lực này nhằm mở rộng “Nguyên 





! Là con sông nhỏ nhưng nổi tiếng chảy ngang qua Berlin, làm cho nó nên thơ và trở 
thành biểu tượng. 


113 


lý tương đối”, và đã diễn tả điều này trong Laudatio cho Einstein: “Hiện tại 
ông đang nghiên cứu ráo riết thuyết hấp dẫn; thành công thế nào, điều đó 
ông sẽ báo cho tương lai biết.” Một năm sau đó, trong một bài đáp từ cho 
diễn văn nhậm chức của Einstein trong Hàn Lâm viện, Planck nói đến nguy 
cơ đang rình rập Einstein, khiến cho ông thỉnh thoảng có thể “lạc lối vào các 
vùng quá ư tối tăm”. Điểm chính trong quan ngại của Planck là sự mở rộng 
nguyên lý tương đối sang các hệ thống chuyển động gia tốc bất kỳ. Einstein 
nhìn sự bi quan như thế với sự hài hước quen thuộc của ông. Ông viết cho 
người bạn Michele Besso: “Nhân loại khoa học nhìn thuyết hấp dẫn rất ư là 
thụ động... Laue cũng không hiểu được những suy nghĩ có tính cách cơ bản, 
Planck cũng thế, Sommerfeld có lẽ được hơn. Cái nhìn tự do, không thành 
kiến là không có trong người Đức (trưởng thành) (Mang miếng da che mắt 
ngựa!). Ông dùng danh từ “miếng da che mắt của người Thụy Sĩ một cách 
hài hước. 

Mặc dù sự bất đồng ý kiến về khoa học giữa hai nhà học giả có chiều 
hướng gia tăng nhiều hơn, nhưng chính trong những năm ở Berlin, sự công 
nhận lẫn nhau và trân trọng nhân cách đã phát triển sâu sắc. “Planck là một 
con người tuyệt vời”, Einstein viết cho Michele Besso tháng 12 năm 1915, và 
ngược lại, 1918, Marga Planck (vợ thứ hai của Planck) vui mừng bày tỏ trước 
Einstein rằng “chồng tôi đã tìm thấy trong Ông một người bạn rất đỗi thân 
thiết” 

Quan hệ thân thiết không những dựa trên sự công nhận lẫn nhau về 
các đóng góp chuyên môn, mà còn trên mối thiện cảm cá nhân sâu sắc hơn. 
Các đòn định mệnh mà Planck phải hứng chịu trong thời gian Thế chiến 
thứ nhất - người con trai Karl của ông chết ở chiến trận gần Verdun, và hai 
người con gái sinh đôi chết không lâu sau khi sinh con - đã gây nên nỗi 
thương tâm ở Einstein. Ngày 1.12 năm 1919, Einstein viết cho Moritz Schlick 
về buổi thăm viếng Planck, khi ông vừa mất hai người con gái: “Hôm qua 
tôi đến thăm Planck mà không dằn được nước mắt khi nhìn thấy ông ta. 
Ông ấy rất tự chủ, và can cảm - một con người thực sự vĩ đại, và tuyệt vời.” 


Âm nhạc và chính trị 

Einstein thuộc về những vị khách mời thường xuyên trong nhà của 
Planck tại khu phố Grunewald! của Berlin, và ngược lại Planck thăm người 
bạn của mình tại căn hộ ở khu phố Schöneberg, thỉnh thoảng tại căn nhà 





1 Một khu nổi tiếng của giới thượng lưu và trí thức ở Berlin. 


114 


mùa hè tại Caputh. Lý do của những buổi gặp gỡ như thế không chỉ là các 
buổi họp mặt tối thường lệ (sau khi hội họp khoa học xong). Planck, người 
chơi dương cầm với sự hoàn hảo của một nhạc sĩ chuyên nghiệp, thường 
mời bạn bè và đồng nghiệp về nhà hòa nhạc. Ở đó, không những Planck và 
Einstein chơi, mà đôi khi cùng với con trai của Planck là Erwin, chơi Celo, 
làm thành một bộ tam tấu. Lise Meitner báo cáo cho Otto Hahn về một buổi 
tối như thế vào mùa thu 1916: “Hôm qua tôi ở nhà Planck. Hai khúc nhạc 
tam tấu hay tuyệt (Schubert và Beethoven) được chơi. Einstein chơi vĩ cầm, 
và thể hiện được rất đễ thương những quan điểm chính trị hùng đũng, hồn 
nhiên và độc đáo một cách tốt nhất.” 

Dường như sự hài hòa của những buổi tối như thế không bị phá rầy bởi 
các ý kiến chính trị trái ngược nhau. Planck trong Thế chiến thứ nhất thuộc 
về “mặt trận thống nhất theo chủ nghĩa quân sự-yêu nước”, chỉ vì lòng yêu 
nước không đặt đúng chỗ mà sẵn sàng ủng hộ vô điều kiện cuộc chiến 
tranh của Đức, trong khi ngược lại trong giới hàn lâm, Einstein được mệnh 
danh là “một loại nhà đại cách mạng xã hội”. Thái độ chống chiến tranh của 
ông đã được biết phổ biến. Chán nản trước không khí ủng hộ chiến tranh 
nồng nhiệt khắp nơi, ông viết cho người bạn Hòa Lan và là đồng nghiệp 
của ông, Paul Ehrenfest: “Vào thời như thế người ta mới biết mình thuộc về 
giống loài đáng buồn nào...và tôi chỉ cảm thấy một sự pha trộn của thương 
hại và kinh tởm.” 

Cũng vẫn trong thời gian sau Thế chiến thứ nhất, Planck và Einstein 
thuộc về hai khuynh hướng chính trị khác biệt nhau nhất. Planck nhiều 
nhất chỉ có thể được gọi là “người cộng hòa theo lý tính”, mà đối với ông sự 
thất trận của Đức, sự thoái vị của vua và sự tuyên bố ra đời của nền cộng 
hòa là “những ngày của sự bất hạnh quốc gia”. Einstein ngược lại hoan 
nghênh một cách vô điều kiện sự kết thúc chiến tranh, cuộc cách mạng 
tháng Mười một và sự sụp đổ toàn điện của vương triều, và viết cho cô em 
gái của ông một cách hồ hởi: “Cái vĩ đại đã đến!... Tuyệt vời biết bao khi anh 
được phép chứng kiến! Không có sự phá sản nào lớn như thế để người ta lại 
không chấp nhận nó với một cái giá đánh đổi tuyệt vời. Ở đây, chủ nghĩa 
quân sự và cơn mê của các ngài cố vấn cơ mật được quét sạch.” 

Mặc dù sự hồ hởi của Einstein nhanh chóng nguội đi trước tình hình 
chính trị mới, ông vẫn là người ủng hộ thuyết phục của chế độ cộng hòa 
Weimar. Thái độ đó, cũng như chủ nghĩa hòa bình và sự dấn thân của ông 
cho phong trào phục hưng Do Thái, đã khiến ông trở thành không những là 


115 


người “ngoại đạo” trong hàng ngũ giáo sư của chế độ cộng hòa Weimar, mà 
còn là mục tiêu của các chiến dịch chống phá của các lực lượng sôvanh và 
bài Do Thái. Các cuộc tấn công công khai đạt tới đỉnh cao vào mùa hè 1920 
khi một “Nhóm hoạt động của nhà nghiên cứu tự nhiên Đức nhằm bảo tồn 
khoa học thuần chủng” tổ chức một loạt bài diễn thuyết chống lại Thuyết 
tương đối và cha đẻ của nó tại nhà giao, hưởng ở Berlin. 


ì 






.g - 


Mạx Eiirit pdf di tạ Berlin mì 1930 

Sự chống phá không phải không có tác động lên Einstein; ông đã có ý 
nghĩ rời bỏ Berlin. Planck viết cho đồng nghiệp của ông một cách lo ngại: 
“Từ S5ũdtirol, nơi không có tin tức nào đến tôi, trở lại Đức, tôi tìm thấy các 
tin tức về một trò bẩn thỉu hầu như không thể tưởng tượng được, đã xảy ra 
tại nhà giao hưởng Berlin thời gian qua, và về tất cả những gì liên quan...ý 
tưởng làm tôi đau khổ là khả năng, rồi cuối cùng ông cũng sẽ mắt kiên nhẫn 
và có thể đi đến một quyết định, điều sẽ trừng phạt nền khoa học Đức và 
các bạn bè của ông một cách nặng nề cho những gì mà một thái độ thấp hèn 
đã phạm tội với ông. Một sự ủng hộ đầy đủ từ phía những người đại diện 
của khoa học đối với ông sẽ không thiếu, và không được phép thiếu.” 

Tuy Max von Laue, Walther Nernst và Heinrich Rubens trong một cuộc 
họp báo đã bảo vệ đồng nghiệp của họ bị thóa mạ, nhưng khi Bộ Văn hóa 
Phổ gợi ý kín, rằng Hàn lâm viện Berlin nên lên tiếng đứng về phía thành 
viên tên tuổi của mình, thì Planck và các thư ký khác lại sợ một tuyên bố 
công khai. Planck đưa ra lý do, rằng “cuộc tranh luận nay đã trở thành một 
chuyện chủ yếu là chính trị” mà người ta nên tránh ra. Hơn nữa người ta sẽ 
“tặng cho những kẻ âm mưu quá nhiều vinh dự, nếu chúng ta đem những 
loại súng cối của Hàn Lâm viện ra để chống lại họ”. 


116 


Sự lừa dối của nhà nước chuyên chính 

Sự im tiếng trước công luận của Hàn Lâm viện, và của riêng Planck, là 
tiêu biểu: Cùng với sự rút lui về một nơi mà người ta nghĩ sai rằng không 
chính trị, thì sự đoàn kết với đồng nghiệp bị vu khống của mình bị phân 
liệt. Chỉ khi liên quan đến trách nhiệm về những vấn đề khoa học thì người 
ta thấy cần thiết thể hiện sự đoàn kết công khai. Còn đối với hành động 
khiêu khích hèn hạ chống Do Thái, và những vu cáo phản dân chủ thì 
ngược lại người ta lại có thái độ thụ động, để có thể vạch lằn ranh giới một 
cách an toàn giữa chính trị và khoa học, và bằng cách đó, không làm hại cho 
“việc thiêng liêng” của khoa học. Rằng sự phân chia ranh giới này là một 
huyền thoại rất được ưa thích vì lợi ích riêng tư, vâng, thực ra nó chính là 
một thái độ chính trị, điều đó người ta không muốn nhìn nhận, cũng như 
không muốn nhìn nhận rằng, ranh giới này lại bị làm ngơ chính bởi những 
kẻ mà các hành vi của họ vì thế đã không bị phản đối. Cái đối với Planck và 
phần lớn các đồng nghiệp đương thời của ông là “chính trị” hay “không 
chính trị”, lại không liên quan gì đến nhận thức chính trị dân chủ cả. Hành 
vi của họ - thật ra là sự làm ngơ - được định hướng theo các tọa độ đã bám 
rễ chặt trong các truyền thống của nước Đức theo chủ nghĩa Wilhelm: theo 
tính phi-đảng phái (phi-chính trị) của người công chức, như một sự tự lừa 
đối của nhà nước chuyên chính. 

Những tranh luận xung quanh Einstein lại một lần nữa đạt đến điểm 
cao sau cuộc ám sát ngoại trưởng Walther Rathenau (gốc Do Thái) vào mùa 
hè 1922, đến độ Einstein phải lo ngại về tính mạng của mình và từ chối tất 
cả các buổi diễn thuyết và xuất hiện công khai. Khi Planck được tin đó, ông 
viết cho Einstein: “Lá thư của ông ngày 6 tháng này đã đánh vào tôi như 
một tiếng sét từ trời quang đãng. Như vậy bọn đê tiện đã đi xa trong hành 
động của chúng khiến cho ông lo lắng đến sự an toàn của ông.” 

Mặc cho tất cả các khó khăn, Einstein không để ý đến các lời chào mời 
từ Thụy Sĩ và Hà Lan. Việc ông ở lại Berlin có lý do không những ở không 
khí trí thức năng động của thành phố mà còn ở cá nhân của Planck. Như 
Einstein trong một lá thư gửi cho Paul Ehrenfest năm 1919 thừa nhận, ông 
hứa không quay lưng với Berlin trước khi các quan hệ xuất hiện làm cho 
một quyết định như thế là tự nhiên và đúng đắn đối với ông: 

“Bạn không thể hình dung được, sự hy sinh ở đây lớn như thế nào 
trong tình hình tài chính khó khăn chung, để tạo điều kiện cho việc tôi ở lại 
đây, và để bảo đảm cuộc sống của gia đình tôi ở Zurich. Quả là một sự đáng 


[1 


ghét gấp đôi cho tôi, nếu tôi, ngay trong lúc này khi các hy vọng chính trị 
của tôi được thỏa mãn (ý nói cộng hòa Weimar), có lẽ một phần chỉ vì 
những lợi ích bề ngoài, lại quay lưng lại những người bao bọc tôi với tình 
yêu và tình bạn không phải vì lý đo thiếu thốn, và sự ra đi của tôi trong giai 
đoạn này của sự làm nhục bị hiểu sai (việc thất trận) đối với họ sẽ là đau 
đớn gấp đôi... Tôi chỉ có thể đi khỏi nơi đây nếu có một khúc quanh xảy 
đến, làm cho việc ở lại của tôi không thể tiếp tục được nữa. Một khúc quanh 
như thế có thể xảy ra lắm. Nhưng nếu nó không xảy ra, thì việc đi khỏi của 
tôi sẽ đồng nghĩa với một sự vi phạm lời hứa đáng khinh bỉ đối với Planck, 
và ngoài ra cũng còn là sự phản bội. Tôi sẽ phải tự trách móc mình sau đó.” 

Nhưng rồi đầu năm 1933, với sự nắm quyền của những người quốc xã 
chủ nghĩa, một “khúc quanh như thế” đã đến: Trong một nước mà các 
quyền tự do và công dân bị vi phạm hàng loạt và tàn bạo như ở nước Đức 
quốc xã, Einstein không muốn sống nữa. Bây giờ ông không còn cảm thấy bị 
ràng buộc bởi lời hứa đã dành cho Planck khi xưa nữa - nhất là khi Planck 
không muốn hiểu lời tuyên bố công khai của Einstein chống lại “các hành 
động bạo lực và đàn áp tàn bạo”, và còn hạ thấp nó khi xem đó là một sự 
tham gia vào “các hành động xúi giục gớm ghiếc của nước ngoài”. Planck đã 
mù quáng xem thường các dấu hiệu chính trị của thời đại như thế nào, điều 
đó được sự thật làm rõ khi tháng Ba 1933 ông lên đường đi nghỉ Phục Sinh 
như thường lệ và giã từ Berlin hướng về nước Ý sáu tuần liền. 


Sự như nhược của Planck trước người bạn 

Ngay trước chuyến đi của Planck - lúc còn dưới sự quyết định của 
Planck - ban thư ký của Hàn Lâm viện, trong một bức thư cho Einstein, bày 
tỏ sự bất bình về hành vi của Einstein, và gợi ý một sự từ chức tự nguyện 
khỏi vị trí hàn lâm của ông. Tuy nhiên, sự việc đã không diễn ra êm xuôi 
như thế, như Planck và các đồng nghiệp của ông hy vọng. Einstein đã ra tay 
sớm hơn cuộc loại trừ Einstein ra khỏi Hàn Lâm viện được dàn dựng rùm 
beng bởi các nhà cầm quyền quốc xã: Ngày 28 tháng Ba năm 1933, Einstein 
thông báo với Hàn Lâm viện việc từ chức với tư cách thành viên của ông. 
Năm 1947, Max von Laue vẫn còn nhớ sự điên cuồng không thể tả trong bộ 
khoa học của Nazi, rằng “Einstein đã ra tay trước họ bằng tuyên bố từ chức 
của ông ta.” 

Trong khi đó Hàn Lâm viện, trong chiến dịch được gọi là tẩy chay Do 
Thái từ ngày 1.4 năm 1933, thấy cần thiết, trong một thông cáo báo chí 


118 


không được hội ý của thư ký đương nhiệm Ernst Heymann, tuyên bố rùm 
beng, rằng “Hàn Lâm viện không thấy lý do phải hối tiếc về sự từ chức của 
Einstein”. Tuy có một sự bất bình sau đó trong Hàn Lâm viện, vì một vài 
thành viên mạnh mẽ chống đối lại tuyên bố, nhưng vẫn không có sự rút lại. 
Max Planck hòa mình vào các phản ứng mâu thuẫn của Hàn Lâm viện, ông 
cũng không thấy cần thiết phải ngưng lại kỳ nghỉ để can thiệp làm sáng tỏ 
các diễn biến - mặc dù Max von Laue và các đồng nghiệp khác ở Berlin đã 
thúc ông điều đó bằng thư. Planck vẫn tiếp tục ở Ý, bởi vì một sự trở về tức 
khắc đối với ông có ý nghĩa một sự biểu thị quá mạnh mẽ và đối mặt với 
nguy hiểm trong một việc không lấy gì làm vui lắm này. 

Sau khi trở về vào cuối tháng Tư, Planck tuy có những lời ca ngợi trong 
một cuộc họp của Hàn Lâm viện đối với những đóng góp của Einstein, mà 
“ý nghĩa của chúng chỉ có thể so sánh với những công trình của Johannes 
Kepler và Isaac Newton”. Nhưng cuối buổi họp, ông lại thấy cần phải nhận 
xét rằng “Einstein, bằng hành động chính trị của mình, tự làm cho việc tiếp 
tục ở lại trong Hàn Lâm viện là không thể được”. 

Đối với Einstein, chủ nghĩa theo thời của các đồng nghiệp hàn lâm của 
ông là những kinh nghiệm đau đớn nhất trong đời ông. Họ dễ dàng cúi 
mình trước áp lực chính trị, và do đó đã mở đường cho chính sách “bóp 
nghẹt tư tưởng” (Gleichschaltung) đối với cơ quan hàn lâm giàu truyền 
thống này. Trước thái độ “tùy cơ ứng biến” này của Planck đối với các hành 
động lộ liễu của bạo lực và sự vi phạm luật pháp hiện hành một cách trắng 
trợn, Einstein không thể hiểu nổi. Sự thất vọng cao độ được biểu lộ trong lá 
thư của ông ngày 6.4.1933, trong đó ông nhắc lại rằng, “trong những năm 
qua tôi chỉ phục vụ cho uy tín của nước Đức, và tôi không bao giờ làm điều 
ngược lại, rằng - đặc biệt trong những năm qua - báo chí của lực lượng hữu 
đã chống phá tôi, mà không một người nào xem điều đó là đáng để bênh 
vực cho tôi.” 

Trong thư trả lời của Planck, các quan điểm chính trị trái ngược nhau 
được bộc lộ rõ, khi ông viết liên quan đến quyết định khai trừ Einstein của 
Hàn Lâm viện: 

“Rằng trong các buổi họp này tôi không có mặt, điều đó tôi lấy làm tiếc 
vô cùng, nhưng mà sự việc giờ đây đã được giải quyết xong; về kết quả 
chính, sự mất mát mà Hàn Lâm viện và cùng với nó nền khoa học Đức giờ 
đây phải cam chịu, tôi cũng không thay đổi được gì. Bởi vì ở đây hai thế giới 
quan đã đâm bổ vào nhau, hai cái xung khắc nhau. Tôi không đồng tình 


119 


hoàn toàn với cái này, hay với cái kia. Thế giới quan của ông đối với tôi cũng 
xa lạ, như ông nhớ những cuộc nói chuyện của chúng ta về sự khước từ 
quân dịch đã được ông cổ xướng. 





Từ đầu những năm 1920, Einstein đã trở thành mục tiêu công kích của các thế lực bài Do Thái, 
và ông đã có những suy nghĩ từ bỏ nước Đức. Anh Einstein vào khoảng 1930. 


Tất cả những điều đó không ngăn cản chúng ta kính trọng nhau, đặc 
biệt khi người ta đã có mối quan hệ bạn hữu nhiều năm với nhau, và qua đó 
đã làm giàu thêm cho cuộc đời riêng của mỗi người. Cho nên, tôi đặc biệt 
cảm ơn ông về những lời thiện cảm của ông dành cho sự tiếp tục các mối 
quan hệ cá nhân của chúng ta.” 

Đối với thái độ tôn sùng nhà nước mang tính chất Tin lành của Planck 
thì không thể hình dung được, với sự nắm quyền của quốc xã, bất công, bạo 
lực và tội ác đã bước lên sân khấu chính trị trong cái áo của quyền lực nhà 
nước. Ngược lại, Einstein không muốn chấp nhận, rằng Planck - người mà 
ông trước sau vẫn gần gũi như một người bạn đáng tuổi bố - chỉ vì muốn 
cứu vớt nền khoa học Đức nên đã bám chặt vào các chức vụ chính trị khoa 
học, và qua đó đã để cho quốc xã sử dụng như một công cụ: “tôi, ngay khi 
không phải là người Do Thái, cũng không không tiếp tục làm Chủ tịch của 
Hàn Lâm viện và của Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft trong những hoàn cảnh 
đó” như Einstein xác nhận năm 1934 trước một đồng nghiệp Mỹ. Một năm 
trước đó, trong một lá thư gửi cho Eritz Haber, ông đã bình luận về cách xử 
sự của các đồng nghiệp Đức của ông, đặc biệt về Planck và Laue một cách 
vắn tắt: “...Planck 60% cao quý và Laue 100%.” 


Lý tưởng nhận thức 

Phần còn lại 60% này của sự cao quý, mà qua đó Planck vẫn còn đủ 
khác biệt với nhiều đồng nghiệp Đức của ông, Einstein vẫn còn, sau chiến 
tranh, và trước tai họa diệt chủng, giữ nguyên cho người bạn và người đỡ 


120 


đầu đáng tuổi bố của ông. Trong một điếu văn cho Planck (1948)1, được đọc 
trong một buổi lễ tưởng niệm cho Planck được tổ chức bởi Hàn Lâm viện 
khoa học của Hoa Kỳ ở Whasington, Einstein nhận định: “rằng ngay trong 
những giai đoạn này, khi mà sự điên cuồng chính trị và quyền lực thô bạo 
gieo rắc những lo âu và đau khổ lớn cho con người, thì lý tưởng của nhận 
thức vẫn được nâng cao không suy suyển. Lý tưởng này.... Đã được biểu 
hiện trong Max Planck với một sự hoàn thiện hiếm thấy.” 

Nhất là thư chia buồn của Einstein gửi cho người góa phụ đã cho chúng 
ta hình dung được những cuộc gặp gỡ với Planck và những năm tại Berlin 
nói chung đã có ý nghĩa gì đối với Einstein: “Đó là một thời gian đẹp và 
thành công mà tôi được phép cùng trải nghiệm trong sự gần gũi với ông 
Ấy... Những giờ phút tôi được phép trải qua ở nhà của Ông Bà, những cuộc 
trò chuyện mà tôi đã thực hiện riêng với con người tuyệt vời, sẽ thuộc về 
những kỷ niệm đẹp nhất trong phần đời còn lại của tôi. Tất cả những cái đó 
không thể nào được thay đối bởi sự thật, rằng một biến cố bi thảm đã chia 
cắt chúng ta.” 

Năm năm sau khi Einstein được Rudolf Kallir yêu cầu phát biểu về Max 
Planck, ông nêu lên hai nhà vật lý đã trở thành “hai tắm gương sáng ngời” 
đối với ông: Hendrik Antoon Lorentz và Max Planck, bởi vì những người 
này đã “chiến đấu với những vấn đề gắn liền với một sự đào sâu mới mẻ 
cho giới nghiên cứu vật lý chúng ta” và cả hai từ bên trong hướng cái nhìn 
về cái cơ bản, “một cái thiên phú để ngăn ngừa các tài năng sống động nhất 
khỏi chìm lỉm vào cái đống hỗn mang của tính uyên bác phát triển theo 
chiều ngang, và hướng khát vọng về chiều sâu.” 

Ngoài ra, Einstein đánh giá cao Planck như “một con người cảm xúc và 
tư duy cao quý, có một sự khiêm tốn lớn trong các quan hệ con người. Tôi 
đã biết được một con người nhân hậu và chân thật sâu sắc, mà trái tim ở rất 
xa đầu môi chót lưỡi. 

Ông luôn luôn tranh đấu cho cái gì ông nghĩ là đúng, ngay cả khi điều 
đó không dễ chịu lắm đối với ông ở Hàn Lâm viện. Ông cũng đến thăm tôi 
tại Berlin vài lần để khêu gợi lên lương tâm, khi tôi làm những điều đối với 
ông là cắm ky. Ông được gắn bó chặt chẽ về truyền thống trong quan hệ 
của mình với nhà nước và với tầng lớp của ông. Nhưng ông luôn luôn có ý 
muốn và sẵn sàng lắng nghe những niềm tin, tuy xa cách đối với ông, và 





1 Xin xem đầy đủ bài “Tưởng niệm Max Planck” của Einstein trong sách này. 


121 


đánh giá chúng, mà không một lần nào có sự va chạm. Điều đã làm cho tôi 
gắn bó với ông là, vượt qua tất cả những niềm tin của riêng mỗi người, 
chính là thái độ vô ham muốn của chúng tôi, chỉ biết hướng về phục vụ, 
trước những vấn đề và nhiệm vụ của con người. 

Cho nên ông, một con người nghiêm túc, có sợi dây quan hệ mạnh mẽ 
với các giới gần xa của ông, lại sống với một kẻ bohemien như tôi - một kẻ 
không gắn bó nơi đâu hết, thích tìm thấy mặt vũ trụ trong mọi sự vật - qua 
gần hai mươi năm trong sự hòa hợp đẹp đẽ nhất.” 


NGUYÊN XUÂN XANH địch 


DIETER HOFFMANN 
NGUYÊN XUÂN XANH 


MAXPLANCK VÀ GIẢI NOBEL 


Abstract. Quantum theory is one of the two most revolutionary theories of 
physics in the 20th century. lt was born without any celebration and 1t took a 
while before the subject was implemented in the contemporary research. Thịis is 
also reflected by the history of Plancks Nobel Prize for Physics. He was 
nominated every year since 1905 - during the first decade not for the foundation 
of quantum theory, but for his work on the laws of thermal radiation and in 
pArticular for his radiation formula. Although German newspapers had already 
reported ¡in 1908, that Planck was awarded the prize, he only got the prize In 
1919: " for his work on the establishment and development of the theory of 
elementary quanta” 


Sự chần chừ của Ủy ban Nobel và Hàn Lâm viện khoa học Thụy Điển ở 
Stockohlm kéo đài cả một thập niên trước khi chính thức năm 1919 mới chịu 
công nhận Planck giải Nobel cho năm 1918 trước đó còn trống, đã phản ánh 
thành kiến của Ủy ban và Hàn Lâm viện, và qua đó thành kiến của xã hội là 
to lớn thế nào trước những khám phá cách mạng trong lịch sử khoa học. 
Người ta không dễ dàng từ biệt một truyền thống cũ trong khoa học, là 
“Thiên nhiên không làm bước nhảy” (Natura non facit saltus) đã được 
Leibniz diễn tả cách đó 200 năm! 

Mãi đến cuối những năm 70 của thế kỷ, Hàn Lâm viện Thụy Điển mới 
quyết định công khai hóa tất cả những tài liệu đã lâu hơn 5 năm cho giới 
nghiên cứu, và qua đó người ta biết được đầy đủ chỉ tiết về quá trình không 
công nhận giải Nobel cho Max Planck, cũng như cho Einstein, hai cha đẻ 
của hai lý thuyết cột trụ của ngành vật lý học thế kỷ 20 nhưng lại là hai 
người gặp nhiều khó khăn nhất trong việc được công nhận giải Nobel. Một 
sự mỉa mai của lịch sử! 


Thủ tục chọn người để phát giải giống như thủ tục chọn giáo sư: Mỗi 


124 


giải có một Ủy ban riêng. Ủy ban tìm mời những người giới thiệu, đề cử, 
đánh giá, phản biện từ khắp các đại học thế giới (lúc bầy giờ chủ yếu là châu 
Âu vì Mỹ hãy còn là quốc gia mới phát triển về vật lý). Lược lại những sự 
kiện chính: 

1906: Philipp Lenard (giải Nobel năm 1905) đề cử Ludwig Boltzmann, 
nhưng trong thư cũng nhắc đến Wilhelm Wien và Max Planck, cũng như 
các nhà thực nghiệm Lummer, Rubens và Paschen. Về Planck, ông nhắc lại 
“các định luật bức xạ quan trọng nhất của vật thể đen” và nói như sau: 
“Rằng các định luật sau cùng... thuộc oề các thành tựu xuất sắc của ngành Vật lý 
sẵn đâu, uà rằng chúng xứng đáng được xem là cơ sở cho một cuộc phát giải, điều đó 
không nghi nsờ gì nữa. ” 

1907: Max Planck được đề cử tiếp bởi Vilhelm Bjerknes ở Stockholm, 
cũng như bởi nhà Vật lý học Anton Wassmuth của Đại học Graz, Áo. Ông 
này đánh giá cao công thức bức xạ của Planck và các hệ quả của nó, thí dụ 
như việc xác định điện tích cơ bản hay khối lượng tuyệt đối của các phân tử 
gas. Ủy ban không xét Planck, cũng như Wien. 

1908: Nhà vật lý học Ivar Fredholm của Đại học Stockholm đề cử 
Wilhelm Wien và Max Planck cho những công trình về lý thuyết bức xạ 
nhiệt. Ngoài ra còn Gabriel Lippmanmn (Pháp) cũng được đề cử. Arrhenius, 
một người có tiếng nói rất quyết định lúc bấy giờ cho việc chọn ứng cử viên 
cho giải Nobel trong ngành vật lý và hóa học, sử dụng các công trình của 
Planck về tính toán các hằng số k và h„ và mối liên hệ đặc biệt của k với sự 
tồn tại của nguyên tử như một lý lẽ để cho rằng các công trình đó có giá trị 
xa hơn là việc cải thiện công thức bức xạ của Wien. Hàn Lâm viện lúc bấy 
giờ có kế hoạch ủng hộ và hỗ trợ thuyết nguyên tử bằng sự chọn giải cẩn 
trọng theo hướng này. Ủy ban đưa bảng đề cử Planck lên Hàn Lâm viện, 
viết rằng “ơới sự kính cẩn nhất xin đề nshị Viện Hàn lâm phát giải thưởng 0ật lý 
năm 1908 cho Giáo sư Vật lú của Đại học Berlin Max Planck uì công trình của ông 
uề các định luật bức xạ nhiệt.” Tuy nhiên có một phiếu chống, của Knut 
Ảngström. Ông đề nghị công nhận giải Nobel cho một tập thể những nhà 
vật lý thực nghiệm và lý thuyết xung quanh vấn đề bức xạ nhiệt. 

Mặt khác, nhà toán học tên tuổi của Thụy Điển, và là học trò của 
Weierstrass, Magnus Gustav Mittag-Leffler, là người đóng vai trò quan 
trọng trong việc đã làm cho việc đề cử Planck thất bại. Ông cho rằng, việc 
suy diễn công thức bức xạ nhiệt của Planck được dựa trên một giả thuyết 
hoàn toàn mới, xa lạ và khó hiểu. Và ông đề nghị cần phải hoãn quyết định 


125 


cuối cùng vào một thời điểm khác. 

Thêm vào đó, nhà Vật lý Antoon Hendrik Lorentz, một uy quyền khoa 
học lúc bấy giờ, trong một hội nghị toán học tháng 4 tại Rom, vô tình gây 
thêm tác dụng xấu lên Planck khi ông nói rằng công thức của Planck không 
thể được suy ra từ vật lý cổ điển. 

Mùa thu năm đó Planck phải chiến đấu nội tâm trước tình hình đau 
nặng của vợ - bà mắt vào tháng 10 - và thất vọng trước tin đồn giải Nobel đã 
được dành cho Planck, cũng như lo lắng Thuyết lượng tử đang gây nhiều 
“bất ổn” trong giới khoa học. Ngày 30.11 Planck nhận được lời “chúc mừng” 
của W.Wien và đã trả lời một cách mỉa mai như sau: “Tôi chân thành cm ơn 
Ông tề tình cảm thân thiện đã diễn tả trong thư chúc mừng của Ông. Nhưng lôi 
không thể chấp nhận nó được, bởi uì tôi chưa nhận được chữ nào của cả phía Nobel. 
Nó chỉ mang cho tôi sự bực bội đến giờ, như hậu quả của các tin tức báo chí xằng 
bậu. Do đó, tôi xin ông hãu giữ lấu sự chia buồn âm thầm cho tôi.“ Thực tế ba năm 
sau ông phải chúc mừng W.Wien! 

Cuối cùng không phải Planck mà Gabriel Lippmann được công nhận 
giải cho một công trình về phương pháp chụp ảnh màu. 

Cũng cần nói thêm rằng, Planck có uy tín là một nhà bác học có tính 
trung thực cao, và được Hàn Lâm viện Thụy Điển mời nhiều năm liền đề cử 
người cho giải Nobel. Năm 1908 ông đã đề cử Rutherford cho giải vật lý, 
năm 1901 đề cử W.C. Röntgen, đề cử Rayleigh ba lần, đề cử Boltzmann hằng 
năm cho đến khi ông này mắt (1905/06)! Nhưng sau khi Hàn Lâm viện thấy 
công thức của Planck còn nhiều “rắc rối”, họ không mời Planck đề cử nữa, 
cho đến 1911 mới mời lại. Lúc đó ông đề cử Walther Nernst. Và năm 1916 
ông đề cử J. Stark, kẻ sau này đi theo quốc xã chống phá ông kịch liệt. 

1909: Max Planck lại được đề cử bởi nhà Vật lý học Eduard Riecke của 
Đại học Göttingen, và lần đầu tiên ông này đề cập đến giả thuyết lượng tử 
của Planck. Năm 1910, nhà Vật lý học Áo Friedrich Hasenöhrl lý giải sự ủng 
hộ của mình đối với thuyết lượng tử như sau: “Giả thuyết của một “nguyên tử 
năng lượng" thoạt nhìn là oô cùng xa lạ, oà được một uài phía xem là yếu điểm của 
lý thuyết Planck. Tuụ nhiên, trong thời gian sần đâu nhất, các nhà nghiên cứu khác 
(A. Einstein, ]. Stark) cũng đi đến cùng những kết quả từ những quan điểm khác”. 
Nhưng Planck lại không được đưa tiếp vào vòng trong. Tương tự như thế. 
Và Ủy ban quyết định trao giải Nobel năm 1911 cho Wilhelm Wien. 

Laudatio của Hàn Lâm viện Thụy Điển viết cho Wilhelm Wien: “Hàn 
Lâm uiện khoa học Thụy Điển xin công nhận Ngài Giải Nobel uật lý năm nay cho 


126 


khám phá của Ngài liên quan đến các định luật bức xạ nhiệt. Ngài đã dành công uiệc 
nghiên cứu cho một trong những bài toán khó khăn nhất uà được quan tâm nhiều 
nhất của ngành ật lý. Và trong những nhà nghiên cứu đương thời, Ngài là người 
đã thành công đóng góp những công hiến lớn lao nhất oà quan trọng nhất cho 0iệc 
tìm ra lời giải của bài toán. Ngưỡng mộ công trình đã hoàn tắt, uà tới lời cầu chúc, 
rằng trong những công uiệc nghiên cứu sắp tới Ngài sẽ thu hoạch được thành công 
tiếp tục, Viện Hần lâm xin mời Ngài đến nhận Giải thưởng từ chính tau của Vua.” 

Ngày 11 tháng 11 năm 1911, Wien đọc bài thuyết trình nhận giải Nobel 
với tựa đề “Về các định luật của bức xạ nhiệt”. Mở đầu ông nói: 

“Kính thưa Quý Hội nghị! 

Sau sự công nhận đâu thiện ú mà các công trình của tôi uề bức xạ nhiệt đã tìm 
thấu ở Viện Hàn lâm tên tuổi lâu đời của Quý Vị, thật là một niềm oui đặc biệt cho 
tôi để trình bày uới Quý VỊ oề lĩnh ouực nàu của oật lý, lĩnh oực mà gần đâu do khó 
khăn của những bài toán của nó đã thu hút sự chú ú của tất cả các nhà Vật lú học. 
Khi uừa ra khỏi ranh giới an toàn của cách xem xét bằng nhiệt động học, người ta sẽ 
bước nnsaw ào lĩnh oực không có lối đi, nơi những khó khăn đang cẩn trở những 
người nghiên cứu muốn tiễn bước, những khó khăn mà những người sâu sắc nhất 
cũng phải đối mặt hầu như bất lực.” 

Ông đánh giá cao các công trình của thầy ông là Helmholtz, và của 
Jacobus H. van't Hoff. Xuất phát từ những ý tưởng của Kirchhoff và từ lý 
thuyết Maxwell, ông giải thích công trình của ông cũng như định luật bức 
xạ của Rayleiph, rồi sau đó dẫn qua giải pháp của Planck cho bài toán bức 
xạ: “Người ta thấu từ ít điều tôi có thể trình bàu ở đâu, là các khó khăn trong thuyết 
bức xạ uẫn còn lớn như thế nào. Nhưng sự lưu 0ý uề những khó khăn nàu, mà uiệc 
đưa chúng lên 0‡ trí hàng đầu là nhiệm ơụ của các xem xét khoa học, không được 
phép làm cho chúng ta sợ hãi trước uiệc công nhận những thành tựu lớn 0à tích cực 
mà lú thuyết của Planck đã thu hoạch được. ” 

Wien nói tiếp về những thành công của Thuyết lượng tử của Planck 
trong việc giải quyết bài toán của nhiệt đặc trưng. Gần cuối, ông cũng điểm 
qua giả thuyết lượng tử ánh sáng của Einstein. 

Với sự công nhận giải Nobel cho Wilhelm Wien về công thức bức xạ của 
ông, thì sự thảo luận xung quanh giải Nobel cho Planck chỉ còn tập trung 
vào Thuyết lượng tử, mặc dù công thức của Wien về bức xạ nhiệt, như mọi 
người đều biết, chỉ mới gần đúng, công thức của Planck mới là hoàn hảo. 

Tuy Wien trong bài diễn văn Nobel của mình cũng có những ý kiến 
hoài nghỉ về Thuyết lượng tử của Planck, nhưng trong những năm sau đó 


127 


ông vẫn là người luôn luôn để cử Planck làm ứng viên giải Nobel cho 
những công trình này. 

Khi có tin Wien được giải Nobel qua báo chí, Planck gửi thư chúc mừng, 
có đoạn viết: 

“Đồng nghiệp thân mến, 

Tôi biết từ kinh nghiệm cá nhân rằng không nhất thiết phải tin oào báo chí, 
nhưng lần nàu tôi muốn mạo hiểm uà gửi đến Ông lời chúc mừng nồng nhiệt nhất 
của tôi uề tin mừng giải Nobel. Ông đủ hiểu rõ tôi để biết rằng không ai chin sẻ sự 
đánh giá các công trình khoa học của Ông uới một niềm 0ui thẳng thắn oà chân thật 
hơn, nhất là khi tôi rất gần gũi lĩnh uực hoạt động của ông.” 

Năm 1914, được Ủy ban Nobel yêu cầu, Wien đã viết: 

“Bâu giờ đã có nhiều hiện tượng được chứng mình có quan hệ uới Thuyết lượng 
tử, đến độ nó ít nhất phải được công nhận một giá trị đặc biệt oÈ mặt hỗ trợ khám 
phá. Tôi chỉ kể ra sự su diễn ra công thức bức xạ, rồi sự áp dụng của thuyết lượng 
tử lên các hiện tượng quang điện, lên thuuết nhiệt đặc trưng, thuyết khả năng dẫn 
điện của kim loại, 0à sau cùng lên thuyết các quang phổ đấy. Khấp nơi người ta thấu 
một sự trùng khớp nổi bật oề con số, cho nên không còn nnehi nsờ gì nữa rằng qua 
Thuyết lượng tử những quan hệ mới đã được khám phá.” 

Wien lại đề cử Planck một lần nữa cho năm 1916 và 1917. Ông đề cử giải 
Nobel năm 1916 cho Planck, và cho Sommerfeld năm 1917. Ông viết: “Ngoài 
ra, tôi xin nhắc lại đề cử của tôi cho năm 1916 trơng sự cân nhắc rằng, sẽ không thể 
phát một giải Nobel cho một công trình trong lĩnh oực Thuyết lượng tử nào trước 
khi Planck được gu1”. 

Năm 1917, Ủy ban Nobel lại giao cho Arrhenius nhiệm vụ xem xét kỹ 
lưỡng một lần nữa các công trình của Planck. Nhưng ông này lại khảo sát 
công trình của Planck về quang phổ quay của các phân tử. Kết luận tiêu cực, 
đặc biệt về Thuyết lượng tử: “Công trình được đề cập của Planck rõ ràng không 
nới rộng thêm chút nào những công lao nổi bật của Planck được công nhận cho 
thuyết lượng tử. Thaụ uào đó, oị trí của ông (Planck) hầu như không thay đổi kể từ 
lúc Hội đồng của Ll ban lần tồi gửi đi bảng đánh giá 0È uiệc đó. Thuyết lượng tử 
chưa đạt được sự tổng kết thỏa mãn để xem ra là phù hợp ới mong muốn.” Trong 
khi đó, trong một tập được xuất bản không lâu trước dịp sinh nhật thứ 60 
của Planck, W.Wien lại viết: “Một sự diễn đạt logic toàn điện của thuyết (lượng 
tử) nhìn đại thể là chưn có thể được. Nhưng bằng những quan hệ đa dạng, nó đã tác 
động lên các lý thuyết khác một cách kích thích. Cho nên lĩnh oực mới được khai thác 
nàu sẽ thụ hút hoạt động của các nhà 0ật lú cho một thời gian đài, uà hứa hẹn đem 


128 
lại nhiều thành quả”. 

Ủy ban Nobel trước sau vẫn nghi ngờ. Năm này giáo sư vật lý Leo 
Graetz của Đại học Munich nhận được yêu cầu đề cử giải Nobel cho 1918. 
Ông đề cử Max Planck và giải trình chỉ tiết. Ông cho rằng, công thức bức xạ 
của Planck đã “hoàn toàn mô tả đúng tẤt cả những quan sát thực nghiệm trong cả 
quang phổ uà cho tất cả nhiệt độ, uà nó sẽ là “định luật bức xạ Planck” được bảo đảm 
của khoa học.” Ông trình bày tiếp giả thuyết lượng tử, tuy cho rằng giả thuyết 
này “đi ngược lại quan niệm được thừa nhận đến nay”. Ông cũng giải tỏa 
quan ngại của Poincaré khi cho rằng lượng tử hóa năng lượng cho một độ 
tự do thì dễ, cho nhiều độ tự do thì khó (điều Planck đã giải quyết trong 
những năm 1915 và 1916). Cuối cùng, ông đề cập đến mô hình nguyên tử 
thành công tuyệt vời của Bohr, sử dụng ý tưởng lượng tử của Planck. 

1918: là năm cuối cùng của Thế chiến thứ nhất. Nó gây ra một “cuộc 
chiến tranh trong giới khoa học và trí thức”. Người ta tố cáo nhau, và không 
trích dẫn những nhà khoa học ở phía bên kia. Năm 1918, giải Nobel bị để 
trống, nhưng sẽ được quyết định vào năm sau. 

1919: Ủy ban Nobel lại giao cho Arrhenius nhiệm vụ xem xét và đánh 
giá lại toàn diện các công trình của Planck!! Nhưng lần này ông này đã đổi 
giọng. Lần này ông lại đánh giá cao hằng số h, cũng như sự cắt nghĩa được 
hiện tượng quang điện bởi Einstein; công trình nhiệt đặc trưng của Einstein 
cũng được đưa vào để củng cố cho Thuyết lượng tử. Rồi ông đi vào cách 
diễn giải quang phổ bởi Bohr và Sommerfeld. Kể cả việc ông tìm kiếm sự 
công nhận mô hình của Bohr từ các nhà vật lý Anh. 

Lần đầu tiên Einstein cũng được hỏi ý kiến về Max Planck. Einstein viết 
cho Ủy ban Nobel như sau: “VỀ øiệc hỏi ú kiến đã được gửi đến tôi liên quan đến 
giải Nobel cho năm 1919, tôi xin đề nghị công nhận giải Nobel cho Ngài GS.TS Max 
Planck cho những công trình của ông trons lĩnh uực bức xạ nhiệt, uà đặc biệt cho hai 
công trình: “Về định luật của sự phân bố năng lượng trong quang phổ chuẩn” (Niên 
giám của Drude, tr. 553-563, 1901) uà “Về các lượng tử cơ bản của uật chất uà điện” 
(Niên giám của Drude, tr. 564-566, 1901). Bằng những công trình nàu, tác giả 
không những đã cung cấp được sự xác định chính xác cho độ lớn tuyệt đối của các 
nguyên tử, mà đặc biệt còn đặt nền tảng cho Thuyết lượng tử mà sự màu mỡ cao độ 
của nó cho toàn sành uật lú học chỉ mới được lộ ra trons những năm qua. Dựa lên 
trên thành quả l thuyết của Planck cũng là thuyết quang phổ của Bohr, qua đó một 
sự tiễn bộ có ý nghĩa nhất đã đem lại nhận thức của chúng ta trong những năm qua 
uề cầu trúc của nguyên tử. Với lời chào kính trọng. A.Einstein.” 


129 


1918: Max Born cũng nộp cho Ủy ban bản đề nghị ứng cử viên cho giải 
Nobel năm 1918, và cũng nêu lên các công trình của Planck đăng trong 
Annalen, và một bài trong tạp chí “Die Naturwissenschaften”. Chắc chắn 
Born đã có tham khảo ý kiến của Einstein, vì hai người rất thân nhau. 

Mặt khác, Hàn Lâm viện khoa học Thụy Điển cũng yêu cầu GS Vật lý 
Rennelt Sissinegh ở Amsterdam hãy cho một đề cử cho giải Nobel 1919. Mở 
đầu, Sissinph lưu ý rằng ông không thể đáp ứng được điều khoản §1 của 
Quỹ, “rằng (phải) tìm những công trình khoa học của năm qua đã có ảnh hưởng lớn 
nhất lên sự phát triển của uật lý. Chỉ trong những trường hợp hiếm hoi mau ra mới 
có thể tìm ra được một khám phá trên lĩnh oực uật lú mà tầm quan trọng lớn lao của 
nó có thể được nhận thức na bởi tất cả những người làm uiệc trong lĩnh 0ực nà, 
uà nó kích thích những nghiên cứu mới, bằng cách nó mở ra cánh cửa dẫn đến một 
lĩnh oực chưa ai đặt chân đến.” 

Vì điều này “rất khó”, nên Sissingh đã đề cử Max Planck, người mà 
trong hai thập niên đầu của thế kỷ đã có những công trình nghiên cứu có 
ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều lĩnh vực khác nhau của nghiên cứu vật lý. 
Trong phần nhìn lại có tính cách tổng quan, ông vạch ra rằng nửa đầu thế 
kỷ 19 đã có thể thống nhất lại nhiều hiện tượng của thế giới quan cơ học, 
trong khi nửa thế kỷ sau đã tạo ra một thế giới quan điện từ. Rồi ông nói 
tiếp: “Công trình uề lý thuyết nhiệt của Planck lại đã thay đổi thế giới quan uột lú, 
bằng cách nó buộc cơn người phải chấp nhận siả thuyết của tính bắt-liên-tục, không 
phải giống như hai giả thuyết đầu tiên trong uật chất uà điện, mà là trong năng 
lượng.” Bằng cách đưa ra khái niệm tính bắt-liên-tục của năng lượng, nghĩa 
là thuyết lượng tử, người ta đã có thể giải thích một cách logic nhiều kết quả 
đo đạc trước đây hoàn toàn không hiểu được, như hiện tượng năng lượng 
đặc trưng. Kết luận bảng giải trình, ông viết: “Tôi không cần nhắc lại rằng tại 
Hội nghị Soloau ở Briissel, nơi 18 nhà tật lú tên tuổi nhất của nhiều quốc gia khác 
nhau tụ hội để “Bàn uề những khó khăn nghiêm trọng nhất mà người ta gặp phải khi 
tìm cách hình dung nề chuyển động của các uật thể nhỏ nhất có trọng lượng, các lực 
giữa các hạt nàu oà các quá trình diễn ra trong ether' thì luôn luôn thuyết lượng tử 
là trung tâm điểm của sự bàn bạc.” Hội nghị Solvay đầu tiên này được tổ chức 
lần đầu tiên năm 1911, và trở thành một chuỗi hội nghị đi vào lịch sử của 
Vật lý học, được Walter Nernst xúc tiến mạnh mẽ sau khi ông bị “sửng sốt” 
về tính chính xác trong đo đạc khi sử dụng thuyết lượng tử dạng của 
Einstein trong năng lượng đặc trưng. Nernst cho rằng đã đến lúc phải triệu 


Ầ 


tập một “Hội nghị thượng đỉnh” về “Các vấn đề bức xạ và lượng tử”. Nhưng 


130 


Planck, với tính cách thận trọng, chưa thấy thuyết phục lắm, vì theo ông 
hãy còn ít dữ kiện, và vẫn còn quá ít nhà vật lý cảm thấy “sự cần thiết cấp 
bách của một cuộc cải cách”. Tuy thế, Nernst đã thuyết phục được nhà công 
kỹ nghệ hảo tâm Bỉ Ernest 5olvay tài trợ, và Hội nghị được triệu tập vào 
ngày 21.11.1911, dưới sự chủ tọa của nhà Vật lý học Hà lan Antoon Hendrik 
Lorentz, một người nói lưu loát được ba thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, và có 
biệt tài điều khiển hội nghị rất tế nhị, người mà Einstein hằng ngưỡng mộ. 

Cuối cùng, Ủy ban Nobel đã thống nhất công nhận giải Nobel năm 1918 
cho Planck (là năm vẫn chưa phát giải vì tình hình chiến tranh), “ơì những 
đóng góp cho công cuộc phát triển ngành Vật lú học bằng khám phá lượng tử của 
năng lượng của ông”. Đề nghị của Ủy ban được Hàn lâm viện khoa học Thụy 
Điển trong buổi họp toàn thể được quyết định với đại đa số. Có lẽ họ không 
còn chần chừ được nữa. Càng trì hoãn sự công nhận cho Planck, Ủy ban 
Nobel chỉ càng tỏ ra mình đi chậm thời cuộc quá đáng. [Tiếp đến, năm 1921 
giải Nobel được công nhận cho Einstein về “hiệu ứng quang điện và các 
đóng góp trong ngành vật lý lý thuyết”, năm 1922 cho Niels Bohr về khám 
phá “cấu trúc của các nguyên tử và bức xạ phát ra từ chúng”.] 

Planck nhận được tin bằng điện tín của Ủy ban có lẽ vào ngày 18 tháng 
11 năm 1919. Ông trả lời ngay bằng điện tín: “Rất oui mừng, xin cắm ơn nồng 
nhiệt oề bức điện tín. Sẽ có thư sau. Planck.” 

Lúc đó ông đang ở Heidelberg, trong một địp rất buồn. Một trong hai 
người con gái sinh đôi thương yêu của ông, Grete, trước đây lấy chồng ở 
Heidelberg, và đã chết (1917) khi sinh đứa con đầu lòng. Đứa cháu được cứu 
sống, và được người con gái thứ hai, Emma, nuôi dưỡng. Emma sau đó lấy 
người chồng góa kia, và ngày 21 tháng 11 vừa qua cũng đã chết khi sinh đứa 
con đầu lòng! 

Khi trở về Berlin, Planck viết phúc đáp vào ngày 1.12 cho vị thư ký của 
Hàn Lâm viện Thụy Điển: 

“Thưa Quý Giáo sư! 

Sau khi nhận được quú thư của Ngài uào ngày 15 tháng 11, tôi xin Ngàu như 
một sự bổ sung bức điện tín của tôi oào ngàu 23 tháng 11, hãy nhận sự bàu tỏ lần 
nữa của lòng biết ơn chân thành uà oui sướng của tôi. Tôi hiểu uinh dự đã dành cho 
tôi thông qua oiệc công nhận siải thưởng Nobel Vật lý như là một phần thưởng từ 
sự cao quÚ đặc biệt khiến nó sẽ làm cho tôi phân uân, nếu tôi không ú thức thắm thía 
rằng, ở công trình mà sự thành công của nó đã được dành cho tôi, đã từ gần 20 năm 
0ô số các nhà nghiên cứu tên tuổi, thực nghiệm cũng như lý thuyết, đã sóp phần 


131 


tham gia tới sự thành công lớn nhất. Cho nên tôi xin đón nhận phần thưởng như 
một sự 0uinh danh cho những đóng sóp nàu, 0à xin Ngài, trong sự khiêm tốn nhất, 
khi có cơ hội, chuyến lòng biết ơn sâu sắc nhất của tôi, cũng đến các VỊ thành uiên 
của Hàn Lâm tiện của Quý Ngài. Tôi hụ uọng, uà oui mừng, trong chuyến đi thăm 
tại Stockolm mùa hè tới, được làm quen uới Ngài uà các VỊ đồng nghiệp, nà xin 
Ngài, sớm như có thể, thông báo cho tôi chỉ tiết oề những nhiệm oụ của tôi phải làm 
tại đó. 
Với lời chào trân trọng 
Max Planck” 

Một lá thư với những lời lẽ vô cùng khiêm tốn, đúng với tính cách của 
Planck. Max Planck nhận giải chính thức vào năm 1920 khi chiến tranh thế 
giới hoàn toàn chấm đứt. Nhưng đó quả là sự vinh quang trong sự nghiệt 
ngã của định mệnh dành cho ông! Ông không những mắt hai người con gái 
thân yêu liên tiếp, mà còn mắt người người con trai đầu lòng Karl năm 1916 
trong chiến trận gần Verdun, và vợ hiền Marie năm 19009. 

Quá trình công nhận giải Nobel cho Planck kéo dài cả mười năm, cho 
thấy hơn bao giờ hết, thành kiến khoa học ở ngay trong giai tầng hàn lâm, 
được xem như giai tầng trí thức cao nhất của xã hội, ở ngay trung tâm phát 
triển khoa học bấy giờ là Tây Âu, đối với những cái mới cách mạng, là đai 
dẳng và ghê gớm đến dường nào. Max Planck phải cần 19 năm. Einstein cần 


17 năm'. 


Tư liệu tham khảo: 

[1] Dieter Hoffmamn, Jost Lemmerich, 100 Quantentheorie. Die Vor- und 
Frủhseschichfe. Berlin 2000. 

[2] Dieter Hoffmann, Max Planck. Dịe Emtstehuns der mmodernen Phụsik. 
C.H.Beck, 2008. 

[3] Hans Roos & Armin Hermann (Hg.), Max Planck, Vorträse, Reden, 
Erinnerunsen. 5pringer 2008. 

[4] John L. Heilbron, Max Planck. Eim Leben fiir Wissenschaft. Hirzel, 2006, 
2. Auflage. 

[5] Nguyễn Xuân Xanh, Finstein. ÑXB Thành phố Hồ Chí Minh, 2007. 





"Về trường hợp Einstein và giải Nobel xin xem chỉ tiết trong sách Emstern [5]. 


MAX PLANCK 


CON ĐƯỜNG TỪ NGHIÊN CỨU THUẦN TÚY 
ĐẾN ỨNG DỤNG CÔNG NGHIỆP 


Abstract. Max Planck described the way from pure scientific research to 
industrial explotation. 


Có hai lực khác nhau đánh thức và nuôi dưỡng mối quan tâm nghiên 
cứu trong con người tư duy: Động cơ đi tìm nhận thức vị nhận thức, và 
động cơ chế ngự thiên nhiên và làm cho nó trở thành hữu ích. Bàn cãi động 
cơ nào quan trọng hơn, đó là công việc của sự nhàn rỗi. Nhưng chắc chắn cả 
hai tất yếu sẽ dẫn đến con đường nghiên cứu thuần túy (cơ bản), con đường 
duy nhất hứa hẹn sự làm chủ các sức mạnh thiên nhiên. 

Cũng như một bác sĩ muốn giúp người bệnh bình phục lại trước nhất 
phải nghiên cứu nguồn gốc của bệnh, thì một người kỹ sư, khi suy tư về 
một ý tưởng mới, phải trước nhất nghiên cứu các định luật tự nhiên mà anh 
ta muốn xây dựng sáng kiến của mình trên đó. Không ai đã cảm nhận và 
nói ra điều đó rõ hơn là cha đẻ ngành kỹ thuật điện hiện đại chúng ta: 
Werner von Siemens. Ông khám phá được nguyên lý Dynamo nhờ việc 
nghiên cứu vật lý khoa học, đặc biệt sự nghiên cứu các định luật của cảm 
ứng điện từ được tìm thấy và mô tả bởi Michael Faraday. Một điều đáng 
chú ý là chính Faraday chưa hề nghĩ đến sự ứng dụng vật lý của ông. Chỉ có 
động cơ nhận thức thuần túy đã dẫn dắt ông. 

Sự thật đặc thù mới nhìn có vẻ lạ lùng này, nhưng chúng ta tìm thấy nó 
được xác nhận trong nhiều trường hợp khác, rằng thật vậy, chính ở những 
thành tựu vĩ đại của kỹ thuật được dựa trên những ý tưởng hoàn toàn mới 
những điều kiện tiên khởi cơ bản cho sự thực thi chúng đã được tạo ra bởi 
những nhà nghiên cứu không những loại ra ngoài việc sử dụng các nghiên 
cứu của họ cho mục đích kinh tế và kỹ thuật, mà còn trong chừng mực có 
thái độ từ chối những ý nghĩ như thế. 


134 


Cả Heinrich Hertz lẫn Wilhelm Konrad Röntgen không ai muốn liên 
quan đến sự ứng dụng thực tiễn cho nghiên cứu của họ, vì chỉ có khía cạnh 
khoa học của các vấn đề nghiên cứu là mối quan tâm của họ, nhưng rồi 
bằng những khám phá, họ đã đặt nền tảng cho các ngành kỹ nghệ khổng lồ 
hình thành với vô số giá trị bạc triệu được buôn bán hiện tại. Khi William 
Thomson (sau này là Lord Kelvin) và J.P Joule làm cuộc nghiên cứu kỹ hiện 
tượng làm lạnh không khí không lớn lắm đập vào mắt hai ông khi có sự tiết 
ra qua van tiết lưu, hai ông không hề nghĩ rằng hiệu ứng nhỏ xíu đó sau 
này lại được một nhà nghiên cứu thiên về ứng dụng, như Carl von Linde, 
sử dụng như khởi điểm cho sự chế tạo ra một phương pháp hóa lỏng không 
khí hoàn toàn ưu việt so với tất cả phương pháp khác. Fritz Haber và Carl 
Bosch chỉ có thể khuất phục được bài toán của sự khai thác khí nitơ từ 
không khí bằng cách sử dụng được các định luật về ảnh hưởng của nhiệt độ 
và áp suất lên sự hình thành khí amoniac, như được phát hiện từ J.H. vant 
Hoff trong thuyết cân bằng hóa học xuất phát từ những quan điểm thuần lý 
thuyết mà không để ý chút nào đến ứng dụng kỹ thuật. 

Một chuỗi thí dụ còn kéo dài. Nó nói lên với Ấn tượng đậm nét sự chính 
đáng sâu sắc lời nói của Humboldt, rằng khoa học thường sẽ trút ra phúc lợi 
đồi dào nhất của nó cho cuộc sống, vào lúc nó xem như xa rời cuộc sống. 

Trước những sự thật như thế, cái gì đáng được quan tâm cho sự phồn 
vinh của dân tộc hơn là đòi hỏi phải chăm sóc và đào sâu thêm nghiên cứu 
khoa học? Các điều kiện tiên quyết cho sự thành công trong lĩnh vực này, 
tài năng tự nhiên và giáo dục sơ đẳng bằng trường ốc, vẫn còn hiện điện 
tương đối đầy đủ trong dân tộc chúng ta. Chúng tạo thành ngay cái tư bản 
duy nhất đã được gìn giữ gần như nguyên vẹn qua chiến tranh và trong 
thời hậu chiến. Nếu người ta để cho nó suy yếu, hay nếu sao nhãng việc 
chăm sóc khoa học thuần túy chỉ vì sự tiết kiệm nhất thời, thì trong lĩnh vực 
còn lại cuối cùng này, nơi nước Đức có thể bước vào cạnh tranh với các quốc 
gia khác, viễn tượng của một sự thành công là dứt khoát qua đi, và mỗi hy 
vọng, rằng dân tộc chúng ta một lần sẽ lại tiến lên đỉnh cao kinh tế, sẽ bị 
tiêu tan đi. 


NGUYÊN XUÂN XANH địch 
Trong John L. Herlbron, Max Planck. 
NXB Herzel 2006 


MAX PLANCK 


TÔN GIÁO VÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN: 


Abstract. The speech of Max Planck in 1937 entitled “Religion and Natural 
Science“ is translated into vietnamese. The opinions of Max Planck on the 
meaning of Religion and Natural Scilence are discussed to reveal some 
misunderstanding about Religion and Science that is popular with vietnamese 
laymen in the present time. 


Thưa Quý Bà, Quý Ông kính mến, 

Vào các thời trước, khi một nhà khoa học tự nhiên muốn khơi đậy ít 
nhiều sự quan tâm nơi cử tọa rộng rãi, không chỉ bao gồm những nhà 
chuyên môn, về một đề tài thuộc lĩnh vực chuyên ngành thì trước hết phải 
cố gắng liên hệ phần trình bày của mình với những kinh nghiệm và trực 
quan dễ nắm bắt, rút ra từ đời sống hằng ngày, chẳng hạn từ lĩnh vực kỹ 
thuật hay khí tượng học, hoặc cả từ ngành sinh vật học, rồi từ đó làm cho 
thính giả hiểu được những phương pháp mà khoa học dựa vào trong nỗ lực 
đi từ những câu hỏi cụ thể, riêng lẻ tiến tới chỗ nhận thức được những định 
luật phổ biến. Bây giờ không như thế nữa. Qua quá trình lao động hàng 
mấy thế kỷ, phương pháp luận chính xác được khoa học tự nhiên sử dụng 
đã chứng tỏ có kết quả phi thường khiến nó ngày nay dám đụng chạm đến 
cả những vấn đề ít có tính trực quan hơn so với các ví dụ trên đây, giải 
quyết thành công cả những vấn đề của môn tâm lý học, của nhận thức luận, 
vâng, thậm chí cả của thế giới quan phổ quát, và, từ quan điểm của mình, 
tiến hành nghiên cứu chúng một cách sâu sắc. Có thể dám đoan chắc rằng 
hiện nay không còn có một vấn đề nào dù trừu tượng đến mấy của văn hóa 


Bài thuyết trình được lấy từ tuyển tập “TỰ TRUYỆN KHOA HỌC và những bài báo khác” 
(SCIENTIFIC AUTOBIOGRAPHY and Other Papers) của Max Planck. Bản dịch này được 
thực hiện từ bản tiếng Anh (Great Books of the Western World, Encyclopedia Britanica, 
1994), được Nguyễn Xuân Xanh đối chiếu với nguyên bản tiếng Đức và Bùi Văn Nam 
Sơn xem lại. @N.D) 


136 


nhân loại mà không có quan hệ một cách nào đó với một vấn đề có thể hiểu 
được bằng khoa học tự nhiên. 

Vì thế, sự liều lĩnh của tôi tỏ ra không quá táo bạo, khi, với tư cách là 
một nhà nghiên cứu tự nhiên, được lời mời đầy vinh dự của Quý vị khích lệ, 
trình bày ở đây, tại Baltikum với tỉnh thần văn hóa bền bỉ của nó, về một đề 
tài mà tầm quan trọng đang không ngừng gia tăng đối với toàn bộ nền văn 
hóa đang trên bước đường phát triển của chúng ta, và chắc hẳn sẽ có tính 
chất quyết định cho câu hỏi về số phận của nền văn hóa ấy trong tương lai. 

I. “Này, nói cho em nghe đi, anh nshĩ thế nào o tôn giáo?”. Nếu có một lời 
nói giản đơn nào trong tác phẩm Faust của Goethe đụng chạm đến bản 
thân người nghe vốn là kẻ được cưng chiều và khơi dậy trong nội tâm anh 
ta một sự căng thắng ngắm ngầm thì đó chính là câu chất vấn lương tâm 
đầy e ngại của cô gái ngây thơ đang âu lo cho niềm hạnh phúc non trẻ của 
mình gửi đến người yêu được cô thừa nhận như một quyền uy cao hơn. Bởi 
đấy cũng chính là câu hỏi từ lâu đã làm xao động và thôi thúc tâm tư của 
bao người vừa khao khát sự thanh thản trong tâm hồn, vừa khát khao hiểu 
biết. Và Faust, hơi bối rối trước câu hỏi thơ ngây này, trước hết chỉ còn cách 
chống chế nhẹ nhàng: “Anh đâu muốn tước bỏ tình cảm 0à tín ngưỡng của ai 
đâu !”. 

Tôi không thể chọn được một câu nới nào hay hơn câu nới này để làm 
lời dẫn nhập cho những gì tôi muốn nói với Quý Ông Bà hôm nay. Tôi cũng 
không hề có chút ý muốn nào làm suy suyển lòng tin của những ai trong 
Ông Bà đã tìm được bình an trong lương tâm của mình và đã có được chỗ 
tựa vững chắc vốn là điều thiết yếu hàng đầu cho việc định hướng cuộc 
sống của chúng ta. Nếu làm khác đi thì ất sẽ là một sự bắt đầu vô trách 
nhiệm, không những đối với những người cảm thấy thật an toàn trong đức 
tin tôn giáo của mình khiến họ không cho phép tri thức khoa học tự nhiên 
có chút ảnh hưởng nào lên đó, mà còn cả đối với những người từ khước việc 
hành trì tín ngưỡng đặc thù và tự hài lòng với một nền đạo đức dựa trên 
tình cảm đơn thuần. Song, chắc đây chỉ là một thiểu số. Bởi vì lịch sử của 
mọi thời đại và mọi dân tộc đã dạy cho ta một cách đầy ấn tượng rằng, 
chính từ lòng tin hồn nhiên, không gì làm lay chuyển được mà tôn giáo đã 
mang lại cho tín đồ trong đời sống hằng ngày đã tạo ra những động lực 
mạnh mẽ nhất cho các thành tựu sáng tạo quan trọng trong lĩnh vực chính 
trị, và không ít hơn, cả trong lĩnh vực nghệ thuật và khoa học. 


Niềm tin hồn nhiên ấy - ta không nên tự dối mình - ngày nay không 


137 


còn nữa, kể cả trong quảng đại quần chúng và cũng không thể làm sống lại 
được bằng những suy nghĩ và biện pháp hướng về quá khứ. Bởi lẽ fi có 
nghĩa rằng cho-là-thật, thế nhưng, tri thức về tự nhiên đang không ngừng 
tiến lên trên con đường vững chắc không gì phản bác được đã dẫn đến hệ 
quả là: một người ít nhiều được đào tạo về khoa học tự nhiên ngày nay 
tuyệt nhiên không còn có thể thừa nhận như là sự thật nhiều chuyện kể về 
những sự việc đị thường, ngược lại những định luật tự nhiên, những phép 
lạ vốn là chỗ dựa cơ bản để củng cố cho các học thuyết tôn giáo mà trước 
đây người ta sẵn sàng chấp nhận như là sự kiện có thật và không có chút 
thắc mắc, phê phán nào. Cho nên, ai thật sự xem trọng đức tin của mình và 
không thể chịu nổi khi thấy nó mâu thuẫn với tri thức khoa học, ắt sẽ đứng 
trước vẫn nạn của lương tâm, tự hỏi một cách thành khẩn rằng liệu có thể 
xem mình còn thuộc về một cộng đồng tôn giáo mà trong sự tuyên tín có 
bao hàm cả lòng tin vào phép lạ. 

Một thời gian dài có những người vẫn còn tìm được một sự trấn an nào 
đó bằng cách cố đi con đường trung dung và giới hạn niềm tin vào một số ít 
phép màu được xem là có giá trị đặc biệt quan trọng mà thôi. Nhưng, một 
thái độ như thế khó mà giữ được lâu dài. Từng bước một, niềm tin vào 
những phép lạ này phải lùi dần trước khoa học đang tiến bước liên tục và 
vững chắc, và chắc chắn sớm hay muộn cũng sẽ phải cáo chung. Ngay thế 
hệ trẻ đang lớn lên ngày hôm nay của chúng ta - những người, như đã biết, 
có thái độ phê phán công khai đối với những quan niệm được trao truyền 
từ quá khứ - cũng không còn gắn bó về nội tâm với những học thuyết tỏ ra 
đi ngược lại với tự nhiên. Và cũng chính những kẻ có năng khiếu tỉnh thần 
xuất sắc nhất trong số họ, tức những người mang sứ mệnh là sẽ giữ những 
vị trí lãnh đạo trong tương lai, và, không phải hiếm khi thấy nơi họ một 
khao khát cháy bỏng đi tìm sự thỏa mãn về tín ngưỡng, là những kẻ nhạy 
cảm nhất trước những điều bất nhất như thế, và, bao lâu họ chân thành đi 
tìm một sự cân bằng cho các quan niệm tôn giáo và khoa học tự nhiên của 
họ, họ là những người chịu dằn vặt đau khổ nhiều nhất. 

Trong tình hình ấy thật không có gì đáng ngạc nhiên khi phong trào vô 
thần - xem tôn giáo là hình ảnh lừa mị do đám giáo sĩ ham hố quyền lực nặn 
ra và chỉ buông những lời nhạo báng đối với đức tin sùng kính trước quyền 
năng cao hơn chúng ta - ra sức lợi dụng tri thức khoa học tự nhiên đang 
phát triển mạnh mẽ và, trong một liên minh giả tạo với nó, đẩy mạnh tác 
dụng làm tan rã của nó lên mọi tầng lớp nhân dân khắp nơi trên trái đất với 


138 


tốc độ ngày càng nhanh hơn. Với thắng lợi của nó, không chỉ những tài sản 
quý báu nhất của nền văn hóa chúng ta, mà nghiêm trọng hơn, ngay các 
triển vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn sẽ làm môi cho sự hủy diệt, là điều 
tôi thiết tưởng không cần bàn nhiều ở đây. 

Cho nên, câu hỏi nói trên của Gretschen đối với người được nàng chọn 
lựa để trao tình yêu và lòng tin cậy cũng có ý nghĩa sâu sắc nhất cho những 
ai thật lòng muốn biết phải chăng sự tiến bộ của các ngành khoa học tự 
nhiên có thực sự dẫn tới sự suy tàn của tôn giáo đích thực hay không. 

Bây giờ, nếu ta nhìn lại câu trả lời cặn kẽ, thận trọng và đầy tình âu yếm 
của Faust, ắt ta không nên tiếp thu nó một cách lập tức, vì hai lẽ: thứ nhất, 
phải thấy rằng câu trả lời này, về nội dung lẫn hình thức, được gọt giũa cho 
vừa với trình độ hiểu biết của một cô gái thất học, và do đó, không chỉ nhằm 
tác động lên lý trí mà cả đến tình cảm và trí tưởng tượng nữa; song, điểm 
thứ hai quyết định hơn, đó là không nên quên rằng đây là lời nói của chàng 
Faust khi đang còn bị khoái lạc nhục dục thúc đẩy và đứng trong thế liên 
minh với quỷ Mephisto. Tôi chắc rằng, chàng Faust, khi đã được giải thoát 
như ta biết về chàng ở cuối phần II của vở kịch, chắc hắn sẽ đưa ra một câu 
trả lời có phần khác trước cho câu hỏi của Gretschen. Song, tôi không đám 
vượt quá sức mình để liều lĩnh thâm nhập vào phần bí nhiệm mà nhà thơ 
muốn mãi mãi giữ kín. Đúng hơn, tôi chỉ muốn thử soi sáng câu hỏi từ thế 
đứng của một học giả lớn lên trong tỉnh thần của nghiên cứu khoa học 
chính xác: phải chăng và trong chừng mực nào một thái độ tín ngưỡng chân 
thực phù hợp với những kiến thức do khoa học tự nhiên mang lại, hay, nói 
ngắn: liệu một người được đào tạo về khoa học tự nhiên có thể đồng thời có 
tinh thần tín ngưỡng đích thực hay không? 

Nhằm mục đích ấy, trước hết thiết tưởng nên bàn riêng hẳn ra hai câu 
hỏi chuyên biệt. Câu hỏi thứ nhất là: Tôn giáo đặt những yêu cầu gì cho 
lòng tin của những tín đồ và đâu là những đặc điểm của tính tôn giáo đích 
thực? Câu hỏi thứ hai: Những định luật mà khoa học tự nhiên dạy cho ta là 
thuộc loại gì, và những chân lý nào được nó xem là bất khả xâm phạm? 

Qua việc trả lời hai câu hỏi này, ta sẽ có điều kiện quyết định xem phải 
chăng và trong chừng mực nào các yêu cầu của tôn giáo là có thể tương 
thích với các yêu cầu của khoa học tự nhiên, và, do đó, liệu tôn giáo và khoa 
học tự nhiên có thể cộng tồn bên cạnh nhau mà không mâu thuẫn với nhau 
hay không. 

II. Tôn giáo là sự gắn bó của con người với Thượng đế. Sự gắn bó ấy 


139 


dựa trên lòng sùng kính trước một quyên lực siêu nhiên mà cuộc sống con 
người phải phục tùng, và quyền lực ấy nắm trong tay mọi nỗi vui buôn, 
sướng khổ của ta. Làm cho mình hòa hợp với quyền lực ấy và luôn duy trì 
sự tỉnh thức là nỗ lực trường kỳ và là mục tiêu tối cao của con người có tín 
ngưỡng. Vì chỉ có như thế con người mới cảm thấy được che chở trước 
những mối nguy nan được dự kiến hay không được dự kiến đang đe dọa 
cuộc sống và mới được dự phần vào niềm hạnh phúc thuần khiết nhất, vào 
sự bình an nội tâm. Sự bình an ấy chỉ có thể có được bằng sự gắn bó vững 
chắc với Thượng đề và bằng lòng tin cậy đầy sùng tín một cách vô điều kiện 
vào sự toàn năng và lòng lân mẫn của Ngài. Trong chừng mực ấy, tôn giáo 
bắt rễ sâu xa trong ý thức của từng con người cá nhân riêng lẻ. 

Song, ý nghĩa của tôn giáo vượt ra khỏi từng con người cá lẻ. Không 
phải từng con người cá lẻ có riêng tôn giáo của mình mà đúng hơn, chính 
tôn giáo đòi hỏi tính giá trị hiệu lực và ý nghĩa quan trọng cho cả một cộng 
đồng rộng lớn hơn, cho một dân tộc, một chủng tộc, vâng, rút cục cho toàn 
thể nhân loại. Bởi vì Thượng đề ngự trị như nhau trong mọi xứ sở trên trái 
đất; toàn bộ thế giới - với tất cả những gì đáng quý và đáng sợ của nó - đều 
dưới quyền Ngài, và, trong vương quốc của tự nhiên lẫn tinh thần, không 
có nơi nào Ngài không có mặt. 

Vì thế, việc gìn giữ tôn giáo gắn kết những tín đồ thành một liên minh 
rộng lớn và đặt họ trước nhiệm vụ thấu hiểu đức tin của nhau và mang lại 
cho đức tin ấy một cách diễn đạt chung. Điều này chỉ làm được khi nội 
dung của tôn giáo được nắm bắt trong một hình thức ngoại tại nhất định 
nào đó, để, bằng tính hình tượng, giúp đễ dàng thông hiểu với nhau. Vì các 
dân tộc và các điều kiện sống của họ là quá khác biệt nhau nên thật đễ hiểu 
khi hình thức hình tượng này có sự đị biệt lớn ở các vùng và cũng vì thế, 
theo dòng thời gian, đã ra đời rất nhiều loại hình tôn giáo. Song, điểm 
chung của mọi loại hình này là giả định gần gũi nhất khi hình dung Thượng 
đế như là ngôi vị hay ít ra cũng có tính nhân hình [giống với con người]. 
Ngoài ra, cũng có chỗ cho những quan niệm khác nhau về các thuộc tính 
của Thượng đế. Mỗi tôn giáo đều có nền thần thoại và nghỉ lễ riêng; nghỉ lễ 
này phát triển với những chỉ tiết cực kỳ tỉnh vi nơi các tôn giáo đã phát triển 
cao. Từ đó, những biểu trưng có tính hình tượng đã góp phần kiến tạo nên 
nghi lễ, vì những biểu trưng ấy là thích hợp để trực tiếp tác động lên trí 
tưởng tượng của đông đảo quần chúng, nhằm khơi dậy sự quan tâm của họ 
đối với các vấn để tôn giáo và giúp họ hiểu hơn phần nào về bản chất của 


140 


Thượng đề. 

Như thế, qua việc tập hợp có hệ thống những truyền thống thần thoại 
và tuân thủ những tập quán lễ nghỉ trang trọng, việc tôn thờ Thượng đề đã 
xuất hiện ra bên ngoài một cách biểu trưng, và, qua nhiều thế kỷ, ý nghĩa 
của những biểu trưng tôn giáo như thế càng không ngừng gia tăng thông 
qua việc không ngừng hành trì và thường xuyên giáo dục từ thế hệ này 
sang thế hệ khác. Tính thiêng liêng của một vị Thượng đề không-thể-hiểu- 
được đã chuyền thành tính thiêng liêng của những biểu trưng có-thể-hiểu- 
được. Từ đó nảy sinh ra những động lực mạnh mẽ cho nghệ thuật, và trong 
thực tế, nghệ thuật đã được thúc đẩy mạnh mẽ nhất là vì nó đã đặt mình 
vào vị trí của người phục vụ cho tôn giáo. 

Tuy nhiên, ở đây cần phân biệt giữa nghệ thuật và tôn giáo. Tác phẩm 
nghệ thuật chủ yếu có ý nghĩa của nó ở ngay trong chính mình. Cho dù 
thường nhờ có những hoàn cảnh bên ngoài mới ra đời được và nhiều khi 
tạo cơ hội cho những sự liên tưởng chệch ra khỏi khuôn khổ nghệ thuật, 
nhưng về cơ bản, nghệ thuật tìm được sự thỏa mãn trong bản thân mình và 
không cần đến một sự lý giải đặc biệt nào để được công nhận. Ta có thể 
thấy điều ấy rõ nhất ở loại hình nghệ thuật trừu tượng nhất, đó là âm nhạc. 

Ngược lại, biểu trưng tôn giáo bao giờ cũng chỉ ra một cái gì bên ngoài 
bản thân nó; giá trị của nó không bao giờ tự tát cạn trong bản thân, cho dù 
có được thừa hưởng một uy tín đáng tôn kính mà sự tôn tại lâu đời và 
truyền thống ngoan đạo đã mang lại cho nó. Nhắn mạnh điều này là rất 
quan trọng, bởi lẽ sự đánh giá cao dành cho các biểu trưng tôn giáo, qua 
thời gian, không tránh khỏi phải chịu những sự biến động nhất định do sự 
phát triển văn hóa; và, cũng vì lợi ích của việc gìn giữ tính tôn giáo đích 
thực mà cần phải khẳng định rằng, cái đứng sau và đứng trên các biểu 
trưng ấy không hề bị ảnh hưởng bởi những biến động như thế. 

Trong nhiều ví dụ chuyên biệt, tôi xin dẫn ra đây một ví dụ duy nhất: 
một thiên thần có cánh từ xưa vẫn được xem như là một biểu trưng đẹp đẽ 
nhất của một kẻ tôi tớ và sứ giả của Thượng đế. Tuy nhiên, một số người 
được đào tạo về giải phẫu học với óc tưởng tượng đã được rèn luyện theo 
khoa học không cho phép mình, dù với thiện chí cao nhất, xem một sự bắt- 
khả về mặt sinh lý học như thế là đẹp. Nhưng, tình huống này không hề tác 
hại chút nào đến niềm tin tôn giáo của họ. Duy có điều, họ cần tránh làm 
suy giảm hay phá hỏng không khí thiêng liêng nơi những người vẫn còn 
tìm thấy niềm an ủi và phấn chấn tâm hồn trong hình tượng của thiên thần 


141 


có cánh. 

Nhưng, một nguy cơ khác nghiêm trọng hơn nhiều đến từ việc quá coi 
trọng ý nghĩa của biểu trưng tôn giáo từ phía phong trào vô thần. Một trong 
các phương tiện được ưa thích nhất của phong trào này nhằm chôn vùi bắt 
kỳ tỉnh thần tín ngưỡng đích thực nào, đó là hướng mũi dùi tấn công vào 
những nghi thức và tập quán tôn giáo lâu đời, làm cho những thiết chế bị 
xem là lỗi thời Ấy trở nên buồn cười hay đáng khinh bỉ. 

Tấn công vào biểu trưng, họ tin rằng đã đánh trúng vào bản thân tôn 
giáo, và công việc ấy càng đễ dàng hơn khi những quan niệm và tập quán 
ấy càng tỏ ra đặc thù và lạ thường. Đã có không ít người có tín ngưỡng đã 
trở thành nạn nhân của chiến thuật ấy. 

Trước nguy cơ này, không có sự phòng vệ nào tốt hơn là tự hiểu rõ rằng 
một biểu trưng tôn giáo cho dù đáng tôn kính đến mấy cũng không bao giờ 
thể hiện một giá trị tuyệt đối mà luôn luôn chỉ là một sự biểu thị ít nhiều 
không hoàn hảo về một cái gì cao hơn mà giác quan không thể nào tiếp cận 
trực tiếp được. 

Và cũng chính trong hoàn cảnh ấy, ta đễ hiểu tại sao trong lịch sử tôn 
giáo không ngừng xuất hiện ý tưởng muốn hạn chế ngay từ đầu hoặc thậm 
chí hoàn toàn đẹp bỏ việc sử dụng những biểu trưng tôn giáo và thiên 
nhiều hơn vào việc đối xử với tôn giáo như là một công việc của lý tính trừu 
tượng. Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng thấy ngay rằng ý tưởng ấy là hoàn 
toàn sai lầm. Không có biểu trưng, ắt không thể có được sự hiểu biết nhau, 
không thể có được sự tương thông giữa người với người. Điều này không 
chỉ đúng với quan hệ tôn giáo mà cả với mọi quan hệ của con người ngay cả 
trong đời sống phàm tục thường ngày. Ngay ngôn ngữ cũng không gì khác 
hơn là một biểu trưng cho cái gì cao hơn, tức cho tư tưởng. Tất nhiên, một 
từ riêng lẻ tự nó cũng đòi hỏi một sự quan tâm riêng, nhưng nhìn kỹ thì một 
từ chỉ là một dãy các chữ cái; ý nghĩa của nó chủ yếu nằm trong khái niệm 
mà nó điễn đạt. Và đối với khái niệm này, việc diễn đạt nó bằng từ này hay 
từ kia, bằng thổ ngữ này hay thổ ngữ nọ chỉ là chuyện phụ. Khi từ được 
phiên dịch sang một ngôn ngữ khác, khái niệm vẫn giữ nguyên. 

Hãy lây một ví dụ khác. Biểu trưng cho uy tín và danh dự của một binh 
đoàn vẻ vang chính là lá cờ của nó. Lá cờ càng cũ, giá trị nó càng cao. Và, 
trong chiến trận, những người đứng dưới lá cờ ấy tự xem mình có nghĩa vụ 
cao cả nhất là bằng mọi giá không bỏ rơi nó, trong trường hợp lâm nguy 
phải bảo vệ nó bằng thân thể, vâng, nếu cần thì hy sinh cả mạng sống của 


142 


mình. Vậy mà lá cờ đơn giản chỉ là một biểu trưng, một mảnh vải nhiều 
màu sắc. Kẻ thù có thể cướp nó, làm ô uế hay xé bỏ nó. Nhưng bằng cách 
Ấy, kẻ thù tuyệt nhiên không hề hủy diệt được cái cao cả hơn được tượng 
trưng bởi lá cờ. Binh đoàn vẫn bảo toàn danh dự của mình. Người ta sẽ làm 
ra một lá cờ mới và có thể phục thù bằng một trận nên thân cho sự lăng 
nhục ấy. 

Giống như trong quân đội hay nói chung, trong mỗi cộng đồng người 
mang sứ mệnh lớn thì trong tôn giáo cũng thế, biểu trưng và một nghỉ lễ 
nhà thờ phù hợp với biểu trưng ấy là hoàn toàn không thể thiếu; chúng 
mang ý nghĩa của cái cao cả nhất và đáng tôn kính nhất, cái mà trí tưởng 
tượng hướng lên trời cao đã sáng tạo ra, chỉ có điều không bao giờ được 
phép quên rằng, cái biểu trưng thiêng liêng nhất cũng có nguồn gốc con 
người. Nếu người ta khắc ghi trong tim chân lý này cho mọi thời đại, thì đã 
có thể tránh được cho nhân loại muôn vàn đau thương và ta thán. Bởi vì, 
những cuộc chiến tranh tôn giáo tàn khốc, những cuộc truy bức dị giáo ác 
độc với tất cả những hệ quả đau buồn của chúng, suy cho cùng chỉ nằm ở 
chỗ các đối kháng nhất định đâm ầm vào nhau, những thứ vốn đều có một 
lý do chính đáng nhất định và chúng chỉ hình thành từ một ý tưởng chung 
vô hình như niềm tin vào một Thượng để toàn năng bị nhầm lẫn với các 
phương tiện diễn tả nhìn-thấu-được nhưng không giống nhau, như tín điều 
của nhà thờ. Không có gì đáng buồn hơn khi thấy hai đối thủ kình địch 
nhau một cách cay đắng, mỗi người với niềm tin sắt đá và trong nhiệt tình 
ngưỡng mộ chân thật đối với chính nghĩa của sự nghiệp, lại thấy có nghĩa 
vụ phải dồn hết sức lực tỉnh túy nhất của mình vào trận đấu cho đến khi tự 
hy sinh. Không biết bao nhiêu điều hữu ích đáng lẽ có thể được sáng tạo 
nên, nếu giá như trong lĩnh vực hoạt động tín ngưỡng, những sức mạnh 
quý báu đó có thể hợp nhất lại, thay vì tìm cơ hội để hủy diệt lẫn nhau. 

Người có tín ngưỡng sâu sắc, thực hành niềm tin vào Thượng để của 
mình bằng sự tôn kính các biểu trưng thiêng liêng thân thiết của mình là 
người không bám chặt vào các biểu trưng mà có sự cảm thông rằng cũng có 
thể có những con người sùng đạo khác với những biểu trưng cũng thiêng 
liêng và thân thiết đối với họ, không khác gì một khái niệm vẫn là khái niệm 
Ấy dù nó được diễn đạt bằng từ này hay từ kia, trong ngôn ngữ này hay 
ngôn ngữ nọ. Tuy nhiên, với việc thừa nhận sự việc này, các đặc điểm của 
đức tin tôn giáo đích thực cũng chưa được lột tả hết. Bởi vì bây giờ mới nổi 
lên một câu hỏi khác, thật sự cơ bản. Đó là: có phải quyền lực tối cao kia, 


143 


quyền lực đứng đằng sau các biểu trưng tín ngưỡng và mang lại ý nghĩa cơ 
bản cho chúng, chỉ trú ngụ trong tâm trí con người và cùng với con người sẽ 
bị xóa số hay quyền lực ấy còn biểu hiện một cái gì nhiều hơn thế? Nói khác 
đi, phải chăng Thượng đề chỉ sống trong tâm hồn của người tín đồ hay Ngài 
ngự trị thế giới, độc lập với việc người ta có tin hoặc không tin vào Ngài? Đó 
chính là điểm mà con người chia rẽ nhau một cách cơ bản và đứt khoát. 
Điểm này không và không bao giờ được làm sáng tỏ bằng con đường khoa 
học, nghĩa là bằng những kết luận logic dựa trên dữ kiện. Đúng hơn, việc 
trả lời câu hỏi này thuần túy và duy nhất là việc của niềm tin, của niềm tin 
tôn giáo. Người sùng đạo giải đáp câu hỏi này theo hướng rằng Thượng đề 
tồn tại trước khi có con người trên trái đất nói chung, rằng Ngài, từ vĩnh 
hằng, nắm trong bàn tay toàn năng của Ngài toàn thế giới gồm những 
người có lòng tin lẫn những người không có lòng tin, và rằng Ngài sẽ vẫn trị 
vì trên tầm cao, không thể tiếp cận được bằng sức hiểu biết của con người, 
ngay cả khi trái đất - cùng với tất cả những gì trên đó - đã tiêu tan thành tro 
bụi. Tất cả những ai nhìn nhận niềm tin này và được nó chiếm ngự trong sự 
kính sợ và phó thác dâng hiến, sẽ cảm nhận được sự che chở của Đắng toàn 
năng trước mọi mối nguy hiểm của cuộc đời, và cũng chỉ những người này 
mới được phép liệt mình vào hàng ngũ những kẻ có tín ngưỡng đích thực. 

Đó là nội dung căn bản của các tín điều mà tôn giáo đòi hỏi các tín đồ 
phải công nhận. Bây giờ ta hãy xem liệu các đòi hỏi ấy có chung sống được 
với các đòi hỏi của khoa học, đặc biệt là của khoa học tự nhiên hay không và 
chung sống như thế nào. 

II. Trong khi chúng ta bước qua khảo sát xem khoa học dạy cho ta 
những định luật nào, và các chân lý nào là có giá trị bất khả xâm phạm đối 
với nó, thì nhiệm vụ chúng ta sẽ được đơn giản đi, và mục đích của chúng 
ta sẽ hoàn toàn được đáp ứng, nếu chúng ta bám sát loại khoa học chính xác 
nhất trong mọi môn khoa học tự nhiên, đó là vật lý học. Bởi vì từ nó, một 
cách chắc chắn, chúng ta có thể chờ đợi sớm nhất một sự mâu thuẫn đi 
ngược lại các yêu cầu của tôn giáo. Do đó, chúng ta cần phải hỏi, các khám 
phá của khoa học vật lý của thời gian mãi tận gần đây là thuộc loại nào, và 
những khám phá ấy có thể đặt ra những giới hạn nào cho niềm tin tôn giáo 
hay không. 

Có lẽ tôi chăng cần báo trước rằng, xét về mặt lịch sử một cách đại thể 
thì những thành tựu của nghiên cứu vật lý và những quan điểm suy ra từ 
đó không phải bị chỉ phối bởi một sự thay đổi vô mục tiêu, mà đã liên tục tự 


144 


hoàn thiện và tinh tế hơn, khi chậm, lúc nhanh, cho đến ngày hôm nay, để 
chúng ta có thể nhìn nhận rằng các nhận thức thu lượm được đến nay của 
nghiên cứu vật lý là vững chắc với độ an toàn lớn. 

Vậy bây giờ ta hỏi: nội dung cơ bản của những nhận thức ấy là gì? 
Trước hết cần phải nói rằng, tất cả mọi nhận thức vật lý đều dựa trên những 
sự đo đạc, và mọi sự đo đạc đều được diễn ra trong không gian và thời gian 
mà ở đó các độ lớn thay đổi ở mức độ mênh mông không thể tưởng tượng 
được. Từ những khoảng cách của các miền vũ trụ mà từ đó một thông điệp 
lọt đến chúng ta, người ta sẽ có được một khái niệm gần đúng nếu chúng ta 
nghĩ, ánh sáng, trong khi vượt qua khoảng cách chẳng hạn từ mặt trăng đến 
trái đất trong khoảng một giây, thì sẽ cần đến nhiều triệu năm để đến 
chúng ta từ những vùng đó. Mặt khác, vật lý cũng bị buộc phải tính đến 
những độ lớn không gian và thời gian mà sự nhỏ bé tí tẹo của chúng có thể 
được minh họa chẳng hạn bằng tỷ số giữa độ lớn của đầu một cây kim và 
độ lớn của toàn trái đất. 

Những loại đo lường khác nhau nhất giờ đây đã thống nhất cho ra kết 
luận rằng toàn bộ các hiện tượng vật lý, không có ngoại lệ, đều có thể được 
quy về những tiến trình điện hay cơ học gây ra bởi sự chuyển động của 
những hạt cơ bản nhất định, như là điện tử, positron, proton và neutron, 
mà khối lượng cũng như điện tích của mỗi một hạt cơ bản đó đều được diễn 
tả bằng một con số nhất định và cực kỳ nhỏ, con số đó được đo đạc càng 
chính xác, nếu những phương pháp đo đạc càng tỉnh vi. Những con số nhỏ 
ấy, những cái được gọi là các hằng số phổ quát, có thể nói là những viên đá 
xây dựng không thay đổi mà từ đó tòa nhà học thuyết của ngành vật lý lý 
thuyết được dựng lên.! 

Bây giờ chúng ta phải hỏi tiếp: ý nghĩa thực sự của các hằng số kia là gì? 
Phải chăng nói cho cùng chúng là những sản phẩm tưởng tượng của tỉnh 
thần nghiên cứu của con người, hay chúng có một ý nghĩa thực tồn (reale), 
độc lập với trí tuệ của con người? 

Quan điểm thứ nhất được khẳng định bởi những người theo thực 
chứng luận), ít nhất trong màu sắc cực đoan của nó. Theo họ, vật lý học 


! Bức tranh về tòa nhà vật lý lý thuyết hiện nay đã được đào sâu hơn thời kỳ M. Planck 
viết tác phẩm này, song những điều đó không ảnh hưởng tới các luận cứ của ông ở đây. 
(ND) 

2 Những người theo thực chứng luận cho rằng các khái niệm vật lý chỉ có tính công cụ 
chứ không có ý nghĩa thực thể, họ xem nguyên tử cũng như các hạt cơ bản chỉ là các 


145 


không có nền tảng nào khác hơn là các đo đạc làm nền tảng cho nó, và một 
định lý vật lý chỉ có ý nghĩa trong chừng mực được chứng minh bằng đo 
đạc. Nhưng vì mỗi sự đo đạc cần đến một người quan sát, cho nên, xét một 
cách thực chứng, nội dung đích thực của một định lý vật lý sẽ không thể 
tách rời khỏi người quan sát, và sẽ mắt đi ý nghĩa của nó khi người ta tìm 
cách hình dung người quan sát kia không còn nữa, và muốn đi tìm đằng sau 
anh ta và sự đo đạc kia một cái gì khác, thực tồn và độc lập. 

Từ quan điểm thuần túy logic, ta không thấy có cái gì chống lại quan 
điểm này. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ hơn, người ta phải gọi nó - trong hình 
thức này - là không thỏa đáng và không có ích. Bởi vì, nó bỏ qua một tình 
huống có tầm quan trọng quyết định để có được sự hiểu biết sâu sắc và sự 
tiến bộ của nhận thức khoa học. Dù cho thực chứng luận có tự cho mình là 
hoạt động không cần có tiền-giả định nào cả, thì vẫn bị buộc vào một tiền 
đề cơ bản nếu nó không muốn bị biến chất thành một thuyết duy ngã 
(solipsism) không hợp lý: đó là tiền-giả định rằng bất kỳ một sự đo đạc vật 
lý nào đều có thể tái hiện lại được, nghĩa là kết quả của nó không lệ thuộc 
vào tính cá nhân của người đo đạc, cũng không lệ thuộc vào vị trí và thời 
điểm của đo đạc, cũng như vào những tình huống phụ khác. Những điều 
này nói lên rằng, cái quyết định đối với kết quả đo đạc là nằm ngoài người 
quan sát, và đo đó tất yếu dẫn đến những câu hỏi về một tính nhân quả có 
thực tồn tại đằng sau người quan sát. 

Chắc chắn người ta phải thừa nhận rằng, cách nhìn thực chứng có một 
giá trị đặc thù; vì nó giúp giải thích ý nghĩa của các định lý vật lý về mặt 
khái niệm, tách rời cái được chứng minh bằng thực nghiệm khỏi cái không 
được chứng minh bằng thực nghiệm, loại trừ các thành kiến mang tính cảm 
xúc, vốn được nuôi dưỡng bằng những quan niệm theo thói quen đã lâu, và 
bằng cách đó đã dọn đường cho việc nghiên cứu khoa học đang thôi thúc 
tiến lên phía trước. Nhưng để tác động ở vai trò lãnh đạo trên con đường 
này, thực chứng luận còn thiếu một động lực. Đúng, nó có khả năng loại bỏ 
những sự kìm hãm, nhưng nó không thể xây dựng một cách hữu hiệu. Bởi 
vì, hoạt động của nó cơ bản là phê phán, cái nhìn của nó hướng về phía sau. 
Nhưng để tiến lên phía trước cần có những sự nối kết ý tưởng và những 
cách đặt vấn đề không những mới mẻ và sáng tạo, không thể suy diễn ra chỉ 





“khái niệm ảo thuận tiện”. Xin xem thêm bài viết “ Khảo luận về khoa học” của Nguyễn 


Văn Trọng trong tập: Einstein dấu ấn trăm năm, Nhiều tác giả, NXB Trẻ và Tia Sáng 2005, 
trang 189-249. (ND) 


146 


từ các kết quả của đo lường, mà còn phải đi xa hơn chúng, nhưng thực 
chứng luận lại có thái độ từ chối những thứ đó về nguyên tắc. 

Cho nên, những người thực chứng luận đủ mọi màu sắc đã quyết liệt 
chống lại sự hình thành các giả thuyết nguyên tử, và qua đó, chống lại sự 
thừa nhận các hằng số phổ quát đã nói ở trên. Điều đó dễ hiểu; bởi vì sự tồn 
tại của các hằng số này chính là sự minh chứng rõ rệt sự hiện hữu của một 
thực tại trong tự nhiên độc lập với mọi sự đo đạc của con người. 

Dĩ nhiên, một nhà thực chứng luận triệt để đến nay cũng vẫn còn có 
thể gọi các hằng số phổ quát là một sự tưởng tượng, và cho rằng sở dĩ sự 
tưởng tượng ấy là vô cùng hữu ích vì nó cho phép mang lại một sự mô tả 
chính xác và đầy đủ những kết quả đo đạc thuộc rất nhiều loại khác nhau. 
Nhưng hầu như không có một nhà vật lý học chân chính nào lại xem một sự 
khẳng định như thế là nghiêm túc cả. Các hằng số phổ quát không phải 
được tìm ra từ những lý do lợi ích, trái lại, chúng đã áp đặt với một sự cưỡng 
bách không thể chống lại được bằng những kết quả trùng khớp của toàn bộ 
các loại đo đạc trong ngành, và điều quan trọng, đó là chúng ta biết trước 
một cách chính xác rằng tất cả những sự đo đạc trong tương lai sẽ đều dẫn 
đến các hằng số như thế. 

Tổng kết lại chúng ta có thể nói rằng, khoa học vật lý đòi hỏi chúng ta 
thừa nhận sự hiện hữu của một thế giới hiện thực độc lập với chúng ta, tuy 
nhiên đó là một thế giới mà chúng ta không bao giờ nhận thức được trực 
tiếp, mà bao giờ cũng chỉ có thể tri giác thông qua lăng kính của những cảm 
giác của giác quan chúng ta, và thông qua các sự đo đạc do những cảm giác 
Ấy môi giới. 

Nếu chúng ta tiếp tục theo đuổi nguyên lý này, thì cách nhìn thế giới 
của chúng ta cũng sẽ thay đổi. Chủ thể của sự quan sát, tức cái Tôi đang 
quan sát, sẽ rút ra khỏi vị thế trung tâm của tư duy và bị đẩy xuống một vị 
trí rất khiêm tốn. Thật vậy, chúng ta, con người, cảm thấy nhỏ bé đáng 
thương làm sao, yếu đuối làm sao, khi chúng ta nghĩ rằng trái đất trên đó 
chúng ta sống, chỉ là một hạt bụi tí hon, chẳng có nghĩa gì trong vũ trụ thật 
bao la, thì đồng thời quả là điều lạ thường, khi chúng ta, các sinh vật nhỏ 
xíu trên một hành tính cũng nhỏ xíu nhưng lại có khả năng, với những tư 
tưởng của mình, nhận thức được tuy không phải bản chất, nhưng sự hiện 
hữu và kích thước của các viên đá xây dựng cơ bản của toàn bộ vũ trụ to 
lớn. 

Nhưng sự kỳ điệu còn tiếp tục. Đó là một kết quả không thể nghi ngờ 


147 


được của nghiên cứu vật lý, rằng các viên đá xây dựng cơ bản này của tòa 
nhà thế giới không phải nằm cạnh nhau trong những nhóm riêng lẻ không 
có một mối liên hệ nào, mà trái lại, toàn bộ chúng được gắn kết với nhau 
theo một kế hoạch độc nhất, hay nói cách khác, rằng trong mọi diễn trình 
của tự nhiên có một tính quy luật phổ quát ngự trị, và có thể nhận thức 
được ở một mức độ nào đó. 

Ở đây, tôi muốn nhắc đến trước hết chỉ một thí dụ duy nhất: Nguyên lý 
bảo toàn năng lượng. Có nhiều dạng năng lượng trong tự nhiên: năng 
lượng của chuyển động, của lực hấp dẫn, của nhiệt, của điện, của từ. Tất cả 
năng lượng cộng lại làm thành kho năng lượng dự trữ của thế giới. Kho 
năng lượng dự trữ này bây giờ có một độ lớn không thay đổi, nó không thể 
được tăng lên hay bị làm giảm đi bằng một quá trình nào đó trong tự nhiên, 
tất cả những thay đổi diễn ra trong thực tế chỉ là những sự chuyển hóa lẫn 
nhau của năng lượng. Thí dụ, năng lượng của chuyển động bị mất đi bằng 
ma sát, thì bù lại có một lượng tương đương của năng lượng ở dạng nhiệt 
được sinh ra. 

Định luật bảo toàn năng lượng mở rộng sự thống trị của nó lên toàn bộ 
mọi lĩnh vực của vật lý học, cả trong lý thuyết cổ điển lẫn trong cơ học 
lượng tử. Mặc dù có rất nhiều những toan tính hoài nghỉ tính hiệu lực chính 
xác của định luật này đối với những hiện tượng diễn ra trong một nguyên 
tử đơn lẻ và chỉ thừa nhận một tính chất thống kê! cho các hiện tượng đó. 
Nhưng một sự kiểm tra chính xác trong mỗi trường hợp được kiểm nghiệm 
theo hướng đó đều chứng minh rằng, một thí nghiệm như thế là thất bại, và 
người ta không có lý do để từ chối cho nguyên lý đó đẳng cấp của một định 
luật tự nhiên hoàn toàn chính xác. 

Nhưng rồi chúng ta lại thường nghe từ phía có xu hướng thực chứng 
đáp lại có tính chất phê phán rằng, tính hiệu lực chính xác của một định lý 
như thế là hoàn toàn không có gì lạ lùng cả. Điều bí ẩn có thể được giải 
thích hoàn toàn đơn giản bằng sự thật rằng, cuối cùng chính con người là kẻ 
đã đề ra cho tự nhiên những định luật của chính mình. Và để khẳng định 
điều này người ta thậm chí cũng đã viện dẫn cả đến quyền uy của 
Immanuel Kant. 

Những định luật tự nhiên không phải do con người tưởng tượng ra, trái 
lại, sự công nhận chúng là do sự cưỡng chế từ bên ngoài lên con người, điều 





! Những người này cho rằng năng lượng chỉ bảo toàn cho giá trị trung bình theo thống 
kê. ND) 


148 


đó chúng ta đã bàn một cách đủ cặn kẽ. Ngay từ đầu chúng ta chắc hẳn đã 
có thể nghĩ về các định luật tự nhiên, cũng như về những giá trị của các 
hằng số phổ quát một cách hoàn toàn khác so với chúng trong thực tế. Thế 
nhưng, đối với việc viện dẫn Kant; ở đây quả có một sự hiểu lầm thô bạo. 
Bởi vì Kant không dạy rằng con người đề ra các định luật cho tự nhiên một 
cách tuyệt đối, mà dạy rằng con người trong khi phát biểu các định luật tự 
nhiên cũng đã thêm cái gì riêng của mình vào đó. Nếu không thì làm sao 
hiểu được rằng Kant, bằng chính lời phát biểu của mình, đã bảo rằng không 
có ấn tượng bên ngoài nào đã gây nên nơi ông lòng kính sợ sâu sắc hơn cho 
bằng khi nhìn lên bầu trời đầy sao? Thường thì chẳng có ai lại dành sự kính 
sợ sâu xa nhất cho một quy định do chính bản thân mình đề ra cả. Đối với 
người thực chứng luận thì một sự kính sợ như thế là xa lạ. Đối với anh ta, 
các vì sao chăng phải là cái gì ngoài những phức hợp cảm giác quang học, 
tất cả những điều khác theo ý kiến anh ta là gia vị hữu ích, nhưng thực tế là 
tùy tiện và có thể bỏ đi được. 

Nhưng bây giờ chúng ta hãy gác thực chứng luận qua một bên, và tiếp 
tục dòng suy tư của chúng ta. Nguyên lý bảo toàn năng lượng không phải là 
định luật tự nhiên duy nhất, mà chỉ là một trong nhiều định luật. Trong khi 
quả thực đó là định luật có giá trị trong mỗi trường hợp riêng lẻ, nhưng nó 
vẫn chưa đủ để tiên đoán tất cả các chỉ tiết của một diễn trình tự nhiên, bởi 
còn vô số các khả năng để ngỏ. 

Trong khi đó có một định luật khác, bao trùm rộng hơn nhiều, có đặc 
tính đưa ra câu trả lời rõ ràng cho mọi câu hỏi có ý nghĩa liên quan đến diễn 
biến của một diễn trình tự nhiên; và định luật này, trong chừng mực chúng 
ta có thể thấy, cũng giống như định luật năng lượng, có tính hiệu lực chính 
xác, cho cả vật lý thời gần đây nhất. Nhưng điều mà bây giờ chúng ta phải 
xem là sự kỳ điệu vô cùng lớn, đấy chính là sự kiện rằng sự diễn đạt thích 
đáng nhất cho định luật này ắt sẽ gợi nên trong tâm trí hồn nhiên của bất kỳ 
ai ấn tượng rằng tự nhiên như thể được cai trị bởi một ý chí có lý tính và có 
ý thức về mục đích!. 

Một thí dụ đặc biệt có thể giải thích điều này. Như chúng ta đã biết, khi 
một tia sáng chiếu nghiêng vào bề mặt của một vật thể trong suốt, như bề 
mặt của nước, nó sẽ bị lệch đi khỏi hướng của nó khi xuyên qua bề mặt. 
Nguyên nhân của sự lệch hướng này là ánh sáng truyền đi trong nước 





! Cần lưu ý rằng không phải tất cả các nhà khoa học đều chia sẻ ấn tượng này của M. 
Planck. (ND) 


149 


chậm hơn trong không khí. Một sự chệch hướng như thế, hay sự khúc xạ, 
cũng xảy ra ở trong bầu khí quyền, bởi vì trong những tầng không khí thấp 
hơn, có mật độ dày đặc hơn, ánh sáng truyền đi chậm hơn là so với ở những 
tầng cao hơn. Nếu bây giờ một tia sáng được phát ra từ một ngôi sao phát 
sáng để đi đến mắt của một người quan sát, đường đi của nó có một độ 
cong ít nhiều phức tạp do mức độ khúc xạ khác nhau trong những lớp khí 
quyền khác nhau (trừ phi ngôi sao ở đúng vào thiên đỉnh!) Độ cong này 
hoàn toàn được xác định bởi định luật đơn giản sau đây: trong toàn bộ 
những quỹ đạo đi từ ngôi sao đến mắt, thì ánh sáng luôn luôn sử dụng cái 
quỹ đạo mà, để đi được, ánh sáng cần một thời gian ngắn nhất, với sự chú ý 
đến các vận tốc truyền khác nhau trong những tầng không khí khác nhau. 
Các photon, những hạt tạo thành tia sáng, ứng xử như những sinh vật có lý 
tính. Trong tất cả các đường cong có thể có được bày ra cho chúng, chúng 
luôn luôn chọn ra đường nào dẫn đến mục tiêu một cách nhanh nhất. 

Định lý này có khả năng được khái quát hóa ở mức độ tuyệt vời. Sau tất 
cả những gì mà chúng ta biết về các định luật của các hiện tượng ở trong 
một hình thể (Gebilde) vật lý bất kỳ, chúng ta có thể mô tả đặc trưng sự diễn 
biến của mỗi một hiện tượng với tất cả chỉ tiết bằng định lý rằng trong tất cả 
những điễn biến có thể hình dung được để đưa hình thể kia đi từ một trạng 
thái nhất định này sang một trạng thái nhất định khác trong một thời gian 
nhất định, thì điễn biến thực là cái mà với nó, tích phân theo thời gian của 
một đại lượng nhất định, gọi là hàm số Lagrange, đạt trị số nhỏ nhất. Nếu 
biết được biểu thức của hàm số Lagrange, thì người ta có thể xác định được 
điễn biến của hiện tượng thực sự xảy ra một cách trọn vẹn. 

Chắc chắn không phải là điều lạ lùng, rằng sự khám phá ra định luật 
này, cái được gọi là “nguyên lý của tác dụng tối thiểu”, mà sau đó tên 


2/7 


“lượng tử tác dụng cơ bản” được lấy từ đó, đã gây ra sự phấn chấn cao độ 
cho người phát minh Leibniz của nó, cũng như nhanh chóng sau đó cho 
người kế tục của ông là Maupertius, bởi vì những nhà nghiên cứu này tin 
rằng mình đã tìm thấy trong đó một dấu hiệu xác thực cho sự ngự trị của 
một lý tính cao hơn thống trị một cách toàn năng trên giới tự nhiên. 

Thực tế, qua nguyên lý tác dụng tối thiểu, một ý tưởng hoàn toàn mới 
được đưa vào khái niệm của tính nhân quả: Nguyên nhân tác động (causa 
efficiens), là cái tác động từ hiện tại đến tương lai, và làm cho các trạng thái 





1 Khi Ấy ánh sáng của ngôi sao sẽ truyền tới theo hướng vuông góc với bề mặt khí quyển 
và hiện tượng khúc xạ sẽ không xảy ra. (ND) 


150 


đi sau bị điều kiện bởi những trạng thái đi trước, rồi phối hợp với nguyên 
nhân cứu cánh (causa finalis), là nguyên nhân ngược lại lấy tương lai, tức một 
mục đích được định hướng nhất định làm tiền đề, và từ đó suy ra diễn biến 
của những hiện tượng hướng đến mục tiêu đó. 

Bao lâu chúng ta giới hạn mình vào lĩnh vực vật lý, thì hai cách xem xét 
này chỉ là những dạng thức toán học khác nhau của một và cùng một sự 
việc, và thật vô ích khi hỏi cái nào trong hai dạng ấy đến gần với chân lý 
hơn. Người ta sử dụng cái này hay cái kia, điều đó chỉ tùy thuộc vào những 
suy xét về mặt thực tiễn. Một lợi thế chính của nguyên lý tác dụng tối thiểu 
là nó không đòi hỏi hệ quy chiếu nhất định để diễn đạt nó. Cho nên, 
nguyên lý này cũng thích hợp rất tốt cho việc thực hiện các phép biến đổi 
tọa độ. 

Nhưng đối với chúng ta, mối quan tâm lại là các vấn để mang tính tổng 
quát hơn. Ở đây, chúng ta chỉ muốn khẳng định rằng nghiên cứu vật lý lý 
thuyết trong sự phát triển lịch sử của nó đã dẫn đến sự diễn đạt tính nhân 
quả vật lý một cách đáng chú ý. Tính nhân quả ấy chứa đựng tính chất mục 
đích luận rõ rệt, nhưng qua đó không phải là mang vào cái gì mới mẻ về nội 
dung hay thậm chí cái đối lập vào trong loại hình của tính quy luật tự 
nhiên. Đúng hơn, đó chỉ là một cách nhìn khác xét về hình thức, nhưng 
thực chất lại là một cách nhìn hoàn toàn bình đẳng. Tương tự như trong vật 
lý học, điều ấy cũng có thể đúng đối với ngành sinh vật học, nơi mà sự khác 
biệt của hai cách nhìn khác nhau sẽ mang những hình thức khác nhau sâu 
xa hơn. 

Trong mọi trường hợp chúng ta có thể nói tóm tắt lại rằng theo tất cả 
những gì khoa học tự nhiên dạy cho ta, trong toàn bộ lĩnh vực của tự nhiên, 
trong đó chúng ta, con người trên hành tính bé xíu của mình, đóng một vai 
trò vô cùng nhỏ bé, có một tính quy luật nhất định ngự trị, độc lập với sự 
hiện hữu của một nhân loại tư duy, nhưng nó lại cho phép, trong chừng 
mực nó có thể hiểu được bằng các giác quan của chúng ta, một sự diễn đạt 
tương ứng với một hành động có chủ đích (zweckmäflig). Do đó, tính quy 
luật biểu thị một trật tự thế giới hợp lý mà tự nhiên và nhân loại đều phải 
phục tùng, nhưng bản chất đích thực của nó đối với chúng ta là không nhận 
thức được, và vẫn mãi như thế, bởi vì chúng ta chỉ nhận được tri thức 
(Kunde) từ đó qua những cảm giác đặc thù của chúng ta, những thứ mà 
không bao giờ loại bỏ được. Nhưng rồi, những thành quả thực sự phong 
phú của nghiên cứu khoa học tự nhiên đã cho phép chúng ta đi đến kết 


151 


luận một cách chính đáng rằng chúng ta, bằng sự tiếp tục lao động không 
ngừng nghỉ, ít ra vẫn không ngừng tiến gần hơn mục tiêu không bao giờ 
đạt được, và những thành tựu đó củng cố trong chúng ta niềm hy vọng về 
những hiểu biết luôn được đào sâu hơn về sự ngự trị của lý tính toàn năng 
đang chỉ phối giới tự nhiên. 

IV. Sau khi chúng ta đã làm quen với những đòi hỏi mà một bên là tôn 
giáo và bên kia là khoa học tự nhiên đã đặt ra cho thái độ của chúng ta đối 
với những vấn đề cao xa nhất về cách nhìn có tính chất thế giới quan, bây 
giờ chúng ta hãy kiểm tra xem hai loại đòi hỏi này có thể dung hợp với 
nhau hay không, và trong chừng mực nào. Trước hết, hiển nhiên là việc 
kiểm tra này chỉ có thể liên quan tới những lĩnh vực mà ở đó tôn giáo và 
khoa học tự nhiên xung đột nhau. Bởi vì, có những lĩnh vực rộng lớn mà 
chúng không hề có dính líu gì với nhau. Chẳng hạn, tất cả những vấn đề 
của đạo đức học là xa lạ đối với khoa học tự nhiên, cũng như mặt khác, độ 
lớn của các hằng số phổ quát là không có ý nghĩa gì đối với tôn giáo. 

Ngược lại, tôn giáo và khoa học tự nhiên gặp nhau trong câu hỏi về sự 
tồn tại, và về bản chất của một quyền năng cao nhất ngự trị bên trên thế 
giới, và ở đây các câu trả lời mà cả hai đưa ra là có thể so sánh được với 
nhau ở mức độ nào đó. Như chúng ta đã thấy, chúng không hề mâu thuẫn 
nhau, mà chúng nói lên một cách thống nhất theo hướng rằng: thứ nhất, có 
một trật tự thế giới hợp lý tồn tại độc lập với con người, và thứ hai, bản chất 
của trật tự thế giới này là không bao giờ nhận thức được một cách trực tiếp, 
mà chỉ có thể lĩnh hội được gián tiếp, hay linh cảm được mà thôi. Trong vấn 
để này, tôn giáo sử dụng những biểu trưng đặc thù của riêng mình, trong 
khi khoa học tự nhiên chính xác sử dụng các đo đạc dựa trên các cảm giác 
của giác quan. Do đó, không có gì ngăn cản chúng ta, và chính bản năng 
ham muốn nhận thức của chúng ta khao khát một thế giới quan thống nhất 
đòi hỏi chúng ta phải đồng nhất hóa hai quyền lực tác động khắp nơi và 
cũng đầy bí ẩn: trật tự thế giới của khoa học tự nhiên và Thượng đề của tôn 
giáo. Theo đó, Thần tính (Gottheit) mà con người tôn giáo tìm cách tiệm cận 
bằng các biểu trưng của mình, là có cùng bản chất với sức mạnh có tính quy 
luật tự nhiên, mà các cảm giác của giác quan đã đem lại nhận thức cho 
người làm nghiên cứu ở một mức độ nào đó. 

Mặc dù có sự trùng hợp này, chúng ta vẫn phải để ý đến một sự khác 
biệt cơ bản. Đối với người có tín ngưỡng, Thượng đề được mang lại tức thời 
và tiên khởi (primär). Từ Ngài, từ ý muốn toàn năng của Ngài tuôn ra tất cả 


152 


sự sống và tất cả sự kiện (Geschehen) trong thế giới của tinh thần cũng như 
của vật thể. Tuy không thể nhận thức được bằng lý trí, nhưng Ngài cũng có 
thể được hiểu trực tiếp ở trong trực quan thông qua các biểu trưng tôn giáo, 
và Ngài đặt sứ điệp thiêng liêng của Ngài vào linh hồn của những ai dành 
trọn đức tin đối với Ngài. Ngược lại, đối với người nghiên cứu tự nhiên, cái 
duy nhất được mang lại một cách tiên khởi là nội dung của tri giác bằng giác 
quan và của những sự đo đạc được rút ra từ đó. Từ điểm xuất phát ấy, nhà 
khoa học, trên con đường của nghiên cứu quy nạp, tiến gần Thượng để và 
trật tự của Ngài, trong chừng mực có thể, như cứu cánh cao cả nhất mãi mãi 
không bao giờ đạt tới được. Như vậy khi cả hai, tôn giáo và khoa học tự 
nhiên, đều cần đến niềm tin nơi Thượng đề cho hoạt động của họ, thì 
Thượng đề đối với một bên là sự khởi đầu, đối với bên kia là sự kết thúc của 
tất cả tư duy. Đối với một bên thì Ngài là nền tảng, đối với bên kia Ngài là 
vương miện của việc kiến tạo bất kỳ nghiên cứu nào mang tính chất thế giới 
quan. 

Sự khác biệt này tương ứng với vai trò khác nhau của tôn giáo và khoa 
học tự nhiên trong đời sống con người. Con người cần khoa học tự nhiên để 
nhận thức, nhưng lại cần tôn giáo để hành động. Để nhận thức, các tri giác 
bằng giác quan chúng ta tạo thành điểm xuất phát duy nhất vững chắc; ở 
đây, tiền-giả định về một trật tự thế giới có tính quy luật chỉ phục vụ như 
điều kiện tiên quyết cho việc nêu lên các cách đặt vấn đề hữu ích. Nhưng để 
hành động, con đường này không thể đi được, bởi vì, với những quyết định 
từ ý chí, chúng ta không thể chờ đợi cho đến khi nhận thức được đầy đủ 
hay khi chúng ta đã trở nên toàn tri. Vì chúng ta đang sống giữa cuộc đời và 
trước những đòi hỏi và sự bức bách đa dạng của nó, chúng ta thường phải 
lấy quyết định tức khắc, hay thể hiện tín niệm của mình mà một sự suy nghĩ 
đông dài sẽ không giúp ích chúng ta trong việc thiết lập chương trình hành 
động, trái lại, chỉ có sự hướng dẫn dứt khoát và rõ ràng nhận được từ mối 
quan hệ trực tiếp với Thượng đế. Chỉ có nó mới có thể bảo đảm cho ta một 
sự vững vàng nội tâm và sự thanh thản tâm hồn lâu dài, điều phải được 
đánh giá như là tài sản quý giá nhất của cuộc đời; và khi chúng ta quy cho 
Thượng để ngoài tính toàn năng, toàn trí còn có các thuộc tính như lòng 
lành và tình yêu thương, thì sự trú ẩn nơi Ngài sẽ mang lại cho chúng ta, 
những con người đi tìm sự an ủi, một lượng cao hơn của cảm giác hạnh 
phúc. Từ quan điểm của khoa học tự nhiên, người ta không hề có gì để 
chống lại một quan niệm như thế cả, bởi vì những vấn đề của đạo đức, như 


153 


chúng ta đã nhấn mạnh, không hề thuộc về các lĩnh vực thẩm quyền của 
nó. 

Do đó, dù chúng ta có nhìn xa đến đâu hay nhìn về đâu đi nữa, thì giữa 
tôn giáo và khoa học, chúng ta không hề tìm thấy một sự mâu thuẫn nào, 
mà ngược lại chính trong những điểm quyết định, chúng ta lại tìm thấy sự 
đồng thuận trọn vẹn. Tôn giáo và khoa học - chúng không loại trừ nhau 
như một số người hiện nay tin tưởng hay e ngại, trái lại, chúng bổ sung và 
làm điều kiện cho nhau. Chắc chắn, sự chứng minh trực tiếp nhất cho tính 
hòa thuận nhau của tôn giáo và khoa học tự nhiên có thể được cung cấp bởi 
sự thật lịch sử là, chính các nhà nghiên cứu tự nhiên vĩ đại nhất của mọi thời 
đại, những con người như Kepler, Newton, Leibniz được thấm nhuần tính 
tín ngưỡng sâu sắc nhất. Ở buổi ban đầu của kỷ nguyên văn hóa chúng ta, 
những người chăm sóc khoa học tự nhiên và những người gìn giữ tôn giáo, 
đều là những người kết hợp nhiều chức vụ một lúc trong một cá nhân. 
Ngành khoa học tự nhiên ứng dụng lâu đời nhất, ngành y khoa, nằm trong 
tay của các giáo sĩ, và công việc nghiên cứu khoa học trong thời Trung cổ 
được tiến hành chính yếu trong các căn phòng của tu sĩ. Sau này, với quá 
trình tỉnh vi hóa và phân ngành của văn hóa, thì con đường của hai bên 
ngày càng xa nhau hơn, tương ứng với sự khác nhau của các nhiệm vụ mà 
tôn giáo và khoa học phục vụ. 

Nếu tri thức và năng lực khó có thể được thay thế bằng tín niệm thế 
giới quan, thì cũng thế, một thái độ đúng đắn đối với những vấn đề đạo 
đức cũng khó có thể được rút ra từ nhận thức thuần lý trí. Nhưng hai con 
đường không phân kỳ, mà chúng đi song song nhau, và chúng gặp nhau 
trong mục tiêu chung xa vô tận. 

Để có thể nhìn thấy được điều này một cách thích đáng, không có con 
đường nào khác hơn là sự nỗ lực tiếp tục để, một mặt, hiểu ngày càng sâu 
hơn bản chất và những nhiệm vụ của nhận thức khoa học tự nhiên và mặt 
khác của đức tin tôn giáo. Rồi chúng ta sẽ thấy ngày càng rõ hơn rằng dù 
các phương pháp có đị biệt nhau - bởi khoa học làm việc chủ yếu với lý trí, 
tôn giáo chủ yếu với tín niệm - ý nghĩa của công việc và hướng đi của sự 
tiến bộ vẫn hoàn toàn trùng hợp nhau. 

Đấy là một cuộc chiến đấu luôn luôn được tiếp tục, không bao giờ mệt 


mỏi để chống lại chủ nghĩa hoài nghi và chủ nghĩa giáo điều, chống lại sự 
vô thần và mê tín, mà tôn giáo và khoa học tự nhiên cùng nhau tiến hành, 


154 


và khẩu hiệu dẫn đường trong cuộc chiến đầu này từ bao đời và cho tất cả 
tương lai, đó là: Hướng về Thượng đế! 


TP Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2008 
NGUYÊN VĂN TRỌNG øch 


Lời bình của người dịch 

Mợi người đều biết Max Planck là một nhà khoa học lớn, tên tuổi của 
ông được gắn với hằng số đặc trưng cho vật lý lượng tử (hằng số Planck). 
Song, ông cũng như nhiều tên tuổi lớn cùng thời với ông: A. Einstein, N. 
Bohr, Heisenberg... không chỉ giới hạn mình trong những sáng tạo chuyên 
môn vật lý lý thuyết mà còn để lại những trước tác mang nặng suy tư về sự 
phát triển tinh thần của xã hội loài người. Bài viết của Max Planck được giới 
thiệu ở đây là thuộc loại như thế. Vào thời của ông, khoa học tự nhiên đang 
ở đỉnh cao của vinh quang và ảnh hưởng mạnh mẽ không chỉ đến sự phát 
triển kinh tế mà còn tới mọi mặt của đời sống văn hóa. Trong khi đó, vào 
thời kỳ này, Kitô giáo ở nước Đức nói riêng và ở thế giới phương Tây nói 
chung đang trong xu thế đi xuống. Max Planck đề cập đến quan hệ giữa tôn 
giáo và khoa học tự nhiên với tư cách là nhà khoa học “muốn cố thử soi sáng 
đôi chút từ sóc nhìn của một người được đào tạo trong tỉnh thần của công tiệc 


2.77 


nghiên cứu khoa học chính xác” về mối quan hệ này. Bài điễn thuyết được đọc 
vào năm 1937 và sự công kích của ông đối với những người vô thần có thể 
được hiểu ngầm là nhắm vào chủ nghĩa phát xít. Sự bênh vực đầy thuyết 
phục của ông đối với tôn giáo vào một thời buổi như thế là một thái độ 
dũng cảm đầy trách nhiệm của một trí thức. Ta học được ở ông sự suy tư 
sâu sắc để dám lật lại những quan niệm đã trở thành định kiến xã hội. 

Tuy nhiên, có một số nhận định của M. Planck cần được làm sáng tỏ 
thêm dưới ánh sáng của những hiểu biết đạt được sau này. 

Quan niệm của M. Planck về tôn giáo được mở rộng ra từ Kitô giáo. Ta 
có thể đối chiếu với quan điểm của A. Einstein về tôn giáo! để thấy những 
tương đồng và dị biệt. Thật thú vị khi được làm quen với ý kiến của các nhà 
khoa học lớn về tôn giáo, song có lẽ cần thận trọng khi áp dụng những quan 
niệm ấy để xem xét tôn giáo phương Đông. A. N. Whitehead (1861-1947), 





!A, Einstein, Thế giới như tôi thấu, Bản dịch của Định Bá Anh, Nguyễn Vũ Hảo, Trần Tiễn 
Cao Đăng, NXB Tri thức, 2005, tr.30-37. 


155 


một nhà toán học kiêm triết gia, cũng nhận xét rằng Thượng để có tính duy 
lý của Kitô giáo khác với Thượng đế hoàn toàn tùy tiện của châu Á. Tôi 
không đám lạm bàn gì thêm về chuyện này vì không đủ hiểu biết. Những ai 
quan tâm có thể tìm đọc cuốn sách lý thú của các tác giả Matthieu Ricard và 
Trịnh Xuân Thuận: Cái øô hạn trong lòng bàn ta, từ Bis bang đến giác nsô, qua 
bản dịch của KẾ ((((((T(0( và 0o Vi, NXB Trẻ 2007. Cuốn sách trình 
bày như một cuộc đối thoại của nhà sinh vật học phương Tây (Matthieu 
Ricard) đã quy y Phật giáo với nhà vật lý người Việt (Trịnh Xuân Thuận) am 
hiểu Phật giáo. 

Trong bài viết, Max Planck bày tỏ một quan niệm cho rằng, khoa học 
vật lý “tạo ấn tượng cho mọi tâm trí khách quan thấu rằng tự nhiên được hướng 
dẫn bởi một ý chí có mục đích”. Ông có vẻ như chia sẻ quan điểm của Leibniz 
và Maupertuis cho rằng, việc tìm ra nguyên lý tác động tối thiểu chính là “đã 
tìm ra được bằng chứng xác thực [chứng minh có] một lú trí cao hơn, hiện diện khắp 
mọi nơi, hướng dẫn toàn thể tự nhiên.” Cần phải nhận xét rằng, điều khẳng 
định ấy của M. Planck không thể xem là “được chứng minh”, mà chỉ có thể 
xem là một sự diễn giải được ông lựa chọn dựa trên niềm tin của mình. Các 
nhà khoa học khác có những cách diễn giải hoàn toàn khác. Chẳng hạn như 
nhà vật lý được giải Nobel Richard P. Feynman (1918-1988) cho rằng “sự fích 
tụ to lớn của sự hiểu biết uề hành oi của thế giới uật lú chỉ thuyết phục người ta 
rằng hành ơi ấu có kiếu cách như 0ô 1ý nghĩa.”® Trong tác phẩm Nguồn sốc của 
các giống loài, C. Darwin cho rằng nguyên tắc chọn lọc tự nhiên không hề 
hàm ý phục vụ cho một mục đích nào được đặt ra, dù bởi Thượng đề hay 
bởi Tự nhiên. Các giống loài tiến hóa từ đơn giản lên phức tạp, nhưng 
không hướng tới mục đích nào hết. Mặc dù vậy, C. Darwin khẳng 
định:“Neay trong những lúc dao động trăn trở nhiều nhất tôi oẫn chưa bao giờ là 
người 0ô thần theo nghĩa là người phủ định sự hiện hữu của Thượng đế. Tôi cho 
rằng nói chung (khi ngàu càng sià nua hơn, nhưng không phải luôn luôn oậu) thì 
[danh hiệu | người theo thuyết bất khả tri luận (AgnosHc) có lẽ mô tả trạng thái tâm 
trí của tôi chính xác hơn.” Đa số các nhà khoa học cho rằng Khoa học và Tôn 
giáo đề cập đến những đối tượng khác nhau, không đối lập nhau và không 
trùng lắp nhau, cho nên cũng kết luận như M. Planck rằng: “tôn giáo oà khoa 
học tự nhiên có thể sát cánh bên nhau uà không 0a chạm uới nhau.” 

Khoa học ngày nay không còn ở trên đỉnh cao vinh quang như thời của 
M. Planck nữa. Thời đó khoa học đã được tôn vinh quá mức và người ta đã 





* Richard P. Feynman, The mmeanins oƒ Ït All, Perseus Books, Massachusetts (1998). 


156 
trông đợi ở nó quá nhiều. Cần phải nhận xét một cách công bằng rằng 
không phải các nhà khoa học đã có thái độ như thế vì họ là những người 
“thường phải quan hệ uới hoài nshi oà bắt định”!. Thái độ này là của dư luận xã 
hội thời đó. Chủ nghĩa hậu hiện đại (Posmodernism) đánh giá lại hoạt động 
khoa học cũng như giá trị của nó?. Sự đánh giá lại này nhiều khi có khuynh 
hướng hạ thấp giá trị của các tri thức khoa học chỉ vì tri thức khoa học cũng 
không phải là “chân lý” mà chỉ là một trong nhiều “tạo dựng xã hội” (social 
constructs) - tức là những quy ước được tạo dựng trên sự đồng thuận của 
một nhóm người nhất định trong xã hội. Khuynh hướng này mở đường cho 
nhóm tín đồ Kitô giáo tập hợp dưới ngọn cờ Chủ nghĩa Sáng thế mới (New 
Creationism) tấn công khoa học. Nhóm người này phản đối thuyết tiến hóa 
và đưa ra một lựa chọn thay thế được họ gọi là “Khoa học-Sáng thế” 
(Creation-Science). Họ đòi đưa Sách sáng thế (Genesis) (với điễn giải khẳng 
định Chúa tạo ra thế giới trong 6 ngày theo nghĩa đen) vào giảng dạy trong 
nhà trường, ít nhất cũng ở vị thế bình đẳng với thuyết tiến hóa. Vào năm 
1982 họ đã đạt được việc thông qua một đạo luật cho phép “đối xử cân bằng 
giữa khoa học-sáng thế và khoa học-tiến hóa” ở một vài bang của Hợp 
chúng quốc. Sự kiện này dẫn đến vụ kiện tụng kháng nghị lên Tòa án tối 
cao liên bang năm 1987 với sự tham gia ý kiến của 72 nhà khoa học được 
giải thưởng Nobel và phiên tòa kết thúc với kết luận vô hiệu hóa đạo luật 
này?. Sự kiện này có tác dụng cảnh tỉnh, khiến cho các nhà khoa học có địp 
nhìn lại hoạt động của mình, minh định rõ ý nghĩa của khoa học đối với xã 
hội. 

Như vậy, khoa học và tôn giáo trong nền văn minh phương Tây luôn ở 
tâm điểm chú ý của dư luận xã hội với những bước thăng trầm trong suốt 
chiều đài lịch sử hàng trăm năm. Trong khi đó nhận thức của xã hội ta hiện 
nay đối với cả khoa học lẫn tôn giáo đều có nhiều điều phải bàn. Có nhiều 
ngộ nhận về khoa học và tôn giáo khá phổ biến trong dân chúng, nhưng 
không được bàn luận làm sáng tỏ. 

Trước hết ta hãy thử xem mọi người hiểu khoa học thế nào. Hầu như 
mọi người đều có thể bàn luận về khoa học và lẽ dĩ nhiên tất cả đều cho 


"Ibid. 

? Xin xem thêm Jean - Francois Lyotard (1979), Hoàn cảnh hậu hiện đại, Ngân Xuyên dịch, 
Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính và giới thiệu, NXB Tri thức 2007. 

3M. Shermer, Wh People Belieue Weird Things: Pseudoscience, Superstition and Other 
Confusions of Our Time, New York: W.H. Freeman and Company 1997. 


157 


rằng mình biết rõ khoa học là gì. Thế nhưng ít người nhận thức được rằng, 
định nghĩa khoa học không phải là chuyện dễ dàng. Những người ngoài 
giới khoa học thường cho rằng ít nhất các nhà khoa học cũng phải là người 
có thể định nghĩa khoa học một cách chính xác. Vậy mà chính các nhà khoa 
học thì lại có thể đưa ra những định nghĩa khác biệt nhau đáng kể, tùy 
thuộc vào lĩnh vực nghiên cứu cũng như chiều sâu văn hóa của mỗi người. 
M. Shermer, người xuất bản tạp chí Skeptíc (Người hoài nghi), một nhà hoạt 
động quảng bá khoa học nổi tiếng ở Mỹ, định nghĩa khoa học là: “Một tập 
hợp các phương pháp trù tính nhằm mô tả uà diễn siải các hiện tượng được quan sát 
hau su diễn [xả ra]trons quá khứ ha hiện tại, uà có mục đích xâu dựng một khối 
tri thức có thể kiểm tra, để nsỏ cho uiệc bác bỏ hay xác nhận.”(A set oƒ methods 
desiened to describe and 1nferpret obserued or 1nƒerred phenomena, pas† 0r present, 
and ammed at bulldling a testnble bodW oƒ knouledee open to rejecHon 0r 
confirmation.) Định nghĩa này được nhiều nhà khoa học chấp nhận là hợp lý. 
Thế nhưng, định nghĩa này lại để ngỏ một khái niệm mấu chốt: “tập hợp các 
phương pháp” khoa học. M. Shermer cũng thừa nhận rằng, định nghĩa 
“phương pháp khoa học” thế nào là chuyện rất khó. Người ta viết khá nhiều về 
phương pháp khoa học, nhưng không có mấy đồng thuận giữa các tác giả. 
Điều này không có nghĩa là các nhà khoa học không biết mình làm cái gì, 
mà chỉ có nghĩa rằng: làm một công việc và giải thích việc làm của mình là 
hai chuyện khác nhau. Tuy nhiên, các nhà khoa học đều đồng ý với nhau 
rằng những yếu tố như sau đây có quan hệ mật thiết với tư duy khoa học: 

- Quy nạp: Hình thành giả thuyết bằng cách phác họa những kết luận 
tổng quát từ những dữ liệu hiện hữu. 

- Diễn dịch: Diễn dịch ra những tiên đoán nhất định từ các giả thuyết 
tiên đề. 

- Quan sát: Thu thập dữ liệu từ việc quan sát các hiện tượng trong tự 
nhiên hay từ các thí nghiệm. 

- Kiếm chứng: So sánh đữ liệu thực tiễn với các tiên đoán được diễn dịch 
từ tiên đề để xác nhận hay bác bỏ các giả thuyết. 

Tôi muốn nhấn mạnh đặc tính diễn dịch của khoa học. Lý thuyết khoa 
học nhất thiết phải cho phép diễn dịch tiên đoán ra những kết quả có thể 
kiểm chứng. Trong vật lý học, kiểm chứng có nghĩa là đo lường các kết quả 
thu được từ quan sát hay thí nghiệm. Lý thuyết vật lý hiện hành sở dĩ được 
các nhà vật lý thừa nhận như hệ hình (paradigm) là vì vô số các kết quả diễn 
dịch ra từ lý thuyết đều được xác nhận qua kiểm chứng thực nghiệm. Các 


158 


nhà vật lý không bao giờ thay đối lý thuyết hiện hành nếu không xuất hiện 
những đị thường, tức là những kết quả bắt tương hợp giữa lý thuyết và thực 
nghiệm. Lý thuyết mới, nếu được chấp nhận, không những phải giải thích 
được những dị thường mới xuất hiện mà còn phải giải thích được sự phù 
hợp của lý thuyết cũ với các quan sát và thực nghiệm đã biết. Nếu hiểu 
được điều này chắc nhiều người sẽ thấy được sự vô nghĩa của việc sáng tác 
ra những lý thuyết đòi vượt lên trên Einstein mà không cần tới những điều 
kiện trên. Điều đáng buồn không phải là cho tác giả của những sáng tác ấy: 
ở các nước khác cũng luôn có những người thích làm công việc như thế, họ 
thậm chí còn lập hội giao lưu với nhau. Đáng buồn là đám công chúng cả 
tin cứ nuôi hy vọng hão huyền về một thiên tài tiêu biểu cho trí tuệ Việt 
Nam đột nhiên xuất hiện từ đâu đó theo kiểu đi tắt đón đầu. 

Mặc dù vậy, các nhà khoa học không bao giờ coi lý thuyết khoa học là 
chân lý bất biến, được khám phá ra một lần cho mãi mãi. Một lý thuyết 
được công nhận là khoa học không đồng nghĩa với việc không thể hồ nghi 
về tính chân lý của nó. Lý thuyết khoa học được duy trì trong một quá trình 
không ngừng tương tác giữa việc quan sát, phác thảo kết luận, đưa ra tiên 
đoán, rồi kiểm tra lại bằng chứng xem có phù hợp hay không. Dù cho việc 
kiểm chứng cho thấy kết quả phù hợp thì vẫn không thể khẳng định tính 
chân lý của lý thuyết, bởi vì không ai biết được liệu lần kiểm chứng sắp tới 
có cho kết quả phù hợp hay không. Đó chính là tính khả-di-kiểm-sai 
(falsifiability) nổi tiếng của K. Popper. Hơn thế nữa, các nhà khoa học thực 
hiện các công việc này đều là những người trần thế, sống trong những điều 
kiện văn hóa nhất định, nên việc nghiên cứu khoa học của họ không thể 
hoàn toàn độc lập với những điều kiện ấy. Tuy nhiên, tri thức khoa học vẫn 
được coi trọng và tin tưởng vì tính chất “có thể kiểm tra” và tính chất “để ngỏ 
cho 0iệc bác bỏ hay xác nhận”. Một lý thuyết không thể kiểm tra và không để 
ngỏ cho việc bác bỏ hay xác nhận, nhưng lại bắt mọi người phải tuyệt đối 
tin tưởng thì không phải là lý thuyết khoa học mà giống như một lý thuyết 
tôn giáo. 

Ở nước ta, hầu như mọi người chỉ thấy giá trị của khoa học ở những 
ứng dụng công nghệ thiết thực cho đời sống vật chất, cho nên người ta chỉ 
quan tâm đến tác dụng kinh tế của khoa học. Từ đó mới có cái nhìn các nhà 
khoa học như một thứ nhân lực kinh tế được phân loại một cách hình thức 
là lao động trí óc. Sự thực lịch sử cho thấy, khoa học xuất hiện trước tiên ở 
phương Tây như một loại hình hoạt động văn hóa nhằm thỏa mãn nhu cầu 


159 


hiểu biết của con người. Chính vì cùng chung mục đích ấy mới hình thành 
cộng đồng những người thực hành nghiên cứu khoa học, chia sẻ với nhau 
những giá trị văn hóa và những quy tắc nghề nghiệp nhất định. Các thành 
công của khoa học làm xuất hiện nền kinh tế công nghiệp chỉ là hệ quả của 
hoạt động nghiên cứu khoa học, nhưng không phải là cứu cánh của khoa 
học. Một thí dụ: toàn bộ công nghệ vi điện tử hiện nay dựa trên những 
thành tựu của lý thuyết lượng tử trong vật lý, song các nhà vật lý sáng lập 
nên lý thuyết này không hề đặt ra mục đích “ứng dụng công nghệ” ấy trong 
nghiên cứu khoa học của họ, thậm chí họ còn không ngờ tới những ứng 
dụng công nghệ như thế. Cái nhìn đơn thuần “kinh tế” về hoạt động khoa 
học khiến người ta coi rẻ giá trị văn hóa của hoạt động khoa học, dẫn tới sự 
giảng dạy méo mó các tri thức khoa học trong nền giáo dục. Người ta không 
quan tâm truyền đạt tỉnh thần ham mê truy tầm chân lý kết hợp với tính 
trung thực như đòi hỏi tuyệt đối của đạo đức nghề nghiệp mà các nhà khoa 
học thể hiện trong quá trình khám phá quy luật tự nhiên, mà lại quy giản 
khoa học thành những giáo điều “hữu ích” cần thiết phải nhồi nhét cho 
người học để họ trở thành một loại nhân lực có hiệu quả cho nên kinh tế. 

Nhiều người coi khoa học và tôn giáo là những thứ chống đối nhau và 
loại trừ nhau. Họ tưởng rằng các nhà khoa học, đặc biệt là khoa học tự 
nhiên, nhất thiết phải là những người vô thần. Bài viết của M. Planck cho ta 
thấy sự thật không phải như vậy. Ngày nay, các nhà khoa học là tập hợp 
những người rất khác biệt nhau về thái độ đối với tôn giáo, bao gồm từ 
những người sùng đạo cho đến những người vô thần. Điều này chứng tỏ 
rằng, niềm tin khác nhau về tôn giáo của các nhà khoa học không ảnh 
hưởng nhiều tới hoạt động nghề nghiệp khoa học của họ, nên không thể coi 
khoa học và tôn giáo là những thứ loại trừ nhau. Cần phải nhận xét rằng các 
tín đồ cùng thuộc một tôn giáo cũng có thể rất khác nhau về quan niệm 
sùng đạo tùy thuộc vào trình độ văn hóa của mỗi người. 

Do hoàn cảnh đặc thù của lịch sử cận đại nước ta, nhiều người không 
có cái nhìn thiện cảm đối với những người công khai bày tỏ tín ngưỡng tôn 
giáo. Những người tự cho mình là vô thần thường không mấy quan tâm 
đến việc thấu hiểu tôn giáo mà tự bằng lòng với những định kiến ít nhiều 
khinh bạc đối với các tín ngưỡng. Hơn hai chục năm đối mới đã làm thay 
đổi xã hội nước ta rất nhiều. Sự tăng trưởng GDP đi kèm với sự gia tăng 
khoảng cách giàu nghèo cùng với sự đa dạng của những bi kịch đời thường 
- những bi kịch không phải chỉ thuộc về riêng những người nghèo khó. 


160 


Những người bị thương tổn tinh thần thường tìm đến tôn giáo để có được 
sự bình an cho tâm hồn. Những người trí thức tự nhận trách nhiệm đối với 
cuộc sống tinh thần của dân tộc cần phải hiểu biết tôn giáo ở mức độ trí tuệ 
cao hơn những định kiến tầm thường. 


PHẦN II 
KHOA HỌC CƠ BẢN VÀ 
THỰC NGHIỆM 


1ló1 


162 


163 





JEROME I. FRIEDMAN” 


CON ĐƯỜNG TIẾN TỚI GIẢI NOBEL 


Lời giới thiệu: Nhân dịp giáo sư Jerome Friedman và giáo sư Trần Thanh 
Vân đến Hà Nội dự Olympic Vật lý quốc tế năm 2008, giáo sư Trần Thanh Vân 
đã mời giáo sư Jerome Eriedman đi thăm Huế và Đồng Hới. Trong buổi giao 
lưu của hai giáo sư với sinh viên Đại học Huế, giáo sư Jerome Friedman đã kể 
cho các bạn sinh viên nghe về con đường dẫn ông tới thành công tuyệt vời 
trong khoa học. Đó cũng là thông điệp mà ông gửi đến tất cả các bạn trẻ yêu 
khoa học Việt Nam. Chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc bài nói chuyện đó. 


GS. Nguyễn Văn Hiệu 


Tôi sinh ra ở thành phố Chicago, Hoa Kỳ. Cha mẹ tôi là những người di 
cư tới từ nước Nga. Cha tôi tới Mỹ năm 1913 và mẹ tôi tới đó năm 1914 trên 
một trong những chuyến chở khách cuối cùng của Lusitania, con tàu đã bị 
đắm trong Đại chiến Thế giới lần thứ nhất. Cha mẹ tôi ít được đến trường, 
ngoại trừ một khóa tiếng Anh sau khi tới Mỹ. Nhưng họ đều tự học và có 
được một kiến văn khá rộng. 

Tôi lớn lên trong một thời kỳ đầy khó khăn. Khi nhìn lại môi trường mà 
tôi đã lớn lên, tôi nghĩ rằng bắt kỳ ai biết tôi đều không thể hình dung nổi 
một ngày nào đó tôi sẽ được trao giải thưởng Nobel. Tôi lớn lên trong một 





7 MIT, Giải Nobel Vật lý năm 1990. 


164 


khu phố nghèo ở phía tây Chicago. Các trường công thì không đủ còn ngoài 
đường phố thì đầy tệ nạn. Đó là thời kỳ Đại suy thoái và cha mẹ tôi gặp 
những khó khăn nghiêm trọng về tài chính. Tôi học tiểu học và trung học 
tại Chicago. Hồi nhỏ tôi rất thích vẽ. Khi vào học trung học phổ thông, tôi có 
theo một chương trình đặc biệt về nghệ thuật, nhờ đó tôi được vẽ vài ba giờ 
mỗi ngày và khát vọng của tôi là trở thành họa sĩ. 

Trong khi đó tôi cũng có ít nhiều quan tâm đến khoa học. Và tôi chỉ 
quan tâm mạnh mẽ đến vật lý khi tôi học năm thứ tư ở trường trung học 
phổ thông. Đó là kết quả sau khi tôi đọc cuốn sách mỏng có nhan đề Thuyết 
tương đối của Albert Einstein. 

Bạn có thể thắc mắc là điều gì trong cuốn sách đó đã hấp dẫn tôi như 
vậy. Tất nhiên, cha mẹ tôi rất hâm mộ Einstein như bắt kỳ ai trên khắp thế 
giới. Tôi cũng đã đọc chút ít về thuyết tương đối và những điều đọc được đã 
cuốn hút tôi. Tôi nghĩ rằng cuốn sách đó đã mang lại cho tôi một số hiểu 
biết về những bí ẩn như tại sao chiếc thước lại co lại và đồng hồ lại chạy 
chậm lại khi chúng chuyển động nhanh - những điều mà tôi đã đọc được 
trong các bài báo khoa học đại chúng. Tôi đã đọc cuốn sách này một cách kỹ 
lưỡng và cố hết sức để hiểu những vấn đề đó, nhưng cuối cùng tôi vẫn chưa 
thực sự hiểu hết được những khái niệm cơ bản của thuyết tương đối hẹp. 
Điều đó chỉ làm cho tôi tò mò hơn và quyết tâm hơn để hiểu cho bằng được 
những ý tưởng khó hiểu đó. Tôi cảm thấy rõ ràng là để thực sự hiểu được 
thuyết tương đối, tôi phải học vật lý. 

Quyển sách đó đã mở ra cho tôi những viễn cảnh mới và làm sâu sắc 
thêm sự tò mò của tôi đối với thế giới vật lý. Khi tôi học xong phổ thông, tôi 
đã nhận được học bổng của trường Bảo tàng thuộc Viện Nghệ thuật 
Chicago. Thầy giáo dạy vẽ của tôi đã ra sức động viên tôi nhận học bổng đó. 
Tuy nhiên, tôi quyết định theo học chính thức tại trường Đại học Chicago, 
vì đây là một trường đại học nổi tiếng và có Enrico Fermi, một trong số 
những nhà vật lý vĩ đại nhất của thế kỷ 20, dạy ở đó. 

Hai năm đầu ở trường đại học này tôi theo học chương trình nghệ thuật 
tự do với tỉnh thần đổi mới và kích thích trí tuệ cao. Tôi đã rất hạnh phúc 
được đắm mình trong các nghệ thuật tự do bởi vì nó mở ra cho tôi cả một 
thế giới, trong nhiều lĩnh vực và điều này đã mang lại cho tôi sự thỏa mãn 
lớn lao trong suốt cuộc đời. Mãi tới năm 1950 tôi mới vào Khoa Vật lý. 

Khoa vật lý của Đại học Chicago là một nơi rất sôi động. Tôi đã nhận 
được một sự giáo dục tuyệt vời, nhưng cảm thấy rất khó khăn. Kiến thức cơ 


165 


bản về toán học và vật lý mà tôi nhận được ở trường phổ thông không đủ, 
nên vào lúc đó tôi đã phải vật lộn ghê gớm. Đôi khi tôi băn khoăn tự hỏi 
không biết sự lựa chọn của mình có đúng không. Nhưng tôi đã không nản 
chí, bởi vì tôi thực sự yêu thích những cái mà tôi đang học. Tôi đã lao vào 
học hết mình và đã vượt qua được tất cả các kỳ thi. 

Khi chuẩn bị bước vào làm luận án tiến sĩ, tôi quyết định sẽ xin Fermi 
làm thầy hướng dẫn. Thực ra, tôi không mấy lạc quan về chuyện được 
Fermi chấp nhận làm học trò, nhưng tôi nghĩ mình có mất gì đâu, cứ đề 
nghị xem sao. Tôi nghĩ mình có thể chịu đựng được sự từ chối của một 
người vĩ đại như thế. Vậy là tôi tới xin ông; và thật vô cùng ngạc nhiên, ông 
đã đồng ý ngay lập tức. Tôi vui sướng không sao tả hết. Điều đó đã dạy cho 
tôi một bài học quan trọng. Đó là hãy sẵn sàng chấp nhận thất bại. Hãy 
vươn tới những đỉnh cao ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn không có cơ hội. 
Bạn cần phải thành công! Được Fermi hướng dẫn là một trải nghiệm đầy 
phấn khích, nó đã làm hình thành lối tư duy của tôi về vật lý. 

Sau khi nhận được bằng PhD, tôi tiếp tục làm việc trong phòng thí 
nghiệm của Fermi, bấy giờ được Val Telegdi, một thành viên xuất sắc của 
khoa, đứng đầu, sau khi Fermi đột ngột qua đời năm 1954. Vào khoảng thời 
gian đó, người ta đã nhận được một số quan sát bí hiểm về phân rã của một 
hạt mới được phát hiện, những quan sát đã gây ra rất nhiều tranh luận và 
tư biện trong cộng đồng vật lý hạt. Trong một bài báo rất táo bạo, hai nhà 
vật lý trẻ là T.D. Lee và C.N. Yang đã đưa ra giả thuyết rằng cái tưởng như 
là nghịch lý đó chẳng qua là do sự không bảo toàn chấn lẻ trong tương tác 
yếu và đề nghị một số kiểm chứng bằng thực nghiệm giả thuyết đó. Cái gọi 
là lực yếu đó là một trong bốn lực cơ bản của tự nhiên và là nguyên nhân 
tạo ra năng lượng khởi phát trong Mặt trời và gây ra hiện tượng phóng xạ. 
Chấn lẻ là một khái niệm cơ học lượng tử. Sự bảo toàn của nó tương đương 
với ý tưởng cho rằng một hệ vật lý cần phải xử sự theo cùng một cách như 
ta soi yương. 

Trong khi đa số các nhà khoa học trong cộng đồng vật lý coi sự bảo toàn 
chăn lẻ là một nguyên lý thiêng liêng, thì Giáo sư Telegdi đề nghị tôi cùng 
với ông tiến hành một phép đo để kiểm chứng giả thuyết táo bạo của Lee và 
Yang, những người đã từng là sinh viên của Đại học Chicago. Đa số những 
người khác trong phòng thí nghiệm của chúng tôi đều nghĩ rằng làm 
chuyện đó chỉ tốn thời gian vô ích. Tôi nhớ mình đã tổ chức một xemina 
trong Viện về phép đo mà chúng tôi sắp tiến hành. Sau xemina đó, một 


1ó6 


thành viên xuất sắc và nhiều tuổi hơn trong khoa đã tới gặp tôi và nói rằng 
tôi đã có một bài trình bày rất hay, nhưng tôi nên nhận thức được rằng 
chúng tôi sẽ chẳng tìm thấy cái gì hết. 

Hóa ra, chúng tôi lại là một trong ba nhóm đầu tiên chứng minh được 
sự không bảo toàn chẵẫn lẻ trong tương tác yếu, và nhờ những kết quả thực 
nghiệm này mà một lý thuyết mới về tương tác yêu đã được phát triển. Và 
cũng nhờ công trình tiên phong của mình mà Lee và Yang đã được trao giải 
Nobel năm 1957. Bài học mà tôi rút ra từ đây là ta nên tự nguyện kiểm 
chứng các ý tưởng mới, ngay cả khi bị những người khác phản đối. Tiến bộ 
của khoa học chỉ có được khi những lý thuyết cũ nhường chỗ cho các ý 
tưởng mới. 

Năm 1960, tôi được nhận vào làm việc tại Khoa Vật lý Viện Công nghệ 
Massachusetts (MIT). Năm 1963, Henry Kendall và tôi bắt đầu hợp tác với 
Richard Taylor và một số nhà vật lý khác của Trung tâm máy gia tốc tuyến 
tính Stanford thiết kế và xây dựng một số thiết bị tán xạ electron cho một 
chương trình vật lý tại máy gia tốc electron tuyến tính (SLAC), đài hai dặm, 
với năng lượng 20 tỷ eV (SLAC) đang được xây dựng tại Đại học Stanford. 
Chúng tôi đã nhanh chóng lập được một nhóm nhỏ những người của MIT 
tại SLAC và để tận dụng thời gian một trong số chúng tôi thường xuyên có 
mặt ở đó. 

Từ năm 1967 tới khoảng năm 1975, các nhóm của MIT và SLAC đã thực 
hiện hàng loạt các phép đo về tán xạ electron phi đàn tính trên proton và 
nơtron. Những phép đo này đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm trực tiếp 
đầu tiên của khẳng định rằng proton và nơtron được cấu tạo bởi các quark. 
Công trình này đã khẳng định mô hình quark và cung cấp cơ sở thực 
nghiệm cho Sắc động lực học lượng tử, một lý thuyết về các lực mạnh. Đó là 
một thời gian đầy hưng phấn đối với tôi. 

Cũng chính là nhờ công trình này mà Henry Kendall, Richard Taylor và 
tôi được trao giải thưởng Nobel về vật lý năm 1990. Một sự bất ngờ và hạnh 
phúc biết bao! Một tuần lễ thần tiên ở Stockholm tràn đầy vinh dự và phấn 
khích mà trước đó tôi chưa bao giờ được trải qua. Có các bài diễn từ, các 
cuộc họp báo, các buổi tiếp tân, các bữa tiệc thịnh soạn và một trong số đó 
được tổ chức ngay trong cung điện hoàng gia. Nhưng sự kiện đáng kinh 
ngạc nhất là nghi lễ trong đó chính đức vua Thụy Điển tận tay trao giải 
thưởng cho chúng tôi. Lễ trao giải thưởng được tổ chức trong phòng hòa 
nhạc tuyệt đẹp, rực rỡ các sắc hoa với cử tọa khoảng vài ngàn quý ông quý 


167 


bà trong những bộ lễ phục sang trọng nhất. Xen giữa các lần trao giải là 
những bản nhạc tuyệt vời. Đó là một hồi ức vô cùng quý giá của gia đình tôi 
và tôi. Nhưng đôi lúc, tôi vẫn băn khoăn tự hỏi làm thế nào mà điều đó đã 
thực sự đến với mình. 

Khi tôi bắt đầu thực nghiệm này, nhiều nhà vật lý đã bảo chúng tôi chỉ 
mắt công vô ích. Thực tế, một số thành viên trong nhóm chúng tôi, những 
người đã tham gia thiết kế và chế tạo dụng cụ này, cũng đã bỏ đở giữa 
chừng vì họ muốn làm cái gì đó hiệu quả hơn. Bây giờ cho phép tôi nói qua 
về công trình này. 

Nhưng để bắt đầu, tôi cần phải đặt công trình này trong bối cảnh của 
những điều mà chúng ta đã biết về vật chất. Hồi đó, chúng ta chỉ mới biết 
tới vật chất thông thường, được tạo bởi các nguyên tử và phân tử. Tất cả 
những thứ bao quanh chúng ta, như cái bàn, rồi bản thân chúng ta nữa..., 
đều được tạo bởi thứ vật chất đó. Nếu chúng ta tăng độ phóng đại lên 100 
triệu lần, chúng ta sẽ nhìn thấy nguyên tử. Nguyên tử được cấu tạo bởi các 
electron chuyển động xung quanh một hạt nhỏ mang điện dương nằm ở 
tâm gọi là hạt nhân. Bức tranh này đã được nhà vật lý Nhật Bản Hantaro 
Nagaoka đưa ra vào năm 1904. Và nó đã được khẳng định trong một loạt 
các thí nghiệm nổi tiếng của Rutherford vào năm 1911 bằng cách sử dụng 
tán xạ của các hạt alpha. Bây giờ nếu chúng ta tăng độ phóng đại thêm 100 
000 lần nữa, chúng ta sẽ nhìn thấy hạt nhân được cấu tạo bởi các proton và 
nơtron. Bức tranh này được mở ra vào năm 1919, khi Rutherford nhận dạng 
ra proton là hạt nhân của nguyên tử hyđrô, và đạt tới đỉnh điểm với sự phát 
hiện ra hạt nơtron của Chadwick vào năm 1932. Nếu chúng ta tăng độ 
phóng đại lên thêm nữa, chúng ta sẽ nhìn thấy proton và nơtron được cầu 
tạo bởi các hạt khác được gọi là quark. Câu chuyện này bắt đầu được mở ra 
vào năm 1968 và còn tiếp tục cho tới ngày nay. Và đó cũng là câu chuyện tôi 
muốn kể với các bạn. 

Bắt đầu câu chuyện này là phát minh ra một loại hạt mới gọi là pi 
meson hay pion. Sự tồn tại của hạt mới này đã được nhà vật lý Nhật Bản, 
Gs. Hideki Yukawa, tiên đoán về mặt lý thuyết năm 1935. Sau đó, các nhà 
vật lý bắt đầu săn tìm hạt mới này vì lý thuyết của Yukawa rất hấp dẫn. 
Năm 1947, hạt này đã được phát hiện và Gs. Yukawa đã được trao giải 
Nobel về vật lý năm 1949 vì công trình lý thuyết xuất sắc đó. Khi hạt pion 
được phát hiện, đã có một sự phấn khích to lớn trong cộng đồng vật lý vì 
người ta có cảm giác rằng con người đã có một sự hiểu biết nào đó về thế 


168 


giới nội nguyên tử. Nhưng đà phấn khích này chẳng được lâu vì chẳng bao 
lâu sau lĩnh vực này tỏ ra hết sức phức tạp. 

Vào năm 1960 người ta đã phát hiện được một số lượng rất lớn các hạt 
khác nhau nhưng lại chưa rõ các hạt này liên hệ với nhau như thế nào. 
Những hạt mới được phát hiện này là kết quả của các máy gia tốc mới với 
năng lượng ngày càng cao cùng với các loại detector mới. 

Năm 1961, một sơ đồ phân loại đã được phát triển cho các hạt mới được 
phát hiện đó. Nó giống như bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học trừ điều 
là ở đây là bảng cho các hạt. Sơ đồ phân loại này không chỉ cho một sự sắp 
xếp các hạt mới được phát hiện này mà còn tiên đoán được sự tồn tại của 
các hạt hiện còn chưa được phát hiện. Và tất cả những hạt được tiên đoán 
này sau đó đều lần lượt được phát hiện. Nhưng một câu hỏi được đặt ra: Tại 
sao sự phân loại đó lại thành công đến như thế? 

Năm 1964, hai nhà vật lý! độc lập nhau đã đưa ra giả thuyết quark là các 
viên gạch cơ bản cấu tạo nên các hạt, vì họ tìm thấy rằng các quark có thể là 
cơ sở cho sơ đồ phân loại nói trên. Ban đầu, mô hình quark có ba loại: quark 
UP, quark DOWN, và quark STRANGE (lạ). Nhưng các quark có một tính 
chất rất đặc biệt, vừa lạ lùng vừa gây phiền phức. Đó là các quark đều có 
điện tích phân số nhưng người ta lại không phát hiện thấy trong tự nhiên 
hạt nào có điện tích như thế cả. Cụ thể là quark UP có điện tích là +2/3, 
quark DOWN có điện tích là -1/3, và quark lạ có điện tích là -1/3. 

Như vậy, theo lý thuyết này, proton được cấu tạo bởi 2 quark UP và 1 
quark DOWN, nên có điện tích là +1, còn nơtron tạo bởi 2 quark DOWN và 
1 quark UP nên có điện tích bằng 0. 

Vậy các nhà vật lý phải làm gì để tìm ra một cái gì đó có thực sự tồn tại 
hay không? Họ sẽ phải tìm kiếm nó. Chính vì thế mà có nhiều ý định săn 
tìm các hạt quark. Nhưng không có một hạt quark nào được phát hiện. Đối 
với nhiều nhà vật lý thì điều này không có gì là ngạc nhiên cả. Các điện tích 
phân số là một khái niệm thực sự lạ lùng và không thể chấp nhận được. 
Theo quan điểm chung của năm 1966 thì quark có nhiều khả năng chỉ là 
những biểu diễn toán học, có lợi nhưng không có thực. 

Do vậy, vào thời gian đó, phần lớn các nhà vật lý đều nghĩ rằng quark 
không tổn tại. Tuy nhiên, có một số ít các nhà vật lý không muốn vứt bỏ mô 
hình quark và họ vẫn kiên trì thực hiện những tính toán áp dụng mô hình 





 Murray Gell- Mann và George Zweig. 


169 


này. Nhưng chẳng mấy ai chú ý tới họ. 

Tuy nhiên, năm 1966 có một bước phát triển quan trọng trong câu 
chuyện này. Máy gia tốc tuyến tính ở Stanford (SLAC) đã hoàn tất và được 
đưa vào sử dụng. Đây là máy gia tốc rất dài với năng lượng cao dùng để gia 
tốc electron. Các thí nghiệm về tán xạ phi đàn tính electron - proton trong 
chương trình hợp tác MIT - SLAC đã được bắt đầu ở đây vào năm 1967 và 
kéo đài cho đến tận năm 1974. Nhóm thí nghiệm này bao gồm Henry 
Kendall, Richard Taylor và tôi cùng với một số nhà vật lý khác. Về mặt khái 
niệm, đây là một thí nghiệm rất đơn giản. Cụ thể là chỉ cần bắn các electron 
vào proton. Các electron sẽ tán xạ ra đồng thời kèm theo nhiều hạt khác 
nữa. Bạn chỉ cần ghi nhận và đo đạc các electron này là đã có bằng chứng 
trực tiếp đầu tiên về các quark. Điều này có thể giải thích được vì phương 
pháp luận khoa học ở đây khá đơn giản. Tôi sẽ giải thích bằng một sự tương 
tự. 

Tôi cho bạn một bình thả cá cùng với một số con cá trong đó và đặt vào 
trong một buồng tối. Tôi hỏi bạn: hãy cho tôi biết có bao nhiêu con cá trong 
bình, với điều kiện bạn không được thò tay vào bình? Tôi cũng cho bạn một 
đèn flash. Điều mà bạn sẽ làm là bật đèn này lên, và đếm có bao nhiêu con 
cá trong bình, phải vậy không? 

Thí nghiệm của chúng tôi về cơ bản cũng theo đúng ý tưởng đó. Chỉ có 
điều thay vì có chùm sáng chúng tôi có chùm electron, thay vì mắt nhìn, 
chúng tôi có các máy detector và thay vì bộ não để dựng lại các hình ảnh 
chúng tôi có các máy tính được lập trình bởi trí tuệ con người. Và, tất nhiên, 
thay vì tìm kiếm các con cá trong bình chúng tôi tìm những cái ở bên trong 
proton. Như vậy rõ ràng là về cơ bản là cùng một ý tưởng. Nếu hình dung 
thí nghiệm này như một kính hiển vi thì độ phóng đại của nó lớn gấp 60 tỷ 
lần độ phóng đại của một kính hiển vi thông thường. 

Vậy chúng ta chờ đợi sẽ thấy những đặc trưng nào của tán xạ dựa trên 
mô hình quark so với dựa trên mô hình về proton thời đó, mô hình quan 
niệm điện tích của proton bị nhòe rộng ra. Theo một nghĩa nào đó, đây là 
mắu chốt vấn đề trên phương diện vật lý. Nếu bạn có một mô hình cũ trong 
đó điện tích của proton bị nhòe rộng ra thì bạn sẽ chờ đợi rằng các electron 
tới sẽ đi vào và không bị lệch nhiều lắm vì điện tích bị nhòe ra và không có 
gì rắn trong đó để thực sự làm tán xạ nó trong một va chạm rắn. Khi đó 
electron tới sẽ đi vào bên trong proton và không bị lệch hướng quá nhiều. 
Nhưng nếu bạn có các thành phần bên trong proton thì đôi khi một electron 


170 


đi vào và tán xạ với góc lớn trên một trong số các hạt thành phần đó. 

Như vậy một lượng đáng kể các tán xạ với góc lớn sẽ ngụ ý rằng có 
những đối tượng nhỏ hơn ở bên trong proton. Do đó, bằng cách xem xét 
phân bố xác suất tán xạ ta có thể xác định được những cái ở bên trong 
proton và đó chính là cách phân tích của thí nghiệm này. Và bây giờ tôi 
muốn chỉ cho các bạn thấy chúng tôi đã phát hiện ra cái gì. 

Những số liệu về phân bố xác suất tán xạ đo được cho thấy nó sai khác 
một thừa số cỡ 1000 so với phân bố mà mô hình cũ về proton tiên đoán. Cái 
mà những phép đo này cho thấy là một lượng lớn đến bất ngờ của các tán 
xạ dưới góc lớn. Bây giờ, các nhà thực nghiệm thử phân tích và dựng lại các 
hình ảnh qua những cái đã đo được. 

Các đối tượng ở bên trong proton lớn đến mức nào? Kết quả chỉ ra rằng 
chúng giống như các hạt điểm. Chúng nhỏ hơn kích thước có thể đo được 
với độ phân giải của hệ đo. Như vậy, những dụng cụ đo của chúng tôi đã 
phát hiện ra rằng cả proton lẫn nơtron đều được cấu tạo bởi các thành phần 
giống như các hạt điểm. Gọi chúng là điểm vì chúng nhỏ hơn kích thước mà 
chúng tôi có thể đo được. Chúng tôi cũng chưa xác định được chúng có 
đúng là mang điện tích phân số hay không. 

Điện tích phân số là một vấn đề khó hơn nhiều. Và để thực sự giải 
quyết được vấn đề này cần phải nghiên cứu một loại tán xạ khác. Tán xạ của 
các hạt nơtrino sẽ giúp chúng ta giải quyết được vấn đề đó. 

Trước hết, cần phải biết nơtrino là gì? Nơtrino về cơ bản là những hạt 
giống như ma vậy. Chúng có khối lượng rất nhỏ, không có điện tích và hầu 
như không tương tác. Nó tương tác yếu tới mức một nơtrino có năng lượng 
100 tỷ eV khi đi qua một khối sắt dài 4 triệu km, về trung bình, chỉ xảy ra có 
1 tán xạ. 

Vậy làm thế nào xác định được điện tích của các hạt thành phần? Bạn 
có thể làm điều đó bằng cách so sánh tán xạ của electron và của nơtrino trên 
proton và nơtron. Sự so sánh những kết quả tán xạ electron của chúng tôi 
với các phép đo tán xạ ở CERN, Thụy Sĩ, đã chứng tỏ một cách chắc chắn 
rằng mô hình quark là đúng. Và các nhà vật lý vốn rất nghỉ ngờ sự tổn tại 
của quark thì giờ đây đã buộc phải chấp nhận. 

Còn một câu hỏi nữa: vậy kích thước của quark thực sự là bao nhiêu? 
Chỉ biết rằng nó nhỏ hơn kích thước mà chúng tôi có thể đo được, vì vậy 
chúng tôi gọi nó là hạt điểm. Chúng ta không nhất thiết phải tin nó là điểm, 
nhưng trong chừng mực mà các dụng cụ của chúng tôi đo được thì chúng 


171 


tôi chỉ thấy chúng là các điểm. Giới hạn trên về kích thước của quark theo 
các phép đo hiện nay là cực kỳ nhỏ. Nếu lấy một nguyên tử cácbon, chăng 
hạn, thì nó nhỏ rất rất nhiều hơn một virút và nếu phóng đại nó lên tới kích 
thước của Trái Đất thì lúc đó kích thước của quark chỉ cỡ nửa xentimét. Đó 
chính là giới hạn trên kích thước của quark. Thậm chí nếu chúng ta không 
đo được kích thước của quark đi nữa thì tôi hy vọng các bạn cứ tin rằng các 
bạn được cấu tạo từ các quark và chúng vẫn chung sống với nhau rất bền 
vững trong cơ thể bạn. 

Đến đây, bạn có thể hỏi vậy tôi đã rút ra được những bài học gì về cuộc 
sống trong sự nghiệp của mình. Và đưới đây là một số bài học. 

Hãy mơ ước và làm việc thật cật lực rồi những khát vọng cao cả nhất 
của bạn cũng sẽ trở thành hiện thực. Khi lựa chọn một sự nghiệp, hãy đi 
vào lĩnh vực mà bạn thực sự yêu thích nó. Chỉ khi có một mối quan tâm sâu 
sắc và niềm đam mê một lĩnh vực bạn mới có thể cam kết rằng cần phải làm 
một điều gì đó thực sự quan trọng. Cái đã cuốn hút tôi vào vật lý đó là cảm 
giác sợ hãi trước những điều kỳ diệu của tự nhiên và cách vận hành của nó. 
Khi còn là sinh viên và trong suốt sự nghiệp của tôi, tôi đã làm việc cật lực, 
nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy nặng nhọc cả vì tôi quá yêu vật lý. Tôi cảm 
thấy rằng, tôi có một công việc tốt nhất trên đời. Tôi được trả lương cho 
những tìm tòi nhằm giải quyết những câu đố của tự nhiên mà tôi chọn lựa 
và cho sự giảng dạy những môn mà tôi yêu thích. 

Nghề nghiệp của tôi là một nguồn vui vô cùng to lớn. Khi tôi phát triển 
được một cái nhìn sâu xa vào một vấn đề bí hiểm nào đó tôi cảm thấy vô 
cùng sung sướng. Hãy thử nghĩ mà xem, khi làm được một phát minh, bạn 
có thể là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại quan sát được hay hiểu được 
một bí mật của tự nhiên mà mình vừa khám phá. 

Trong sự nghiệp của mình, tôi cũng học được một điều là để thực hiện 
được một điều gì đó quan trọng bạn cần phải chấp nhận rủi ro trong việc 
theo đuổi những ý tưởng và mục tiêu của bạn, ngay cả khi những người 
khác không ủng hộ bạn làm điều đó. Bạn cần phải đũng cảm giữ vững niềm 
tin của mình. Tôi sẽ chẳng bao giờ nhận được giải Nobel nếu không đi 
ngược lại những lời khuyên (với dụng ý cũng tốt thôi) từ những người rất 
đáng kính trọng trong lĩnh vực của mình. 

Để kết luận, tôi muốn nêu một số nhận xét chung về tầm quan trọng 
của khoa học và công nghệ. Những cái mà chúng ta học được từ khoa học 
đã làm hình thành trong chúng ta một cái nhìn sâu sắc về vị trí của mình 


172 


trong vũ trụ. Nó mang lại cho chúng ta một sự hiểu biết nhất định về sự vận 
hành của vũ trụ từ những viên gạch cơ bản của thế giới nội nguyên tử cho 
tới vũ trụ bên ngoài. Và sinh học tiến hóa cho chúng ta một sự hiểu biết về 
vị trí của mình trong trật tự tự nhiên của sự sống. 

Nhưng khoa học cũng có những tác động ghê gớm đến lối sống của 
chúng ta. Thế giới đang phát triển rất nhanh, và được thúc đẩy trên quy mô 
lớn bởi khoa học và công nghệ. Sự phát triển của loài người gắn bó rất 
khăng khít với những đổi mới xuất hiện từ sự sáng tạo của con người, từ 
những dụng cụ thô sơ thuở ban đầu tới xã hội công nghệ hiện đại ngày 
hôm nay. Trong thời đại hiện nay, khoa học và công nghệ đã mang lại 
những đổi mới làm nâng cao mức sống, hoàn thiện trạng thái sức khỏe của 
chúng ta và thúc đẩy nền kinh tế của các quốc gia. Nhưng khoa học và công 
nghệ phải được xã hội sử dụng một cách sáng suốt và nhân văn. Nhà vật lý 
lý thuyết nổi tiếng Victor Weisskopf có nói: “Xã hội dựa trên hai cột trụ: tri 
thức và lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn mà không có tri thức thì vô dụng, còn tri 
thức mà không có lòng trắc ẩn sẽ là vô nhân đạo và độc ác”. 


PHẠM VĂN THIỀU địch 


PHẠM XUÂN YÊM” 


BẢN GIAO HƯỞNG HUYỄN DIỆU 
GIỮA LƯỢNG TỬ VÀ TƯƠNG ĐÔI 


In fnct, tue are all the children oƒ broken sụimmefrg. 
Thực ra, tất cả chúng ta đều là những đứa con 
của nguyên lý đối xứng bị phá vỡ. 

Ủy ban Nobel! 

Lnsumétrie c'est la 0iel 

Bất đối xứng, đó chính là sự sống! 

Louis Pasteur 


Abstracf: The Pastoral Symphony of Quantum and Relativity theorles 

Dirac equation that governs the ultimate building blocks of matter (quarks 
and leptons) is first outlined with emphasis on spin and antimatter. A cursory 
glance at Relativity (special, general) and Cosmology then follows. Quantum 
chromodynamics and Electroweak ¡nteractions of the S5tandard Model are 
reviewed. The recent exciting events at the world largest collider LHC at CERN 
with the Higgs boson search, CP violation and the 2008 Nobel prize end in the 
allepretto. 


1 - Phương trình Dirac: Spin và Phản vật chất 

Hạt điện electron, thành phần cơ bản của vật chất ra đời và tràn đầy vũ 
trụ từ thuở Nổ Lớn (Big Bang), cái hạt cô đơn? mà ngày đêm chúng ta giao 
tiếp từ ánh sáng đèn lân quang thời xa xưa đến công nghệ thông-truyền tin 
tân kỳ ngày nay với điện thoại di dộng (bốn tỷ chiếc đang lưu hành trên trái 


l Nguyên giám đốc nghiên cứu, CNRS và Đại Học P.et M. Curie, Paris. 

! Trong một công bố báo chí nhân dịp trao giải Nobel Vật lý 2008 cho ba nhà khoa học 
Yoichiro Nambu, Makoto Kobayashi và Toshihide Maskawa. 
“http;/amvc.ree.f/DamvơMai%20Ninh/TruyenNgan/HatDienCoDon%20-%20MN%20unicode.htm. 


174 


đất), máy vi tính, truyền thanh, truyền hình, phim ảnh số, iPod... Có lẽ chỉ 
vì electron lúc nào cũng ở trong ta và cạnh ta trong mọi khía cạnh của cuộc 
sống như nước với cá nên vô hình trung ta không ý thức hết tác động 
thường xuyên của nó. Ở trong ta thực không ngoa vì tế bào và gen DNA của 
da thịt con người đều là phân tử, chuỗi tập hợp của nguyên tử đo trao đổi 
electron mà thành. Electron cũng chính là sợi dây kết nói liên ngành lý, hóa 
và sinh học hiện đại. Đề tài mênh mông, khởi đầu năm 1897 khi J. ]. 
Thomson (1856-1940)! thử nghiệm trên ống phóng tia âm cực, phát hiện ra 
electron với điện tích âm -e và khối lượng m, hai tính chất cổ điển của một 
hạt. Paul Dirac (1902-1984), một thiên tài tầm cỡ Newton và Einstein, khi kết 
hợp nhuần nhuyễn Thuyết lượng tử với Thuyết tương đối hẹp, đúng tám 
mươi năm qua (1928) đã khám phá ra định luật cơ bản chỉ phối sự vận hành 
của hạt điện này và của tất cả các fermion khác như neutrino, proton, 
neutron, quark. Tại sao kết hợp? Lượng tử là điều đĩ nhiên cho vật thể vi mô 
như electron, còn Thuyết tương đối hẹp thì tối cần thiết để diễn tả sự dao 
động với vận tốc rất cao của nó. Phương trình Dirac là bản giao hưởng tuyệt 
vời của sự hợp phối nói trên, nó mở ra hai chân trời kỳ diệu: thứ nhất là 
electron mang sgin ñ/2, thứ hai là sự hiện hữu của phản oật chất”. Có vật chất 
thì có phản vật chất, thí dụ hạt phản electron hay positron mang điện tích 
dương +e. Spin /2 của electron không hề hé lộ trong vật lý cổ điển mà là 
một đặc trưng độc đáo của lượng tử. Spin miêu tả tính chất quay vòng nội 
tại của các hạt vi mô cơ bản (như trái đất quay chung quanh trục của nó, 
nhưng spin tỉnh tế hơn), spin electron bằng Z/2 = h/4m nghĩa là hạt điện này 
phải quay hai vòng 4m mới trở lại vị trí ban đầu, điều không tưởng trong cơ 
học cổ điển. Ta mường tượng spin như chiếc kim la bàn nhỏ xíu, một 
momen từ tạo ra bởi electron mang điện tích tự quay tròn” quanh trục của 


1 http:/www.aip.org/history/electron/Jjrays.htm. 

? Phản vật chất và vật chất có cùng khối lượng nhưng tất cả các đặc tính khác như điện 
tích, spin đều ngược dấu. Phản electron (positron) có điện tích +e, phản proton có điện 
tích -e, spin của phản hạt và hạt ngược chiều nhau. Những phản hạt của neutron, 
neutrino, meson KP, B° (hạt trung hòa) đều có spin (và các đặc trưng lượng tử khác) 
ngược dấu so với hạt. 

1 Những vectơ x, v,k đều in đậm. Một vật quay với vận tốc v trên một quý đạo hình tròn 
(bán kính x = |x|), chung quanh một trục thẳng góc với hình tròn đặt ở tâm nó. Đại 
lượng cơ học diễn tả sự quay tròn này gọi là momen động lượng L, nó là bán kính nhân 
với xung lượng, tích số của hai vectơ: L = x x k. Danh từ momen lấy ở chữ Latinh 
movimentum, đòn bẩy xa khỏi trục mà vật quay chung quanh. Phép phân tích thứ 
nguyên - theo ba đại lượng phổ quát M (khối lượng), L (chiều dài) và T (thời gian) - cho 


175 


nó “hai vòng mỗi lần. Nhờ Faraday, Ampère, Maxwell chúng ta biết điện 
với từ tuy hai mà một, điện tích đao động sinh ra từ và ngược lại. Nếu điện 
tích -e của electron là gốc nguồn và động cơ mở đường cho ngành điện tử, 
thì spin 3⁄2 của nó đóng vai trò tương tự đối với từ trường và khả năng tích 
lũy cùng “trí nhớ của từ tính trong công nghệ. Spin /2 mở ra một phạm trù 
mới cho vật lý hiện đại, nhánh “spin-điện tử đã mang giải Nobel Vật lý 2007 
đến Albert Fert và Peter Grũnberg với hiệu ứng Từ trở Khổng lồ! mà một 
trong nhiều ứng dụng là bộ nhớ MRAM cùng các đầu đọc, đầu ghi của đĩa 
cứng trong máy vi tính hiện thời. Thấu triệt phương trình cơ bản phong 
phú của Dirac, ta có thể di chuyển, chồng chập, thao tác và điều khiển 
electron và positron theo ý mình mà tạo dựng nên cả một nền công nghệ 
bán dẫn, siêu dẫn, vi điện tử, quang điện tử, spin-điện tử, vật liệu nano tính 
tế ngày nay mà điện thoại và máy vi tính đi động tân kỳ chỉ là tảng băng 
nổi. Như J. A. Wheeler ước tính, một phần ba tổng sản lượng kinh tế của 
cường quốc số một hiện nay có gốc nguồn từ những ứng dụng trực tiếp của 
công nghệ lượng tử, minh họa biết bao ứng dụng thực tiễn trong đời sống 
con người hầu hết khởi đầu từ những công trình nghiên cứu thuần cơ bản. 
Nếu chúng ta từng xúc động đến sững sờ trước một áng thơ tiên của 
trái tim gửi người đồng điệu thì phương trình Dirac là một sáng tạo thần kỳ 
của trí tuệ trao tặng cho nhân loại, kết nhụy bản hôn phối huyền diệu giữa 
lượng tử và tương đối hẹp. Mời bạn đọc chiêm ngưỡng phương trình (1ô, 
- me)f(x) = 0 khắc trên cẩm thạch trong đại chủng viện Westminster ở 
London, nơi đăng quang và yên giấc của hoàng gia và các vĩ nhân Anh 
quốc”. Mỗi ký hiệu trong phương trình đều mang một ý nghĩa đặc thù: 
Hằng số Planck h = 2m] tượng trưng cho lượng tử. Vận tốc ánh sáng c, thời 
gian t và không gian ba chiều x, y, z gói ghém trong bốn tọa độ không-thời 








gian x“ (w = 0,1/2,3), x? = ct, xÌ = x„ x?= y, x' = z và đạo hàm ô„ œ /0x“ đối 
với x", tất cả là biểu tượng của thuyết tương đối hẹp. Dirac đã độc sáng ra 
bốn ma trận y” để nối kết hai lý thuyết trên qua căn số của toán tử 
đAlembertien diễn tả năng lượng bình phương F? = |k|?c? + mức! = - 
(|k| - me)(|k| +me) của thuyết tương đối hẹp đi vào thế giới vi mô của 





ta thấy hằng số Planck h = E/ (năng lượng nhân với thời gian) cùng có chung thứ 
nguyên ML2/T uới momen L„ vì thế mô tả spin S (quay tròn như L) theo đơn ơj h là điều tự 
nhiên và nhất quán. Momen từ của electron bằng (e/m)ð/2. Những hạt cơ bản của vật 
chất electron, neutrino, quark có spin bằng J/4mr = ñ/2. 

! Mai Ninh trong http://www.diendan.org/khoa-hoc-ky-thuat/nobel-vat-ly-2007/. 

* http://www.westminster-abbey.org/history-research/monumentsgravestones/people/12165. 


176 


lượng tử!. Trường hợp đặc biệt E = zmc” không áp dụng được vì electron dao 
động với vận tốc rất cao?. Bạn đọc tỉnh ý nhận ra căn số (i(|k| - mc) thấp 
thoáng trong phương trình (/“2, - me) W (x) = 0. Biến số x trong W (x) chỉ 
định bốn tọa độ không-thời gian: x = x”.. Hệ quả vật lý của phương trình là 
sự hiện hữu tất nhiên của spin và hai dấu cộng trừ của E = + (|k|?2+ 
m°c® chính là con đường đưa đến phản vật chất, khiến bao người khi lần 
đầu tiếp cận chăng khỏi ngỡ ngàng như lạc đến đào nguyên! Nghiệm số của 
phương trình Dirac là spinor W(x) mang bốn thành phần, nó kết đọng thông 
tin và đặc tính lượng tử của electron và positron. Bốn thành phần của spinor 
mới đủ để diễn tả hai khía cạnh: (¡) trạng thái quay vòng đối ngược chiều 
nhau spin up † và spin down | của electron, tựa như trái đất quay từ đông 
sang tây hay ngược lại, (ii) hạt electron và phản hạt positron phải gắn kết 
như bóng với hình. Chính cái spin up, spin down là nền tảng của hiệu ứng 
Từ trở Khổng lồ, theo đó điện trở của vật liệu mang từ tính giảm đi dưới tác 
động của từ trường. Còn phản vật chất từ đâu đến? Mỗi nghiệm của 
phương trình mang năng lượng dương +(|k|?c?+ m°c9“ thì một nghiệm 
khác mang năng lượng âm -(|k|?c2+ m?c*)“ tất yếu phải kèm theo, một hệ 


Bạn đọc thấy trên tắm cẩm thạch ghi khắc phương trình Dirac, hai ký hiệu Z và c vắng 
mặt. Hai hằng số cơ bản này, tượng trưng cho Lượng tử và Tương đối, là hệ đơn vị tự 
nhiên của vật lý (ñ =1, c =1) làm chuẩn mực để mọi đại lượng khác dựa vào mà tính 
toán, đo lường. Trong đơn vị tự nhiên này, electron có spin 1⁄2. 





8?/6(cÐ” -{8”/6x? + @”/ôy” + ô”/ôz”]. LẦy căn số bậc 
hai của toán tử ll + (me/¡)? chính là nhờ bốn ma trận 4 x 41+“ nảy sinh từ trí tuệ siêu việt 
của Dirac. Ông cũng độc sáng ra spinor (một đối tượng hình học, trung gian giữa vô 
hướng và vectơ) và hàm kỳ dị ð(x) mà hai nhà toán học Pháp Elie Cartan và Laurent 
Schwartz triển khai sau này. 


? Theo Thuyết tương đối hẹp, một vật khối lượng m chuyển động với vận tốc v, nó có 
năng lượng E = pm” và xung lượng k = pøv với p =1⁄v(1— v2?) > 1. Những đại lượng 
E, k tuy mỗi cái riêng lẻ đều thay đổi theo vận tốc v, nhưng công thức E? = |k|?c?+ m?c† 
không phụ thuộc vào v nữa, nó bất biến trong tất cả các hệ quy chiếu, tính chất bắt biến là 
điều kiện tiên quyết mà Thuyết tương đối đòi hỏi. Vì electron có vận tốc rất cao nên phải 
dùng F2 = |k|??+ mfc!. 

3 Những hạt có spin 7/2 gọi chung là fermion (vinh danh nhà vật lý Ý Enrico Fermi). 
Những hạt có spin sỐ nguyên 0, 17 gọi chung là boson (vinh danh nhà vật lý Ân độ 


Satyendra Nath Bose). Fermion như con quay tự xoay hai vòng quanh mình mỗi lượt, 
0. fSRDWEEDWETWHE.. tròn vô hướng, còn boson spin 1ñ như một vectơ. 


177 


quả chẳng sao né tránh khi lấy căn của F°. Đứng trước sự thể bắt đắc dĩ của 
năng lượng âm này, thiên tài của Dirac tỏa hiện, ông tiên đoán sự hiện hữu 
của hạt phản electron qua cái nhìn rất độc đáo: trong vật lý cổ điển ta chỉ có 
E > 0như E = 1€. Trái lại, trong thế giới vi mô của vật lý lượng tử, năng 
lượng của một hạt có thể mắt đi hay nhận được từng gói , vậy không có gì 
ngăn cản hạt khi mất đi quá nhiều gói hy phải mang năng lượng âm; ngược 
lại, một hạt với E < 0 khi nhận được nhiều gới h có thể trở về trạng thái 
năng lượng dương. Thí dụ, trong đại dương của muôn vàn hạt electron có 
năng lượng âm và điện tích âm, nếu ta đủ sức kéo một hạt trong đại dương 
ấy ra ngoài, tức là đại đương ấy mắt đi một electron mang E < 0, -e. Nhưng 
mắt đi (tượng trưng bằng dấu -) cái âm thì cũng như nhận được cái dương, - 
(-) = +, vậy kết cục là ta thấy xuất hiện một lỗ hổng trong đại dương các 
electron mang năng lượng âm nói trên, lỗ hồng đó có điện tích +e và năng 
lượng È > Ú, nó chính là hạt phẩm electron hay positron. Tóm lại, hạt và phản 
hạt đều có năng lượng dương, chúng có chung khối lượng nhưng mọi đặc 
tính khác (điện tích, spin, sắc tích) đều ngược dấu. Ta có phản lepton, phản 
nguyên tử. Như vậy có vật chất thì cũng có phản vật chất, khi giao tụ chúng 
thành trung hòa và tự triệt tiêu để biến thành năng lượng thuần khiết; 
ngược lại, nếu cung cấp đủ năng lượng thì các cặp vật chất-phản vật chất 
được tạo ra. Hạt positron khối lượng m và điện tích +e được Carl Anderson 
khám phá ra năm 1932 và Paul Adrien Maurice Dirac, bất tử với phương 
trình của ông, năm sau 1933 nhận giải Nobel với Erwin Schrödinger. Máy 
chụp hình nổi PET (Positron Emission Tomography) dùng trong y học ngày 
nay là một ứng dụng trực tiếp của positron, khi nó hòa tụ với electron sẵn 
có trong cơ thể thì cặp positron-electron biến thành tia bức xạ cực kỳ tỉnh vi 
để rọi sáng chỉ tiết trong não bộ. Hơn nữa, khái niệm lỗ hổng nói trên sau 
này trở thành một công cụ rất hiệu lực để nghiên cứu sáng tạo trong ngành 
vật lý chất bán dẫn với transistor và các thiết bị vi điện tử. 

Nhưng bạn tự hỏi tại sao Dirac lại lấy căn của toán tử ọ + (meœ/#)?, đại 
điện cho năng lượng bình phương E2 = |k|?⁄2 + m?tcủa Thuyết tương đối 
hẹp. Câu hỏi mà chính Niels Bohr - người khai sáng ra lý thuyết nguyên tử, 
vị trưởng lão của trường phái Diễn giải Copenhagen trong cơ học lượng tử, 
thủ đô xứ Đan Mạch quê hương của ông trở thành “Thánh địa La Mekke/ 
đối với các nhà vật lý thời tiền Thế chiến - cũng đặt ra cho Dirac khi ông đến 
thành phố này để trao đối với Bohr năm 1927 về ý định kết giao lượng tử 
với tương đối hẹp đang manh nha trong đầu. Bohr nghĩ (nhầm) và mách 


178 


cho Dirac rằng sự hợp phối đó năm trước đã được thực hiện thành công rồi 
bởi O. Klein và W.Gordon với toán tử @ + (mơ)? viết trên, chẳng còn gì 
phải lưu tâm. Nhưng cái mà Bohr không ý thức hết mà chỉ có cái nhìn sâu 
sắc của Dirac nhận ra, là thuyết tương đối đòi hỏi phải có sự thuần nhất 
giữa thời gian t và không gian x, y, z gắn quyện trong một thực tại không- 
thời gian bốn chiều Minkowski. Chúng phải ở cùng trên một bình diện. 
Phương trình sóng lượng tử của Schrödinger! không có sự đồng nhất tuyến 
tính nói trên, về trái phương trình Schrödinger có đạo hàm bậc nhất của 
thời gian t, trong khi về phải lại có đạo hàm bậc hai của không gian x, y, Z. 
Còn phương trình Klein-Gordon tuy giữ được sự thuần nhất (đạo hàm bậc 
hai của cả thời gian lẫn không gian) nhưng lại mất đi cái tuyến tính đạo hàm 
bậc nhất của thời gian t, điều mà ngay từ thuở sơ khai của cơ học lượng tử 
Schrödinger, Heisenberg, Dirac đã dựa vào như một tiền đề để phát triển. 
Đối với Dirac, cái nhất quán và thuần tuý đến căn cơ là điều tối quan trọng, 
trong đó toán học giữ vai trò rường cột để suy luận. Vậy bằng mọi cách 
Dirac phải lấy căn của phương trình Klein-Gordon để có đạo hàm bậc nhất 
cho cả thời gian lẫn không gian, điều mà ông thành công với bốn ma trận 
©“. Khởi đầu chỉ là một đòi hỏi thuần lý trí, điều kỳ diệu là nó đã mở đường 
cho cách mạng công nghệ ngày nay mà người khai phá không ngờ. Ta 
không khỏi liên tưởng đến số ảo i„ căn của số âm (2 = -1), sáng tạo vào thế 
kỷ 16 bởi các nhà bác học Ý Gerolamo Cardano và Raphaẽl Bombelli, tác 
động của số ảo này lan rộng muôn ngành?, mà chính ¡ đã mở hàng cho 
phương trình Diracl 

Nhà toán học Mark Kac xếp hạng các nhân vật siêu phàm theo hai lớp. 
Những anh tài mà công trình của họ người bình thường khác, sau biết bao 
nhọc nhằn và một chút duyên may, có thể bén mảng mô phỏng theo. 
Nhưng có những thiên tài như nhà ảo thuật, công trình của họ gây kinh 
ngạc, lạ lùng với thế tục. Dirac thuộc về lớp sau, sáng tạo huyền diệu của 


! Phương trình sóng của Schrödinger dựa vào cơ học cổ điển phi tương đối tính theo đó E 


= |k|?⁄2m. Khi lượng tử hóa nó, nghĩa là năng lượng E và xung lượng k theo thứ tự trở 
thành những đạo hàm của thời gian và không ,BNEEENEIEEH ... nhất giữa thời 
gian (gắn với F) và không gian (gắn với k) không còn nữa. 

? Số ảo ¡ này được dùng trong hàm Exp[i/¡ (k.x - E t)] để điễn tả sự dao động tuần hoàn 
dưới dạng sóng phẳng của mọi vật thể vi mô. Hàm Fzp[i/¡ (k.x - E Ð)] tuần hoàn (theo 
thời gian) với tần số v = F/h của Planck, và tuần hoàn (theo không gian) với bước sóng 2. 
= /|k| của đe Broglie. Khi lấy đạo hàm theo t của Exp[i/# (k.x - E Ð)] ta có thể suy ra E 
—>ij 0/ðt, và lẫy đạo hàm theo x ta có k — -iñ ð/9x đề cập trong 


179 


ông tựa như âm điệu của Amadeus Mozart từ đâu giáng trần. Một ngẫu 
nhiên là cả hai thiên tài Einstein và Dirac chỉ mới có 26 tuổi đời khi khám 
phá ra hai phương trình nền tảng của vật lý hiện đại E = mc? và (i#y*ô, - 
me)f(x) = 0 từ đó mọi phát triển bây giờ và sau này đều phải dựa vào như 
một hệ hình (paradigm) của khoa học nói chung để vươn lên cao nữa. Cũng 
như cơ học cổ điển của Gallilei và Newton vẫn tiếp tục là nền tảng của vật 
lý mà hai thuyết tương đối cùng lượng tử đã dựa vào để phát triển và đưa ta 
đến hiểu biết ngày nay. 


2- Đường lên Lượng tử với hạt cơ bản 

2a - Gói tăng lượng sơ đẳng. Vào cuối thế kỷ thứ 19, có một mâu thuẫn 
giữa một bên là lý thuyết điện từ và nhiệt động học - hai trụ cột của vật lý 
thời ấy - bên kia là thực nghiệm đo lường về cường độ bức xạ nhiệt của vật 
đen!. Thực thế, lý thuyết trên đưa đến một hệ quả phi lý là tổng năng lượng 
phóng xạ bởi vật đen phải vô hạn, nôm na như ngồi trước một bếp sưởi 
hồng, bất kỳ nhiệt độ cao thấp ra sao ta sẽ bị tan biến hết. Max Planck bằng 
một hành động hầu như tuyệt vọng đưa ra giả thiết theo đó các vật thể khi 
dao động với tần số y thì năng lượng E phát ra phải theo từng “góf rời rạc 





† Nhà vật lý ít người có cái duyên thi sĩ nên chỉ đặt toàn những tên vật đen, lỗ đen, nổ 
lớn, vật chất tối, dây! Trong đời sống hằng ngày, ta gọi vật đen (black body) là một vật 
liệu chỉ hấp thụ ánh sáng chiếu lên nó mà không phản xạ. Trong phòng thí nghiệm, vật 
đen là một lò bịt kín nung nóng ở nhiệt độ T và đục một lễ nhỏ trên thành lò, ta nghiên 
cứu bức xạ nhiệt phát ra qua lỗ. Sự phân phối cường độ bức xạ phát ra bởi vật đen chỉ 
phụ thuộc vào T thôi chứ không vào bắt cứ chất liệu nào ở trong lò. Điều này chứng tỏ 
bức xạ của vật đen chỉ phụ thuộc vào sự dao động của các thành phần cơ bản chung cho 
tất cả các chất liệu, mang tính chất rất phổ quát. Bức xạ nhiệt của vật đen là một trường 
hợp hi hữu trong vật lý có tính phổ quát tuyệt đối. Cường độ bức xạ là một hàm phổ 
quát của nhiệt độ T và tần số v của ánh sáng bức xạ, mỗi tần số lại gắn liền với một màu 
(từ đỏ vàng sang tím) của ánh sáng đó. Một thanh sắt đen ở nhiệt độ bình thường nhưng 
thành đỏ khi nung nóng lên và trở nên trắng khi tăng nhiệt độ lên cao nữa. Công thức 
về bức xạ vật đen mà Planck viết ra ngày 14 tháng Chạp năm 1900 chính xác và phổ quát 
đến nỗi nó áp dụng từ lò kín nung nóng của phòng thí nghiệm ở Đại học Berlin thế kỷ 
19 cho đến bức xạ nền của Vũ trụ sau vụ Nổ lớn mà hai vệ tình COBE và WMAP vừa đo 
lường tàn dư nhiệt lượng phóng xạ cách đây khoảng 13.7 tỷ năm (giải Nobel Vật lý 2006). 
Biết đâu trăm năm sau, ở thế kỷ 22, con người sẽ đo lường được bức xạ của một vật đen 
khác kỳ đị hơn nhiều, đó là lỗ đen phóng xạ nhiệt ra ngoài chân trời tối kín của nó, lỗ 
đen chẳng hoàn toàn đen nữa. Thực vậy, khi nối kết với vật lý lượng tử, J.D. Bekenstein 
và S. Hawking khám phá ra là lỗ đen cũng phóng xạ nhiệt ra ngoài chân trời tối kín của 
nó như một vật đen và mang entropi luôn tăng trưởng, một liên hệ sâu sắc giữa vật lý cổ 
điển (trọng trường, nhiệt động học) và lượng tử. 
http:/www.]livescience.com/space/080903-our-black-hole.html 


180 


như lhw, 2hv, 3h... chứ không tuôn chảy liên tục. Kỳ lạ thay, năng lượng 
phun ra từng gói từng chùm. Cho bất kỳ một tần số sóng y và một năng 
lượng X trung bình quy định bởi nhiệt động học cổ điển, ta chỉ cần p gói hw 
là đủ đạt tới X rồi, p() ~ X, những gói từ (p+1) hv trở lên vì vượt quá đóng 
góp trung bình nên bị khử mạnh và làm cho tổng năng lượng trở thành hữu 
hạn. Điểm then chốt mà Planck giả thiết là một vật vi mô chỉ có thể tiếp 
nhận hay mất đi những đơn vị năng lượng hư. Einstein là người đầu tiên 
dùng giả thuyết gói ánh sáng hy để diễn giải hiện tượng quang điện. Đặc 
tính nội tại rời rạc của lượng tử được Bohr chấp nhận để sáng tạo ra thuyết 
nguyên tử, tiếp theo Louis de Broglie vén mở lưỡng tính sóng-hạt của mọi 
vật thể vi mô, và cơ học lượng tử hình thành với nguyên lý bất định 
Heisenberg và phương trình sóng Schrödinger. Giả thuyết Planck do đó 
không còn là giả thiết nữa mà trở thành nền tảng của tri thức mà dấu ấn 
ngày càng in đậm trong sinh hoạt con người từ khoa học, công nghệ rồi lan 
rộng sang nhiều khía cạnh của triết học, văn hóa. Hằng số Planck h trong E 
= lw có gốc nguồn ở tiếng Đức chữ Hilfe (phụ trợ), chỉ tiết này nói lên cái 
khiêm tốn của một nhà bác học lớn. Do tính toán qua hằng số rất nhỏ mà 
ra, danh từ vi mô trong khoa học tự nhiên được hiểu như những vật chất 
kích thước bằng hay nhỏ hơn một phần tỷ mét, hay nano-mét. Như vậy, 
một nguyên tử rộng dài khoảng nano-mét có thể được coi như ngưỡng cửa 
bắt đầu đi sâu xuống thế giới vi mô trong đó bao gồm những hạt nhỏ hơn 
nữa như electron cùng proton và neutron, hai thành phần của hạt nhân 
nguyên tử. 

2b - Hạt cơ bản. Ngược dòng thời gian, khái niệm về hạt cơ bản (nghĩa là 
những đơn vị vi mô nhỏ bé nhất không sao chia cắt cho nhỏ hơn được nữa) 
cấu tạo nên vạn vật đã từ lâu tiềm ẩn trong ý thức nhân loại. Nhưng câu hỏi 
là làm sao các hạt sơ đẳng gắn bó được với nhau bởi những lực nào để tạo 
nên vật chất? Con đường tìm kiếm những định luật cơ bản chi phối sự cầu 
tạo vạn vật bởi các hạt sơ đăng là cả một quá trình gian lao nhưng say đắm 
trong cuộc vươn lên điển hình của loài người thôi thúc bởi cái Đẹp và cái 
Thật. Cái được hiểu là hạt cơ bản biến đổi với thời gian. Mới cách đây trăm 
năm, phân tử được coi là hạt cơ bản nhỏ bé nhất của vật chất, rồi phân tử lại 
do nhiều nguyên tử gắn bó với nhau qua trao đổi các điện tử electron của 
chúng mà thành. Sau đó nguyên tử cũng chỉ do hạt nhân và electron dao 
động chung quanh tạo lập, rồi đến hạt nhân cũng chẳng qua là một phức 
hợp của thành phần nhỏ hơn là proton và neutron, cuối cùng proton và 


181 


neutron cũng được tạo ra bởi hai hạt cơ bản gọi là quark u, đ (viết tắt up, 
down), hai quark này tương tác với nhau qua sự trao đổi keo (gluon) mà làm 
nên proton hay neutron. Định luật tương tác mạnh của các quark để gắn kết 
chúng trong proton và neutron mang tên sắc động lực học lượng tử vay mượn 
chữ điện động lực học lượng tử, cái này diễn tả tương tác điện từ trong thế giới 
vi mô của electron. Điện động lực học lượng tử là nền tảng cơ bản cho sự 
phát triển kỳ điệu của công kỹ nghệ thông-truyền tin hiện đại với vi điện tử, 
quang điện tử, spin-điện tử. Hai danh từ sắc và điện để chỉ định hai tính chất 
lượng tử riêng biệt, ba sắc fích (color charge) của quark và một điện tích —c 
của electron. Tên quark do nhà vật lý giải Nobel 1969 Murray Gell-Mann - vì 
túng danh từ thông dụng - mượn câu bí ẩn “Ba quark cho Muster Mark của 
nhà văn James Joyce để đặt tên cho ba thành phần cơ bản của vật chất, hạt 
mà Gell-Mann tiên đoán với dụng cụ toán học là nhóm đối xứng SU@), 
chính con số 3 quark này gợi cho Gell-Mann chữ quark. Trong sắc động lực 
có gluon mang sắc tích trao đổi giữa quark, còn trong điện động lực có 
photon trao đổi giữa electron. Tóm lại, hạt cơ bản của vật chất bất động hay 
sinh động là quark và lepton, bốn thôi không nhiều!, hai quark u, đ và hai 





1 Thực ra có mười hai hạt cơ bản chia ra làm ba họ, mỗi họ bốn hạt. Họ thứ nhì: hai quark 
c (charm), s (strange) và hai lepton „ v„ và họ thứ ba: hai quark t (top), b (bottom) và hai 
lepton +, v„ Chúng đều có khối lượng lớn, thời gian sống lại vô cùng ngắn ngủi vì bị 
phân rã bởi lực yếu; thành ra chỉ còn bốn hạt (hai quark u, đ và hai lepton: electron, 
neutrino) bền vững để tạo thành vật chất. Sau nhiều lập luận thuần lý thuyết và tính 
toán, sự hiện hữu cần thiết của ba quark nặng charm, top và bottom đều được tiên đoán 
rồi sau đó thực nghiệm tìm ra. Quark charm bởi 5. Glashow, J. Iiopoulos, L. Maiani, 
quark top và bottom bởi M. Kobayashi và T. Maskawa. Thực là một thành công kỳ diệu 
của Mô hình Chuẩn hạt cơ bản. 

Gell-Mann tìm cách sắp đặt những phức hợp fermion, boson tạo nên bởi các ba quark 
nhẹ u, d, s trong một bảng tuần hoàn tựa như bảng Mendeleiev sắp xếp các hóa chất. 
Dụng cụ toán học (mà Gell-Mann dùng trong sự sắp đặt này) là nhóm đối xứng SŨ(@); 
giữa ba quark u, đ, s. Con số 3 đeo đuổi mãi Gell-Mann với nhóm đối xứng khác SU(@)c 
trong một công trình sau đó. Ngoài spin 7/2 và điện tích +(2/3)e cho u và -(1/3)e cho d và 
s„ mỗi quark còn phải mang 3 đặc tính lượng tử khác đòi hỏi bởi phép thống kê Fermi- 
Dirac để cho chúng kết hợp được với nhau mà tạo thành proton, neutron. Đáng lẽ dùng 
ba ký hiệu 1, 2, 3 (hay a, b, c) nhàm chán, sao không nghĩ đến ba màu xanh đỏ vàng thay 
vì ba ký hiệu thường tình, Nambu, Han và Gell-Mann bèn gán ba sắc cho quark, ta ngầm 
hiểu ba sắc fích này chẳng ăn nhằm gì đến ba màu trong hội họa. Chớ quên là nhóm đối 
xứng SU@); liên kết ba quark nhẹ u, d, s chẳng liên hệ gì đến nhóm SU(@)c liên kết ba sắc 
tích mà sáu quark nhẹ hay nặng đều có. Lực mạnh gắn kết các quark có sắc tích vì thế 
mang tên Sắc Động lực học Lượng tử (Quantum ChromolDynamics, QCD). Đặc điểm của 
QCD là lực mạnh (, giảm khi năng lượng E của quark tăng. Tính chất lạ lùng này, trái 
ngược với lực điện từ mà chỉ QCD mới có gọi là t do Hệm cận (asymptotic freedom), hàm 


182 


lepton electron, neutrino. Ngoài sắc tích, hai quark u, d còn mang điện tích 
+(2/3)e cho u và -(1/3)ce cho d, cũng như electron mang điện tích -e, còn 
neutrino thì trung hòa, cả hai lepton electron và neutrino cũng như photon 
đều không có sắc tích. Là hạt cơ bản kỳ lạ nhất trong bốn hạt, neutrino vì 
tương tác quá ư nhỏ yếu với vật chất nên bay trong vũ trụ với vận tốc ánh 
sáng c như vượt chân không, chúng xuyên suốt trái đất gần như chẳng để 
lại một dấu ấn gì. Thực là một sứ giả độc đáo nối cầu giữa thế giới vĩ mô vô 
cùng lớn rộng của thiên hà vũ trụ với thế giới vi mô muôn vàn nhỏ bé của 
hạ tầng nguyên tử. Neutrino nhẹ nhất trong bốn hạt cơ bản (khoảng một 
phần tỷ khối lượng electron) và nhiều nhất trong trời đất, mỗi giây đồng hồ 
trên diện tích một cm của làn da chúng ta có chừng sáu mươi tỷ hạt 
neutrino từ mặt trời bay tới, không kể từ muôn vàn vì sao khác! Nếu từng 
ấy những hạt photon mà chạm tới chúng ta, chắc hắn con người không thể 
sinh tồn dưới trạng thái hiện hữu. May thay, neutrino là hạt chỉ có tương tác 
yếu với quark u, đ và electron, và chúng ta cũng như mọi vật thể khác đều 
đo ba (trong bốn) hạt cơ bản là quark u, d và electron tạo thành. Vật chất 
đều do nguyên tử tạo thành, nhân lõi của nguyên tử do qzrk gắn bó bởi lực 
mạnh mà ra, chúng trao đổi gluơn với nhau. Với lực điện từ, electron trao đổi 
photon với nhau và với proton để hợp thành nguyên tử, phân tử và vật liệu 
nói chung. Lực cơ bản thứ ba trong tự nhiên là lc yếu (chỉ phối phóng xạ 
nhân lõi nguyên tử và sự vận hành của neutrino) do tác động của W và Z. 
Hai tương tác mạnh và yếu chỉ vận hành trong thế giới vi mô. Thành phần cơ 
bản của vạn vật là fermion mang spin ñ/2 gồm có quark và lepton tựa như 
những viên gạch của lâu đài vật chất, còn boson spin 1ÿ (photon, gluon, W, 
Z) tựa như hồ vữa để gắn những viên gạch. Boson làm trung gian mang 
thông điệp cho fermion tương tác với nhau qua trao đổi photon (lực điện 





ý khi năng lượng tăng vô hạn thì ơ; giảm xuống đến 0 (tương tác ràng buộc hết rồi, quark 
được tự đo). Tính toán nhọc nhằn chứng minh được ø(E) — 0 khi E —› œ là kỳ công của 
ba nhà vật lý lý thuyết D. Gross, H. Politzer, F. Wilczek với giải Nobel 2004. Quark và luật 
chi phối chúng (sắc động lực học lượng tử) được thực nghiệm kiểm chứng vô cùng chính 
xác (xem bài của J. Friedman cùng trong Kỷ Yếu). Trong khi lực điện từ giảm đi theo tỷ lệ 
nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích, tự do tiệm cận làm cho lực mạnh 
gắn kết hai quark lại tăng với khoảng cách R giữa chúng, khiến quark ở năng lượng E 
nhỏ bị giam hãm trong proton và neutron, kéo được chúng ra ngoài không nổi, lực ràng 
buộc chúng mạnh lên khi kéo chúng xa nhau. Đó là lý do chẳng sao quan sát trực tiếp 
quark được, chúng bị cầm tù ở năng lượng thấp (infrared slavery), đối chọi với tự do 
tiệm cận của chúng ở năng lượng cao. Xin nhắc R và E tăng giảm đối ngược theo nguyên 
lý bất định (R x E ~ ñ). 


183 


từ), gluon (lực mạnh), W và Z (lực yếu). Ba lực lượng tử này được diễn tả vô 
chừng thỏa đáng trong Mô hình Chuẩn (Standard Model), một lý thuyết 
nhất quán đã vượt qua tất cả các thử thách thực nghiệm một cách vẻ vang, 
những tiên đoán suy ra từ Mô hình Chuẩn đều phù hợp và chính xác đến 
ngạc nhiên với kết quả thực nghiệm, mang hơn hai chục giải Nobel cho 
ngành vật lý hạt cơ bản trong khoảng 30 năm gần đây, không kể năm nay 
2008. 

Còn lại lực cơ bản thứ tư kéo giữ chúng ta trên mặt đắt, đó là trọng lực. 
Các định luật của trọng lực - diễn tả bởi thuyết tương đối rộng - và của 
lượng tử không tương thích với nhau ở những điều kiện cực độ khi hai thế 
giới vi mô và vĩ mô cận kể như trong trung tâm sâu thẳm của lỗ đen, trong 
trạng thái vũ trụ ở kỷ nguyên Planck (giây phút ban đầu của Big bang với 
nhiệt độ kinh hoàng, không gian cực nhỏ, năng lượng cực lớn), hoặc trong 
các máy gia tốc năng lượng cao. Ở những điều kiện cực hạn ấy, không-thời 
gian cong uốn trơn tru của Thuyết tương đối rộng lại xung đột sâu sắc nhất 
với cái sôi động, thăng giáng lượng tử, các phương trình của hai thuyết khi 
kết hợp cho ra những đáp số vô hạn, phi lý. Mô hình Chuẩn không thể giải 
đáp cái mâu thuẫn này và thuyết Siêu dây (Superstring) hay thuyết Màng 
(M theory), về nguyên tắc, nhằm dung hòa và mô tả nhất quán tất cả bốn 
tương tác cơ bản trong cả hai thế giới cực lớn của vũ trụ bao la và cực nhỏ 
của hạ nguyên tử, nhằm thống nhất mọi điều về một mối. Đó là vấn đề hóc 
búa số một của vật lý ngày nay. Nhưng cần nhắn mạnh là mặc dù có những 
tiến bộ ngoạn mục, nhiều khía cạnh của siêu đây còn xa mới sáng tỏ và nhất 
là chưa/không có một tiên đoán nào của nó được chứng nghiệm dẫu gián 
tiếp. Edward Witten - chuyên gia hàng đầu của thuyết siêu dây, nhà vật lý 
được huy chương Eields về toán, không ai, kể cả những giải Nobel, có công 
trình được trích dẫn nhiều bằng ông - một lần tuyên bố: thuyết siêu dây là 
một bộ phận của vật lý thế kỷ 21 đã tình cờ rơi xuống thế kỷ 20, ngụ ý có lẽ 
cần biết bao năm nữa mới được hoàn tất! Cơ sở toán học của nó quá phức 
tạp, các chuyên gia siêu dây phải tự mình mò mẫm sáng tạo, không như 
Einstein đã sẵn có hình học cong Riemann làm nền để khám phá ra Thuyết 
tương đối rộng. 

2c - Kích thước trung mô. Thế giới vi mô vận hành theo những định luật 
của vật lý lượng tử, nhưng ảnh hưởng của nó vượt xa ra ngoài thế giới hạ 
nguyên tử chính vì trong cõi vĩ mô lớn rộng (từ thiên hà tỉnh tú, mặt trời, 
đến sinh vật, thực vật, khoáng vật trên trái đất) tất cả đều được tạo thành 


184 


bởi những hạt cơ bản. Những định luật lượng tử chỉ phối và điều hành 
“ngầm” các đặc trưng của vật chất ở thể khí, lỏng, đặc, kim loại, cách điện, 
bán dẫn, siêu dẫn. Ngành vật lý liên quan đến những đề tài đó mang tên 
gọi Vật lý Thống kê! mà nhiệt động học là trường hợp điển hình trong thế 
giới trung mô ở giữa hai thái cực vô cùng nhỏ và vô cùng lớn. Đặc biệt là các 
hạt có spin 2 (fermion nói chung) như quark, electron, neutrino phải tuân 
thủ “nguyên lý loại trừ của Pauli, theo đó, hai hạt fermion đồng nhất không 
thể cùng trong một trạng thái. Khi chúng ở chung một điểm không gian thì 
chúng phải có hoặc vận tốc hoặc chiều quay của spin khác nhau; nếu cùng 
vận tốc thì spin của chúng phải quay ngược chiều hoặc không ở chung một 
vị trí. Không thể có hai fermion chiếm lĩnh cùng một trạng thái xác định bởi 
năng lượng, spin, vận tốc, vị trí, sắc tích. Đó là những hạt có cá tính biệt lập, 
sự phân phối trạng thái các hạt fermion này phải tuân theo phép thống kê 
Fermi-Dirac mà “nguyên lý loại trừ là hệ quả. Chính “nguyên lý loại trừ của 
hạt mang spin /2 giải thích tại sao cũng với từng ấy electron trong cùng 
một thể tích mà có những vật liệu cái thì cách điện, cái thì dẫn điện, tại sao 
quark mang sắc fích hợp thành proton, neutron và chúng cùng với electron 
tạo ra các nguyên tử, những nguyên tử này khi gần nhau thì những electron 
của chúng lại tách biệt mà không kéo nhau cùng suy sập trong một trạng 
thái đông đặc như “súp của thuở Big Bang ban đầu. Trái ngược với fermion 
đơn độc, boson lại ưa thích song hành, nó dễ dàng kết hợp hòa đồng với 
boson khác càng nhiều càng tốt trong cùng một trạng thái, tập thể của 
chúng tuân theo phép thống kê Bose-Einstein. Cũng chính vì đặc tính hòa 
đồng này của tập thể các boson mà ta có laser, có hiện tượng siêu lỏng, siêu 
dẫn (một công nghệ của thế kỷ 21), có chất đông đặc Bose-Einstein tân kỳ 
kết hợp hàng triệu nguyên tử trong cùng một trạng thái mà những ứng 
dụng trong công nghệ nano là một thí dụ. Hai tính chất trái ngược nhau 
giữa fermion và boson là một đặc trưng của lượng tử mà phương trình Dirac 
với phép phản giao hoán? của ma trận y và spinor giữ vai trò chủ yếu. Mối 


! Ở kích thước trung mô (một phần triệu mét trở lên) có hàng tỷ hạt vi mô, thử hỏi còn có 
cách khảo sát nào khác ngoài phép thống kê? 

? Đặc trưng của cơ học lượng tử (mà nền tảng do Heisenberg và Dirac xây dựng) dựa 
trên những toán tử và ma trận. Toán tử (ma trận) A nhân với toán tử (ma trận) B thường 
khác B nhân với A. Nguyên lý bất định Heisenberg trong thuyết trường lượng tử tương 
đối tính dùng đến phép giao hoán [ A, B] = AB -BA và phản giao hoán {A, B }= AB + BA. 
Trường boson tuân theo phép giao hoán, còn trường fermion (spin Z2) tuân theo phép 
phản giao hoán. 


185 


liên hệ kể trên giữa spin và thống kê là một trong vài định lý sâu sắc nhất 
của vật lý nói chung mà Wolfgang Pauli - người tiên đoán ra hạt “ma/ 
neutrino, tên hạt này lại do Enrico Fermi đặt ra - chứng minh năm 1940. 
Ngày nay nhìn lại, ta chẳng khỏi sững sờ nhận thấy trong khoảng thời gian 
tương đối ngắn, chỉ hơn mười năm ở Âu châu trước thời phát xít, đã xuất 
hiện biết bao cây đại thụ đặt nền tảng cho thuyết Lượng tử hiện đại mà dấu 
ấn ngày càng in đậm! 


3 - Lược thuật về thuyết Tương đối 

Sau vòng đạo chơi trong thế giới vi mô của Lượng tử, mời bạn đọc quay 
bước sang thăm miền đất mênh mang của Tương đối, hai ngọn hải đăng của 
thế giới vi mô và vĩ mô hội tụ trong phương trình Dirac và nhiều nữa. 

3a - Tương đối đặc biệt (hẹp). Ai trong chúng ta khi đi máy bay cửa sổ 
đóng kín và không gặp bão lay động mà có thể cảm thấy mình di chuyển 
với vận tốc khoảng ngàn cây số trong một giờ? Khoảng bốn trăm năm trước 
đây, Galilei cũng đưa ra một thí dụ tương tự, mở đầu cho ñ0guyên lú tương đối 
mang tên ông: trong hầm kín mít không giao tiếp gì với thế giới bên ngoài 
của một chiếc tàu thủy đi chuyển đều đặn với vận tốc v cố định, ta hãy quan 
sát những con bướm bay khắp phía và những giọt nước tí tách rơi. Nay để 
tàu đứng yên, ta thấy bướm vẫn bay và nước vẫn rơi hệt như trước, chẳng 
có gì thay đổi. Rồi tàu lại đi chuyển đều đặn, nhưng với vận tốc và chiều 
hướng khác, bướm vẫn bay và nước vẫn rơi như khi tàu đừng ở bến. Nói 
một cách khác: những định luật miêu tả các hiện tượng thiên nhiên (bướm 
bay, nước rơi) không chút thay đổi trên tàu đi chuyển đều đặn (bất kỳ vận 
tốc và chiều hướng nào) kể cả tàu dừng ở bến (v = 0). Tĩnh hay động chỉ là 
chuyện tương đối mà Galilei tóm tắt trong một câu “di chuyển đều đặn cũng 
như không”. Trong hai hệ quy chiếu, một bên là bến đứng yên (tọa độ 
x„y,z,t, một bên là tàu di động (tọa độ x/, y/, Z, t), các định luật miêu tả 
thiên nhiên đều giống hệt nhau, hay f(x,y,z„t) = f(x, y, Z, t) hàm số f tượng 
trưng cho một định luật vật lý nào đó. Khi nguyên lý này áp dụng cho điện- 
từ để diễn tả vận tốc ánh sáng c không thay đổi trong tất cả các hệ quy chiếu 
đi chuyển đều đặn thì f(x, y, z, t) œ (x2 + y2 + Z2) - (ct)2. Các tọa độ (x, y, z, t) 
và (x, y„ Z„ t) của hai hệ quy chiếu phải liên hệ ra sao để cho đại lượng s2? = 
(x2 + y2 + Z2) - (ct? = (x2 +y2 +Z⁄?) - (ct)? không thay đổi!. Sự bất biến của 





! Sở đĩ ta lẫy s? = rˆ- (ct)2 với r?œ x2 + y2 + z2 mà không lẫy r - ct vì phải kể hai trường 
hợp ánh sáng chạy cùng hay ngược chiều với vận tốc v. 


186 


s? điễn tả hiện tượng vật lý theo đó vận tốc ánh sáng đo lường trên hai hệ 
quy chiếu đều bằng nhau và là c ~ 300.000 km/s. Hiện tượng này do 
Michelson và Morley phát hiện năm 1887, nó trái ngược với trực giác và 
định kiến của mọi người trước năm thần kỳ 1905 vì họ tưởng (nhằm) rằng 
nếu vận tốc ánh sáng đo trên bến là c thì vận tốc ánh sáng đo trên tàu phải 
là c + v (tùy theo ánh sáng chạy song song cùng chiều hay ngược chiều với 
tàu). Cũng vậy, người trên tàu khi đo vận tốc ánh sáng sẽ thấy vận tốc đó 
phải khác với vận tốc ánh sáng truyền đi trên bến, sự khác biệt đó cho ta v 
mà Michelson và Morley không sao đo lường thấy. 

Với thời gian phổ quát duy nhất của Newton (t = t) thì s2 không sao bất 
biến được và đã làm đau đầu bao nhà khoa học. Điểm then chốt của thuyết 
Tương đối hẹp là các vị Lorentz, Poincaré, Einstein mỗi người một cách đã 
phát kiến ra hệ số p = 1⁄V(1— v2⁄2) > 1 chìa khóa mở đường vô cùng quan 
trọng cho cơ học tương đối tính!, theo đó hệ quả đầu tiên là khối lượng m 
của một vật không còn cố định (tiền đề của cơ học cổ điển) mà tăng lên với 
vận tốc chuyển động của nó: m(v) = pm. Ta chỉ cần thay thế bằng m(v) 
trong tất cả các công thức của cơ học cổ điển Newton là chân trời mới của 
tương đối hẹp hé mở cho ta mọi hệ quả của nó. Nhưng tuyệt vời hơn cả là 
hai kho tàng mà Einstein tặng cho nhân loại, trước hết năng lượng và khối 
lượng tuy hai mà một qua phương trình E = pm của thế kỷ, liên kết năng 





Định vị Toàn cầu (Global Positioning System, GPS) chỉ một 
giây, người ở dưới đất thấy dài hơn một giây, đồng hồ trên đó đập chậm đi p lần trong 
một đơn vị thời gian. Thuyết Tương đối rộng cho ta hệ quả ngược với thuyết Tương đối 
hẹp, đồng hồ tích tắc nhanh hơn vì cường độ trọng lực trên đó giảm đi so với mặt đất. 
Thuyết Tương đối rộng đã được kiểm chứng chính xác bằng thực nghiệm ngay từ năm 
1919 (ánh sáng bị uốn cong bởi mặt trời, cùng với hiện tượng tuế sai của quỹ đạo hành 
tỉnh sao Thủy quay chậm 43” trong một thế kỷ), chứng nghiệm mới đây nhất của thuyết 
này là Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) trang bị các phương tiện vận tải trên trời dưới 
biển, kể cả điện thoại đi động và iPod. Trên vệ tỉnh GPS, thuyết Tương đối rộng (hẹp) 
bảo cho ta đồng hồ tích tắc nhanh (chậm) hơn so với mặt đất, mà sự chính xác khoảng 
một phần ngàn tỷ giây của nhịp độ đồng hồ là điều kiện tối quan trọng cho GPS thành 
công. Thuyết tương đối hẹp còn bảo cho ta trên các hệ quy chiếu di chuyển với vận tốc v, 
thước đo không gian (theo hướng song song với v) bị co cụm lại với hệ số 1⁄p = V(1 - 
v3/c2), trái lại thước đo không thay đổi theo hướng thẳng góc với v. 





187 


lượng E khổng lồ với khối lượng nhỏ bé!. Thông điệp thứ hai, sâu sắc và 
kỳ lạ, là chẳng có một thời gian tuyệt đối và phổ quát trong một không gian 
biệt lập với thời gian. Có muôn ức thời gian (t và t dẫu khác nhau nhưng cả 
hai đều chỉ định thời gian trong hai hệ quy chiếu) với nhịp độ nhanh chậm 
không đồng đều, khoảng cách thời gian của mỗi hệ quy chiếu tùy thuộc vào 
vận tốc chuyển động của hệ ấy. Mỗi thời-điểm phải gắn quyện với mỗi 
không-điểm trong một thực tại bốn chiều gọi là thế giới Minkowski để diễn 
tả một sự kiện, cái lúc nào phải đi với cái “ở đâu. Khoảng cách thời gian 
của bạn khác của tôi, ở mỗi điểm không gian lại gắn liền một đồng hồ đo 
thời gian với nhịp điệu tích tắc khác nhau. Sở đĩ bạn và tôi tưởng rằng 
chúng ta chia sẻ một thời gian phổ quát, chỉ vì cộng nghiệp con người trong 
cái không gian quá nhỏ bé so với vũ trụ, bạn và tôi đâu có xa nhau gì, vận 
tốc tương đối giữa chúng ta thấm gì so với vận tốc ánh sáng (v3⁄2 « 1, ) ~ 1). 
Hơn nữa, không có mũi tên thời gian lạnh lùng trôi của trực giác mà cơ học 
cổ điển Newton thừa nhận, cũng không có khái niệm hiện tại, cái bẩ/ giờ 
chẳng thể xác định và giữ vai trò ưu tiên đặc thù nào hết. Đã không có hiện 
tại thì nói chỉ đến quá khứ và tương lai, đó là nội dung triết học quá ư kinh 
ngạc của thuyết tương đối hẹp và rộng trong nhận thức về thời gian, nó 
không phải là mũi tên trôi một chiều từ quá khứ đến tương lai mà chỉ là một 
trong bốn thành phần của thực tại mang tên gọi không-thời gian chẳng 
cứng nhắc mà đàn hồi. Diễn tả hàm súc nhất về nhận thức này có lẽ nằm 
trong bức thư Einstein gửi cho con trai của Besso? khi nghe tin bạn mắt. Bức 
thư viết: “Vậy bạn đã trước tôi một chút giã từ cái thế gian lạ lùng này. Điều 
đó chẳng nghĩa lý gì. Đối với chúng ta, những nhà vật lý mang niềm tin, sự 
chia cách quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ có giá trị của một ảo tưởng, dẫu 





! Khi triển khai hạn chế theo (v29) «1, m(v) = m + [1/©] (1⁄2)mv2 +... mà (1⁄2)mv2 chính là 
động năng của cơ học, Einstein đã tìm ra E = c2V(1— v22). Trái với nhiều sách báo đại 
chúng liên kết E = mc2 với hai trái bom rơi xuống Hiroshima và Nagasaki, phương trình 
của thế kỷ chẳng ảnh hưởng gì đến sự hình thành của bom hạt nhân (xem bài của Đỗ 
Đăng Giu cùng trong Kỷ yếu). Một vật mắt đi (nhận được) một chút năng lượng E, thì 
khối lượng của nó giảm đi (tăng lên) ồm = ŠE/@. Einstein ngay tháng 9 năm 1905 đề nghị 
dùng nguyên tố radium để kiểm chứng ồm = E/œ, vì nó phóng xạ nên khối lượng giảm 
đi. Phải đợi đến năm 1932, Cockcroft và Walton mới kiểm chứng được lần đầu phương 
trình trên. 

? Người bạn thân thiết từ thuở hàn vi, người duy nhất ông cảm ơn trong công trình để 
đời đăng trên Amalen der Phụsik về thuyết Tương đối hẹp trong lúc hai người đạo chơi 
bàn luận ngày Chủ nhật tháng Năm năm 1905. Chữ gläubige trong bức thư có lẽ không 
nên hiểu theo nghĩa niềm tin tôn giáo, mà hàm ý xác tín vào lý trí. Bức thư gửi chưa đến 
một tháng thì Einstein cũng vào cõi vĩnh hằng. 


188 


nó đai dẳng đến thế nào”. 

3b - Tương đối tổng quát (rộng). Một ngày tháng Mười Một năm 1907 
đang ngồi trong Phòng Đăng ký Bằng Sáng chế của thành phố Bern, 
Einstein chợt nảy ra một ý tưởng mà ông coi như mãn nguyện nhất trong 
đời: một người rớt từ trên cao xuống không cảm thấu sức nặng của mình. Ngày 
nay, phi hành gia lơ lửng trong những hỏa tiễn thám hiểm vũ trụ là hình 
ảnh quen thuộc của hiện tượng öô frọng lực. Bất kỳ mỗi điểm trong một 
thang máy đứt dây và rơi tự do đều có thể coi như một hệ quy chiếu quán 
tính trong đó trọng lực như bị xóa đi, phản ánh ý tưởng sung sướng nhất 
trong đời Einstein. Thêm bước nữa, ông mường tượng một nơi xa lánh tất cả 
mọi thiên hà tỉnh tú, một không gian ở đó vắng mặt trọng trường. Trong cái 
không gian vô trọng lực Ấy, có một hòm mà ta đẩy mạnh lên cao với một gia 
tốc nào đó, ta thấy zmọi oật ở trong hòm bị đẩy rơi ngược chiều xuống thấp với 
cùng một gia tốc, giỗng như nó bị hút xuống bởi một trọng lực, điều quá quen 
thuộc trên xe hơi khi ta bất chợt nhắn mạnh phanh, mọi người như bị kéo 
về phía trước. Vậy thì vận chuyển có gia tốc nào khác gì tác động của trọng 
trường, có một mối liên hệ mật thiết giữa gia tốc và sức hút của trọng lực. 
Những tác dụng của một trọng trường f/c có thể như bị xóz bỏ trong một 
hệ quy chiếu rơi tự đo (gia tốc z 0), hoặc khi ta khảo sát vận chuyển có gia 
tốc, một trọng trường đo như được fạo ra. Câu “di chuyển đều đặn cũng như 
không” của Galilei, qua ý tưởng sung sướng nhất trong đời của Einstein, 
nay biến thành “đi chuyển không đều đặn chăng khác gì tác động của trọng 
lực đã mở đầu một kỷ nguyên mới cho vật lý, nới rộng thuyết Tương đối 
hẹp sang thuyết Tương đối rộng để thay thế thuyết Vạn vật hấp dẫn của 
Newton, định luật cổ điển này chỉ là trường hợp xấp xỉ gần đúng của thuyết 
Tương đối rộng vô cùng chính xác. Hơn nữa, còn thêm một nguyên nhân 
thúc đẩy Einstein mở rộng thuyết Tương đối hẹp vì ông nhận ra có một 
mâu thuẫn giữa thuyết này (vận tốc của mọi tín hiệu đều có hạn, kể cả ánh 
sáng) và luật cổ điển vạn vật hấp dẫn (trọng lực truyền đi với vận tốc øô hạn 
để vạn vật hút nhau fức tì). Vậy bằng cách nào đó sửa đổi luật hấp dẫn 
Newton sao cho hòa đồng với thuyết tương đối hẹp, mâu thuẫn nói trên sẽ 
tự động được giải đáp. Lý thuyết tương đối rộng, hay định luật Vạn vật hấp 
dẫn của Einstein có thể tóm tắt trong một câu: Không-Thời gian chẳng cứng 
nhắc mà đàn hồi, hình học Minkowski bốn chiều phẳng lặng của thuyết 
Tương đối hẹp bị biến đạng thành cong uốn bởi năng-khối lượng của vật 
chất. Sự phân phối năng lượng đã tạo ra cấu trúc cong của không-thời gian 


189 


để vạn vật di chuyển như một biểu hiện của trọng trường chứ không có sức 
hút nào giữa chúng cả. Dưới ánh đèn huyền ảo của thuyết Tương đối rộng, 
hiện tượng vạn vật hấp dẫn “cơ bắp của Newton nay tỏa hiện như cảnh 
tượng cong uốn của không gian để vạn vật tìm nhau! Thuyết Tương đối 
rộng có thể tóm tắt như sau: khối lượng áp đặt không-thời gian phải cong 
đi, còn không-thời gian chi phối bắt khối lượng phải chuyển động ra sao. Sự 
vận hành của vật chất (ánh sáng cũng là vật chất) bởi trọng trường không 
do một lực cơ bắp nào hết mà thực ra sự di chuyển đó lại “trây lười nhất 
theo đường trắc địa trong một không-thời gian bị cong bởi sự hiện hữu và 
phân phối của vật chất. Đáp lại, vật chất và năng lượng luôn luôn biến 
chuyền của chúng cũng tác động tới độ cong của không-thời gian, và cứ thế 
tiếp diễn liên hồi vũ điệu giữa cơ học và hình học. Thuyết Tương đối rộng 
được kiểm chứng vô cùng chính xác bằng thực nghiệm ngay từ năm 1919 
(ánh sáng bị uốn cong bởi mặt trời, cùng với hiện tượng tuế sai của quỹ đạo 
hành tỉnh sao Thủy quay chậm 43“ trong một thế kỷ), chứng nghiệm mới 
đây nhất của thuyết này là Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) trang bị các 
phương tiện vận tải và điện thoại di động. Trên vệ tỉnh GPS, thuyết tương 
đối rộng (hay hẹp) bảo cho ta đồng hồ tích tắc nhanh (hay chậm) hơn so với 
mặt đất, mà sự chính xác khoảng một phần ngàn tỷ giây của đồng hồ là 
điều kiện tối quan trọng cho GPS thành công. 

Mời bạn coi bức thư Einstein gửi ngày mồng 9 tháng Giêng năm 1916 
cho Karl Schwarzschild, nhà vật lý thiên văn Đức đã đầu tiên giải được 
chính xác phương trình của thuyết Tương đối rộng mà Einstein công bố 
tháng trước: “cái đặc điểm của lý thuyết mới này là không gian và thời gian 
tự chúng chẳng có tính chất vật lý gì cả. Nói đùa thôi, giả thử vạn vật trên 
đời biến mắt, thì theo Newton ta hãy còn một không gian rỗng tuếch phẳng 
lặng mênh mang và một mũi tên thời gian lặng lẽ trôi, nhưng theo tôi thì 
tuyệt nhiên chẳng còn chỉ hết, cả không gian lẫn thời gian và vật 
chất!”. Không-thời gian chăng còn là một sân khấu bàng quan trong đó vật 
chất vận hành một cách độc lập, không có diễn viên (vật chất) thì sân khấu 
(không-thời gian) cũng chăng còn. Thực là một cuộc cách mạng về tư duy 
mà Einstein mang đến cho nhân loại: chính vật chất trong đó có đa thịt tâm 
tư con người xây dựng ra vũ trụ. Vật chất và không-thời gian chỉ là hai khía 
cạnh của một bản thể duy nhất, cái này sinh cái kia, không có cái này thì 
cũng chẳng có cái kia. Thông điệp vật lý ấy gói ghém trong phương trình 
Einstein R„ - (⁄2)Rg„= (§mG/c9T,„„ về trái là tensơ Ricci mô tả hình học 


190 


không-thời gian bốn chiều trong đó vận hành vạn vật, còn về phải là tensơ 
năng-xung lượng của vật chất xây dựng nên cái cấu trúc cong uốn của 
không-thời gian. Nhà vật lý Nhật bản Yoichiro Nambu qua bức tranh nửa 
trào lộng nửa trầm tư mỉnh họa về trái phương trình bằng cổng Rashomon 
xa xưa của một thoáng không gian trang nghiêm thanh thoát bên bờ suối, 
về phải bên kia cầu vương vấn trong cảnh trần ai bởi khói than nhà máy 
phản ánh vật chất nặng nẻ! 





3c - Vũ trụ. Einstein là người trước tiên nhận ra cái toàn bộ chẳng sao 
tách biệt giữa vật chất-lực (cái nội dung) và không-thời gian (cái vỏ chứa). 
Tất cả chỉ là một mà ông gọi là vũ trụ và khoa học nghiên cứu cái toàn bộ đó 
mang tên là vũ trụ học mà nguyên tắc - được ông xây dựng trong một công 
trình ra đời tháng Hai năm 1917- vẫn tiếp tục làm nền tảng rọi sáng cho mãi 
đến ngày nay, mặc dù thay đổi nhiều về chỉ tiết và mô hình ban đầu. Trước 
hết ông nhận thấy phương trình của thuyết tương đối rộng không có 
nghiệm số nào tương ứng với một vũ trụ vĩnh cửu bắt biến với thời gian mà 
định kiến ngàn xưa đều tin chắc như vậy, ngay cả với con người cấp tiến 
như Einstein! Ông đành thêm vào về trái phương trình một số hạng A g„ 
(ông gợi A > 0 là hằng số vũ trụ vì nó chẳng có hệ quả cục bộ nào ở bất kỳ 
các quy mô lớn hay nhỏ) để có được một nghiệm số diễn tả vũ trụ ấm êm 
tĩnh lặng, tuy cong oề không gian nhưng lại phẳng (không thay đổi) zới thời 
@ian. Nhưng chỉ vài năm sau đó, các nhà thiên văn vật lý W. de Sitter (Hà 
Lan), A. Friedmann (Nga) và G. Lemaiftre (Bỉ) khi xem xét toàn diện mười 
thành phần của phương trình Einstein đã chứng minh là vũ trụ không 
những cong về không gian mà cũng cong cả với thời gian, vậy vũ trụ hoặc 
dãn nở hoặc co nén chứ không tĩnh tại. Hỗ trợ quyết định cho phần lý 
thuyết trên xảy ra năm 1929 khi nhà thiên văn Mỹ E. Hubble đo lường 
quang phổ ánh sáng của các thiên hà và phát hiện chúng đồng loạt có tần số 
sóng bị giảm đi so với quang phổ đo trên trái đất. Tương tự như hiệu ứng 


191 


Doppler trong âm thanh, theo đó tiếng sáo phát ra trên tàu chạy xa bến thì 
người đứng yên trên bến nghe sáo trầm hơn, ngược lại nếu tàu tiến gần vào 
bến, tiếng sáo nghe bổng hơn!. Vì quan sát thấy tần số ánh sáng giảm, 
Hubble suy ra là khoảng cách từ chúng ta tới các thiên hà tỷ lệ thuận với tốc 
độ của chúng, càng ở xa vận tốc càng lớn. Như vậy, vũ trụ không còn tĩnh 
lặng mà dãn nở như quả bóng khi ta bơm hơi vào, một thực tại chẳng sao 
chối cãi. Sự kiện thiên văn quan trọng hàng đầu này ngày nay được xác 
định rất vững vàng bởi nhiều đo lường khác, do đó hằng số A (mà Einstein 
đưa ra như một tiên đề để giữ tĩnh lặng cho vũ trụ) chẳng còn cần thiết nữa 
khiến ông coi đó là sai lầm lớn nhất trong đời mình. Nhưng cái gì làm vũ trụ 
dãn nở? Nhiều nhà thiên văn và vật lý cho rằng có thể chính là hằng số A. 
Ai ngờ cái søi lầm hơn nửa thế kỷ trước nay có thể trở nên một thành viên 
chủ yếu chiếm ngự đến Z4 % năng lượng của hoàn vũ đưới cái tên mới là 
năng lượng tối để làm đãn nở vũ trụ, cái năng lượng tối đầy bí ấn này chưa ai 
biết là gì tuy nhiên nó chẳng phải do vật chất tạo thành mà lại mang đặc 
tính năng lượng của chân khôns?. Việc tiên đoán sự dãn nở của vũ trụ thực là 
một kỳ công của thuyết tương đối rộng. 


4- Cơ cầu vạn vật hình thành và hạt Higøs 

4a - Mô hình Chuẩn. Ba tương tác cơ bản “phi hấp dẫn' mang tên Sắc 
động lực (QCD) và Điện yếu (Electroweak) trong Mô hình Chuẩn của vật lý 
hạt phác họa ở phần 2b là thành tựu tuyệt vời của bản giao hưởng giữa hai 
thuyết Lượng tử và Tương đối hẹp. Thuyết điện yếu thống nhất hai lực thoạt 
trông rất khác biệt, đó là lực điện từ quen thuộc trong đời sống hằng ngày 
và lực yêu (chi phối sự vận hành của neutrino, phân rã và phóng xạ hạt 
nhân). Thuật ngữ yếu tưởng như yếu mềm ít tác động, nhưng thực ra nó 





! Các chuyên gia gọi tần số ánh sáng bị giảm đi là sự xê dịch về phía đỏ (red shift), hàm 

nghĩa ánh sáng màu đỏ có tần số nhỏ hơn ánh sáng màu xanh. Lý do là vì nếu nguồn 
sáng hay âm thanh chuyển động ra xa (đến gần) bến, ánh sáng hay âm thanh sẽ mất 
nhiều (ft) thời gian hơn để tới người quan sát trên bến, bước sóng trên bến vì đó sẽ đài 
(ngắn) đi, hay tần số sóng sẽ giảm (tăng). 
? Khi ta chuyển Ag„ từ về trái sang về phải của phương trình Einstein, ta thấy tenxơ 
năng-xung lượng T„ có thêm một số hạng mới ðT,„ = - (Ac1⁄8mrG) g„„. Số hạng mới này 
mang đặc tính của một chân không (vì A vô hướng và g„„ có gốc nguồn thuần hình học, 
chẳng do năng-xung lượng của vật chất tạo nên), hơn nữa dấu trừ của ðT,„„ có tác động 
đầy ra (thay vì hút vào bởi lực hấp dẫn +8zrG/c'T,„„ của vật chất làm không gian co lại). 
Vậy ðT,„ coi như tác động phản hấp dẫn của chân không để làm dãn nở vũ trụ và năng 
lượng tối chỉ định tính chất này. 


192 


chủ chốt điều hành các phản ứng nhiệt hạch trong các thiên thể, mang ánh 
sáng cho bầu trời ban đêm. Abdus Salaml!, người Pakistan, cùng với hai 
người Mỹ Sheldon Glashow và Steven Weinberg đã phát hiện ra là mặc dù 
hai định luật cơ bản điện-từ và yếu có cường độ tương tác quá khác biệt 
nhưng thực ra chúng có rất nhiều đặc tính chung và hơn nữa có thể hòa 
hợp trong một tương tác duy nhất mà Salam đặt tên là điện yếu. Thuyết này 
mang cho đồng tác giả Glashow, Salam, Weinberg giải Nobel năm 1979. Sở 
đĩ có sự khác biệt giữa hai cường độ là vì khối lượng của hạt photon (tượng 
trưng cho điện-từ, xin nhớ electron trao đổi photon) bằng 0 mà khối lượng 
của hai hạt W, Z (tượng trưng cho phân rã yếu, xin nhớ neutrino trao đổi W, 
Z) lại quá lớn. Thuyết điện yếu tiên đoán được khối lượng cùng các đặc tính 
của hai hạt W, Z và sau đó thực nghiệm kiểm chứng với độ chính xác tuyệt 
vời. Sự thống nhất hai hiện tượng điện-từ và yếu trong cùng một quy luật là 
cả một bước ngoặt của vật lý ở cuối thế kỷ 20, tầm quan trọng của nó có thể 
ví như Maxwell ở cuối thế kỷ 19 đã tổng hợp ba hiện tượng điện, từ và 
quang mà công nghệ hiện đại thông-truyền tin khai thác vô cùng mầu 
nhiệm. Sự thống nhất này được thực hiện nhờ một cơ chế gọi là sự Phá vỡ 
Tự phát Đối xứng (Spontaneous Breaking of Symmetry, SBS) mà người tiên 
phong mở đường là Yoichiro Nambu, giải Nobel 2008 và Peter Higgs dùng 
SBS để tìm ra một kịch bản mang khối lượng cho W, Z và cả quark, lepton. 
Chúng ta dần dần tìm hiểu SBS và thuyết điện yếu qua những bước chuyển 
tiếp sau. 

4b - Đối xứng. Trong tiến trình khám phá các định luật khoa học, ít nhất 
là trong phạm vi hạt cơ bản, nhiều nhà vật lý lấy nguồn cảm hứng trong cái 
đẹp cân đối hài hòa của thiên nhiên để quan sát, tìm tòi, suy luận, sáng tạo. 
Cái đẹp đó dĩ nhiên chủ quan trong nghệ thuật, văn chương, hội họa, âm 
nhạc, nhưng trong khoa học nó khách quan, định lượng và mang tên gọi đối 
xứng. Sự tìm kiếm những đối xứng và sự vi phạm tuần tự của nó, cũng như 
xác định được những gì bất biến trong vật lý (dùng công cụ nhóm đối xứng 
trong toán học) là phương pháp chỉ đường phổ biến và hữu hiệu trong công 
cuộc khám phá?. Đối xứng gương là một thí dụ. Bạn hình dung đối xứng đó 
như sau: tay phải (hay trái) của ta có hình trong gương hệt như tay trái (hay 


! http:/www.diendan.org/nhung-con-nguoi/abdus-salam/ 

? Nhóm “quay trong hình học bốn chiều, còn gọi là nhóm đối xứng Lorentz, để làm sao 
cho khoảng cách không-thời gian s? = (x2 + y2 + z2?) - (ct)2 thành một bắt biến là một thí 
dụ. Coi phần 3a và Nginnểnn 


193 


phải), và cái ta gọi là phía phải hay phía trái chỉ là ước lệ giữa con người. 
Không có gì cho ta phân biệt được mọi hiện tượng ở ngoài gương và hình 
chiếu của hiện tượng đó trong gương, sự hoán chuyển không gian x ©> - x 
hay đối xứng gương P (Parity) không làm chúng thay đối, chúng bắt biến. 
Một sáng nắng ấm mùa thu ngả đông với cây đỏ lá vàng của Hà Nội thời 
xưa, tháp rùa mái cong cổ kính soi hình xuống nước trong vắt pha lê của hồ 
gươm phẳng lặng, tháp và bóng trong hồ là biểu hiện của đối xứng gương 
toàn vẹn. Hai nhà vật lý Trung Quốc ở Mỹ T. D. Lee và C. N.Yang (giải 
Nobel 1957) khám phá ra là lực hạt nhân 1/ếu vi phạm tối đa cái đối xứng 
gương P này, trong đó spin đóng vai trò quan trọng để giúp ta nhận ra sự vi 
phạm đối xứng. Spin của electron, của neutrino đều hoàn toàn quay về phía 
trái mà không quay về phía phải. 

Nếu trong thế gian này tất cả đều cân xứng hoàn hảo thì không có gì hầu 
như dễ xảy ra hơn là phải có gì như Louis Pasteur từng nói: “Bất đối xứng 
chính là nguồn sống! khi ông nhận thấy có sự biệt hóa giữa phải và trái của 
chất lên men. Vậy kiếm tìm cơ chế phá vỡ đối xứng có lẽ cũng chẳng kém 
phần hào hứng. 

Một thí dụ khác là đối xứng vật chất-phản vật chất hay đối xứng CP, 
theo đó các định luật vận hành của vật và của phản vật phải giống hệt 
nhau. Chữ C trong CP chỉ định điện tích (charge) hay sắc tích (và tẤt cả các 
lượng tử tính khác như spin), vì hoán chuyển vật chất-phản vật chất là thay 
đổi dấu của chúng. Trong bốn tương tác cơ bản thì ba lực hấp dẫn, điện từ 
và hạt nhân mạnh đều tuân thủ phép đối xứng P và CP, chỉ lực hạt nhân 1/ếu 
mới vi phạm chúng, tối đa với đối xứng P, đôi chút với đối xứng CP, tương 
tác yêu của hạt và của phản hạt khác nhau ở mực độ vừa phải. 

Một đối xứng khác thuộc về thế giới lượng tử là siêu đối xứng 
(supersymmetry), đó là sự hoán chuyển fermion <> boson, một hệ quả của 
thuyết Siêu dây đề cập ở đoạn 2b. Đề tài về sự phá vỡ siêu đối xứng rất thú 
vị và thời thượng. 

Nhưng có một đối xứng ngự trị tuyệt đối, không hề bị vi phạm trong 
sắc động lực và điện từ, một đối xứng đặc trưng của vật lý lượng tử, nó 
mang tên đối xứng chuẩn (gauge symmetry). Chính cái đối xứng này đã mở 
ra một chân trời mới lạ và là gốc nguồn cho sự thành công kỳ diệu của Mô 
hình Chuẩn. Ai trong chúng ta khi làm quen với cơ học lượng tử đều biết 
rằng bình phương của hàm số sóng |W(x)|J” cho ta xác suất xảy ra đối với một 
đại lượng nào đó. Ta thấy ngay hoán chuyển chuẩn \W(x) ©> \W(x) #xp[ia()] 


194 


với bất kỳ hàm thực ơ(x) nào không làm thay đổi |W(x)|?, cũng vậy nó 
không làm thay đổi các định luật của Mô hình Chuẩn, các đại lượng vật lý 
phải bất biến với hoán chuyển chuẩn. Chính vì vậy mà đối xứng chuẩn chỉ 
phối toàn điện sự vận hành của các tương tác mạnh và điện-yếu. Cụ thể ta 
mường tượng đối xứng này như sau: điện thế của trái đất là một triệu volt 
và hai cực điện trong nhà là 1000000 volt và 1000220 volt, nhưng máy của 
chúng ta chạy với 220 volt không hề trục trặc mặc dù hàng triệu volt điện 
thế của quả đất. Cũng như ø(x) là bất kỳ hàm gì, có muôn ngàn điện thế 
khác nhau ở mọi nơi trong hoàn vũ, nhưng định luật chi phối sự vận hành 
của chúng phải điều hòa ra sao để cho ta một trường điện từ duy nhất. Máy 
của chúng ta mang lên các thiên thể xa xăm không bị chỉ phối bởi điện thế 
tuỳ tiện lớn hay nhỏ trên đó, điện tích -e của electron trong máy bao giờ 
cũng bắt biến, ở đây hay ở đó, lực điện từ chỉ phối máy của chúng ta cũng là 
lực điện từ trên các thiên thể. Đó là ý nghĩa vật lý của đối xứng chuẩn. 
Phương trình Maxwell của tương tác điện-từ tuân thủ phép đối xứng 
chuẩn!, đối xứng này trở thành nguyên lý chủ trì cho sự phát triển kỳ điệu 
của điện động học lượng tử, những tính toán trong lý thuyết này đưa ra 
nhiều tiên đoán được thực nghiệm kiểm định tới độ chính xác cao hơn một 
phần tỷ (momen từ của electron là một thí dụ). Đặc điểm của đối xứng 
chuẩn là nó đòi hỏi các boson - làm trung gian sứ giả cho fermion tương tác 
với nhau qua trao đổi các boson này - phải không có khối lượng. Quang tử 
photon trong điện động học lượng tử cũng như gluon trong sắc động lực 
học lượng tử là thí dụ của boson không có khối lượng. Ta gọi chúng là bosơn 
chuẩn (gauge bosons). 

Ngay khi mới phác họa ra lý thuyết để diễn tả lực yếu khoảng những 
năm đầu 1950, nhiều nhà vật lý trong đó có Fermi, Feynman, Gell-Mamn, 
Yang, Lee, Glashow đã tinh ý nhận ra là giữa hai tương tác điện từ và yếu có 
nhiều cấu trúc và tính chất đồng nhất, vậy hầu như là chuyện đương nhiên 
nếu ta sử dụng phương pháp rất hiệu lực của đối xứng chuẩn trong điện từ 
để khám phá những định luật vận hành của lực yếu. Nhưng khốn thay, cái 
trở ngại là boson chuẩn W (làm sứ giả cho tương tác này) lại có khối lượng 
rất lớn chứ chẳng bằng 0 như photon trong điện từ. Tại sao vậy? Vì lực yếu 





1 Photon diễn tả bởi tứ-vectơ A,(x). Thay A„() bởi A„(x) + 9„ø(x) của bất cứ hàm ø(x) nào 
không làm cho phương trình Maxwell thay đổi là thí dụ của đối xứng chuẩn trong tương 
tác điện từ. Photon không có khối lượng nhưng chính vì nó có vận tốc c cực đại nên nó 
có năng lượng E và xung lượng k khác 0 (E = w = |k|c). 


195 


chỉ tác động trong hạt nhân nguyên tử ở kích thước vi mô, trong khi lực 
điện từ trải rộng khắp hoàn vũ, mà tầm truyền R của lực lại tỷ lệ nghịch với 
khối lượng MI của boson làm trung gian cho lực truyền đi, một hệ quả của 
nguyên lý bất định Heisenberg theo đó RM ~ h. Biết tầm truyền R của lực 
yếu, ta suy ra là boson W phải có khoảng hai trăm ngàn lần khối lượng của 
electron, như vậy tương tác yếu không có đối xứng chuẩn. Ôi biết bao thất 
vọng nếu phương pháp rất hiệu lực của đối xứng chuẩn - nguyên nhân cho 
sự thành công tuyệt vời của lý thuyết điện từ - xem ra chẳng sao áp dụng 
được cho tương tác yếu. 

Nhưng một chuyện “thần kỳ đã xảy ra để làm cho lực yếu cũng có đối 
xứng chuẩn như điện từ, đối xứng đó chỉ bị che khuất mà thôi. Câu chuyện 
khởi đầu từ hiện tượng siêu dẫn của ngành vật lý chất rắn ở kích thước 
trung mô xa lạ với hạt cơ bản tung hoành trong thế giới vi mô. Trong vật lý, 
cũng như trong nhiều môn khác, có một số nhỏ nhà khoa học kiến thức 
xuyên ngành uyên thâm, nhìn rộng ra ngoài cái chuyên môn của mình, tìm 
hiểu những gì phổ quát để mang lại cho ngành mình một luồng gió mới. 
Nhà vật lý Nhật bản Yoichiro Nambu ở Đại học Chicago là một trong số đó. 
Chuyên gia về hạt sơ đẳng nhưng ông cũng lưu tâm và có cái nhìn bao quát 
về vật lý siêu dẫn khác lạ với hạt, ông nhận thấy có cái gì liên kết hai ngành 
- cầu trúc toán học thì rất giống nhau nhưng vật lý thì lại khác biệt - và tìm 
thấy là đối xứng thực ra không bị phá vỡ mà chỉ bị che giấu bởi một tác 
động nào đó. Nhưng chính Peter Higgs, một nhà nghiên cứu “bình thường/ 
của xứ Scotland làm việc tại một đại học “nhỏ Newcastle upon Tyne đã tìm 
ra một kịch bản nhất quán để áp dụng ý tưởng Nambu cho đối xứng chuẩn, 
mở đường cho Glashow, Salam, Weinberg kết cấu lực điện từ với lực yếu. 

4c - Siêu dẫn điện từ. Hiện tượng siêu dẫn của vật liệu ở nhiệt độ thấp là 
một đặc trưng của vật lý lượng tử, dòng điện truyền qua một dây siêu dẫn 
có thể tồn tại hàng tỷ năm trên lý thuyết, ước lượng khoảng vài trăm ngàn 
năm bởi đo lường, nó không có điện trở. Một điện trường dẫu nhỏ đến đâu 
cũng khó xâm nhập được vào trong chất siêu dẫn vì nó bị triệt tiêu bởi dòng 
điện lý tưởng/ nội tại của siêu dẫn. Không những điện mà cả từ trường 
cũng vậy. Một thỏi nam châm để gần một vật liệu siêu dẫn bị bật ra xa, 
thông lượng từ trường bị trục xuất một phần ra ngoài vật siêu dẫn, đó là 
hiệu ứng Meissner!. Chính hiệu ứng này là ngọn nguồn cho xe lửa trong 
tương lai được “nâng lên trên đường ray, không bị lực ma sát nên xe lửa có 





! Xem bài của Nguyễn Trọng Hiền cùng trong Kỷ yếu. 


196 


vận tốc rất cao. Vật liệu siêu dẫn ngăn chặn tầm truyền của trường điện từ, 
nó là một hệ thống trong đó photon chỉ có thể tác động trong một khoảng 
cách ngắn, khác với bản chất tự tại của sóng điện từ có thể truyền đi vô hạn. 
Vậy photon, cái boson chuẩn, khi chuyển động trong vật liệu siêu dẫn bị cản 
trở bởi một bức tường chắn gì đó và nó tác động giống như có một khối lượng 
khác 0. Bức tường chắn đó trong lý thuyết siêu dẫn của John Bardeen, Leon 
N. Cooper và John R. Schrieffer (BCS), giải Nobel 1972, chính là thể ngưng 
tụ của muôn ngàn cặp Cooper, cặp liên kết hai electron có spin up† spin 
down| đối nghịch. Mỗi cặp Cooper mang điện tích -2e nhưng vì có spin 0 
nên theo thống kê Bose-Einstein những cặp này có thể hòa đồng chung 
sống trong cùng một trạng thái đông tụ. Mỗi electron cô đơn và có cá tính 
mạnh mẽ, nhưng ở một hoàn cảnh đặc biệt nào đó (nhiệt độ thấp) khi kết 
bạn, mỗi cặp tuy rất mảnh mai nhưng khi tụ họp đông đảo lại vận hành 
như một dòng chảy thuần khiết của muôn ngàn điện tích và trở nên siêu 
dẫn (phụ chú 1). Cái đối xứng chuẩn trong điện từ thực ra không bị phá vỡ, 
nó chỉ bị che khuất đi bởi các cặp Cooper. 

Đông tụ Bose của nguyên tử Helium 4 coi như boson, cũng như cặp 
Cooper, là ngọn nguồn của hiện tượng siêu lỏng, luồng thể lỏng bơi ngược 
trên thành ống nhỏ li ti. Vật liệu sắt từ (ferromagnetic) là thí dụ thứ ba trong 
đó hàng tỷ electron có spin cùng hướng về một phía duy nhất do tác động 
của một từ trường ngoài. Vật liệu sắt từ như vậy không có đối xứng tuyệt 
đối, mặc dù định luật cơ bản về sắt từ của Heisenberg hoàn toàn đối xứng 
trong sự phân phối spin, không có một chiều spin nào giữ ưu thế. 

Trong ngôn từ của giới chuyên ngành, nếu phương trình cơ bản mang 
một phép đối xứng nào đó mà nghiệm số của phương trình ấy lại không có 
cái đối xứng nguyên thủy, ta gọi hệ thống đó phá oỡ đối xứng tự phát 
(Spontaneous Breaking of Symmetry, SBS). Đối xứng không bị vi phạm 
trong toàn thể, nó chỉ bị che khuất ở một điểm cục bộ nào trong trạng thái 
cơ bản (năng lượng cực tiểu) của vật chất. Siêu dẫn điện từ, Siêu lỏng và Từ 
sắt là ba thí dụ của SBS. 


197 


Minh họa hiện tượng SBS: Thế giới hoàn toàn đối xứng khi bút thắng đứng, mọi chiều đều 
bình đẳng (hình trái). Nhưng khi bút rơi và chỉ có một chiều chiếm ưu thế (hình phải), đối xứng 
đâu có mắt đi mà chỉ bị che khuất sau bút nằm ngang. 


4d - Thuyết Điện yếu. Tính chất SBS là ngọn nguồn cho phép thống nhất 
được hai lực điện từ và yếu, chúng tưởng như khác biệt mà thực ra cùng 
tuân thủ phép đối xứng chuẩn. Xin nhắc lại, để thống nhất lực yếu với lực 
điện từ, ta sử dụng đối xứng chuẩn. Vậy ban đầu cũng như photon của điện 
từ, boson chuẩn W, sứ giả của lực yếu, không có khối lượng. Sau đó ta cần 
một trường boson mới lạ nào đó (trường Higgs) để ngăn chắn tác động của 
lực yếu và mang khối lượng cho W. Trường Higøgs tựa như ngưng tụ của 
cặp Cooper trong điện từ. Cặp Cooper có spin 0 liên kết hai electron trong 
siêu dẫn điện từ được thay thế trong lực yếu bởi hạt Higgs cũng có spin 0. 
Trường Higss tràn ngập chân không lượng tử, chân không này là trạng thái 
của vũ trụ thuở Nổ Lớn (Big Bang) có năng lượng cực tiểu nhưng vô hạn. 
Không những mang khối lượng cho hạt W, hạt Higgs còn mang khối lượng 
cho tất cả các hạt khác như quark, lepton. Chính cái cơ chế SBS phổ biến và 
chỉ phối nhiều ngành vật lý là do Nambu, khi suy ngẫm về thuyết siêu dẫn 
nói trên, đã đề xướng ra và Higgs áp dụng thành công trong vật lý hạt cơ 
bản để cho hai lực điện từ và yếu có thể hợp nhất được. Giải Nobel 2008 
tặng thưởng Nambu đã sáng tạo cái cơ chế SBS này. 

4e - Sáu Quark 0à ơi phạm đối xứng CP. Như đề cập ở phần 4b, lực hạt 
nhân 1/ếu vi phạm đối xứng vật chất-phản vật chất (đối xứng CP), một ngạc 
nhiên lớn vì ba lực cơ bản khác (hấp dẫn, điện từ và mạnh) đều tuyệt đối 
tuân thủ phép đối xứng này. Tương tác yếu của hạt và của phản hạt khác 
nhau. J. Cronin và V. Eitch cùng hai cộng sự viên khám phá ra năm 1964 sự 
vi phạm CP, và hai vị đã nhận giải Nobel 1980. Những năm đầu 1970, trong 
bối cảnh của vật lý hạt thời ấy với Mô hình Chuẩn đang ở buổi sơ khai, hai 
nhà vật lý trẻ Makoto Kobayashi và Toshihide Maskawa (KM) tiên phong đi 
tìm hiểu cơ chế nào cho phép sự vi phạm này. Hai ông, hoàn toàn do suy 
luận và tính toán, sau nhiều cuộc vật lộn với toán học “ứng dụng”, đã chứng 
minh (năm 19Z3) là ít nhất phải có sáu quark (đúng ra là phải có ba “họ, mỗi 
họ có hai quark)! mới vi phạm được đối xứng CP. Vào thời ấy, quark hãy 
còn là một giả thiết, một đề tài tế nhị, nhiều người bài bác kể cả những cây 





! Kobayashi và Maskawa rất khác biệt về cá tính và phương cách tiếp cận khoa học, 
Kobayashi thiên về thực nghiệm và trực giác, Maskawa thiên về toán học, hai vị bổ sung 
cho nhau. Họ chứng minh là nếu có N họ, mỗi họ có hai quark, thì sự vi phạm CP chỉ xảy 
ra nếu (N-1)(N-2) > 0. Ít nhất ba họ, sáu quark là ở đó. 


196 


đại thụ, và ngay cả nếu chấp nhận giả thiết quark thì lúc Ấy người ta chỉ biết 
có ba quark thôi: up, down và strange quark! Thực nghiệm liên tiếp chứng 
tỏ sau đó sự chính xác của cơ chế vi phạm CP mà KM đề xướng. Năm 1974, 
quark đuyên (charm) bắt đầu lộ điện, năm 1977 với quark đáy (bottom) và 
1994 với quark đỉnh (top). Khám phá của Kobayashi và Maskawa góp phần 
quan trọng cho sự hình thành của Mô hình Chuẩn hạt cơ bản, nó diễn tả rất 
chính xác sự vi phạm đối xứng CP trong các thực nghiệm liên quan đến các 
meson K mang quark kỳ (strange) và meson B mang quark ẩáy. Kỳ diệu thay 
cái duyên không cân đối của thế giới lượng tử tiên đoán bởi Kobayashi và 
Maskawa mà giải Nobel 2008 vinh tặng. 


Viễn cảnh 

Ngày mồng 10 tháng 9 vừa qua, một sự kiện khoa học nóng hổi và quan 
trọng hàng đầu vừa diễn ra ở Trung tâm Âu châu Nghiên cứu Hạt nhân 
(CERN) ngay biên giới Pháp-Thụy Sĩ cạnh thành phố Genève, một sự kiện 
mà các nhà vật lý và thiên văn toàn cầu hồi hộp đợi chờ từ hơn mười năm. 
Hôm ấy, bắt đầu khởi động máy gia tốc hạt LHC (Large Hadron Collider) 
nằm sâu hơn 100 m trong lòng đất với chu vi 27 km. Khắp năm châu duy 
nhất chỉ có máy này có năng lượng cực kỳ lớn làm đầu tàu thế giới để khám 
phá, đào sâu tìm hiểu, nhằm thống nhất các định luật cơ bản tận cùng của 
vạn vật. 

Nền tảng của mô hình chuẩn dựa trên sự hiện hữu thiết yếu của hạt 
Higgs vô hướng, tràn ngập không gian để cung cấp khối lượng cho tất cả 
các hạt khác khi tương tác với nó. Tựa như một đại dương vô hạn tràn đầy 
một cái gì (hạt Higøgs), ở trong đó khi các hạt cơ bản khác dao động sẽ bị cản 
trở và di chuyển chậm đi do đó mang theo một khối lượng, giống như ánh 
sáng khi truyền trong nước bị bẻ cong. Khám phá ưu tiên của LHC là việc 
săn tìm hạt cơ bản Higøgs này, hạt tạo ra khối lượng cho vạn vật, đề tài mũi 
nhọn, chìa khóa mở đường cho sự thống nhất hòa quyện giữa hai trụ cột 
của vật lý hiện đại: Lượng tử với Tương đối (hẹp và rộng). Thực vậy xin 
nhắc lại khối lượng là căn nguyên khởi đầu cho sự xuất hiện của không gian 
và thời gian, của vật chất, của vũ trụ. Không có khối lượng tức là năng 
lượng - thuyết Tương đối hẹp, qua phương trình E = m2 của thế kỷ, chẳng 
bảo cho ta là năng lượng và khối lượng tuy hai mà một sao? - thì chẳng có gì 
hết, kể cả không gian oà thời gian trong đó vận hành vạn vật. Theo thuyết 
Tương đối rộng phác họa ở chương 3b, toàn bộ Không gian, Thời gian, Lực, 
Vật chất chẳng sao tách biệt, cặp không-thời gian (cái vỏ) và cặp lực-vật chất 


199 


(cái được chứa) chồng chéo gắn kết bên nhau, cấu trúc không phẳng mà 
cong uốn của không-thời gian (cái vỏ) được xây dựng bởi chính cái nội dung 
vật chất chứa đựng trong vỏ. Năng lượng là gốc nguồn chung cho tất cả, từ 
đó vật chất, lực, không gian, thời gian được tạo dựng nên. 

Ngoài sự săn tìm hạt Higøs ra, còn bao câu hỏi thâm sâu khác đang đợi 
chờ trả lời bởi thực nghiệm ở LHC, trong đó xin tạm kể: 

() Đâu rồi phản oật chất? Tại sao Có mà chẳng phải là tại sao Không?, 
câu hỏi siêu hình mà Leibniz đã tự đặt cho mình. Chuyển sang vật lý nó 
thành tại sao chúng ta sống trong thế giới của hạt mà không của phản hạt? 
Vì số lượng vật chất và phản vật chất phải bằng nhau, chẳng cái nào nhiều 
hơn cái nào ở cái thuở ban đầu của hoàn vũ. Từ năng lượng thuần khiết, 
chúng đều được hình thành theo từng cặp. Mà vật chất chính là nguyên tử, 
khí và thiên thể giăng đầy vũ trụ ngày nay, còn phản vật chất lại chẳng thấy 
tăm hơi, tại sao vũ trụ ngày nay lại chỉ có vật chất? Đó là một bí ấn của mô 
hình Big Bang vì ba lực (mạnh, điện từ và hấp dẫn) trong bốn tương tác cơ 
bản đều tuân theo luật đối xứng vật chất-phản vật chất (đối xứng CP), 
không có sự đị biệt giữa chúng. Chỉ tương tác yếu mới vi phạm phép đối 
xứng CP. Nhưng sự vi phạm nhỏ của phép đối xứng vật chất-phản vật chất 
trong các phòng thí nghiệm trên trái đất có giải thích nổi về mặt định lượng 
tại sao trong vũ trụ ngày nay, vật chất lại áp đảo toàn điện phản vật chất, tại 
sao cái này lại biến đi từ trong trứng nước thời Big Bang, cơ chế bí ẩn gì 
đứng sau sự bất cân đối vật chất-phản vật chất ở cái thuở ban đầu? Đó là đề 
tài nghiên cứu ưu tiên của LHC cùng với sự săn tìm hạt cơ bản Higøs. 

(ii) Năng lượng tối (mang tính chất đẩy ra) để làm dãn nở vũ trụ, cái 
năng lượng tối đầy bí ẩn này chưa ai biết là gì, tuy nhiên, nó chẳng phải do 
vật chất tạo thành mà lại mang đặc tính năng lượng của chân không và chiếm 
đến chừng 73% năng-xung lượng trong hoàn vũ. Hằng số vũ trụ của 
Einstein đề cập ở đoạn 3c đóng vai trò gì trong năng lượng tối này? 

(i) Vật chất tối (mang tính chất hút vào) nắm đến 23% khối lượng 
trong vũ trụ, nó không bức xạ mà chỉ có vai trò giữ cho các thiên hà góp 
thành chùm chứ không tung bay khắp phía, khác lạ với vật chất bình 
thường (chỉ chiếm khoảng 4% khối lượng vũ trụ) của những thiên hà sáng 
ngời mà ta quan sát được, một đề tài nóng hổi của vũ trụ học và vật lý hạt 
cơ bản. 

(i0) Không gian chỉ có ba chiều sao? Siêu dây là thuyết duy nhất đầu tiên 
trong vật lý xác định được con số D = 10 chiều của không-thời gian (hay 11 


200 


chiều trong thuyết MỊ). Trước Siêu dây, số chiều 4 của không-thời gian ta 
quen dùng chỉ là một định đề tiên nghiệm ta tự cho ta, do cảm nhận và 
quan sát, minh họa không-thời gian là bộ phận chẳng thể tách rời khỏi vật 
chất mà thuyết tương đối rộng đã hé mở cho ta thấy. Những không gian 
còn lại bị cuốn tròn quá nhỏ để ta không quan sát được trong đời sống hằng 
ngày. Máy gia tốc LHC gián tiếp tìm kiếm không gian ẩn này, qua cái gọi là 
hiện tượng “bất bảo toàn năng lượng đơ, vì ta chẳng đo lường nổi phần 
năng lượng bị thu hút vào cái không gian ngoại vi đó. 





Cơ cấu gì đứng sau sự bất cân đối vật chắt-phản vật chất ở cái thuở ban đầu của hoàn vữ? 
Nếu vật và phản vật đều bằng nhau lúc Big Bang, chúng sẽ cùng hủy diệt thành năng lượng 
thuần khiết. Chút thặng dư của một trên mười tỷ vật chất so với phản vật chất đủ để hình 
thành thiên thể, hành tinh và cuối cùng cuộc sống. 

Thay lời kết. Dẫu mang quá khứ huy hoàng, hoạt động khoa học và 
nghiên cứu ở châu Âu - quê hương của thuyết Lượng tử và thuyết Tương 
đối mà hơn ai hết Max Planck và Albert Einstein đã đóng góp vào - bị lu mờ 
phần nào trong nửa thế kỷ sau Đệ nhị Thế chiến 1939-1945 thảm khốc và 
phân hóa Đông-Tây. Năm nay 2008 mở đầu một bước ngoặt đánh dấu sự 
phục hưng của nền vật lý ở châu lục này mà sự nghiệp xây dựng nên CERN 
quả là một bài học vượt xa đối tượng khoa học thuần tuý. Trên cánh đồng 
hoang lác đác mấy chú bò ăn cỏ ở Ferney-Voltaire biên giới Pháp-Thụy Sĩ, 
ngay sau Thế chiến này, nhiều nhà vật lý Âu châu đi tản khắp nơi vì nạn 
phát xít đã trở về cố hương cùng đồng nghiệp ở lại xây dựng nên Trung tâm 
Âu châu Nghiên cứu Hạt nhân. Vì hòa bình và phát triển qua nghiên cứu cơ 
bản, với sự hỗ trợ tích cực của một số chính khách Pháp, Đức, Anh có tầm 
nhìn xa, họ đã chung sức mở đường cho sự hồi sinh và hòa giải của các 
nước Âu châu. Vì mỗi nước riêng lẻ không sao đủ nhân sự và phương tiện 
để hoàn thành sứ mạng, nguyên tắc tổ chức của CERN - tập hợp đóng góp 
tài năng, ngân quỹ từ nhiều nước châu Âu - đã tiên phong làm mô hình cho 
nhiều ngành hoạt động khác phỏng theo từ thiên văn, sinh học, công nghệ 
hỏa tiễn, hàng không, thậm chí cả kinh tế, chính trị (CERN ra đời nhiều 


201 


năm trước Liên hiệp Âu châu). Mạng lưới toàn cầu (world wide web) của 
internet ra đời ở CERN khoảng năm 1990 là một trong nhiều thành công kỳ 
diệu từ nghiên cứu cơ bản sang ứng dụng của cơ quan này, máy chụp hình 
scanner trong y học, kỹ thuật siêu dẫn điện từ tạo nên những khối nam 
châm khống lồ là vài thí dụ khác. Năm 1992 (đúng 500 năm sau khi 
Columbus đặt chân lên châu Mỹ) máy gia tốc hạt SSC (Superconducting 
Super Collider) đầu tàu thế giới về vật lý hạt cơ bản đang được xây dựng ở 
Waxahachie, phía nam Dallas, Texas (Mỹ) bị cắt đứt hỗ trợ và ngừng hoạt 
động. Còn lại ngày nay là một bãi đất điêu tàn khiến ta chẳng khỏi liên 
tưởng đến xứ Nắng u ẩn tháp Chăm của miền Trung gió cát. May thay 
CERN được sự đồng tình ủng hộ của các chính quyền Âu châu, quyết tâm 
thay thế sự hãng hụt này và trong mười năm xây dựng nên LHC để mở đầu 
chu kỳ thăng trầm rời Mỹ sang Âu của ngành vật lý hạt mũi nhọn này. Hơn 
nữa, CERN còn dang tay đón mời sự cộng tác của những tài năng đến từ 
khắp mọi miễn trên trái đất, kể cả những nước đang phát triển để tận mắt 
tận tay học hỏi rồi sáng tạo. Một cơ hội ngàn vàng đối với tài năng trẻ Việt 
Nam để tiếp cận nghiên cứu quốc tế trong chương trình cực kỳ quan trọng 
này, ở những lính vực thuộc biên giới của tri thức nhân loại đang nóng 
bỏng. 


NGUYÊN TRỌNG HIỂN” 


SỰ ĐO ĐẠC HẰNG SỐ PLANCK - 
VÀ NHỮNG BÀI HỌC TỪ THỰC NGHIỆM 


Abstracf: This article reviews the key milestones in the history of the 
measurement of the Planck constant, h. The review also điscusses a special 
application brought about by this universal constant in metrology, particularly 
the recently proposed new standards for volt, ampere and kilogram. 

Tóm tắt: Bài viết sẽ điểm lại một vài mốc quan trọng trong việc đo đạc 
hằng số Planck, h, kèm theo những chỉ tiết lịch sử liên quan đến các tiến triển 
vật lý đã góp phần thúc đẩy quá trình thẩm định giá trị chính xác của hằng số 
phổ quát này. Bài viết cũng đề cập đến một ứng dụng của cơ chế lượng tử mà 
hằng số Planck mang lại, cụ thể là dự định chuẩn hóa các đơn vị đo lường bao 
gồm volt, ohm, ampere và kilogram. 


1. Sự ra đời của hằng số Planck và vai trò của hằng số phổ 
quát này trong nghiên cứu cơ bản 

h, ký hiệu hằng số mang tên Planck, xuất hiện lần đầu trong công trình 
khai mào cuộc cách mạng vật lý của thế kỷ XX, và từ đấy đến nay ký hiệu 
của hằng số này chưa hề thay đổi. Công trình của Planck mang một tựa đề 
khiêm tốn, LÏber das Gesetz der Energieuerteilung im Normalspectrum (Về sự 
phân bố năng lượng trong bức phổ chuẩn), công bố trên Armalen der Phụsics 
(Kỷ yếu Vật lý) số 4, trang 553 (1901)!. Trong bài viết vỏn vẹn 11 trang khổ 
nhỏ này, khái niệm lượng tử lần đầu được đặt ra để giải thích phổ của vật 
đen, “ Để tìm xác suất cho n dao động tử uới tổng năng lượng LI,„ phải cần xác định 
UL„ không phải là một đại lượng liên tục có thể phân chia nhỏ ra mãi được, mà là 
từng phần riêng lẻ kết hợp làm nên tổng thể. Ta sợi một phần như tậu là một 


k Jet Propulsion Laboratory, CalTech, Pasadema, California. 


M. Planck, “Ủber das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum/“ A1. d. Phụs. 
4,553 (1901). 


204 
nguyên tố năng lượng £”. “Energieelement/“ từ dùng của Planck, tạm dịch là 
“nguyên tố năng lượng” hay “phần tử năng lượng,” được dùng có lẽ để thể 
hiện tính không phân chia được của phần năng lượng riêng lẻ này. Nhưng 
ở đây, trong công trình kinh điển này của Planck, ta để ý là từ quantum hay 
lượng tử chưa xuất hiện. 

Trong bài này, Planck còn lập thêm một kỳ tích ít khi được nhắc đến: 
lần đầu ông xác định giá trị của hằng số phổ quát mà sau này ta gắn tên là 
hằng số Boltzmann. Đây là hằng số đặt nền móng cho vật lý thống kê. Ông 
gọi là hằng số k. k là chữ viết tắt của konstant, tiếng Đức có nghĩa là hằng số. 
Planck sau này trong hồi ký của mình đã thuật lại, rằng “Boltzmann là 
người đạt được hiểu biết thâm thúy nhất về entropy”, nhưng ông cũng viết 
thêm “phải công bằng mà nói, Boltzmann đã không chỉ ra hằng số này, mà 
theo như tôi biết cũng không hề thắc mắc về giá trị của con số ấy”!, Ngay 
sau khi xác định k theo định nghĩa của entropy mà Boltzmann đã thiết lập, 
Planck chỉ tiếp một hằng số phổ quát nữa, ông gọi là h, đơn thuần bởi vì h 
gần kế k, đi trước k trong bảng mẫu tự Latin. Và ông xác định, 

c=hw Œq) 

là năng lượng cho mỗi phần riêng lẻ, với vlà tần số bức xạ. Như vậy 
năng lượng # phần chỉ đơn giản là, E = n:v. Từ đây để có năng lượng tổng 
thể LI của vật đen ta dùng hệ thức Boltzmamn, xác suất ~ exp(-E/KT), và 
nhanh chóng dẫn đến công thức, 

LW(wT) = 8zhv/c\(exp(hv/KT)-1) (2) 

với T là nhiệt độ tuyệt đối của vật đen?. Thực ra trong bài viết của mình, 
để đạt được công thức (2) của phổ vật đen, Planck đã đi theo lối khác: ông 
dùng các lập luận nhiệt động lực học, vì đây mới thực là sở trường của 
Planck. Sự hình thành của phương trình (1) bất hủ chính là bắt nguồn từ 
việc đối chiếu các biểu thức suy ra từ entropy của vật đen với kết quả thực 
nghiệm về bức xạ, để cuối cùng dẫn đến công thức (2), và cũng là mục tiêu 
tối hậu mà Planck đã nhắm tới trong bài viết của mình - điều này giải thích 
tựa đề bài viết của Planck. Để có được công thức (2), mà Planck đoán có lẽ là 
công thức chính xác của phổ vật đen (các kết quả thực nghiệm trước đấy 
như quy luật dịch chuyển Wien, phổ bức xạ ở dãy sóng ngắn Wien, và sóng 


M. Planck, Die Naturroissenschaften, 14/15, 153 (1943). (WissenschafHiche Selbstbioeraphie, 
English translation, A SctenHfic Autobiosraphu, by Frank Gaynor, in ScienHtfic Autobiosraphu 
and Other Papers, Philosophical Library, 1949.) 

?Thermail Physics, Kittel. 


205 


dài của Ralyeigh-Jeans chỉ là những trường hợp đặc biệt của công thức này) 
thì cách duy nhất là E phải được kết hợp từ 1 phần riêng lẻ vchứ không thể 
biến thiên liên tục. Khái niệm Lượng tử nảy sinh chính là để hợp thức hóa 
công thức (2). Nhắc lại điều này là để cho ta thấy dù muốn hay không, tính 
ad hoc đã đóng vai trò không nhỏ trong sự diễn dịch của khái niệm Lượng 
tử, và vì vậy có lẽ sẽ phần nào thông cảm được với Planck khi ông về sau đã 
không mấy thỏa mãn với cách diễn dịch này. 





Hnh1 Đường biểu diễn Planck, biểu thị bức phổ của vật đen - cường độ bức xạ vs. tần số. 
Công trình của Planck dựa trên các nghiên cứu về nhiệt của thầy mình là Kirchhoff, và là 
người đã chứng tỏ cường độ bức xạ U của bất kỳ vật đen nào chỉ tùy thuộc nhiệt độ của 
chúng. Hình trên là phố của bức xạ nên vũ trụ từ 9 phút quan sát của đài quan sát không gian 
COBE (1990). Dữ kiện được biểu thị bằng ô vuông với sai số phóng đại gấp 10 lần, và cho 
thấy trùng hợp với phổ của vật đen ở nhiệt độ 2.725 + 0.002 K!. 


Kết hợp những cơ sở thực nghiệm về bức xạ thiết lập bởi Wien và 
Stefan-Botzmann vài năm trước đó, Planck đã lần đầu đo được, hay nói cho 
cường điệu hơn, là “tiên đoán” được giá trị của h và k (đơn vị cøs), 

h = 6.55 x 10” erg.sec, 

k = 1.346 x 10"° erg/K. 

Danh từ quantum (hay quanta, số nhiều) lần đầu xuất hiện - và dường 
như cũng là lần duy nhất trong hầu hết các công trình vật lý của Planck - 
trong bài viết tiếp theo sau bài về phổ vật đen công bố trong cùng Kỷ yếu, 
và được đặt ngay trong tựa đề: “Lber die Elementarquanta der Materie und der 





! Matther et al, “A preliminary measurement of the cosmic microwave background 
spectrum by the Cosmic Background Explorer (COBE) satellite”, Asfrophsical Jơurnal, vol. 
354, p. L37-L40 (1990). 


206 


Elektricität” (Về những lượng tử cơ bản của vật chất và điện)?. Cần nhắc lại là 
trong giai đoạn này, các bằng chứng thực nghiệm về sự tồn tại của nguyên 
tử như là đơn vị khối lượng nhỏ nhất không phân chia được của vật chất 
vẫn chưa rõ rệt. Giống như các nhà khoa học cùng thời, Planck không mấy 
mặn mà với những chuyện này. Thế nhưng điều này đã không ngăn cản 
ông áp dụng khái niệm nguyên tử để dự đoán thêm về tính lượng tử của 
các điện tích. Cũng bằng những tính toán đơn giản dựa trên vật lý thống kê 
và cơ sở thực nghiệm đã có sẵn (ta sẽ bàn thêm chỉ tiết trong phần sau), 
Planck đễ dàng xác định giá trị của điện tích cơ bản, 

e = 4.69 x 10” esu. 

Ta sẽ thấy cả ba hằng số ”„ k và e liên hệ rất chặt chẽ trong quá trình đo 
đạc, đến mức có thể nói là không tách rời nhau. Dĩ nhiên, mỗi một hằng số 
cơ bản này, h„ k hay e, có những chức năng vật lý độc lập không liên quan 
đến nhau. Nhưng quả thật là trong các phép đo đạc với độ chính xác cao, ta 
không thể nói chuyện đo mà không kể đến z, và không thể bàn về giá trị 
của e mà quên đi k. Số phận run rủi thế nào, mà cả ba con số riêng biệt này 
lại đo một người duy nhất là Planck lần đầu chỉ ra. 

Cho tới thời điểm này (1901), bức tranh vật lý về cầu trúc nguyên tử vẫn 
còn nhập nhằng lẫn lộn. Chỉ mới ba năm trước đó người ta mới biết đến hạt 
electron nhờ những nghiên cứu về tia cathode của Thompson. Những đo 
đạc tiếp theo cho thấy, các điện tích có vẻ biến thiên liên tục chứ không phải 
lượng tử hóa như Planck đã chứng tỏ. Bản thân Planck cũng không tự tin 
lắm với khái niệm Lượng tử của năng lượng do chính ông đề xuất. Ông cho 
rằng, công thức về phổ vật đen mà ông tìm ra dựa trên các phân tử năng 


lượng riêng biệt chỉ là “kết quả may mắn của sự diễn dịch, mang tính nghỉ thức "1. 


XS 


Trong những công trình về sau không thấy ông đề cập đến từ “quantum.” 
Ông đã vắt vả trong nhiều năm tìm lối đi vòng để tránh phát hiện của chính 
mình. Đến mãi 5 năm sau đó, khi Einstein nhập cuộc với quanta, và là người 
đầu tiên nhìn nhận đặc tính lượng tử phải nhất thiết là bản chất nội tại của 
tự nhiên để giải thích hiện tượng hiệu ứng quang điện, Planck vẫn còn e dè 
đến nỗi đã không thể chấp nhận công trình này. Sau này ông kể “øài đồng 


“121 


nghiệp của tôi đã xem sự dè dặt nàu gần như là bị thảm “ÉIÌ, Cũng nên kể thêm, 


là hơn 10 năm sau khi khái niệm Lượng tử ra đời, Rutherford thực hiện thí 


?M. Planck, “Ủber die Elementarquanta der Materie und der Elektricität,“ Am. d. Phụs. 4, 
564 (1901). 
11, Mũller, Ai. d. Phụs. 17, 2-3, 73 (2008). 


207 


nghiệm bắn phá chùm hạt alpha (1911), giúp Bohr xây dựng nên mô hình 
nguyên tử (1913). Đây là một tiến triển đáng kể, nhưng có lẽ đối với Planck, 
công trình của Bohr vẫn còn mang đậm nét hiện tượng luận 
(phenomenological), rõ rệt nhất là thiếu sự chặt chẽ và kết nối so với các 
phương trình Maxwell trong lý thuyết điện từ. Trong điễn văn nhận giải 
Nobel (1919)1, Planck đã giải thích kỹ hơn về những trăn trở của ông, và vì 
thế ta sẽ không phân tích thêm ở đây. 

Một bài học mà chúng ta có thể rút ra được từ góc nhìn lịch sử hay xã 
hội học, là bản thân các nhà phát minh - mà Planck là một điển hình nổi bật 
- khi lập nên thành tựu khoa học của mình, họ không nhất thiết thông hiểu 
thấu suốt mọi việc mình làm (Einstein là một cá biệt hiếm hoi). Cần phải nói 
ngay, đây không phải là một thất bại của cá nhân Planck. Bởi đây là đặc 
điểm chung của giai đoạn tiên phong - 100 năm trước đây hay bây giờ đều 
như thế?. Họ đối đầu các vấn đề gai góc với vốn thực nghiệm ít ỏi nếu 
không phải là sai lệch, và trang bị phân tích tương đối thô sơ. Trong bối 
cảnh nhập nhằng như ta đã nhắc lại ở trên mà Planck vẫn có thể đi một 
mạch đến các giá trị của h, k và e, cho thấy trực giác vật lý tuyệt vời của ông. 
Mặc khác, khó khăn của Planck là bế tắc chung của vật lý trong giai đoạn 
bấy giờ. Từ điểm thuận tiện của một trăm năm sau nhìn lại, ta thấy đây là 
những bế tắc mang tính dự báo, để dọn đường cho sự bùng nổ những 
thành tựu hoàn chỉnh sẽ đến hơn 25 năm sau đấy - như nguyên lý bất định 
của Heisenberg, phương trình Schrödinger và phương trình Dirac. Ở đây ta 
thấy vai trò của h, mà Planck gọi là lượng tử hành động, không khác gì vai 
trò của c, vận tốc ánh sáng, trong các phương trình Maxwell. 

Một bài học khác nữa liên quan trực tiếp đến chủ đề bao trùm của bài 
viết này, là vai trò của thực nghiệm trong việc củng cố các khái niệm và thúc 
đầy tiến triển vật lý. Ở những tình thế đặc biệt, kết quả thực nghiệm buộc ta 
phải vứt bỏ những kinh nghiệm chủ quan hay cảm nhận thông thường để 
đối điện với thực tại (hơn 300 năm trước là chuyện trái đất xoay quanh mặt 
trời, gần đây thì tốc độ ánh sáng là không đổi, sắp tới là lưỡng tính hạt và 





M. Planck, Nobel Address (1919), at www.nobelprize.org. 

? Trong lịch sử đã có không ít những sáng tạo khoa học tầm cỡ bị chối bỏ bởi chính người 
đã phát minh ra chúng. Schrödinger cũng đã muốn rút lại phương trình mang tên ông 
khi gặp phải những khó khăn về cách diễn dịch tính chất vật lý của hàm sóng. Trước 
Planck cũng đã có những đồn đại là nhà tự nhiên học Darwin, cha đẻ của chọn lọc tự 
nhiên và thuyết Tiến hóa, lúc cuối đời đã không còn tin vào công trình mang tầm cỡ thế 
kỷ của ông (xin nhắc lại đây là lời đồn đại thiếu kiểm chứng). 


208 


sóng của vật chất, và sau đó nữa là mối liên hệ bất định của năng lượng và 
thời gian, hay động lượng và không gian v.v...), nhưng hơn thế nữa, chúng 
tạo tiền đề cho sự nảy sinh nhận thức cũng như cảm thụ trực giác vật lý 
mới. Đây là một trong những điểm trọng tâm mà người viết sẽ cố gắng làm 
sáng tỏ xuyên suốt bài viết này. Công việc xác định giá trị của h bằng những 
phép đo độc lập mà ta sẽ bàn trong mục kế tiếp đây cố nhiên đóng vai trò 
tối hậu trong việc kiểm chứng giả thiết lượng tử của Planck. Nhưng điều 
quan trọng không kém là các kết quả đo đạc này đã khẳng định một thực tại 
vật lý mới mẻ để góp phần làm nên sự trỗi dậy của vật lý lượng tử sau nhiều 
năm gần như chìm trong quên lãng, và dẫn đến các thành quả lý thuyết 
hoàn chỉnh vào cuối thập niên hai mươi mà ta vừa kể ra ở trên. 


2. Những công trình đo đạc ban đầu 

Đặc tính “phổ quát” (universal) của một hằng số đòi hỏi nó phải thông 
dụng và vạn năng. Nếu ” chỉ xuất hiện trong phổ bức xạ của vật đen không 
thôi thì đúng như là Planck đã nghi ngờ, giá trị của h chỉ là tính “nghi thức.” 
Việc tìm các trường hợp vật lý khác có vai trò của vì thế trở nên vô cùng 
cấp thiết. Trong mục này ta sẽ bàn đến hai phương thức độc lập để xác định 
h, cả hai phương thức cổ điển này ta đã nhắc sơ qua ở phần trước. Phương 
thức thứ nhất dùng hiệu ứng quang điện, và thứ hai là thông qua hằng số 
Rydberg và mô hình nguyên tử của Bohr. Bởi vì giá trị của h bị chi phối từ 
các sai số trong đo đạc của e hoặc k, ta cũng sẽ bàn đến phương thức độc lập 
để xác định hai hằng số này ở phần cuối mục này. 

2.1. Hiệu ứng quang điện 

Einstein là người đầu tiên hưởng ứng khái niệm lượng tử của Planck, và 
ông áp dụng khái niệm này để giải thích hiệu ứng quang điện!. Với phong 
cách rất đặc trưng của mình, trong công trình này Einstein còn đi xa hơn 
nữa bằng việc giới thiệu đặc tính hạt của ánh sáng, mở ra khái niệm về bản 
chất lưỡng tính sóng/hạt của vật chất (hay hạt cơ bản). 

Pin mặt trời, tên thông dụng ngày nay của hiệu ứng quang điện, lần 
đầu được phát hiện bởi Hertz; ông cũng là nhà thực nghiệm đã chứng minh 





 A, Einstein, “Ùber einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden 
heuristischen Gesichtspunkt,/“ Anmnalen der Phụsik, vol. 322, Issue 6, pp.132-148 (1905). 
English translation, “A Heuristic Interpretation of the Radiation and Transformation of 
Light, “ in 100 1/ears of Planck“s Quantum, edited by I. Duck and E. Sudarshan (2000). 

? A. Einstein, Physikalische Zeits, 10, 817 (1909), English translaHon in 100 ears oƒ Planck's 
Quanfum, edited by I. Duck and E. Sudarshan, (2000). 


209 


bản chất sóng điện từ của ánh sáng. Hertz để ý (1887) là khi chiếu ánh sáng 
lên bề mặt một số kim loại, thì ông thấy dòng điện xuất hiện trong các kim 
loại ấy. Lenard sau này (1903) còn cho thấy là cường độ dòng điện gia tăng 
theo tần số ánh sáng!. Chỉ tiết mới mẻ này làm ta nhớ đến phương trình (1) 
của Planck và có lẽ là điểm tựa làm đòn bẩy cho giả thiết của Einstein. Lập 
luận của Einstein khá đơn giản: cường độ dòng điện hay là động năng của 
electrons trong kim loại tất yếu phải đến từ năng lượng của ánh sáng, theo 
kiểu như viên bi trắng (là ánh sáng) va vào viên bi xanh (là các điện tử) và 
khiến viên bi xanh chuyển động. Có nghĩa là ánh sáng là một tập hợp gồm 
nhiều “hạt” năng lượng mà Einstein gọi là das Lichquantum hay lượng tử 
ánh sáng (từ photon lúc này chưa xuất hiện?). Nghe thì quả thật đơn giản 
nhưng điều này mâu thuẫn đữ dội với bản chất sóng của ánh sáng mà ta đã 
kinh nghiệm qua các hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa. 

Tính chất cách mạng trong giả thiết của Einstein về bản tính hạt của 
ánh sáng là đánh giá công bằng của lịch sử. Nhưng ở vào thời điểm ấy 
không mấy ai tin tưởng đề xuất của Einstein. Như đã đề cập ở trên, Planck 
xem việc vực dậy khái niệm Lượng tử là một sai lầm. Còn các nhà thực 
nghiệm? Các nhà thực nghiệm chín chắn và đầy ngờ vực của chúng ta đã 
nghĩ gì? Có lẽ trong số này ít người xem việc làm của Einstein là cách mạng. 
“.. liều lĩnh nếu không núi là ẩu tả.”3 Đây là nhận định ban đầu của Millikan về 
giả thiết bản tính hạt của sóng điện từ. Trong vật lý, phản ứng gay gắt, nồng 
hậu hay vô cảm không phải là lời phán quyết cuối cùng; thực nghiệm mới 
là. Ta cũng biết chính Millikan, chứ chẳng phải ai khác, là người sau này đã 
chứng thực lý thuyết của Planck và Einstein. 

Bản chất lưỡng tính hạt/sóng của ánh sáng phải chờ đến 20 năm sau, 
khi nguyên lý bất định ra đời ta mới có lời giải đáp thỏa đáng. Nhưng trước 
mắt Einstein cũng chỉ cho thấy có thể kiểm chứng mối liên hệ giữa cường 
độ dòng điện và năng lượng của ánh sáng. Để xác định động năng của 
electron ta chỉ việc dùng một hiệu điện thế. Tần số ánh sáng càng cao thì 
phải càng tăng hiệu điện thế V để tiếp tục giữ cho cường độ dòng điện hay 
vận tốc ø là zero. Tức là, 

mu”/2 = Vee = hv- p, (3) 


1P, Lenard, Am d. Phụs. 12, 469, (1903). 

*G.N. Lewis là người đầu tiên gọi các lượng tử ánh sáng là photon (1926). 

3R. A. Milikan, “A Direct Photoelectric Determination of Planck”s h“, Phụs. Reo. Vol VIL 
No. 3, 355 (1916). 


210 


hay AV/AVv = he, đ) 
với p là năng lượng cần thiết để dứt electron ra khỏi kim loại!. Vấn đề lý 
thuyết của hiệu ứng quang điện thực sự chỉ có thế (và Einstein được trao 
giải Nobel là nhờ phương trình (3), vốn chỉ là một phần khiêm tốn trong 
toàn bộ bài viết này của ông). Công tác thực nghiệm tưởng chừng như 
không thể rõ ràng hơn; đo mức biến thiên của hiệu điện thế với tần số ánh 
sáng, và sự biến thiên sẽ là đường thẳng với độ đốc là tỉ số /e. Ở đây, ta bắt 
pặp tên tuổi các nhà thực nghiệm đã từng “vang bóng một thời” vào cuộc: 
Stark? (vào năm 1911), rồi Richardson? cộng tác với ComptonỶ (vào năm 1912 
và 1914) và một số các nhà thực nghiệm khác. Thế nhưng kết quả ban đầu 
đã cho thấy việc đo đạc sẽ không đơn giản. Trong bài báo cáo (1916) của 
mình, Millikan thuật lại rằng Ladenburg tuyên bố là các dữ kiện thực 
nghiệm của ông cho thấy là VV - chứ không phải V - tuyến tính với Cũng 
những đữ kiện này, Hughes đem phân tích lại thì thấy quả là V chứ không 
phải vV, tuyến tính với w! Gần mười năm sau khi Einstein công bố công 
trình của ông, cha đẻ electron là Thompson tổng kết (1914), “các kết quả thực 
nghiệm cho đến bâu giờ nói chung là cho thấu có [mối liên hệ tuyến tính giữa V uà 
vị, nhưng tôi cũng phải thú nhận rằng các bằng chứng thực nghiệm trực tiếp ... là 
nnehèo nàn [uà kém thuyết phục]. 

Trong công trình được xem là kinh điển này, Millikan đã tổng kết 
những vấn để kỹ thuật mà có thể đã dẫn đến hàng loạt các kết quả thực 
nghiệm sai lạc. Một trong những yếu tố chính là các thí nghiệm này đã 
không thực hiện trong môi trường chân không, và tần số ánh sáng bị giới 
hạn trong một dải quá ngắn. 

Millikan là người đầu tiên giải quyết thỏa đáng tỉ số /e theo đúng như 
Einstein đã chỉ ra trong phương trình (4). Trước đó vài năm Millikan cũng 
đã lần đầu chứng tỏ sự lượng tử hóa của điện tích bằng thí nghiệm “Giọt 


1p còn gọi là năng lượng cách biệt (energy gap), lúc này chỉ là một hiệu số với vai trò mờ 
nhạt nhưng mang ý nghĩa thực dụng rất rõ. Nếu tần số ánh sáng quá thấp, như tần số 
sóng radio hay cao tần, thì năng lượng ánh sáng sẽ không vượt qua được ? của hầu hết 
các kim loại và kết quả là dòng điện sẽ không xuất hiện. Việc chế tạo vật liệu để có thể 
kiểm soát được p và tạo ra dòng điện là một lĩnh vực nghiên cứu sôi động của vật lý chất 
rắn. Về cơ bản, các hệ cảm biến chế tạo cho dãy sóng cao tần dùng vật liệu siêu dẫn như 
mối nối SIS (superconductor-insulator-superconductor junction) cũng chỉ là nhằm giảm 
mức cách biệt năng lượng ? này. 

ˆ Nobel 1918. 

* Nobel 1928. 

*Nobel 1927. 


211 


Dầu” nổi tiếng (1911)!, và xác định giá trị của e là 4.774 + 0.009 x 10? esu 
hay. Dùng con số này và tỉ số J/e đo được, ông suy ra Ù là 6.57 x 10? J.sec với 
sai số là 0.5%. Ta thấy ngay là cả hai giá trị này đều thống nhất với tiên đoán 
của PlanckẺ. 

4 


1 


-trnÚ =ht-=P 


+ 


ko mỉ "te s 
kh “q82 69, ớE X13 4x16 


hị-&1145195%.4I3⁄4= 6&584ổ” 





+Valts 


lò 
3 
4 
+ 
0 


$ 
+ 
4 
© 
$ 


~Velts 


ịo 





$o 4 100 "6 1+0 


60xio” 1o 
Trequercs 


Hình2 Hiệu ứng quang điện cho phép chúng ta xác định tỉ số #⁄e, chỉ là độ dốc của đường 
biểu diễn Volts vs. tần số. Đồ thị trên là dữ liệu của Millikan xác định h/e = 4.134-'5 (đơn vị 
cgs) với sai số là 1%. Ở đây ta thấy h & e đi đôi với nhau. Ngay cả trong các phép đo hiện đại, 
ta sẽ thấy việc đo đạc h sẽ còn tiếp tục tùy thuộc vào giá trị của e. 


2.2. Hằng số Rudbers uà mô hình nguyên tử của Bohr 

Balmer, một giáo viên trung học trường nữ ở Basle, Thụy Sĩ, lần đầu tìm 
thấy công thức thực nghiệm cho sự phân bố các vạch phổ của khí hydro 
(1885), 

Â„ = 3646 x n1”/(n - 1) (5) 

với  = 3, 4, 5.... Và Balmer có thể tiên đoán bước sóng của 9 vạch đầu 
tiên của chuỗi phổ hydro (thời ấy người ta chỉ thấy tất cả có 9 vạch) với sai 
số là 1 phần ngàn! Rydberg (1890) viết lại phương trình (5) như sau, 

1/A = R„(1/2° - 1/n”) (6) 

với R„ là hằng số Rydberg cho khi hydro, ngày nay có giá trị là 

R„ = 10 973 731.568 527(73) mì 

Với sai số là 6.6 x 1012, R„ là hằng số được biết với độ chính xác cao nhất 
trong tất cả các hằng số vật lý. 

Như ta đã học trong các lớp vật lý lượng tử đại cương, Bohr sau này xây 
dựng mô hình nguyên tử với các quỹ đạo của electron được lượng tử hóa và 
cho thấy các vạch phố chỉ là năng lượng dôi ra khi electron chuyển từ quỹ 
đạo ngoài vào trong. Bohr tìm ra công thức nổi tiếng, cho thấy R„ là kết hợp 


1TR. A. Millikan, “The Isolation of an Ion, a Precision Measurement of its Charge, and the 
Correction of Stokes's Law,“ Phụs. Reo. Vol. 32, 349 (1911). 
*Millikan được trao giải Nobel (1922) qua hai công trình này. 


2 lờ, 


của các hằng số cơ bản, 

R„= 2#m.£c. (7) 

Dùng công thức này, vào thời ấy người ta đo được giá trị của hằng số 
Planck là 6.542 + 0.011 x 10 J.sec. 

Đề ý là trong giá trị trên của R„ta đã điều chỉnh khối lượng của electron 
m, thành m„M/(m, + M), với M là khối lượng hạt nhân của hydrogen. Với 
hydro nhẹ, tỉ số trên là 1,000 545, với deuterium là 1,000 2Z2, và với trititum 
là 1,000 182. Ta cũng phải kể thêm yếu tố điều chỉnh của cấu trúc tỉnh tế, cỡ 
chừng vài phần triệu. Và dẫu đây là một điều chỉnh vô cùng nhỏ, nhưng ý 
nghĩa: bởi ta phải cần đến những phát triển sau này của điện động lực học 
lượng tử (quantum electro dynamic hay là QED). Giá trị chính xác của R„ là 
một trong những bằng chứng hùng hồn nhất về sự cần thiết của việc nâng 
cao độ chính xác trong việc đo đạc một hằng số: bởi công thức của Bohr 
không thuật hết câu chuyện, mà phải cần đến Dirac và QED mới đạt được 
sự thống nhất giữa lý thuyết và thực nghiệm!. 

2.3. Tán xạ Tia X uà số Auogadro 

Planck xác định điện tích của electron là dựa trên kết quả của hằng số 
Faraday, thực chất chỉ là điện tích của 1 mole hay là 6.02 x 10 electrons. 
Vấn đề xác định điện tích của electron trong trường hợp này vì vậy bị chỉ 
phối bởi mức độ chính xác của số Avogradro hay A. Thực ra Planck trong 
công trình đã dẫn (5) đã nhầm giá trị của 4A (còn gọi là hằng số Locksmith) 
với một giá trị khác. Điều may mắn là sự nhầm lẫn này lại đưa đến giá trị 
đúng đắn của e! Phương cách phổ thông? (tiên phong bởi Bragg và con của 
ông) xác định A trong giai đoạn này là lấy tỉ số của thể tích của một mole 
chia cho thể tích của một tế bào tinh thể, 

A = 8V„m/V„ụ = 8M/my), (6) 

với M là khối lượng của 1 mole và ø là mật độ thể tích, a¿ là cạnh của 
khối lập phương của tế bào tỉnh thể. Vào thời điểm này người ta đã có thể 
xác định a; khá chính xác nhờ phương thức tán xạ các mạng tỉnh thể bằng 
quang tuyến-X. Đây cũng là cách xác định điện tích của electron độc lập với 
thí nghiệm “Giọt dầu” của Millikan. Và nhờ đây mà các nhà vật lý phát hiện 
con số của Millikan nhỏ hơn gần 1%. 


G.W. Series, “The Rydberg Constant,“ Contemporary Physics, vol. 14, no. 1, 49-68 (1974). 
?P. Becker et al., “Towards an atomic realization of the kilogram: The measurements of 
NÑ¿ and N¿h,“ in “Metrology and Fundamental Constants” Proceeding of the 
International School of Physics Enrico Fermi, Course CLXVI, 519, (2007). 


213 


k, hằng số Boltzmamn liên hệ với số Avogradro qua hằng số khí lý tưởng 
R,k= R/A. Ta thấy là k và e đều bị chi phối bởi A. 

2.4 Kết luận sơ bộ 

Năm 1919, Birge tổng kết các giá trị đo được của Ù với bài viết tựa đề, 
“Giá trị cái nhiên nhất của hằng số Planck, ¡.“! Đây là công trình đầu tiên 
trong loạt các bài phân tích những đữ kiện về J, e và các hằng số cơ bản 
khác liên tục hàng mấy chục năm sau đó của ông. Birge liệt kê 7 phương 
pháp đo đạc thực hiện bởi các nhóm khác nhau, trong đó có 4 phương pháp 
mà ta vừa kể ở trên (kể cả quy luật bức xạ của Planck). Hết thảy những 
phương pháp này đều cho giá trị na ná như nhau, điều khác biệt quan trọng 
ở đây là mức độ chính xác hay sai số trong phép đo đạc có phần khác nhau. 
Rồi ông kết luận, “Do øì phương pháp dùng bởi Millikan là trực tiếp, giá trị e có 
khả năng là gần đúng. Chúng ta do đó kết luận là h = (6.5543 + 0.0025) x 10 
joule.sec, tuụ nhiên cũng shỉ nhận rằng thêm uào sai số kể trên, giá trị nàu giả định 
tính đúng đắn của 4.774 như là giá trị của e, oà thực ra mang một sai số chừng hơn 
1 phần trăm.” (NTH gạch dưới) 

Đây là các giá trị ngày nay? (theo hệ thống S]), 

h = 6.626 068 96(33) x 103! J s, 

e = 1.602 176 487(40) x 1079 C. 

So với giá trị ngày nay với sai số chỉ vài chục phần tỉ, hai con số của 
Millikan và các đồng nghiệp cùng thời với ông chỉ khác chừng hơn 1%. Tức 
là về cơ bản các bậc tiền bối đã hoàn thành xuất sắc công tác thực nghiệm. 
Tuy vậy, về mặt chuyên môn, sai số 1% là một sự khác biệt đáng kể khi so 
với sai số chưa đầy một phần ngàn trong giá trị mà Birge kết luận ở trên. 
Phải mất thêm gần 15 năm nữa chúng ta mới thấu rõ cội nguồn của phần 
lớn sai số này; là do giá trị sai lệch của e đúng như Birge đã nhắc nhở. Ở đây 
ta thấy sự cần trọng của Birge là hết sức cần thiết. Thực ra, nếu xét một cách 
công bằng thì trong phần phân tích của Millikan về sai số của e trong công 
trình “Giọt dầu” đã dẫn ở trên, ông đã có chỉ rõ rằng một sai số tiềm ẩn lớn 
nhất của e có khả năng bị chỉ phối bởi giá trị viscosity hay độ nhớt của dầu. 
Các kết quả giám định về sau cho thấy quả thật độ nhớt của dầu mà 
Millikan dùng là bị sai chừng 1%. 


: Birge, R. “The Most Probable Value of the Planck Constant h„” P/s. Reo., vol. 14, Issue 
4, pp. 361-368 (1919). 

?P.J. Mohr, B.N. Taylor, and D. B. Newell, “CODATA Recommended Values of the 
Fundamental Physical Constants,“ Reu. Mod. Phụs. 77(1), 1, (2007). 


214 





Hình 3 Bức tượng bán thân của Robert Millikan tại khoa Vật lý, California Institute of 
Technology (Caltech). Millikan được xem là một trong ba nhà khoa học sáng lập trường (Ảnh 
của Greg Giiffin). 


Feynman, sau này công tác tại Khoa Vật lý của Caltech và cũng là người 
có tiếng là nghĩ gì nói nấy, đã nhận định chuyện này như sau. 

“Chúng ta học được nhiều từ kinh nghiệm làm sao để xử lú một số cách mà 
mình tự làm dối mình... Điều lú thú khi nhìn lại lịch sử đo điện tích của electron sau 
Milikan. 






“Tại sao họ đã không phát hiện ra cơn số cao sau từ đầu đi? Đâu là cái điều các 


khoa học gia rất xấu hổ - cái chuuện nàu - bởi 0ì có uẻ như người ta làm những 
chuyện như uậu: khi họ có một con số quá cao hơn giá trị của Millikan, họ nghĩ chắc 
có điều gì sai trái, rồi họ ráng tìm cho ra lú do. Khi họ có con số gần con số của 
Millikan, họ không nhìn kỹ hơn. Vậu tôi họ loại bỏ những con số khác biệt quá, ri là 
những chuuện đại loại như uậu. Ngày nay, chúng ta đã học được những cát mẹo 
nàu, thành ra chúng ta không bỊ những căn bệnh nh uậu. ˆ 

“Nhưng mà câu chuuện dài oề uiệc làm sao để biết mà tránh tự dối mình - để 
giữ cho được tính nsay thẳng trong khon học - thí, tôi cũng xin lỗi mà nói, là những 
điều mà chúng ta không có dạ trong lớp học. Chúng tôi chỉ mong sao các bạn sẽ bị 
bắt quả tang [uề lâu đài 0ì chuyện sẽ lộ ra]. 

“Nguyên tắc đầu tiên là bạn đừng tự dối mình - uà chính mình là người dễ lừn 
dối mình nhất. Bạn phải cẩn thận. “ 


3. Các phép đo hiện đại 
Giá trị của h„ k và e như vậy về cơ bản đã được giải quyết thỏa đáng từ 
sau công trình của Millikan và phố của khí hydrogen; bức tranh lớn của tự 


-== .......... 





215 


nhiên đã được khẳng định. Từ đó đến nay đã gần một trăm năm, số lượng 
đữ liệu và các phương thức đo đạc các hằng số này đã trở nên vô cùng tỉnh 
vi. Ngày nay, mức độ chính xác của những giá trị này đã được xác định lên 
đến vài phần tỉ. Tại sao phải cần thiết đo chính xác đến như vậy? Và chính 
xác như thế nào là đủ? Câu trả lời sẽ tùy vào mỗi cá nhân. Nhưng xét cho 
cùng, giá trị thật của một hằng số không phải chỉ là có bao nhiêu con số ý 
nghĩa đếm được. Câu hỏi trọng tâm nên là, ta sẽ làm gì với những chuỗi số 
này? Có thêm một con số theo sau chuỗi số vốn đã đài là một thử thách thực 
nghiệm đáng kể và sẽ thúc đẩy việc phát triển kỹ thuật (xem mục 4), nhưng 
không phải là điều duy nhất chúng ta nhắm đến. Điều chúng ta quan tâm là 
sự thống nhất giữa các cơ chế vật lý mà giá trị hằng số mang lại. Cho đến 
thời điểm mà ta đang xét, hầu hết các phát triển về lượng tử liên quan đến 
vai trò của đều chịu tác động trực tiếp từ các vấn đề thực nghiệm. Các 
phát hiện thực nghiệm như luật bức xạ, hiệu ứng quang điện hay vạch phổ 
của khí hydrogen đã dẫn trước lý thuyết hàng ba bốn chục năm. Dưới đây 
ta sẽ kể thêm một phát hiện thực nghiệm khác dẫn đường tiếp một giai 
đoạn nữa, trước khi nhường vai trò đi đầu lại cho lý thuyết. Ta sẽ thấy các 
nghiên cứu lý thuyết này dẫn đến một phép đo tỉ số h/e hết sức lạ lùng và 
bất ngờ. Và kết quả là vật lý lượng tử sẽ được kiểm chứng một cách cực kỳ 
chính xác, có thể nói chính xác nhất trong toàn bộ các nền tảng lý thuyết của 
vật lý học hiện đại. 

Bạn đọc tinh ý có lẽ đã nhận thấy tỉ số ñ/e mang đơn vị tương đương là 
0ol†sxeiâ, đây cũng là đơn vị của từ thông. Như vậy, từ thông buộc phải có 
một vai trò gì đấy trong các cơ chế vật lý xác định tỉ số này. Duyên nợ của tỉ 
số ]/e với các nhà vật lý trở nên sôi động và đầy kịch tính vào năm 1962. Sự 
việc bắt nguồn từ các nghiên cứu về đặc tính vật lý của các electrons trong 
môi trường siêu dẫn, một hiện tượng kỳ lạ đã được biết đến từ hơn nửa thế 
kỷ trước đó. 

3.1. Hiện tượng siêu dẫn, hiệu ứng Meissner uà sự lượng tử hóa từ thông. 

Năm 1908, Kamerlingh Onnes và các cộng sự ở Đại học Leiden, Hà Lan, 
lần đầu tiên hóa lỏng thành công helium ở nhiệt độ sôi là 4.2 K. Họ đã vượt 
qua nhóm của James Dewar ở Cambridge trên hành trình khai phá vùng 
nhiệt độ thấp. Dewar vốn là người đi tiên phong trong các kỹ thuật làm 
lạnh, ông là người đầu tiên đã hóa lỏng thành công hydrogen (nhiệt độ sôi 
là 20.3 K) mười năm trước đó. Trong quá trình hóa lỏng khí helium, Onnes 


216 


cũng đã phải sử dụng chất lỏng hydrogen của Dewar cung cấp!. Thành 
công này bước đầu ghi nhận khả năng thực nghiệm đáng nể từ nhóm 
nghiên cứu của Onnes tại Leiden. Ba năm sau, Onnes lập tiếp một kỳ tích 
vang đội: ông phát hiện ra điện trở của thủy ngân biến mắt hoàn toàn khi 
nhiệt độ của nó giảm xuống dưới 4.2 K. Onnes gọi hiện tượng này là siêu 


dẫn (xem hình 4). 





0.002 1 PS BI. 
0.0015 
0.0010 


0.0005 





& Ị 
NƑ 
yÓi —=:|= 


— ?-29380  4%40 450 





0.000 th = 
4°00 4°.IO 4920 


Hình4 Hiện tượng siêu dẫn của thủy ngân phát hiện bởi Onnes vào năm 1911, cho thấy điện 
trở của thủy ngân biến mắt dưới 4.2K. (Tài liệu lấy từ bài diễn văn Nobel của Schrieffer2) 


Như ta đã biết, là bên trong vật dẫn điện hoàn hảo, tức là vật với điện 
trở là zero, điện trường È cũng là zero. Theo Maxwell, thì VxE hay đB/4 
cũng bằng zero, như vậy từ trường B sẽ không thay đổi. Tức là nếu ban đầu 
có từ trường P, khi ta hạ nhiệt độ để vật chuyển từ bình thường sang siêu 
dẫn, thì bên trong vật siêu dẫn vẫn còn nguyên B theo như vật lý cổ điển. 
Trái với dự đoán này, vào năm 1933, thí nghiệm của Meissner cho thấy là 
vật liệu trong quá trình chuyển trạng thái từ bình thường sang siêu dẫn sẽ 
đẩy từ trường ra khỏi chúng! Dựa trên cơ sở này, hai anh em H. London và 
E. London đoán là mật độ dòng diện siêu dẫn tỉ lệ với vector thế năng A, 
điều này khác hẳn với định luật Ohm của vật dẫn diện, vốn cho rằng mật 
độ dòng diện tỉ lệ với điện trường E. Từ đây anh em nhà London có thể giải 
thích một số tính chất điện từ của vật siêu dẫn, đáng kể nhất là hiệu ứng 
Meissner đã nói đến ở trên (xem hình 5). Các đặc điểm điện và từ trong vật 
chất, từ cách điện hay dẫn điện đến bán dẫn rồi siêu dẫn, tất cả cơ bản là bị 
chỉ phối phần lớn bởi sự vận hành của các điện tử hay là electrons bên trong 
những môi trường này. Và ảnh hưởng của môi trường (chủ yếu là các mạng 


1D, van Delft, “Little cụp of helium, big science,“ Ph/sics Todaw, p. 36, March (2008). 


2 Schrieffer, Nobel address, at www.nobelprize.org. 


217 


tinh thể) trên những chuyền dịch của các điện tử cũng rất quan trọng. Năm 
1957, Bardeen, Cooper và Schrieffer chỉ ra rằng sự tương tác giữa các 
electrons và những dao động của mạng tỉnh thể làm cho những electrons, 
vốn cùng điện tích, hút nhau. Bình thường, các electrons là fermion và mỗi 
hạt điện tử chiếm trạng thái riêng. Ở nhiệt độ thấp, lực hút giữa hai 
electrons làm chúng kết đôi với nhau và trở nên boson, và cho phép hết 
thảy electron tụ lại trong cùng trạng thái, tạo nên dòng điện siêu dẫn hay 
siêu dòng điện. 

Vật siêu dẫn mà ta nói đến ở trên là một khối kim loại đặc (như chì, 
nhôm hay niobium, v.v...). Nếu ta dùng các vật liệu này để làm một cái 
vòng, rồi hạ thấp nhiệt độ cho nó trở nên siêu dẫn, thì Fritz London tiên 
đoán (1948) là từ thông tạo bởi các điện tích trong vòng siêu dẫn sẽ được 
lượng tử hóa!. Lúc ấy cũng ít người hiểu điều này và cũng chẳng ai để ý. 
Đây là một lý đo tại sao chẳng mấy khi lý thuyết đi trước thực nghiệm: ít ai 
tin vào những tiên đoán lý thuyết. 


Hnh5 Hiệu ứng Meissner và sự lượng tử hóa từ thông. a) Trạng thái bình thường. b) Trạng 
thái siêu dẫn. c) Sau khi tắt từ trường B. Tài liệu từ “The Feynman Lectures on Physics - 
Quantum Mechanics”, bởi R. Feynman, R. Leighton và M. Sands (1965). 


Căn nguyên của sự lượng tử hóa từ thông đi từ tính đơn trị của hàm 
sóng #⁄của các điện tích. Như Schroödinger đã chỉ ra, 

⁄= ŸW4exp(6), (9) 

với #¿ là biên độ của hàm sóng, và Ø là pha (xem các sách giáo khoa, 
như Feynman Lectures in Physics). F. London cho thấy là động lượng 
(momentum) của các điện tích tùy thuộc vào tổng của vector thế năng và 
pha của hàm sóng. Khi động lượng của các điện tích bằng không (tức là 





t E. London, “On the Problem of Molecular Theory of Superconductivity” Phụs. Reo. vol 
Z4, no. 5, 562 (1948). 


218 


đòng điện bằng không), thì pha 0 của hàm sóng liên hệ với vector thế năng 
A như sau, 

hV0 = 2mA, (10) 

Khi ta lấy tích phân của vector thế năng đọc theo đường bên trong 
vòng siêu dẫn, ta có từ thông. Phương trình trên trở nên, 

Xongkia VØ.ds = đ/h (a„yxu/A.ds = 2m/h@® — (11) 

Lập luận của F. London dựa trên tính đơn-trị của hàm sóng. Khi ta đi 
quanh đúng 1 vòng, pha của hàm sóng sẽ thay đổi. Nhưng để cho giá trị của 
hàm sóng không đổi thì pha của hàm sóng phải thay đổi đúng bằng 2z, với 
n là số nguyên 1, 2, 3.... Kết quả là từ thông tạo bởi dòng điện này mang giá 
trị là 

@= ' xhín (12) 

với q là điện tích. Với q bằng e, điện tích của electron, lượng tử từ thông 
là h/e ~ 4x10'” volt.giây (hay 4x10” gauss.cm”). 

Phải đến 13 năm sau, năm 1961, người ta mới kiểm chứng được lời tiên 
đoán của E. London. Phần dưới đây lược trích từ các bài giảng vật lý của 
Feynman, “Trong thí nghiệm của Deaver và Fairbank, một hình trụ nhỏ làm 
bằng vật liệu siêu dẫn, sợi dây đồng tráng thiếc có đường kính là 0.013 mm. 
Thiếc siêu dẫn ở T = 3.8K, còn đồng thì vẫn dẫn điện bình thường. Sợi dây 
được để trong một từ trường, và nhiệt độ được hạ thấp cho đến khi thiếc trở 
nên siêu dẫn rồi từ trường được tắt đi. Theo luật Lentz thì từ thông bên 
trong hình trụ không thay đổi, và mômen từ phải tỉ lệ thuận với từ thông 
bên trong. Và người ta đo mômen từ trong sợi dây siêu dẫn bằng hiệu ứng 
Faraday: để một vòng dây cuốn quanh sợi dây siêu dẫn và khi sợi dây siêu 
dẫn dao động thì sẽ tạo ra hiệu điên thế trong vòng dây cuốn. 

Deaver và Fairbank thấy từ thông quả là được lượng tử hóa, nhưng đơn 
vị cơ bản chỉ bằng một nửa giá trị mà London đã tiên đoán. Thêm một 
nhóm khác, Doll và Nabauer, cũng thấy tương tự. Lúc đầu, người ta không 
hiểu. Nhưng sau đó người ta nhận ra là q = 2e, là điện tích của cặp đôi 
Cooper.“ 


219 





Hình 6. Hệ cảm biến dùng Transistion Edge Sensor, một trong những ứng dụng kỹ 
thuật mới nhất sử dụng đặc tính siêu dẫn. Trong ảnh là hệ cảm biến TES chế tạo tại Jet 
Propulsion Laboratory và squid (superconducting quantum intereference device - một 
ứng dụng của hiệu ứng Josephson) chế tạo bởi Viện Tiêu chuẩn Kỹ thuật (NIST, 
Colorado). Đây là phần tâm của các thí nghiệm đo tính phân cực của bức xạ nền của các 
thí nghiệm ở Nam Cực! (BICEP và SPUD/Keck) và bằng bóng thám không? (Spider), cả 


hai thí nghiệm này sẽ đi vào hoạt động vào năm 2010. 


3.2. Hiệu ứng Josephson 

Giả sử ta có hai vật siêu dẫn được nối với nhau bằng một lớp cách điện. 
Cách sắp đặt như vậy còn gọi là mối kết Josephson. Josephson tiên đoán 
rằng, trong mối kết siêu dẫn-cách điện-siêu dẫn (SIS) luôn có dòng điện siêu dẫn 
cho dù V bắt ngang SIS là zero thì siêu dòng điện này vẫn khác zero. Đây là 
hiệu ứng Josephsonở. 

Cường độ dòng điện sẽ biến thiên như sau, 

l= lsm @ (13) 

Josephson còn cho thấy thêm là khi đặt một hiệu điện thế dc Vạ ngang 
mối nối SIS, ta sẽ có dòng điện ac với tần số ƒ bằng tích của Vạ với lượng tử 
của từ thông, 

ƒ =dgidl = 2e/h x Vụ (14) 


LH. T. Nguyen et al, “BICEP2/SPUD: Searching for inflation with degree scale 
polarimetry from the South Pole/“ To appear in Proceedings of SPIE Volume 7010, 
Editors: Jacobus M. Oschmann, ]Jr.; Mattheus W. M. de Graauw; Howard A. MacEwen, 
"Space Telescopes and Instrumentation 2008: Optical, Infrared, and Millimeter'". 

?B. Crill et al., “SPIDER: A Balloon-borne Large-scale CMB Polarimeter,“ To appear in 
Proceedings of SPIE Volume 7010, Editors: Jacobus M. Oschmann, Jr.; Mattheus W.M. de 
Graauw; Howard A. MacEwen, '"Space Telescopes and Instrumentation 2008: Optical, 
Infrared, and Millimeter'. 

3B, Josephson, “Possible new effects in superconductive tunneling,” Ph/s. Lef., vol 1., 251 
(1962). 


220 


Các phương trình (13) và (14) còn gọi là phương trình Josephson. Các 
tính toán chỉ tiết cho thấy là ï, có dạng hàm số Bessel (điều này giải thích 
đường biểu diễn trong tắm hình của Josephson, hình 7 và 8). 





Hình7.Brian Josephson vào những năm 1960 

Câu chuyện sau đây được thuật lại bởi Donald McDonald' trên tạp chí 
Phụsics Todaw (Vật lý Ngày nay) và là một bài học điển hình về phong cách tư 
duy và phương thức khoa học. Nó cho thấy các khoa học gia, dù ý thức rất 
rõ giới hạn trực giác vật lý của họ, vẫn vấp phải những sai lầm đáng kể do 
sự chủ quan khó tránh khỏi. 

Hai nhân vật chính là Giáo sư John Bardeen và anh học trò Brian 
Josephson. Bardeen đạo ấy là nhà vật lý chất rắn hàng đầu, ông vốn là cha 
đẻ của transitor (Nobel 1956), là nhân tố mang đến những tiến bộ kỹ thuật 
nhảy vọt làm thay đổi hắn nếp sống hiện đại. Như đã thấy ở trên, Bardeen 
còn là cha đẻ của lý thuyết BCS sau này đã mang lại giải Nobel thứ hai cho 
ông. Còn Josephson chỉ là anh sinh viên năm đầu cao học vật lý tại 
Cambridge. 

Công trình của Josephson gửi đến P/sics Lefters vào ngày 8 tháng Sáu 
1962. 25 tháng Bảy, Bardeen gửi đến Phwsical Reoieu Letters bài viết phản hồi 
lại Josephson. Tháng Chín 1962, Josephson và Bardeen lần đầu được dịp 
mặt đối mặt. Cả hai về Queen Mary College để tham dự Hội nghị Quốc tế 
lần thứ Tám về Vật lý Nhiệt độ thấp. Một nhân vật trong câu chuyện thuật 
lại. “[Josephsơn] oừa công bố lú thuyết của mình trên Phụsics Letfers, à một trong 
những nhiệm 0ụ của tôi là xem thử có đáng theo đuổi hau không... Lúc ấu tôi không 
hiểu lý thuyết nàu, nhưng lần gặp ở Cambridse, có sự hiện diện của Pippard, làm tôi 
tin là Josephson là đặc biệt... Kế đó, tôi nhớ là tôi giới thiệu Josephson uới Bardeen ở 
London, khi ấu mọi người đứng tải rác trong hội trường lớn. ]osephson cô giải thích 
lý thuyết của mình cho John Bardeen nghe. Nhưng Bardeen khẽ lắc đầu rồi nói, “Tôi 





!D. McDonald, “The Nobel Laureate versus the Graduate Student,” Phsic Today, p. 46 
July (2001). 


221 


không nghĩ uậu,' bởi uì ông đã suy nshĩ cẩn thận uấn đề nàu trước tồi. Tôi đứng đó 
suốt cuộc đối thoại ngăn ngủi. Xong Bardeen bỏ đi, oà Josephson đã rất bực tức. Hắn 
không hiểu nổi sao mà Barden có thể là một nhà khoa học nổi tiếng cho được!” 

Bardeen sau đó khai mạc hội nghị với bài giảng kỷ niệm Friz London. 
Bữa sau đến phiên Josephson trình bày công trình của mình, ông tiên đoán 
là cặp đôi cooper trong vật siêu dẫn sẽ chui qua vật cách điện, và sẽ là một 
hiệu ứng mạnh. “Vừa xong thì Bardeen đứng lên diễn tả lú thuyết của ông ta oề 
sự chui hầm của hạt electron đơn lẻ, oà nhắc rằng cặp đôi cooper không thể oượt qua 
được rào cẩn của uật cách điện. Trong khi Bardeen nói, ]osephson cắt lời ông †a. 
Cuộc trao đổi qua lại nhiều lần, oới Josephsơn đáp trả từng lời chỉ trích một. Quang 
cảnh khá là ôn hòa, bởi cả hai đều ăn nói nhẹ nhàng, không bị cuốn ào những phát 
biểu sau sắt, dù lịch sử sau này đã chứng tỏ, một giải Nobel đang treo lơ lửng trên 
bàn cân.” Cuối buổi, người tổng kết cho là hai kẻ tranh luận có vẻ như nói 
bằng các thứ tiếng khác nhau. Josephson thì tin rằng đó chỉ là cuộc tranh 
biện những ý tưởng. Những người kể câu chuyện nhận định, “Nhưng sự oiệc 
thực ra là hơn thế. Đó là sự đối chọi giữa tuổi trẻ uà thâm niên, giữa sự táo bạo của 
lòng hăng hái uà bề sâu của kinh nghiệm, giữa những phép tính uà trực giác.” Họ 
còn nói thêm, “Bardeen là ngưới sáng lập lý thuyết BCS, nhưng ]osephson tín là 
ông hiểu nó hơn người đã sáng tạo ra nó.” Kể ra thì trường hợp này không phải 
là không có tiền lệ. Ta biết là Einstein đã như thế với Lorentz và Planck. Rồi 
Heisengberg, Pauli... về sau cũng đã như thế với Einstein. Schrödinger, cha 
đẻ của hàm sóng gắn liền với phương trình mang tên ông, cũng đã hiểu 
không đúng thực chất chức năng vật lý của nó - Born mới là người đầu tiên 
gắn biên độ xác suất cho hàm sóng!. 





! Thực sự Born chỉ đề cập đến điều này qua một chú thích trong bài viết của ông. Chú 
thích này về sau đã mang lại giải Nobel cho Born. Người ta kháo nhau rằng đây là công 
trình ngắn nhất trong lịch sử giải Nobel. 


222 














Hnh8. Bằng chứng thực nghiệm hiệu ứng Josephson. a) sự biến thiên của siêu dòng điện 
trong mối nối theo từ trường (M. Rowell, xem ref. [25]). b). Sidney Shapirơs chứng minh I-V 
đặc thù của mối nối Josephson chiếu xạ tần số 9.75 GHz, mỗi nấc là 2e/h (từ Physics Today, 
October 1969, p. 45). 


Chỉ trong vòng một năm sau khi Josephson công bố tiên đoán của 
mình, Anderson cùng đồng nghiệp là Rowell tại Bell Labs thực hiện thí 
nghiệm và chứng minh là người học trò của mình đã đúng một cách xuất 
sắc (Anderson vốn là nhà vật lý lý thuyết và vào năm 1961 là Giảng viên 
thăm viếng tại Cambridge, lúc ấy Josephson là học trò trong lớp của 
Anderson). Hình 8a cho thấy họ đã đo được siêu dòng điện trong mối nối 
Josephson biến thiên theo từ trường bên ngoài. Hình 8b cho thấy lượng tử 
từ thông qua bậc thang của dòng điện. Một nắc thang là 2e/h. Ngay sau khi 
công trình của Anderson và Rowell được đăng, Bardeen đã viết thư dến 
Phụsics LeHers rút lại những chỉ trích của ông. 

Khi hiệu ứng Josephson được phát hiện, người ta thấy ngay ứng dụng 
của hiệu ứng này trong việc chuẩn hóa đơn vị volt, với 2ø/h trong phương 
trình (13) được gọi là K,. Các đo đạc dùng các mối nối Josephson với thành 
phần vật liệu khác nhau với kích cỡ khác nhau cho thấy các giá trị này vô 
cùng chính xác. Jain, Lukens và Tsai' vào năm 1987 chứng tỏ là giá trị của K, 
chỉ khác biệt chừng 1 phần 10”, tương đương với sự khác biệt về điện tích 
tuyệt đối đo được giữa electron và proton. Điều này cũng có nghĩa là cơ chế 
vật lý mà Joshephson phát hiện ra là đúng chính xác. 

3.3. Hiệu ứng Hall lượng tử. 





! A, K. Jain, J. E. Lukens and J. S. Tsai, “Test for Relativistic Gravitational Effects on 
Charge Particles,“ Phụs. Reo. Letf., vol. 58, no. 12, p. 1165 (1987). 


2) 


Nếu ta tiếp tục lập luận theo cách phân tích đơn vị như trên, nghĩa là 
mỗi lượng tử từ thông 1e, có đơn vị là ool†* giâu, đem chia cho điện tích cơ 
bản là e thì ta sẽ có øolf/ampere hay là ohm, đơn vị điện trở. Và vì thế điện trở 
h/c? sẽ đương nhiên cũng được lượng tử hóa. Vấn đề là thiết lập cơ sở thực 
nghiệm như thế nào để có thể xác định được điều này? Trong trường hợp 
này vật liệu bán dẫn đã chứng tỏ là công cụ rất hiệu quả. 

Các phát triển của công nghệ bán dẫn, ngoài những ứng dụng trong kỹ 
thuật, còn tạo nên nhiều cơ sở thực nghiệm cho nghiên cứu cơ bản. Rõ rệt 
nhất là sự chế tạo các loại transitor đặc biệt còn gọi là MOSFET. Trong 
những linh kiện này, các electrons được gói trong một bề dày chừng 10 nm, 
đi chuyển hầu như là chỉ trong một mặt phẳng. 

Các electrons khi bị giới hạn trong không gian 2 chiều, dưới ảnh hưởng 
của từ trường bên ngoài, cho thấy là điện trở của chúng được lượng tử hóa. 
Đây là hiệu ứng Hall lượng tử, do von Klitzing và đồng nghiệp tìm ra vào 
năm 19801. 





Hnh9 Von Kiitzing (bên phải) trong lần gặp gỡ với nợ và tác giả bên lề buổi hội 
thảo Rencontres du Vietnam, Hà Nội, tháng 8, 2006. (Ảnh của Nguyễn Đức Phường) 

Như ta đã biết, hiệu ứng Hall cổ điển là một hình thức thể hiện lực 
Lorentz: electron khi dịch chuyển theo hướng x, dưới ảnh hưởng của từ 
trường B theo hướng z sẽ bị đẩy theo hướng y (y = -x x z„ dấu trừ là do điện 
tích âm của electron). Bởi vì các electron này không thoát ra khỏi vật liệu, 
chúng sẽ dồn dần về phía ngoài cùng và cuối cùng tạo nên một điện trường 
đủ mạnh để cân bằng lại sức đẩy Lorentz. Hiệu điện thế dọc theo hướng y, 
còn gọi là hiệu điện thế Lĩ,; sẽ là, 

U;; = (B/m.e) *l (15) 

1là đòng điện theo hướng x (ngược chiều với dòng điện quy ước), 0, là 
mật độ điện tích trong bề mặt xy. Điện trở Hall sẽ là, R„=Ul,/I = B/ne. 





' K. von KHitzig, G. Dorda and M. Pepper, “New Method for High Accuracy 
Determination of the Fine-Structure Constant Based on Quantized Hall Resistance,” 
Phys. Rev. Lett., vol 45 no. 6, 494 (1980). 


224 





H10 5 à từ trường áp dụng từ bên ngoài. ! là dòng chuyển động của các electron (ngược 
chiều với dòng điện quy ước) và Uu là hiệu điện thế Hall. ø là từ thông tạo ra bởi dòng điện -l; 
ta thấy Ø được lượng tử hóa, mỗi lượng tử là h/e (von Klitzing1, 1986). Để ý là, điện tích ở 
đây là từng electron riêng lẻ, không phải cặp đôi cooper như trong trường hợp siêu dẫn. 


Dưới ảnh hưởng của từ trường bên ngoài, năng lượng của mỗi electron 
được lượng tử hóa thành từng thang bậc (còn gọi là bậc Landau). Các 
electron vì thế chỉ được phân bố vào trong những mức năng lượng nhất 
định, có nghĩa là mật độ của các electron do vậy sẽ không biến thiên một 
cách liên tục mà được lượng tử hóa theo từng thang bậc như sau, 

n, = J/(B/H/e) (16) 

với ƒ = 1, 2, 3... Và do vậy điện trở Hall sẽ là (xem hình 5), 

Rụ = he 





Rụ (kQ) 











MAGNETIC FIELD (Tesla) 


Hnh11 Điện trở Hall của khí electron hai chiều điển hình biến thiên theo từ trường ở nhiệt đô 
50 mK. Đường không liên tục là giá trị điện trở Hall cổ điển. (Theo tài liệu của Eisentstein2) 


Ta để ý là điện trở, hay tỉ số đảo là điện dẫn có đơn vị tương đương là 
vận tốc. Thành ra tỉ số œ = £?/hc ~ 1/137 là vô hướng, và do đó giá trị của nó 
là tuyệt đối và không tùy thuộc vào hệ thống đơn vị. z còn gọi là hằng số 
cấu trúc tỉnh tế, biểu thị cường độ của tương tác điện từ. Sommerfield là 
người chỉ ra tầm quan trọng của con số thuần túy này. Giá trị mới nhất? 
(2008) của œ được xác định qua số đo moment từ bất thường của electron, 
1⁄œ = 137.035 999 084 (51) [0.37 phần tỉ]. Các phép tính chi tiết của điện 
động lực học lượng tử (QED) kết hợp với các chương trình vi tính cho thấy 


TK. von Kiitzing, “The Quantized Hall Effect,” Reo. Mod. Phụs. Vol. 58, no. 3, 519 (1986). 
?J. P. Einsenstein, “The Quantum Haill Effect/” An. J. Phụs. 61, (2), 179 (1993). 


3D. Hanneke, S. Fogwell, and G. Gabrielse, “New Measurement of the Electron Magnetic 
Momernt and the FEine Structure,” Pln/s. Re. Letf., vol. 100, (12), 120801 (2008). 


222 


là có sự thống nhất giữa lý thuyết và thực nghiệm. Tuy nhiên, theo Aoyama 
et al.! (2007), các phép tính này phải cần đến 891 giản đồ Feynman để đạt 
được độ chính xác của những đo đạc hiện đại. “Điều này không khỏi làm ta 
liên tưởng đến các vòng ngoại luân (epicycle) của thiên văn trước thời 
Kepler và Copernicus,” một nhà vật lý đã than như thế:. 


4. Vai trò của các hằng số cơ bản trong đo lường 

Với đa số chúng ta thì trong quá trình xác định 7„ k hay e hay bất kỳ một 
hằng số nào khác, thường ta chỉ chú trọng đến giá trị số, và không hề phiền 
hà đến vấn đề đơn vị. Bởi ta cho rằng, đơn vị chỉ là định nghĩa. Trên thực tế, 
việc định nghĩa đơn vị là vấn đề rắc rối kể không hết. Ta hãy xét trường hợp 
đơn vị đo chiều đài là mét. Trong bài viết, “Về vấn đề mét,” Kleppner đã 
trình bày rất có duyên vẻ lịch sử cách xác định đơn vị chiều dài này. Ông 
chơi chữ ngay từ tựa đề bài viết trong mục “Hệ quy chiếu” của tạp chí 
Phụsics Today, nguyên bản tiếng Anh, “On The Matter of the Meter””. 
Kleppner kể lại, “Mét lần đầu thấu ánh sáng uào tháng Tám 1793 khi Chính quyền 
Cộng hòa Pháp ban hành nghị định, rằng mét là một phần mười triệu khoảng cách 
của một phần tư đường kinh tuyến đi qua Paris. Thế là các nhà khảo sát nào cuộc, oà 
trong uòng mắu năm một số thanh platinum được đưa ra để làm hiện uật cho mát. 
Vài cuộc khảo sát sau đó cho thấu là sự uiệc không được chính xác lắm như ta hụ 
oọng. Cho nên oào năm 1889, Hội nshị toàn thể oề Trọng lượng oà Đo lường lần 
thứ nhất tái xác định mét là độ dài siữa hai lằn dẫu trên thanh platinum-iridium đặt 
ở Sèures. Tuy nhiên hai năm sau đó, Albert A. Michelson phát tĩnh cách dùng kính 
giao thoa của ông để đo chiều dài uới mức chính xác [nắn hơn] bước sóng ánh sáng. 
Phương pháp của ông chính xác đến độ uào năm 1889 tiêu chuẩn mét đã trở nên lỗi 
thời ngau khi uừa được tái định nha.” 

Kleppner giải thích, “Hội nghị Toàn thể oề Trọng lượng 0à Đo lường [là ủụ 
ban] phán xét cuối cùng uŠ các tiêu chuẩn khoa học, uà là một tổ chức quốc tế. Cũng 
như mọi đàm phán quốc tế, để đạt được sự thỏn thuận ề tiêu chuẩn làm nền là công 
oiệc dằng dai, có khi kéo dài quá đến nổi khi đạt được định nghĩa oề pháp lú thì 
chúng trở thành lỗi thời uề mặt khoa học.” Một ví dụ nữa. Đồng hồ nguyên tử 
được phát minh từ những năm 1950. Vậy mà đến năm 1960, Hội nghị Toàn 


' Aoyama et al., “Revised Value of the Eighth-Order Contribution to the Electron g-2/” 
Phụs. Reo. LeRf., vol. 99, 11, 110406 (2007). 

?B. W. Petley, “The Role of Fundamental Constant in Metrology”, Metrolosia, 29, 95-112 
(1992). 

3D. Kleppner, “On The Matter of Metter,“ Phusics Today, 11, March (2001). 


226 


thể về Trọng lượng và Đo lường lần thứ 12 ra nghị định rằng giây là một 
phần của năm dương lịch 1900 (!). Các nhà thiên văn có lẽ thỏa mãn với 
định nghĩa này, nhưng vài nhà vật lý đã rất bực. Kleppner mỉa mai, “Nếu 
thời gian là cái chỉ đo được bằng đồng hỗ, uậu khi đồng hồ không cờn tồn tại nữa thì 
thời gian có ấn đề.” Phải chờ đến 1967, khi Hội nghị Toàn thể về Trọng lượng 
và Đo lường nhóm họp lần thứ 13, giây mới được tái định nghĩa theo tần số 
cấu trúc siêu tỉnh tế của cesium. Ta thấy là công việc xác định tiêu chuẩn đo 
lường là quá trình biến đổi không ngừng, khởi đầu từ hiện vật thực thể cơ 
bản, như cái thước đo hay quả cân bằng platinum, và dần dần chuyển sang 
những đại lượng hay hằng số vật lý bất biến đổi theo thời gian và không 
gian, như vận tốc ánh sáng hay hằng số Planck. 

Xuyên suốt bài viết này, vô hình trung ta đã ngầm đồng ý với định 
nghĩa của Maxwell, là mỗi đại lượng vật lý được biểu thị như sau, 

đại lượng vật lý = { giá trị số }„ x [ đơn vị ], (18) 

với dòng dưới x để chỉ hệ thống đơn vị!. 

Phương trình (18) nhắc cho ta sự chọn lựa rõ ràng trong việc xác định 
một đại lượng vật lý. Ta có thể hoặc là chọn một hệ thống đơn vị rồi đi tìm 
giá trị số, hoặc là xác định giá trị số, rồi tìm đơn vị. Trong trường hợp vận 
tốc ánh sáng, sai số phần lớn là do định nghĩa của mét. Ta đã biết vận tốc 
ánh sáng là không đổi (điều này đúng chính xác ít ra là trong không - thời 
gian đồng nhất), vậy thì ta cứ gọi con số này theo như cách ta muốn, rồi xác 
định giây hay mét theo sau. Các nhà lý thuyết thì thích chọn c = 1. Năm 
1983, Cục Đo lường Chất lượng Quốc tế biểu quyết c = 299 792 458 m/s, 
chính xác. Mét, trước đây là đơn vị nền (based unit), từ 1983 trở đi trở thành 
đơn vị dẫn xuất (derived unit), và được xác định dựa trên khoảng cách mà 
ánh sáng truyền đi trong một giây (299 792 458 mì). 





l T. Quinn, “Physical Quantities/ ¡in “Metrology and Fundamental Constants,” 
Proceeding of the International School of Physics “Enrico Fermi, Course CLXVI, 59, 
(2007). 


V2 | 


Hệ Đơn vị Planck và Giá trị SI Tương đương (CODATA 200619) 


Giá 
Đơn vị Công thức trị Giá trị SI 
Độ dài (G⁄c)1? lip  1.616252(81)x 10m 
Thời gian (nG/⁄c)?2 líp  5.39124(27)x 10s 


Khối Lượng (nụ/G)J2 — 1mp_ 2.17644(11)x 10kg 
Điện tích (ịc4zeg!2 — Lạp  1.875545 870(47) x 10”C 
Nhiệt dộ (nc/G)!2— 1Tp_ 1416785(71)x 10°K 


Cũng theo cách suy luận tương tự, ta có thể để thêm cả ba, ”, k và e, đều 
bằng 1. Planck là người đầu tiên chọn hệ thống này, ông gọi là Hệ Đơn vị 
Tự nhiên, ngày nay ta gọi là hệ đơn vị Planck. Trong hệ đơn vị này, Planck 
chọn c = G = = k= 1/4zø, = 1! (n = h/22). Bảng trên đây cho thấy giá trị 
tương đương trong hệ SI của các đơn vị nền về độ dài, thời gian, khối lượng, 
điện tích và nhiệt độ theo hệ đơn vị Planck. Giá trị của các đơn vị này lúc 
đầu ít người để ý, nhưng gần đây đã đóng vai trò đặc biệt trong vật lý hạt cơ 
bản và vũ trụ học. Ví dụ khoảng thời gian nhỏ hơn thời gian Planck được 
xem là không mang ý nghĩa vật lý, do vậy ta có thể xem đây là khởi điểm 
của thời gian. Trước đấy vũ trụ không hiện hữu, có nghĩa là không có sự 
hiện hữu của không gian và thời gian. Khoảng thời gian này còn gọi là kỷ 
nguyên Planck. Từ đây cho đến 10 giây là giai đoạn vũ trụ lạm phát, tức là 
giai đoạn vũ trụ nảy sinh từ hư không rồi nở lớn gần bằng trái cam (~ 10 
cm) với một nền bức xạ có nhiệt độ vô cùng cao. 3 phút sau vật chất (hạt cơ 
bản) tạo thành, vũ trụ tiếp tục dãn nở và nguội dần rồi dần dà phát triển 
cho đến ngày nay (xem thêm hình 1). Đây là lĩnh vực sôi nổi của vũ trụ học, 
và nằm ngoài phạm vi của bài viết này. Tuy nhiên, có một vấn đề liên hệ 
đến chủ đề đang bàn thảo là các câu hỏi về khả năng thay đổi của các hằng 
số theo thời gian; vũ trụ sẽ khác đi như thế nào nếu các hằng số đã mang 
những giá trị khác?. Hay là suốt giai đoạn hình thành của vũ trụ, có thể các 


: Không có sự mâu thuần trong giá trị của ø khi chọn hệ đơn vị này. Đúng ra, ơ = 
k,„„„£2/hc. Cho nên nếu ta chọn c = h = e = 1,k,„„„ ~ 1/13 


c 






? Rees tuyên bố có sáu con số chỉ phối Vũ trụ của chúng ta. Một, là tỉ số giữa lực điện và 
lực trọng trường giữa các vật thể ~ 10: nếu bớt đi vài con số zero thì tuổi Vũ trụ sẽ ngắn 
hơn, không đủ cho sự tiến hóa sinh học. Hai, là thành phần năng lượng thải ra khi hydro 


228 


hằng số cơ bản đã có những giá trị khác ngày nay. Cụ thể là hằng số cấu 
trúc tỉnh tế ø = £?⁄hc vốn là một đại lượng vô hướng được nhắm đến như là 
một trong những ứng viên có khả năng thay đổi nhiều nhất!. Tuy nhiên, 
cho đến thời điểm này chúng ta không có bằng chứng thực nghiệm nào rõ 
rỆt. 

Sự chọn lựa đơn vị mà Planck gọi là “tự nhiên” có lẽ sẽ khó tạo được 
những cảm giác thoải mái cho người tiêu dùng. Chẳng hạn, đối với người đi 
chợ thì họ không nhất thiết sẽ thích nghi với việc dùng 50 triệu “khối lượng 
Planck” thay cho gần 1 kilo để điễn tả sức nặng của một con gà. Thành thử 
các tiêu chuẩn đo lường vừa phải mang tính bắt biến đổi mà cũng phải quen 
thuộc - nếu không thì người ta sẽ tránh sử dụng chúng. Điển hình trước mắt 
là xã hội Mỹ. Mặc dù hệ thống giáo dục ở nước này từ gần 50 năm nay đã 
hô hào việc sử dụng Hệ Đơn vị quốc tế SI, đại bộ phận người dân nước này 
vẫn còn duy trì thói quen xài bộ và bảng Anh thay vì mét và kilopram”. 

Như đã đề cập trong các phần trên, công việc xác định h cùng các hằng 
số cơ bản khác gần đây bị giới hạn bởi các tiêu chuẩn đo lường. 1 volt (hay 1 
ampere, hay 1 Kelvin hay 1 kg) của phòng thí nghiệm này không chính xác 
với 1 volt (hay 1 ampere, hay 1 Kelvin hay 1 kg) của những nơi khác. Tại 
phiên họp thứ 94 vào tháng 10 năm 2005, Ủy ban Quốc tế về Trọng lượng và 
Đo lường (CIPM) kiến nghị thành lập các bước chuẩn bị tái định nghĩa 
kilogram, ampere, kelvin và mole sao cho các đơn vị này phải liên kết chính 


tổng hợp, 0.7%: chúng ta sẽ không tồn tại nếu nó là 0.6% hay 0.8%. Ba, là thành phần của 
mật độ vật chất, ~0.4: nếu thấp hơn thì ngân hà hay tỉnh tú không tạo thành được, cao 
hơn thì Vũ trụ đã sụp đổ từ lâu. Bốn, là sự tăng tốc của Vũ trụ, có vẻ như kìm chế sự dãn 
nở của Vũ trụ. Năm, là tỉ số [năng lượng cần để phá vỡ ngân hà]/[năng lượng nghỉ của 
ngân hà] ~10Ê: nếu nhỏ hơn nhiều thì Vũ trụ sẽ vô cấu trúc (và chúng ta sẽ không tồn 
tại), nếu lớn hơn Vũ trụ sẽ quá nóng và tỉnh tú như mặt trời sẽ không tồn tại. Sáu, là số 
chiều trong không gian: sự sống sẽ không tôn tại nếu không gian là 2 hay 4 chiê# 





! For a general review on this subject, see, for example, “Inconstant constants ~ Do the 
inner workings of nature change with time?”, by J. Barrow and J. Webb, Scientific 
American, May 2005, and references therein. 


? Điều này đã gây nhiều phiền hà không nhỏ. Câu chuyện hay nhắc đến gần đây nhất là 
sự kiện tàu không gian đi sao Hỏa của NASA, có tên là Mars CHmate Orbiter (Vệ tỉnh khí 
hậu sao Hỏa), bị lạc quỹ đạo vào tháng 9 - 1999. Lỗi là do trong chương trình vi tính của 
NASA thiếu sự thống nhất giữa kilomet và dặm Anh (1.6 km), kết quả là chiếc vệ tỉnh trị 
giá 125 triệu dollars này lệch vào bầu khí quyển của sao Hỏa và bốc cháy. 


229 


xác với giá trị của các hằng số cơ bản. Một trong các đề cử là để bốn đơn vị 
nền này liên kết chính xác với bốn hằng số cơ bản là J, e, k và A. Cứ mỗi 5 
năm, CODATA (Committee on Data for Science and Technology hay Ủy ban 
về Dữ liệu Khoa học và Kỹ thuật) xuất bản các giá trị chuẩn của các hằng số 
cơ bản. Lần mới đây nhất là 2006. Các đề cử này để chuẩn bị cho lần ra sắp 
tới của CODATA vào năm 2011. 

Sau đây là các định nghĩa mới của các đơn vị đo lường theo CIPMI!. 

1. Mét, đơn vị không gian, là sao cho vận tốc ánh sáng chính xác là 299 
792 458 mét mỗi giây. 

2. Giây, đơn vị thời gian, là sao cho tần số dịch chuyển siêu tỉnh tế của 
trạng thái nền của nguyên tử ceasium 133 chính xác là 9 192 631 770 hertz. 

3.. Kilogram, đơn vị khối lượng, là sao cho hằng số Planck chính xác là 
6.626 069 3 x 10” joule giây. 

4.. Ampere, đơn vị dòng điện, là sao cho điện tích cơ bản chính xác là 
1.602 176 53 x 10””coulomb. 

5. Kelvin, đơn vị nhiệt độ, là sao cho hằng số Boltzmamn chính xác là 
1.380 650 5 x 10” joule/Kelvin. 

6. Mole, đơn vị số lượng của một chất trong một lượng nhỏ cơ bản, 
như số nguyên tử, phân tử, ion hay electron hay bất kỳ hạt hay nhóm hạt 
nào, là sao cho số Avogadro chính xác là 6.022 141 5 x 10? mỗi mole. 

Trong khuôn khổ của bài viết này ta sẽ xét trường hợp liên quan đến 
kilogram và hằng số Planck. Từ việc xác định chính xác hằng số 
K; và hằng số von Klitzing R„, 

K; = 2z/h = 483 597,9 GHzZ/V, (19) 

Rx = h/€ = 25 812.807 O, (20) 
ta thấy ngay hai hằng số này có thể dùng để chuẩn hóa volt và ohm. Từ đây 
ta cũng thiết lập được tiêu chuẩn đơn vị dòng điện là ampere. 





1 MilIs et aL, “Redefiniion of the kilopram, ampere, Kelvin and mole: a proposed 
approach to implementing CIPM recommendation 1 (CI-2005),“ Metrologia, 43, 227-246 
(2006). 


230 


Hình 11. Nguyên lý của cân watt. a) Trạng thái tính: Lực điện từ F tác động lên 
đòng điện I trong cuộn dây được bằng với quả cân mg. b) Trạng thái động: cuộn dây 
chuyển động với tốc độ v theo chiều thắng đứng, xuyên qua từ trường B và hiệu điện 


thế cảm ứng được đo bằng volt kế chuẩn Josephson (Richard 2006). 


Việc chuẩn hóa của kilogram dùng hằng số Planck bằng cách cân bằng 
công cơ học với công điện trường, còn gọi là cân Watt, và về cơ bản việc 
thực hiện là khá đơn giản! (Kibble 1975). Thí nghiệm bao gồm hai bước? 
(xem hình 11). Bước thứ nhất là cân hiện vật Mĩ dùng từ trường B và dòng 
điện Ï trong cuộn dây, sao cho 

Mg = IeflxB (21) 

với Ï là chiều dài cuộn dây. Bước thứ hai cho cuộn dây di chuyển với 
vận tốc đều ø theo hướng thẳng đứng ngang qua từ trường B, và lập tức 
một hiệu điện thế LĨ nảy sinh theo hiệu ứng Faraday như sau, 


LI = ÁoxB) sdl = - (dl xB) eu, (22) 
So với phương trình (21), ta rút ra, 
UHI = Mẹo (22) 


Dùng hiệu ứng Josephson và Hall lượng tử (các phương trình 13 và 17), 
ta có được, 

M = Cfƒ/gosh (2) 

Với C là hệ số calibration, ƒ, và ƒ; chỉ là các tần số Josephson (từ phương 
trình (14)). 





!B. P. Kibble, “A measurement of th egyromagnetic ration of the proton by the strong 
field method in Atomic Masses and Fundamental Constants,“ edited by J.H. Sanders and 
A.H. Wapstra, vol 5, pp. 545-551 (1976). 

? P. Richard, “Redefinition of the kilogram based on a fundamental constant,/“ in 
“Metrology and Fundamental Constants,/“ Proceeding of the International School of 
Physics Enrico Fermi, Course CLXVI, 499, (2007). 


231 





Hình 12. Hệ thống cân Watt Mark II, tại National Physics Laboratory, Anh quốc, 
theo Robinson và Kibble (2006)°. 


5. Lời kết 

Vốn chỉ là một khái niệm để tiếp cận thế giới vi mô mơ hồ, lượng tử 
nhanh chóng được kiểm chứng là đặc tính vật lý nội tại của bản chất các sự 
vật. Như khối lượng, hay như điện tích là những đặc tính nội tại của vật 
chất. Nhưng khác với khối lượng hay điện tích vốn là nguồn độc lập và duy 
nhất của tương tác cơ bản, lượng tử đóng vai trò thiết lập các cơ chế tương 
tác. Có lẽ Planck đã có ý nói điều này khi ông gọi h là Wirkungsquantum, 
lượng tử hành động. Ta thấy là lượng tử cung cấp cơ chế để “đóng gói” 
năng lượng, thể hiện trong phổ vật đen hay phổ vạch nguyên tử. Lượng tử 
còn “đóng gói” từ thông, như đã thể hiện trong hiệu ứng Josephson hay 
hiệu ứng Hall lượng tử. Cách đóng gói này, hay còn gọi là sự lượng tử hóa, 
đã dẫn đến những phương thức cho phép ta chuẩn hóa các đơn vị đo lường 
như volt,ohm và ampere và kilogram. 

Chúng ta thấy được sự gắn bó chặt chẽ giữa các hằng số k, h và e - cả ba 
hằng số phổ quát đều do Planck định trị trước nhất. Thực ra trên phương 
diện cơ bản, có lẽ cũng không gì ngạc nhiên khi trong các phép đo h có sự 
chi phối của e, bởi vì trong toàn bộ những phép đo này đều có sự hiện điện 
của tương tác điện từ. Dĩ nhiên, như thế không có nghĩa là phép đo của 
chúng ta sẽ bị giới hạn, bởi lịch sử đã chứng minh - và qua bài viết này 
người viết hy vọng bạn đọc sẽ phần nào đồng ý - rằng tương tác điện từ 
không chỉ là một lợi thế về kỹ thuật để bám sát hằng số phổ quát này, mà 
còn là một mảnh đất màu mỡ cho việc phát triển vật lý nói chung. 

Dù vậy ta không thể không hỏi luôn, có phép đo nào của mà không 
thông qua tương tác điện từ? Có lẽ một trong những cố gắng đáng kể được 





3L Robinson and B. Kibble, “An initial measurement of Planck's constant using the NPL 
Mark II watt balance,“ Metrologia, 44, 427-440 (2007). 


232 


nhắc đến gần đây nhất là các công trình lý thuyết của nhà vật lý tài năng 
Đàm Thanh Sơn. Trong khi chúng ta bận rộn suốt bài viết này với tỉ số j/e, 
thì từ vài năm trước Sơn đã chỉ cho thấy là tỉ số /k, hay chính xác hơn, 
(1/4n)? x h/2 là hằng số phổ quát biểu thị giá trị nhỏ nhất của tỉ số viscosity 
hay độ nhớt và mật độ thể tích entropy!. Giới hạn này nếu tổn tại có nghĩa 
là hết thảy các dòng chảy, kể cả trong hiện tượng siêu chảy, đều có độ nhớt 
khác zero. Sơn và các cộng sự của ông tiên đoán là có khả năng các thí 
nghiệm ở Trung tâm Gia tốc RHIC (Relativistic Heavy lon Collider) có thể 
kiểm chứng giới hạn này từ hỗn hợp plasma quark và gluon, khi chúng 
chuyển trạng thái từ quarks và pluon sang hadrons. 

Ta thấy hằng số h đã đóng vai trò khai phóng nhiều vấn đề vật lý vừa 
mang tính nền móng cơ bản cho khoa học, vừa thú vị cũng như thiết thực 
trong kỹ thuật và đời sống. Bài viết còn để trống rất nhiều chỉ tiết lịch sử và 
chuyên môn liên quan đến các phép đo đạc và các hằng số phổ quát nói 
chung; thì cũng là điều tất yếu bởi đây là một chủ đề, là một lĩnh vực nghiên 
cứu vật lý cơ bản phong phú và đa dạng. Người viết đã cố gắng phác thảo 
một phần những đóng góp chính trong lĩnh vực này, trước là để cùng bạn 
đọc có được một góc để nhìn và suy gẫm về cống hiến đột phá của Planck 
trong vật lý nhân địp kỷ niệm 150 ngày sinh của ông, và sau là để góp phần 
giới thiệu một mảng hoạt động nghiên cứu sôi nổi mà hằng số Planck đã 
mang lại trong hơn một trăm năm qua, và để thấy rằng trong tương lai cơ 
chế lượng tử hứa hẹn sẽ còn mang lại nhiều cơ hội để lập tiếp những phát 
minh bứt phá nữa. 

Cảm ơn Phi Tuấn Hùng đã giúp hiệu đính bài uiết. Và xin cẳm ơn mạng 
Internet oà trang truy tìm Google đã giúp tác giả rất nhiều uà đặc biệt hiệu quả 
trong uiệc học thêm uề đề tài đo lường uà các hằng số 0ũ trụ, cũng như trong quá 
trình tìm kiếm những tư liệu cho bài oiết nàu. 


NIH. 
Pasadena, Tháng 9, 2008 





! Đàm Thanh Sơn and A. O. Starinets, “Viscosity, Black Holes, and Quantum Field 
Theory,“ Anm=ual Reuiet0 0ƒ Nuclear and ParHicle Sựstems, vol. 57, Issue 1, p.95-11 (2007). 


ĐỒ ĐĂNG GIUƯ” 


KỶ NGUYÊN MỚI 


Abstracf: Some anecdotes of discoveries leading to the first man-made 
nuclear chaïn reaction. 


Chicago, chiều ngày 2 tháng 12 năm 1942. Ngoài trời gió đông lạnh 
buốt. 

Trong một phòng thể dục cũ của trường đại học, được dùng làm phòng 
thí nghiệm cho nhóm nghiên cứu do Enrico Fermi hướng dẫn để thử 
nghiệm tính khả thi của phản ứng dây chuyền hạt nhân, 42 khoa học gia, 
phần lớn lấy chỗ ở trên ban công, chen chúc đứng nhìn Fermi cùng một vài 
người khác đang đi vào những bước cuối cùng của thử nghiệm. Trước mặt 
họ là pin hạt nhân, một khối khổng lồ màu đen, có hình cầu đẹt như trái 
đất, gồm gần 400 tấn than đá, 60 tấn oxyde uranium, và 6 tấn uranium kim 
loại. 





xẴ 


Enrico Fermi 
Đồng hồ chỉ 3 giờ 49 phút chiều. Fermi ra lệnh cho Weil, một phụ tá, 
kéo cái thanh điều khiển cuối cùng ra khỏi cái pin 12inch. Weil theo lệnh và 


ˆ Nguyên Giám đốc Nghiên cứu CNRS, Đại học Paris XI ORSAY, Pháp. 


234 


kéo thanh cadmium ra 12 inch. "Lần này chắc sẽ được", Fermi nói với Arthur 
Compton, người quản lý dự án plutonium, cũng đang có mặt trong phòng, 
đứng ngay bên cạnh Fermi. 

Herbert Anderson, một người chứng kiến thử nghiệm, viết lại như sau: 

"Ban đầu, người ta nghe thấu tiếng máu đo neutron làm tic-tic-lặc, tic-tic-tặc. 
Rồi những tiếng tíc tăc mỗi lúc một nhanh thêm để sau cùng biến thành một tiếng 
oang to uà đều, máu đo neutron không theo kịp đà nữa. Đó là lúc cần phải dùng máu 
hi biểu đồ. Khi máu nàu được bật lên, mọi người tự nhiên im lặng nhìn kim của 
máu shỉ tiếp tục đi lên. Một sự im lặng đáng sợ. Ai nắu đều hiểu 1 nshĩa của cái đó: 
nó có nghĩa là pin đã đi đến mức cường độ cao, uà máu đo neutron không có khả 
năng đo kịp nữa. Cường độ uẫn tiếp tục tăng lên mỗi lúc một nhanh hơn uà thang tỷ 
lệ của máu cũng phải được thay đổi để máu có thể ghi được. Bắt thình lình, Fermi 
giơ tay lên uà tuuên bố: "Pin đã tới hạn ". 

Lúc đó là 3 giờ 53 phút. Pin đã chạy đuơc 4 phút 5 giây. Nhân loại vừa 
bước vào một Kỷ Nguyên mới. 

Trước mắt, sự thành công đó là nhờ ở Fermi uà các cộng tác uiên của ông. 
Nhưng nó cũng nhờ ở những khám phá mà nhiều người khác đã tìm ra trước. Sau 
đâu là chuyện của một uài khám phá quan trọng. 

Một sự tan 0õ khổng lô. 

Kungälv là một làng nhỏ gần tỉnh Göteborg, Thụy Điển. Bà Lise 
Meitner có hẹn với người cháu ruột là Otto Frisch cùng đến nơi này để vừa 
nghỉ lễ Giáng Sinh vừa để bàn về những kết quả thực nghiệm mới của Otto 
Hahn và Fritz Strassmann vừa gửi từ Berlin tới. Cả hai cô cháu là những nhà 
vật lý học trước đây đã từng làm việc ở viện nghiên cứu KWI (Kaiser 
Wilhelm Institut), nhưng đã phải rời bỏ nước Đức để lánh sự đàn áp của 
Đức Quốc xã. Riêng Lise Meitner và Otto Hahn là hai người bạn rất thân, vì 
thế liên lạc khoa học rất chặt chẽ và Hahn bao giờ cũng gửi những kết quả 
mới nhất cho Meitner để hỏi ý kiến. 


23) 





Lise Meitner uà Otto Hahn trong phờng thí nghiệm của uiện KWI ở Berlin 

Ngày 21/12/1938, hai ngày trước khi lên tàu hoả tới Kungälv, Lise 
Meitner đã nhận được một thư của Hahn hỏi ý kiến về một khám phá mới. 
Vốn là, đã từ mấy tháng rồi, Hahn và Strassmann nghiên cứu về phản ứng 
của neutron trên uranium. Người ta vẫn cho là phản ứng hấp thụ đó sẽ sinh 
ra những hạt radium, lấy được từ uranium bằng cách tháo ra hai hạt helium 
(tia alpha). Thư của Hahn viết như sau: 

"Sự thật là có một cát gì rất lạ 0È chuyện những " đồng 0Ị radium" nàu mà, 
trong lúc nàu tôi chỉ nói cho bạn biết mà thôi. Các nửa đời sống của ba hạt nhân 
đồng oị nàu đã được đo lường hết sức chính xác; chúng cho phép loại trừ tất cả mọi 
nguyên lồ, trừ barium... Mấu hạt đồng ị radium nàu thật giống như barium 0ậu! " 

Ngay sáng hôm sau khi tới Kungälv, Meitner đưa thư của Hahn cho 
Frisch và bảo cháu phải đọc ngay. Frisch đọc xong và nói: "Barim! Cháu 
không tin được. Chắc là có sai lầm ở đâu đó". Frisch có mang theo một đôi ván 
trượt tuyết và muốn được đi một chút. Thế là hai cô cháu đi ra ngoài cánh 
đồng, cháu đi trượt ván trước, cô đi bộ bên cạnh, vừa đi vừa bàn về kết quả 
của Hahn. Cả hai người đều cố gắng hiểu nhưng rồi cùng đưa đến một kết 
luận: "Cái đó không thể có được!". Ba mươi năm sau, Frisch đã tóm tắt ý nghĩ 
của cả hai người như sau: 

“Làm sao hạt nhân barium có thể tạo ra được từ uranium? Từ trước đến giờ, 
người ta đã không thấu một hạt nào lớn hơn hạt proton hoặc hạt nhân helium (hạt 
nlpha) được phát ra khỏi những hạt nhân lớn, uà không thể nshĩ rằng một số lớn hạt 
nucleon có thể tách ra được cùng một lúc: lý do là không có đủ năng lượng để làm 
cái đó. Cũng không thể nghĩ rằng hạt nhân uranium có thể bị cắt ngang làm hai. 
Hạt nhân không phải là một cái gì giòn cứng để có thể cắt ngang hoặc bổ uỡ. Hơn 
nữa, Bohr đã nhắn mạnh rằng hạt nhân siống như một siọt chất lỏng." 


Vậy mà mẫu đồ giọt chất lỏng lại chính là cái làm cho hạt nhân có thể 


236 


chia làm đôi được. Hai cô cháu ngồi nghỉ trên một thân cây bên đường. 
Meitner móc túi lấy ra một mảnh giấy và một cái bút chì. Bà vẽ một vài vòng 
tròn chồng lên nhau và nói: "Liệu nó có thể như thế này được không?". Erisch kể 
lại: "Khổ một nỗi là bà cô của tôi, nsau từ khi còn trẻ, đã rất kém ề hình học không 
gian ba chiều, trong khi đó thì tôi lại khá uề môn nàu. Thực ra thì lúc đó, trong đầu 
tôi cũng đã có một ý nghĩ tương tự, oà tôi uẽ lại thành hai oòng tròn nối uới nhau ở 
một điểm". Meitner nhìn thấy và nói: "Tốt quá, đó chính là cái tôi muốn nói!" 


ÿ# €©œo©°o 


Phân hạch hạt nhân theo mẫu đồ giọt chất lỏng 

Frisch sau này nhớ lại: "Tôi shĩ ngay tới uắn đề là điện tích sẽ làm giảm sức 
căng bề mặt của hạt nhân. "Một giọt chất lỏng có được là vì các phân tử được 
giữ ở trong nhờ sức căng bề mặt, cũng như một hạt nhân nhờ tương tác 
mạnh. Nhưng sức đẩy giữa các hạt proton đi ngược lại tương tác mạnh đó, 
và hạt nhân càng lớn thì sức đẩy càng mạnh. Erisch làm một vài con tính 
nhỏ và đi tới kết luận là sức căng sẽ không còn nữa khi số proton lên tới 100. 
Số proton trong hạt uranium là 92, cũng gần bằng số giới hạn đó. 

Frisch tiếp tục kể lại: "se Meitner nói rằng nếu quả thực †a chia hạt 
uranium được ra làm hai hạt rời nhau như uậu, chúng sẽ đẩ nhau ra uới một năng 
lượng rất lớn ". Năng lượng đó có thể tính được đễ dàng. Ví dụ, ta có hai hạt 
nhân có điện tích Z, và Z;, coi như hai quả hình cầu được đặt sát vào 
nhau, tức là với hai trung tâm cách nhau một khoảng cách đ bằng tổng số 
các bán kính của hai hạt. Hai hạt này sẽ đẩy nhau và khi đã thật xa nhau thì 
chúng sẽ có một tổng số động năng bằng Z,Z;e”/2.. Để có một ý niệm về 
độ lớn của năng lượng này, ta hãy ví dụ là hai hạt đó giống nhau, với số 
khối 4 - Iio và số nguyên tử z = s0 , động năng tổng hợp trên sẽ là 200 
MeV (1 MeV = một triệu eV). 200 MeV! Một con số khổng lồ, khi ta nhớ 
rằng thường ra trong các phản ứng hóa học, các năng lượng phát ra chỉ có 
khoảng vài chục eV, tức là mười triệu lần nhỏ hơn. Thử tính năng lượng có thể 
lấy ra được từ 1 gram uranium khi ta biết rằng mỗi gram uranium có 
khoảng 2.5x10 - nguyên tử! Năng lượng đó tương đương với 20 ngàn tấn 
TNTI Dĩ nhiên, khi đó Meitner và Erisch chưa nghĩ gì tới phản ứng dây 
chuyền hạt nhân và những hậu quả của nó. 


237 


Câu chuyện neutront 0à LĨranniun 

Như thường lệ, sáng Chủ nhật hôm đó, mồng 5 tháng 2 năm 1939, Bohr 
cùng cộng tác viên là Rosenfeld, rủ nhau đi ăn điểm tâm ở cafeteria của đại 
học Princeton. Tình cờ lại có Placzek cũng tới ăn và cả ba người ngồi cùng 
bàn nói chuyện. Bohr, Rosenfeld và Placzek cả ba là những vật lý gia lý 
thuyết, chuyên về vật lý hạt nhân. 





Niels Bohr 
Câu chuyện đĩ nhiên chạy quanh vấn đề hạt nhân. Chính xác hơn, họ 


bàn về chuyện phân hạch của các hạt nhân uranium và thorium. Placzek 
nói: "Tình trạng bâu giờ lại càng khó hiểu hơn bao giờ hết". Ông tỏ ý nghỉ ngờ về 
giá trị của mẫu đồ giọt chất lỏng (liquid drop model) mà chính Bohr đã đề ra 
để giảng nghĩa hiện tượng phân hạch. Placzek nói: "Uranium oà thorium là 
những hạt nhân nặng tương tự như nhau uậu không có lú do gì mà tính hấp thụ 
neutron 0à phân hạch lại khác nhau như uậu, niễu ta tin ở mẫu đồ siọt chất lỏng". 

Để hiểu được cái ' khó hiểu ' mà Placzek nêu lên, ta cần định nghĩa một 
lượng mà các vật lý gia vẫn dùng, gọi là tiết điện. Nhà bác học người Anh, 
Rudolph Peierls cho ta một khái niệm về tiết điện bằng ví dụ sau đây: 

"Ví dụ, nếu tôi ném một quả bóng uào một cái cửa kính có điện tích là một foot 
ouông ( r:: ), xác suất có thể là một lần trên mười tôi sẽ làm uỡ cửa kính uà chín lần 
trên mười kính không uõ uà quả bóng bật lại. Theo cách nói của các uật lú sia, cái cửa 
kính đặc biệt nàu, uới cách ném đặc biệt của tôi, có một tiết điện bị oỡ là 1/10 1'`„ oà 
một tiết diện đàn hồi là 9/10 7° " 

Placzek muốn nói đến hiện tượng đã được nghiệm thấy là khi hấp thụ 
những neutron năng lượng cao, khoảng 1 MeV trở lên thì cả thorium lẫn 
uranium đều có những tiết điện hấp thụ và phân hạch như nhau, trong khi 
đó thì chỉ có uranium bị phân hạch khi hấp thụ những neutron gọi là 
neutron nhiệt hay neutron chậm, với năng lượng rất thấp xuống tới số 
không. Sự kiện này không thể hiểu được theo mẫu đồ giọt chất lỏng. 


238 


Bất thình lình, Bohr nghĩ ra lý do tại sao và ngồi ngẩn ra. Như để khỏi 
quên mắt cái lý do mà mình vừa thấy, và quên cả phép lịch sự, ông đứng 
dậy, đẩy lùi ghế ra sau và đi ra khỏi phòng ăn. Rosenfeld vội vã đứng dậy đi 
theo. "Với xin lỗi Placzek, tôi đi ra theo Bohr, đang tên lặng bước đi trên con đường 
nhỏ phủ đầu tuyết oà chìm đắm trong những suy nghĩ sâu xa, mà tôi thận trọng 
không phá rối ", Rosenfeld kể lại về sau. 

" Ngay khi uề tới phòng làm uiệc", Rosenfeld nhớ lại, "Bohr oội 0ã đi ngay lên 
bằng 0à nói ới tôi: ' Bây giờ nghe tôi nhé. Tối biết hết lý đo tại sao", zởi, không 
nói gì hơn nữa, Bohr uẽ lên bảng hình uẽ thứ nhất sau đâu. " 


Thorium 


` F -í 


Tiết diện hấp thụ neutron của Th232 
Trong hình vẽ trên, hoành độ chỉ năng lượng của neutron và tung độ 





đo tiết điện hấp thụ của thorium. Năng lượng của neutron đưa tới tiết diện 
bằng số không nằm trong khoảng 1 MeV. Khoảng năng lượng này chia 
đường biểu diễn thành hai phần: phần dưới năng lượng thấp, với một 
thành phần có hình chuông, là tiết diện hấp thụ neutron không đưa tới 
phân hạch; phần trên cho tiết diện hấp thụ đưa tới phân hạch. 

Sau đó, dịch sang bên cạnh, Bohr vẽ hình thứ hai sau đây, cho tiết điện 
hấp thụ neutron bởi U228. 


U\ „ 


Tiết diện hấp thụ neutron của LI238 
Nó giống hệt như hình trên cho thorium. Vậy U238 và Th232 có những 








239 


đặc tính hấp thụ neutron tương tự như nhau và không có gì khó hiểu cả. 
Nhưng còn họa đồ thứ ba mà Bohr vẽ như sau: 








Tiết diện hấp thụ neutron của LI235 

Hình này cho tiết diện hấp thụ neutron của nguyên tố đồng vị 235 của 
uranium. Người ta biết được là trong thiên nhiên, đồng vị này có với tỉ lệ 
0.7%. Tỉ lệ này nhỏ vì lý do là đồng vị uranium 235 có một đời sống trung 
bình rất ngắn so với uranium 238, và 0.7% là tỉ lệ cân bằng. 

Vẽ xong hình thứ ba này rồi, Bohr mới bắt đầu giảng nghĩa như sau. 
Th232 và U238 đều có những số proton và neutron là những số chẵn, và 
trên phương diện lý thuyết, người ta biết là chúng có những đặc tính hấp 
thụ neutron năng lượng cao giống nhau. "Vậy cái khác biệt uà khó hiểu phải là 
do đồng ị LI235!”. Bohr tuyên bố một cách đắc thắng. Nó phải là nguyên do 
của sự phân hạch khi hấp thụ neutron chậm. 

Bohr tiếp tục phân tích vấn đề năng lượng như sau. Các hạt thorium và 
uranium cần một năng lượng kích động trên 6 MeV để có thể phân hạch. 
Khi một hạt Th232 và U238 hấp thụ một hạt neutron, hạt này rơi vào trường 
hấp thụ của những nucleon (tên gọi chung cho các hạt neutron và proton) 
có sẵn và lấy được một động năng trung bình khoảng 5 MeV: đó là năng 
lượng kích động hạt neutron mang lại cho hạt nhân trên. Cái này cũng 
giống như khi một vật rơi từ ngoài khí quyển vào trái đất, khi vật đó rơi 
xuống tới mặt đất thì có một động năng lớn sinh ra bởi sức hút của trái đất. 
Vật đó đã biến đổi thế năng của trường hấp thụ thành động năng. Muốn 
phân hạch được, hạt neutron phải đem tới thêm ít nhất là 1 MeV nữa dưới 
hình thức động năng có sẵn để các hạt Th232 và U238 có năng lượng kích 
động trên 6 MeV. Điều này cho phép giảng nghĩa hai hình đầu tiên mà Bohr 
đã họa ra. 

Ngược lại, U235 có một số neutron lẻ là 143. Khi một neutron bị hạt 
nhân U235 hấp thụ, trước hết nó cũng lấy được một động năng khoảng 5 
MeV như những hạt nhân kia. Hơn nữa, nó lại có thể gép đôi với hạt 


240 


neutron lẻ trong hạt uranium và lấy thêm được một năng lượng liên kết nữa 
khoảng từ 1 tới 2 MeV. Đó là một đặc tính của tương tác hạt nhân, gọi là 
tương tác ghép đôi (pairing interaction). Nhờ tương tác ghép đôi, hạt 
neutron, dù có bắt cứ năng lượng nào, khi bị hạt nhân U235 hấp thụ ít nhất 
cũng sẽ có một động năng khoảng 6-7 MeV, thừa đủ để cho phép hạt nhân 
uranium phân hạch. Hình thứ ba mà Bohr đã họa ra cho thấy là với bất cứ 
năng lượng nào, neutron cũng có thể bị hấp thụ bởi U235 đưa tới phân hạch 
hạt nhân này. 

Đó là tất cả cái khác biệt giữa hấp thụ neutron bởi uranium và thorium 
nó cho phép trả lời cái khó khăn mà Placzek đã nêu lên. Cho tới lúc bấy giờ, 
người ta đã chưa hiểu vai trò của hạt đồng vị U235. 

Tháng 4 năm 1939, Bohr trình bày ý tưởng của mình ở hội thảo của Hội 
Vật lý Mỹ ở Washington về vấn để hấp thụ neutron chậm bởi U235. Báo 
Nơi York Times ra ngày 29/4 thuật lại những bàn cãi trong hội nghị, nhất là 
về sự bất đồng của các nhà khoa học trên vấn đề khả thi làm bom nguyên 
tử. Quan điểm của Bohr là, tuy rằng U235 có tiết điện hấp thụ neutron và 
phân hạch rất lớn, ông không tin vào khả thi làm tách đông vị U235 này ra 
với một số lượng lớn đủ để có thể có được phản ứng dây chuyền. 


Cán cân trăng lượng 

Ta hãy quay lại với Lise Meitner và Otto Frisch khi họ khám phá ra 
được rằng hạt nhân uranium, sau khi hấp thụ một neutron có thể phân 
hạch, và mỗi phân hạch phát ra một năng lượng khoảng 200 MeV. Điều này 
đủ để người ta có thể làm những áp dụng, như sau này làm ra phản ứng 
dây chuyền và tất cả những hậu quả của nó. Nói một cách khác, và trái với 
cái gì mà người ta vẫn nhầm nghĩ, không cần phải có Einstein và thuyết 
Tương đối của ông, với phương trình nổi tiếng E = mc”, thì mới lấy ra được 
năng lượng nguyên tử. Tuy nhiên, ngay sau khi tìm ra nguyên do của sự 
phân hạch và năng lượng khổng lồ phát ra, Lise Meitner va Frisch đã đặt 
ngay câu hỏi: "Vậy 200 MeV đó lắu ở đâu mà ra". Lise Meitner đã tìm ra ngay 
lời giải. Vốn là khi xưa, vào năm 1909 khi bà mới có 31 tuổi, Lise Meitner đã 
được gặp Albert Einstein trong một hội nghị ở Salzbourg ở nước Áo là quê 
hương của bà. "Einstein trình diễn uề sự phát triển trong quan điểm của nhân loại 
uề bản tính của phóng xạ. Lúc đó quả thực tôi không hiểu hết nguyên thủy của 
thuyết tương đối". Trong buổi trình diễn đó, Einstein đã viết ra phương trình 
E=meˆ mà bà không quen thuộc, và chỉ cách tính ra năng lượng tuỳ theo 


241 


khối lượng. 

Những cái đó cho đến ngày hôm nay ngồi trên khúc cây bên rừng 
thông Lise Meitner hãy còn nhớ. Cũng như bà có sẵn trong đầu những số 
lượng về những độ hụt khối lượng của các nguyên tử. Độ hụt khối lượng là 
hiệu số giữa số nguyên tử và khối lượng của nguyên tử đó tính theo đơn vị 
khối lượng nguyên tử 4—(44,Z ). Nếu một hạt nhân uranium vỡ ra thành 
hai hạt nhân nhẹ hơn, hai hạt nhân này có một khối lượng nhỏ hơn khối 
lượng của hạt nhân uranium. Nhỏ hơn bao nhiêu? Cái đó, Lise Meitner có 
thể tính ra một cách dễ dàng: độ hụt đó vào khoảng một phần năm khối 
lượng của hạt proton. Tính ra năng lượng theo phuơng trình của Einstein. 
"Một phần năm khối lượng của một proton", Frisch la lớn lên, "là oừa bằng 200 
MeV. Vậu đó chính là nguồn sốc của năng lượng được phát ra, mọi chuyên đều hợp 
lú". 

Sau một tuần lễ ở Kungälv, Lise Meitner trở về Stockholm và Otto 
Frisch về Copenhagen là những nơi hai người làm việc tạm thời. Về tới 
Copenhagen, hôm sau mông 3 tháng 1, Frisch đưa ngay bản thảo một bài 
báo vừa được viết ra với Meitner cho Niels Bohr xem, với hy vọng sẽ được 
sự đồng ý của thầy. Chưa kịp nói một câu, Frisch đã thấy Bohr đập tay lên 
trán và hét to: "Trời ơi, sao mà chúng ta đã có thể nu độn đến như uậu! Cái nàu 
thật là quá đẹp. Nó phải là như uậu!" Frisch chỉ nói chuyện với Bohr có vài phút 
đồng hồ vì Bohr đang còn bận sửa soạn hành trình sang Mỹ, và ngay sau đó 
viết thư báo tin vui cho người cô biết: "Bohr đã tức khắc đồng ý uề mọi phương 
diện uới chúng ta... Ông ấu chỉ muốn có chút thì giờ để xem xét uề uấn đề năng 
lượng à sẽ nói chuyện thêm uới chấu sáng mai". Biết tầm quan trọng của phát 
minh này, Bohr hứa với Erisch là ông sẽ không loan tin này ra ở Mỹ trước 
khi bài báo của Frisch và Meitner đã được nhận đăng, để bảo vệ quyền sở 
hữu của hai người này. 

Trở lại chuyện độ hụt khối lượng khi nói tới các nguyên tử, các nhà vật 
lý thường dùng một lượng tương tự gọi là năng lượng liên kết để nói về các 
hạt nhân. Năng lượng liên kết là năng lượng cần dùng để tách rời tất cả các 
hạt trong một nguyên tử. Khi tách rời các hạt trong một nguyên tử có Z 
proton và N neutron, ta lấy được N neutron và Z nguyên tử hydrogen (gồm 
1 proton và 1 electron). Vậy năng lượng liên kết 8 được cho bởi hệ thức: 

BIc” =Zm, +Nm, —m(A,Z) 


Năng lượng liên kết tăng lên với khối lượng số 4, vì vậy người ta 
thường dùng năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết trung bình 


242 


của mỗi nucleon Ö/ 4. Thực nghiệm cho những kết quả ở biểu đồ sau đây: 





BìA (MeV per nucleon) 








+—L LÊN Số VỊ. + +. 4 _——+ + + —¬———- + + 1_—) 
l0 20 40 80 120 160 200 340 





Năng lượng liên kết riêng thực nghiệm 

Điều đáng chú ý trong hệ thức trên là, với cùng một số nucleon, năng 
lượng liên kết riêng càng lớn có nghĩa là khối lượng của hạt nhân càng nhỏ. 
Như vậy có nghĩa là nếu muốn có năng lượng phát ra trong một phản ứng, 
người ta phải tìm cách biến những hạt có năng lượng liên kết nhỏ thành 
những hạt có năng lượng liên kết lớn. Hình vẽ trên cho ta thấy có hai cách: 

- Một là, tìm cách biến những hạt nhân thật nặng thành nhiều hạt nhân 
nhẹ hơn. Ví dụ: phân hạch của U235 sau khi hấp thụ neutron: 


n+ *°U —> ”*°U" — "“La+ ”'Br+2n 

Đây là nguyên tắc của các lò hạt nhân, dùng hiện tượng phân hạch. 

- Hoặc ngược lại, tìm cách ghép những hạt thật nhỏ thành những hạt 
lớn hơn một chút. Hình trên cho thấy là nếu ghép hai hạt deuterium (A=2, 
có năng lượng liên kết riêng bằng 1 MeV) thành một hạt helium (A=4, có 
năng lượng liên kết riêng lớn hơn nhiều, bằng 7 MeV), ta sẽ có năng lượng 
phát ra. Đây là nguyên lý của phản ứng kết hạch. Phản ứng này đã được 
dùng để chế tạo bom khinh khí nhưng cho tới nay chưa được dùng để chế 
tạo năng lượng trong kỹ nghệ. 


Đi tới phản ứng dây chuyền 

Vào thời kỳ đầu năm 1939, hiểu biết của các vật lý gia về hiện tượng 
hấp thụ neutron và phân hạch của uranium có thể tóm tắt như sau: 

- Cả U235 và U238 đều hấp thụ neutron nhanh (năng lượng trên 1 MeV) 
và phân hạch. 

- U238 hấp thụ neutron chậm nhưng không phân hạch. 

- Chỉ có U235 mới phân hạch sau khi hấp thụ neutron chậm. 


243 


- Trung bình, mỗi phân hạch sinh ra tức thời từ 2 tới 3 neutron gợi là 
neutron sớm (prompt neutron) và cũng có thể còn có ít (khoảng 1%) 
neutron muộn (delayed neutron) được phát ra bởi sự phân hủy của những 
hạt nhân phóng xạ có khối lượng trung bình được hình thành bởi phân 
hạch đầu tiên (như ' “Uø và ” Ba trong phản ứng phân hạch của “°U ở 
trên). 

Nếu muốn có phản ứng dây chuyền, điều kiện là íf nhất một trong 
những neutron được sinh ra sau mỗi phân hạch phải được hấp thụ bởi một 
hạt uranium trong những điều kiện để hạt này có thể phân hạch tiếp, nghĩa 
là hoặc neutron đó có năng lượng cao hoặc là, nếu nó có năng lượng thấp, 
được hấp thụ bởi một hạt U235. Fermi định nghĩa một hệ số Ẩ là tỷ lệ giữa 
số neutron của một thế hệ trên số neutron của thế hệ trước đó. Nếu k>1 › 
người ta có phản ứng dây chuyển. 

Khó khăn là vì: 

- Những hạt neutron, tuy có năng lượng cao khi được phát ra, nhưng 
nhanh chóng mất năng lượng này ví tương tác với môi trường chung quanh 
(với chính những hạt nhân uranium ở chung quanh hoặc với chất điều hòa). 

- Tỷ số U235 có trong uranium tự nhiên quá thấp (0,7 %) vì vậy xác suất 
để những hạt neutron được hấp thụ bởi U235 rất bé. Một phần lớn neutron 
sau khi mất năng lượng để trở thành neutron chậm sẽ không bị hấp thụ bởi 
U235 để phân hạch mà lại bị hấp thụ bởi U238 không đưa tới phân hạch. 

- Thời đó, người ta cho là không thể làm phân tách đồng vị (isotope 
separation) để tăng tỷ số U235 trong uranium tự nhiên. 

Khi Bohr trình bày giả thiết của ông ở Hội nghị của Hội Vật lý Mỹ về 
vai trò đặc biệt của U235, Fermi lúc đó cũng có mặt ở đó. Fermi chưa hẳn tin 
vào vai trò của U235 như Bohr đã trình bày. Ông tin rằng có thể làm được 
phản ứng dây chuyền bằng cách dùng uranium thiên nhiên. Với cậu sinh 
viên trẻ Herbert Anderson, Fermi nói: " Ở lại đâu làm oiệc tới tôi. Chúng ta sẽ 
dùng uranium thiên nhiên. Rồi anh sẽ thấu. Chúng ta sẽ là những người đầu tiên 
làm được phản ứng dây chuyền." Anderson nghe lời và ở lại với Fermi. Phương 
pháp mà Fermi áp dụng là thử nghiệm, đi từng bước và tiến lên dựa trên 
kinh nghiệm của những bước đi trước. 

Bước đầu đã được làm khi Fermi còn ở Đại học Columbia. Trước hết, 
ông muốn biết là với một cách xếp đặt uranium và chất điều hòa nào đó, số 
neutron phát ra sẽ có tăng lên hay không. Với gần 250 kg uranium oxide mà 
Szilard mượn được của hãng Eldorado Radium, Fermi sắp đặt theo như 


244 


hình sau đây: 





Một cách xếp đặt nguyên liệu uraniuim 

Uranium oxide được bỏ vào trong 52 ống tròn và đặt trong một thùng 
đựng đầy dung dịch manganese dùng làm chất điều hòa. Ở giữa là một 
nguồn neutron Ra+Be. Kết quả là hoạt độ của neutron tăng lên 10%. Độ 
tăng neutron rất nhỏ, tuy nhiên đó là một kết quả khích lệ vì dù sao số 
neutron cũng đã có tăng lên. 

[Điều đáng chú ú ở đâu là Fermi đã dùng một chất điều hòa để có một hiệu ng 
tốt mà thực ra chưa hiểu đúng lú do tại sao lại cần chất đó. Mục đích của chất điều 
hòn là để làm neutron chậm đi: nếu neutron mất năng lượng rất nhanh để trở thành 
những neutron nhiệt có năng lượng khoảng chục eV thì xác suất được hấp thụ bởi 
LI235 rất lớn (tỷ lệ hấp thụ 1v, v = uận tốc) mặc dù chỉ có ít LI235 trong uzanium 
tự nhiên. Vậu mà Fermi lại không tin ở giả thiết của Bohr oề 0ai trò của LI235.] 

Từ thử nghiệm thứ nhất này, Fermi đã rút ra được hai bài học: 

- Số lượng uranium tự nhiên có quá ít. Vì khối lượng quá nhỏ, rất nhiều 
neutron được sinh ra đã có thì giờ để đi ra ngoài không bị hấp thụ và bị mất 
đi. 

- Dung dịch manganese không phải là một chất điều hòa tốt. 

Vì vậy hai năm sau, vào tháng 9, 1941, khi vẫn còn ở Columbia, Fermi 
làm lại thử nghiệm trên với những phương tiện lớn hơn. Mục đích là để liệu 
xem sẽ cần bao nhiêu nguyên liệu uranium tự nhiên sắp xếp như thế nào để 
đi tới phản ứng dây chuyền và cùng một lúc để thử nghiệm phương cách 
kiểm tra tránh tai nạn có thể xảy ra. Fermi tả lại cái pin ấy như sau: " cái pin 
nàu lớn hơn tất cả những sì mà chúng tôi đã xâu từ trước tới giờ. Đó là một cấu 
trúc bằng những tảng than đá trong đó để lẫn những hộp đựng uranium oxide. Hộp 
hình khối ouông mỗi cạnh 8 inch, đựng được khoảng 60 pound (27 kg) uranium 
oxide, cả thảy có 288 hộp." Fermi gọi cái câu trúc đó là một cái pin (pile). Segrè 
kể lại như sau: "Khi nghe Fermi gọi cái cấu trúc đó là một cái pin, tôi lại tưởng là, 
oì ông ta là người Ý, có thể là ông ấu muốn dùng chữ pin để nhắc lại cái pin điện 


245 


Volta. Tôi đã thất oọng khi nghe Fermi nói là, không, ông ấu chỉ muốn nói đó là một 
đống (a pile = một đống)!" 

Kết quả khi thử nghiệm đã không được như mong muốn: hệ số # lấy 
được chỉ tới 0.87. Fermi nói: " 0.87 nghĩa là còn thiếu 0.13. Không tốt! ". 

Vào đầu năm 1942, Ủy ban Plutonium quyết định đời chương trình làm 
phản ứng dây chuyền của Fermi tới Đại học Chicago. Vì lúc đó thì vấn đề 
làm bom nguyên tử đã được chính thức hóa, mà một trong những yếu tố để 
có bom này là phản ứng dây chuyền, dự án của Fermi được hỗ trợ nhiều 
hơn về tài chính. Ở Đại học Chicago, người ta đã tìm được một chỗ để 
nhóm nghiên cứu làm việc: đó là một cái phòng thể thao chơi squash bỏ 
không, khá rộng. 

Ở đây, sau vài lần thử nghiệm nữa, Fermi đi tới kết luận là: 

- Cần phải có than đá tỉnh khiết hơn, trong đó không có những nguyên 
tố khác có thể hấp thụ các neutron; 

- Cần có nhiều uranium kim loại, có tỷ trọng lớn hơn uranium oxide; 

- Pin cần có một cấu trúc hình cầu. 


Cái pin mà nhóm Fermi cuôi cùng đã xây lên có họa đồ như sau: 











Cấu trúc của lò thử nghiệm CP-1 


Nó có hình ellipsoid bẹt, giống như một cái nắm cửa. Cái pin này được 
gọi là CP-1 (Chicago Pile N°1). Đúng theo cách làm việc của mình, Fermi đi 
tới cầu trúc này theo từng chặng, xây từ thấp lên cao theo từng tầng, và mỗi 
lần một tầng được làm thêm thì lại đo hệ số & . Bằng cách đó, Fermi đã tính 
được bằng phép ngoại suy là sẽ có phản ứng dây chuyền khi pin lên tới 
tầng 56 hay 57. Đây là một tắm ảnh xấu xí của pin. 


246 





Pin CP-1, lò phản ứng hạt nhân đầu tiên. 

Như vậy cho tới sáng ngày 2 tháng 12 năm 1942, Fermi bắt đầu thử 
nghiệm quan trọng nhất. Trước hết, ông ra lệnh rút hết các thanh cadmium 
điều khiển ra, trừ một thanh. Cường độ neutron được đo và so với dự đoán. 
Sau đó, Fermi ra lệnh rút thanh cadmium cuối cùng ra một nửa. Máy đo 
neutron chỉ cường độ tăng lên rồi đi ngang. Fermi lại dùng thước kéo làm 
vài con tính, rồi lại bảo người phụ tá Weil rút thanh đó ra thêm 6 inch. 
Cường độ neutron lại tăng thêm rồi lại ngừng ở một độ ngang. Fermi lại rút 
thước tính, và mỗi lần như vậy đều thấy độ tăng đúng như dự đoán. Fermi 
cho kéo thanh điều khiển ra thêm 6 inch nữa. Cường độ neutron lại tăng lên 
nữa và lần này lên quá khả năng đo lường của một vài máy đo. Một nhân 
chứng kể lại như sau: 

"Sau khi các máu đã được điều chỉnh lại, Fermi lại bảo Weil rút thanh cadmiuim 
ra 6 inch nữa. Pin uẫn còn ở dưới mức tới hạn. Cường độ tăng lên từ từ, uà bất 
thình lình có một tiếng đổ uỡ tắt lớn. Hóa ra là thanh điều hòa bất ngờ bị bỏ lỏng uà 
rơi nào trong pin. Lúc đó là 11 giờ 30 sáng. Fermi nói: " Tôi đói rồi. Bâu giờ chúng 
tạ hấu ẵI ăn trưa đã." 


Mở cửa cho thần khổng lồ 

Họ đã cùng nhau đi ăn trưa, nhưng chắc là chẳng có một người nào đã 
nghĩ tới chuyên ăn uống. Họ đều biết chắc là họ đã đi đến bước cuối cùng 
và chiều nay khi trở lại, pin sẽ tới hạn. Vì vậy, đúng 3 giờ 53 phút, khi Fermi 
tuyên bố là pin đã tới hạn, "không ai có một nnshi ngờ nào hết.", theo lời kể lại 
của Anderson. 

Tuy nhiên, người ta có một cảm giác bâng khuâng, như theo lời thuật 
lại của Eugene Wigner, một nhà bác học gốc Hungary, cũng có mặt ở 
Chicago lúc đó: 

"Tuy rằng chúng tôi đã tiên đoán được kết quả của thử nghiệm, nhưng khi làm 


247 


được thì chúng tôi cũng bàng hoàng. Đã từ lâu rồi, chúng tôi uẫn biết là chúng tôi 
sắp sửa mở một cái hộp có một ông thần khổng lồ; oậu mà khi làm xong, chúng tôi 
dẫn không tránh khỏi một cảm siác lạ lừng. Tôi cho là cái cảm giác của chúng tôi 
cũng giống như cảm giác của một người uừa làm một cái gì mà người đó biết là sẽ có 
những hậu quả xa xôi không thể lường trước được." 


Lời bàn cuối 

Nói đúng ra, KỦ nguyên Mới đã không bắt đầu buối chiều ngàu 2 tháng 12 năm 
1942 ới sự hoàn thành phản ứng dâu chuyền đầu tiên của Fermi. Nó đã bất đầu 
ngày 14 tháng 12 năm 1900 khu trước Hội Vật lý của Berlin, nhà bác học Max 
Planck đã đưa ra giả thiết năng lượng tử của mạch dao động, khởi đầu cho thuyết 
Lượng tử. Thuyết Lượng tử, uà tiếp theo là cơ học lượng tử, đã đem lại những hiểu 
biết cơ bẩn cần thiết để đi tới uiệc hoàn thành phản ứng dâu chuyền. 





Max Planck 


NGUYÊN VĂN HIỆU” 


MỘT THẾ KỶ PHÁT TRIỀN 
SÔI ĐỘNG CỦA VẬT LÝ 
A Century with the Effervescent Development of Physics 


Abstract. Thịs article 1s a brief review of the marvellous achievements of 
physics during the whole 20-th century originated from the quantum 
hypothesis of Max Planck. The motive for this discovery was the need to 
explain the empirical laws on the black body radiation. The subsequent 
discoveries leading to the foundation of the relativistic theory of quantized 
fields - the topmost height of the quantum physics at present time, and a 
powerful tool for the study of the structure of matter, were reviewed. The 
crucial role of the discoveries of quantum physics in the foundation of high 
technologies of 21-st century was discussed. 

The prediction on the enlargement of quantum physics to include other 
natural sciences toward the foundation of the multidisciplnary quantum 
science was announced. This would be a good chance for Vietnam and other 
developing countries to catch up with advanced countries. 


Phát minh thuyết lượng tử của Max Planck vào năm 1900 và hàng loạt 
những phát minh nối tiếp đã mở ra một thời kỳ mới rất sôi động trong lịch 
sử vật lý với sự hình thành và phát triển Vậf lý lượng tử. Những thành tựu 
tuyệt vời của vật lý lượng tử đã thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành 
khoa học tự nhiên khác như hóa học, khoa học vật liệu, khoa học về sự sống 
cũng như đã trở thành cơ sở khoa học của nhiều loại công nghệ hiện đại 
như công nghệ vi điện tử, công nghệ quang tử, công nghệ máy tính, công 
nghệ viễn thông, v.v... 


Sự phát minh thuyết lượng tử 





” Viện sĩ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học ngành Khoa học Vật liệu, Viện Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam. 


250 


Vào những năm cuối thế kỷ 19, trên cơ sở những kết quả nghiên cứu 
thực nghiệm về bức xạ điện từ của các vật đen lý tưởng, Wilhelm Wien đã 
thiết lập được định luật mang tên ông về cường độ bức xạ phụ thuộc tần số 
ở nhiệt độ xác định. Định luật Wien không phù hợp với công thức Rayleigh- 
Jeans suy ra từ lý thuyết trường điện từ của Maxwell. Với một giả thuyết táo 
bạo về việc năng lượng của trường điện từ đơn sắc chỉ có thể nhận các giá 
trị gián đoạn là bội nguyên của một đại lượng nhỏ nhất 1ø gọi là lượng tử 
năng lượng tỷ lệ với tần số ø, trong đó 7 là một hằng số vạn năng, Max 
Planck đã tìm ra công thức của cường độ bức xạ phụ thuộc tần số của vật 
đen lý tưởng hoàn toàn phù hợp với định luật Wien cũng như với các kết 
quả nghiên cứu thực nghiệm của các tác giả khác, trong đó có định luật 
Stefan-Boltzmann. Wilhelm Wien được nhận giải Nobel năm 1911 và đến 
năm 1918 Max Planck được nhận giải Nobel. 


Cơ học lượng tử 

Mở rộng giả thuyết Planck và đề xuất lý thuyết mới về ánh sáng đơn 
sắc gồm các hạt gọi là photon có năng lượng và xung lượng được xác định 
bởi công thức Planck và thuyết tương đối, Albert Einstein đã giải thích được 
các quy luật được thiết lập bằng thực nghiệm về hiệu ứng quang điện mà 
thuyết điện từ Maxwell không giải thích được. Năm 1921, Albert Einstein 
được giải Nobel. Tiếp theo đó, các kết quả nghiên cứu thực nghiệm của 
Arthur Holly Compton về tán xạ đàn tính của ánh sáng đơn sắc lên điện tử 
tự đo hoàn toàn phù hợp với công thức suy ra từ thuyết photon của 
Einstein, gọi là hiệu ứng Compton. Ông đã nhận giải Nobel năm 1927. 

Hiện tượng năng lượng chỉ có thể có các giá trị gián đoạn được gọi là sự 
lượng tử hóa năng lượng. Thừa nhận thêm sự lượng tử hóa mômen xung 
lượng của điện tử chuyển động quanh hạt nhân (mômen xung lượng chỉ có 


thể nhận các giá trị là một bội nguyên của ——) cùng với sự lượng tử hóa 
2Z 


năng lượng và áp dụng thuyết photon của Einstein, Niels Bohr đã xây dựng 
nên lý thuyết lượng tử về cấu tạo nguyên tử, cho phép tính ra bước sóng 
của các vạch nguyên tử hydro phù hợp với thực nghiệm, và được nhận giải 
Nobel năm 1922. 

Sự tồn tại song song hai lý thuyết khác nhau về ánh sáng, lý thuyết 
sóng cho phép giải thích các hiện tượng sóng như giao thoa, nhiễu xạ, và lý 
thuyết photon của Einstein cho phép giải thích các hiệu ứng lượng tử như 
hiệu ứng quang điện, hiệu ứng Compton, các vạch quang phố... chứng tỏ 


251 


ánh sáng có lưỡng tính sóng-hạt. Louis de Broglie đã nêu ra giả thuyết về 
lưỡng tính sóng-hạt của các hạt vi mô, trước hết là của điện tử, và đề xuất ý 
tưởng về một lĩnh vực cơ học mới nghiên cứu chuyển động của các hạt vi 
mô theo những định luật sóng. Tiếp theo đó các nhà khoa học Đức Werner 
Heisenberg, Erwin Schrödinger và Max Born đã phát triển lý thuyết của 
Louis de Broglie và xây dựng thành công lĩnh vực mới này. Đó là Cơ học 
lượng tử. Louis de Broglie nhận giải Nobel năm 1929, Werner Heisenberg - 
năm 1932, Erwin Schrödinger - năm 1933 và Max Born - năm 1954. Do có 
tính chất sóng cho nên trong sự chuyển động của chùm điện tử qua một 
khe hở nhỏ phải xảy ra hiện tượng nhiễu xạ giống như hiện tượng nhiễu xạ 
ánh sáng. Clinton Davisson và George Thomson đã quan sát được hiện 
tượng nhiễu xạ của chùm điện tử và được nhận giải Nobel năm 1937. 
Những kết quả nghiên cứu thực nghiệm của Venkata Raman về tán xạ 
không đàn tính của ánh sáng trên các nguyên tử hoàn toàn phù hợp với 
tiên đoán của thuyết lượng tử, và Venkata Raman đã nhận giải Nobel năm 
1930. 

Sau khi cơ học lượng tử được xây dựng trên cơ sở lượng tử hóa cơ học 
kinh điển không tương đối tính, Paul Dirac đã thực hiện việc lượng tử hóa 
cơ học tương đối tính tuân theo thuyết tương đối của Einstein và đề xuất 
phương trình sóng spinơ nổi tiếng mang tên ông. Một hạt tích điện chuyển 
động theo quỹ đạo vừa có mômen xung lượng, vừa tạo ra mômen từ tỷ lệ 
thuận với mômen xung lượng với hệ số tỷ lệ / gọi là magneton Bohr. Điện 
tử có mômen xung lượng riêng gọi là spin, đồng thời có mômen từ riêng, 
song theo các kết quả thực nghiệm thì hệ số tỷ lệ này là 2. Từ phương 
trình Dirac suy ra rằng đối với mômen từ riêng của electron có spin l quả 


thực hệ số này phải là 2/„. Thật là tuyệt vời. Phương trình Dirac có các lời 
giải mô tả các trạng thái năng lượng âm. Theo Dirac chân không là một 
"biển" điện tử lấp đầy tất cả các trạng thái năng lượng âm và bỏ trống tất cả 
các trạng thái năng lượng đương. Sự bỏ trống một trạng thái năng lượng âm 
-E và điện tích âm -e chính là sự xuất hiện của positron - phản hạt của điện 
tử, với năng lượng dương +E và điện tích dương +. Như vậy, theo lý 
thuyết của Dirac, đã có hạt mang spin Ì thì phải có phản hạt. Paul Dirac đã 
2 


nhận giải Nobel năm 1933. 

Hiện tượng dao động của sự phân bố điện tử trên hai mức của một hệ 
nguyên tử hai mức dưới tác dụng cộng hưởng của ánh sáng đơn sắc được 
Isidor Rabi phát hiện ra (đao động Rabï) là một hiện tượng nữa khẳng định 


S252 


tính đúng đắn của lý thuyết lượng tử về tương tác của ánh sáng với các hệ 
nguyên tử. Isidor Rabi đã nhận giải Nobel năm 1944. 

Thuyết lượng tử Bohr về cấu tạo nguyên tử cho phép hiểu được nguồn 
gốc sâu xa của các tính chất hóa học của các nguyên tử và sự sắp xếp các 
nguyên tố hóa học trong bảng phân hạng tuần hoàn Mendeleev, nếu thừa 
nhận một số quy tắc về sự phân bố điện tử trên các lớp. Để giải thích nguồn 
gốc sâu xa của các quy tắc đó, Wolfgang Pauli đã nêu ra nguyên lý sau đây: 
mỗi trạng thái của điện tử trong nguyên tử chỉ có thể bị chiếm bởi một điện 
tử, hai điện tử không thể tổn tại trong cùng một trạng thái. Nguyên lý đó 
sau này được gọi là nguyên lý loại trừ Pauli, và Wolfpang Pauli đã nhận giải 
Nobel năm 1945. 


Lý thuyết trường lượng tử 

Mặc dù đã đạt những thành tựu xuất sắc được công nhận bởi hàng 
chục giải Nobel, cơ học lượng tử và thuyết photon tôn tại độc lập và song 
song vẫn chưa là một học thuyết hoàn chỉnh về cấu tạo của thế giới vi mô và 
về các quá trình vật lý trong thế giới đó. Trong khi sự hình thành cơ học 
lượng tử là kết quả của việc áp dụng các quy tắc lượng tử hóa vào các hệ cơ 
học thì thuyết photon của Einstein mới chỉ được hình thành bằng việc thừa 
nhận giả thuyết về tính chất hạt của ánh sáng đơn sắc. Richard Feynman, 
Sin-Itiro Tomonaga, Julian Schwinger đã tiến hành việc lượng tử hóa trường 
điện từ kinh điển theo những quy tắc lượng tử hóa là sự mở rộng các quy 
tắc lượng tử hóa trong cơ học lượng tử, đồng thời lượng tử hóa luôn cả các 
hàm sóng trong cơ học lượng tử xem như một loại trường kinh điển (lượng 
tử hóa lần thứ hai), và xây dựng thành công một học thuyết thống nhất về 
chuyền động và tương tác của điện tử và photon, gọi là Điện động lực học 
lượng tử (Quantum Electrodynamics, viết tắt là OED)). Xuất phát từ một số ít 
những nguyên lý chung, điện động lực học lượng tử diễn đạt một cách 
thống nhất tất cả các thành tựu của vật lý lượng tử từ khi thuyết lượng tử 
của Max Planck ra đời, đồng thời còn tiên đoán một loạt hiện tượng mới 
như cấu trúc siêu tinh tế của nguyên tử hydro (xê dịch Lamb) và mômen từ 
đị thường của điện tử, và là lý thuyết của tất cả các quá trình biến đổi của 
các hệ gồm điện tử, positron và photon. Độ xê dịch Lamb và mômen từ dị 
thường của điện tử đã được đo với độ chính xác rất cao trong các thí nghiệm 
của Willis Eupgene Lamb và Polykarp Kusch. Kết quả thực nghiệm phù hợp 
với những tiên đoán của điện động lực học lượng tử, Willis Eugene Lamb và 
Polykarp Kusch đã nhận giải Nobel năm 1955. 


253 


Sự lượng tử hóa trường điện từ và trường spinơ diễn tả các điện tử và 
positron trong điện động lực học lượng tử đã được mở rộng để áp dụng cho 
tất cả các hạt vi mô khác. Hideki Yukawa đã vận dụng lý thuyết lượng tử về 
trường meson có khối lượng để giải thích nguồn gốc sâu xa của lực hạt nhân 
gắn kết các proton và neutron thành các hạt nhân nguyên tử và tiên đoán 
sự tồn tại của các meson. Từ các số liệu về bán kính các hạt nhân, ông cũng 
ước tính khối lượng của meson. Sau khi các meson được phát hiện trong tia 
vũ trụ, Hideki Yukawa đã nhận giải Nobel năm 1949. 

Đến những năm 50 của thế kỷ trước, lý thuyết trường lượng tử tương 
đối tính đã diễn đạt một cách thống nhất tất cả các trạng thái lượng tử của 
các hệ vi mô và các quá trình biến hóa giữa các hạt đó. Với những đóng góp 
to lớn trong việc xây dựng lý thuyết trường lượng tử, Richard Feynman. 
Julian Schwinger và 5in-ltiro Tomogana đã nhận giải Nobel năm 1965. 


Tính đối xứng của các hệ lượng tử 

Các hệ lượng tử thường có các tính chất đối xứng đối với một tập hợp 
các phép biến đổi tạo thành một nhóm đối xứng. Các trạng thái của một hệ 
có tính đối xứng có thể được diễn tả bởi các biểu diễn bất khả quy của nhóm 
đối xứng tương ứng. Để ghi nhận công lao của ông trong việc ứng dụng lý 
thuyết nhóm vào sự nghiên cứu tính đối xứng của các hệ lượng tử, Eugene 
Wigner đã được tặng giải Nobel năm 1963. 

Trong các nhóm đối xứng của các hệ vi mô, ngoài các phép biến đổi liên 
tục có ba phép biến đổi gián đoạn là biến đổi liên hợp điện tích C (biến hạt 
thành phản hạt), phép nghịch đảo không gian P và phép đảo ngược thời 
gian T. Các quá trình biến đổi trong điện động lực học lượng tử bắt biến đối 
với từng biến đổi gián đoạn C, P và T. Cho đến trước năm 1956, người ta 
vẫn cho rằng tất cả các loại tương tác của các hạt vi mô đều bắt biến với ba 
biến đổi đó, nghĩa là mọi quá trình biến đổi đều bảo toàn C, P và T. Nếu 
đúng như vậy thì không thể lý giải được hiện tượng K-meson có thể phân 
rã lúc thì thành hai z-meson, lúc thì thành ba x-meson. Để giải thích điều đó 
Chen-Ning Yang và Tsun-Dao Lee đã giả thiết rằng P không bảo toàn trong 
các quá trình tương tác yếu và tiên đoán sự bất đối xứng của sự phân bố 
điện tử theo góc trong quá trình phân hủy neutron phân cực. Thí nghiệm 
đã chứng minh rằng ý tưởng đó của Chen-Ning Yang và Tsun-Dao Lee là 
đúng, và hai ông đã nhận giải Nobel năm 1957. 


Sau khi biết rằng trong tương tác yếu P không bảo toàn thì nhiều nhà 


254 


vật lý vẫn tin rằng tích CP là bảo toàn mặc dù cả P và C đều không bảo toàn. 
Thực ra trong tương tác yếu tích CP cũng không bảo toàn. Điều đó đã được 
phát hiện trong thí nghiệm của James Cronin và Val Fitch. Hai ông đã nhận 
giải Nobel năm 1980. 

Các hạt vi mô có một đặc điểm khác với các vật thể vĩ mô là các hạt 
cùng một loại "giống hệt nhau" và chúng ta không thể phân biệt được hai 
hạt cùng một loại. Do đó các nhà vật lý giả thiết rằng hàm sóng của một hệ 
hạt vi mô có tính đối xứng (không thay đối) hoặc phản đối xứng (đổi dấu) 
đối với phép hoán vị hai hạt đồng nhất. Loại hạt mà hàm sóng có tính đối 
xứng tuân theo thống kê Bose-Einstein và được gọi là boson, còn loại hạt mà 
hàm sóng có tính phản đối xứng tuân theo thống kê Fermi-Dirac thì được 
gọi là fermion. Từ định nghĩa thống kê Fermi-Dirac suy ra nguyên lý loại trừ 
Pauli đối với các fermion. 

Một thành công tuyệt đẹp của lý thuyết trường lượng tử tương đối tính 
là việc chứng minh được nguyên lý loại trừ Pauli. Xuất phát từ các tiên đề cơ 
bản nhất của vật lý là tính bắt biến đối với phép biến đổi Lorentz, nguyên lý 
nhân quả vi mô và tính xác định dương của năng lượng, Pauli và Luders đã 
chứng minh được rằng các hạt sơ cấp có spin nguyên phải tuân theo thống 
kê Bose-Einstein, còn các hạt có spin bán nguyên phải tuân theo thống kê 
Fermi-Dirac (định lý spin-thống kê), và số lượng tử CTP phải bảo toàn (định 
lý CPT). Cho đến nay chưa có thí nghiệm nào chứng tỏ các định lý đó bị vi 
phạm. 

Sau khi các máy gia tốc năng lượng cao cỡ hàng chục GeV được xây 
dựng và bắt đầu hoạt động vào những năm 60 của thế kỷ trước, người ta 
phát hiện ngày càng nhiều hạt mà thời đó gọi là hạt sơ cấp. Trong vật lý học 
các hạt sơ cấp thời đó lại xuất hiện tình trạng giống như hóa học trước khi 
bảng tuần hoàn Mendeleev ra đời. Gell-Mann và Neeman đã đề xuất phân 
loại các hạt sơ cấp theo các biểu diễn bất khả quy của nhóm SU(@). Trong các 
đa tuyến SU(3) có một thập tuyến mà vào thời kỳ đó mới chỉ biết có chín 
hạt. Thuyết đối xứng SU(3) tiên đoán phải có hạt thứ mười gọi là €2. Sau 
khi thực nghiệm phát hiện được €1, Murray Gell-Mann được trao giải 
Nobel năm 1969 để ghi nhận công lao của ông trong việc phát triển lý 
thuyết đối xứng của các hạt sơ cấp. 

Ngay sau khi phát minh ra proton, neutron, các meson và neutrino, và 
coi các hạt đó cùng với điện tử và photon là các hạt sơ cấp được diễn tả bởi 
các trường lượng tử tương ứng, người ta đã biết rằng có bốn loại tương tác 


253 


của các hạt sơ cấp: tương tác mạnh, tương tác điện từ, tương tác yếu và 
tương tác hấp dẫn. Mặc dù hằng số tương tác yếu hiệu dụng giữa bốn 
fermion có các giá trị rất bé so với hằng số tương tác điện từ, song hai loại 
tương tác này lại có nhiều đặc điểm giống nhau. Từ những kết quả thực 
nghiệm về sự tương tự giữa hai loại tương tác đó, Abdus Salam, Steven 
Weinberrg và Sheldon Glashow đã đề xuất lý thuyết thống nhất về tương 
tác điện từ và tương tác yếu, gọi là tương tác điện từ-yếu, được truyền bởi 
một trường meson vectơ. Do có sự phá vỡ tự phát của tính đối xứng, các hạt 
truyền tương tác yếu trở nên có khối lượng lớn và do đó hằng số tương tác 
hiệu dụng của tương tác yếu trở nên rất nhỏ. Abdus Salam, Steven 
Weinberrg và Sheldon Glashow đã nhận giải thưởng Nobel năm 1979. Hai 
mươi chín năm sau, năm 2008, Yoichiro Nambu lại nhận giải Nobel do có 
những đóng góp từ lâu vào việc nghiên cứu sự phá vỡ tự phát tính đối 
xứng, cùng với Makoto Kobayashi và Toshihide Maskawa có công lao tiếp 
tục phát triển lý thuyết thống nhất tương tác điện từ-yếu. 

Tương tác điện từ-yếu giữa các fermion được truyền bởi một trường 
meson trung gian có spin bằng 1. Photon với khối lượng bằng không và 
truyền tương tác điện từ là một hạt của trường này. Ngoài ra còn có các hạt 
nặng khác là các hạt J? tích điện và hạt Z° trung hòa truyền tương tác 
yếu. Carlo Rubbia và Simon van der Meer đã phát hiện ra các hạt meson 
trung gian truyền tương tác yếu và nhận giải Nobel năm 1984. 

Trường meson trung gian trong tương tác điện từ-yếu là một loại 
trường vectơ đặc biệt gọi là trường chuẩn (gauge field) thỏa mãn hệ phương 
trình vi phân phi tuyến bất biến đối với một nhóm không abel SU(2). Các 
biến đổi chuẩn SU(2) có các tham số phụ thuộc tọa độ không thời gian (local 
øauge transformations). Gerardustt Hoof và Martinus Veltman đã phát triển 
lý thuyết các trường chuẩn không abel và nhận giải Nobel năm 1999. 


Cấu tạo các hạt nhân nguyên tử và các "hạt sơ cấp" 

Sau khi xây dựng được lý thuyết hoàn chỉnh về cấu tạo của các nguyên 
tử trên cơ sở các định luật của cơ học lượng tử, các nhà vật lý đã bắt đầu 
ngay việc nghiên cứu cấu tạo của các hạt nhân nguyên tử. Hạt nhân nhỏ bé 
nhất là hạt nhân của nguyên tử hydro, gọi là proton. Ngoài các proton, mỗi 
hạt nhân nguyên tử còn gồm các neutron có khối lượng xấp xỉ khối lượng 
proton, cùng có spin 1 như proton nhưng là hạt trung hòa. James 

2 


Chadwick là người đã phát hiện được neutron và được trao giải Nobel năm 


256 


1935. 

Khi proton hoặc neutron va chạm với các hạt nhân hoặc khi hai hạt 
nhân va chạm với nhau thì thường xảy ra các phản ứng hạt nhân. Vì 
neutron không tích điện và do đó không bị các hạt nhân đầy ra cho nên dù 
chuyển động rất chậm, neutron vẫn có thể va chạm với hạt nhân để gây ra 
phản ứng hạt nhân. Với những công trình nghiên cứu các phản ứng hạt 
nhân gây ra bởi các neutron chậm, Enrico Fermi đã được trao giải Nobel 
năm 1938. 

Proton mang điện dương cho nên khi đến gần một hạt nhân nào đó thì 
bị hạt nhân này đẩy ra. Do đó muốn làm cho proton va chạm với hạt nhân 
thì phải truyền cho nó một động năng đủ để thắng lực đầy của hạt nhân. 
Lần đầu tiên trên thế giới Ernest Lawrence đã chế tạo thành công máy gia 
tốc tròn gọi là cycrotron có tác dụng tăng tốc các proton để gây ra phản ứng 
hạt nhân và nhận giải Nobel năm 1939. Sự nghiên cứu các phản ứng hạt 
nhân đã tạo ra cơ sở khoa học cho việc sử dụng năng lượng hạt nhân. 

Theo lý thuyết trường lượng tử, đã có proton va neutron thì phải có các 
phản hạt của chúng là antiproton va antineutron. Emilio Sepre va Qwen 
Chamberlain đã phát hiện được antiproton và được trao giải Nobel năm 
1959. Hạt nhân tất cả các nguyên tử đều gồm các proton và các neutron, gọi 
chung là nucleon. Với những kết quả nổi bật trong sự nghiên cứu cấu trúc 
của các hạt nhân nguyên tử, Maria Goeppert-Mayer và Hans Jensen đã 
nhận giải Nobel năm 1963, sau đó Aage Bohr, Ben Mottenson và Leo 
Rainwater lại nhận giải Nobel năm 1975. 

Khi các hạt tích điện như proton, antiproton, điện tử, positron có năng 
lượng cao (trong các tia vũ trụ hoặc các máy gia tốc) va chạm với nhau hoặc 
với các hạt nhân nguyên tử thì ngoài các quá trình tán xạ đàn tính, còn xảy 
ra các quá trình sinh nhiều hạt khác. Nhiều giải Nobel đã được trao cho các 
nhà vật lý có cống hiến lớn vào sự phát minh ra các hạt mới: Louis Alvarez 
năm 1968, Burton Richter và 5amnel Ting năm 1976, Leon Lederman, 
Melvin Schwartz và Jack Steinberger năm 1988, Martin Perl và Frederich 
Reines năm 1995. Với những kết quả nghiên cứu về các neutrino sinh ra 
trong các quá trình biến đối của vũ trụ, Raymond Davis Jr và Masotoshi 
Koshiba đã được trao giải Nobel năm 2002. 

Lúc đầu, khi số hạt được phát hiện còn ít, người ta gọi đó là các "hạt sơ 
cấp". Cho đến nay vật lý học đã chứng minh rằng tất cả các "hạt sơ cấp" 
tham gia vào tương tác mạnh, gọi là các hadron, đều là các hệ hạt do các hạt 


2ó? 


"cơ bản hơn" tạo thành. Là người đi tiên phong trong việc nghiên cứu thực 
nghiệm cấu tạo của các nucleon, Robert Hofstadter đã nhận giải Nobel năm 
1961. 

Lý thuyết về cấu tạo của các hadron có nhóm đối xứng SU(3) cũng đã 
được Murray Gell-Mann đề xuất: tất cả các hadron đều được tạo thành từ 
một loại hạt "cơ bản hơn" gọi là quark. Có ba loại hạt quark diễn tả bởi biểu 
điễn cơ bản - tam tuyến của nhóm SU@). Mỗi hạt proton, neutron hoặc 
hyperon đều gồm ba hạt quark, còn các meson là các hệ quark-antiquark. 
Các hạt quark có điện tích phân số bằng Ì hoặc 2 điện tích của điện tử. 

3 3 
Cho đến nay chưa có thí nghiệm nào phát hiện được điện tích phân số. Như 
vậy, nếu quả thực có các quark thì các hạt này "bị cầm tù vĩnh viễn" bên 
trong các hadron và không bao giờ được "tự do". Bằng các thí nghiệm về tán 
xạ của điện tử và neutrino trên nucleon, Jerome Friedman, Henry Kendall 
và Richard Taylor đã "chụp ảnh" được các quark bên trong nucleon, đã đo 
một cách gián tiếp điện tích của chúng và thu được các giá trị phân số nói 
trên. Ba ông đã nhận giải Nobel năm 1990. Nếu giả thiết rằng, mặc dù các 
hạt quark "bị cầm tù vĩnh viễn", nhưng ở bên trong các bức tường của "nhà 
tù" các hạt này được tự do hoàn toàn, thì các nhà lý thuyết có thể tính được 
khá chính xác các giá trị của các tham số vật lý của các hadron. Kết quả tính 
toán chỉ phù hợp với các số liệu đo được trong các thí nghiệm nếu hàm sóng 
của hệ ba hạt quark tạo thành các baryon là hoàn toàn đối xứng đối với sự 
hoán vị các hạt quark, mà điều đó lại mâu thuẫn với đòi hỏi hàm sóng của 
mọi hệ nhiều quark phải phản đối xứng vì các quark tuân theo thống kê 
Fermi-Dirac. Mâu thuẫn này có thể khắc phục ngay nếu giả thiết thêm rằng 
có ba tam tuyến quark rất giống nhau, ngoài các bậc tự do đã biết còn có 
thêm một bậc tự do mới cho phép phân biệt ba tam tuyến này. Điều đó có 
nghĩa là có hai nhóm đối xứng SU(3), một nhóm SU@) ứng với bậc tự do đối 
xứng nội tại đã biết từ trước (với các số lượng tử là điện tích và số lạ) gọi là 
hương (flavor), và nhóm SU@) khác ứng với bậc tự do mới gọi là sắc hoặc 
màu (color). Nếu mỗi baryon là một đơn tuyến của nhóm SU(3) màu và do 
đó hàm sóng của nó phải hoàn toàn phản đối xứng đối với sự hoán vị các 
"tọa độ màu" của các quark, thì theo thống kê Fermi-Dirac hàm sóng đó lại 
hoàn toàn đối xứng đối với sự hoán vị các tọa độ vốn có trước đây. Sự phù 
hợp giữa các kết quả tính toán và các số liệu đo đạc được cho phép chúng ta 
tin rằng "tọa độ màu" và nhóm đối xứng SU(3) màu thực sự tồn tại. Trường 
chuẩn bắt biến đối với nhóm SU(3) màu diễn tả các meson vectơ không có 
khối lượng và truyền tương tác mạnh giữa các quark. Chính tương tác này 
gắn kết các quark và antiquark thành các hadron, cho nên meson vectơ của 


258 


trường chuẩn SU(@) màu được gọi là gluon. 

Động lực học của hệ lượng tử gồm các trường quark, là các tam tuyến 
của nhóm SU(3) màu, tương tác với trường chuẩn của nhóm không abel 
này, được gọi là sắc động lực học lượng tử (Quantum Chromodynamics 
QCD). David Gross, David Politzer và Frank Wilczek đã phát triển sắc động 
lực học lượng tử và chứng minh rằng khi các quark có năng lượng rất cao 
hoặc khi các quark rất gần nhau thì chúng trở nên tự đo (tự do tiệm cận), 
mặc dù chúng tương tác với trường gluon. Kết quả đó giải thích tại sao có 
thể tính toán với quark bên trong hadron như là tính toán với các quark tự 
do. David Gross, David Politzer và Frank Wilczek đã được trao giải Nobel 
năm 2004. 


Cơ sở khoa học của nhiều lĩnh vực công nghệ cao 

Vật lý lượng tử đã được vận dụng để nghiên cứu các trạng thái của điện 
tử trong tỉnh thể, đã thiết lập cấu trúc vùng năng lượng của điện tử trong 
chất rắn và tiên đoán sự tồn tại của một loại vật liệu đặc biệt mà trước đó 
chưa hề được biết đến là các chất bán dẫn. Willian Schockley, John Bardeen 
và Walker Brattain đã phát minh hiệu ứng transistor trên chất bán dẫn và 
nhận giải Nobel năm 1956. Phát minh đó đã mở đầu cho cả một nền công 
nghiệp điện tử bán dẫn-vi điện tử trong nửa sau của thế kỷ XX. 

Trong những năm tiếp theo hàng loạt giải Nobel đã được trao cho các 
nhà vật lý có các phát minh lớn khác trong vật lý lượng tử các chất đậm đặc. 
Những công trình nghiên cứu của Lev Landau đã đem đến cho ông giải 
Nobel năm 1962. Hiện tượng siêu dẫn điện được phát minh bằng thực 
nghiệm từ năm 1911, nhưng mãi đến năm 1957 lý thuyết siêu dẫn mới được 
John Bardeen, Leon Cooper và Robert Schrieffer tìm ra nhờ vận dụng các 
quy luật của vật lý lượng tử. Ba ông đã nhận giải Nobel năm 1972. Louis 
Neel đã có đóng góp lớn lao vào sự phát triển từ học và nhận giải Nobel 
năm 1971. Phát minh hiện tượng xuyên ngầm (tunneling) của điện tử trong 
các chất bán dẫn và các chất siêu dẫn đã được áp dụng để tạo ra nhiều loại 
linh kiện điện tử mới. Các tác giả của các phát minh này Leo Esaki, Iva 
Giaver và Brian Josephson đã nhận giải Nobel năm 1973. Với những công 
trình nghiên cứu xuất sắc về cấu trúc điện tử của các vật liệu từ và các hệ 
không trật tự, Philip Anderson, Nevil Mott và John van Vleck đã nhận giải 
Nobel năm 1977. Những công trình nghiên cứu xuất sắc về vật lý nhiệt độ 
thấp của Pyotr Kapitsa đã đem đến cho ông giải Nobel năm 1978. Kenneth 
Wilson phát triển lý thuyết lượng tử hiện tượng chuyển pha và nhận giải 


259 


Nobel năm 1982. Là người phát minh hiệu ứng Hall lượng tử, Klaus von 
Klitzing đã nhận giải Nobel năm 1985. Sau đó Hornst Stömer và Daniel Tsui 
lại phát hiện hiệu ứng Hall lượng tử phân số. Nghiên cứu lý thuyết hiệu 
ứng Hall lượng tử phân số, Robert Laughlin đã chứng minh rằng các chuẩn 
hạt trong chất lỏng Hall lượng tử phân số có điện tích phân số và tuân theo 
thống kê phân số, một loại thống kê lượng tử trung gian giữa thống kê 
Bose-Einstein và thống kê Fermi-Dirac. Ba ông đã nhận giải Nobel năm 
1998. 

Là những người phát minh chất siêu dẫn ở nhiệt độ cao, Johannes 
Bednorz và Kerl Mũller đã nhận giải Nobel năm 1987. Để ghi nhận công lao 
to lớn trong sự phát triển lý thuyết siêu dẫn và siêu chảy từ mấy chục năm 
trước, năm 2003 Alexei Abrikosov, Vitaly Ginzburg và Anthony Leggett đã 
được nhận giải Nobel. 

Jack Kilby đã phát minh ra mạch tổ hợp, mở đầu cho sự phát triển công 
nghệ vi điện tử. Zhores Alferov và Herbert Kroemer đã phát minh ra các 
chuyển tiếp dị chất bán dẫn và đã thúc đẩy sự phát triển công nghệ quang 
điện tử. Ba ông đã nhận giải Nobel năm 2000. Hiện tượng từ trở khổng lồ 
GMR do Albert Fert và Peter Grũnberg phát minh ra đã được ứng dụng có 
hiệu quả trong các bộ nhớ của máy tính, và hai ông đã nhận giải Nobel năm 
2007. 

Ngoài việc tạo ra các vật liệu và linh kiện điện tử mới, vật lý lượng tử 
còn đem đến cho chúng ta nhiều phương pháp và thiết bị nghiên cứu cấu 
tạo vật chất. Người phát minh phương pháp năng phổ điện tử là Kai 
Siepbahn được trao giải Nobel năm 1981, sau đó người phát minh thiết bị 
hiển vi điện tử là Ernst Ruska cùng với hai người phát minh thiết bị hiển vi 
điện tử quét là Gerd Binnig và Heinrich Rohrer cũng đã nhận giải Nobel 
năm 1986. 

Đồng thời với việc tạo ra cơ sở khoa học cho công nghệ chế tạo các vật 
liệu mới của công nghệ điện tử và máy tính, vật lý lượng tử đã thúc đẩy sự 
ra đời và phát triển của công nghệ quang tử. Phát minh ra laser của Nikolai 
Basov, Alexander Prokhorov và Charles Townes mở ra một hướng mới 
trong quang học là quang học lượng tử. Ba ông đã nhận giải Nobel năm 
1964. 

Với những kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm xuất sắc về 
tương tác của bức xạ điện từ với các điện tử trong nguyên tử, Alfred Kastler 
được trao giải Nobel năm 1966. Sử dụng laser, Dennis Gabor đã phát minh 


260 


ra holography và nhận giải Nobel năm 1971, Nikolas Bloembergen và 
Arthur Schawlow đã phát triển phương pháp quang phổ laser và nhận giải 
Nobel năm 1981. Với phát minh hiệu ứng maser trên nguyên tử hydro và 
đồng hồ nguyên tử, Norman Ramsey được trao giải Nobel năm 1989. 

Phương pháp làm lạnh bằng tia laser (laser cooling) và bẫy bằng tia 
laser (laser trapping) do Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji và William 
Philips phát minh đã được sử dụng có hiệu quả trong nghiên cứu vật lý. Ba 
ông đã nhận giải Nobel năm 1997. Năm 2005, giải Nobel đã được trao cho 
John Hall và Theodor Hänsch vì đã có công lao phát triển quang phổ laser 
phân giải cao, và cho Roy Glauber là người có công lao xây dựng lý thuyết 
hiện tượng kết hợp quang học (optical coherence) trong các chùm tia laser. 

Các thành tựu nghiên cứu các quá trình quang học sử dụng các loại 
laser cùng với các thành tựu nghiên cứu các vật liệu quang điện tử đã tạo ra 
cơ sở khoa học cho sự phát triển công nghệ quang tử đang được ứng dụng 
rộng rãi trong công nghiệp và đời sống, từ các thiết bị thu và phát hình, các 
màn ảnh phẳng, các hệ thông tin quang, điện thoại di động, các máy ảnh số 
đến việc sử dụng laser trong các hệ tự động, trong chẩn đoán bệnh và chữa 
bệnh v.v... 


Triển vọng trong thế kỷ XXI 

Trong suốt một thế kỷ kể từ khi Max Planck nêu ra giả thuyết lượng tử 
năng lượng đến nay, vật lý lượng tử đã liên tục phát triển, đã làm giàu 
nhanh chóng cho kho tàng kiến thức của nhân loại về cầu tạo của vật chất 
và về bản chất sâu xa của tất cả các quá trình vật lý trong tự nhiên. Hiện tại 
và trong tương lai vật lý lượng tử còn phát triển nữa theo hướng hoàn thiện 
lý thuyết thống nhất tương tác điện từ và tương tác yếu, nhất là sau khi 
phát hiện ra hạt Higgs hoặc biết chắc rằng không có hạt Higgs. Có hạt Higgs 
hay không? Có một lý thuyết thống nhất cả bốn loại tương tác là tương tác 
mạnh, tương tác điện từ, tương tác yếu và tương tác hấp dẫn, lý thuyết 
thống nhất về cấu tạo của tất cả các loại hạt hay không? Ngoài bốn chiều 
của không thời gian Minkowski có các chiều dư hay không? Có siêu đối 
xứng giữa các hạt tuân theo hai thống kê khác nhau hay không? Không-thời 
gian có cần lượng tử hóa hay không? Hy vọng rằng với các thí nghiệm được 
tiến hành trên máy gia tốc LHC đã xây dựng xong ở Geneve và sắp hoạt 
động cũng như trên các máy gia tốc khác sẽ được xây dựng trong tương lai, 
những câu hỏi đó sẽ lần lượt được trả lời, và vật lý lượng tử sẽ có bước phát 


261 


triển mới. Vai trò của các quá trình tương tác giữa các hạt đối với sự tiến hóa 
của vũ trụ cũng sẽ càng ngày càng được làm sáng tỏ. 

Trong nửa sau của thế kỷ XX, từ khi các nhà vật lý phát minh ra chất 
bán dẫn và chế tạo được các loại laser, các lĩnh vực công nghệ cao như điện 
tử, viễn thông, quang tử, máy tính điện tử đã phát triển hết sức nhanh 
chóng và làm thay đổi hắn nền công nghiệp trên thế giới. Vật lý lượng tử 
cũng đã thâm nhập vào hóa học và công nghệ sinh học và đóng góp đáng 
kể vào các phát minh lớn của hai lĩnh vực khoa học tự nhiên này. 

Trong khoảng hai chục năm gần đây, việc nghiên cứu các quá trình vật 
lý lượng tử trong các cầu trúc cỡ nanô mét đã thu được những kết quả rất 
phong phú. Sự thâm nhập của vật lý lượng tử vào hóa học và công nghệ 
sinh học và sự kết hợp vật lý nanô với điện tử và công nghệ thông tin đã 
dẫn đến sự ra đời của một lĩnh vực khoa học đa ngành đầy triển vọng là 
khoa học oà công nghệ nanô. Vật lý lượng tử đang kết hợp với các khoa học 
tự nhiên khác và các công nghệ cao để trở thành khoa học lượng tử. Trong 
thế kỷ XXI, khoa học lượng tử sẽ tạo ra sự phát triển mới của nền công 
nghiệp trên thế giới đang hướng tới một nền kinh tế tri thức. Đó cũng là 
thời cơ mới giúp cho các nước đang phát triển có thể đi tắt và tiến lên theo 
sát được các nước tiên tiến. Triển vọng đó đang chờ đón khoa học Việt 
Nam. 


HỒ TRUNG DŨNG” 


LỰC VAN DER WAALS VÀ LỰC CASIMIR: 
TỪ VẬT LÝ CƠ BẢN TỚI ỨNG DỤNG 


Abstract. ÀA review on various developments concerning van der Waals 
and Casimir forces ¡is given. Both of these forces are caused by zero-point 
vacuum fluctuations, thus are purely quantum effects. lImportant experiments 
on measuring the Casimir force by means of torsion pendulum and atomic force 
microscope are discussed. The role of the van der Waals and Casimir forces in 
nanosystems ¡including the sticHion phenomenon, actuators, noncontact 
mechanical devices, interaction of hydrogen atoms with carbon nanotubes, and 
biomimetic dry adhesive is investigated. The applications of the Casimir effect 
for constraining predictions of extra-dimensional unification schemes are 
considered. 


I. Lực xuất hiện từ chân không 

Từ đầu thế kỷ 19, các nhà khoa học đã nhận thấy rằng có thể giải thích 
hiện tượng mao dẫn nếu giả định rằng lực hút giữa chất lỏng và các phân tử 
thủy tinh khác lực hút giữa chính các phân tử chất lỏng. Trong lý thuyết 
hiện tượng luận thành công đầu tiên về lực liên nguyên tử, nhà vật lý Hà 
Lan J. D. van der Waals đã cải thiện phương trình mô tả trạng thái của chất 
lỏng và chất khí bằng cách thêm vào một thành phần mô tả lực hút giữa các 
phân tử trung hòa điện. Nguồn gốc của lực liên nguyên tử chỉ được hiểu rõ 
sau khi lý thuyết lượng tử ra đời. Năm 1930, E. London tính lực giữa hai 
phân tử và năm 1932, J. E. Lennard-Jones tính lực giữa một phân tử và một 
tắm kim loại lý tưởng ở khoảng cách gần. Năm 1948, H. B. G. Casimir tiên 
đoán hai tắm dẫn điện lớn, phẳng, trung hòa cách nhau một khoảng cách z 
trong chân không hút nhau với lực trên đơn vị diện tích. 





” Viện Vật lý Thành phố Hồ Chí Minh. 


264 





tr) Z” T€ 
P(Œ) = = n 
S 240z 
Ở đây TỊlà hằng số Planck, e là vận tốc ánh sáng, và S là diện tích các 
tắm. Hình 1 minh họa hệ khảo sát bởi Casimir. Khi một trong hai vật tham 
gia tương tác là vi mô, ta sẽ gọi lực là lực van der Waals, còn khi cả hai vật 
tham gia tương tác đều là vĩ mô, ta sẽ gọi lực là lực Casimir. Lực van der 
Waals và Casimir là hiệu ứng thuần túy lượng tử. 








Hình 1: Lực Casimir xuất hiện giữa hai tắm kim loại phẳng trung hòa điện 

Trong điện động lực học cổ điển, không có lực tác dụng giữa các vật thể 
trung hòa điện và không có phân cực nội tại. Tất cả các lực chúng ta biết từ 
vật lý cổ điển và lượng tử phụ thuộc vào điện tích hoặc hằng số tương tác. 
Ví dụ lực Coulomb tác dụng giữa các vật thể tích điện phụ thuộc vào điện 
tích của chúng. Lực hấp dẫn phụ thuộc vào khối lượng các vật tham gia 
tương tác. Lực giữa các hạt cơ bản phụ thuộc vào các hằng số tương tác yếu 
và mạnh. Biểu thức trên cho thấy lực Casimir không phụ thuộc vào hằng số 
tương tác nào mà chỉ phụ thuộc vào hằng số Planck - thể hiện rõ ràng bản 
chất lượng tử của chúng. Ở các khoảng cách ngắn, độ lớn của lực Casimir 
hoàn toàn không nhỏ. Ví dụ cho các tắm có diện tích 1 cm? ở khoảng cách 1 
micro mét, lực này có độ lớn tương đương với lực hấp dẫn giữa hai khối 
lượng 400 gr ở khoảng cách 1 cm hay lực Coulomb tác dụng lên electron 
trong nguyên tử hydro. Nếu vật thể có mật độ đủ loãng để có thể bỏ qua 
tương tác giữa các phân tử tạo thành, việc cộng theo cặp lực van der Waals 
sẽ cho ta lực Casimir. 

Casimir giải thích hiệu ứng mà ngày nay mang tên ông qua khái niệm 
chân không lượng tử. Theo lý thuyết trường lượng tử, không gian rỗng, tức 
là chân không, ngập đầy những dao động điểm không ở tất cả các tần só. 
Năng lượng tổng cộng của các đao động điểm không là vô hạn. Tuy nhiên, 
đối với các trường trong vật lý (trừ trường hấp dẫn), năng lượng chỉ được 
xác định tới một hằng số. Khi tính năng lượng thực của một quá trình lượng 
tử, đầu tiên người ta cũng sẽ nhận được một giá trị vô hạn. Giá trị này được 


265 


làm cho hữu hạn bằng cách trừ đi một đại lượng bằng với năng lượng chân 
không trong không gian rỗng. Sử dụng phương pháp này, Casimir đã tính 
năng lượng tổng cộng của các dao động chân không giữa hai tắm kim loại lý 
tưởng song song cách nhau một khoảng z. Điều kiện biên như vậy chỉ được 
thỏa mãn bởi các dao động có biên độ trên bề mặt các tắm bằng không. Kết 
quả thu được là một đại lượng vô hạn. Tuy nhiên, sau khi trừ đại lượng vô 
hạn này cho năng lượng vô hạn của dao động chân không trong không gian 
rỗng, ta nhận được một giá trị hữu hạn phụ thuộc vào khoảng cách. Lực 
Casimir chính là đạo hàm âm của năng lượng hữu hạn này theo khoảng 
cách. 

Lực van der Waals có cùng bản chất với lực Casimir. Các phân tử tham 
gia tương tác van der Waals là trung hòa điện và không có phân cực nội tại, 
do đó giá trị chờ đợi của các toán tử mômen phân cực của chúng bằng 
không. Lực van der Waals là kết quả của các thăng giáng chân không. Các 
thăng giáng này tạo ra các mômen lưỡng cực tức thời trong các phân tử 
không có phân cực nội tại. Năm 1956, E. M. Lifshitz đã phát triển một lý 
thuyết tổng quát hơn về lực Casimir và lực van der Waals cho các tấm 
phẳng dày song song. Trong lý thuyết này, vật chất của tắm được xem như 
một môi trường liên tục đặc trưng bởi hằng số điện môi phụ thuộc tần số. 
Lý thuyết của Lifshitz cũng tính đến ảnh hưởng của nhiệt độ. 

Trong cấu hình phù hợp, lực Casimir có thể đối chiều và trở thành lực 
đẩy. Ví dụ một tắm phẳng bằng vật liệu thuận tay trái (một loại vật liệu mới 
trong đó véc tơ điện trường, từ trường và véc tơ sóng tạo thành một hệ 
thuận tay trái, thay cho thuận tay phải như trong các vật chất thông 
thường), có tính khuếch đại sẽ tạo ra lực đầy Casimir đủ lớn để cân bằng 
được lực hấp dẫn và treo lơ lửng một gương nhôm có độ dày 0.5 micro mét 
[xem U. Leonhardt and T. G. Philbin, New. J. Phys. 9, 204, (2007) và minh 
họa trong hình 2]. 





Hình 2: Trên nguyên tắc, lực đầy Casimir có thể treo lơ lửng một người (Telegraph, UK, 7/8/2007) 


II. Đo lực Casimir 


266 


Đo lực Casimir rất phức tạp do khó giữ các vật thể vĩ mô ở khoảng cách 
dưới 1 uum (cho các vật thể nhỏ ở khoảng cách xa, độ lớn của lực thấp hơn 
độ nhạy của các thiết bị đo hiện đại). Có một số thách thức cơ bản cần vượt 
qua khi tiến hành đo lực Casimir. Bề mặt của bắt kỳ vật liệu nào cũng không 
phẳng một cách lý tưởng. Chúng gô phê, bị phủ bởi tạp chất hóa học và bụi. 
Sự phụ thuộc của lực vào khoảng cách đòi hỏi các phép đo khoảng cách thật 
chính xác và có độ lặp lại cao. Điều này không đơn giản ở các khoảng cách 
dưới một micro mét. Thêm vào đó, lực tĩnh điện do các điện tích dư trên bề 
mặt và độ lệch điện thế cũng làm nhiễu kết quả đo. 

Thí nghiệm đầu tiên đo lực Casimir được thực hiện bởi Sparnaay năm 
1958 sử dụng cân bằng lò xo. Kết quả cho thấy sự tồn tại của lực hút, nhưng 
sai số phép đo lên tới 100%. Trong những năm sau đó rải rác có các thí 
nghiệm với sai số giảm dần tới khoảng 50%. Thí nghiệm hiện đại đầu tiên 
được thực hiện bởi Lamoreaux năm 1997. Trong thí nghiệm này, lực Casimir 
giữa một thấu kính cầu phủ vàng và một tấm phẳng được đo bằng con lắc 
xoắn. Một số hoàn thiện quan trọng đã cho phép đạt được bước tiến đáng 
kể về độ chính xác. Hiệu điện thế dư giữa các bề mặt đã được tiếp đất được 
bù bằng cách áp dụng điện thế vào thấu kính. Thấu kính được di chuyển về 
phía tắm qua để piezo (piezo là loại vật liệu có khả năng thay đổi kích thước 
dưới tác dụng của điện trường). Sự thay đổi khoảng cách được đo bằng giao 
thoa kế laser với sai số tuyệt đối cỡ 10 nm. Việc định chuẩn được thực hiện 
bằng cách đo lực tĩnh điện tại các điện thế khác nhau ở khoảng cách xa, khi 
lực Casimir rất nhỏ. Các số liệu thực nghiệm so với lý thuyết chỉ sai lệch độ 
5-10% ở khoảng cách 1 um. Đây là một bước tiến đáng kể so với các thí 
nghiệm trước đó. Tuy chưa đủ chính xác để xác định ảnh hưởng của độ dẫn 
điện hữu hạn của màng kim loại, độ nhám bề mặt và nhiệt độ khác không, 
thí nghiệm của Lamoreaux là cú hích thúc đẩy các nghiên cứu tiếp theo, lý 
thuyết cũng như thực nghiệm. 

Năm 1998, Mohideen và các cộng sự đã đưa ra một cách tiếp cận hoàn 
toàn mới để đo lực Casimir sử dụng kính hiển vi nguyên tử lực (một loại 
kính hiển vi dùng để khảo sát bề mặt với độ phân giải cao). Sơ đồ thí 
nghiệm được trình bày trong hình 3. Lực Casimir tác dụng giữa một quả cầu 
polystyrene đường kính khoảng 200 um và một đĩa sapphire, cả hai tráng 
kim loại. Quả cầu đựơc gắn ở đầu cần của kính hiển vi nguyên tử lực. Dưới 
tác dụng của lực cần này sẽ uốn cong, làm lệch chùm tia laser với độ lệch 
được ghi nhận bởi các photo đi-ốt A và B. Khoảng cách giữa tắm và quả cầu 


267 


được thay đổi nhờ để piezo. Sai số tuyệt đối trong các phép đo khoảng cách 
xuống tới 0.8 nm. Sai số tuyệt đối trong phép đo lực khoảng 8.5pN=8.5x10?2 
N với độ tin cậy 95%, chuyển sang sai số tương đối là 1.75% tại khoảng cách 
nhỏ nhất 62 nm. Các phép đo sử dụng kính hiển vi nguyên tử lực đã cho 
phép kiểm chứng tác động của độ dẫn điện hữu hạn của kim loại và độ 
nhám bề mặt. 





1\evef 
ca, 


Hình 3: Sơ đồ hệ đo lực Casimir giữa quả cầu và tắm bằng kính hiển vi nguyên tử lực 

Lực Casimir mà chúng ta thảo luận ở trên tác động theo phương vuông 
góc với bề mặt. Lực Casimir còn có thể xuất hiện theo phương ngang nếu 
các vật thể được bố trí bất đối xứng hoặc các tính chất của chúng là bất đẳng 
hướng. 

Nhiều cố gắng cũng đã được bỏ ra để đo lực van der Waals liên nguyên 
tử, ví dụ bằng cách cho một chùm nguyên tử chuyển động với vận tốc xác 
định tán xạ trên một chùm khác hoặc trên một mẫu khí đứng yên. Lực giữa 
nguyên tử và vật vĩ mô đã được đo bằng cách quan sát độ lệch của một 
chùm nguyên tử chuyển động gần một hệ trụ kim loại hoặc điện môi. Trong 
một sơ đồ thí nghiêm tương tự, độ lệch chùm nguyên tử chuyển động giữa 
hai tắm kim loại được ghi nhận qua quan sát số nguyên tử thất thóat do 
đính vào bề mặt tấm. 


II. Hiệu ứng Casimir trong các hệ nano 

Trước kia, tác động của hiệu ứng Casimir trong các hệ cơ học đã được 
nhắc đến. Thế nhưng chỉ tới gần đây, do sự thu nhỏ kích thước của các thiết 
bị, việc nghiên cứu vai trò của lực Casimir trong quá trình sử dụng cũng 
như chế tạo các thiết bị này mới trở nên cấp thiết. Tại các khoảng cách dưới 
vài chục nano mét, lực Casimir có thể áp đảo các lực khác, dẫn tới các thành 
phần chuyển động của các thiết bị bị kết đính vào tấm đề hoặc vào nhau. 
Cùng với hiện tượng mao dẫn, sự kết dính cũng làm giảm hiệu suất của các 
quy trình chế tạo thiết bị. Từ đó xuất hiện nhu cầu chế tạo các hệ trong đó 


268 


lực Casimir được triệt tiêu hoặc hạn chế. Mục tiêu này có thể đạt được nếu 
ta tính đến rằng lực Casimir trong các câu trúc nhiều lớp có thể hút hoặc 
đẩy. Với thiết kế phù hợp, có thể tạo ra sự cân bằng giữa các đóng góp hút 
và đẩy, tức là tạo được các hệ nano với tương tác Casimir bằng không. 

Lực Casimir cũng có thể đóng vai trò tích cực trong các hệ vi cơ. Ví dụ, 
lực Casimir có thể dùng để khởi động chuyển động của một tắm silicon có 
kích thước nano. Trong một thí nghiệm minh họa, một quả cầu phủ vàng 
được treo phía trên một tấm polysilicon pha tạp. Tấm này có thể quay 
quanh một trục mảnh. Khi quả cầu được dịch chuyển lại gần tắm, lực 
Casimir tác động lên tắm làm nó nghiêng quanh trục trung tâm về phía quả 
cầu. Như vậy dao động chân không của trường điện từ đã dẫn đến chuyển 
đông cơ học của một tắm phẳng trong một thiết bị vi cơ điều khiển bởi lực 
Casimir. Một ví dụ khác là con lắc Casimir. Kết cấu con lắc gồm một tắm kim 
loại cơ động gắn với một lò xo đáp ứng định luật Hooke và tương tác qua 
lực Casimir với một quả cầu kim loại cố định. Định luật Hooke tuyến tính 
với khoảng cách, trong khi lực Casimir mang tính phi tuyến mạnh, dẫn tới 
thế năng của con lắc có một cực tiểu địa phương và một cực tiểu toàn cục 
phân cách bởi một rào thế. Lực Casimir làm thay đổi tần số cộng hưởng của 
dao động quanh cực tiểu địa phương, làm cho đao động trở thành phi 
tuyến. Hiệu ứng này có thể hữu ích trong các hệ vi cơ và nano cơ tương lai. 

Việc điều khiến các tương tác cơ học ở quy mô kích thước nhỏ là một 
trong những thách đố lớn nhất cho các hệ vi cơ. Một mối lo cụ thể là độ bền 
của các linh kiện cơ học tinh tế khi chúng phải thường xuyên cọ xát, dẫn tới 
khả năng bị bào mòn nhanh chóng. Một trong những ứng cử viên cho việc 
tạo ra các động cơ truyền lực không tiếp xúc chính là lực Casimir. Lực 
Casimir chuẩn trong hệ khởi thủy gồm hai tắm song song có phương vuông 
góc với bề mặt và có khuynh hướng không ổn định. Có thể lợi dụng các tính 
chất hình học ví dụ như độ đợn sóng của bề mặt để tạo ra lực Casimir theo 
phương ngang và sử dụng chúng để truyền lực cơ học một cách ổn định. 
Trong hình 4 là sơ đồ thiết kế đề nghị của một thiết bị truyền lực gồm bánh 
răng và hai băng chuyền. Bằng cách lựa chọn tốc độ của băng chuyên, có 
thể bắt bánh răng xoay theo các chiều đối nghịch. Thiết kế kể trên có tiềm 
năng ứng dụng như đầu dò hoặc bộ khuyếch đại. 


269 


b¿SĨ @y SỐ 





{ Ù 
Hình 4: Sơ đồ thiết bị truyền lực có các bộ phận cơ không tiếp xúc [M. Miri and R. 
Golestanian, Appl. Phys. Lett. 92, 113103 (2008)] 

Các thí nghiệm chính xác về lực Casimir kể trên được thực hiện cho các 
vật thể tráng kim, thế nhưng vật liệu sử dụng phổ biến nhất trong công 
nghệ nano là chất bán dẫn. Độ dẫn điện của chất bán dẫn trải từ tính chất 
kim loại tới tính chất điện môi, mở ra khả năng điều khiển và vi chỉnh lực 
Casimir. Việc đo lực Casimir giữa các chất điện môi luôn luôn khó khăn do 
các điện tích định xứ trên bề mặt và độ lệch hiệu điện thế. Các chất bán dẫn 
với độ dẫn điện tương đối cao có ưu điểm là tránh được sự tích điện trên bề 
mặt, trong khi hằng số điện môi của chúng thể hiện sự phụ thuộc vào tần số 
đặc trưng cho chất điện môi. Việc thay đổi độ dẫn điện của chất bán dẫn có 
thể thực hiện bằng cách thay đổi nồng độ pha tạp hoặc chiếu tia laser. 

Lực van der Waals tương tác giữa nguyên tử và bề mặt cũng có thể có 
những ứng dụng quan trọng trong các hệ nano. Lực này được chú ý nhiều 
những năm gần đây do hiệu ứng phản xạ lượng tử của các nguyên tử siêu 
lạnh và ngưng tụ Bose-Einstein. Người ta đã chỉ ra rằng lực van der Waals 
có thể được sử dụng để lưu giữ hydro trong các ống nanocarbon. Ống 
nanocarbon có thể được hình dung như một ống trụ bằng than chì bao gồm 
các lớp lục giác đồng tâm. Việc nghiên cứu lực van der Waals giữa các 
nguyên tử và ống nanocarbon là vấn đề thời sự do tiềm năng sử dụng ống 
nanocarbon tường đơn làm bể chứa hydro. Ta biết rằng lưu giữ hydro là vẫn 
đề chủ chốt trong công nghệ năng lượng hydro thay thế dầu mỏ. Vì lý đo 
này, bất kỳ cơ chế lưu giữ hydro nào cũng có tiềm năng ứng dụng quan 
trọng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cho các nguyên tử và phân tử hydro, vị 
trí bên trong ống là ưu thế hơn về năng lượng so với bên ngoài. 

Sử dụng bởi côn trùng và bò sát để di chuyển trên các bề mặt khô cũng 
như ướt, không đàn hồi và thậm chí lộn ngược, các hệ kết dính gồm nhiều 
sợi mảnh là một ví dụ sinh động về tiến hóa hội tụ trong sinh học. Gần đây, 
thực nghiệm đã chỉ ra rằng sự kết dính được tạo ra chính là nhờ tương tác 
van der Waals. Để khuếch đại lực van der Waals, cần tạo ra bề mặt có diện 


270 


tích tiếp xúc lớn. Trong trường hợp bò sát Gecko với khối lượng lên tới 300 
gr, điều này đạt được nhờ chân chúng có nhiều lớp đồng dạng gồm các 
mạch máu đỡ các vảy lưới bằng chất sừng dài khoảng 100 micro mét, tách 
thành các sợi bàn chải đường kính 200 nm, giúp tạo ra một diện tích tiếp xúc 
rất rộng mà không làm phát sinh lực đẩy phục hồi bề mặt. Hệ thống keo kết 
đính khô này đã được mô phỏng nhân tạo sử dụng phương pháp chế tạo 
MEMS (microelectromechanical systems), với mục đích ứng dụng ví dụ như 
trong việc cố định vị trí chính các hệ MEMS. 


IV. Hiệu ứng Casimir và vật lý hiện đại 

Ta biết rằng có bốn loại tương tác cơ bản: hấp dẫn, điện từ, yếu và 
mạnh. Tương tác hấp dẫn được mô tả bởi lý thuyết tương đối tổng quát của 
Einstein trong đó định luật hấp dẫn Newton là trường hợp riêng. Tương tác 
điện từ được mô tả bởi các phương trình Maxwell của điện động lực học cổ 
điển, và khi bao gồm các hiệu ứng lượng tử, bởi điện động lực học lượng tử. 
Tương tác yếu là thuần túy lượng tử. Nó được mô tả cùng với tương tác 
điện từ bởi lý thuyết Weinberg-Salam. Tương tác mạnh được mô tả bởi sắc 
động lực học lượng tử. Mô hình chuẩn mô tả cùng lúc ba tương tác: điện từ, 
yếu và mạnh. Đã có rất nhiều nỗ lực trong các thập kỷ gần đây nhằm thống 
nhất cả bốn loại tương tác, nhưng chưa thành công. Việc kiểm chứng các 
tiên đoán lý thuyết thường đòi hỏi phải xây dựng các máy gia tốc mới với 
năng lượng khổng lồ, khó đạt tới trong tương lai gần. 

Nhiều mở rộng của mô hình chuẩn, bao gồm siêu hấp dẫn và lý thuyết 
dây, sử dụng một ý tưởng cũ là giả định số chiều không thời gian thực ra 
phải lớn hơn bốn. Các chiều không gian thêm vào được thu gọn ở một quy 
mô độ đài nhỏ đến mức chúng không thể hiện trong đời sống thường ngày 
và thậm chí trong các thí nghiệm chính xác. Trong một thời gian dài người 
ta cho rằng thu gọn xảy ra ở quy mô độ dài Planck, tức là khoảng 1039 em 
với quy mô năng lượng tương ứng là khoảng 10” GeV. 

Tình trạng trên thay đổi hoàn toàn trong các mô hình thống nhất mới 
với năng lượng thu gọn thấp hơn nhiều, khoảng 10 GeV, và độ dài thu gọn 


HÀ 


rất lớn - tới một phần của milimét. Các chiều ngọai lai “lớn” như vậy xuất 
hiện nếu người ta giả định rằng các trường tương tác trong mô hình chuẩn 
chỉ tồn tại trong không gian bốn chiều bình thường, trong khi duy nhất 
trường hấp dẫn truyền sang các chiều ngọai lai. Hệ quả là thế hấp dẫn 


Newton giữa hai khối lượng điểm mm; và m; cách nhau khoảng cách r có 


271 


thêm bổ chính dạng Yukawa 


Pưổ-< mm; 


b đồ) 





9 


(l+ø¿e 


trong đó G là hằng số hấp dẫn, ø¿ là hằng số không thứ nguyên đặc trưng 
cho lực Yukawa, và 2 là phạm vi tương tác của lực Yukawa. Đáng chú ý là 
lực dạng Yukawa cũng có thể xuất hiện theo cách không liên quan đến 
chiều không gian ngọai lai, ví dụ như trong các mở rộng của mô hình chuẩn 
dựa trên sự trao đổi các boson nhẹ có khối lương TỊ/Ác. 

Tại các khoảng cách ngắn, các thí nghiệm hấp dẫn dạng Eötvos hay 
Cavendish không cho các ràng buộc mạnh cho các giá trị của øc và 4, ví dụ, 
các giá trị œ¿=10® và 4=10 um không bị cắm. Với cặp giá trị này, khi hai vật 
cách nhau khoảng cách bằng 4, lực bổ chính Yukawa lớn gấp 10? lần lực hấp 
hẫn Newton thông thường. Người ta đã chỉ ra rằng ở các khoảng cách 
tương tự, ràng buộc chặt chẽ nhất cho các lực mới và các chiều không gian 
bổ sung chính là từ các phép đo chính xác lực van der Waals và lực Casimir 
gần đây. Để tăng cường hơn nữa các giá trị chặn trên, các thí nghiệm tinh vi 
hơn, sử dụng lớp phủ bề mặt phẳng và dày hơn đang được chuẩn bị. 


V. Kết luận 

Lực van der Waals và lực Casimir là đề tài của các nghiên cứu lý thuyết 
và thực nghiệm hết sức đa dạng, và có ứng dụng trong cả vật lý cơ bản và 
công nghệ. Đó là do khái niệm thăng giáng chân không, tâm điểm của hiệu 
ứng Casimir, là một trong những khái niệm tổng quát nhất, cơ bản nhất của 
vật lý hiện đại. Có rất nhiều thể hiện quan trọng khác của hiệu ứng Casimir 
trong vật lý hạt cơ bản, hấp dẫn và vũ trụ học, vật lý nguyên tử và vật lý 
chất rắn mà chúng ta chưa kịp đề cập đến ở đây, ví dụ như mô hình túi của 
hadron, các cơ chế rút gọn tự phát chiều ngọai lai, vũ trụ học lạm phát, vật 
chất và năng lượng tối, lý thuyết nguyên tử Rydberg, ma sát nguyên tử, 
hiện tượng làm ướt, v.v... 

Phát triển gây kinh ngạc nhất trong những năm gần đây trong lĩnh vực 
này là các phép đo chính xác lực Casimir giữa các bề mặt kim loại. Các kết 
quả thực nghiệm đã mở ra những khả năng ứng dụng mới và thúc đầy các 
nghiên cứu tiếp theo. Hầu hết các kết quả lý thuyết về hiệu ứng Casimir 
trước năm 1997, là năm xuất hiện các kết quả thực nghiệm chính xác đầu 
tiên, là bởi các nhà nghiên cứu lý thuyết trường. Hình thức luận chủ yếu là 
các công cụ toán chính xác trong một lý thuyết vật lý áp dụng cho một hệ 


272 


tương đối đơn giản. Hình thức luận lý tưởng này không phù hợp cho vật lý 
chất rắn, trong đó các hệ được xem xét phức tạp tới mức đòi hỏi phải vận 
dụng nhiều mô hình gần đúng khác nhau. 

Vai trò của lực van der Waals và Casimir trong công nghệ sẽ tăng lên do 
vi hóa là xu hướng chủ đạo hiện nay. Dưới một ngưỡng khoảng cách nhất 
định, các lực này đóng vai trò then chốt. Ứng dụng của lực Casimir như là 
một phép thử của vật lý cơ bản cũng tỏ ra vô cùng hứa hẹn. Các thí nghiệm 
với kinh phí thấp, quy mô nhỏ đo lực Casimir có thể thay thế các máy gia 
tốc khổng lồ. Tất cả những điều này cho thấy chúng ta đang đứng trước 
ngưỡng cửa của những phát kiến quan trọng liên quan đến hiệu ứng 
Casimir. 

Bạn đọc muốn tìm hiểu thêm về lực van der Waals và Casimir có thể 
đọc các bài tổng quan: M. Bordag et al., Phys. Rep. 353, 1 (2001), S. Y. 
Buhmamn ct al., Prog. Quant. Electr. 31, 51 (2007) và các tài liệu trích dẫn 
trong đó. 


CHU HẢO 
BOHR, VỊ “TRƯỞNG LÃO” QUYẾT ĐOÁN: 


Trong quá trình tiếp cận và nghiên cứu thế giới vi mô có kích thước nhỏ 
hơn nguyên tử (khoảng 10 cm) ở đầu thế kỷ này, các nhà khoa học đã 
nhận ra rằng vật lý Newton tỏ ra bất cập. Vào lúc ấy, một học thuyết mới 
dần dần được hình thành, nhằm xây dựng một công cụ hữu hiệu để giải 
thích thế giới vi mô. Đó là thuyết lượng tử (TLT). Cùng với thuyết tương 
đối, nó đã đặt nền móng cho cuộc cách mạng khoa học-công nghệ hiện đại 
đã và đang làm thay đổi một cách cơ bản toàn bộ hoạt động của loài người. 

Ấy thế mà sau hơn nửa thế kỷ trên con đường đi tìm chân lý khoa học, 
với tinh thần đám nghĩ, dám làm, quyết không để những điều còn mập mờ 
trong nhận thức, các nhà vật lý đã đi đến một kết luận làm kinh hoàng giới 
khoa học: “Nguyên lý” bất định Heisenberg - một trong những tiên đề quan 
trọng nhất của Thuyết lượng tử - là không nhất thiết! 

Ra đời vào năm 1900 khi xuất hiện “TLT năng lượng” của Max Planck 
(nhận giải Nobel 1918), TUT được phát triển không ngừng. Ví dụ như: 1905- 
“TLT ánh sáng” của Albert Einstein (nhận giải Nobel 1921); 1913 - “TUT quỹ 
đạo” của Niels Bohr (nhận giải Nobel 1922); 1924 - “Thuyết về lưỡng tính 
sóng-hạt của các hạt vi mô” của Louis de Broglie (nhận giải Nobel 1929); 
1925 - “Cơ học lượng tử và nguyên lý bất định” của Werner Heisenberg (giải 
Nobel 1932); 1926 - “Phương trình Schrödinger“ (nhận giải Nobel 1933); 
cũng năm1926 - “Mô tả xác suất của hàm sóng” của Max Born (nhận giải 
Nobel 1954)... 

Trong đó, lưỡng tính sóng-hạt, phương trình Schrödinger, và mô tả xác 
suất là những tiên đề cơ bản nhất của Cơ học lượng tử (CHLT). Cần nhấn 


ˆ Nội dung chính của bài này tác giả đã viết từ năm 1998, ngay sau khi bài báo của S. Dur, 
T. Nonn và G. Rempe được công bố, dưới dạng phổ biến khoa học và đăng ở Tạp chí Tia 
Sáng. Tác giả chân thành cám ơn TS. Nguyễn Vinh Quang đã cung cấp thêm các tư liệu 
mới có liên quan và góp những ý kiện quý giá để bài báo được trình bày lại như sau đây. 


274 


mạnh rằng nhiều điều thường quen được gọi là “nguyên lý” thực chất chỉ là 
hệ quả của những tiên đề kể trên. Chẳng hạn, cụm từ “Nguyên lý bất định 
Heisenberg” lần đầu tiên được Ruak dùng (1928) để gọi “hệ thức bất định 
Heisenberg” khi nghĩ rằng nó đúng cho mọi trạng thái; sau đó mọi người 
gọi theo. Cần phân biệt rõ rằng từ “bất định” trong hệ thức bất định 


Xy 


Heisenberg không đồng nghĩa với từ “xác suất” (khái niệm Toán học) mà 
Max Born dùng; nó là cách gọi tắt của khái niệm “độ bất định” được 
Heisenberg định nghĩa đầu tiên, rồi được phát triển, và hiện tại được mô tả 
bằng khái niệm “độ lệch toàn phương” của lý thuyết xác suất. Cách gọi đầy 
đủ là “hệ thức giữa các độ bất định Heisenberg”. Nó chỉ là hệ quả, được dẫn 
ra khi dùng dạng cụ thể của tọa độ và toán tử xung lượng (đã được tiên đề 
hóa như là một bộ phận của tiên để về dạng của phương trình Schrödinger) 
và dùng tính chuẩn hóa tới đơn vị của hàm sóng (hệ quả của tiên đề về mô 
tả xác suất). Cũng như vậy “Nguyên lý chồng chập trạng thái” cũng chỉ là 
hệ quả của sự tuyến tính của phương trình Schrödinger chứ không hẳn là 
một “Nguyên lý”! 

Thật ra, ngay từ buổi sơ khai của Thuyết lượng tử, vào những năm 1920 
đến 1930, đã xảy ra một cuộc tranh luận gay gắt giữa hai “cây đại thụ” trong 
làng vật lý hiện đại là Bohr và Einstein về fíø„ ngẫu nhiên thái quá và tính 
bất khả tri khiên cưỡng của cơ học lượng tử. Phần thắng đã thuộc về Bohr, 
chủ yếu là nhờ vào uy tín khoa học hầu như tuyệt đối của mình. Vào thời 
điểm đó, Bohr đã hành động hệt như một vị trưởng lão. Ông phán quyết 
rằng: không bàn cãi nữa! Các hạt lượng tử uừa có tính sóng, uừa có tính hạt; 
và rằng: Nguyên lý bất định Heisenbere là cốt lõi của Thuyết lượng tử. 
Einstein và nhiều nhà khoa học khác ấm ức, nhưng... đành im lặng. Vì sao 
họ đành ngậm ngùi im lặng? Vì họ không đủ uy tín để đương đầu với Bohr, 
vì họ không đủ lý lẽ để bác bỏ các lập luận đầy võ đoán của Bohr, và cuối 
cùng, nhưng có lẽ là quan trọng nhất, vì trình độ kỹ thuật lúc đó chưa cho 
phép tiến hành các thí nghiệm thực sự (chứ không phải các thí nghiệm 
tưởng tượng như đã được cả Bohr lẫn Einstein vận dụng) để kiểm nghiệm 
lập luận sai lầm của Bohr khi bảo vệ “Nguyên lý bất định Heisenberg“. 

Cho đến tận bây giờ, trong bất kỳ cuốn sách giáo khoa vật lý hiện đại 
nào, bí hiểm sâu sắc nhất của Thuyết lượng tử là lưỡng tính sóng - hạt của 
các hạt vi mô cũng đều được mô tả bằng một thí nghiệm tưởng tượng đơn 
giản sau đây: chiếu một chùm hạt vi mô vào một màn chắn có hai khe rất 
hẹp đặt rất gần nhau và quan sát xem chúng đập vào chỗ nào trên màn 


2 ai 


hứng đặt ở phía sau. Theo kết quả tính toán của Thuyết lượng tử thì trên 
màn hứng sẽ xuất hiện ảnh giao thoa gồm các dải tối và sáng xen kẽ nhau. 
Điều đó chứng tỏ rằng, chùm hạt vi mô khi đi qua hai khe hẹp sát nhau đã 
điễn biến hệt như hai chùm sóng giao thoa (sóng ánh sáng chẳng hạn); chỗ 
thì tăng cường cho nhau, chỗ thì triệt tiêu nhau, phụ thuộc vào việc chúng 
gặp nhau ở chỗ nào. Kết quả tính toán theo thuyết lượng tử đó không phụ 
thuộc vào mật độ của chùm hạt vi mô: ngay cả khi chùm hạt rất yếu, hàng 
giờ mới có một hạt đi qua thì kết quả cũng vẫn phải cho thấy ảnh giao thoa. 
Điều đó có nghĩa là từng hạt, từng hạt một đi qua khe cũng tạo nên bức 
tranh giao thoa như vậy! Thật là phi lý! Và điều phi lý ấy đã làm Einstein 
điên đầu: làm sao một hạt riêng lẻ cũng có thể giao thoa với chính nó? Làm 
sao hạt có thể biết được cả hai khe đều mở và hợp tác tạo thành ảnh giao 
thoa? 

Nhằm mục đích phản bác điều phi lý đó, Einstein đề nghị kiểm tra kết 
quả thí nghiệm tưởng tượng nói trên bằng cách xác định chính xác xem thực 
sự thì hạt đi qua khe nào? Ý tưởng về thí nghiệm tưởng tượng này của 
Einstein rất đơn giản: rọi một tia sáng nhỏ vào các khe, lúc đó ta sẽ quan sát 
được một vài photon đập vào hạt và nảy bật ra khi hạt đi qua một khe nào 
đó. Như vậy tức là có thể xác định được chính xác hạt đã chui qua khe nào 
chứ không có chuyện nó chưi qua đồng thời cả hai khe! Và như vậy, chẳng 
có hiện tượng giao thoa nào xảy ra, chẳng có chuyện một hạt đơn lẻ lại giao 
thoa với chính nó. 

Không may thay (hay là rất may thay???), lúc đó Bohr đã lên tiếng. Vị 
trưởng lão này viện dẫn “Nguyên lý bất định Heisenberg” nói rằng: øếu 
muốn xác định chính xác uị trí của hạt thì phải chấp nhận tăng độ bất định 
của xung lượng cuả hạt, oà ngược lại. Bohr giải thích rằng, điều đó xảy ra là 
vì khi đập vào hạt, các photon đã cung cấp cho hạt những kích động xung 
lượng hỗn độn, không kiểm soát được. Những nhiễu loạn đó làm cho vị trí 
nơi mà hạt chạm vào màn hứng bị xê dịch đi một khoảng xấp xỉ khoảng 
cách giữa hai vạch giao thoa, và như vậy ảnh giao thoa bị nhòe đi. Nói cách 
khác, muốn quan sát được chính xác hạt lượng tử đã chui qua khe nào thì 
đừng nghĩ đến bức tranh giao thoa nữa! Đến bước này thì Einstein đành 
phải chào thua, và Thuyết lượng tử cứ thế mà tổn tại và phát triển song 
song với “Nguyên lý bất định Heisenberg”. 

Einstein cũng không tin vào tính ngẫu nhiên, cho rằng việc “chỉ có thể 
tiên đoán kết quả với một xác suất nào đớ“” là bởi CHLT mô tả “hiện thực” 


276 


một cách chưa đầy đủ (“Can Quantum-Mechanical Description of Physical 
Reality Be Considered Complete?“ by A. Einstein, B. Podolsky and N. Rosen, 
Physical Review 1935. Về sau công trình này được nhắc đến như là Hiệu 
ứng EPR) và có thể mô tả đầy đủ khi dùng thêm các biến số “ẩn” (hidden 
variables). (Nguyễn Xuân Xanh, Einsfein, Nxb Tổng hợp Thành phố HCM, 
2006, tr.202). Bohr đã phản bác những quan điểm đó của Einstein bằng một 
bài báo, dùng chính tên bài báo trên của Einstein, đăng cùng trong một tạp 
chí, vào cùng một năm. Và hành động hệt như một vị trưởng lão, Bohr đã 
phán quyết rằng: “Không bàn cãi nữa!” 

29 năm sau, 1964, John Bell đã phát minh ra một bất đẳng thức (BĐT 
Bell) (“On the Einstein Podolsky Rosen Paradox”, JS Bell, Physics Vol. 1, No. 
3, pp. 195-200, 1964”) cho phép kiểm tra một cách định lượng bằng thực 
nghiệm xem CHLT đúng (khi BĐT Bell bị vi phạm) hay Einstein đúng. Sự 
kiện đó quan trọng tới mức được coi là sự mở đầu của cuộc “cách mạng thứ 
hai của Thuyết lượng tử”. Từ 1981 A. Aspect, và sau đó là Y. Shih, G. Grisin, 
A. Zeilinger v.v... đã cố gắng thu được những kết quả thực nghiệm cho BĐT 
Bell. Rồi tại “Hội nghị quốc tế về các trạng thái nén và các hệ thức bất định”, 
Moscow, 1992, hầu như người ta đã đi đến kết luận: “CHLT đúng, Einstein 
sall”. 

Phải đợi đến 70 năm sau, vào mùa thu năm 1998, điều kiện kỹ thuật 
hiện đại (dựa chủ yếu chính trên các kết quả của thuyết lượng tử!) mới cho 
phép S. Dưr, T. Nonn và Gerhard Rempe làm việc tại Đại học Konstanz 
(Nature 395/3 sept.1998) lập thí nghiệm hai khe thực sự với chùm hạt lượng 
tử là chùm nguyên tử, được làm lạnh bằng tia laser đến gần độ không tuyệt 
đối, có bước sóng khá dài để đễ quan sát ảnh giao thoa, đồng thời có khối 
lượng khá lớn để không bị tác động đáng kể bởi các xung kích thích (do 
sóng cực ngắn tạo ra khi quan sát đường đi của nó) mà làm nhòe ảnh giao 
thoa. Kết quả hết sức bất ngờ: khi ngắt nguồn sóng cực ngắn dùng để xác 
định đường đi của hạt thì ảnh giao thoa lập tức biến mất. Nhưng ở đây, 
chẳng có điều gì liên quan đến “Nguyên lý bất định Heisenberg” cả, bởi 
trong thí nghiệm này xung lượng của nguyên tử không thay đổi là bao 
(hàng ngàn lần nhỏ hơn sự thay đổi cần thiết để làm nhòe ảnh giao thoa) 
khi xác định chính xác nó đi qua khe nào. Hoàn toàn từ bỏ khái niệm 
“Nguyên lý bất định Heisenberg”, nhà vật lý Yu Shi ở Đại học Cambridge 
đã giải thích kết quả thí nghiệm trên bằng một khái niệm hoàn toàn khả tri 
khác là khái mriệm tối lượng tử (Entanglement - các hạt lượng tử đính líu một 


277 


cách bùng nhùng với nhau), được Schrödinger đưa ra từ 1935 (“De 
$eeenuärlise SitudHon 1n der Quantenmechamk, E Schrödmger - Die 
Naturwissenschaften, 1935, Volume 23, Issue 50, pp. 844-849” and DD¡scussion 
0ƒ Probnbility RelnHons bel‹ueen Separated Sustems, E. Schrödinger, Proceedings 
of the Cambridge Philosophical Society, 19357). 

2002, tại Feynman Festival, Maryland, Mỹ, Nguyễn Vinh Quang đã 
chứng minh rằng hệ thức bất định Heisenberg (và cả hệ thức bất định 
Robertson-Schrödinger, tổng quát hơn, chứa hệ thức bất định Heisenberg 
như là một trường hợp riêng) không mô tả nguyên lý vật lý tổng quát, vì 
không luôn có nghĩa (Quantum Theory: Reconsideration of Foudation - 4, 
Sweden, Jun 2007, AIP CP 962, P 330). Do đó việc 5. Dur, T. Nonn và G. 
Rempe thu được những kết quả thực nghiệm không liên quan gì đến 
“Nguyên lý bất định Heisenberg”, là điều không khó hiểu. 

Thế là “Nguyên lý bắt định Heisenbere” đã không phải là nguyên lý bất 
đi bá dịch nữa! Nhưng may thay, Thuyết lượng tử và các hệ quả của nó vẫn 
còn nguyên giá trị. Hoá ra là để khẳng định khái niệm lưỡng tính sóng-hạt, 
không nhất thiết phải chấp nhận “Nguyên lý bất định Heisenberg”, mà thay 
vào đó có thể và cần phải dùng nguyên lý rối lượng tử. Trơg trường hợp cụ 
thể nàu, thái độ trưởng lão của Bohr đã có tác dụng tích cực: Nó tạm thời dẹp 
bỏ cuộc tranh luận lý thuyết khó lòng ngã ngũ (uì chưa có điều kiện thực 
nghiệm chứng minh) để tập trung oào khai thác tối đa các hệ quả hiển nhiên 
của Thuyết lượng tử đối uới khoa học oà công nghệ. 

Cũng cần phải nói thêm rằng, hiện tại vẫn đang tồn tại hai cách diễn 
giải: 

1. Truyền thống, coi cơ học cổ điển là tất định và cơ học lượng tử là xác 
xuất. 

2. Bohmian, coi cả cơ học cổ điển lẫn cơ học lượng tử đều là tất định 
[David Bohm, A Sugsested Interpretation of the Quantum Theory in Term 
of “Hiidden“ Variables; Phys. Rev. 85.166 (1952)] 

Khó có thể hình dung được rằng, Bohr lại không có nghi ngờ gì trong 
khi sử dụng “Nguyên lý bất định Heisenberg” như là một bửu bối trong 
cuộc tranh luận với Einstein; lại đễ dàng chấp nhận “fí„h bắt khả trí” của cơ 
học lượng tử như vậy. Nhưng lại rất có thể là với trực giác siêu việt của 
mình, Bohr đã vững tin rằng về tổng thể thuyết lượng tử là đúng đắn và giả 
thuyết bất khả tri dựa trên ý tưởng của Heisenberg sẽ được thay thế bởi một 
giả thuyết khả tri khác. Nếu quả thật như vậy thì Bohr xứng đáng là vị 


278 


trưởng lão vật lý học bậc “-1” so với Einstein thuộc bậc “0”, như cách xếp 
hạng của Landau, nhà vật lý kiệt xuất của Liên Xô, người tự cho mình chỉ 
đáng bậc “1”! Các thế hệ hậu duệ của các vị trưởng lão đã không ngừng lao 
động miệt mài theo cả hai hướng: một mặt tận dụng tối đa các hệ quả của 
thuyết lượng tử, mặt khác, tìm mọi cách làm rõ điều nghi vấn đau đầu nhất 
trong nền móng của nó. 


Quả thật, Tri thức là vô cùng và Quá trình nhận thức là tiệm cận! 


279 


HỒ KIM QUANG” 


THÔNG TIN, TÍNH TOÁN 
VÀ VẬT LÝ LƯỢNG TỬ 


Abstract. At present information is encoded, stored, transmitted and 
manipulated according to the laws of classical physics, and so has fundamental 
limitations. lt has been argued that these limitations could be circumvented 
with resources of quantum mechanics. In fact, when quantuim mechanics is 
applied to both processing and transmission of information, results of research 
have shown that communication and computing devices can acquire enormous 
power due to essential quantum properties, in particular superposition and 
entanglement of states. Problems considered intractable with classical means 
(such as factoring of large numbers and simulations of quantum systems) can 
be solved at substantially lower costs in computational resources; and new or 
improved ways of communicating (such as teleportaton and secret-key 
distribution) will become feasible. However, many difficulties of practice and 
principle remain unresolved. We discuss the basic issues as well as prospects 
for advances. 


Bài báo này sẽ đề cập đồng thời hai cuộc cách mạng khoa học lớn nhất 
trong thế kỷ XX: cơ học lượng tử và khoa học thông tin (kể cả tin học). 
Trong vài chục năm gần đây, lý thuyết thông tin và tin học đã làm thay đổi 
một cách phê gớm lối sống và lối làm việc của chúng ta, và khi cơ học lượng 
tử được áp dụng cho cả quá trình xử lý lẫn quá trình truyền thông tin, thì 
những lĩnh vực đầy hấp dẫn và còn tương đối non trẻ này đã được nâng lên 
một tầm vóc mới về sức mạnh và độ tỉnh xảo, đồng thời những phát minh 
sau đó đã làm xuất hiện khả năng làm thay đổi một cách còn dữ dội hơn 
nữa trong khoa học, công nghệ và xã hội. 


1. Thông tin cổ điển 





ˆ Nguyên giáo sư vật lý Đại học Laval, Quebec, Canada. 


282 


Thông tin là một khái niệm có từ cổ xưa và hiện điện ở khắp mọi nơi, 
nhưng lý thuyết thông tin như chúng ta biết thì mới chỉ tồn tại khoảng 60 
năm nay, và thông tin như chúng ta hiểu có một ý nghĩa hạn chế và chính 
xác. 

Thông tin là một khái niệm vật lý: nó là một quá trình có nguyên nhân 
và hậu quả, nó sử dụng các phương tiện vật lý thực để lưu trữ, truyền và xử 
lý, và do đó nó phụ thuộc vào và bị hạn chế bởi các định luật vật lý. Trái lại, 
tính bất biến của nó, tức là sự không nhạy cảm của nó đối với các dạng và 
các cách diễn đạt, gợi ý rằng nó là một khái niệm vật lý cơ bản, giống như 
năng lượng và xung lượng. 

Vậy, chúng ta có thể định nghĩa thông tin như thế nào cho một nghiên 
cứu chính xác? Ta có thể lấy gợi ý từ vật lý và coi nó như một quá trình 
chiếm lĩnh tri thức. Giả sử tôi cho bạn giá trị x của một tính chất X nào đó, sự 
phát lộ này sẽ chăng chứa thông tin gì nếu như bạn đã biết giá trị ấy, nhưng 
nó sẽ có hàm lượng thông tin cực đại nếu như bạn chưa biết giá trị đó và nó 
lại là giá trị duy nhất khả dĩ. Như vậy, thông tin là cái mà bạn sẽ chiếm lĩnh 
được nếu bạn biết giá trị của X. Claude Shannon, cha đẻ của lý thuyết thông 
tin, đã định nghĩa thông tin như một loại enfropy: Nếu X có giá trị x với xác 
suất ?(x) < 1, thì hàm lượng thông tin của X phụ thuộc vào phân phối xác 
suất của X theo công thức S[X]=~3, p(x)log; p(x). trong đó hàm logarithm ở 
đây, theo quy ước, là logarithm cơ số 2. Khi X có thể nhận hai giá trị có xác 
suất như nhau thì s[x]=1: như vậy, một biến lưỡng trị hay nhị phân (gọi là 
bit) có thể chứa một đơn vị thông tin. Tổng quát hơn, thông tin cực đại có 
thể được chứa trong một biến N trị là log,(N } giá trị này đạt được khi 
phân phối xác suất là đều với mọi p(x)=1/ N. 

Định nghĩa này về hàm lượng thông tin là hoàn toàn hợp lý. Ví dụ, nếu 
bạn muốn mã hóa một trong 8 thông điệp khả đĩ có xác suất như nhau, thì 
bạn chỉ cần 3 bit, tức là ba đơn vị thông tin; mặt khác, ta cũng có log, 8 =3. 

Một khi thông tin đã được tạo ra, nó sẽ được truyền đi hoặc là qua 
không gian (truyền thông) hoặc là qua thời gian (lưu trữ). Do đó, việc tìm ra 
các phương pháp tường minh, gọi là các z4, để làm tăng hiệu suất, giảm tỷ 
lệ sai sót và bảo vệ được tính nguyên vẹn của sự truyền dữ liệu là một điều 
hết sức quan trọng. 

Shannon đã chứng minh rằng để truyền 0 giá trị của một đại lượng nhị 
phân X qua một kênh truyền thông (không nhiễu), người ta chỉ cần gửi theo 
kênh đó øs[x] bit (nhỏ hơn ø). ý tưởng này về sự nén đữ liệu có một tầm 


283 


quan trọng to lớn về mặt thực tiễn trong viễn thông, trong thư tín øn-line và 
trong lưu trữ dữ liệu vì nó tiết kiệm được các tài uyên (resources) (bạn hãy 
nghĩ tới các file ZIP và MP3). Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi trong kênh truyền 
có nhiễu? Điều này xảy ra khi một số bit ngẫu nhiên lật từ 0 sang 1 hoặc từ 1 
sang 0. Lại một lần nữa, Shannon đã tìm được các điều kiện tối ưu mà một 
kênh truyền thông cần phải có để có thể cho phép một xác suất sai sót là 
nhỏ tuỳ ý trong quá trình truyền. Chuyện những điều kiện như vậy tồn tại 
thật đáng ngạc nhiên: Chúng nói với chúng ta rằng không cần phải thiết kế 
những kênh có nhiễu rất thấp với chỉ phí quá lớn, mà tốt hơn, chúng ta nên 
tập trung nỗ lực để tìm ra những kỹ thuật sửa lỗi mạnh hơn, cho phép dựng 
lại dữ liệu gốc không có lỗi. Ví dụ, định dạng DVD có thể chứa nhiều thông 
tin thực hơn rất nhiều so với định dạng CD một phần vì nó bao gồm một sơ 
đồ sửa lỗi hiệu quả hơn. Bên cạnh việc lưu trữ đữ liệu, việc mã hóa sửa lỗi 
đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong Internet, trong tính toán, trong 
phát thanh truyền hình và viễn thông. 

Trong cả mã hóa nguồn và mã hóa kênh, Shannon đã chứng minh sức 
mạnh của việc xử lý thông tin. 

Lý thuyết mã hóa thông tin cũng có liên quan đến thông tin “ẩn giấu” 
hay khoa mật mã. Nó bảo đảm sự an toàn cho những trao đổi trên các kênh 
công cộng, ví dụ như trong thương mại hay ngân hàng điện tử. Khoa mật 
mã đương đại đã sử dụng lý thuyết tổ hợp, đại số trừu tượng, và lý thuyết 
số, cũng như các khía cạnh của lý thuyết thông tin, độ phức tạp tính toán và 
gần đây hơn cả cơ học lượng tử nữa. 

Một mầu thông tin căn bản trong mật mã là “chìa khóa“ mã, nó xác 
định oøwfp„t chức năng của thuật toán mật mã. Trong khi mã hóa, chìa khóa 
này chỉ định một sự biến đổi cụ thể văn bản thường thành văn bản mã hóa 
hoặc đảo ngược lại quá trình trên trong khi giải mã. Có hai loại hệ thống 
mật mã, một dựa trên sự phân phối chìa khóa mã đối xứng (hay riêng) và 
một dựa trên sự phân phối chìa khóa mã bắt đối xứng (hay công khai). 

Trong hệ thống mật mã dùng chìa khóa đối xứng, người gửi (gọi là A) 
và người nhận (gọi là B) cùng chia sẻ với nhau một chìa khóa bí mật, đó là 
một xâu rất đài các con số. A mã hóa bức thư đã số hóa của mình bằng cách 
cộng (ví dụ) bức thư này cùng với chìa khóa rồi gửi bức thư đã được mã hóa 
theo một kênh công cộng. B sẽ giải mã bằng cách trừ đi để đảo ngược lại bức 
thư mã hóa. Dưới đây, chúng ta sẽ thấy rằng mật mã lượng tử cũng sẽ sử 
dụng chính nguyên lý đó. Hệ thống sẽ rất an toàn chừng nào chìa khóa còn 
được giữ gìn hết sức cần thận cho tới khi đưa ra dùng và không được lặp lại. 


284 


Nhược điểm chủ yếu của hệ thống này nằm trong sự phân phối an toàn các 
bit của chìa khóa mã: hơn nữa thông tin cổ điển này có thể được sao chép 
bởi phía đối phương mà không làm nhiễu động các bản gốc làm phương hại 
đến an toàn của hệ thống. 

Trong hệ thống mật mã dùng chìa khóa bất đối xứng, chìa khóa gồm 
chìa khóa công khai (ai cũng có thể biết) được dùng để mã hóa và một chìa 
khóa riêng vẫn còn được giữ bí mật và được dùng để giải mã. Cả hai chìa 
khóa này được tạo ra một cách bí mật như một cặp có liên quan với nhau và 
được lựa chọn sao cho việc tính toán để suy ra chìa khóa riêng từ chìa khóa 
công khai là rất khó (nhưng không phải là không thể làm được). Các thuật 
toán Diffie - Hellman và RSA là các thuật toán chìa khóa bất đối xứng đầu 
tiên được biết đến một cách công khai và thuộc số những thuật toán được 
sử dụng rộng rãi nhất, nhưng cũng còn có cả những thuật toán khác!. 

Để minh họa ta hãy lấy hệ thống mật mã RSA (của các tác giả R. Rivest, 
A. Shamir và L. Adleman, 1979). Người giữ chìa khóa lấy hai số nguyên tố 
lớn là p và q từ danh sách dài và ngày càng dài thêm của các số nguyên tố”. 
Anh ta tính tích M = Øø.4 và lấy một số nguyên dương k bất kỳ sao cho 
không có ước số chung với —Ì và q—Ì, rồi sau đó phát đi số N và k. 
Trong khi đó, anh ta tính chìa khóa bí mật s theo ø, và k qua hàm Euler mà 
chúng ta không cần biết chỉ tiết của nó, nhưng điều quan trọng ở đây là rất 
khó tìm được s một cách trực tiếp từ N và k. Thuật toán RSA được thiết kế 
sao cho khi sự mã hóa được thực hiện nhờ N và k, còn khi giải mã, tức là 
nghịch đảo lại quá trình trên, lại được tiến hành với các số N và s. Để cho 
đối phương phá được mật mã này, họ phải tìm được phân tích duy nhất N 
= p.q, một bài toán hầu như không thể giải quyết nổi, đặc biệt khi bản thân 
hai thừa số nguyên tố là rất lớn. Nói là không giải được ở đây có nghĩa là số 
các bước tính toán c cần thiết để giải bài toán đó tăng theo hàm mũ (chứ 


! Năm 1997, công chúng cũng mới được biết rằng mật mã chìa khoá công khai cũng đã 
được James H. Ellis phát minh vào năm 1970, một ý tưởng mà sau đó đã được Cliford 
Cocks (thuật toán RSA) và Malcolm J. Williamson (thuật toán Diffie - Hellman) thực hiện 
vào đầu những năm 1970, trong thời gian họ làm việc cho cơ quan tình báo Anh 
(GCHO)). 

? Hầu hết tất cả các số nguyên tố lớn đã biết là các số Mersenne, tức là các số có dạng 2" ~ 
1. Ngày hôm nay số nguyên tố Mersenne lớn nhất có m = 43 112 609 là một con số có 12 
978 189 chữ số thập phân tương đương với 43 112 609 chữ số 1 trong biểu diễn nhị phân. 


285 


không phải là theo hàm đa thức) với kích thước L của bài toán”. Ví dụ, trong 
thuật toán được biết là hiệu quả nhất hiện nay, thì việc phân tích ra thừa số 
của một số có 130 chữ số thập phân tương ứng với L = 300 bit và đòi hỏi 
c =10!° bước, một nhiệm vụ chắc chắn là khả thi, nhưng sẽ tốn rất nhiều 
thời gian. Tuy nhiên, nếu L tăng lên gấp đôi, c tăng tới 10” thì đối với các 
máy tính mà chúng ta có hiện nay đây là một bài toán thực tế không thể giải 
nổi. Điều này giải thích tại sao người ta lại tin rằng mật mã RSA là không thể 
phá vỡ nổi, ít nhất là hiện nay cho tới khi máy tính lượng tử đầu tiên xuất 
hiện. 


2. Tính toán cổ điển 

Mục này sẽ không đề cập đến lý thuyết tính toán nói chung, tức sự 
nghiên cứu những nền tảng của thông tin và tính toán cũng như sự thực 
hiện những tính toán đó trên các hệ máy tính, mà sẽ chỉ tập trung vào một 
số ít vấn đề của tính toán cổ điển nhằm hướng tới một hình mẫu tính toán 
khác. 

Tính toán là một quá trình vật lý: nhiệm vụ của máy tính là mã hóa các 
đầu vào (/mui) trong một hệ vật lý, xử lý các tín hiệu đã mã hóa với tốc độ 
cao nhờ các phương tiện vật lý theo những lệnh từng bước một rất xác định 
dựa trên một tập hợp các phép tính sơ cấp và cuối cùng cho hiển thị kết quả 
cũng nhờ các phương tiện vật lý. Dữ liệu được thể hiện đưới dạng các bif, 
tức các biểu tượng của ký hiệu nhị phân. Hệ nhị phân, hay còn gọi là hệ 
đếm cơ số 2, là hệ có ưu điểm tương thích với logic Boole, đồng thời đễ thực 
hiện và thiết kế hơn bắt cứ một hệ đếm nào khác!. Các mẩu thông tin (các 
chữ cái, các ký hiệu số học, v.v...) cũng sẽ được mã hóa thành những xâu các 
bit, chẳng hạn như 10110 và được lưu trữ tạm thời trong các thanh ehi, được 
thao tác trên một bit hoặc một cặp bit một lần bằng các phép tính sơ cấp, 
được gọi là các cổng losic, chúng tạo ra một bit duy nhất như là output. Chỉ 


3 Trong độ tăng kiểu hàm mũ c = Z trong khi đó độ tăng kiểu đa thức c = L", ở đây a và 
1! là các hằng số độc lập với L„ còn ƒ(L) là một hàm số nào đó của L. Các cách diễn đạt như 
“thời gian kiểu đa thức” hay “tương đương kiểu đa thức” đều có ý nghĩa tương tự. 

! Chữ số nhị phân, hay bit, có hai giá trị mà ta gọi là 0 và 1. Hệ nhất phân có một ký hiệu 
duy nhất là 1, nó không thể sống được vì nó đòi hỏi số các chỗ trong bộ nhớ tăng theo 
hàm mũ theo lượng thông tin cần phải xử lý. Hệ thập phân gồm 10 ký hiệu (chữ số), sau 
khi được sử dụng cho chiếc máy tính đầu tiên ENIAC, nó đã bị vứt bỏ gần như hoàn 
toàn do cồng kềnh và khó sử dụng. Vài số nguyên đương đầu tiên viết trong ba hệ đếm 
nói trên là: 1, 11, 111, 1111, ... trong ký hiệu nhất phân; 0, 1, 10, 11, ... trong ký hiệu nhị 
phân; và 0, 1, 2, 3, ... trong ký hiệu thập phân. 


286 


có hai phép toán logic sơ cấp một - một, nhưng tôn tại tới 16 cách để lầy một 
cặp bit thành một bit duy nhất. Thực tế thì chúng ta không cần tới tất cả 16 
cách đó, bởi vì chỉ cần một cổng, chăng hạn như cổng NAND, là có thể mô 
phỏng được bắt kỳ một cổng nào khác hoặc tổ hợp của các cổng. Vì lý do đó 
mà NAND được gợi là cổng vạn năng. Vì cả đầu vào (?w) và đầu ra 
(oufpuf) đều là các bit, nên các cổng logic đều có thể ghép nối với nhau cho 
phép xử lý các từ ø-bit!. Mọi máy tính (song song hay nối tiếp), về lý thuyết, 
đều có thể được xây dựng theo một kiến trúc đơn giản từ vô số các bản sao 
của một họ phổ quát các cổng và các dây nối. 

Cả thông tin (các bit) lẫn sự xử lý (các cổng) đều được thực hiện nhờ các 
tranzito rắn được tích hợp trong các bộ vi xử lý - bộ não của một máy tính. 
Trong khoảng ba chục năm trở lại đây, vì các tranzito ngày càng trở nên nhỏ 
hơn, tạo điều kiện cho sự tăng đều đặn mật độ của các cổng, nên số bít có 
thể lưu trữ trong chíp bộ nhớ cứ hai năm lại tăng hơn gấp đôi. Nếu luật 
Moơre (luật tăng theo hàm mũ) vẫn tiếp tục còn đúng thì số electron tham 
gia vào sự chuyển mạch của các tranzito riêng rẽ trong các mạch hiệu quả 
nhất sẽ giảm từ vài trăm như hiện nay tới còn 1 vào năm 2020. Những hiệu 
ứng lượng tử của các electron riêng rẽ khi đó sẽ bắt đầu làm nhiễu sự hoạt 
động chức năng của các dụng cụ: đây là một giới hạn vật lý cơ bản chứ 
không phải là một trở ngại về mặt kỹ thuật. Để vượt qua được rào chắn này, 
chúng ta sẽ cần phải có một hình mẫu tư duy (gøarzdiem) mới, trong đó 
không chỉ các chuyển mạch mà cả và quan trọng nhất là thông tin và logic 
xử lý nó phải có một diện mạo lượng tử. 

Cũng còn có một loại hạn chế cơ bản khác đối với sự tính toán đi đôi với 
độ phức tạp. Một bài toán tính toán được coi là giải được (chẳng hạn như 
phép nhân) nếu số phép tính sơ cấp c đòi hỏi để giải được nó tăng theo hàm 
đa thức đối với kích thước của bài toán đó, được đo bằng số bi L để định 
nghĩa nó. Nó được nói là không thể xử lý được (chăng hạn như phân tích ra 
thừa số) nếu như c tăng theo L kiểu hàm mũ. Và cuối cùng, có những nhiệm 
vụ mà, về nguyên tắc, thậm chí máy tính cũng không thể làm nổi. Sự thật 
đáng ngạc nhiên này đã được Alain Turing, người được coi là cha đẻ của lý 
thuyết tính toán hiện đại, phát minh năm 1936. Trước đó, đáp lại sự thách 


? Cổng NAND tạo ra số 0 nếu cả hai 7npuf đều là 1, trong các trường hợp còn lại tạo ra số 0. 
1 Có 2" số phân biệt có cùng chiều dài ø bit. Đối với 1+ = 3, các số này là 000, 001, 010, 011, 
100, 101, 110, 111. 


287 


thức của David HilberP, người đang tìm cách đặt nền tảng vững chắc hơn 
cho toán học, Kurt Gödel đã chứng tỏ, qua một phép chứng minh khôn 
khéo và tuyệt đẹp, rằng trong một hệ thống toán học đầy đủ và nhất quán 
(hay phi mâu thuẫn) vẫn có thể tồn tại những mệnh đề không thể quyết 
định được, nghĩa là chúng không thể được chứng mỉnh và cũng không thể 
bác bỏ được. Một mệnh đề có thể là đúng nhưng không nhất thiết phải là 
chứng minh được. 

Vì các chứng minh trong toán học nhìn chung là tự động, bước này tiếp 
sau bước kia một cách logic. Hilbert đã băn khoăn tự hỏi liệu các khẳng định 
không thể chứng minh được như vậy có thể nhận dạng được bằng các 
phương tiện cơ học hay không. Turing đã chấp nhận thách thức đó theo 
một cách rất mới mẻ bằng cách đưa vào khái niệm máy oạn năng (universal 
machine), đó là máy, theo lý thuyết, có thể mô phỏng hoạt động của bất kỳ 
một máy tính với nhiệm vụ cụ thể nào (còn được gọi là máy Turing) mà 
không hề bị chậm đi một cách đáng kể đồng thời cũng thỏa mãn luận đề 
Church - Turing!, theo đó mọi hàm được coi là tính được đều có thể được tính nhờ 
một máu Turing oạn năng. Cho đến nay người ta vẫn chưa tìm được phản ví 
dụ nào cho mệnh đề trên. Đây là một kết quả rất mạnh, vì nó có nghĩa rằng 
các máy tính đa năng đều có thể được chế tạo với một bậc phức tạp hữu hạn 
về cấu trúc. 

Với cấu trúc trừu tượng này, Turing đã chứng tỏ được rằng sự tôn tại 
giả định của một dụng cụ cơ học nhằm xác lập tính quyết định đều phải 
dẫn đến mâu thuẫn. Nói một cách khác, Enscheidunssproblem là không thể 
giải được. Điều này dẫn đến hệ quả là sự tìm kiếm một thuật toán lớn có 
khả năng quyết định được khẳng định này hay khác - chăng hạn như 
phỏng đoán Goldbach hay phỏng đoán hai số nguyên tố sinh đôi - có thể 
chứng minh được hay không đều sẽ nếm mùi thất bại. 

Máy Turing vạn năng, cũng giống như bắt kỳ chiếc máy tính hiện đại 
nào, đều xử lý thông tin theo các định luật của vật lý cổ điển, và do đó cũng 
phải chịu chung những hạn chế của nó. Vậy vật lý lượng tử, với toàn bộ cái 





? Hilbert quan niệm rằng một hệ thống toán học cần phải đầy đủ, nhất quán và quyết 
định được. “Quyết định được” ở đây có nghĩa là trong hệ thống đó cần phải tồn tại một 
phương pháp xác định cho phép khẳng định được một mệnh đề nào đó là đúng hay sai. 
Bài toán về tính quyết định đó theo tên gốc tiếng Đức của nó được viết là 
Entscheidunssproblem. 

1 Alonzo Church đã chứng minh một cách độc lập một kết quả tương đương bằng cách 
sử dụng một phương pháp dựa hoàn toàn trên logic ký hiệu. 


288 


nhìn bao quát của nó đối với Tự nhiên, đã ảnh hưởng đến lập luận của 
Turing như thế nào và làm thế nào mà nó có thể mang đến cho chúng ta 
một lối thoát ra khỏi những hạn chế cơ bản đó? 


3. Tính toán lượng tử 

Như chúng ta đã thấy, sự nghiên cứu kỹ lưỡng những hạn chế của các 
dụng cụ thông tin và tính toán đã chỉ ra vật lý lượng tử như một hướng 
phát triển của những thế hệ các bộ vi xử lý thông tin tiếp theo. Năm 1982, 
Richard Feynman đã bàn đến chuyện một hệ lượng tử nhân tạo có thể được 
sử dụng như thế nào để thực hiện những tính toán và mô phỏng các hệ vật 
lý. Sau đó, vào năm 1985, David Deutsch đã đề xuất máu Turing lượng tử uạn 
năng, một mô hình tính toán tuân theo các định luật của cơ học lượng tử, có 
khả năng hỗ trợ những loại thuật toán mới và giải được các lớp bài toán 
phức tạp mới và do vậy mà có khả năng vượt xa các máy tính hiện có. 


Cơ học lượng tử 

Nguồn gốc của sức mạnh này nằm trong một nhận xét có tầm quan 
trọng then chốt là: các trạng thái lượng tử có thể được chồng chất một cách tuyến 
tính. Trong cách phát biểu chuẩn của cơ học lượng tử thì điều này được suy 
ra từ một định đề nói rằng một hệ lượng tử kín có thể được mô tả một cách 
đầy đủ nhờ một không gian vectơ phức (hay không gian Hilbert) và các khái 
niệm của nó. Đặc biệt, một vectơ của không gian này - tương ứng với một 
trạng thái nào đó của hệ đang xét (trạng thái này được gọi là trạng thái 
thuần) - đều có thể được viết như một tổ hợp tuyến tính của tất cả các vectơ 
cơ sở của không gian đó, mỗi vectơ cơ sở này được nhân với một hệ số 
phức, được coi như là biên độ xác suất, vì bình phương môđun của nó cho 
ta xác suất để vectơ trạng thái đã cho nằm theo hướng được xác định bởi 
vectơ cơ sở tương ứng. Đối với một vectơ trạng thái |⁄ 3 ta có phương 
trình |ứ È= 3, ,°e, |?3,trong đó |7) là vectơ cơ sở và C; là một số phức 
sao cho >„ ,|°,|' =1, Những đại lượng vật lý luôn liên quan đến bình 
phương của |/ > và do vậy sẽ xuất hiện những số hạng với tích của hai 
thành phần và làm xuất hiện hiện tượng giao fion. 

Một hệ lượng tử cô lập tiến triển một cách tất định và thuận nghịch, 
hay nói theo ngôn ngữ chuyên môn, là qua một foán tử tuyến tính unita. Nếu 
một trạng thái lượng tử đã biết ở một thời điểm nào đó thì nó có thể được 
xác định một cách chắc chắn ở một thời điểm bắt kỳ nào khác. 


Vậy làm thế nào chúng ta quan sát được trạng thái đó? Các sách giáo 


289 


khoa nói với chúng ta rằng một khi chúng ta đã tạo cho một hệ vật lý kín ở 
một trạng thái |# nào đó một cách thích hợp đối với phép đo một tính 
chất M nào đó của hệ, thì chúng ta có thể nhận được một giá trị nào đó 
của M một cách không chắc chắn mà chỉ với một xác suất nào đó, và véctơ 
trạng thái này sẽ suy sập về một véctơ đặc trưng cho 7, đồng thời sẽ xoá đi 
tất cả những thông tin khác mà nó chứa!. Trong số rất nhiều khả năng mà 
hệ có trước khi đo, một kết cục duy nhất sẽ xuất hiện, và sự lựa chọn này 
được chỉ phối bởi các định luật xác suất: thực tế là một kết cục riêng rẽ hoàn 
toàn ngẫu nhiên là đi ngược lại lương tri và đặt một hạn chế cơ bản đối với 
sự tìm kiếm nguyên nhân của mỗi sự kiện. Tại sao lại như vậy? Câu hỏi này 
là một phần của vấn đề rất gây tranh cãi của việc giải thích cơ học lượng tử. 
Nhưng chúng ta có thể hiểu được nó đã xảy ra như thế nào theo cách sau. 

Trong một phép đo, dụng cụ đo đã tương tác với hệ được quan sát sao 
cho một tính chất được lựa chọn của hệ sẽ có ảnh hưởng đến tính chất 
tương ứng của dụng cụ và kết quả của sự tương tác đó được thể hiện bằng 
số chỉ của dụng cụ. Vì hệ và dụng cụ tương tác, nên một số phương diện 
khác của hệ cũng phải bị nhiễu loạn theo một cách nào đó. Bây giờ, đối 
tượng quan sát và dụng cụ đo tạo nên một hệ kín mà sự tiến triển của hệ 
này tuân theo các định luật của cơ học lượng tử một cách nghiêm ngặt, 
nhưng mặt khác, những đữ liệu đọc được lại phải được tạo ra theo cách cổ 
điển. Nói một cách khác, bất kỳ khi nào ta thực hiện một phép đo, những 
ảnh hưởng lượng tử sẽ được phóng đại lên tới mức cổ điển và do đó những 
quy tắc chỉ phối sự tiến triển của hệ theo thời gian cũng sẽ thay đổi: sự tiến 
triển unita trước khi đo sẽ được thay thế trong lúc đo bằng một sự thay đổi 
gián đoạn, phi tất định và bất thuận nghịch. Nhưng đối với câu hỏi “tại sao 
lại có hai loại tiến hóa như thế” thì vẫn chưa có câu trả lời: hiện vẫn chưa có 
lời giải nào đã biết cho bài toán đó. 


Qubit 

Với một ít những yếu tố đó của cơ học lượng tử, bây giờ ta hãy thử tìm 
hiểu những cơ sở của tính toán lượng tử. 

Một mạch lượng tử bao gồm các dụng cụ logic cơ bản (các cổng lượng 
tử) có nhiệm vụ xử lý các đơn vị lượng tử cơ bản của thông tin (q„bzf). Qubit 





! Ở đây chúng tôi theo cách giải thích chính thống của Dirac - von Neumann. 


290 


là tương tự lượng tử của bit cổ điển (cbit)?. Qubit là một đối tượng lượng tử 
sống trong không gian Hilbert hai chiều và có để được thực hiện như một 
hệ vật lý thực (ví dụ như electron, photon, ion hoặc nguyên tử hai mức). 
Trong khi cbit nhận giá trị 0 hoặc 1, thì qubit có thể ở trạng thái |0 È hoặc 
|l' hoặc một tổ hợp tuyến tính nào đó của chúng |ƒ È= ceu |0)+ e |1), 
với |cø|` + |e¿[[ = l. Các vectơ đặc biệt |0 È và |!}là các vectơ đơn vị 
trực giao và được gọi là các trạng thái tính toán cơ bẩn'. Như vậy, ở bắt kỳ thời 
gian đã cho nào, một qubit có thể mã hóa cả 0 và 1, các giá trị đặc trưng của 
|0) và |). 

Giả sử rằng chúng ta có trong tay hai bit. Trong khi thanh ghi cổ điển 
hai bit có thể lưu trữ ở một thời điểm bất kỳ đã cho chỉ zmột trong số 4 cầu 
hình khả đi (00, 01, 10, 11), thì một thanh ghi hai bit lượng tử có thể lưu trữ ở 
bất kỳ thời điểm nào đã cho £ất cả 4 trạng thái cơ sở |00 3, |013, |10}, 
|! 1 trong một chồng chất tuyến tính. Chúng ta có thể thấy được khuynh 
hướng đó khi kích thước thông tin tăng: trong khi bộ nhớ của các thanh ghi 
cổ điển vẫn còn không thay đối (một cấu hình một lần) thì khả năng lưu trữ 





của các thanh ghi lượng tử tăng theo hàm mũ với số bit ø cần lưu trữ. 
Chừng nào hệ lượng tử còn tiến triển một cách unita thì toàn bộ 2” trạng 
thái cơ sở khả đĩ vẫn còn được lưu trữ trong một thanh shỉ n-qubit duy nhất 
và khả dụng đồng thời cho việc xử lý. Đó chính là chỗ chứa đựng một trong 
những nguồn sức mạnh được thừa nhận của các máy tính lượng tử. 


Các cổng lượng tử 

Vậy các trạng thái qubit được tạo ra và xử lý như thế nào? Chúng ta biết 
rằng thường thì các hệ lượng tử, kể cả các qubit, cần phải tiến triển qua các 
toán tử tuyến tính unita. Đó cũng là điều kiện mà tất cả các cổng logic lương 
tử xử lý thông tin lượng tử cần phải thỏa mãn. “Tính tuyến tính” ở đây ngụ 
ý rằng tổng của các vectơ biến đổi thành tổng của các vectơ được biến đổi, 
và đo vậy chúng ta chỉ cần những quy tắc thao tác cho các vectơ cơ sở. Còn 
“tính unita” có nghĩa là độ dài của các vectơ đã được biến đổi vẫn được giữ 
nguyên, và một cổng lượng tử luôn có thể được đảo ngược bởi một cổng 
lượng tử khác sao cho một cổng lượng tử chấp nhận + bit đầu vào cần phải 


? Để nhắn mạnh sự phân biệt, chúng ta gọi bit cổ điển (classical bit) là cbít và bịt lương tử 
là qubi. 

! Tất nhiên, chúng ta có thể chọn các vectơ cơ sở trực chuẩn (tức vuông góc và có chiều 
dài đơn vị) bất kỳ nào khác. 


291 


trả lại r bit đầu ra. Tính thuận nghịch này là một tính chất phân biệt của các 
cổng lượng tử, trái ngược với các cổng cổ điển có thể là thuận nghịch và 
cũng có thể là không. Tập hợp các toán tử unita trên ø qubit là vô hạn. Tuy 
nhiên, hóa ra là, như trong trường hợp cổ điển, có một tập phổ quát: trong 
tính toán lượng tử, bất kỳ một cổng logic đa qubit nào đều có thể được tạo 
thành bằng cách tổ hợp các phép quay đơn qubit và các công CNOT hai 
qubit!. Điều đáng nói là cặp phép toán này là tất cả những gì chúng ta cẦn 
cho việc tính toán lượng tử. 

Một ví dụ về cổng đơn qubit là phép quay Ù „ được định nghĩa bởi 





U „_ làm thay đổi cơ sở tính toán thành một cơ sở trực chuẩn khác, hay 
nhìn theo một cách khác, nó làm cho các trạng thái “cổ điển” tiến hóa thành 


các chồng chất. Giả sử chúng ta có một thanh ghi lượng tử z-qubit ban đầu 
ở trạng thái |0 0...0 và áp dụng tới mỗi qubit đơn của thanh ghi cổng 
U „ . Trạng thái kết quả của thanh ghi khi này là |00...0) + 
|đ6-..1>+.,„+ 1 1z:-12 (với sai khác một thừa số nhân cho cả tổng) và 
kết quả này có thể được viết ngắn gọn là 3, ;_,|xz} với @ = 2” và x là 
các số thập phân biểu diễn các số nhị phân tương ứng. Một điểm quan 
trọng cần phải lưu ý là khi áp dụng U__„_ øó lần trên |00...0) thì ta sẽ tạo ra 
trạng thái của thanh ghi chứa tất cả ø số hạng với trọng số như nhau?. Đây 


ÀẦ 


là một ví dụ đơn giản nhất về “sự xử lý lượng tử song song” đầy sức mạnh. 
Một máy tính cổ điển có thể lặp lại tính toán trên œ lần hay người ta sử 
dụng ø bộ vi xử lý khác nhau làm việc song song. Hãy tưởng tượng một số 
œ rất lớn, như ;+°° chăng hạn, khi đó bạn sẽ thấy rằng một máy tính lượng 
tử có thể mang lại cho ta một lợi ích cực kỳ to lớn kiểu hàm mũ so với máy 
tính cổ điển, cả về thời gian lẫn bộ nhớ. 


Những cổng phức tạp hơn 


' Tác dụng của CNOT là |00) —>|00), |01) —>|01),|10)—>|I1) và |11)—>|10). 
“Ngoài Ư „ ra, cũng rất có ích nếu biết hai cổng qubit đơn quan trọng khác: cổng X, là 


phép trao đổi |0) <> |I) và cổng Z có tác dụng |0) > | 0) và |) —> -¬|) : 





3 Rất thú vị để lưu ý rằng „ CÓ thể mô phỏng được một bài toán thuần tuý cổ điển, khi 


gieo một cách trung thực một con súc sắc đa điện. 


202 


Các thao tác thực không hề đơn giản và vì vậy chúng ta cần phải có 
định nghĩa cho những chức năng thực hơn trong tính toán lượng tử. Để làm 
điều đó, chúng ta dùng hai thanh ghi, thứ nhất là thanh ghi ø-bit để theo 
đõi dữ liệu /mput và thanh ghi thứ hai z-bit để lưu trữ dữ liệu owfpu†. Mỗi 
một ínpuf x được biểu điễn bởi |x À, trạng thái lượng tử của thanh ghi thứ 
nhất!. Tương tự, |z})là trạng thái lượng tử của thanh ghi thứ hai đối với 
oufput y = ƒ(x). Việc đánh giá ƒ(X), mà ta giả thiết là một hàm 
tuyến tính, khi đó được tiến hành nhờ một toán tử unita ø ,„ được định 
nghĩa sao cho Ù ; |x>|0)= |x)|Z(x)) và được thực hiện bằng một 
mạng lưới các cổng. Giả sử ta cần /(x) cho œ = 2” số x. Ta tạo ra một 
chồng chất đồng đều của tất cả các giá trị /mpwf trong một thanh ghi duy 
nhất rồi cho chạy tính toán [; một lần, ta sẽ nhận được tất cả ø giá trị 
/#(0)...., ƒ(œø =1) chỉ trong một lần chạy. Nói một cách nôm na thì các phép 
toán liên tiếp nhìn đại khái như sau (ở đây cũng sẽ bỏ qua các thừa số nhân) 


ý =0, (0, 103)03* 0Š Ix3|o»x Š Ix)|rŒœ)) 


Vậy là chúng ta đã nhận được giá trị của /(x) đối với œ giá trị của x, 
tắt cả chỉ trong một lần tính. Điều này nhìn tưởng như là một ma thuật, 
nhưng đó thực chất chỉ đơn giản là do tính sơng song lượng tử. Và không chỉ 
là do tính song song lượng tử, mà còn do cả fính uướng uíu lượng tử nữa, vì 
các trạng thái |x ồ và | (x) có tương quan rất mạnh: mỗi giá trị của 
ƒ(*) vẫn còn một mối liên hệ với giá trị của x đã tạo ra nó và thanh ghi tổ 
hợp + ñ bit chứa những tính chất chung của hai thanh ghỉ con. 

Tuy nhiên, chúng ta không thể truy cập trực tiếp tới tất cả ø giá trị của 

ý (>z) , vì nếu chúng ta tiến hành đo trên thanh ghi øufpw† thì chúng ta sẽ 
chỉ nhận được một giá trị, chẳng hạn  =_ ƒ (*„ ) với một xác suất nào đó 
và trạng thái |V của thanh ghi tổ hợp sẽ suy sụp về trạng thái 
3, .,|x, )|“ } đồng thời xoá đi mọi thông tin khác trong bộ nhớ của thanh 
ghi. Để nhận được giá trị khác của ý (x) chúng ta cần phải lặp lại toàn bộ 
thủ tục trên từ đầu một lần nữa. Việc truy xuất những kết quả của một tính 
toán lượng tử hiện vẫn còn là một nhiệm vụ đầy thách thức. 

Rõ ràng là, không phải mọi loại tính toán đều có thể hưởng lợi một cách 
đầy đủ từ những ưu thế của tính song song lượng tử. Những bài toán đòi 
hỏi phải đánh giá một tính chất toàn cục nào đó của hàm chứ không phải 


: Chúng ta tiếp tục sử dụng cách ký hiệu rút gọn trong đó, ví dụ, số thập phân z trong 
trạng thái | z) chỉ tương đương nhị phân của nó. 


293 


các giá trị riêng rẽ của nó là những bài toán có thể được hưởng cái lợi đó. 
Tìm chu kỳ của một hàm tuần hoàn là một ví dụ quan trọng của loại bài 
toán như thế. 


Các hàm tuần hoàn 

Giả sử hàm /(x) mà chúng ta thảo luận ở trên là một hàm tuần 
hoàn của x với chu kỳ z„tứclà / (x + 7) = (X) đối với mọi x. Để đơn 
giản ta giả sử rằng ø = 2“ là một bội số nguyên của 7. Mục đích của chúng 
ta chỉ là tìm 7. Sau khi dùng cổng u , chúng ta làm phép đo trên thanh ghi 
oufpuf và nhận được một giá trị nào đó và trạng thái của thanh ghi tổ hợp 
suy sụp về trạng thái S0 Sạc 6à tt SÚP | ở trong đó tính tuần hoàn 
của hàm  (x) bây giờ được phản ánh trong thanh ghi ípuf. Hằng số 
©„ (phụ thuộc vào ) có thể thực sự được loại đi bằng cách áp dụng phép 
biến đổi Fourier gián đoạn  zz trên thanh ghi thứ nhất. Một phép đo sau 
đó trên thanh ghi này sẽ cho giá trị của 7. 

Vậy để nhận được 7 ta phải trả một giá như thế nào? Một cách ngây 
thơ nhưng vẫn còn là tốt nhất đối với một máy tính cổ điển cần phải làm 
công việc này đơn giản là tính ƒ (x) cho ø@/2=2"” giá trị của x và tìm 
xem khi nào hàm này lặp lại giá trị của mình. Một máy tính lượng tử sẽ làm 
n bước tính toán để thực hiện Ư „ và một bước để thực hiện U¿ và n? 
bước để thực hiện Ư ;; . Và như vậy máy tính lượng tử đã tiết kiệm được 
thời gian theo kiểu hàm mũ so với thuật toán cổ điển. 

Để có được một cái nhìn sâu sắc hơn vào nguồn sức mạnh của tính toán 
lượng tử, sẽ là không thừa nếu chúng ta xem xét lại thủ tục tính toán mà 
chúng ta vừa thực hiện. Thủ tục này gồm ba bước chính: trước hết, Ư; tạo 
ra một trạng thái vướng víu liên kết hai thanh ghi, nó chia sẻ tính chất toàn 
cục của hàm ; mà chúng ta tìm kiếm. Thứ hai, sự gỡ vướng víu của trạng 
thái tương quan này được thực hiện bằng cách chiếu nó lên một không gian 
con của không gian Hilbert. Cuối cùng, Ư;; sẽ làm hé lộ tính chất toàn cục 
được ẩn giấu trên thanh ghi thứ nhất và làm cho nó trở nên truy cập được. 


Thuật toán phân tích ra thừa số của Shor 

Mục đích của thuật toán nổi tiếng này tính hai thừa số nguyên tố p và q 
của một số nguyên dương N. Trong lời giải của bài toán này có một bước 
quan trọng là tìm chu kỳ 7 của hàm tuần hoàn ƒ(*) = ø” mod , trong đó 
a< N]à một số được chọn ngẫu nhiên và là số nguyên tố cùng nhau với N 


294 


(tức là không có ước số chung khác 1 với N). (c mod N là một số nguyên 
nằm giữa 0 và N - 1, nhận được bằng cách lấy c trừ đi một bội số thích hợp 
của N). Một khi đã xác định được 7, các thừa số nguyên tố của N sẽ thu 
được bằng cách tính các ước số chung lớn nhất của z”?+1 và N dựa vào 
thuật toán Euclid nổi tiếng với chỉ phí thời gian kiểu đa thức. Như chúng ta 
đã thấy ở trên, thuật toán lượng tử có thể tìm được chu kỳ của hàm ƒ(+) 
với thời gian tiêu tốn kiểu đa thức, trong khi không có một thuật toán cổ 
điển nào có thể làm điều đó một cách hiệu quả như vậy. Phát minh này của 
Peter Shor về tính giải được của bài toán phân tích ra thừa số nguyên tố trên 
máy tính lượng tử đã có những hậu quả ghê gớm, vì nó có thể sẽ đe dọa 
đến sự an toàn của nhiều mật mã hiện có dựa trên sự không thể phân tích 
ra thừa số nguyên tố của các số lớn trên thực tiễn. 


Những thực hiện cụ thể 

Với những khái niệm cần thiết của tính toán lượng tử đã được cho ở 
trên, bây giờ bước tiếp theo là thực hiện chúng và tổ hợp những yếu tố khác 
nhau đó thành một hệ có thể thay đổi cỡ được (scslable sựstem). Trong mô 
hình dựa trên mạch mà chúng ta ngầm có trong đầu thì một hệ như vậy cần 
phải 

(1) có một sự biểu điễn bền vững thông tin thành các qubit sao cho 
chúng vẫn còn giữ được các tính chất lượng tử trong một khoảng thời gian 
nhất định; 

(2) có thể xử lý theo ý muốn các qubit bằng cách lựa chọn tùy ý từ một 
họ phổ quát các cổng unita sao cho thời gian tiêu tốn để thực hiện các phép 
tính sơ cấp ít hơn nhiều so với thời gian mà hệ còn là kết hợp theo cơ học 
lượng tử; 

(3) có thể tái tạo được nhiều lần một trạng thái lượng tử cụ thể (ban 
đầu) nào đó, mà lý tưởng là một trạng thái thuần, với entropy bằng không; 
sau hết 

(4) có thể đo được trạng thái owfpuf cuối cùng, nghĩa là một sự liên kết 
giữa một hoặc nhiều qubit với một hệ cổ điển sao cho trạng thái qubit được 
quan sát được dịch thành một trạng thái của hệ cổ điển. 

Đối với một hệ đã cho, những đòi hỏi này là rất khó đáp ứng một cách 
đồng thời, vì chúng, nói chung, là đối nghịch nhau: hệ cần phải được cô lập 
tốt để giữ được những tính chất lượng tử của nó, nhưng các qubit lại cần 
phải sẵn sàng để được xử lý; nếu chúng ta muốn có một máy tính đủ lớn để 


295 


lưu trữ nhiều qubit thông tin, thì sẽ rất khó để giữ cho nhiễu lượng tử là đủ 
thấp. Một sự thực hiện trên thực tế là phải tìm kiếm một sự thăng bằng tỉnh 
tế giữa những ràng buộc đó. Hơn nữa, về mặt kỹ thuật, không thể đảm bảo 
được rằng khối tính toán là hoàn toàn cô lập với môi trường, và sự liên kết 
tàn dư với bên ngoài, dù có yếu, cũng sẽ gây ra sự zmắt kết hợp. Thuật ngữ 
này dùng để chỉ sự mắt kết hợp lượng tử, tức là mất tính thuần khiết của 
trạng thái, do đó của thông tin cho môi trường, điều này xuất hiện là do 
những tác động của các cổng lượng tử trải rộng ra bên ngoài khối tính toán. 

Càng có nhiều qubit trên thanh phi thì sự liên kết của chúng với môi 
trường sẽ càng mạnh và sự thành công trong tính toán sẽ giảm đi theo kiểu 
hàm mũ. Thật may mắn là các nhà lý thuyết đã phát triển được những thuật 
toán rất hiệu quả có thể khắc phục được nhiễu lượng tử và cho phép truyền 
không nhiễu thông tin lượng tử trên các kênh lượng tử khá bị nhiễu. 

Hiện nay có rất nhiều hoạt động nghiên cứu tại các trường đại học và 
các công ty máy tính trên khắp thế giới nhằm chế tạo chiếc máy tính lượng 
tử cỡ lớn đầu tiên. Nếu như mục tiêu này còn chưa thể đạt được thì người ta 
cũng đã chứng minh được rằng nó hoàn toàn là có thể thực hiện được. 

Photon - hại tải truyền thống của thông tin - cũng đã được dùng làm 
biểu diễn qubit trong một số thiết kế. Các công cụ được phát triển trong 
quang tử học (phofonics) (như gương, bộ dịch pha, bộ tách chùm) đều đã 
được sử dụng để tạo ra các phép biến đối unita đơn qubit. Các photon 
không tương tác trực tiếp với nhau, do đó để tạo ra các cổng hai-qubit, 
chúng cần được làm cho tương tác gián tiếp với nhau bằng cách cho chúng 
hoặc cùng truyền qua một vật liệu quang học phi tuyến như trong máy tính 
lượng tử photơn quang học, hoặc đi qua một hốc quang học chất lượng cao và 
tương tác với một nguyên tử duy nhất được rỏ vào bên trong hốc như trong 
máu tính photon QED hốc. Thực hiện vật lý của các mô hình tính toán lượng 
tử thuộc loại này đã được chứng minh năm 2007. 

Trong thiết kế dùng cộng hưởng từ hạt nhân (NMR), bộ xử lý lượng tử là 
một phân tử có xương sống gồm một số nguyên tử mà hạt nhân của chúng 
chứa một số lẻ proton hoặc nơtron (chẳng hạn như cacbon-13). Các qubit 
được cung cấp bởi các trạng thái spin của hạt nhân mà ta có thể xử lý bằng 
cách đặt vào các từ trường dao động theo các xung với tần số radio và có độ 
kéo đài điều khiển được và được thu (đò) bởi các dụng cụ NMR tương tự 
như các dụng cụ được dùng trong các bệnh viện và các phòng thí nghiệm 
hóa học. Năm 2001 có rất nhiều sự hứng khởi bởi vì một máy tính NMR 
bảy-qubit, dùng 10” phân tử đồng nhất chứa 5 nguyên tử flo và 2 nguyên 


296 


tử cacbon, dựa theo thuật toán Shor, đã nhận dạng ra 3 và 5 là các thừa số 
nguyên tố của 15. 

Trong phương pháp bẫy ion, một chuỗi các nguyên tử tích điện được làm 
lạnh và bị nhốt vào tâm một thế tạo bởi một tổ hợp của một điện trường dao 
động và một điện trường tĩnh được duy trì trong chân không cao. Ánh sáng 
laser điều biến chiếu tới các ion sẽ thực hiện các phép toán trên đó và được 
dùng để đọc các trạng thái của nguyên tử. Những trạng thái spin này tương 
tác với nhau qua những trạng thái chuyển động tập thể cùng chia sẻ và biểu 
diễn các qubit. Với phương pháp này, vào năm 2008, người ta đã tạo được 
các trạng thái vướng víu với 8 ion canxi, số hạt vướng víu lớn nhất mà người 
ta đã đạt được. Một số phát triển quan trọng mới đây (như các ion con thoi 
giữa các vùng bẫy mà không làm mắt thông tin lượng tử được lưu trữ, thiết 
kế các mảng bẫy hai chiều, chế tạo các bẫy ion bằng các kỹ thuật sản xuất 
các chất bán dẫn hiện có) đã làm cho cách tiếp cận này trở thành một trong 
những cách tiếp cận tân tiến nhất và đóng vai trò lát đường cho sự tăng 
trưởng nhanh về kích thước của các bộ xử lý lượng tử. 


4. Thông tin lượng tử 

Vậy vật lý lượng tử sẽ cung cấp cho lý thuyết thông tin những tài 
nguyên động và tính mới nào? Và liệu những tài nguyên mới này có làm 
cho việc trao đổi thông tin trở nên hiệu quả hơn không? Liệu chúng có 
truyền được những thông tin bí mật một cách an toàn hơn không? Đó là 
một số câu hỏi mà chúng ta có thể trả lời khi thông tin và các kênh truyền 
thông được phép mang tính cơ học lượng tử. 

Lý thuyết thông tin lượng tử phong phú hơn lý thuyết thông tin cổ 
điển một cách cơ bản: nó không chỉ hỗ trợ mọi khả năng cổ điển mà còn có 
những sức mạnh mới dựa trên những tính chất độc đáo của các trạng thái 
lượng tử. Những kết quả cơ bản của Shannon có thể mở rộng một cách suôn 
sẻ tới thế giới lượng tử. Định nghĩa của ông về entropy thông tin, khái niệm 
nén dữ liệu và định lý mã hóa kênh không nhiễu cũng như có nhiễu của 
ông, tất cả đều có những đối ứng lượng tử. Nhưng cái làm cho lĩnh vực mới 
xuất hiện này trở nên một chủ đề hấp dẫn là vai trò ngày càng tăng của một 
tính chất chủ yếu là lượng tử, đó là tính vướng víu của các trạng thái!. 





! Thuật ngữ này, hay gốc tiếng Đức của nó "Verschronkung”, được Erwin Schrodinger 
năm 1935 để mô tả các mối tương quan cơ học lượng tử đặc biệt mạnh giữa hai hạt như 
đã được xem xét trong EPR. 


297 


Vướng víu 

Những hạt giống mà từ đó lý thuyết thông tin lượng tử mọc lên có thể 
nói bắt nguồn từ bài báo công bố năm 1935 của Einstein, Podolsky và Rosen 
(EPR), trong đó các tác giả đã phân tích các mối tương quan rất cụ thể tồn tại 
giữa hai bộ phận của một hệ lượng tử, hai bộ phận này đã tương tác với 
nhau trong quá khứ nhưng bây giờ đã tách ra xa nhau. Họ đã nhận xét rằng 
những mối tương quan này đã làm cho ta có thể tiên đoán được một tính 
chất lượng tử của bộ phận ở xa bằng cách đo chính tính chất đó ở bộ phận 
thứ hai; họ khẳng định tiếp rằng đại lượng cần tiên đoán phải có một giá trị 
xác định ngay cả trước khi được đo. Nhưng vì cơ học lượng tử không cho 
phép có các giá trị xác định trước khi đo, nên EPR kết luận rằng lý thuyết 
này là không đầy đủ. Ba chục năm sau, John Bell đã nhận thấy rằng những 
thí nghiệm về các hạt vướng víu có thể dùng để kiểm chứng xem có tổn tại 
một cách mô tả thế giới đầy đủ hơn phù hợp với hai giả thiết do EPR đưa ra 
hay không, mà cụ thể là tính định xứ và tính hiện thực!. Ông đã phát hiện 
ra các bắt đẳng thức tương quan cẩn phải thỏa mãn trong mọi mô hình định 
xứ hiện thực (ví dụ như mô hình biến ấn định xứ), nhưng lại có fhể bị vi 
phạm bởi cơ học lượng tử. Đặc biệt, sự vi phạm quan sát được của những 
giới hạn này trong một hệ lượng tử sẽ chỉ ra sự hiện diện của vướng víu. 
Các thực nghiệm gần đây chứng tỏ sự vi phạm các bất đẳng thức Bell đã 
làm mất hiệu lực của các mô hình biến ẩn và lại càng củng cố thêm cho cơ 
học lượng tử. 

Các thí nghiệm tưởng tượng EPR có thể thực hiện được bằng sự phân 
rã của hạt meson Z” đứng yên thành một electron và một positron. Hai sản 
phẩm phân rã (có spin 1/2) chuyển động cùng phương nhưng ngược chiều 
nhau. Vectơ trạng thái của hệ hai hạt này là trạng thái tổ hợp có spin 0 được 
biểu diễn qua các hướng 1⁄/døun của spin electron và positron dưới dạng 


Iz„)=[†3)-|) 

Hai hạt này có thể ở cách xa nhau nhiều năm ánh sáng, nhưng chúng 
vẫn có tương quan vướng víu với nhau không thể tách ra được, và khi 
chúng ta đo spin của electron theo một hướng tùy ý thì spin của positron sẽ 





! “Tính định xứ” ở đây có nghĩa là kết quả đo trên một hạt trong cặp hạt vướng víu độc 
lập với cái đã được làm đồng thời với hạt thứ hai được đặt ở ngoài phạm vi tương tác 
giữa chúng. Còn tính hiện thực có nghĩa là chúng ta có thể tiên đoán một cách chắc chắn 
giá trị của một đại lượng vật lý độc lập với các quan sát. 


298 


có hướng chính xác là eược iz¡. Như vậy, phép đo trên một hạt dường như 
đã cố định một cách tức thời trục spin của hạt kia. Đó là cái tác dụng xa “ma 
quái” đã từng làm cho Einstein phải trăn trở. Phương trình trên, được ám 
chỉ như một cặp EPR, là một ví dụ về trạng thái vướng víu tối đa. Hai spin 
cùng nhau tạo nên một trạng thái thuần xác định, nhưng khi được xét một 
cách tách rời thì mỗi trạng thái spin là bất định (hoặc bị trộn) một cách tối 
đa'. 

Nói chung, các trạng thái thuần vướng víu là chồng chất của ít nhất của 
hai trạng thái tích, chứ không thể được viết như một trạng thái tích đơn 
trong bắt cứ một cơ sở nào khác. Tất cả các trạng thái thuần vướng víu đều 
chứa những tương quan cơ học lượng tử mạnh; chúng phủ nhận các mô 
hình biến ẩn định xứ. Các trạng thái trộn cũng có thể được tạo ra với những 
mức độ vướng víu khác nhau, sau đó được đo, được chưng cất, được cô đặc, 
được pha loãng và được xử lý. Vướng víu đã trở thành một tài nguyên căn 
bản đối với sự viễn tải và mã hóa lượng tử và được xem như một thành 
phần rất được mong muốn trong tính toán và mật mã lượng tử. Ngoài ra, nó 
cũng có nhiều ứng dụng trong trắc đạc với độ chính xác cao, và vì nó có liên 
quan đến một số bài toán còn để mở trong đại số tuyến tính và giải tích 
hàm, nên nó cũng trở thành một bộ phận của toán học. 


Viễn tải lượng tử 

Vướng oíu cho phép truyền một trạng thái lượng từ chưa biết mà thực sự 
không cần gửi nó đi. Giả sử A muốn truyền tới B, người sống ở một nơi xa, 
một qubit ở trạng thái Ø mà A chưa biết cũng như không thể đo hay sao 
chép được”. 

Giả sử A và B cùng chia sẻ một cặp EPR vướng víu ở trạng thái 
|Z>= Jo0›>+ Ji! (trong đó qubit đầu tiên được gán cho A và qubit thứ hai 
được gán cho B) và viết trạng thái được truyền dưới dạng 
|2) = z|0}+ » |1), trong đó ø và b chưa biết. Trạng thái ba qubit ban đầu do 
A sở hữu là 


? Điều quan trọng là cần phải nhớ điểm này để hiểu được sự viễn tải lượng tử. 

1 Khi một trạng thái lượng tử có thể được biểu diễn bởi một vectơ trong không gian 
Hilbert, thì người ta nói rằng nó là một trạng thái thuần (khiết); trong trường hợp ngược 
lại nó là một “trạng thái trộn”. Một trạng thái thuần được xác định bởi biên độ xác suất có 
giá trị phức của nó; trong khi một trạng thái trộn được xác định bởi mật độ xác suất có 
giá trị thực. 

? Cả hai đều vì những lý do cơ học lượng tử. 


299 


|2)|Z})= 42|000)+ a|011)+ ø|100)+ ø|111) 

Để lại qubit thứ ba (chỉ thuộc B), A áp dụng cổng CNOT cho hai qubit 
của mình, rồi sau đó áp dụng cồng  „ cho qubit đầu tiên trong hai qubit 
đó, kết quả nhận được trạng thái 

Jp0 (z0 3+ ø [L3)+ [0132 |L3+ 2 03)+ |193(2 |0 3= ø |L3)+ |L1)(2 |L= 2 03) 

Sau đó A tiến hành đo trên hệ của mình và nhận được một trong 4 
trạng thái 00, 01, 10, hoặc 11, với xác suất như nhau và làm cho trạng thái đó 
suy sụp về một trong bốn số hạng trong biểu thức trên. Đến đây, A sẽ gửi 
email cho B nói rằng “Tôi có 00”. Thực ra hai bit cổ điển đó là đủ, nhưng để 
đảm bảo cho B hiểu, cô viết thêm: “Hãy nhìn qubit của bạn, bạn sẽ có Ø 
trong đó””; hoặc “Tôi có 01 (áp dụng cổng X cho qubit của bạn)”; hoặc “Tôi 
có 10 (hãy áp dụng cổng Z cho qubit của bạn)”; hoặc cuối cùng: “Tôi có 11 
(hãy gửi qubit của bạn qua X, sau đó qua Z„, bạn sẽ có Ø}“. Như vậy một 
qubit đã được truyền đi mà không cần phải gửi: xem ra cơ học lượng tử còn 
tuyệt vời hơn cả khoa học viễn tưởng! 

Viễn tải lượng tử dùng vướng víu như một yếu tố then chốt của nó. 
Cũng thật rõ ràng là quá trình lượng tử này là hoàn toàn phù hợp với tết 
tương đối (vì A phải chuyển tải kết quả của mình qua một kênh cổ điển, mà 
kênh này không thể làm cho thông tin chuyển động nhanh hơn ánh sáng 
được), đồng thời nó cũng phù hợp với định lý không nhân bản (ở cuối của quá 
trình này Ó được xoá khỏi qubit đầu tiên của A, bằng cách được thay bằng 0 
hoặc 1, để xuất hiện ở một chỗ khác, trong qubit của B). 


Mật mã lượng tử 

Trong mục trước chúng ta đã thấy rằng sức mạnh của máy tính lượng 
tử có thể được lợi dụng để phá một số hệ thống mật mã chìa khóa công khai 
tốt nhất hiện có đã biết. Trong mục này chúng ta sẽ thấy cơ học lượng tử có 
thể cung cấp một loại mật mã thay thế về bản chất là an toàn hơn nhiều dựa 
trên hệ thống mật mã chìa khóa đối xứng truyền thống mà không gặp 
những khó khăn thường có trong sự phân phối chìa khóa mã cũng như chịu 
sự mạo hiểm có chìa khóa mã bị bên thứ ba sao chép, nhưng lại có thêm khả 
năng đổi mới chìa khóa mã một cách thường xuyên, làm giảm thiểu khả 
năng bị đánh cắp chìa khóa mã hoặc bị giải mã. Các bit chìa khóa riêng sẽ 
được tạo ra giữa giữa các bên, A và B, theo kênh lượng tử công khai (mà 
điều này chỉ yêu cầu tỷ lệ sai sót thấp hơn một ngưỡng nào đó) và cuối cùng 
được dùng để thực hiện một hệ thống mật mã chìa khóa riêng cổ điển cho 
sự truyền thông an toàn. 


300 


Ý tưởng cơ bản nằm sau sự an toàn của mật mã lượng tử, hay chính xác 
hơn, của sự tạo ra chìa khóa bí mật là ở chỗ sự nghe trộm về cơ bản là các 
phép đo trên một đối tượng vật lý, trong trường hợp này là vật tải lượng tử 
của thông tin và các phép đo trên một đối tượng không thực hiện được mà 
không làm nhiễu động nó cũng như không để lại dấu vết. Trên phương 
điện này, có liên quan tới hai kết quả lý thuyết: Thứ nhất, bất kỳ ý định nào 
nhằm phân biệt giữa hai trạng thái không trực giao đều sẽ làm nhiễu động 
ít nhất là một trong hai trạng thái đó, và thứ hai, các trạng thái lượng tử 
chưa biết không thể được sao chép một cách chính xác mà không làm nhiễu 
động những trạng thái gốc (định lý không nhân bản)!. Do đó, chúng ta có 
thể thiết kế và thực hiện một giao thức tạo chìa khóa bí mật luôn luôn có thể 
phát hiện được sự can thiệp của tên gián điệp mà ta sẽ gọi là C. 

Nguyên lý phân phối chìa khóa lượng tử có thể được minh họa bởi một 
giao thức đã được đơn giản hóa sau (C.H. Bennett và G. Brassard, 1984). A 
và B cùng nhau lấy hai tập các vectơ cơ sở trực chuẩn {0):|!)? và 
(|+}› 


với vectơ thứ hai trong cùng một cơ sở, nhưng không trực giao với các vectơ 








~ })Ÿ trong không gian các qubif; bất kỳ một vectơ nào đều trực giao 


thuộc cơ sở kia. Họ cũng thỏa thuận gắn giá trị 0 với |0) và |+ }, và giá trị 1 
với |1) và |~}. 

A bắt đầu bằng việc soạn một bức thư 4z-qubit, mỗi qubit ở một trong 
số 4 trạng thái cơ sở được chọn một cách ngẫu nhiên và gửi nó cho B qua 
một kênh truyền thông lượng tử công cộng. Nếu có gián điệp C chen vào, y 
sẽ chặn bắt các qubit này, tiến hành đo đạc chúng rồi để cho chúng đi tiếp. 
Y không hề biết các qubit này được soạn theo cơ sở nào, mà cũng không có 
cách nào để biết được điều đó do hai định lý mà chúng ta đã nói tới ở trên. 
Y chỉ có thể phỏng đoán mà thôi. Nếu y đoán đúng được cơ sở mà A đã 
chọn, mà điều này xảy ra về trung bình là một nửa thời gian, thì sẽ không 
làm nhiễu động qubit này. Nhưng nếu y đoán sai, thì qubit được gửi đến 
cho B sẽ bị hư hại. 

Khi nhận được bức thư, B sẽ đo từng qubit một trong cơ sở này hay 
khác một cách ngẫu nhiên. Tiếp theo A và B thông báo cho nhau một cách 
công khai về cơ sở mà họ đã dùng để soạn hay đo mỗi qubit. Và họ sẽ chỉ 
giữ lại những qubit mà họ đã dùng cùng một cơ sở cho chúng, số còn lại họ 
sẽ loại đi. Với một xác suất rất cao là họ sẽ thỏa thuận được hơn 2 trường 


! Điều này giải thích tại sao không thể chế tạo được các máy copy hay máy fax lượng tử. 
? Để làm cơ sở thứ hai, ta có thể lấy |* 3= (J93+ |!3)/ ⁄2_ và |->= (03- |I›)/ ^⁄2ˆ 


301 


hợp (nếu không, họ sẽ vứt bỏ giao thức này), nhưng họ sẽ chỉ giữ lại 2 
qubit thôi. Sau khi biến chúng thành các số 0 và 1, bây giờ mỗi người sẽ có 
một bản sao của một xâu ngẫu nhiên gồm 2ø bit cổ điển. 

Để kiểm tra sự can thiệp, nếu có, của C, A và B chọn ngẫu nhiên ¡: bit từ 
chìa khóa thô chung của họ, rồi thông báo công khai các giá trị mà họ có. 
Nếu chúng khác nhau nhiều hơn một con số chấp nhận được, họ sẽ vứt bỏ 
giao thức này. Nếu không, họ áp dụng các phép đo sửa sai cổ điển trên 7 bit 
còn chưa bị lộ để “chưng cất” còn z2 bit cùng chia sẻ, và 1/2 bit này sẽ tạo 
nên chìa khóa bí mật của họ, mà C có thể chỉ biết một phần rất nhỏ của nó. 

Tất nhiên, cũng tồn tại cả những giao thức khác, đặc biệt là giao thức 
tạo ra chìa khóa từ một quá trình về cơ bản là ngẫu nhiên có liên quan tới sự 
vướng víu. Trong phương pháp này, A và B chia sẻ một tập các bản sao 
đồng nhất các cặp qubit EPR vướng víu mà một người trong họ tạo ra và gửi 
một nửa của mỗi cặp cho đối tác của mình qua một kênh truyền thông công 
cộng. Tiếp theo họ chọn một tập con của các cặp EPR để kiểm tra (bằng cách 
dùng các bất đẳng thức Bell) và đảm bảo chắc chắn rằng họ vẫn còn giữ 
được các trạng thái vướng víu đủ thuần khiết, khi đặt một giới hạn dưới cho 
độ chính xác các của cặp EPR còn lại. Sau đó họ đo các trạng thái này trong 
một cơ sở mà họ cùng nhau chọn một cách ngẫu nhiên và nhận được các 
xâu bit cổ điển có tương quan mà từ đó họ sẽ tạo ra các bit của chìa khóa bí 
mật như đã mô tả trong giao thức trước. 

Việc phân phối chìa khóa lượng tử là khả thi với công nghệ hiện nay 
thông qua các sợi viễn thông chuẩn và thậm chí đã trở thành một đề xuất có 
tính thương mại. Các qubit này được mã hóa theo các trạng thái phân cực 
của ánh sáng laser, đã được làm cho suy giảm để phát ra trung bình ít hơn 
một photon trên một xung. Mức ánh sáng thấp này là cần thiết để tránh có 
các xung với các qubit kép, tạo điều kiện cho những kẻ nghe trộm không bị 
phát hiện. Trong ít năm trở lại đây, ở một vài nơi, người ta đã tiến hành 
những thí nghiệm trên các khoảng cách lớn và với lưu lượng bit cao. Sự 
phân phối chìa khóa mã đã bắt đầu đi vào đời sống thực khi nó được kết 
hợp vào hệ thống bỏ phiếu của tỉnh Geneva trong cuộc tổng tuyển cử ở 
Thuy Sĩ năm 2007. Hệ thống này đã đảm bảo cho số phiếu bầu là an toàn và 
không có lá phiếu nào bị thất lạc trong quá trình truyền. Rất gần đây thôi, 
hai nhóm quốc tế đã phân phối được các photon vướng víu trên khoảng 
cách 150km và chứng minh được mật mã lượng tử; các mối liên kết đã được 
xác lập qua không khí bằng cách cho các xung laser một photon nảy từ một 


302 
vệ tỉnh viễn thông quỹ đạo thấp về một trạm thu trên Trái đất. 


4. Viễn cảnh lượng tử 

Chỉ mới qua ít năm thôi, khoa học thông tin lượng tử đã có được nhiều 
thành tựu ngoạn mục. Công nghệ đã chứng tỏ được rằng sự truyền thông 
tin lượng tử từ điểm này đến điểm khác (poini-to-point) giữa hai bên là hoàn 
toàn khả thi, nhưng việc đưa hệ thống này trở thành một mạng lưới rộng 
khắp, có nhiều bên tham gia truyền thông một cách an toàn trên những 
khoảng cách lớn, sẽ khó khăn hơn nhiều, bởi vì nó liên quan tới nhiều giao 
thức khác nhau và nhiều cấu trúc mạng khác nhau. Nhưng nhiều chuyên 
gia vẫn tin rằng những vấn đề khoa học cơ bản đã được giải quyết và 
những giải pháp cho nhiều chỉ tiết nhỏ về khoa học và kỹ thuật máy tính 
còn lại đã ở trong tầm tay. 

Sự tiến bộ trong tính toán lượng tử cũng ấn tượng không kém. Các nhà 
thực nghiệm đã chế tạo được những bộ xử lý lượng tử chức năng nhỏ, bằng 
cách sử dụng những hệ vật lý khác nhau để mã hóa, lưu trữ và xử lý thông 
tin. Tuy nhiên, nhiều công trình thực nghiệm và lý thuyết vẫn còn đang tiến 
hành. Các định luật của cơ học lượng tử làm cho tính toán lượng tử trở nên 
khả đĩ cũng đã dựng lên những rào cản rất cơ bản: tính ngẫu nhiên của các 
quá trình đo đã ngăn cản sự hiểu biết đầy đủ các kết quả của những phép 
tính lượng tử và nhiễu lượng tử cũng là một trở ngại không cách nào tránh 
được, nhưng các nhà khoa học tính toán đã học được cách sống chung với 
nhiễu này bằng cách sử dụng các mã sửa sai và mã dung sai. Những cách 
tiếp cận khác nhằm tìm kiếm cách tránh những khó khăn vốn có sẵn này 
đối với tính toán dựa trên các mạch giờ thay vì thế dựa trên những thuật 
toán được khơi gợi từ định lý đoạn nhiệt của cơ học lượng tử, hay lý thuyết 
trường tôpô lượng tử, hay những tính chất của phép đo. Đặc biệt, các mô hình 
thuộc loại cuối cùng này khác với các mô hình mạch ở chỗ, thay vì các cổng 
logic unita, chúng sử dụng chỉ những phép đo phi unita để xử lý thông tin. 
Khi được thực hiện với các photon, chúng mang lại cho chúng ta một tiềm 
năng đầy hấp dẫn đối với tính thay đối được cỡ (seslabilif) bởi vì các qubit 
không tương tác frực tiếp với nhau và điều này sẽ làm giảm thiểu các kênh 


Ầ 


mắt kết hợp. Trong cái gọi là mô hình “một chiều”, các qubit khởi đầu trong 
một trạng thái “đám” (clusfer) nhiều hạt với mức độ vướng víu cao. Thông 
tin khi đó được viết thành đám, được xử lý và đọc kết quả cũng từ đám bởi 
các phép đo một hạt, mỗi phép đo tương ứng với một bước tính toán. Bởi vì 
kết cục đo của một hạt riêng rẽ vướng víu bắt kỳ là ngẫu nhiên, nên sau mỗi 


303 


một bước, các hạt còn lại sẽ được tìm thấy ở trong các trạng thái khác. Để 
tránh tính ngẫu nhiên đó, những phép đo kế tiếp sẽ được tiến hành theo 
một trình tự cụ thể được quy định bởi các kết quả trước đó, sao cho các 
qubit còn lại ở cuối của tất cả các phép đo sẽ cho kết quả tính toán một cách 
tất định, tức là một cách chắc chắn. Tất cả các mô hình thuộc loại này đều có 
một tính chất duy nhất là bất thuận nshịch. Tuy nhiên, chúng có thể mô 
phỏng động lực học lượng tử bất kỳ, kể cả động lực học unita, và hơn nữa, 
chúng tương đương theo kiểu đa thức với mô hình mạch cổ điển về phương 
điện độ phức tạp tính toán. Những thí nghiệm gần đây liên quan với các 
trạng thái vướng víu 4 hoặc 6 photon đã chứng tỏ sự hoạt động chức năng 
của sơ đồ tính toán đầy hứa hẹn này thông qua một tập phổ quát các cổng 
một và hai qubit và một phép tìm kiếm cơ sở dữ liệu đơn giản. 

Chúng tôi đã nhấn mạnh rằng (hông tín là oật lý, nhưng điều ngược lại 
cũng đúng, tức oật lý cũng là thông tin. Đó là một quan hệ hai chiều. Các nhà 
vật lý có thể theo gương Kurt Gödel và Alain Turing mà kết hợp ngôn ngữ 
thông tin vào tư duy của họ và làm hiển thị các trạng thái lượng tử biến đổi 
qua các cổng logic và tiến triển trong các thuật toán. Chẳng hạn, họ có thể 
chứng minh định lý không nhân bản qua một cổng lượng tử hoặc xem lời 
giải của nghịch lý con quỷ của Maxwell như một thuật toán thực hiện quá 
trình theo trình tự thu thập, xử lý và xoá thông tin. 

Những nghiên cứu trong khoa học thông tin cũng mang lại một số lợi 
ích cho vật lý. Với các trạng thái vướng víu được thực hiện trong nhiều hệ 
vật lý phức tạp - đặc biệt là các hệ quang học và nguyên tử - chúng ta đã học 
được rằng thế giới không hề định xứ cũng không phải là thực, bất chấp kinh 
nghiệm hằng ngày của chúng ta về thực tại cổ điển và trực giác theo lẽ phải 
thông thường của chúng ta về sự vận hành của thế giới. Trong cách giải 
thích của trường phái Copenhagen, lý thuyết lượng tử không có nghĩa là 
phổ quát: có một đường ngăn cách giữa lượng tử và cổ điển. Vậy cái ranh 
giới này ở đâu? Việc đồng nhất “cái cổ điển” với “cái vĩ mô” là không thỏa 
đáng: Các phân tử fullerene cacbon-60 và thậm chí các hệ lớn hơn và nặng 
hơn đã được chứng tỏ là vẫn thể hiện các hiệu ứng giao thoa lượng tử; khả 
năng làm lạnh các dụng cụ cơ học nano tới những nhiệt độ rất thấp sẽ cho 
phép ta kiểm tra các hệ chứa tới 10”” nguyên tử. Mặt khác, cách giải thích 
đa vũ trụ (khẳng định rằng mọi oñ trụ đều có thể được mô tả bởi lý thuyết lượng 
tử), về mặt tiên nghiệm mà nói, không có các hệ con cổ điển, đòi hỏi xoá bỏ 
cái ranh giới nói trên bằng cách đồng nhất vô số những vũ trụ thay thế 
nhau luôn luôn tiến triển của nó với chồng chất các trạng thái lượng tử. 


304 


Nhưng một ranh giới nào đó vẫn tồn tại ở đâu đó cho dù nó được đẩy đến 
biên giới giữa vũ trụ vật lý và ý thức. Vấn đề phép đo vẫn còn đợi để giải 
quyết từ các nhà vật lý và các nhà lý thuyết thông tin của thế kỷ XXI. 

Một trong những ứng dụng quan trọng nhất của máy tính lượng tử sẽ 
là mô phỏng một cách vô cùng chính xác hành vi của các hệ lượng tử - các 
phản ứng hạt nhân hay nguyên tử, hay các cơ chế nằm sau hiện tượng siêu 
dẫn nhiệt độ cao - một nhiệm vụ mà máy tính cổ điển hoàn toàn bắt lực. ở 
một cấp độ sâu hơn, máy tính lượng tử, về nguyên tắc, có khả năng mô 
phỏng được toàn bộ vũ trụ vật lý mà nó được nhúng trong đó, khơi gợi 
trong trí óc chúng ta hình ảnh gây kinh hoàng như các bức tranh của họa sĩ 
Escher về các hệ được gói trong các hệ, rồi lại được gói trong các hệ. 


Tài liệu tham khảo uà đọc thêm: 

1.M. A. Nielsen and I. L. Chuang, Quanttn ComputaHoơn and QuanHữn 
In[ormation, (Springer, 2000). Đây là cuốn sách giáo khoa trình bày đầy đủ 
nhất về chủ đề này tới thời gian đó. 

2. Q. Ho-Kim, N. Kumar, and C.5. Lam, IrơiftaHon to Contemporary 
Phụsics, 2"3 Edition (World Scientific, 2004). Chương 6 trình bày hơi chỉ tiết 
hơn về chủ đề này, nhưng cũng vẫn ở trình độ sơ cấp. 

3. http://www3.sympatico.ca/qghokim/ cung cấp các liên kết tới một số 
trung tâm nghiên cứu sôi động về chủ đề này. 

4. Ph. Kaye, R. Laflamme and M. Mosca, An IntroducHơn to Quanum 
Computine (Oxford U. Press, New York, 2007). 

5. .N. David Mermin, Quanttunm Computer Scienc, An IniroducHon 
(Cambridge U. Press, New York, 2007). 

Ngày 20 tháng 7 năm 2008 
PHẠM VĂN THIỀU địch 


PHẠM QUANG HƯNG 


NĂNG LƯỢNG TỚI 


Abstract. The invention of Quantum Theory and the Theory of Relativity at 
the beginning of the 20th century have led to the most important revolution in 
physics which is continuing to influence the way we understand the structure 
of matter at its deepest level and the universe from its infancy to its far-distant 
future. The startling discovery in 1998 of an expansion of our universe which is 
accelerating instead slowing down as earlier expected reveals the “presence” of 
an unknown form of energy, the so-called Dark Energy, which could have a 
profound impact on our understanding of the physical universe. In this article, 
we will present the development of crucial ideas from Quantum Theory and the 
Theory of Relativity to the Standard Model of Elementary Particles which 
successfully describes the interactions of the building blocks of matter, and 
finally to the mystery of the Dark Energy and its implications. 


I. Mở đầu 

Nhìn lên bầu trời đêm, chúng ta không chỉ thấy dải Ngân hà, thiên hà 
của chúng ta, mà còn thấy một số thiên hà khác nữa. Ngân hà và các thiên 
hà lân cận tạo thành một cụm thiên hà, và nhóm này được các nhà thiên 
văn học gọi là “Cụm Thiên hà Địa phương” (Local Group). Qua một kính 
thiên văn tốt, chúng ta còn có thể thấy thêm nhiều nhóm và cụm thiên hà 
khác trải rộng trên bầu trời. Các quan sát cho thấy các nhóm và cụm thiên 
hà càng xa chúng ta thì chuyển động ra xa chúng ta càng nhanh. “Vũ trụ 
không chỉ bao gồm rất nhiều thiên hà mà vũ trụ còn đang tự dãn nở!” - Đó 
chính là khám phá cực kỳ uyên thâm của Edwin Hubble vào cuối thập kỷ 20 
của thế kỷ trước. 

Trong một khoảng thời gian đài, mọi người đã cho rằng tốc độ dãn nở 
của vũ trụ sẽ giảm dần do lực hấp dẫn giữa các thiên hà, và nhìn chung, bầu 
trời đêm sẽ vẫn giống như hiện nay cho tới tận “ngày tận thế”. Tuy nhiên, 
một khám phá quan trọng vào năm 1998 đã xoay chuyển cách nhìn của 


306 


chúng ta về vũ trụ và số phận của nó. Khám phá này cho thấy tốc độ tự đãn 
nở của vũ trụ ngày càng tăng - “vũ trụ tăng tốc” - thay vì ngày càng giảm 
như những dự đoán trước đây. Trong một tương lai xa (vài tỷ năm hoặc 
nhiều hơn nữa), Ngân hà sẽ trở thành môt thiên hà đứng lẻ loi, xung quang 
là khoảng 30 thiên hà “hàng xóm” cùng thuộc Cụm Địa phương. Tất cả các 
nhóm và cụm thiên hà khác đang hiện hữu trên bầu trời đêm, về cơ bản, sẽ 
biến mất khỏi tầm nhìn của chúng ta và sẽ tiến ra xa chúng ta ngày càng 
nhanh hơn. 

Tại sao vũ trụ đang đãn nở? Tại sao tốc độ dãn nở của vũ trụ đang tăng 
lên? Để hiểu được sự dãn nở của vũ trụ cũng như để cảm nhận được những 
thách thức phải đối mặt trên con đường tìm kiếm lời giải thích cho sự tăng 
tốc của vũ trụ, chúng ta cần ngược thời gian trở về những năm đầu thế kỷ 
20 khi mà nền móng của cuộc cách mạng trong vật lý bắt đầu được tạo dựng 
bởi hai nhà khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới hiện đại: Max Planck 
và Albert Einstein. Hành trình khám phá của chúng ta sẽ đi theo từng 
hướng phát triển như sau: đi từ giả thuyết gượng tử của Planck đến cơ học 
lượng tử, và đích đến là lý thuyết trường lượng tử - lý thuyết cơ sở để mô tả 
các quá trình vật lý của các hạt cơ bản; đi từ thuyết Tương đối hẹp đến 
thuyết Tương đối rộng, và đích là vũ trụ học. Độc giả sẽ thấy sự phát triển 
theo hai hướng này được hòa quyện vào nhau như thế nào trong việc mô tả 
quá khứ, hiện tại và số phận cuối cùng của vũ trụ. 

II. Từ giả thuyết lượng tử tới lý thuyết trường lượng tử và mô 
hình chuẩn của các hạt cơ bản 

Sự nghiệp của Max Planck và Albert Einstein có quãng trùng lên nhau 
một cách cực kỳ thú vị, và những quãng trùng trong sự nghiệp của hai ông 
đều liên hệ đến hai sự phát triển khoa học cơ bản nhất thời kỳ đó, hai phát 
minh vẫn vang dội ngay cả trong thế kỷ 21 này. Hai phát mỉnh đó là gì và 
chúng có liên hệ gì với thuật ngữ đầy huyền bí “Năng lượng tối” (Dark 
Energy). Trả lời cho hai câu hỏi này sẽ là mục tiêu chính của bài viết. Tuy 
nhiên, để nắm được những ý tưởng quan trọng liên quan đến hai khám phá 
này, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc tìm hiểu một chút về khía cạnh lịch sử. 
(Do tính sơ lược của phần này, việc bỏ qua một một số sự kiện quan trọng 
đã đóng góp cho những phát minh này là điều không thể tránh khỏi). 

Một điều không phải bàn cãi rằng thuyết lượng tử chính là một trong 
hai cuộc cách mạng khoa học lớn nhất của thế kỷ 20. Thuyết lượng tử lần 


307 


đầu tiên được Max Planck đề cập đến vào năm 1900. Để giải quyết “tai biến 
tử ngoại” trong lý thuyết cổ điển về bức xạ của vật đen tuyệt đối, Max 
Planck đã cho rằng bức xạ gồm những “bớ” năng lượng gián đoạn. Giả 
thuyết này rất phù hợp với phổ bức xạ của vật đen tuyệt đối tại cả vùng 
sóng dài (vùng nghiệm đúng định luật Rayleigh - Jeans) và vùng sóng ngắn 
(vùng mà định luật Rayleiph - Jeans không giải thích nổi). Tuy nhiên, ý 
nghĩa vật lý của giả thuyết này đã không được nhận ra cho tới tận năm 
1905, khi Einstein viết một bài báo để giải thích hiệu ứng quang điện (hiệu 
ứng xảy ra khi ánh sang chiếu tới một bề mặt làm electron bắn ra khỏi bề 
mặt đó) - đây chính là một trong bài báo đã cách mạng hóa toàn nền vật lý. 

Điều quan trọng là Einstein đã tiến một bước xa hơn Max Planck khi 
ông cho rằng phép lượng tử hóa năng lượng Planck không đơn thuần là 
một mô hình giả tưởng toán học mà đó chính là một thực tại vật lý với việc 
nhìn nhận năng lượng ánh sáng như những lượng f mang năng lượng 
gián đoạn Jƒ (h là hằng số Planck và f là tần số của ánh sáng). Mỗi lượng tử 
ánh sáng này được gọi là photon. Photon là một khái niệm mang tính đột 
phá cao vì thông thường ánh sáng vẫn được mô tả dưới dạng sóng với đầy 
đủ các hiên tượng giao thoa và nhiễu xạ ánh sáng quan sát được trong 
quang học. Với quan niệm mới này, ánh sáng được nhìn nhận như chùm 
các hạt photon, và hiệu ứng quang điện được giải thích một cách thỏa đáng 
trên cơ sở cho rằng một photon đã va chạm với một electron trên bề mặt và 
truyền toàn bộ năng lượng của mình cho photon đó. Khái niệm photon 
cũng cho phép giải thích hiện tượng năng lượng tia X bị giảm sau khi tán xạ 
trên các loại bề mặt khác nhau (hiệu ứng Compton). 

Cuộc cách mạng về quan niệm tiếp theo được thực hiện bởi Louis de 
Broglie, người đã đặt ra những câu hỏi: Nếu sóng điện từ có thể nhìn nhận 
như các hạt (photon), thì liệu các hạt -chẳng hạn như electron- có thể được 
nhìn nhận như một sóng không? Nếu giả thuyết này được chấp nhận thì 
mỗi hạt còn có thể được mô tả dưới dạng sóng với bước sóng là bước sóng 
de Broglie. Nếu electron đôi khi thể hiện tính chất sóng thì việc quan sát 
được những hiện tượng đặc trưng của sóng electron, chẳng hạn như nhiễu 
xạ electron, phải là khả thi. Quả thực, lưỡng tính sóng-hạt đã được kiểm 
nghiệm thành công bằng hai thí nghiệm quan trọng của C. J. Davisson, L. H. 
Germer và G. P. Thomson. 

Ý tưởng về lượng tử năng lượng của Max Planck đã tạo cơ sở cho sự 
phát triển hàng loạt những quan niệm mới như đã nêu ở trên. Chính sự 


306 


phát triển này đã dựng nền tảng cho một trong hai phát minh khoa học cơ 
bản nhất của thế kỷ 20: Cơ học lượng tử. Những thành công ban đầu của 
giả thuyết lượng tử trong việc mô tả một số hiện tượng vật lý như hiệu ứng 
quang điện và hiệu ứng Compton đã mở rộng những cánh cửa cho một 
cách nhìn hoàn toàn mới về bản chất của vật chất. Trong một thời gian dài, 
quang phổ nguyên tử chỉ được “giải thích” bằng những công thức đúc kết 
từ kinh nghiệm (Balmer, Lyman và Paschen). Mãi cho đến năm 1912, những 
công thức này được xây dựng lại trên cơ sở lý thuyết lượng tử mới đề xuất 
bởi Niels Bohr. Trong lý thuyết lượng tử mới, nguyên tử hydro được mô tả 
như một hệ thống bao gồm một electron mang điện tích âm chuyển động 
xung quanh proton mang điện tích đương. Tuy nhiên, lý thuyết điện động 
lực học cổ điển đã tiên đoán rằng một hệ thống như vậy là hoàn toàn không 
bền vì chuyển động có gia tốc của electron xung quanh proton sẽ làm 
electron mắt dần năng lượng và cuối cùng sẽ rơi vào proton. Để tránh được 
mâu thuẫn này và xây dựng lại được chuỗi Balmer và Paschen, Bohr cho 
rằng electron chuyển động trên các quỹ đạo tròn bền vững và độ lớn của 
mô men xung lượng của electron trên các quỹ đạo này không liên tục như 
trong cơ học cổ điển mà chỉ có những giá trị gián đoạn tỷ lệ với hằng số 
Planck. Hơn nữa, electron có thể “nhảy” từ quỹ đạo này sang quỹ đạo khác 
bằng cách hấp thụ hoặc bức xạ một photon có năng lượng hƒ bằng hiệu số 
giữa hai mức năng lượng của hai quỹ đạo. Mặc dù hoàn toàn phù hợp cho 
nguyên tử hydro, mẫu nguyên tử Bohr vẫn tồn tại hai hạn chế lớn: tính 
khiên cưỡng của việc lượng tử hóa mô men xung lượng và không thể tổng 
quát hóa mô hình này để áp dụng cho những nguyên tử phức tạp hơn. 

Tuy nhiên, nếu cho rằng electron trên quỹ đạo kín có tính chất sóng thì 
sự lượng tử hóa mô men xung lượng sẽ được giải thích thỏa đáng trong 
khuôn khổ lưỡng tính sóng hạt của de Broglie. Đây chính là điểm khởi đầu 
cho một trong những phát triển thành công nhất trong vật lý hiện đại : Cơ 
học lượng tử (hoặc cơ học sóng). Nếu các lượng tử ánh sáng có thể được 
xem như sóng điện từ với các tính chất được mô tả bởi phương trình sóng 
quen thuộc thì liệu electron có thể có “phương trình” sóng riêng của nó 
không? Erwin Schrödinger đã có câu trả lời vào năm 1925 khi ông đưa ra 
phương trình Schrödinger - một trong những phương trình nổi tiếng nhất 
trong vật lý. (Cùng thời gian này, một phương trình tương tự của cơ học 
lượng tử cũng được trình bày bởi Werner Heisenberg). Phương trình 
Schrödinger không chỉ dẫn đến sự lượng tử hóa năng lượng như đã gặp 


309 


trong thuyết lượng tử trước đây mà còn dự đoán một số hiện tượng thường 
bị cắm trong lý thuyết cổ điển (chẳng hạn như sự tồn tại của “đường hầm 
lượng tử” từ trạng thái này tới một trạng thái khác phân cách bằng một 
hàng rào thế cao). Một điều rất ấn tượng là đã 80 năm qua kể từ khi phương 
trình Schrödinger xuất hiện lần đầu tiên, nhưng phương trình này hiện vẫn 
được áp dụng rộng rãi để mô tả nhiều hiện tượng vi mô. 

Bên cạnh những thành công nổi bật của mình, phương trình 
Schrödinger cũng có những hạn chế riêng: phương trình này không thể áp 
dụng cho những hạt chuyển động với vận tốc gần vận tốc ánh sáng cũng 
như không thể mô tả hạt có spin. Như chúng ta sẽ thấy dưới đây, để nghiên 
cứu các hạt chuyển động với vận tốc cao như vậy chúng ta phải áp dụng 
thuyết tương đối của Albert Einstein. Một câu hỏi có thể đặt ra cho chúng ta 
lúc này là: lý thuyết tương đối có ảnh hưởng gì đến cơ học lượng tử? Sự thật 
thì sự kết hợp giữa lý thuyết tương đối và cơ học lượng tử đã cho ra đời một 
trong những lý thuyết thành công nhất, có thể mô tả vật chất ở mức độ sâu 
nhất: lý thuyết trường lượng tử. 

Nói một cách công bằng, không một ai khác ngoài Paul. A. M. Dirac- 
một trong những nhà vật lý quan trọng nhất của thế kỷ 20 - đã sáng lập ra 
lý thuyết trường lượng tử. Bên cạnh những đóng góp to lớn trong lĩnh vực 
Cơ học lượng tử, những gì Dirac viết ra chính là những viên gạch để dựng 
thành lý thuyết trường lượng tử. Phương trình Dirac chính là phương trình 
sóng tương đối tính cho electron, hay nói một cách tổng quát, cho bắt cứ hạt 
nào có spin bằng . Ký hiệu spin bằng 2cho electron đưa ra bởi Pauli vào 
năm 1924 được suy ra trực tiếp từ phương trình Dirac. Vẻ đẹp của phương 
trình Dirac là ở chỗ nó thể hiện được các nguyên lý của cả cơ học lượng tử 
và lý thuyết tương đối hẹp, đồng thời phương trình Dirac đưa đến tiên 
đoán đầu tiên về sự tồn tại của các phản hạt: electron mang điện âm có 
phản hạt của mình là positron mang điện dương với khối lượng bằng khối 
lượng của electron. Positron đã được tìm thấy ngay sau đó (1932) bởi Carl 
Anđerson. 

Sự tiên đoán về sự tồn tại của positron cùng với việc tìm thấy positron 
bằng thực nghiệm đã dẫn tới việc xây dựng lý thuyết trường lượng tử thành 
một công cụ tương đối tính hoàn hảo để mô tả các hạt sơ cấp và tương tác 
giữa chúng. Sự phát triển này xuất phát từ thực tế rằng nếu chỉ có riêng 
phương trình Dirac thì chỉ có thể mô tả được một hạt riêng biệt, giống như 
trường hợp của phương trình Schrödinger. Hơn nữa, phương trình Dirac 
còn nghiệm đúng với cả các giá trị năng lượng âm, và thông qua “lý thuyết 


310 


lỗ trống” hạt với năng lượng âm được hiểu thành phản hạt với năng lượng 
dương. Những hiện tượng như sinh cặp hoặc hủy cặp electron - positron là 
không thể giải thích được nếu phương trình sóng Dirac chỉ đại điện cho một 
hạt. Việc nâng hàm sóng thành một khái niệm của trường, với trường điện 
từ là một ví dụ quen thuộc, đã giải quyết được vấn đề này một cách tốt đẹp. 
Một ví dụ từ điện động lực học cổ điển có thể minh họa cho cách tiếp cận 
này. Chúng ta biết rằng trường điện từ bên trong một hốc trống có thể được 
phân tách thành những “mode” chuẩn, và ta có thế xem các “mode” chuẩn 
này như các dao động điều hòa. Sự lượng tử hóa của dao động điều hòa là 
kết quả quen thuộc trong cơ học lượng tử. Liệu ta có thể liên hệ hai kết quả 
này với nhau? 

Trong cơ học lượng tử phi tương đối tính với biểu diễn Heisenberg, các 
quy tắc thông thường của phép nhân không được áp dụng: a nhân b không 
giống nh b nhân a. Trong trường hợp đặc biệt, vị trí nhân với xung lượng 
(cả hai đều là “toán tử” theo cách gọi của toán học cao cấp) trừ đi phép nhân 
đảo ngược (còn gọi là giao hoán tử của xung lượng và tọa độ) có kết quả tỷ 
lệ với hằng số Planck! (Chính mối quan hệ này đã dẫn tới nguyên lý bất 
định Heisenberg nổi tiếng). Ý tưởng trung tâm trong Lý thuyết Trường 
Lượng tử là áp đặt mối quan hệ giao hoán giống như trên cho trường (có vai 
trò như vị trí) và liên hợp phức của nó (có vai trò như xung lượng). Áp dụng 
cho ví dụ ở trên, điều này dẫn đến việc các dao động điều hòa bị lượng tử 
hóa. Từ đó ta có thế thấy rằng hạt có thể được sinh ra hoặc bị hủy đi: Trường 
đã trở thành trường lượng tử! Sự thâu hiểu sâu sắc này là điều cốt yếu trong 
bước phát triển tiếp theo của lý thuyết hiện đại về vật chất và tương tác của 
chúng, với khởi đầu là phiên bản lượng tử của điện động lực học cổ điển: 
Điện động lực học lượng tử (QED). Trong phiên bản đầu tiên của Dirac, 
QED đã gặp trục trặc nghiêm trọng với một số tính toán khi đưa đến những 
kết quả vô lý (chăng hạn như vô hạn). Những trục trặc này đã được giải 
quyết vào cuối thập kỷ 40 trong công trình đột phá của Richard Feynman, 
Julian Schwinger và Shin-itiro Tomonaga có tên là Tái chuẩn hón. Nói một 
cách ngắn gọn, tất cả những vô hạn đã được trao đổi thành một số đại 
lượng hữu hạn có thể đo được bằng thực nghiệm, chẳng hạn như khối 
lượng và hằng số liên kết điện từ của electron. Một trường lượng tử có tính 
chất này được gọi là một trường chuẩn. Những tính toán tiếp theo sẽ được 
biểu diễn qua những thông số hữu hạn này. Ngay sau sự ra đời của khái 
niệm Tái chuẩn hóa, một vài đại lượng vật lý trong QED đã được tính toán 


3Ì 


bằng phương pháp này và cho kết quả rất phù hợp với thực nghiệm. 

Những hiểu biết về lý thuyết trường lượng tử, chẳng hạn như OED, đã 
dẫn đến một thống nhất chung là bất cứ một lý thuyết nào thành công 
trong việc mô tả các hạt cơ bản và tương tác của chúng đều phải thỏa mãn 
tiêu chuẩn Tái chuẩn hóa. Vào khoảng giữa thập kỷ 30, Enrico Fermi đã đưa 
ra một lý thuyết đơn giản để giải thích phân rã phóng xạ beta (B), trong đó 
ông đã sử dụng những gợi ý của Wolfgang Pauli về sự tồn tại của một loại 
hạt mới không mang điện: neutrino. Đây chính là sự xuất hiện sớm nhất của 
một loại tương tác có tên là tương tác yếu. Nói một cách đơn giản, quá trình 
này mô tả sự phân rã của một neutron thành một proton, một electron và 
một phản neutrino và sự phân rã này xảy ra ở cùng một điểm trong không- 
thời gian 4 chiều. Thực ra lý thuyết của Fermi chỉ đúng trong trường hợp 
đơn giản. Ngay ở phép gần đúng trên phép gần đúng thấp nhất, lý thuyết 
này đã phải đối mặt với những vô hạn vô lý như đã đề cập đến ở phần trên: 
lý thuyết Fermi là lý thuyết không chuẩn hóa được. 

Một phần trong lý thuyết Fermi làm chúng ta nhớ lại bài học về QED. 
Tuy nhiên, trong trường lượng tử tồn tại một toán tử có tên là toán tử chấn 
lẻ (parity), dưới tác dụng của toán tử này các tọa độ không gian sẽ đổi dấu. 
Một lý thuyết được gọi là bất biến chẵn lẻ (parity invariant) nếu nó không 
thay đổi dưới tác dụng của toán tử này. Mặc dù rõ ràng rằng tương tác điện 
từ bất biến đối với phép nghịch đảo không gian, chúng ta không có lý do gì 
để cho rằng điều này cũng xảy ra với tương tác yếu. Vào năm 1957, C. N. 
Yang và T. D. Lee đã đưa ra hàng loạt các phép thử xem tương tác yếu có vi 
phạm phép nghịch đảo không gian hay không. Ngay sau đó, dưới sự gợi ý 
của Lee và Yang, Mme C. S. Wu đã khám phá ra rằng tính chẵn lẻ đã bị vi 
phạm trong tương tác yếu. Tiếp theo, bản chất không thời gian trong tương 
tác yếu đã được xác định qua những công trình của Richard Feynman, 
Murray Gell-Mann, Robert Marshak, E. Sudarshan và J. J. Sakurai. Sau đó, lý 
thuyết tương tác yếu đã trở nên gần như hoàn hảo ngoại trừ việc nó vẫn bị 
quấy rầy bởi căn bệnh “vô hạn”. 

Ngôn ngữ của lý thuyết trường lượng tử đã đưa đến một cách nhìn 
tượng hình về tương tác giữa các electron với nhau: một electron bức xạ một 
photon và photon này bị hấp thụ bởi electron kia. Do lực tương tác điện từ 
giữa hai electron có thể tác động trong một khoảng cách vô hạn (lực tương 
tác xa) nên photon - hạt mang của lực điện từ - có khối lượng bằng không. 
Tương tự với điện từ trường, Lee và Yang cho rằng vì tương tác yếu là lực 


S3 b2 


tương tác gần nên tương tác yếu có trung gian là các hạt nặng và tương tự 
như photon, những hạt này được gọi là bozon vectơ trung gian W. Giả 
thuyết này đã làm giảm bớt phần nào vấn đề “vô hạn” của lý thuyết Fermi, 
nhưng như thế vẫn chưa đủ thỏa đáng. Chúng ta cần một ý tưởng mới. 

Ý tưởng mới đó chính là khái niệm về lý thuyết trường gauge được đưa 
ra vào năm 1918 bởi Herman Weyl. Herman Weyl đã cho rằng việc các 
trường điện từ liên kết với điện tử chẳng hạn được sinh ra một cách tự phát 
từ điều kiện rằng ta có thể gán pha cho hàm sóng của điện tử một cách độc 
lập tại mỗi điểm trong không-thời gian. Đây là một ví dụ đầu tiên của lý 
thuyết gauge mà trong đó trường øauge là photon. Khái niệm trường gauge 
sau đó được tổng quát hóa bởi C. NÑ. Yang và R. Mills vào năm 1954 thành 
một đối xứng chi phối các tương tác mạnh giữa proton và neutron. Một cách 
tổng quát, sự bất biến của lý thuyết đưới tác dụng của đối xứng ngẫu nhiên 
một cách độc lập ở mỗi điểm không-thời gian đòi hỏi sự tồn tại một tập hợp 
các "trường gauge" được gọi là các trường Yang-MIlls, tương tự như trường 
hợp của photon trong trường điện từ. Trong thực tế, J. J. Sakurai đã áp dụng 
quan điểm này để "tiên đoán" sự tồn tại của các meson. 

Vào năm 1962, Sheldon Glashow đã xây dựng một mô hình quan trọng 
lần đầu tiên thống nhất được trường điện từ với các tương tác yếu dựa trên 
lý thuyết trường gauge. Mô hình này đã tiên đoán một điều rất mới mẻ tại 
thời điểm đó: một tương tác yếu không làm thay đổi điện tích của hạt tương 
tác sẽ không giống như quá trình vật lý trong phân rã hạt beta. Tương tác 
"đòng trung hòa" này được trung gian bởi một hạt có khối lượng tương tự 
như W nhưng không có điện tích, đó chính là boson Z. Cho tới tận năm 
1973, dòng trung hòa này mới được phát hiện ra bằng thực nghiệm. 

Một lý thuyết gauge của tương tác điện từ và tương tác yếu áp dụng 
cho cả các hạt có khối lượng W và Z (và tất nhiên photon không có khối 
lượng) được xem như không phù hợp. Sự xuất hiện của khối lượng phá vỡ 
tính bắt biến gauge của lý thuyết. Hơn nữa, một lý thuyết như vậy sẽ không 
thể tái chuẩn hóa và do đó không thể đưa vào tính toán. Ý tưởng sau đây có 
lẽ một trong những phát minh lý thuyết lớn lao nhất trong vật lý hạt cơ bản: 
ý tưởng về sự phá vỡ tự phát đối xứng (SSB), phát minh đã đưa về cho 
Yoichiro Nambu giải thưởng Nobel Vật lý 2008. Về cơ bản, ý tưởng này đi 
đôi với việc cho rằng mặc dù lý thuyết đầy đủ chứa một đối xứng nào đó, 
nó có thể bị "che lấp" bởi trạng thái cơ bản - trạng thái có năng lượng thấp 
nhất. Khi điều này được mở rộng ra cho lý thuyết gauge, cơ chế phá vỡ tự 


513 


phát đối xứng này làm xuất hiện các boson trường gauge có khối lượng theo 
như cách diễn giải trong các nghiên cứu của Robert Brout, Francois Englert, 
Peter Higgs, Gerald Guralnik, C. R. Hagen và Tom Kibble. Điều này ngày 
nay được biết đến như cơ chế Hises. Ý tưởng mới mẻ này đã đưa đến những 
hệ quả sâu sắc và khó giải quyết trong vũ trụ học như chúng ta sẽ thấy. 

Steven Weinberg và Abdus Salam sử dụng ý tưởng về phá vỡ tự phát 
đối xứng của lý thuyết trường gauge cho các tương tác yêu và đã đưa ra một 
kết quả đáng kinh ngạc rằng lý thuyết trường gauge có thể áp dụng cho các 
hạt có khối lượng W and Z trong khi vẫn bảo toàn được tính chất bất biến 
cần thiết. Hiện nay, mô hình của Glashow, Weinberg và Salam được biết tới 
như Mô hình chuẩn. Mô hình này mô tả các tương tác của các khối cơ bản 
cấu tạo nên vật chất, các hạt quark và các lepton, với các boson yếu và 
photon. Dòng trung hòa được tìm thấy là có cấu trúc như được tiên đoán 
bởi Mô hình chuẩn. Các boson W và Z cũng được phát hiện bằng thực 
nghiệm tại các năng lượng tiên đoán. Một miếng phép cực kỳ quan trọng 
vẫn bị thiếu khuyết trong bức tranh Mô hình chuẩn chính là hạt boson 
Higgs, nguyên do của phá vỡ tự phát đối xứng. Người ta đang rất kỳ vọng 
rằng hệ thống va chạm hadron lớn ở Geneva (Thụy Sï) sẽ nhanh chóng phát 
hiện ra các boson Higøs khi hệ thống này được đưa vào hoạt động. 

Điều quan trọng đáng lưu ý nhất rút ra từ những bàn luận trên đây 
chính là khái niệm về phá vỡ tự phát đối xứng, được cho là tối quan trọng 
cho sự thành công của Mô hình chuẩn của các tương tác yếu và điện từ. SSB 
còn xuất hiện trong lý thuyết của các tương tác mạnh mô tả sự kết hợp của 
các quark (nhưng không phải các lepton) để tạo thành các neutron và 
proton (và những hạt khác gọi là "hadron"). Người ta tin rằng các tương tác 
mạnh của quark có thể được mô tả bởi một lý thuyết trường gauge gọi là sắc 
động học lượng tử (QCD), hay còn gọi là lý thuyết màu lượng tử của quark. 
Hiện trạng của lý thuyết QCD như chúng ta biết đến ngày nay được viết bởi 
David Gross, Frank Wilczek, và David Politzer, những người đã được trao 
giải Nobel Vật lý năm 2004. Do sự hạn chế về độ dài của bài viết, chúng ta sẽ 
không đi vào những chỉ tiết của lịch sử phát triển của các tương tác mạnh. 
Thay vào đó, chúng ta sẽ tập trung lên các tính chất động học thú vị xuất 
hiện trong lý thuyết QCD, đặc biệt là những tính chất thích hợp với vấn đề 
năng lượng tối. Bên cạnh đối xứng gauge, QCD còn có một đối xứng tổng 
quát khác được gọi là đối xứng "chiral", nó bị phá vỡ một cách tự phát bởi sự 
ngưng tụ của các quark. Sự ngưng tụ này đóng vai trò tương tự như việc 


314 


"ngưng tụ Higgs" phá vỡ tự phát đối xứng gauge của mô hình chuẩn. Mức 
năng lượng liên quan đến việc phá vỡ đối xứng mô hình chuẩn khoảng một 
ngàn lần lớn hơn năng lượng phá vỡ đối xứng chiral trong QCD. Các ngưng 
tụ này đóng góp vào mật độ năng lượng của chân không (trong thế giới 
lượng tử, chân không không hề trống rỗng như chúng ta từng biết). Theo 
đúng nghĩa của nó, Mô hình chuẩn của các tương tác yếu và điện từ và 
QCD cấu thành nên một lý thuyết thành công nhất (cho đến nay) trong việc 
mô tả các nền tảng cơ bản tạo nên vật chất và các tương tác giữa chúng. Do 
đó, thuật ngữ Mô hình chuẩn cũng đồng nghĩa với việc mô tả tất cả các 
tương tác đó. 

Tóm lại, ý tưởng mang tính cách mạng về các năng lượng lượng tử của 
Max Planck đã dẫn đến một số đột phá trong vật lý của thế kỷ 20, đạt tới 
đỉnh cao trong một mô hình mô tả một cách hữu hiệu các hiện tượng vật lý 
quan sát được ở mức độ vi mô, đó là Mô hình chuẩn. Nhìn chung, mặc dù 
Mô hình chuẩn được coi là cực kỳ thành công, nó vẫn chưa thực sự hoàn 
thiện do còn khá nhiều bí ẩn chưa được khám phá. Có lẽ cần có một cuộc 
cách mạng khoa học mới tương đương với sự ra đời của lý thuyết lượng tử 
để tạo ra sự phát triển xa hơn? Trong lúc đó, một khía cạnh vô cùng quan 
trọng của Mô hình chuẩn chính là ý tưởng về sự phá vỡ tự phát đối xứng 
trong mô hình tương tác yếu và điện từ và trong QCD. Như chúng ta đã 
thảo luận ở trên, cơ chế này làm xuất hiện các mật độ năng lượng chân 
không. Trong lý thuyết trường lượng tử trong không gian phẳng, năng lượng 
chân không này không liên quan tới các tính toán số cho các đại lượng vật lý 
có thể quan sát được. Tuy nhiên, khi chúng ta xem xét vũ trụ một cách tổng 
thể, trường hấp dẫn được thấy là rất nhạy với năng lượng chân không và 
điều này dẫn đến một trong những điều bí ẩn nhất trong vũ trụ học: tại sao 
năng lượng chân không lại quá bé mặc dù đúng ra nó phải là rất lớn theo 
như quy tắc của Mô hình chuẩn? Điều bí ẩn này cũng như một số vấn đề 
khác đều có liên hệ một cách nội tại với sự bí ẩn của hiện tượng dãn nở 
ngày càng nhanh của vũ trụ. 

Mô hình chuẩn, dù rất thành công, vẫn được cho là chưa hoàn toàn đầy 
đủ bởi vì vẫn còn tồn tại nhiều bí ẩn cần phải được giải thích. Có lẽ cần phải 
có một cuộc cách mạng khoa học mới, tương tự như lý thuyết lượng tử, để 
tiến xa hơn. Trong khi đó, một khía cạnh rất quan trọng mang ý nghĩa sống 
còn của Mô hình chuẩn là ý tưởng phá vỡ tự phát đối xứng trong Điện từ - 
Yếu (Electro-Weak) và Sắc Động lực học Lượng tử (QCD). Như đã nói trước 


El be 


đây, cơ chế này gây nên các mật độ năng lượng chân không. Trong lý 
thuyết trường lượng tử trong không gian phẳng, năng lượng chân không 
này không có liên quan gì đến việc tính toán các đại lượng vật lý có thể 
quan sát được. Tuy vậy, khi xét đến cả toàn bộ vũ trụ, người ta thấy rằng lực 
hấp dẫn rất nhạy cảm với năng lượng chân không. Điều này dẫn đến một 
trong những bí ẩn nhất của vũ trụ học: tại sao năng lượng chân không này 
lại rất bé thay vì phải thật lớn như Mô hình chuẩn đã tiên đoán? Vấn đề 
năng lượng chân không cũng như một số vấn đề khác có liên hệ nội tại đến 
điều bí ẩn là tại sao vũ trụ hiện tại đang tăng tốc. 


IH. Từ Lý thuyết Tương đối đến Vũ trụ Tăng tốc 

Để hiểu được vũ trụ từ buổi ban đầu, cái gọi là Vụ Nổ Lớn, cho đến 
điểm tận cùng của nó, cần phải có một quan niệm mới về không gian và 
thời gian. Đây là nơi Einstein đã có những cống hiến vô cùng quan trọng và 
sâu sắc không những cho vật lý của thế kỷ thứ 20 mà còn cho toàn bộ nền 
vật lý nói chung. Điều đó bắt đầu khi Einstein công bố bài báo về Lý thuyết 
Tương đối Hẹp vào năm 1905. Thật đáng kinh ngạc rằng, chỉ với hi tiên đề : 
1) Các định luật vật lý đều giống nhau trong tất cả các hệ quy chiếu quán 
tính (hệ quy chiếu chuyển động với vận tốc không đổi) ; 2) Vận tốc của ánh 
sáng trong chân không là không đổi trong mọi hệ quy chiếu quán tính, toàn 
thể khái niệm của Newton về không gian và thời gian đều bị đảo lộn. Đặc 
biệt là, thời gian không còn là tuyệt đối như Cơ học Newton đã quan niệm! 
Lý thuyết Tương đối Hẹp đã mang đến các khái niệm “ khác thường” chẳng 
hạn như sự đãn nở của thời gian và sự thu nhỏ của kích thước. Điều này có 
thể được hiểu như là kết quả của phép biến đổi giữa các hệ tọa độ, phép 
biến đổi Lorentz, thế nào để không gian và thời gian hòa lẫn với nhau. Mặc 
dù trông có vẻ kỳ dị, các khái niệm này được kiểm chứng thành công về mặt 
thực nghiệm. Việc mô tả Lý thuyết Tương đối Hẹp một cách chỉ tiết sẽ vượt 
ra khỏi phạm vi của bài báo này. Tuy vậy, sẽ đầy đủ khi nói rằng một trong 
những tiêu chuẩn quan trọng khi xây dựng mô hình trong vật lý hạt cơ bản 
là tính bất biến Lorentz. Mô hình chuẩn được đưa ra đưới dạng bất biến 
Lorentz một cách tường minh. 

Khi xây dựng các lý thuyết vật lý tương tự như Mô hình chuẩn, lực hấp 
dẫn thường bị bỏ qua một phần bởi vì nó rất nhỏ so với các tương tác khác 
đã biết và cũng vì nó không có liên quan gì mấy đến các tính toán thiết thực 
của nhiều quá trình khác nhau. Vậy thì lực hấp dẫn từ đâu đến? Với định 
luật vạn vật hấp dẫn nổi tiếng của Newton, từ lâu chúng ta đã biết rằng 


316 


nguồn gốc của sự hút hấp dẫn là khối lượng của vật thể. Điều này đã được 
kiểm chứng trong nhiều quá trình vật lý. Tuy vậy, định luật của Newton 
không chứa đựng lý thuyết tương đối và chỉ có thể được xem như là giới 
hạn phi tương đối tính của một lý thuyết nào đó sâu sắc hơn. 

Một khía cạnh quan trọng của Lý thuyết Tương đối Hẹp là khái niệm về 
sự không đổi trong mọi hệ quy chiếu của yếu tố đường tách biệt hai sự kiện 
trong không-thời gian. Ở đây, đại lượng đóng vai trò chủ yếu là một đối 
tượng hình học gọi là “metric tensor”. Trong không gian phẳng (hay không 
gian Minkowski), dạng của metric tensor này rất đơn giản. Nếu chúng ta 
tổng quát hóa khái niệm này cho không gian cong, dạng của metric tensor 
có thể trở nên rất phức tạp. Dạng của metric tensor, về cơ bản, đặc trưng 
hóa loại không gian cong mà chúng ta gặp phải. Sự đóng góp sâu sắc của 
Einstein là ở chỗ ông phát hiện ra sự hấp dẫn là biểu hiện độ cong của 
không-thời gian. Hơn thế nữa, nguồn gốc của độ cong của không-thời gian 
chính là vật chất. Minh họa hình ảnh của phát biểu này là tưởng tượng kéo 
căng một tấm cao su và đặt một trái banh vào giữa tắm cao su, nơi có trái 
banh sẽ bị lõm xuống trong khi ở nơi xa trái banh, tắm cao su vẫn phẳng. 
Một vật thể nào đó được thả về phía trái banh sẽ bị rơi vào chỗ lõm. Điều 
này minh họa lực hút hấp dẫn gây nên bởi độ cong của không-thời gian. 
Phương trình Einstein thể hiện một khía cạnh rất hình học. Phía bên trái của 
phương trình là một “tensor“ (mang tên Einstein) được tạo nên bởi “metric 
tensor“ và dùng để mô tả độ cong của không-thời gian. Phía bên phải của 
phương trình là một tensor (“tensor năng-xung lượng”) mô tả sự đóng góp 
của vật chất và để biểu hiện nguồn gốc của độ cong của không-thời gian. 
Phương trình này được xem như là Lý thuyết Tương đối Tổng quát. Một 
điểm quan trọng là phương trình Einstein có giới hạn Newton một cách 
chính xác. Nó còn đi xa hơn định luật vạn vật hấp dẫn của Newton khi tiên 
đoán một số hiện tượng kinh ngạc chẳng hạn như sự uốn cong của ánh 
sáng khi đến gần thiên thể có khối lượng rất lớn, sự tiến động của điểm cận 
nhật của sao Thủy, v. v.. Sự thành công của Lý thuyết Tương đối Tổng quát 
trong việc mô tả các hiện tượng mới trong vật lý thiên văn đảm bảo nó là 
ứng cử viên lỗi lạc nhất, nếu không phải là duy nhất, cho lý thuyết hấp dẫn 
từ khoảng cách rất lớn cho đến khoảng cách chỉ cỡ một phần của một 
milimet. 

Do sự hấp dẫn chỉ phối vũ trụ ở quy mô lớn và ảnh hưởng không chỉ 
giới hạn trong chuyển động của hành tinh, việc ứng dụng phương trình 


317 


Einstein để nghiên cứu cả toàn bộ vũ trụ là một bước đi hợp lý. Tuy vậy, 
khoa học không đơn thuần chỉ là ý tưởng mà còn phải phù hợp với quan sát 
thực nghiệm. Khi Lý thuyết Tương đối Tổng quát được phát minh, định 
kiến về vũ trụ vào thời điểm đó cho rằng vũ trụ chỉ là dải Ngân Hà và 
không dịch chuyển. Quan niệm như thế phần lớn cũng bởi vì thời ấy không 
có kính thiên văn hiện đại. Sự thiết lập đầu tiên của phương trình Einstein 
không chấp nhận lời giải tỉnh. Điều này buộc Einstein phải thêm vào về bên 
trái của phương trình một hằng số, hằng số vũ trụ học nổi tiếng, để phương 
trình có nghiệm tỉnh, dùng để mô tả vũ trụ vào thời bầy giờ. Đến năm 1929, 
khi Hubble và Humason khám phá rằng các thiên hà rời xa nhau càng 
nhanh khi chúng càng xa nhau, cái gọi là định luật Hubble (kết quả quan sát 
này phù hợp với sự dãn nở của vũ trụ), Einstein đã loại bỏ hằng số vũ trụ 
học và gọi nó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ông. Thật đáng kinh 
ngạc khi biết rằng cái “sai lầm” này sẽ lại xuất hiện sau gần 70 năm trong 
một vấn đề hóc búa nhất. 


Time 
{~15 biMion yeazx] 








Trong gần 70 năm, một mô hình chuẩn của vũ trụ học dựa trên phương 
trình Einstein không chứa hằng số vũ trụ, là mô hình trong đó vũ trụ ở quy 
mô lớn là đồng nhất và đẳng hướng. Đồng nhất có nghĩa là vũ trụ giống 
nhau ở mọi nơi, không có người quan sát nào là ưu tiên. Đẳng hướng có 
nghĩa là vũ trụ giống nhau ở mọi hướng, tức không có hướng nào là ưu tiên. 
Tính chất này gọi là “Nguyên lý Vũ trụ học”. Mô hình Vũ trụ học Chuẩn 
thỏa mãn tính chất đó được phát triển bởi một số nhà vũ trụ học: Le Maitre, 
Friedman, Robertson, Walker, và nhiều người khác, thường được gọi là vũ 
trụ Friedman-Robertson-Walker (FRW). Mô hình vũ trụ này đã và đang rất 
thành công trong việc truy lai lịch sử của vũ trụ từ lúc bắt đầu cho đến ngày 
hôm nay. Lời giải của phương trình Einstein trong mô hình vũ trụ ERW là 
thế nào đó để thang độ giữa hai điểm tọa độ tăng theo thời gian (Hãy tưởng 


3418 


tượng khoảng cách giữa hai điểm trên một cái bong bóng. Hai điểm này sẽ 
cách xa nhau hơn khi cái bong bóng được thổi lớn lên). Điều này cũng có 
nghĩa là vũ trụ bắt đầu từ một điểm và vì lý do nào đó vũ trụ nở lên đến 
kích thước chúng ta quan sát ngày nay: đây là cái gọi là lý thuyết Vụ Nổ 
Lớn. 

Trong bức tranh nói trên, vũ trụ ở buổi sơ khai được tắm trong một “nồi 


⁄ 


cháo“ các hạt cơ bản. Năng lượng của các hạt này, về thứ tự độ lớn, là từ 
mười bảy bậc hay hơn thế nữa cao hơn mức năng lượng của máy gia tốc 
hiện nay. Bởi vậy, vũ trụ buổi sơ khai được xem như là một phòng thí 
nghiệm lý tưởng để kiểm nghiệm các mô hình vật lý của các hạt cơ bản ở 
năng lượng cao chưa từng thấy ở trên quả đất. Sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa 
thế giới lượng tử của các hạt cơ bản và vũ trụ học là một trong những khía 
cạnh tuyệt vời của khoa học hiện đại. Quá khứ và tương lai vũ trụ của 
chúng ta có thể hoàn toàn phụ thuộc vào lý thuyết sau cùng của vật lý hạt 
cơ bản. Việc thảo luận quá sâu vào các thành tựu của Mô hình chuẩn và xa 
hơn nhằm giúp hiểu biết nhiều phương điện của vũ trụ học sẽ đi quá phạm 
vi của bài này. 

Vũ trụ “nguội đi” khi dãn nở. Trong vật lý, các hệ thống có thể trải qua 
một sự chuyển đời từ một trạng thái này sang một trạng thái khác, sự dịch 
chuyển pha, khi nhiệt độ của hệ thống đạt đến một giá trị tới hạn nào đó để 
cho điều đó xảy ra. Ở vũ trụ buổi sơ khai, có ít nhất hai sự chuyển pha xảy 
ra khi vũ trụ đang nguội dần di: một chuyển pha ở nhiệt độ vào khoảng 
1011eV (hay 100 GeV) - mức thang phá vỡ đối xứng điện từ-yếu và một 
chuyển pha khác ở nhiệt độ vào khoảng 10 eV (hay 100 MeV) - mức thang 
phá vỡ đối xứng QCD chiral (cũng có thể xảy ra các chuyển pha khác ở 
nhiệt độ cao hơn gần với nhiệt độ của Vụ Nổ Lớn). Kết quả của điều này là 
các mức năng lượng chân không với các giá trị chăng hạn như 10% (eV)Ỹ, 
1032 (eV)',... (đơn vị dùng bởi các nhà vật lý hạt cơ bản). Cần phải chú ý là 
sự thăng giáng lượng tử trong lý thuyết trường lượng tử tự nó cảm ứng một 
năng lượng chân không vào khoảng 10112 (ev)f nếu chúng ta sử dụng 
năng lượng Planck (1028 eV) như là mức giới hạn của lý thuyết trường 
lượng tử. Đối với lý thuyết trường lượng tử trong không gian phẳng, ta chỉ 
cần bỏ đi các mức năng lượng chân không này vì chúng không liên quan gì 
đến động học của hạt cơ bản. Tuy vậy, khi xét đến toàn bộ vũ trụ với không 
gian cong, do hấp dẫn liên kết với loại năng lượng nào đó, ta không thể bỏ 
qua các năng lượng chân không này được nữa. Sự ràng buộc của vũ trụ lên 


3419 


các năng lượng chân không này có thể là gì? Điều đặc biệt là đáng điệu lời 
giải của phương trình Einstein phụ thuộc vào sự so sánh giữa mật độ năng 
lượng của vật chất và mật độ năng lượng của năng lượng chân không. 

Chúng ta hãy nhảy đến năm 1998, năm có một khám phá rất quan 
trọng trong thiên văn học: vũ trụ đang tăng tốc! Khám phá này được thực 
hiện bởi hai nhóm, Đề án Vũ trụ học Vụ Nổ Sao và Sự tìm kiếm Vụ Nổ Sao 
với Z lớn. Hai nhóm này đã nghiên cứu vũ trụ dãn nở như thế nào qua việc 
tìm kiếm Vụ Nổ Sao Loại I được xem như là những cây “nến chuẩn” để xác 
định các khoảng cách vũ trụ bởi vì “độ sáng” của chúng đã được biết. Người 
ta phát hiện ra rằng các vụ nổ sao này lại mờ hơn độ sáng thông thường 
chúng phải có. Điều này chứng tỏ rằng vũ trụ đang tăng tốc. Nếu vũ trụ bị 
giảm tốc, các vụ nổ sao này sẽ sáng hơn độ sáng phải có thông thường của 
chúng. Khi các số liệu được sử dụng để mô tả vũ trụ tăng tốc này, người ta 
tìm thấy rằng mô hình tốt nhất là mô hình trong đó vào khoảng 73% mật độ 
năng lượng của vũ trụ thuộc về một dạng chưa biết đến gọi là “Năng lượng 
Tối”. Chừng khoảng 23% năng lượng thuộc về một loại vật chất chưa biết 
đến gọi là “Vật chất Tối”. Trong khi đó, loại “vật chất thông thường” (loài vật 
chất tạo nên chúng ta) chỉ đóng góp cỡ 4%. Sư thống trị của dạng năng 
lượng tối là nguyên nhân tạo nên sự tăng tốc của vũ trụ ngày nay như có 
thể thấy từ phương trình Einstein. 

Trong khoa học, đôi khi chỉ một mẩu bằng chứng sẽ không đủ sức 
thuyết phục chúng ta rằng hiện tượng mà chúng ta quan sát là có thực hay 
không. Trong số các kiểm tra chéo khoa học đáng kể nhất, sự nghiên cứu 
hoàn toàn độc lập về bức xạ nền vũ trụ (bức xạ còn lại kể từ Vụ Nổ Lớn) về 
cơ bản xác nhận sự khám phá liên quan đến số năng lượng tối của các nhóm 
nghiên cứu về vụ nổ sao. Sự việc diễn tiến như sau. Trong vũ trụ học, người 
ta thường so sánh mật độ năng lượng của mỗi thành phần tạo nên toàn bộ 
vũ trụ với cái gọi là mật độ năng lượng tới hạn dẫn xuất từ giá trị đo được 
của hằng số Hubble. Từ vật chất phát sáng, các nhà vũ trụ học đã suy ra 
rằng tỷ số của mật độ năng lượng của nó với mật độ năng lượng tới hạn vào 
khoảng 4%. Hơn nữa, sự quan sát chuyển động của sao trong một dải ngân 
hà và sự chuyển động của các ngân hà trong một chùm các ngân hà cho 
thấy rằng có một dạng chưa biết đến của vật chất - Vật chất Tối - chỉ tương 
tác qua lực hấp dẫn với các vật chất thông thường. Tỷ số mật độ năng lượng 
của vật chất tối với mật độ tới hạn vào khoảng 23%. Các tiến bộ kỹ thuật với 
công cụ tỉnh tế gắn trên một vệ tỉnh đã và đang cho phép các nhà thiên văn 


320 


học thăm đò các chỉ tiết của bức xạ nền vũ trụ. Kết quả gần đây của để án 
WMAP đã xác nhận rằng tỷ số mật độ năng lượng toàn phần của vũ trụ với 
mật độ tới hạn bằng một, tức là 100% với độ chính xác cao. Kết quả đáng 
kinh ngạc này có hai hệ quả quan trọng. Thứ nhất, trong cấu trúc của vũ trụ 
ERW ở các quy mô lớn, vũ trụ có dạng phẳng (Nếu tỷ số nói trên nhỏ hơn 
một, hình học của vũ trụ sẽ là hình cầu; còn nếu tỷ số lớn hơn một, hình học 
của vũ trụ sẽ là hyperbole). Thứ hai, vũ trụ được lấp đều bởi dạng năng 
lượng chưa biết nào đó, Năng lượng Tối, chiếm tới 73% năng lượng của vũ 
trụ. Đây cũng là loại năng lượng tối đang làm vũ trụ hiện tại tăng tốc. Hơn 
thế nữa, điều này có nghĩa là vũ trụ hiện nay đang bị thống trị bởi năng 
lượng tối. Người ta biết rằng mật độ vật chất (cả sáng lẫn tối) sẽ giảm đi khi 
vũ trụ dãn nở. Nếu mật độ năng lượng tối vẫn không đổi trong tương lai, 
vũ trụ sẽ dãn nở càng lúc càng nhanh hơn và vũ trụ của chúng ta sẽ giống 
như cái vũ trụ được mô tả ở phần đầu của bài này. Cả hai loại đo đạc này 
hiện tại phù hợp với mô hình của vũ trụ có hằng số vũ trụ học được 
Einstein phát minh và sau đó bỏ đi. Dưới đây, người viết sẽ bình luận về ý 
nghĩa của khả năng này. 


IV. Kết luận 

Sự khám phá kinh ngạc về vũ trụ tăng tốc có ý nghĩa vô cùng sâu sắc 
đối với sự phát triển của một lý thuyết vật lý nền tảng và hoàn thiện hơn 
trong thế kỷ thứ 21. Khi chúng ta đề cập đến 73% giá trị của năng lượng tối 
nói ở trên, điều đó hàm ý rằng mật độ năng lượng tối có giá trị vào khoảng 
1012 (eV)†. Chúng ta có thể đặt câu hỏi có tính căn bản nhất: Điều gì đã xảy 
đến cho các loại năng lượng chân không khác xuất phát từ lý thuyết trường 
lượng tử. Và từ Mô hình chuẩn và xa hơn ? Như chúng ta đã thấy ở trên, các 
loại năng lượng chân không này là khoảng 101! (eV)† (thăng giáng lượng 
tử), 10' (eV)† (phá vỡ đối xứng điện từ-yéu), và 1032 (eV) (có thể nhiều 
hơn). Các năng lượng chân không này có thể được cảm thấy bởi lực hấp dẫn 
trong quá trình dãn nở của vũ trụ. Các giá trị này nếu tôn tại sẽ ảnh hưởng 
ngược đến sự tiến triển của vũ trụ xuất phát từ Vụ Nổ Lớn và, nếu quả như 
vậy thì chúng ta sẽ không có mặt tại đây để thảo luận về nó. Bởi vậy, trong 
một thời gian dài, người ta đã tin rằng một cơ chế chưa được biết đến nào 
đó sẽ làm chúng đồng thời biến mất. Vấn đề này đã được gọi là bài toán 
“hằng số vũ trụ học”. Với sự khám phá của vũ trụ tăng tốc, vấn đề này càng 
trở nên trầm trọng không chỉ bởi vì hằng số vũ trụ học không bị mất đi mà 
còn vì giá trị của nó rất nhỏ và không biến mất như ám chỉ bởi “quan sát 


321 


thực nghiệm”! Vì lý do này, hiện nay người ta nhắc đến nó như là bài toán 
hằng số vũ trụ học mới, đối nghịch với cũ như đã nói trước đây. 

Vấn đề nêu trên tạo nên sự thách thức khắc nghiệt cho việc tìm kiếm 
một lý thuyết nền tảng của thế giới vật lý. Cái gọi là trung tâm đối với một 
lý thuyết nền tảng của thế giới vi mô chính là sự hiểu biết về chân không, 
một tính chất của lý thuyết lượng tử. Chỉ cho đến khi chúng ta biết chân 
không thực sự là gì, bức tranh của chúng ta về thế giới vật lý vẫn còn chưa 
hoàn thiện, mặc dù sự thật là chúng ta đã có một lý thuyết thành công nhất 
cho đến nay, Mô hình chuẩn. Vẫn có người cố cho rằng vũ trụ tăng tốc 
không phải là do một dạng chưa biết đến của năng lượng tối mà có lẽ là do 
sư biến đổi của hấp dẫn ở những quy mô vô cùng lớn. Dù lập luận này 
không thể bị loại bỏ vào thời điểm hiện nay, tồn tại các điều kiện ràng buộc 
hết sức chặt chẽ cần phải được thỏa mãn để có thể bỏ đi Lý thuyết Tương 
đối Tổng quát đã và đang giải thích thành công nhiều hiện tượng trong một 
miền khoảng cách vô cùng rộng lớn. Hoặc phải chăng vũ trụ tăng tốc được 
gây nên bởi một năng lượng tối không phải là hằng số vũ trụ căn bản mà chỉ 
hơi giống nó? Và phải chăng giá trị năng lượng chân không 10 12 (eV)f là 
biểu hiện của một thang năng lượng mới, thực trong vật lý giống như thang 
phá vỡ đối xứng điện từ-yếu hoặc là thang QCD? Có thể lý do khiến vũ trụ 
hiện nay bị thống trị bởi một hằng số vũ trụ học là bởi vì chúng ta bị kẹt 
trong một chân không s¡ mà mật độ năng lượng của nó được xác định như 
ở trên và trong tương lai mật độ năng lượng của vũ trụ sẽ hoàn toàn bị ngự 
trị bởi cái năng lượng chân không sz¡ này. Chúng tôi đã để xuất một mô 
hình thuộc loại này trong đó một khu vực hạt (hoàn toàn khác với khu vực 
hạt của Mô hình chuẩn) có tương tác phát triển mạnh ở thang năng lượng 
3 


xấp xỉ 10” eV và tạo nên mật độ năng lượng đã nói. Như một mô hình vật 


lý hạt cơ bản, cái “khu vực bóng tối” này về nguyên tắc hoàn toàn có thể 
được kiểm tra về mặt thực nghiệm ở máy gia tốc LHC. Trong mô hình do 
chúng tôi đề xuất, vũ trụ của chúng ta bị kẹt trong một chân không sai trong 
một thời gian rất đài cho đến khi nó chuyển dời đến một chân không thật. 
Tuy vậy, cần phải chờ đợi xem mô hình này cũng như nhiều đề xuất khác 
về năng lượng tối có thể tồn tại với thử thách của thời gian. Dù kết quả thế 
nào đi nữa, chúng ta đừng quên biết ơn sự liên hệ sâu sắc giữa thế giới vi 
mô lượng tử và vũ trụ ở quy mô vô cùng lớn. 


ĐÀO VỌNG ĐỨC” 


ĐÓI NGẪU LƯỢNG TỬ , 
- NGUYÊN LÝ KHỞI ĐẦU CỦA ĐẠI THÔNG NHÂT 
Duality in Quantum Physics. 
A Prnimary Principle of Grand Unification 


Tìm hiểu cấu trúc của thế giới vi mô - thế giới các hạt nhân nguyên tử, 
các hạt cơ bản... cùng với những quy luật tác động trong đó để tạo nên thế 
giới quanh ta ra sao là những vấn đề cốt lõi của Vật lý học hiện đại. 

Nếu như đầu thế kỷ 20, Vật lý học đã hân hoan chào đón những sự 
kiện trọng đại qua sự khám phá ra điện tử, proton và neutron trong lòng các 
nguyên tử cùng với hàng loạt các hiện tượng kỳ thú khác, và tiếp đó là sự ra 
đời của Thuyết tương đối, Thuyết lượng tử, thì trong những thập kỷ gần 
đây vật lý học đã thực hiện tiếp những bước nhảy vọt đầy ngoạn mục trên 
con đường tiến sâu vào thế giới vi mô, kích thước 102cm và bé hơn, vào 
trong lòng các proton, neutron và các hạt cơ bản khác. 

Chúng ta đang chứng kiến thời đại phát triển rực rỡ của khoa học và 
công nghệ đánh dấu bởi vô số những phát minh kỳ điệu về các quy luật cầu 
trúc và tiến hóa của vật chất cùng với những thành tựu to lớn trong nhiều 
lĩnh vực, từ những lý thuyết trừu tượng nhất đến các ứng dụng rộng rãi 
nhất trong thực tế sản xuất và đời sống mà những phát minh đó đã mang 
lại. Những kết quả đó khởi nguồn từ sự ra đời của Thuyết lượng tử và 
Thuyết tương đối, những thành tựu vĩ đại nhất của vật lý học thế kỷ 20. 


Thuyết lượng tử 

Tiên để xuyên suốt của Thuyết lượng tử là tiên đề về tính đối ngẫu của 
vật chất, khẳng định rằng mọi vật thể vi mô cùng một lúc thể hiện với hai 
tính chất tương phản nhau - tính chất hạt và tính chất sóng. Ý tưởng có tính 





° Viện Vật lý, Viện KH&CN Việt Nam. 


324 


cách mạng đột phá này về thực chất đã được hàm chứa trong giả thuyết của 
M. Planck đề xướng năm 1900 về tính chất rời rạc của sự bức xạ và hấp thụ 
ánh sáng, thể hiện trong hệ thức Planck liên hệ năng lượng với tần số của 
lượng tử ánh sáng, được De Broglie tổng quát hóa năm 1924 cho mọi vật thể 
vi mô, và được N. Bohr phát triển thông qua “Nguyên lý bổ sung” khẳng 
định rằng Sóng và Hạt là hai mặt bổ sung lẫn nhau của thực tại. Thuyết 
lượng tử nhìn nhận một cách sâu sắc rằng bản chất của mọi vật thể là sóng, 
thế giới hiện tượng là các con sóng uốn lượn lan toả trên mặt một đại đương 
năng lượng mênh mông, có lúc cô đọng lại thành các khối (hạt), và rồi cũng 
lại tan biến thành sóng trên mặt đại đương đó. 

Nguyên lý bổ sung dẫn đến một hệ quả cực kỳ quan trọng: khái niệm 
quỹ đạo (như vẫn thường quan niệm trong cơ học cổ điển) mắt hết ý nghĩa. 
Vật thể vi mô chuyển động không theo bất cứ một quỹ đạo xác định nào, có 
nghĩa là chuyển từ vị trí này qua vị trí khác theo vô số con đường cùng một 
lúc. Suy rộng ra là vật thể vi mô có thể cùng một lúc có mặt tại vô số vị trí 
khác nhau, cùng một lúc có thể ở vô số trạng thái khác nhau, cùng một lúc 
có thể làm vô số việc khác nhau. Đó chính là nội dung của nguyên lý chồng 
chập trạng thái trong Thuyết lượng tử. 

Cũng chính xuất phát từ nguyên lý chồng chập trạng thái mà R. 
Feynman đã nảy ra ý tưởng về máy tính lượng tử, một trong những hướng 
nghiên cứu rất sôi nổi hiện nay. Nhiều ý kiến nhận định rằng đó sẽ là một 
thành tựu ngoạn mục nhất của khoa học và công nghệ thế kỷ 21 này, sẽ tạo 
nên những bước nhảy vọt vĩ đại trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã 
hội. 

Sử dụng các trạng thái lượng tử rất đặc biệt là một yếu tố quan trọng 
tạo cho máy tính lượng tử khả năng giải được nhiều vấn đề mà các máy tính 
cổ điển không cách gì giải nổi. Đó là các trạng thái “đan chằng nhau” với 
một tính chất rất kỳ lạ là một khi hai vật thể đã ở trong trạng thái này thì 
chúng mãi mãi vương vấn nhau cho dù sau đó tách xa nhau bao nhiêu, và 
nếu một trong chúng chịu một tác động nào đó thì ngay lập tức vật thể kia 
sẽ chịu ảnh hưởng theo. Điều này dẫn đến một nghịch lý kỳ bí và rối rắm về 
logic. Đến ngay cả Einstein cũng không thể nào hình dung nổi và cho là “tác 
động ma quái phi không gian”. Sự tồn tại các trạng thái này gần đây đã 
được rất nhiều thí nghiệm khẳng định. 

Các trạng thái “đan chằng nhau” được Schrödinger chú ý tới lần đầu 
tiên năm 1935 với tên gọi tiếng Đức là Verschränkung - có nghĩa là tương 


322 


giao với nhau, đan xen vào nhau. Theo ngôn ngữ toán học thì đó là các 
trạng thái không thể biểu diễn được đưới dạng tích trực tiếp của các trạng 
thái đơn hạt. 

Lý thuyết đã chứng tỏ được rằng bằng cách vận dụng các trạng thái 
“đan chằng nhau” một cách thích hợp ta có thể tạo ra được cơ chế để truyền 
tải một trạng thái bất kỳ từ một vị trí này đến một vị trí khác, và từ đó tái tạo 
một vật thể từ một nơi này tới một nơi khác xa bao nhiêu tuỳ ý trong chớp 
nhoáng. Hiệu ứng này có thể gọi là “thần thông chuyển vị lượng tử” làm ta 
liên tưởng đến những câu chuyện thần thoại về thần thông biến hóa. Hiệu 
ứng này mở ra một viễn cảnh thật huy hoàng, hứa hẹn sẽ mang lại những 
thành tựu kỳ diệu cả về phương điện khoa học lẫn đời sống xã hội. 

Liên quan đến các vấn đề trình bày ở trên, một hướng nghiên cứu đang 
được phát triển mạnh là thông tin lượng tử. Cũng chính bằng cách vận 
dụng các trạng thái “đan chằng nhau” ta có thể chuyển tức khắc và an toàn 
tuyệt đối các thông tin mật được mã hóa dưới dạng các trạng thái lượng tử. 
Người ta chờ đợi rằng thông tin lượng tử sẽ là một cuộc đại cách mạng 
trong công nghệ thông tin mà ảnh hưởng to lớn của nó chưa lường tính hết 
được. 

Cũng cần nói thêm rằng từ khi hình thành Thuyết lượng tử hiện đại 
cách đây vài thập kỷ người ta cũng đã nghĩ được, tuy chưa ý thức thật đầy 
đủ, rằng các quá trình cơ sở nhất của thiên nhiên thực chất là các quá trình 
xử lý thông tin lượng tử diễn ra khắp quanh ta, và lượng thông tin xử lý 
trong một đơn vị vật chất và thời gian cực bé cũng lớn hơn rất nhiều lần 
lượng thông tin mà toàn bộ công nghệ thông tin cổ điển đã thực hiện. 


Thống nhất tương tác 

Đến nay số hạt cơ bản ghi nhận được đã lên đến hàng trăm. Đã khẳng 
định được rằng chúng tác động lẫn nhau qua bốn loại tương tác: tương tác 
mạnh, tương tác yếu, tương tác điện từ và tương tác hấp dẫn. Đó là các loại 
tương tác cơ bản nhất, tạo nên bức tranh của cả vũ trụ chúng ta. Bất kỳ một 
thể loại tương tác nào, một hiện tượng nào dù phức tạp đến mấy, từ vi mô 
đến vĩ mô cũng đều bắt nguồn từ các loại tương tác đó. 

Nhờ có tương tác mạnh mà các proton và neutron mới gắn bó được với 
nhau trong các hạt nhân nguyên tử. Không có tương tác mạnh thì ngay các 
tế bào tạo nên cơ thể chúng ta cũng không thể tồn tại được, và lúc đó chúng 
ta sẽ tức khắc rã thành những đám proton và neutron bay loạn xạ khắp nơi. 


326 


Tương tác điện từ giữ cho điện tử chuyển động quanh hạt nhân 
nguyên tử, nhờ có tương tác điện từ các cơ bắp của chúng ta mới cử động 
được. Không có nó cơ thể chúng ta đã trở nên bất cử động trơ trơ như gỗ 
đá. 

Tương tác yếu tạo nên hàng loạt các phản ứng trong lòng mặt trời và từ 
đó những nguồn năng lượng khổng lồ được thoát ra rồi chuyển tới sưởi ấm 
hành tinh chúng ta để cho nảy mầm và duy trì sự sống. Không có tương tác 
yếu cả hành tỉnh chúng ta hắn đã trở nên mịt mù băng giá. 

Tương tác hấp dẫn gần gũi với chúng ta nhất nhưng lại chứa đựng 
nhiều bí ẩn nhất. Chính nhờ có tương tác hấp dẫn chúng ta mới có thể bám 
đính được cái nôi của loài người - Trái đất. Nếu không, chúng ta mỗi người 
sẽ bay lơ lửng ly tán trong vũ trụ bao la, và những địp gặp lại nhau hẳn là sẽ 
vô cùng hiếm hoi. 

Qua đây ta thấy rằng bốn loại tương tác mạnh, yếu, điện từ, hấp dẫn 
quả là cơ bản, tất cả đều là cần thiết và cũng là đủ để có thể vận hành và 
cảm nhận cuộc sống như thể hiện. Tạo hóa đã ban cho vũ trụ chúng ta các 
dạng tương tác một cách tối ưu. 

Tuy biểu hiện rất khác nhau, bốn loại tương tác trên vẫn có một số nét 
cơ bản rất giống nhau, đặc biệt là sự truyền tương tác được dẫn xuất qua các 
hạt trung gian - các hạt gauge. Xây dựng được một lý thuyết thống nhất 
tương tác - có nghĩa là tìm được một cơ cấu thiết kế chung gắn kết các thể 
loại tương tác lại với nhau trên cùng một nền tảng - là một ước mơ ấp ủ từ 
lâu đời của các nhà vật lý. Từ lý thuyết thống nhất có thể hiểu sâu sắc hơn 
về bản chất của các hiện tượng, các mối quan hệ động lực học, và cũng từ 
đó tiên đoán được hàng loạt các hiệu ứng cùng với các ứng dụng hoàn toàn 
mới. 

Chính Einstein đã nghĩ đến việc thống nhất tương tác điện từ với tương 
tác hấp dẫn, và đã dành trọn mười năm cuối đời cho việc xây dựng lý 
thuyết đó, nhưng không thu được kết quả. 

Những cố gắng đầu tiên trong việc thống nhất tương tác điện từ và 
tương tác hấp dẫn được thực hiện bởi Kaluza và Klein vào những năm 1924 
- 1927 trong khuôn khổ lý thuyết tương đối rộng 5 chiều. Tuy nhiên, kết quả 
lý thuyết còn rất xa với thực tế. 

Đến nay có rất nhiều cơ sở để khẳng định rằng bốn loại tương tác cơ 
bản tưởng chừng như khác nhau đó, chăng qua chỉ là những hình thái thể 
hiện biến hóa của cùng một bản chất. Tất cả chúng có thể gộp lại trong 


25/0) 


khuôn khổ một lý thuyết thống nhất dựa trên nguyên lý gauge siêu đối 
xứng mà người ta vẫn thường gọi một cách lạc quan là thuyết Đại Thống 
nhất (Grand Unification Theory) và hy vọng rằng đó sẽ là “Lý thuyết của tất 
cả” (Theory of Everything). 

Bất cứ mô hình lý thuyết Đại thống nhất nào cũng phải xây dựng trên 
cơ sở tổng hợp được Thuyết lượng tử và Thuyết tương đối. Thuyết tương 
đối khăng định rằng các quá trình vật lý điễn ra như nhau trong mọi hệ quy 
chiếu liên hệ với nhau bởi các phép biến đổi tương thích, và do đó các 
phương trình vật lý phải bất biến khi chuyển từ hệ này qua hệ kia. 

Einstein công bố về Thuyết tương đối hẹp năm 1905 và Thuyết tương 
đối rộng mười năm sau đó. Thuyết tương đối hẹp thống nhất thời gian với 
không gian và thừa nhận tiên đề rằng tốc độ ánh sáng như nhau trong mọi 
hệ quy chiếu, dùng hình học phẳng để mô tả không-thời gian phẳng. 
Thuyết tương đối rộng dùng hình học cong Riemann để mô tả không-thời 
gian cong, gắn tương tác hấp dẫn với độ cong đó. 

Một phương hướng được xem là có nhiều triển vọng nhất để xây dựng 
lý thuyết Đại thống nhất là lý thuyết Dây - lý thuyết M. Sự ra đời của lý 
thuyết Dây (1968 - 1973) gắn liền với một loạt những phát hiện quan trọng 
trong Vật lý các hạt cơ bản, trước hết là quan hệ đối ngẫu giữa các quá trình 
tương tác chéo nhau - tán xạ và hủy cặp. Trong lý thuyết này các hạt cơ bản 
không được xem như là các hạt điểm, mà như là những sợi dây chuyển 
động trong không-thời gian 10 hoặc 11 chiều. Khi chuyển động Dây quét 
nên một mặt gọi là “lá thế”. Nền tảng của lý thuyết Dây chính là lý thuyết 
trường lượng tử mô tả động lực học của Dây trên lá thế. Như vậy, ở đây 
ngoài 4 chiều không-thời gian thông thường còn có thêm 6 hoặc 7 chiều 
không gian phụ trội. Không gian phụ trội này được giả thiết là co gọn lại 
thành một miền kích thước bé vào cỡ 10cm, và các thí nghiệm với năng 
lượng cỡ như hiện nay chưa đủ để phát hiện. 

Xuất phát từ những ý tưởng chủ đạo rất hấp dẫn và có sức thuyết phục, 
trong thập kỷ qua lý thuyết Dây đã có những bước phát triển quan trọng do 
kết quả của hai cuộc “cách mạng Dây” diễn ra vào những năm 1984-1985 và 
1994-1995. Qua những công trình nghiên cứu trong thời gian này người ta 
đã xác lập và phân loại được 5 mô hình lý thuyết Dây thích hợp, và đặc biệt 
là phát hiện được các tính chất “đối xứng đối ngẫu Dây” (String duality 
symmetry), chính nhờ đó mà ta có thể liên hệ với nhau các mô hình lý 
thuyết Dây khác nhau này thông qua phép ánh xạ tương đương. Chẳng 


328 


hạn, tính đối ngẫu S liên hệ miễn liên kết yếu của mô hình này với miễn liên 
kết mạnh của mô hình kia, tính đối ngẫu T liên kết không gian phụ trội bé 
của mô hình này với không quan phụ trội lớn của mô hình kia. 

Trên cơ sở đó một ý tưởng đã được hình thành dự đoán rằng có một lý 
thuyết thống nhất căn bản hơn bao trùm lên, được gọi là lý thuyết M, và 5 
loại lý thuyết Dây này tương ứng 5 trường hợp giới hạn của lý thuyết M. 

Đó sẽ là lý thuyết Đại thống nhất lượng tử trong không - thời gian 11 
chiều bao gồm cả 4 loại tương tác nói trên, đặc biệt tại miền năng lượng thấp 
sẽ cho lý thuyết tương tác hấp dẫn siêu đối xứng. 

Tuy đang bước đầu hình thành, lý thuyết M cũng đã cho những kết quả 
rất có ý nghĩa, gắn kết lại những cách tiếp cận tưởng chừng như trái ngược 
nhau trước đây, và đặc biệt là phát hiện những mối liên hệ giữa các quy luật 
của thế giới vi mô - thế giới các hạt nhân nguyên tử và các hạt cơ bản với các 
quy luật của vũ trụ học liên quan đến quá trình hình thành và tiền hóa của 
vũ trụ. 

Lý thuyết M đã có được những áp dụng rất hiệu quả, chẳng hạn trong 
việc nghiên cứu các lý thuyết gauge siêu đối xứng, các tính chất lượng tử của 
các lỗ đen trong vũ trụ. Đặc biệt lần đầu tiên đã thu được kết quả phù hợp 
chính xác với công thức nổi tiếng Bekenstein-Hawking về entropy cho một 
loại lỗ đen. Điều đó đã kích thích thêm sự tin tưởng và sự hứng thú trong việc 
nghiên cứu lý thuyết M. 


Lời kết 

Chắc chắn rằng trong quá trình xây dựng một lý thuyết Đại thống nhất 
hoàn chỉnh còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, rất nhiều câu hỏi cần 
phải được lý giải. Chẳng hạn, các chiều không gian phụ trội (ngoài không- 
thời gian 4 chiều thông thường như ta vẫn cảm nhận) thể hiện ở đâu? Bản 
chất là gì? Cái gì tồn tại trong đó? v.v... hoặc cũng có thể nảy sinh một câu hỏi 
rất tự nhiên như sau: Ngoài 4 loại tương tác cơ bản đã nêu ở trên còn tổn tại 
chăng các dạng tương tác khác chưa được phát hiện? Cũng không loại trừ 
rằng có thể còn có các dạng siêu tương tác ứng với các dạng siêu năng lượng 
khác, liên quan đến các hiện tượng siêu tự nhiên mà các giác quan bình 
thường của con người chưa thể cảm nhận được, cũng như khoa học và kỹ 
thuật hiện nay chưa đủ trình độ để phát hiện. 

Dẫu sao chân trời cũng đã hé mở để có thể hướng tới ngày Đại thống 
nhất. Ngày đó hắn sẽ là khởi đầu của một Mùa Xuân Vĩnh Cửu ở thế giới vi 


329 


mô. Chúng ta có cơ sở để hy vọng rằng, tuy sống trong thế giới hiện thực vĩ 
mô vẫn sẽ có đủ phương tiện kỹ thuật tiên tiến để lắng nghe những nhạc 
điệu “Thì thầm mùa xuân” vọng ra từ trong thế giới sâu thẳm đó. 


CAO CHỈ 


TỒN TẠI CHĂNG MỘT LÝ THUYẾT 
CỦA TẤT CẢ? 


Abstract. A brief review of different tendances in the building of a TOE 
(Theory of Everything) and of different conceptions in the understanding of the 
universe seems to indicate that TOE doesnt exist. If TOE must be approached 
from a larger point of view (holographic), TOE should need a mathematical tool 
non available in the present and its existence becomes more suspicious. 

Tóm tắt: Nếu sơ lược tổng quan các khuynh hướng xây dựng một lý thuyết 
của tất cả (TOE-Theory of Everything) và các quan điểm hiểu vũ trụ thì dường 
như một lý thuyết TOE không tổn tại. Nếu TOE phải được tiếp cận từ một quan 
điểm rộng rãi hơn (toàn ảnh) thì TOE cần đến một công cụ toán học hiện chưa 


có cho nên sự tồn tại của nó càng thêm nghi hoặc. 


Các vấn đề bắt nguồn từ hằng số Planck. Như chúng ta biết ở những 
vùng không gian nhỏ hơn độ đài Planck = (hG / c912 ~ 103 em những 
hiệu ứng lượng tử xuất hiện. Cần thống nhất hai lý thuyết lớn: lượng tử 
(gồm các tương tác yếu, mạnh, điện từ) và hấp dẫn từ đó những lý thuyết 
TOE ra đời vì người ta cho rằng hai lý thuyết đó mô tả toàn bộ vũ trụ. Bài 
báo nhằm điểm qua các lý thuyết hướng về TOE & nêu lên một số vấn đẻ 
chung quanh TOE. 


1. Lý thuyết dây 

Lụ thuyết dâu (String theoru - uiết tắt là LTD) đang chiếm ngôi ị số một 
trên các trang báo khoa học uÈ thuyết lượng tử. Theo LTD, thực thể cơ bản 
nhất không phải là hạt mà là dâu. Đây là đối tượng một chiều, kín hay hở, có 
kích thước uô cùng nhỏ 10”° cm (độ dài Planck). Khi dâu dao động thì các loại 
hạt được tạo ra. Đã 30 năm các nhà uật lý tru tú nhất góp phần phát triển LTD 





” Gs, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt nam. 


332 


dới hụ ouọong xâu dựng một lú thuụết thống nhất, một lý thuyết của tất cả 
(Theoru oƒ Euerything - uiết tắt là TOE). Song dường như người ta đang đi uào 
bé tắc: không tìm được phương thức thực nghiệm để kiểm chứng! Tuụ nhiên 
nhiều nhà oật lý cho rằng cần tiếp tục phát triển LTD, trở phương hướng mới 
cho LTD uì LTD chứa nhiều kết quả quan trọng liên kết (coherent) uề tmặt lý 
thuyết. 

Những điểm yếu của LTD 

Ý tưởng về LTD được hình thành vào những năm 60 thế kỷ trước: 
Gabriele Veneziano, Viện Weizman, Israel và Yoichiro Nambu, Đại học 
Osaka phát hiện rằng tương tác mạnh giữa các hạt có thể được mô tả nhờ 
những sợi dâu nối chúng uới nhau và độ căng của dây ứng với cường độ tương 
tác [1.1]. 

Trong LTD, ngoài dây một chiều, có thể xét đến các đối tượng với số 
chiều lớn hơn d = 2, 3,... Các hạt như electron, proton, neutron... là những 
dao động của những dây hở, đầu mút các dây này bị đán vào một màng 3 
chiều mà chúng ta ký hiệu là D3 [1.1] oốn là chỗ cư trú của thế giới chúng ta, 
trong khi đó graviton, lượng tử của hấp dẫn lại là dao động của những dây 
kín, không có đầu mút, cho nên graviton có khả năng thoát khỏi màng D3 
và truyền lan sang các chiều dư (extra đimensions) khác. 

Đến thời điểm này LTD không đưa ra được bất kỳ một tiên dự đoán 
nào có thể kiểm nghiệm được trong thực nghiệm hiện nay và thậm chí 
trong một tương lai đến. Trước năm 1994 (thời kỳ trước đó được gọi là cuộc 
cách mạng thứ nhất của LTD) người ta đã đưa siêu đối xứng vào LTD và tìm 
ra được 5 loại LTD, khác nhau chủ yếu vì các nhóm đối xứng toán học: loại 
L loại II A, loại I B, loại hỗn hợp HO & loại hỗn hợp HE. 

Để có sự liên kết về mặt toán học, số chiều không thời gian trong LTD 
phải lên đến 10. 

Như vậy thế giới của chúng ta có thêm 6 chiều dư (extra dimensions). 
Mỗi điểm của không gian vĩ mô ẩn chứa một đa tạp các chiều dư (hình 1.1). 
Các quy luật vật lý quan sát được trong không gian vĩ mô phụ thuộc vào 
kích thước và cấu trúc của đa tạp các chiều dư. 

Như vậy ngoài 4 chiều không thời gian những chiều dư (10 - 4 = 6 
chiều) đã cuộn lại (compắc hóa) thành một đa tạp 6d có cấu trúc nhất định 
mang tên đa tạp Calabi-Yau do đòi hỏi bởi một số điều kiện vật lý [1.2]. 


E6 





Đường 
thông lưang 
Điểm trong không gian 





Đa tạp cúc chiều đư 


— Không gian 








Hình 14. Mỗi điểm của không gian vĩ mô ẩn chứa một đa tạp các chiều dư. Các quy luật vật 
lý quan sát được trong không gian vĩ mô phụ thuộc vào kích thước và cấu trúc của đa tạp các 
chiều dư: có bao nhiêu tay quai (handles), độ dài và vòng tiết diện của mỗi tay quai, số lượng 
và vị trí các màng, số đường sức thông lượng quần quanh... 


Không gian các chiều dư (extra dimensions) có thể có nhiều dạng 
(nhiều tôpô): hình cầu, hình xuyến, hai hình xuyến giao nhau tạo nên 
những tay quai (handles), và v.v... Ngoài ra phải kể đến những thông số 
như độ dài tay quai, tiết điện tay quai, vị trí các màng, số thông lượng quấn 
quanh các vòng... [1.3]. 

Mỗi cầu hình ứng với một thế năng xác định bởi các thông lượng, các 
màng, các độ cong của các chiều dư... Năng lượng này chính là năng lượng 
chân không vì đó là năng lượng khi trong bốn chiều vĩ mô không có vật 
chất. 

Các kiểu compắc hóa dẫn đến 10 phương án, số phương án này còn 
lớn hơn cả số nguyên tử trong toàn vũ trụ! Điều này dẫn đến một hong 
cảnh [1.3] (danh từ của Leonard Susskin) có đồi núi với 10 thung lũng ứng 
với chân không. 

Vậy khó lòng tìm được một thí nghiệm mà kết quả lại không giải thích 
được bởi một trong các phương án đó, như thế thì không phủ nhận được 
LTD. Và ngược lại cũng vì vậy mà LTD không nói lên được điều gì, như thế 
cũng khó lòng chấp nhận nó. 

Năm 1995 (bắt đầu thời kỳ được gọi là cuộc cách mạng thứ hai của LTD) 
Edward Witten, Viện Nghiên cứu Các vẫn đề hiện đại Princeton, giải Eields 
1990, giải Crafoord 2008, chứng minh rằng 5 loại LTD thực ra chỉ là năm 
biểu diễn của một /ý fhyết M trong 11 chiều. Năm loại LTD bây giờ được 
nối liền với nhau trong lý thuyết M. Mối liên kết thực hiện nhờ những phép 
gọi là đối ngẫu (duality) tựa như đối ngẫu giữa hạt và sóng. 

Một điểm yếu nữa của LTD là đã chọn z riori một hình học không thời 
gian mà đáng lý ra đối với một TOE như LTD thì hình học không thời gian 
phải được suy điễn từ bản thân lý thuyết [1.4]. 

Con đường hoàng gia đầy vẻ đẹp kỳ ảo do LTD xây đã cuốn hút nhiều 


334 


nhà vật lý trẻ. Mặt trái là con đường hoàng gia này là đã hạn chế nhiều ý 
tưởng mới lạ khác ngoài LTD. 

Nhiều tác giả đặt vấn đề về một cuộc cách mạng thứ ba của LTD. Dường 
như một điều gì rất cơ bản đã thoát khỏi tư duy của chúng ta? Phải lật lại 
các nguyên lý của lượng tử và xét lại bản chất không thời gian? 


Các kết quả lớn của LTD [1.4] 

LTD đã cung cấp một cách mô tả hấp dẫn lượng tử 

LTD chứng minh sự tôn tại của hạt graviton, lượng tử truyền dẫn tương 
tác hấp dẫn, như thế đưa được hấp dẫn vào phạm trù lượng tử (Joel Scherk, 
John Schwarz, Tamiaki Yoneya). 

Một điều quan trọng là LTD tránh được những phân kỳ tổn tại trong 
các lý thuyết vốn chọn thực thể cơ bản là điểm có số chiều d = 0, trong LTD 
thực thể cơ bản lại là đây có số chiều d = 1 với kích thước tuy vô vùng nhỏ 
nhưng hữu hạn (exfended nature oƒ strings). LTD cũng là lý thuyết đầu tiên 
tìm được số chiều của không thời gian, số chiều đó bằng 10 hay 11. 


LTD cho phép thống nhất bốn tương tác: mạnh, yếu, điện từ, 
hấp dẫn 

Các tác giả LTD có thể chứng minh rằng cường độ của bốn loại tương 
tác sẽ quy về một điểm ở năng lượng rất cao: năng lượng tổn tại ở thời sơ 
sinh của vũ trụ. Điều này có nghĩa là bốn loại tương tác có cùng một nguồn 
gốc thống nhất và bắt nguồn từ một thực thể cơ bản là dây. Sau Bigbang 
một thời gian bốn tương tác này đã rẽ nhánh trong quá trình tiến triển của 
vũ trụ. 


LTD tạo cơ sở để hiểu nhiều vẫn đề vũ trụ học 

a /LTD có khả năng mô tả nhiều hiện tượng từ vi mô đến vĩ mô. Một 
kết quả quan trọng là LTD cho phép nghiên cứu lỗ đen về mặt lượng tử. 
Nhờ LTD người ta đã tìm được các trạng thái vi mô của lỗ đen và xây dựng 
được nhiệt động học lỗ đen. Trước LTD người ta chưa thiết lập được mối 
liên quan giữa các trạng thái vi mô lượng tử và entrôpi của lỗ đen. 

b/ Từ LTD có thể suy ra được lời giải de Sitter (tức lời giải với hằng số 
vũ trụ rất nhỏ song lớn hơn số không, 2 O0) mô tả đứng 0ũ trụ đang dãn nở 
của chúng ta. 

Năm 2003 bốn tác giả KKLT (Shamit Kachru, Renata Kallosh, Andrei 
Linđe1 và Sandip P. Trivedi) đã xây dựng được chân không đS (chân không 


335 


de Sitter) tương đối ổn định trong LTD [1.3]. Đây là một công trình quan 
trọng đối với LTD. Đa tạp Calabi-Yau cho phép tổn tại những thông lượng 
(fluxes) tương tự điện thông và từ thông. Cơ chế KKLT cuộn các thông 
lượng này quanh đa tạp Calabi-Yau và dẫn đến một năng lượng chân 
không (liên quan đến hằng số vũ trụ của Einstein), mở đường cho 0iệc ứng 
dụng LTD uào uũ trụ học. 

Có thể tóm tắt: LTD đã đặt cơ sở cho nhiều hướng nghiên cứu. LTD góp 
phần phát triển toán học: tôpô, hình học đại số. LTD đã làm nên cả một 
cuộc cách mạng trong vật lý lý thuyết. LTD là một lý thuyết tiền tiến nhất, 
liên kết nhất. 


2. Lý thuyết hấp dẫn lượng tử vòng (Loop Quantum Gravity - 
LỌG) 

Lý thuyết hấp dẫn lượng tử oòng (LQG) là một lý thuyết nhiều triển vọng 
nhằm thống nhất lượng tử và hấp dẫn. Trong LỌG không thời gian không 
còn là liên tục, mà được cầu tạo bằng những “nguyên tử” [2.1], đấy là những 
phần tử thể tích không thời gian không phân chia được nữa. Như vậy vũ 
trụ không biến thiên một cách liên tục mà tiến triển từng bước như trong 
một máy tính. 

LỌCG dựa trên hai nguyên tắc: 

- Hình học của vũ trụ không là một điều tiên quyết (khác với LTD được 
xây dựng trên một hình học định trước). 

- Lý thuyết phải bắt biến đồng cấu (diffeomorphism), điều đó có nghĩa 
là chúng ta có quyền lựa chọn bất kỳ một hệ tọa độ nào để ánh xạ không 
thời gian và các phương trình (nói cách khác không có hệ tọa độ nào là đặc 
biệt cả). 

Danh từ “vòng” (loop) phát sinh từ việc một số tính toán trong LỌG 
gắn liền với những vòng vẽ nên trong không thời gian (khi sử dụng liên 
thông đồng điều-holonomy connection) [2.2]. 

Trong LỌC các tác giả sử dụng mạng spin (spin network) để biểu diễn 
các trạng thái lượng tử ở vùng vi mô. Ví dụ một hình lập phương gồm một 
thể tích bao bọc bởi 6 mặt hình vuông (hình 2.1a) sẽ ứng với mạng spin 
(hình 2.1b) có một đỉnh (biểu diễn thể tích) và sáu đường (biểu diễn sáu mặt 
bao quanh). Một hình chóp đáy vuông đặt chồng lên một hình lập phương 
(hình 2.1c) sẽ ứng với mạng spin (hình 2.1d) có 2 đỉnh (biểu diễn thể tích 
của hình chóp và hình lập phương) và 10 đường (biểu điễn 9 mặt của hình 


336 


tổng hợp), trong đó có một đường nối hai đỉnh ứng với mặt chung của hình 
chóp và hình vuông. 

Nói chung, trên mạng spin một lượng tử của điện tích được biểu diễn 
bởi một đường, còn một lượng tử của thể tích sẽ được biểu diễn bởi một 


đỉnh điểm. 
a éñ b 


Hình 2.1. Diện tích, thể tích và biểu diễn trên mạng spin 





` A -ˆ 
Hình 2.2. Một tranh nghệ thuật minh họa không thời gian trong LQG. 
Mạng sở đĩ có tên là mạng spin vì các đường trong (nối liền hai đỉnh) của 





mạng được gắn liền với một biểu diễn bất khả quy của một nhóm Lie 
compact (ứng với spin). Mạng các đường nối liền các đỉnh làm thành một đồ 
thị (graph) như đồ thị Feynman song đồ thị ở đây biểu diễn một trạng thái 
của không thời gian trong khi đồ thị Feynman biểu diễn một quá trình 
tương tác. Nếu mô tả trạng thái lượng tử của vũ trụ - hình học của vũ trụ - 
thì sẽ có một mạng spin khổng lồ với khoảng 10! đỉnh. 

Những kết quả quan trọng của LỌC: 

- Toán tử thể tích có các trị riêng (eigenvalue) làm thành một phổ gián 
đoạn và trị cực tiểu của thể tích bằng 10”? cmỶ (lập phương của độ dài 
Planck); 

- Các trị riêng của toán tử diện tích cũng làm thành một phổ gián đoạn 
với trị cực tiểu bằng 10°cm? (bình phương của độ dài Planck); 

- Thu lại công thức entropy lỗ đen của Bekenstein và lý thuyết bức xạ 
Hawking; 

- Chứng minh rằng vận tốc ánh sáng không phải là hằng số mà phụ 
thuộc vào năng lượng của photon (kết quả này vi phạm lý thuyết tương đối 


337 


của Einstein). Đây là một kết quả quan trọng suy ra từ cấu trúc gián đoạn 
của không gian, kết quả này cho phép kiểm tra thực nghiệm lý thuyết LỌG, 
(có thể nhờ trạm thăm dò GLAST - Gzmmma-rau Laree Area Space Telescope - 
Kính Viễn oọng tin Ganmma Vũ trụ Thị trường rộng). 

LỌG có nhiều điểm tương đồng với lý thuyết CDT (Causal Dynamical 
Triangulation) dệt không thời gian bằng những đơn hình (simplex) thỏa 
mãn điều kiện nhân quả [2.3]. 


3. Hình học không giao hoán (noncommutative geometry- 
NCG): 

Một quan điểm cách mạng về không thời gian 

Alamn Connes, nhà toán học Pháp, sáng tạo ra Hình Học Không giao hoán 
(Non-Commnutatiue Geometrg, uiết tắt là NCG). Hình học không giao hoán đã làm 
thay đổi quan niệm uề không thời gian oà có những ứng dụng uật lú cơ bản, trong 
đó có TOE nhằm thống nhất lú thuyết hắp dẫn tà lý thuyết lượng tử. 

Hạt Higss là một hạt hiện nay còn là bí hiểm nhưng lại quyết định sự 
đúng đấn của Mô hình chuẩn, một mô hình đã cho nhiều kết quả kiểm 
chứng được bằng thực nghiệm. Hạt Higgs cần thiết cho việc tạo nên khối 
lượng các hạt trong SM. 

Ý tưởng chủ đạo của Alain Connes: tìm một hình học tinh tế trong đó 
các hạt như hạt Higgs (và các hạt khác) phải xuất hiện như một hệ quả 
đương nhiên, chứ không phải được đưa từ ngoài vào lý thuyết như trong 
Mô hình chuẩn. Hình học tinh tế Alain Connes đề cập ở đây là hình học 
không giao hoán [3.1]. 

Thế nào là hình học không giao hoán (NCG)? 

Chúng ta đều biết 3.4 = 4.3 nói cách khác hai số 3 và 4 giao hoán với 
nhau. Trong NCG, các tọa độ x và y không giao hoán với nhau, nghĩa là x.y 
# y.x, đây là điểm mới. Chúng ta chỉ gặp những tình huống như vậy trong 
không gian pha của cơ học lượng tử, ví dụ các toán tử tọa độ x và xung 
lượng p, không giao hoán với nhau mà thỏa mãn giao hoán tử {x, p„] = x.p 
xPxX =ih, 

Trong NCG người ta thay các tọa độ bằng một đại số A tác động lên 
không gian Hilbert H, và đưa thêm toán tử Dirac D để định nghĩa vi phân. 
Vậy một hình học không giao hoán được xác định bởi bộ tam (A, H. D). Như 
thế các tọa độ bây giờ trở thành những toán tử. Tương tự như trong hình 
học cổ điển, để sử dụng NCG chúng ta phải biết cách tính vi phân, tích 


336 


phân, độ dài... 

a/ Vi phân của một x e A là dí() = [D/f(x)], b/ Khoảng cách d(M,N) 
giữa hai điểm M & N được thay bằng d (M,N) = sup{|f(M) - f(N)|; f <A, 
II[ D,fl||< 1]} c/. Sử dụng vết của Dixmier ta có thể tính được Í f đs trong đó 
£ €A và ds= (1/D). 

Khi đã có những công cụ này thì chúng ta có thể giải những bài toán cụ 
thể trong NCG. 

NCG là một sản phẩm toán học thuần túy, tuy bắt nguồn từ việc nghiên 
cứu không thời gian trong vật lý, và Alain Connes đã ứng dụng NCG vào 
vật lý có hiệu quả. Như thế Alain Connes đã mở ra một phương hướng 
nghiên cứư mới lạ đầy triển vọng khác hoàn toàn với các phương hướng mà 
các nhà vật lý đang đeo đuổi. Với hình học không giao hoán Alain Connes 
đã đưa ra một quan niệm có tính cách mạng về không thời gian. Nhiều người 
so sánh sự đột biến quan niệm không thời gian gây nên bởi NCG với sự đột 
biến tư tưởng gây nên bởi lý thuyết nhật tâm (heliocentric) của Copernic và 
Galilée. 

Ý tưởng chính của Alain Connes trong các ng dụng 0ào 0ật lý. 

Trong tật lú các hạt cơ bản nhiều lúc người ta cần thiết phải đưa oào lý thuyết 
nhiều hạt để thỏn mãn những quá trình nào đó, oí dụ trong SM phải đưa 0ào hạt 
Hisgs (hạt bí hiểm chưa tìm ra) để tạo nên khối lượng cho các hạt khác qua tương tác 
Yukmon. Nếu sử dụng NCG thì những hạt tương tự hạt Higes sẽ xuất hiện như 
những hệ quả tự nhiên của cầu trúc hình học mới [3.2]. 

Đây là một tiếp cận mới đối với không thời gian øượt khỏi phạm oi lý 
thuyết của Einstein. 

Một không gian không giao hoán có thể hình dung cấu thành bởi hai 
lớp không gian liên tục ví như hai mặt của một tờ giấy và giữa hai lớp đó là 
một không gian gián đoạn không giao hoán. 

Khi ứng dụng NCG vào mô hình chuẩn, phần không gian gián đoạn sẽ 
gây ra hạt Higzs (và không những chỉ hạt Higgs mà cả các hạt trong mô 
hình chuẩn) trong khi phần liên tục sẽ gây nên các hạt boson chuẩn (gauge 
boson) như W và Z (là những hạt chuyển tải tương tác yếu). 

Alain Connes nhận thấy rằng trong vật lý, một mặt chúng ta có không 
thời gian 4 chiều Einstein với đối xứng cơ bản là nguyên lý tương đương 
Einstein, mặt khác chúng ta có những hạt được nhúng vào không gian đó 
và lại có những tính chất đối xứng nội tại độc lập với đối xứng của không 
thời gian. Alain Connes muốn xây dựng một không gian bao gồm tất cả đối 


339 


xứng đó một cách hữu cơ. 

Sự phát triển hình học không giao hoán bởi Alain Connes cho phép mở 
rộng lý thuyết các trường chuẩn nhờ kết hợp các đa tạp khả vi (không thời 
gian Minkowski, Euclide, Riemamn) với các đa tạp gián đoạn. Sơ đồ cấu trúc 
đơn giản hón ứng với hình học không giao hoán sẽ là: các đa tạp liên tục 
(Euclide, Minkovski, Riemann) ® các đa tạp gián đoạn (NCG) còn các toán 
tử sẽ là hỗn hợp của các toán tử vi phân thông thường ® các ma trận. 

Trong phần không gian gián đoạn những phép tính vi phân thông 
thường không còn áp dụng được nữa mà phải sử dụng những công cụ mà 
chúng ta đã đề cập ở trên. Alain Connes đã xây dựng các công cụ tính toán 
(lấy tích phân, giải những phương trình vi phân, tính khoảng cách, tính độ 
cong, ...) cho các không gian gián đoạn này. 

Sau đây chúng ta sẽ thấy hạt Higgs, vốn là hạt mà các nhà vật lý phải 
đưa từ ngoài vào lý thuyết thì nay nhờ NCG hạt Higgs xuất hiện một cách tự 
nhiên từ câu trúc của đa tạp. 

Để hiểu vấn đề, cần khái niệm đạo hàm hiệp biến từ hình học vi phân. 
Chúng ta có một đa tạp liên tục là đa tạp Riemamn 4 chiều và một đa tạp 
gián đoạn. Sử dụng các công cụ của NCG người ta tìm thấy rằng đạo hàm 
hiệp biên gián đoạn V biểu diễn qua một hàm ®(x) mà theo cấu trúc chúng 
ta có thể đồng nhất với hạt Higøgs. 

Để thấy sự xuất hiện của hạt Higgs, theo Connes chúng ta xét một 
trường hợp đơn giản khi đa tạp liên tục là đa tạp Riemann 4 chiều còn đa 
tạp gián đoạn gồm chỉ 2 điểm. Liên thông (connection) trong trường hợp 
này có dạng [3.3] 


V9 la Me vgd. ` lãcn | 
Vì vậy ta có ngay đạo hàm hiệp biến gián đoạn bằng 
ấy 0 ® (x) 

V=d+eV() =|,..,-.., Fộ ổ Án cố sẽ 2N .Ÿ ) 

Trong đó d là các đạo hàm ngoài còn ø (x› là hạt Higgs (hãy so sánh V 
với đạo hàm hiệp biến trong lý thuyết trường chuẩn V „ = ôu-i+B.„ °). 

Như vậy ở đây hạt Higgs ®(x) xuất hiện từ cấu trúc gián đoạn của đa 
tạp, từ hình học không giao hoán của đa tạp. 

Có thể nói đây là một kết quả kỳ diệu của hình học không giao hoán. 

Tái chuẩn hóa 

Một trong những triết lý của Alain Connes là tìm ra các ý nghĩa toán 
học sau những ý tưởng vật lý. Một vấn đề quan trọng trong vật lý lượng tử 


340 


là vấn đề tái chuẩn hóa (renornalization) tức vấn đề khử các phân kỳ trong 
lý thuyết lượng tử. 

Như chúng ta biết ví dụ trong QED (Quantum Electrodynamics-Điện 
động lực học lượng tử) có nhiều sơ đồ dẫn đến phân kỳ. Sơ đồ Feymann mô 
tả năng lượng riêng của electron sau đây là một sơ đồ như thế (hình 3.1). 


ekcfron 


^*~~=“ 


photon 


Hình 3.1. Sơ đồ Feynman năng lượng riêng 

Muốn khử phần phân kỳ cần phải bóc tách phần khối lượng õm, vốn có 
trị số vô cùng ra khỏi khối lượng của electron, đại lượng này phát sinh do 
tương tác với chân không của trường điện từ [3.4]. Nhiều người cho rằng 
quá trình tái chuẩn hóa này mang ít nhiều tính chất giả tạo không hữu cơ 
với một lý thuyết hoàn chỉnh. 

Song Alain Connes cho rằng sau những dãy tính toán phức tạp của quá 
trình tái chuẩn hóa trong lý thuyết trường lượng tử là những thực tại vật lý, 
và những thực tại đó là những miên sọc toán học. Cần phải có một kính hiển 
vi siêu mạnh để thấy được điều đó và kính hiển vi này chính là “hình học 
không giao hoán”. Những phân kỳ này không phải là những khuyết tật 
trong lý thuyết, mà là những vùng đất vô cùng hấp dẫn cho toán học. 

Năm 2004, cùng với Matilde Marcolli, Alain Connes đã giải quyết được 
một vấn đề đã ám ảnh ông suốt những năm 70 thế kỷ vừa qua: đó là sự tồn 
tại mối liên quan giữa tái chuẩn hóa trong vật lý lượng tử với lý thuyết 
Galois. Sự phát hiện này là nội dung công trình thứ 155 của Alain Connes. 


Tiếp cận TOE bằng NCG 

Chúng ta có hai thực tại cần được thống nhất: hấp dẫn tuân theo đối 
xứng xác định bởi nguyên lý tương đương của Einstein, và vật chất gồm các 
hạt tuân theo đối xứng nội tại. Liệu có thể tìm một không gian X tuân theo 
một đối xứng U bao cả hai đối xứng trên. Alain Connes chứng tỏ rằng một 
không gian X như thế phải là một không gian có hình học không giao hoán. 

Ý tưởng rất sâu sắc của Alain Connes là muốn thống nhất hấp dẫn với 
lượng tử cần phải thay đổi cấu trúc của không thời gian và để làm điều đó 
ông đã sử dụng hình học không giao hoán [3.5]. 


341 


Theo Connes sự thống nhất hấp dẫn và lượng tử đòi hỏi một không 
gian gồm 2 phần: một phần liên tục và một phần gián đoạn không giao 
hoán. 

Hình học không giao hoán của Alain Connes đã đưa vào vật lý một 
quan niệm hoàn toàn mới mẻ có tính cách mạng về không thời gian. Alain 
Connes đã đề cập đến một tính chất lạ lùng của không thời gian là tính 
không giao hoán. Tính không giao hoán của không thời gian có thể là cơ sở 
cho việc xây dựng một lý thuyết thống nhất hấp dẫn và lượng tử, trong đó 
mọi hạt đều xuất hiện một cách đương nhiên như là hệ quả của không thời 
gian không giao hoán và vấn đề tái chuẩn hóa, một vấn để quan trọng của 
lý thuyết lượng tử được giải thích một cách chặt chẽ về mặt toán học trong 
khuôn khổ của NCG. 


4. Một loại hình khoa học mới (New Kind of Science - NKS): 


256 quy tắc để hiểu toàn bộ thế giới thực tại? Một TOE? 

Một hiện tượng không ngừng gâu sự chú ú uà nhiều tranh cãi trong siới khoa 
học đến na là sự xuất hiện cuốn sách: Một loại hình khoa học mới (A Neu Kind 
0ƒ Science - 0iết tắt là NKS) của Stephen Wolfram uào năm 2002. Tác giả Wolfram 
cho rằng mọi hiện tượng trong oạn uật từ uũ trụ đến thị trường chứng khoán đều có 
thể quy oề những chương trình tin học đơn giản 0à mọi hiện tượng phức tạp đều là 
kết quả phát triển của những tế bào ban đầu sọi là các tế bào autômát (uiết tắt là CA- 
cellular automaton), nói cách khác Wolfram đã tìm ra một loại hình TOE mới. 

Stephen Wolfram nghiên cứu nhiều lĩnh vực (vật lý các hạt cơ bản, vũ 
trụ, toán học, tin học,...), tác giả của Mlafhematicn, một phần mềm nổi tiếng 
được sử dụng trên toàn thế giới. 

Wolfram nhiều năm suy nghĩ về câu hỏi: mọi cấu trúc phức tạp 0à đa dạng 
trong thế giới thực tại đã hình thành như thế nào? Liệu thiên nhiên có sử dụng 
một số quy tắc nào trong khi sáng tạo ra mọi vật, liệu có một khoa học lý 
thuyết nào để mô tả những quy tắc này? 

Wolfram tin rằng tồn tại một chương trình rất đơn giản, nếu chạy trong 
một thời gian rất dài sẽ dẫn đến mọi phức hợp (complexity) trong vũ trụ: các 
sao, mặt trời, khí hậu, các sinh vật, các dòng chảy của chất lỏng, thị trường 
chứng khoán,... Và chương trình đó chính là 1ý tuyết tối hậu của oật lú -một 
loại hình TOE mới [4.1]. 

Wolfram hy vọng xuất phát từ những dữ kiện và điều kiện ban đầu đơn 
giản có thể tái tạo sự phức hợp của vũ trụ. Tham vọng của Wolfram rất lớn: 


342 


giải thích toàn thể vũ trụ kể cả thế giới sinh vật, các dòng chảy,... thị trường 
chứng khoán. Và Wolfram đã tìm ra nhiều quy tắc cho sự phát triển của CA 
để thực hiện tham vọng của mình. 

Theo Wolfram (và nhiều nhà khoa học khác) thì vũ trụ là không liên tục 
mà gián đoạn - giống như những bit trong thông tin cho nên ý tưởng về CA 
tức tế bào autômát là cơ bản. Họ muốn thiết lập mối quan hệ giữa øật lý oà 
tin học. 

Trong lý thuyết CA của mình, Wolfam muốn chứng minh rằng với 
những quy tắc đơn giản chúng ta có thể thu được những hình thái rất phức 
tạp. 

Gregory Chaitin đã phát biểu: Sfephen Wolfram muốn phát hiện những iên 
sạch đầu tiên mà Chúa đã đặt xuống để xâu dựng 0ũ trụ. 

Tế bào autômát (CA) cơ bẩn 

Tế bào autômát là đơn vị nằm trong một ô mạng gián đoạn sử dụng cho 
tính toán. CA cơ bản có một chiều (dimension), mỗi tế bào có 2 trạng thái: 1 
& 0 hay đen & trắng, mỗi tế bào có 2 tế bào lân cận nằm hai bên. Sở dĩ các tế 
bào này được gọi là autômát vì chúng tự động phát triển trong thời gian 
theo những quy tắc nhất định. 

Như vậy với các CA cơ bản ta có một tập gồm 3 tế bào vậy có 22 = 8 cầu 
hình cho một tập như thế. Sau đây là 8 cấu hình của các tập 3 tế bào (ở hàng 
trên ta dùng số 1 & 0 để chỉ trạng thái, ở hàng dưới ta dùng màu đen & 
trắng để chỉ trạng thái): 


r[ Ire| [re[l[ [lelel e[xx[ e[xe] BeIs[l| lelsjel[ 
¬> ME ERR(|ÌIKMmINM.'I(INL.ILII 














Sự phát triển của CA theo thời gian 

Lấy một tế bào đen ở hàng thứ nhất (xem hình 441). 

Trên hàng thứ hai (ứng với thời điểm tiếp theo, như thế không gian và 
thời gian quyện với nhau) ta lấy thêm một tế bào bên trái, vậy ta có hai tế 
bào, chúng có màu đen hay màu trắng? Trạng thái mới của tế bào phụ thuộc 0ào 
trạng thái trước của nó uà của hai tế bào lân cận. Ta phải lẫy một quy tắc nào đó 
để gán màu cho chúng. Sau đây ta dùng quy tắc gọi là quy tắc 110 biểu diễn 
ở bảng 1. 

Tại sao quy tắc này có tên là quy tắc 110? 

Hãy nhìn dãy số ứng với trạng thái của tế bào nằm giữa trên hàng dưới 
(bảng 1): 


343 


01101110= trong hệ nøh phân dãy số này bằng = 

0.2” + 1.25+ 1.2? + 0.22+ 1.23 + 1.22 +1.2! + 0.22=641+32+8+4+2 
= 110 

Vì thế quy tắc này gọi là quy tắc 110. 

Nếu dãy số ứng với trạng thái của tế bào nằm giữa trên hàng dưới của 
bảng 1 lại là: 00011110 thì chúng ta có quy tắc 30. 








Cấu hình trước | ¡ mí HN. BH N HN (HN. 
Trạng thái mói của tế bào nằm giữa II M mã E1 m LÍ m [S† 





Bảng1: quy tắc110, trạng thái biểu diễn bằng màu: đen (ứng với số1) & trắng (ứng với số 0) 

Màu của tế bào nằm ở hàng tiếp theo tùy thuộc vào các màu của 3 tế 
bào nằm đúng trên nó một hàng (tế bào nằm dưới ở ngay vị trí giữa của 3 tế 
bào nằm trên). Theo quy tắc nêu ở bảng 1: ví dụ 3 tế bào nằm trên có cầu 
hình 111 thì tế bào nằm dưới sẽ là tế bào 0 tức là tế bào trắng, nếu trên có 
cầu hình 110 thì tế bào dưới sẽ là tế bào đen và v.v.... 

Sau 10 lần lặp (lấy liên tiếp 10 hàng) ta có hình 4.1, sau 700 lần lặp ta có 
hình 42. 









































Hình 4.1. Kết quả áp dụng 110 sau 10 lần lặp 





42 


Hình 4.2. Kết quả áp dụng quy tắc 110 sau 700 lần lặp 


344 


Có bao nhiêu quy tắc như quy tắc 110 mà chúng ta vừa áp dụng? Vì mỗi 
tế bào có hai trạng thái cho nên đối với một tập 8 tế bào (xem hàng thứ hai ở 

số cầu hình khác nhau sẽ cho ta số quy tắc bằng: 2# = 256 quy tắc. 

Wolfram cho rằng sử dụng 256 quy tắc cho sự phát triển của CA, chúng 
ta có thể tái tạo mọi sự phức hợp (complexity) trong vạn vật. Trong 256 quy tắc 
đó, quy tắc 110 (oà quy tắc 30) là lú thú nhát. 

Stephen Wolfram nếu không phải là người duy nhất có tư tưởng về các 
tế bào autômát thì cũng là người làm hồi sinh ý tưởng này trên một bình 
điện mới mẻ và phổ quát. 

Theo Wolfram sự phức hợp (complexity) nảy sinh từ những điều đơn 
giản. Từ bản chất là những đối tượng tin học, những tế bào autômát có khả 
năng tiếp cận đến vật lý, sinh học,... 

Một số oí dụ mỉnh họa 

Sự sống 

Trong khi áp dụng lý thuyết tế bào automat vào sự sống Wolfram cho 
rằng sự phức tạp trong thế giới sinh học ít liên quan đến thuyết chọn lọc tự nhiên 
(sélection naturelle) mà là kết quả của dãu biến thiên của các tế bào automal. 

Jean-Philippe Rennard, nhà tin học, tác giả cuốn sách Sự sống nhân tạo 
[4.2] đã phát biểu: “Đóng góp lớn của lý thuyết các tế bào autômát Wolfram 
là phát hiện hiện tượng đột sinh (émergence). Đột sinh trong lý thuyết tiến 
hóa là sự xuất hiện những hệ thống không thể đoán trước hoặc giải thích 
trên cơ sở những điều kiện trước đó.” 

Thị trường chứng khoán 

Từ đâu phát sinh những biến động ngẫu nhiên trên thị trường chứng 
khoán. Lẽ dĩ nhiên một nguyên nhân là tác động của môi trường song một 
nguyên nhân khác là „eẩu nhiên đã phát sinh một cách nội tại. Wolfram trong 
lý thuyết CA của mình đã minh họa được sự phát sinh những ngẫu nhiên 
nội tại (intrinsic randomness) nhờ quy tắc 30. 

Vũ trụ 

Theo Wolfram vũ trụ tuân theo một quy tắc thống nhất, đơn giản, tiềm 
ẩn. Từ trước nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng Richard Feynman, giải Nobel 
năm 1965 đã đưa ra ý tưởng về một vũ trụ-máy tính [4.3]. Trong thời gian 
hiện nay các nhà vật lý đã xây dựng nhiều lý thuyết phức tạp thống nhất 
lượng tử và hấp dẫn như lý thuyết dây. 

Trong khuôn khổ lý thuyết tế bào autômát Wolfram không cần đến 
những định luật phức tạp. Vũ trụ đã chạy chương trình các tế bào automat 


345 


từ thuở nguyên sinh. Một nhà vật lý muốn thử nghiệm điều này phải cần 
một thời gian tương tự và một không gian lớn như vậy. Ngoài ra cần một lý 
thuyết tế bào automat nhiều chiều với một cấu trúc không thời gian phức 
tạp. 

Wolfram cho rằng các định luật vật lý tìm ra đến nay đều không là cơ 
bản mà chỉ là những tính chất đột sinh từ các quy tắc tiềm ẩn trong lý 
thuyết các tế bào automat. 

Hấp dẫn 

Chúng ta có thể mô tả không gian phẳng bằng một mạng CA có hình 
lục giác. Nếu ta đưa vào mạng của các ô lục giác những ô ngũ giác và thất 
giác (5&7 cạnh), ta sẽ thu được không gian cong ( trong lý 
thuyết hấp dẫn. 



































Hình 4.3. Mạng CA có chen những hình 5 & 7 cạnh vào mạng 
gốc chứa các hình lục giác mô tả không gian có độ cong. 

Vật lý hạt cơ bản 

Xem hình 42 ta thấy rằng ngoài những cấu trúc mang tính đều (xem 
mép trái của hình 4.2) chúng ta còn thấy xuất hiện những cấu trúc mới đột 
sinh (xem mép phải của hình 4.2). 

Trong lý thuyết CA, Wolfram có thể thu nhận được những cá thể như ở 
hình 4.4 nhờ quy tắc 110. Trên hình này có thể đoán nhận sự tương tác của 
các hạt theo sơ đồ Feynman. 























Hình 44. CA mô tả tương tác của các hạt cơ bản 
Tác giả Ray Kurzweil [44] cho rằng một điểm yếu của lý thuyết CA của 


346 


Wolfram là thiếu khả năng tiên đoán, qua một số lặp người ta không thể 
biết trước điều gì sẽ xảy ra. 

Thứ hai, các cấu trúc đã xuất hiện sẽ tái xuất nhưng mức phức hợp (order 
of complexity) không tăng lên, vậy khó lòng tạo nên sinh vật, con người 
hoặc bản dạo khúc của Chopin. 

Ngoài ra một vấn đề quan trọng khác là mối liên hệ giữa liên tực (mô tả 
bởi toán học cổ điển cùng với các phương trình vi phân) và gián đoạn mô tả 
trong lý thuyết CA. Dường như thiên nhiên đao động giữa tương tự (analog) 
và số hóa (digital). Nhiều đối xứng trong thiên nhiên như đối xứng quay, đối 
xứng tịnh tiến, đối xứng Lorentz, đối xứng điện yếu và nhiều đối xứng khác 
là liên tục và khó lòng được mô tả trong khuôn khổ của öật lý số hóa. Đây là 
một vấn đề lớn về vật lý và triết học: liệu có thể quy mọi quá trình về các 
quá trình số hóz? 

Số người phản đối NKS không phải là ít. Tuy thế ý tưởng táo bạo của 
Stephen Wolfram vẫn là hấp dẫn đối với nhiều nhà khoa học ít nhất vì lý 
thuyết CA của Wolfram đã đề cập đến câu hỏi sâu kín nhất của khoa học và 
triết học: mọi hình thái của thực tại từ đâu đến? NKS có thể là cái phôi nào đó 
của một chân lý lớn. 

Nhiều nhà khoa học cho rằng Wolfam đang đi đúng đường và lý 
thuyết CA của Wolfram xứng đáng được gọi là một loại hình khoa học mới, 
một NKS. Thời gian từ lúc công bố NKS còn quá ít để có thể đánh giá đúng 
đắn giá trị của nó. 


5. Chaitin và Lý thuyết tin học (Có thể hiểu được Vũ trụ 
chăng?) 

Sau khi Kurt Gödel chứng mình rằng mọi toán học đều có những hạn chế (Định 
lý Không đầu đủ - Theorem oƒ Incompleteness), rồi Alan Turing chứng minh rằng 
không tồn tại một chương trình kiểm nghiệm (test) có thời gian hữu hạn để chứng tỏ 
rằng bắt kỳ một chương trình máu tính nào cho trước sẽ dừng lại (Bài toán dừng - 
Haltins Problem), Gresoru Chaitin đã phát triển một lú thuyết thông tin mới, tìm ra 
số Omesa () oà đi đến khẳng định không thể tồn tại TOE cho toán học uà cho uật 
lý, điều nàu có nghĩa là sự hiểu biết uề oũ trụ chứa đầu những lỗ trống bắt khả tri. 
Cho rằng oũ trụ có thể hiểu được gần như là tuyên ngôn tận thế của triết học. 


Gregory Chaitin và lý thuyết tin học 
Gregory Chaitin đã gắn liền vấn đề hiểu vũ trụ với lý thuyết tín học [5.1]. 


347 


Trải qua cả nghìn năm nhiều nhà toán học hy vọng rằng toán học một 
ngày nào đó sẽ tạo ra được TOE (Theory of Everything-Lý thuyết của tất 
cả): tồn tại một tập hữu hạn các định đề (axiom) và quy tắc từ đó có thể suy 
ra mọi chân lý toán học. Song vào năm 1930 hy vọng trên đã bị dập tắt vì 
Định lú Không đầy đủ (Incompleteness Theorem) nổi tiếng của Kurt Gödel: 
Trơng mọi lý thuyết toán học luôn tồn tại những khẳng định không chứng 
tỉnh được là đúng hay sai. 

Chaitin đã chứng tỏ rằng sự ngẫu nhiên vốn ngự trị trong cơ học lượng 
tử cũng tồn tại trong lòng của toán học. 

Gregory Chaitin đã lấy những ý tưởng về phức hợp (complexity) và 
ngẫu nhiên (randomness) đo Gottfried W. Leibniz để ra năm 1686 và tích 
hợp với lý thuyết thông tin hiện đại để chứng minh rằng không tổn tại một 
TOE cho mọi toán học. Định lý Không đầy đủ của Gödel đã gây ấn tượng 
mạnh đến Gregory Chaitin. Gödel phủ nhận quan điểm của David Hilbert, 
nhà toán học gần một thế kỷ trước đã đưa ra tuyên ngôn có một TOE cho 
toán học, một tập nguyên lý từ đó có thể suy ra mọi chân lý toán học. Gödel 
đã chứng minh rằng các toán học chứa những khẳng định mà chúng ta 
không thể chứng minh được theo cách của Hilbert. 


Thế nào gọi là phức hợp (complexity)? 

W. Leibniz trong chương VI của Discowrse ơn Metapln/sics cho rằng một 
lý thuyết phải đơn giản hơn tổng dữ liệu mà nó giải thích, nếu không nó 
không giải thích được điều gì cả. 

Điều này dẫn đến các khái niệm phức hợp và đơn giản. Hiện nay tính 
phức hợp (complexity) và tính đơn giản (simplicity) đã được lượng hóa. 

Năm 1965, Gregory Chaitin đưa ra lý thuyết thông tin thuật toán 
(algorithmic information theory) để giải bài toán đo độ phức hợp. Sau đây là 
ý tưởng chính của lý thuyết đó: mọi định luật khoa học giải thích hoặc mô tả 
những đối tượng toán học hoặc một tập dữ liệu đều có thể biểu diễn bằng một 
chương trình máu tính. 

Kích thước của một chương trình máy tính là số bit chứa trong chương 
trình đó. Như chúng ta biết máy tính lưu trữ thông tin dưới dạng dãy các số 
0 và 1. Mỗi số 0 và 1 đó gọi là bit. Một chương trình máy tính càng phức tạp 
thì kích thước càng lớn và số bit càng nhiều. Nếu một hiện tượng chịu sự 
điều khiển của một định luật thì định luật này có thể mã hóa thành một 
chương trình máy tính. Định luật càng đơn giản thì chúng ta hiểu hiện 


346 


tượng càng sâu sắc và càng đễ sử dụng. Tính đơn giản hay không đơn giản 
được phản ánh trong kích thước của chương trình [5.2]. Như thế 

1/ Thứ nhất chúng ta đo độ phức hợp bằng các bit thông tin nghĩa là 
bằng các số 0 và 1. 

2 / Thứ hai thay vì các phương trình toán học chúng ta dùng những 
chương trình máy tính trong hệ nhị phân (binary). 

Theo ý tưởng của Leibniz thì nếu có một lý thuyết thực sự thì phải có 
một sự nén (compression) nghĩa là chương trình máy tính tương ứng phải 
có kích thước nhỏ hơn dữ liệu output, cả hai đều đo bằng các bit 0 và 1. 
Trong trường hợp không tổn tại một lý thuyết thực sự nào thì thì đấy bit đó 
được gọi là ngẫu nhiên uề thuật toán (algorithmically random) hoặc là bất khả 
quụ, là không tối giản được (irreducible). 


Bài toán dừng của Turing 

Khi sử dụng máy tính chúng ta đứng trước một bài toán cơ bản: cho 
một chương trình nào đó liệu có một thuật toán (algorithm) để thấy được 
chương trình sẽ dừng hay không, hay nó chạy đến muôn đời? 

Ví dụ xét bài toán “lấy một số nằm giữa 1 và 10, thêm 2 vào số đó và 
tính kết quả”, chương trình này sẽ dừng sau 10 bước, song nếu lấy bài toán 
“lầy một số không âm nhân nó với 2 đến lúc có được một số lớn hơn 1”, 
chương trình này sẽ dừng nếu số x # 0, nếu x=0 chương trình sẽ chạy mãi. 

Đối với những bài toán phức tạp hơn liệu chúng ta có đủ thời gian để 
chờ xem chương trình có dừng hay không? Đợi 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, 1 tỷ 
năm? Tôn tại chăng một chương trình kiểm nghiệm (test) có thời gian hữu 
hạn để chứng tỏ rằng bất kỳ một chương trình máy tính nào cho trước sẽ 
dừng. 

Turing chứng minh rằng không tổn tại một chương trình như thế! 


Số omega (©) 

Xuất phát từ các công trình của Gödel, Leibniz và Turing, Gregor 
Chaitin đã đi đến số Omega. Omesa là một số rất phức hợp 0ì định nghĩn của nó 
dựa trên một bài toán không gtải được - đó là bài toán dừng của Turing (TurmgS 
hnlHns problem). 

Hãy xét ví dụ sau đây: giả sử rằng trên toàn thế giới chỉ có 2 chương 
trình dừng và dãy bit của hai chương trình đó là 11001 & 101. Chọn ngẫu 
nhiên một chương trình có nghĩa là chọn ngẫu nhiên các dãy bit trên. Ta có 


349 


thể thực hiện việc chọn bằng cách tung một đồng xu và lấy 1 nếu có mặt 
phải và lấy 0 nếu có mặt trái, như thế xác suất để thu được một bit nào đó là 
bằng 1/2. Vậy xác suất để thu được các chương trình 1101 & 101 là 

1⁄2 x1/2 x1/2 x1/2 x1/2 = 1/2 và 1/2x1/2 x1/2 = 1/2. Cho nên xác suất để 
chọn ngẫu nhiên một chương trình là 1/2?+ 1/2? = 0.15625. 

Trong thực tế sẽ có nhiều chương trình dừng và số omega sẽ là tổng của 
những số hạng có đạng 1 /2N. Số O là một số được định nghĩa chặt chẽ về 
mặt toán học (Q = Ỳ 2 , cộng theo p là số bit của chương trình dừng). 


Vậy số Omega chính là xác suất để máu tính sẽ dừng sau một thời gian khi 
dãu các bit được chọn một cách ngẫu nhiên. 


Vì sao số omega lại bất khả quy? 

Đây là tính chất đáng ngạc nhiên của số Omeøa, số này là bất khả quy 
hay nói cách khác là ngẫu nhiên về mặt thuật toán và số này là phức hợp vô 
cùng (infinitely complex). Vì sao như vậy: giống như mọi con số, ta có thể 
viết omega dưới dạng dãy các số 0 và 1 (trong hệ binary). Số omega sẽ là 
một đãy vô cùng trong hệ binary giống như căn số bậc hai của số 2 trong hệ 
thập phân: 

V2_= 1.4142135623730950488.... 

Song chúng ta có một thuật toán để thu được số đó theo phép lặp của 
Newton (Neœfon5 iferation). Nếu có đủ thời gian thì chương trình tính 
X2 sẽ thu được bất kỳ con số nào trong dãy thập phân trên và chương trình 
dừng lại. 

Có điều gì tương tự như vậy đối với số omega chăng? Có một chương 
trình hữu hạn nào có thể tính được các bit trong dãy binary của số omega? 

Nếu thế khi biết được N bit đầu trong dãy nhị phân của Omega chúng 
ta đã có thể giải bài toán dừng đối với mọi chương trình có kích thước đến 
N bit. Như thế vì chúng ta có một chương trình hữu hạn cho mọi bit của 
Omega, chúng ta cũng có một chương trình để giải bài toán đừng cho mọi 
chương trình bất kể kích thước của chúng. Nhưng điều này như chúng ta 
biết là không thể được, như vậy một chương trình như thế là không tôn tại. 

Theo định nghĩa ở trên, Omega là bất khả quy hay nói cách khác là một 
số ngẫu nhiên về thuật toán (algorithmically random). Omega không thể 
nén (compressed) trong một lý thuyết hữu hạn. Mặc dù Omega có một định 
nghĩa toán học chính xác, song đãy bit vô cùng của nó không thể tính được 
bởi một chương trình hữu hạn, đó là một dãy bit vô cùng và ngẫu nhiên. 


350 


Vì sao toán học không có TOE? 

Một lý thuyết toán học gồm một tập định để và quy tắc. Có thể nói 
thêm định đề chính là những nguyên lý bất khả quy. Như thế TOE sẽ là 
một tập như thế từ đó ta có thể suy ra mọi chân lý toán học. TOE bắt buộc 
phải có một độ phức hợp hữu hạn vì nếu không thì TOE đã không còn là 
một lý thuyết nữa! Và TOE phải cho phép tính được số Omega. Song điều 
này không thể xảy ra vì như chúng ta biết Omega là một số có độ phức hợp 
vô cùng (infinite complexity). 


Những tin buồn cho TOE của vật lý 

Gregory Chaitin phát hiện thấy trong lòng toán học có nhiều lỗ trống. 
Đây cũng là một tín hiệu xấu cho vật lý học. Vật lý học có tham vọng mô tả 
Vũ trụ hoàn chỉnh và chính xác. Toán học lại là ngôn ngữ của vật lý, như 
thế những phát hiện của Chaitin buộc rằng một “Lý thuyết của tất cả” 
(TOE) là không thể có được. Như vậy, những lý thuyết đầy triển vọng như 
lý thuyết siêu dây cũng thuộc phạm trù này. 

Kỳ vọng của những nhà vật lý lý thuyết về một phương trình tối hậu 
phải chịu áp lực nặng nề này. 

Vật lý uà toán học đều là những khoa học thuần túy thực nghiệm (trulụ 
empirical) oà gần thực nghiệm (quasi-empirical)! 

Thoạt nhìn, người ta nghĩ rằng vật lý và toán học rất khác nhau. Song, 
Gregory Chaitin đã đưa ra sơ đồ sau đây nói lên mối tương đồng giữa vật lý, 
toán học và các khoa học tính toán: 











Vật lý: Lý thuyết —> các tính toán| — các tiên đoán cho những 
quan sắt 








Toán học: Định đề — lcác suy luận logic] > các định lý 


Hình 5.2 Vật lý và toán học đều tương tự việc chạy một chương trình trên máy tính. 





Chaitin cho rằng giữa vật lý và toán học không có sự khác biệt về 
nguyên tắc: cả hai đều là những khoa học thực nghiệm (Chaitin dùng chữ 
thuần túy thực nghiệm cho vật lý và chữ gần thực nghiệm cho toán học 
song thực sự hai chữ đó không khác nhau về mặt nguyên tắc). 


6. Nguyên lý đột sinh với vật lý hiện đại và TOE 
Theo, Robert Lauehlin, giải Nobel oật lý năm 1998: đột sinh (emergence) là 


351 


nguyên lú cấu trúc uật lú theo đó xuất hiện những định luật mà ta không thể su 
diễn từ những nguyên lý uật lý cơ bản hơn. Quan điểm đột sinh của Robert 
Laughlin được nhiều nhà khoa học chia sẻ, tạo nên một nguyên lú khoa học mới có 
khả năng làm lung lay cơ sở uật lú hiện đại, oà đặt ra những câu hỏi lớn đối uới quá 
trình xây dựng TOE. 


Nguyên lý đột sinh 

Các nhà khoa học theo quan điểm đột sinh (tiêu biểu là Robert Betts 
Laughlin) muốn phủ nhận quy giản luận (reductiomism) là luận thuyết quy 
mọi hành xử của thế giới về một số định luật cơ bản (đây cũng là cơ sở triết 
học của nhiều lý thuyết TOE). Danh từ đột sinh do George Henry Lewes 
đưa ra năm 1875. Theo quan điểm đột sinh thì vật lý giống như một con búp 
bê Nga nhiều lớp (tiếng Nga là marpẽmxa), ứng với mỗi lớp tổ chức chúng ta 
có những định luật riêng. 

Một khoa học dựa trên nguyên lý đột sinh sẽ đặt trọng tâm vào những 
hiện tượng thuộc phạm i khả năng lú thuyết oà thực nghiệm của chúng ta.[6.1] 


Thiên nhiên là một cái giếng không đáy? 

Theo nguyên lý đột sinh thì không có một lý thuyết vật lý nào là cơ bản 
cả. Cầu trúc của thiên nhiên không có lớp đầu tiên và cũng không có những 
thực thể cơ bản ban đầu. 

Năm 2005, Robert Lauphlin, giải Nobel 1998, công bố cuốn sách “Một oñ 
trụ khác (Un Univers đifferent) gây nên một một làn sóng tranh luận sôi nổi 
trong giới khoa học. Trong cuốn sách nói trên, tác giả đưa ra quan điểm mọi 
định luật về thiên nhiên đều là “đột sinh”. Các định luật ở một lớp trên là hệ 
quả của một hành xử tập thể ở lớp ấy và thực chất không phụ thuộc vào các 
định luật điều khiển thiên nhiên ở lớp dưới. Nếu không quan niệm rằng số 
lớp là vô cùng thì phải mặc nhận tồn tại một lớp đầu tiên mà các định luật 
của nó không thể đột sinh từ một lớp dưới nữa! Như thế theo nguyên lý đột 
sinh ta có thể hình dung £Ù/ên #iên như một cái giếng không đá, như oậu 
gián tiếp phủ nhận TOE. 

Lý thuyết của Robert Laughlin có thể xem là đối cực của quy giản luận. 
Tổn tại một khoảng cách lớn giữa quy giản luận dựa trên lý thuyết nguyên 
tử và sự hình thành thế giới của sự sống. Sự sống có những định luật riêng 
của nó không suy được từ lý thuyết nguyên tử (một trong những luận 
thuyết theo quan điểm đó là luận thuyết về sức sống-øifalism- cho rằng sự 
sống tuân theo những quy luật riêng không thể chỉ quy về các quá trình hóa 


352 


học và vật lý được - Paul Joseph Barthez, 1806). 
Người ta chỉ giữ lại được từ quy giản luận quan điểm cho rằng trong 
thế giới tồn tại những vật thể vi mô tuân theo những định luật nhất định. 
Theo quan điểm đột sinh, khi nói rằng thiên nhiên là một cái giếng 
không đáy sâu đến vô cùng, người ta cũng muốn hàm ẩn thêm hai ý tưởng 
sau: 
a. Những nghiên cứu vật lý không có điểm dừng xác định trước được. 
b. Mọi nghiên cứu ở một lớp không thể tách rời với trình độ, khả năng 
tính toán và thực nghiệm của chúng ta. 


Các định luật đột sinh 

Hai khả năng có thể xảy ra: 

a / Các định luật đột sinh không thể suy từ các định luật của lớp cơ bản. 
Như thế các định luật đột sinh ở một lớp trên là độc lập với các định luật ở 
lớp dưới và có một tính tự trị (autonomie) nào đó. 

b/ Nếu chỉ vì sự hạn chế của toán học mà chúng ta không thể suy các định 
luật đột sinh từ những định luật cơ bản (kể cả sử dụng máy tính) thì các 
định luật mà chúng ta gọi là đột sinh chẳng qua chỉ thuộc một tập con của 
các định luật cơ bản. 

Sau đây chúng ta sẽ thấy dường như khả năng thứ nhất là gần với sự 
thật của vật lý học. 


Vật lý thống kê 

Vật lý thống kê chứng tỏ rằng các định luật nhiệt động học mô tả cách 
hành xử không trật tự của tập lớn các phân tử. Cuối năm 1920, thuyết lượng 
tử cho phép người ta tin rằng không những các định luật nhiệt động học 
mà cả cơ học cổ điển cũng đột sinh từ cơ sở các định luật lượng tử vốn là 
một lý thuyết không tất định (indéterminisme) vi mô. Từ đó một kết luận: 
các định luật đột sinh cũng dựa trên cơ sở của một số định luật cơ bản, song 
thể hiện ra dưới nhiều hình thức rất khác nhau. Điều này làm thành một hồ 
ngăn cách giữa các lớp vì sự hiểu biết các định luật đột sinh không cho phép 
tái lập các định luật cơ bản. Một ví dụ là Stephen Wolfram đã chứng minh 
rằng các định luật vĩ mô về nhiệt hoặc thủy động học mà người ta nghĩ rằng 
có nguồn gốc từ các định luật vi mô của cơ học cổ điển hoặc lượng tử đều có 
thể suy ra từ một mô hình rất đơn giản của mạng lưới các tế bào autômát. 

Các định luật ở lớp đột sinh và ở lớp dưới có thể có sự tương tự hình 


352 


thức (analogie formelle). Một số định luật của môi trường đông đặc (mà 
chúng ta xem là đột sinh) tương tự với các định luật của vật chất cơ bản (mà 
chúng ta xem là cơ sở). Ví dụ phonon (trong môi trường đông đặc) tương tự 
như photon (trong chân không, môi trường cơ bản), các lỗ trống trong các 
giải phổ bán dẫn tương tự với các positron trong lý thuyết Dirac. Vậy có 
chăng một sự “đồng dạng” các định luật ở các lớp? hay nói cách khác có 
chăng một nguyên tắc thống nhất để thiết lập các định luật ở các lớp khác 
nhau? 


Lý thuyết trường lượng tử 

Lý thuyết trường lượng tử (LTTLT) là lý thuyết kết hợp lý thuyết lượng 
tử và lý thuyết tương đối (hẹp). LTTLT xây dựng trên tương tác vi mô của 
các hạt cơ bản và cho những kết quả quan sát được với độ chính xác cao 
đáng ngạc nhiên (ví dụ dịch chuyển Lamb [6.2] quan sát được năm 1947-48). 

Vậy đây có phải là một lý thuyết thuộc quy giản luận và là một ơí dụ 
chống lại quan điểm đột sinh? Không phải hoàn toàn như vậy. 

Đi sâu vào LTTLT người ta thấy một lỗ hồng lớn: đó là sự tồn tại những 
đại lượng lớn 0ô cùng phát sinh trong quá trình tính toán. Muốn thu được 
những kết quả so sánh được với thực nghiệm người ta phải tìm cách loại bỏ 
những đại lượng vô cùng đó. Thuật toán này được gọi là “f4 chuẩn hóa”. 
Nội dung thực chất là cần phải cắt ngưỡng năng lượng tại một trị số nào đó. 
Như vậy dưới ngưỡng năng lượng đó thì LTTLT đúng còn trên ngưỡng 
năng lượng đó thì chưa có lý thuyết để mô tả hiện tượng. 

Vậy vùng năng lượng thấp dưới ngưỡng thuộc về một lớp cấu trúc đột 
sinh. Dưới lớp này là vùng năng lượng cao hơn ngưỡng nói trên. 

Như oậu LTTLT uới thuật tái chuẩn hóa phải xem là một lý thuyết đột sinh. 
Hiện tại lý thuyết siêu dây có tham vọng tìm một lý thuyết cho tất cả xuất 
phát từ một thực thể cơ bản là một dây vi mô theo tỉnh thần qw/ giẩn luận. 
Song tiếc rằng hiện nay chưa có một cơ sở thực nghiệm để kiểm chứng được lý 
thuyết dây. 

Nhiều tác giả khác ngã theo lý thuyết đột sinh: không có định luật nào 
là cơ bản, chỉ có những định luật đột sinh. Lý thuyết này là một thách thức 
quan trọng đối uới uật lú học hiện đại, uới quan điểm uề TOE uà đối tới triết học. 


Lý thuyết đột sinh trong những lĩnh vực khác 
Robert Laughlin quan niệm rằng thiên nhiên chứa đầy những vật thể 


354 


có thể so sánh với những bức tranh phái ấn tượng chủ nghĩa 
(Impressionisme). Robert Laughlin nêu một ví dụ: bức tranh Khu oườn của 
Monet ở Gruermy (hình 6.1). Trong tranh này không có nét vẽ chỉ có những 
vết màu chấm phá, các vết màu này không thể hiểu là hoàn chỉnh theo một 
ý nghĩa nào đó được, song khu vườn đã xuất hiện hoàn chỉnh, đã đột sinh 
từ những vết màu chấm phá đó. Đây là một đặc trưng của đột sinh: sự hoàn 
chỉnh đột sinh từ sự không hoàn chỉnh (la perfection émerges de  imperfection) 
tương tự như trật tự đột sinh từ bắt trật tự. 





Hình 6.1. Claude Monet: Khu vườn của Monet ở Giverny (Ấn tượng chủ nghĩa) 
Robert Laughlin đoạt giải Nobel năm 1998 về hiệu ứng Hzil phân số 





lượng tử (các electron trong vật liệu có thể có điện tích phân số, không 
nguyên) đã phát biểu rằng chính nguyên lý đột sinh đã giúp ông đi đúng 
hướng khi sử dụng ý tưởng uề chất lỏng lượng tử, một ý tưởng có tính đột sinh 
0à thờ đó tìm ra hiệu ứng Hall nói trên. 

Đặc biệt trong sinh học người ta sử dụng rộng rãi tiếp cận đột sinh. 

Lý thuyết Bigbang thực chất là một ý tưởng mang tính đột sinh. Người 
ta không thể suy Bigbang từ những phương trình. Bigbang có thể đã tạo ra 
nhiều vũ trụ song song, ở đấy các hằng số vật lý có thể khác nhau dẫn đến 
những định luật khác nhau, cho nên vũ trụ không phải là hệ quả của một 
quy trình tất định mà là hệ quả của nhiều yếu tố mang tính ngẫu hợp 
(contingent) liên quan đến quá trình tự tổ chức (auto-organisation) của vật 
chất. 

Nhiều hiện tượng có bản chất xa nhau có thể có cùng một cơ chế. Hãy 
lấy hiện tượng từ hóa (aimaniation) và hiện tượng dịch bệnh. Trong hiện tượng 
từ hóa các nguyên tử gần nhau tương tác với nhau và dẫn đến một trật tự £? 
hóa trong một khoảng cách nào đó. Song, đến một lúc quá trình chuyển pha 
(loại hai) phát sinh hay nói cách khác đột sinh, tại đó hàm liên kết trở nên rất 
lớn uà hệ “mắt kú ức“ uề cấu trúc oi mô của mình để biểu hiện một liên kết uĩ mô ở 
khoảng cách lớn (the sstem near the second order phase transiHon “loses memor“ 


302 


0ƒ 1s tmicroscopic siructure and begins to displaU nieiu long-Tange 1nAcr0SCOPIC 
correlaHons) [6.3]. Trong địch bệnh một số người tiếp xúc gần với con bệnh sẽ 
bị lây nhiễm sau đó truyền bệnh cho một số người khác trong một phạm vi 
nhất định và đến một lúc thật sự dịch bệnh mới bùng phát tương ứng với quá 
trình chuyển pha (loại hai) trong ?ừ hóa của vật lý. 

Như vậy có những tính chất phổ quát trong sự phát sinh những định 
luật đột sinh ở nhiều hiện tượng khác nhau không cùng một bản chất. 

Nguyên lý đột sinh tỏ ra có nhiều ưu thế logic trong vật lý khi người ta 
bắt đầu nhận thức được cấu trúc nhiều lớp của vật lý. Song liệu có phải vì toán 
học không bao giờ đủ mạnh mà chúng ta không thể suy các định luật đột sinh 
từ những định luật cơ bản (kể cả sử dụng máy tính) hay chính đây là bẩn 
chất sâu xa của nguyên lú đột sinh? 


7z. Nguyên lý Toàn ảnh (Holographic principle) trong vật lý 
lượng tử 

Như chúng ta biết trong quang học có phương pháp ghi một uật thể 3 chiều 
bằng một ảnh 2 chiều (holosram). Kỹ thuật nà gọi là holosraphụ (phương pháp 
toàn ảnh). Đâu là một phương pháp chụp ảnh hiện đại. Holosraphụ được sáng chế 
năm 1946 bởi nhà uật lý người Hung Denmis Gnbor (1900-1079), nhờ thành tích 
nàu ông được nhận giải Nobel năm 1971. 

Vì sao mà nguyên lý toàn ảnh trở nên quan trọng cho uật lú lượng tử? 

Vì bài toán lớn nhất hiện nau của oật lý lượng tử là thống nhất được hai lý 
thuyết lớn nhất của thời đại: lý thuyết lượng tử uà lý thuyết tương đối rộng. 
Nguyên lú toàn ảnh có lự oọng là một phương án để làm được điều đó! 

Nguyên lý này trước tiên do Gerard't Hooft đưa ra vào năm 1993 [7-1I, 
sau đó được thiết lập trong một trường hợp cụ thể bởi Maldacena (Đại học 
Harvard) vào năm 1997 [Z2I. Công trình của Maldacena gây một tiếng vang 
lớn trong giới vật lý lý thuyết, trong vòng 5 năm công trình của Maldacena 
được trích dẫn trên 5.000 lần và được xem như một bước đột phá về quan 
niệm, tạo nên một cách nhìn mới đối với hấp dẫn và lý thuyết trường lượng 
tử. 

Hologram là một ảnh 2 chiều (2d), song khi được nhìn dưới những điều 
kiện chiếu sáng nhất định thì tạo nên một hình ảnh 3 chiều (3đ) trọn vẹn. 
Mọi thông tin mô tả vật thể 3d đều được mã hóa trong mặt biên 2d. Như 
vậy chúng ta có hai thực tại 2 chiều và 3 chiều tương đương với nhau về mặt 
thông tin. 


356 


Nguyên lý holographic mà chúng ta sẽ đề cập ở đây sẽ góp phần mở 
đường cho việc xây dựng một lý thuyết hấp dẫn lượng tử. 

Vậy ý tưởng chính của nguyên lý này là gì? Có thể tóm tắt như sau: 
thông tin của một oùng không sian có hấp dẫn có thể mã hóa không có hấp dẫn trên 
mặt biên của oùng không gian đó, nói cách khác có thể thiết lập một mốt tương quan 
giữa các đạt lương trên mặt biên uới các đại lượng trơng uùng. 

Yếu tố quan trọng ở đây là thông tin. Từ kỹ thuật đến sinh học, vật lý, 
thông tin đóng vai trò quan trọng. Các protein không thể nào tổng hợp 
được nếu không có thông tin từ DNA. John A.Wheeler, Đại học Princeton 
cho rằng thế giới vật lý được làm bằng thông tin, với năng lượng và vật chất 
là những tếu tố dẫn! 


Và đối tượng xuất phát ở đây là các lỗ đen. 


Hai loại entropy (thống kê & thông tin) [7.1] & [7-2] 

Khi nghiên cứu những tính chất kỳ lạ của lỗ đen, các nhà vật lý đã suy 
ra giới hạn giam giữ thông tin của một vùng không gian hoặc của một lượng 
vật chất và nănglượng. Những kết quả thu được chứng tỏ rằng các mô tả 
không gian 3 chiều có thể thực hiện trên một mặt 2 chiều, giống như một 
bức tranh toàn ảnh (hologram) trong không gian 2 chiều có thể chứa tất cả 
thông tin của một vật thể 3 chiều. Nhận thức của chúng ta về thế giới 3 
chiều có thể chỉ là một ảo ảnh sâu đậm, hoặc đấy chỉ là một trong hai cách 
nhận thức thế giới khách quan. 

Năm 1948 nhà toán học người Mỹ Claude E. Shannon đã đưa vào thông 
tin khái niệm entropy. Entropy thông tin trong một thông điệp là số bit cần 
thiết để mã hóa thông điệp đó. Khái niệm entropy của Shannon làm vật lý 
thống kê xích gần với thông tin. 

Một đối tượng quan trọng trong việc nghiên cứu entropy là lỗ đen. Như 
chúng ta biết entropy không giảm (định luật 2 nhiệt động học). 

Jacob Bekenstein chứng minh rằng khi một lượng vật chất rơi vào lỗ 
đen thì entropy của lỗ đen tăng lên để bù trừ vào entropy do lượng vật chất 
mất đi. Nói cách khác entropy của lỗ đen và vật chất chung quanh không 
giảm, đó là định luật 2 nhiệt động học tổng quát 

(GSL - generalized second law). Năm 1970 Hawking & Demetrious 
Christodoulou (Đại học Princeton) độc lập với nhau chứng minh rằng A - 
diện tích lỗ đen không giảm theo thời gian: tạ > t¡ -> A(;) > A(), từ đó 
Jacob Bekenstein có cơ sở để đồng nhất entropy với A (với một hệ số là1/4), 


3Ó/7 


xem hình Ì 








Hình 7.1 Entropy của một lỗ đen tỷ lệ với diện tích bề mặt của chân trời sự cố (tức ranh giới 
có vào mà không có ra đối với mọi vật, kể cả ánh sáng khi rơi vào lỗ đen). Một lỗ đen với diện 
tích chân trời là A (trong đơn vị diện tích Planck = 10-88 cm?) sẽ có A / 4 đơn vị entropy. Xét từ 
quan điểm thông tin diện tích chân trời được phủ bởi các bit 1 và 0, mỗi bit chiếm 4 đơn vị 
diện tích Planck. 


Song lỗ đen có bức xạ Hawking, vậy khối lượng giảm do đó A giảm, vậy 
entropy giảm? Thực tế entropy của bức xạ sẽ bù trừ sự giảm của entropy của 
lỗ đen, vậy GSL vẫn đúng! 

Susskind xét một hệ không phải là lỗ đen và có điện tích mặt ngoài là 
A”, nếu hệ này co thành lỗ đen thì sẽ có A“ => A < A7, song theo GSL thì 
entropy không giảm vậy entropy của hệ (nếu không là lỗ đen) với mặt biên 
A' nhất thiết phải nhỏ hơn A⁄⁄4. 

Ta thu được một kết quả đáng kinh ngạc: thông tin của hệ chỉ phụ thuộc 
uào điện tích mặt biên (mà không phụ thuộc uào thể tích của hệ)! 

Năm 1993 Gerardt Hooft đề ra nguyên lý toàn ảnh (holographic 
principle): theo nguyên lú nàu tồn tại một 0ật lý nd trên tmặt biên (không gian 
¡ chiều) mô tả được hoàn toàn oật lý („+1)d của hệ nằm trong mặt biên 
(không gian +1 chiều). 

Theo nguyên lý holographic các quy luật vật lý trên mặt biên (xem là 
hologram) mô tả tương tác giữa các hạt như quark, gluon trong khi các quy 
luật vật lý của không gian nằm trong mặt biên được mô tả bởi lý thuyết siêu 
dây như thế có chứa cả hấp dẫn! 

Năm 1997, tác giả Maldacena (Đại học Harvard) đã thực hiện nguyên lý 
holography nhờ thiết lập mối quan hệ sau: 

Một 0ñ trụ mô tả bởi lý thuyết siêu dâu (như uậu có hấp dẫn) trong một không- 
thời gian anti-de SiHer 5 chiều tương đương tới một lú thuyết trường lượng tử 
(không chứa hấp dẫn) trên mặt biên 4 chiều của không-thời gian đó [7.4]. 

Một bài toán khó giải trong 5 chiều lại có thể trở nên dễ giải trong 4 
chiều và ngược lại. 


356 


Không gian anti-de Sitter là gì? 

Đó là lời giải có đối xứng cao của phương trình Einstein và với hằng số 
vũ trụ âm. Không gian anti-de Sitter là một không gian hyperbolic và có độ 
cong âm. Mặt cầu là một không gian có độ cong dương, mặt có hình yên 
ngựa là ví dụ của một không gian có độ cong âm. 

Giả thuyết về nguyên lý holopraphic bây giờ được phát biểu như sau: Ïý 
thuyết lượng tử hấp dẫn ở uùng trong của không gian anti-de SiHer là hoàn 
toàn tương đương tới lý thuyết lượng tử của các hạt nằm trên oùng mặt biên. 
Như uậu từ mặt biên đi uào uùng trong của không gian anti-de Siter ta thấu 
số chiều tăng lên ng uới sự xuất hiện của những tuơng tác khác như hấp dẫn, 

3| 

Không gian đơn giản với độ cong âm là không gian anti-de 5itter. Khác 
với vũ trụ của chúng ta vốn đang dãn nở, không gian anti-de Sitter ứng với 
một vũ trụ không co không nở. Song, không gian anti-de Sitter lại rất hữu ích 
cho việc xây dựng một lý thuyết lượng tử cho hấp dẫn. 

“Nguyên lý toàn ảnh là một hệ mẫu (paradigm) mới, một con đường tư 
duy mới”, nhà vật lý Willy Fischler (Đại học Texas) đã phát biểu như vậy. 

Leonard Susskind (Đại học Stanford) cho rằng nguyên lý toàn ảnh có 
liên quan mật thiết đến lý thuyết siêu đây, một lý thuyết ứng viên cho TOE 
(Theory Of Everything-lý thuyết của tất cả). 

Như chúng ta biết, bài toán nghịch lý về thông tin trong lỗ đen có thể 
xem như được sáng tỏ phần nào. Nguyên lý toàn ảnh khẳng định rằng mọi 
thông tin trong lỗ đen giờ đây được mã hóa trên diện tích chân trời. 

Một vũ trụ đang nở như vũ trụ của chúng ta không có được một đa tạp 
biên xác định như trong không gian anti-de Sitter, nhưng nhiều tác giả đã 
đưa ra các giả thuyết để có thể áp dụng được nguyên lý toàn ảnh (Bousso, 
Susskind, Fischler cho rằng có thể hiểu nguyên lý toàn ảnh như điều kiện 
hạn chế thông tin chứa trong một vùng không gian không lớn hơn thông 
tin mã hóa trên mặt biên) [ 

Nguyên lú holosraphic đã uén mở một qóc khác của bức màn để lộ một con 
đường xâu dựng lú thuyết hấp dẫn lượng tử nhằm thống nhất lý thuyết lượng tử oà 
lý thuyết hấp dẫn. Nguyên lú toàn ảnh đã giúp chúng ta hiểu thêm các tính chất của 
không-thời gian, của bản chất hấp dẫn trons ật lý hiện đại (chúng có thể liên quan 
đến ấn đề triết học). 

Daươid Bohm uà nsuuUên lý toàn ảnh 

Quả vậy nguyên lý toàn ảnh có thể dẫn đến một vấn đề triết học đáng 


359 


quan tâm. David Bohm [7.4] quan niệm rằng thực tại mà chúng ta tiếp xúc 
hằng ngày chỉ là một loại ảo tưởng giống như một bức tranh toàn ảnh 
(holographic). Dường như thực tại có hai mức: một mức ở sâu hơn gọi là 
mức tiềm ẩn (cuộn lại) /ñimplicate (enfolded) /và một mức gọi là mức / tường 
mình (mở ra) /explicate (unfolded) 

Một film toàn ảnh (holographic) và hình ảnh nó tạo ra là ví dụ của hai 
mức tiềm ẩn và tường minh. Cuộn film thuộc mức tiềm ẩn vì hình ảnh được 
mã hóa trong các dạng giao thoa chứa trong film còn hình ảnh chiếu ra 
thuộc mức tường minh vì các giao thoa mã hóa được mở ra (unfolded). 

Theo David Bohm sóng và hạt đều bị cuộn lại trong một thực thể lượng 
tử, chỉ có quá trình tương tác mới bộc lộ tường minh một khía cạnh nào đó 
còn khía cạnh kia vẫn nằm tiềm ẩn. Vì từ foàn ảnh (holographic) có tính tĩnh 
tại (static) nên để mô tả những quá trình động (dynamic) cuộn lại và mở ra 
liên tục của thực tại nên David Bohm đưa ra danh từ foàn ảnh động 
(holomovement) 

Bohm quan niệm rằng mọi vật trong vũ trụ đều những phần tử của một 
continium. Bohm cho rằng phân biệt thế giới sống (living) và không sống 
(nonliving) là điều vô nghĩa. 

Vì mỗi phần của một bức toàn ảnh (hologram) đều chứa thông tin của 
toàn ảnh cho nên mỗi bộ phận của vũ trụ đều chứa thông tin của toàn vũ 
trụ. Điều đó có nghĩa là nếu biết cách tiếp cận thì chúng ta có thể tìm thấy 
thiên hà Tiên nữ (Andromeda) trong móng ngón tay bàn tay trái. 

Sau đây là bài thơ của William Blake (thi sĩ Anh 1757-1827) diễn tả cùng 
một ý [7.4]: 

To see ä World 1n ä Grarn 0ƒ Sand 

And a Heauen 1m a Wild Floruer, 

Hold Infinty 1n the palm oƒ your hand 

And Etermitg 1n an hour. 

Dịch nghĩa: 

Nhìn thấu Vũ trụ trong một Hạt cát 

Và Bầu trời trong một Đón hoa Rừng, 

Giữ Vô cùng trong lòng bàn tay bạn 

Và Thiên thu trong một khắc đồng hô. 

Việc xây dựng TOE được nhiều nhà khoa học thực hiện từ nhiều quan 
điểm khác nhau, sử dụng nhiều công cụ khác nhau. TOE mở ra nhiều vấn 


360 


đề, nhiều lĩnh vực liên quan đến vật lý nói riêng và triết học nói chung. 

Trong quá trình xây dựng TOE nhiều công cụ toán học đã được phát 
triển và ứng dụng vào TOE: tôpô, hình học vi phân, hình học đại số 
(Edward Witten nhận giải Eields năm 1990 nhờ những công trình toán học 
gắn liền với sự phát triển của LTD).., nhóm đồng đều (holonomy) liên 
thông trong LỌG, hình học không giao hoán do Alain Connes dẫn đến 
những quan điểm cách mạng về không thời gian (các tọa độ không gian 
không còn giao hoán với nhau nữa). 

Một hướng xây dựng TOE rất khác biệt là sử dụng CA (Cellular 
automaton) do Stephen Wolfram phát triển, đặt ra câu hỏi về mối tương 
quan giữa liên tục và gián đoạn trong các định luật của vũ trụ. 

Nhiều định lý cơ bản nhất trong toán học đã được Gregory Chaitin ứng 
dụng: định lý Kurt Gödel (Định lý Không đầy đủ - Theorem oƒ Incompleteness), 
định lú oề bài toán dừng (haltins Problem) của Alan Turing. Gregory Chaitin đã 
gắn liền vấn đề hiểu vũ trụ với lý thuyết tin học oà thiết lập mối quan hệ giữa 
oật lý uà tin học cùng sự tương đồng giữa toán học 0à uật lý học 0à chỉ ra 
những lỗ trống bắt khả tri trong nhận thức luận. Vật lý uà toán học đều là 
những khoa học thuần túy thực nghiệm (trulụ empirical) uà gần thực nghiệm 
(qguasi-ermpirical)! 

Công cụ máy tính trở thành một công cụ không thể thiếu được để tìm 
TOE (NKS, CDT,...). 

TOE phát hiện ra nhiều tính chất của không thời gian như số chiều dư 
(extra dimensions), đa tạp Calabi - Yau, tính foàn ảnh (holomorphic) của vũ 
trụ. 

TOE lại tiếp diện mật thiết đến hiện tượng đột sinh (emergence) phủ 
nhận quy giản luận, có thể làm lung lay các cơ sở của vật lý hiện đại, đến 
hiện tượng phức hợp (complexity) do đó đòi hỏi sự ứng dụng nhiều lý thuyết 
như lý thuyết tai biến của René Thom, lý thuyết fractal của Mandrelbrok 
(fractal là một hình hình học mà mỗi phần của nó lại đồng dạng với toàn 
hình đó, fractal có số chiều không nguyên, theo định nghĩa số chiều của 
Felix Hausdorff), lý thuyết hỗn độn,... Quá trình xây dựng TOE dẫn một cách 
tự nhiên đến các vấn đề như sự sống, các hoạt động xã hội, thị trường 
chứng khoán,... (không kể thi ca, hội họa) những vấn đề này đòi hỏi việc mở 
rộng nội dung cơ bản của bản thân TOE (như thống nhất cả thế giới sống và 
không sống-theo David Bohm sự tách rời hai thể giới này là vô nghĩa). 

TOE đối diện với những vấn đề lớn như tính bắt khả tri của vũ trụ. 


361 


TOE trông như một viên kim cương có nhiều mặt. Nếu xét TOE trên 
một bình điện rộng lớn như vậy thì ý kiến của nhiều nhà khoa học phân 
hóa thành nhiều hướng. 

Nhìn chung TOE đã đẩy vật lý lên một tầm cao mới và cũng đặt ra 
nhiều quan điểm gây tranh luận, đòi hỏi xét lại những vấn đề cơ bản như 
không thời gian và nhiều vấn đề khác chưa có lời giải. 

Không ít nhà khoa học cho rằng TOE không tổn tại. Nếu xét TOE từ 
một quan điểm rộng hơn (như bao gồm cả thế giới sống) thì TOE cần một 
công cụ toán học hiện nay chưa có cho nên TOE lại càng khó tồn tại hơn 
nữa. 


Tài liệu tham khảo oà chú thích: 

1. Lý thuyết dây 

[1.1] Michael B.Green, John H.Schwarz, Edward Witten. S1ersirrng 
theory. 1990. 

[1.2] Matthew Chalmers, Stringscape, physicsworld.com, tháng 9/2007. 

[1.3] Raphael Bousso, Joseph Polchinski, The string theory landscape, 
SctenHfIc American, tháng 9/2004. 

[1.4] Hélène Le Meur, Costas Bachas, Franck Daninos, Peter Galison 

La Recherche, N° 411, tháng 9/2007. 

2. Hấp dẫn lượng tử uòng (LQG) 

[2.1] Lee Smolin. Atoms of space and time, ScienHfic American, tháng 
1/2004. 

[2.2] Carlo Rovelli, Loop Quantum Cravity, 

http:/www.livinpreviews.org/1rr-1998. 

[2.3] Renate Loll, Discrete Approaches to Quantum Gravity in Four 
Dimensions, LơineReøreus, 13/1998. 

3. Hình học không giao hoán 

[3.1] Alain Connes, Non commutative geometry, Academic Press, 1994. 

[2.2] Alain Connes, Non commutatve geometry and Physics, 
ftp:/#tp.alainconnes.org/ 

[3.3] Alexander Hellemans, Sc/enfific Amerrcan, tháng 8 năm 2006. 

[3.4] L.OfRaifeartaigh & N.Straumann, Reo.Mod.Phụs., Vol 72, No 1, 
January 2000. 

[3.5] Thomas Kraewski, Góoméớlriec non cotmmulaHue ek tmiefacHOHS 


362 


Jondamentales. 

A4. Một loại hình khoa học tới (NKS) 

[4.1] Stephen Wolfram, A new kind of Science: NKS | ON LINE, 2007. 

[4.2] David Larousserie, Le nouveau jeu de la vie, Science et Âuen, 
tháng 1 năm 2003. 

[43] Olivier Postel - Vinay &. LUnivers estil un calculateur? L2 
Recherche, tháng 1 năm 2003. 

[4.4] Ray Kurzweil, Reflections on S.Wolfram/s NKS. 

http:/www.kurzweilai.net/articles/art0464.html?printable =1 

5. Lý thuyết tin học của Gregoru Chaitin (Có thể hiếu được Vũ trụ chăng?) 

[5.1] Gregory Chaitin, L“Univers est-il intellipible?, La Recherche, tháng 12 
năm 2008. 

[5.2] Gregory Chaitin, The Limits of Raison, Scienffic Ammerrcan, tháng 3 
năm 2006. 

6. Nguyên lú đột sinh 

[6.1] Michel Bitbol, Robert Laughlin, Cécile Michaut, La Recherche, số 405, 
tháng 2 năm 2007. 

[6.2] Dịch chuyển Lamb là sự khác nhau giữa hai mức năng lượng đặc 
biệt do electron tương tác với chân không chỉ tính được nhờ LTTLT. 

[6.3] Rajesh R. Parwani, usprrpŒ?nus.edu.sg 

7. Nguuên lú toàn ảnh (holosraphic) 

[7.1] Jacob Bekenstein, Scienffic American, tháng 8 năm 2003. 

[7.2] Juan Maldacena, Sc1enfific American, tháng 11 năm 2005. 

[1.7] Ta có đối ngẫu: AdS / CET = Anti de Sitter (hấp dẫn)/ conformal 
field theory (lý thuyết trường conform). 

[7.4] Michael Talbot, The holographic Ủniverse. 


PHẲN II 
KHOA HỌC ỨNG DỤNG 


364 


365 


TRƯƠNG VĂN TÂN” 


CƠ HỌC LƯỢNG TỬ 
VÀ VẬT LIỆU NANO 


Tf you think you understand quantum mechanics, 
then you don't understand quantum mechanics. 
Richard P. Feyuman (Nobel Vật lý 1965) 


Abstract. This article has been written ¡in the style of popular science to 
expose the exploitation of quantum mechanics in nano-structured materials and 
the synergism of these two fields. A brief history of quantum mechanics 
starting from Plancks law of black body radiation has been described. The 
Progress of nanotechnology in recent years has provided opportunities to 
fabricate and control the structure and composition of materials at nanoscale 
level optimizimng their properties for products with hipher degree of 
sophistication and performances. One of the most striking effects of reducing 
materials to nanoscale is dependence on size of their electroric, optical, 
optoelectronic, magnetic, physical, mechanical properties. In the areas of 
electronics, optoelectronics and photonics, the dependence on size ¡is 
dominantly controlled by quantum laws in materials with nanoscale features or 
structures. Interactions between electromagnetic waves, in particular, from far 
infrared (IR) to visible light and ultraviolet, and materials are used as an 
example to compare the band gap properties of bulk materials and nano- 
structured materials. Quantization of electronic energy, which occurs in 
quantum dots (nanoparticles) and quantim wells as a function of size 
according to Schrödingers wave equation, is attributed to fluorescence in 
nanoparticles and quantum well IR detection. 

Tóm tắt: E = v- Trước hai ngả đường: cơ học cổ điển và lượng tử - Ảnh 
hưởng của sự thu nhỏ - Dải năng lượng điện tử và sự phát quang - Chấm lượng 
tử và giếng lượng tử - Hạt nano bán dẫn: sự phát huỳnh quang - Hạt nano kim 





` PhD, Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Khoa học oà Kỹ thuật Quốc phòng (DSTO). 
Melbourne, Victoria Australia. 


3ó6 


loại vàng: plasmon và sự phát huỳnh quang - Giêng lượng tử và tia hổng ngoại 
- Tiềm năng ứng dụng - Thượng đế chơi trò đổ xí ngầu! 


1.E=hvw 

Vào những đêm đông không gì thú vị bằng ngồi bên cạnh cái lò 
sưởi nghe tiếng lửa reo tí tách, nhìn ngọn lửa lung linh cùng với vài người 
bạn nhấm nháp ly rượu vang đỏ Penfolds bàn về triết lý cuộc đời, nói 
chuyện thiên văn địa lý, đông tây kim cổ. Những đêm đông sẽ vô cùng lạnh 
lẽo và vô vị nếu không có cái lò sưởi với những thỏi than hồng thoang 
thoảng mùi khói của những khúc gỗ còn xanh, quyện theo luồng không khí 
được hâm nóng bằng những tia hồng ngoại. Đắm chìm trong một không 
gian ấm áp, ngà ngà men rượu, thỉnh thoảng ánh mắt của ta bị lôi cuốn vào 
những ngọn lửa đang hừng hực nhảy nhót, ở những khoảnh khắc ấy có khi 
nào ta nghĩ đến ý nghĩa... vật lý của cái lò sưởi khiêm tốn? Có khi nào ta 
nghĩ rằng cái lò sưởi kia cũng có quan hệ "bà con xa" đến cái CD player đặt ở 
một góc phòng và đang phát ra những âm thanh tuyệt vời của dòng nhạc 
giao hưởng cổ điển Schubert, Mozart hay những bài tình ca Ngô Thụy 
Miên, Trịnh Công Sơn đau xót cho mối tình gầy mong manh hay tán tụng 
một tình yêu đang được lên ngôi?! Khi đặt ra những câu hỏi này người đời 
sẽ cho rằng ta đang bị "méo mó nghề nghiệp", thích nghĩ ngợi mông lung, 
nhưng thực sự nếu bảo cái lò sưởi là mở đầu và cái CD player là hệ quả của 
cơ học lượng tử, thiển nghĩ cũng không phải là quá lời. 

Xuất phát từ giả thuyết lượng tử của Planck, hơn một thế kỷ trôi qua 
thuyết lượng tử như một con sông đã vượt qua nhiều khúc quanh, ghềnh 
thác, tập hợp những phát hiện vĩ đại theo dòng chảy để ngày hôm nay trở 
thành một dòng sông to lớn đổ vào biển cả khoa học, duy trì sự phôn vinh 
và hạnh phúc của nhân loại. Vào năm 1900, qua sự quan sát về bức xạ sóng 
điện từ của vật đen (black body), Planck đưa ra định luật bức xạ diễn tả sự 
liên hệ giữa nhiệt độ và bước sóng của bức xạ. Nói một cách dễ hiểu, khi 
làm nóng một thanh sắt, sắt biến thành màu đỏ, nóng hơn thành màu vàng 
và nóng hơn nữa màu xanh trắng như ta thường thấy khi sắt ở thể 
lỏng. Càng nóng bước sóng của bức xạ càng ngắn (từ màu đỏ tiến đến màu 
xanh trong trường hợp thanh sắt). Dù không phải là vật đen lý tưởng theo 
đúng định nghĩa trong vật lý, vật đen trong thực tế có thể là điện trở của 
bóng đèn, thanh sắt, khúc gỗ trong lò sưởi, mặt trời, phông nền vũ trụ 
(cosmos background). Từ định luật bức xạ Planck, dựa theo quang phổ hay 
màu sắc phát quang ta có thể dự đoán nhiệt độ của bề mặt mặt trời trong 


367 


khoảng 5.000 - 6.000°C, than hồng trong lò sưởi trên dưới 1.000°C, điện trở 
bóng đèn trên 1.000°C. Vi ba (microwave) phát đi từ khoảng không gian vô 
tận cho ta biết nhiệt độ của vũ trụ là -270°C. Ngược lại, từ nhiệt độ của một 
vật ta có thể biết bước sóng phát ra từ vật đó. Nhiệt độ con người ở 37°C cho 
biết cơ thể ta phát tia hồng ngoại. 

Để chứng minh định luật bức xạ của mình, Planck đã táo bạo đưa ra 
“giả thuyết lượng tử” là năng lượng bức xạ của sóng điện từ được phát 
ra không liên tục theo từng "gói năng lượng" E = hv rời rạc, gọi là lượng tử, 
trong đó ứ là hằng số Planck, là tần số của sóng điện từ. Nhưng Planck tin 
đó chỉ mới là “cái mẹo toán” để suy ra công thức phân bố năng lượng bức xạ 
của ông vừa tìm thấy sao cho hoàn toàn phù hợp với kết quả thí nghiệm. 
Vài năm sau (1905), dựa vào ý tưởng bức xạ nhiệt theo gói năng lượng của 
Planck, Einstein đi thêm một bước quan trọng khi đưa ra quan niệm rằng 
ánh sáng được cấu tạo bởi các hạt gọi là photon (hay quang tử, lipht 
quantum), mỗi hạt mang năng lượng E = hư, và tương tác với các điện tử 
của vật chất khi chạm vào. Bằng cách đó ông nhanh chóng hoàn toàn giải 
thích được hiệu ứng quang điện mà giới vật lý đương thời phải bó tay, và 
phát hiện này đã đem lại cho ông giải Nobel năm 1921. Tức là, trái với quan 
niệm sóng phổ biến lúc bấy giờ, Einstein cho rằng ánh sáng còn một sự tồn 
tại thứ hai, đó là hạt. Ánh sáng vừa là sóng vừa là hạt: khái niệm nhị nguyên 
sóng/hạt ra đời. 

Người Nhật Bản đã dùng tiếng Hán dịch thuật ngữ "quantum" là z/osi, 
đọc ra âm Hán Việt là "lượng tử" (lượng: năng lượng, tử: con, phần nhỏ), 
biểu hiện đúng ý nghĩa của quantum. Công thức vĩ đại, E = hư, hàm chứa 
tính hạt của sóng, cũng là khởi điểm của bộ môn cơ học lượng tử. Trị số của 
h rất nhỏ (6,626 x 1031 J.s) nhưng đằng sau các cột trụ quan trọng của cơ học 
lượng tử, hằng số Planck không bao giờ vắng bóng. Nó hiện hữu trong mọi 
công thức quan trọng liên quan đến cơ học lượng tử và chỉ phối việc "đi 
đứng" của các vật chất cực nhỏ của thế giới vi mô. Cho đến ngày hôm nay, 
cơ học lượng tử càng ngày càng phục vụ nhân loại một cách đắc lực từ chiếc 
radio, TV bình thường đến chiếc máy tính, CD player, iPod, điện thoại cầm 
tay và những thiết bị khoa học, y học, viễn thông, cải thiện đời sống và sức 
khỏe con người. 


2. Trước hai ngả đường: cơ học cổ điển và lượng tử 


Khi gặp phải một vấn đề không rõ rệt, người Nam Bộ có một câu nói dí 


368 


đỏm nhưng mộc mạc, chân thành: "coi dzậy mà hổng phải đzậy". Trong vật 
lý, nó diễn tả một cách bình dân những cơ bản của cơ học lượng tử như tính 
xác suất, tính bất định và bản chất nhị nguyên sóng/hạt của vật chất trong 
thế giới vi mô của phân tử, nguyên tử, điện tử và các hạt sơ cấp hạ nguyên 
tử (subatomic particle). Kể từ đầu thế kỷ 20, khi hằng số Planck xuất hiện 
trong định luật bức xạ và tiếp theo đó một loạt lý thuyết như hiệu ứng 
quang điện Einstein, phương trình sóng Schrödinger, định luật de Broglie, 
nguyên lý bất định Heisenberg, những điều hiểu biết dựa theo "thường 
thức" (common sense) của thế giới đời thường được lý giải qua cơ học cổ 
điển Newton hoàn toàn bị đảo lộn. Trước những phát hiện vĩ đại này, đã có 
một thời gian đài các nhà khoa học đã từng hoang mang, thậm chí chế 
giễu trước những khám phá mang tính triệt để và dứt khoát của một cuộc 
cách mạng khoa học. 

Trong thế giới bất định của cơ học lượng tử, để hiểu được sự hiện hữu, 
đi động và tương tác của vật chất cực nhỏ ta cần đến một tư duy khác phá 
tan những xiềng xích trói buộc của cơ học cổ điển. Khi một chiếc xe hơi chạy 
với vận tốc 100 km/h, thì ta có thể tiên liệu rằng sau 1 tiếng đồng hồ chiếc xe 
xuất phát từ điểm A sẽ đến điểm B cách đó 100 km. Đây là kết quả tất định 
của chiếc xe. Nhưng trong thế giới của các hạt nhỏ, ta không thể xác định vị 
trí của hạt chính xác 100 %. Khác với chiếc xe hơi, vận tốc và vị trí của vi hạt 
không thể đo đạc một cách chính xác cùng một lúc vì sự nhòe lượng 
tử. Nguyên lý bất định Heisenberg đã định lượng hóa độ nhòe này bằng 
một công thức đơn giản chứa hằng số Planck. 

Cái mù mịt về vị trí hay tính chất phi định xứ (non-locality) của vi hạt là 
một đặc điểm khác của cơ học lượng tử. Ở cùng một thời điểm chúng như 
bóng ma có thể ở nhiều nơi khác nhau với những xác suất định vị khác 
nhau. Đây là việc kỳ lạ theo trực giác đời thường nhưng xảy ra trong thế 
giới vi mô. Xác suất này có thể tính được từ phương trình sóng nổi tiếng của 
Schrödinger. Phương trình được diễn tả đưới một dạng đơn giản, Hự = Eự, 
ự là hàm số sóng. Bình phương của ự là xác suất hiện hữu của hạt ở một vị 
trí nào đó. Tính ngẫu nhiên từ xác suất của phương trình Schrödinger và sự 
nhòe mờ trong nguyên lý bất định Heisenberg ngự trị thế giới vi mô của cơ 
học lượng tử. Cái "có có không không" này đã cho con người một vũ khí suy 
luận về đặc tính vật lý của những cái nhỏ nhất nơi mà những định luật của 
cơ học cổ điển phải lùi bước. Có lẽ khi khám phá ra phương trình này 
Schrödinger còn cao hứng hơn cả Archimede khi phát hiện được sức đẩy 


369 


của nước lúc ngâm trong bồn tắm; Archimede nhảy ào ra khỏi bồn chạy ra 
ngoài đường trần truồng như nhộng la lớn "Eureka!l" (tìm ra rồi!). Erwin 
Schrödinger người Áo, đã viết ra phương trình này trong những ngày đắm 
say của một cuộc hẹn hò lãng mạn với người bạn gái trong vùng rừng núi 
Alps... Ông quả là một nhà khoa học lãng tử hào hoa, cùng một lúc phụng 
sự cho cả khoa học và tình yêu! 

Công thức Planck, E = hư,biểu hiện tính hạt của sóng; năng lượng 
quang tử, E, được biểu thị bởi tần số sóng v. Gần 20 năm sau định luật bức 
xạ Planck, nhà vật lý người Pháp, Louise de Broglie, táo bạo đưa ra một đề 
xuất ngược lại cho rằng hạt cũng có thể là sóng. Từ công thức E = hư, ông 
cho thấy vi hạt (điện tử và các hạt sơ cấp) khi đi chuyển ở vận tốc ø sẽ tương 
ứng với sóng với bước sóng 4 = Ù/mo (h là hằng số Planck, mm là khối lượng 
hạt và ø là vận tốc). Một lần nữa, ta thấy lưỡng tính sóng/hạt xuất hiện trong 
công thức de Broglie; bước sóng 4 tùy thuộc vào khối lượng hạt 7. Thí 
nghiệm đã chứng minh sự di động của điện tử, vốn là hạt, sinh ra hiện 
tượng giao thoa, nhiễu xạ của sóng. Thí dụ, khi điện tử đi chuyển trong một 
điện trường có điện áp 1 volt, điện tử có bước sóng là 1,2 x 10 m (vùng của 
tia X) [1].Như vậy, trái banh golf khi chuyển động có trở thành sóng 
không? Theo de Broglie, trái banh golf (hay những vật di động như chim 
bay, cò bay, xe chạy, người đi....) cũng có dạng sóng. Ta hãy dùng con tính 
cho dễ hiểu. Dùng công thức de Broglie, ta tính được "bước sóng" của banh 
ở độ dài khoảng 10?! m [2], nhưng trị số này quá nhỏ để có những hiện 
tượng mang tính chất sóng như nhiễu xạ và giao thoa xảy ra. Vì vậy, theo 
những trải nghiệm thường ngày, một cú vớt banh trên sân golf dù nhìn thế 
nào đi nữa thì banh vẫn là banh! 

Sau cú vớt, trái banh golf bay lạc hướng va vào một gốc cây, theo định 
luật tác lực và phản lực Newton trái banh golf sẽ bị dội trở lại. Chuyện bình 
thường không gì phải ngạc nhiên. Nhưng cái ngạc nhiên là khi trái banh 
được thu nhỏ đến kích cỡ của điện tử thì trái banh có thể đi "xuyên" qua vật 
chắn vì "banh" bây giờ có tác dụng như sóng. Lại thêm một hiện tượng "ma 
quái" khác của cơ học lượng tử được gọi là hiệu ứng đường hầm (tunelling 
effect). Nhìn lại công thức bước sóng của de Broglie, ta nhận ra ngay chỉ có 
những vật cực nhỏ với khối lượng cực nhỏ mới cho bước sóng có một con số 
đủ lớn để hiệu ứng này xảy ra. 

Tính nhị nguyên sóng/hạt là một đặc tính tiêu biểu của cơ học lượng tử. 
Schrödinger khi đề cập đến bản chất của những hạt sơ cấp từng nói "Không 


370 


nên nhìn một hạt như là một thực thể có định mà hấu xem nó như là sự kiện nhất 
thời. Đôi khi những sự kiện nàu liên kết uới nhau cho ra một ảo giác của những thực 
thể có định" (It is better not to view a particle as a permanent entity, but 
rather as an instantaneous event. Sometimes these events link together to 
create the illusion of permanent entities) [3]. Khó hiểu? Có lẽ. Nhưng ta 
đừng đánh giá thấp khả năng tư duy của mình vì ta đang bẻ cong hay phải 
đi ngược với trực giác đã được thành hình qua những trải nghiệm của cuộc 
sống đời thường. Chính vì vậy khi bàn về lượng tử, Giáo sư Richard 
Feynman từng nói "Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã hiểu cơ học lượng tử, thì bạn thật ra 
chưa hiểu gì oề nó cả". Tuy nhiên, cái mù mịt lượng tử sẽ sáng tỏ hơn khi ta 
đặt cái ảo giác của Schrödinger trong cái nhìn triết học Phật giáo, khi mà bản 
chất vô ngã, vô thường của vật chất - lúc sóng lúc hạt, "vậy mà không vậy" - 
thật ra chỉ là kết quả của cõi ta bà phản ánh điều kiện thí nghiệm và sự đo 
đạc của người quan sát. 

Như vậy, đâu là lằn ranh giữa vật chất vĩ mô tuân theo cơ học cổ điển 
và vật chất vi mô của thế giới lượng tử. Các bậc tiền bối như Bohr, 
Heisenberg và von Neumann vẫn nhấn mạnh sự phân chia giữa hai phạm 
trù cổ điển và lượng tử, mặc dù các ông cũng thừa nhận rằng chưa có quy 
luật vật lý nào có thể định vị rõ rệt lằn ranh "đổi đời" này. Gần đây (năm 
2005), một nhóm nghiên cứu tại Áo và Đức [4] dùng giao thoa kế phân tử 
(molecular interferometry) tìm kiếm lằn ranh này qua sự kiểm nhận vạch 
giao thoa của các loại phân tử trong chân không bằng cách tăng dần độ lớn 
phân tử cho đến khi các vạch này biến mất. Các phân tử lớn như quả 
bóng Cạ› (70 nguyên tử carbon, đường kính 1 nm), phân tử sinh học 
C„HjN¿ (đường kính 2 nm) và phân tử nặng ký C¿jE„ (phân tử lượng = 
1632, đường kính 1 nm), đã cho thấy vạch giao thoa. Tính nhị nguyên 
sóng/hạt được xác lập. Phân tử C„F„¿ là phân tử có phân tử lượng cao nhất 
từ trước đến giờ được ghi nhận mang tính nhị nguyên sóng/hạt. Tuy nhiên, 
khi có sự tác động của phân tử khí của môi trường xung quanh. Các vạch 
giao thoa bị nhòe đi nhanh chóng. Tính chất sóng của hạt bị suy giảm rồi 
tan biến. Thí nghiệm này cho thấy một kết quả quan trọng là ngoài kích 
thước, sự tương tác va chạm với vật chất trong môi trường ảnh hưởng đến 
tính nhị nguyên sóng/hạt trong thế giới vi mô. 

Lần ranh giữa cơ học cổ điển và lượng tử, tất định và bất định không 
phải là một đường biên rõ rệt mà tùy thuộc vào điều kiện thí nghiệm và môi 
trường xung quanh. Ta lại thấy bản chất vô ngã của sự vật. Thuyết duyên 


371 


sinh trong Phật giáo nói đến sự liên hệ hỗ tương của vạn vật; "cái này sinh 
cái kia sinh, cái này diệt cái kia diệt". Vì duyên sinh nên vô ngã. Lằn ranh 
mờ ảo giữa cơ học cổ điển và cơ học lượng tử lúc ẩn lúc hiện tùy vào sự 
tương tác của vật được quan sát và môi trường xung quanh, chẳng qua cũng 
không ngoài sự chỉ phối của duyên sinh bao trùm vũ trụ. 

Vào thập niên 70 của thế kỷ trước, những thiết bị thực nghiệm tinh vi ra 
đời. Những định luật lượng tử đầu thế kỷ 20 vừa mang tính triết học vừa 
mang tính khoa học ẩn tàng một chút ma quái giờ đây được kiểm chứng với 
những thành công vượt bậc. Những phát hiện bất ngờ từ các kết quả của 
thực nghiệm lượng tử không những giải tỏa được nhiều băn khoăn cũ xung 
quanh những cuộc tranh luận giữa Einstein và Bohr, mà còn cho các nhà vật 
lý một khung trời mới trong việc tạo lập cơ sở cho môn tin học lượng tử 
(quantum information) mà đỉnh cao sẽ là máy tính lượng tử và các phương 
tiện viễn thông lượng tử. 

Mặt khác, sự xuất hiện của nền công nghệ nano vào thập niên 90 đã trở 
thành một mục tiêu cho các ứng dụng tuân theo cơ học lượng tử. Các vật 
liệu nano trong phạm vi từ 1 đến 10 nm (nanomét) nằm giữa kích cỡ của các 
loại phân tử nhỏ và vật liệu khối. Để cho thấy độ nhỏ cũng như "độ lớn" của 
vật liệu nano, 2 gram hạt nano có đường kính 100 nm có thể phân phát cho 
toàn thể 6 tỷ người trên trái đất này mỗi người 300.000 hạt; 1 pram ống than 
nano có điện tích bề mặt là 1.600 m? rộng tương đương với 8 sân tennis. 
Tính chất của vật liệu nano không phải như vật liệu khối mà cũng không 
giống các hợp chất phân tử, vừa nằm trong vòng chỉ phối của các quy luật 
vật lý cổ điển vừa tùy thuộc vào thuyết lượng tử. Những tính chất này bao 
gồm cơ tính, lý tính, quang tính, từ tính, hóa tính, biến đổi tùy vào độ lớn 
của hạt (dây, sợi) nano, khoảng cách các hạt (dây, sợi) và hình dạng của nó. 
Như ta sẽ thấy ở phần kế tiếp, ảnh hưởng của cơ học lượng tử trên vật liệu 
nano cho ta những hiện tượng thú vị và những ứng dụng vô cùng to lớn. 


3. Ảnh hưởng của sự thu nhỏ 

Hơn 15 năm qua, việc chế tạo các loại tinh thể nano, hạt nano kim loại, 
kim loại từ tính và bán dẫn có kích thước từ vài nm đến vài chục nm có sự 
tiến bộ vượt bậc. Phương pháp tổng hợp hạt nano có kích thước vài nm và 
đơn phân bố (monodispersion) được trình bày tỉ mỉ trong một bài báo cáo 
tổng quan đặc sắc gần đây [5]. Trước khi khảo sát ảnh hưởng của các quy 
luật lượng tử đến vật liệu nano, ta hãy xem sự thu nhỏ tự bản thân đã mang 


Ông, 


lại những thay đổi nào đến các đặc tính của vật liệu. 

Sự gia tăng bề mặt ở cấp độ triệu lần đến tỷ lần khi vật chất thu nhỏ từ 
mức vĩ mô, trung mô (m, cm, mm, um) đến cấp nanomét làm thay đổi lý 
tính, quang tính, từ tính và các đặc tính nhiệt động học của vật chất đó. 
Những "hằng số tự nhiên" của vật liệu khối mà ta ngỡ là bất biến, khi ở mức 
nm trở thành khả biến theo độ lớn hạt. Thật ra, các đặc tính của vật liệu tùy 
vào sự nối kết, cấu trúc của nguyên tử gồm nguyên tử bên trong (bulk) và 
nguyên tử bề mặt. Ở kích thước đời thường, số nguyên tử bề mặt gần như 
không đáng kể so với số nguyên tử bên trong. Khi bị thu nhỏ đến nanomét, 
bề mặt gia tăng và số nguyên tử bề mặt cũng gia tăng. Ta hãy xem vài thí dụ 
đơn giản về độ nóng chảy, từ tính và cơ tính của một số vật liệu. 

Độ nóng chảy của vàng khối là 1.064°C. Khi vàng ở độ lớn cm, mm, 
thậm chí m, các tỉ lệ nguyên tử vàng ở bề mặt so với nguyên tử bên trong 
vật chất có thể xem như là không đáng kể. Độ nóng chảy còn duy trì ở 
khoảng 1.000°C khi hạt vàng có độ lớn 50nm vì nguyên tử ở bề mặt chỉ 
chiếm 6%. Tuy nhiên, khi hạt nhỏ hơn 5 nm (chứa 3600 nguyên tử vàng) 
nguyên tử bề mặt chiếm 20%, độ nóng chảy giảm đến 900°C và đến 350°C 
khi hạt ở kích thước 2 nm (200 nguyên tử vàng, nguyên tử bề mặt 50%). Sự 
chênh lệch vài trăm °C do sự khác biệt chỉ vài nanomét giữa 2-5 nm cho 
thấy tầm quan trọng của ảnh hưởng độ lớn ở thứ nguyên nano. Khi ngoại 
suy đến kích thước 1 nm (30 nguyên tử, nguyên tử bề mặt 80%) thì độ nóng 
chảy chỉ còn 200°C [6]. 

Một thí dụ khác quan trọng hơn là từ tính. Những kim loại từ như sắt, 
nickel, cobalt cho thấy vòng từ trễ "cố hữu" giữa từ trường, H, và độ từ hóa 
M (Hình 1). Tuy nhiên, ở đạng hạt nano vòng từ trễ khép lại trở thành một 
đường cong độc nhất cho thấy đặc tính siêu thuận từ (superparamagnetic) 
[7]. Nhôm không phải kim loại từ nhưng khi hạt nano nhôm chứa 18 
nguyên tử có kích thước 0,8 nm thì từ tính xuất hiện [8]. Lý do rất phức tạp 
và có liên quan đến sự sắp xếp điện tử (electronic configuration) ở thứ 
nguyên nano. Tuy rằng ở thời điểm hiện tại từ tính hạt nano vẫn còn nhiều 
uẩn khuất chưa được nghiên cứu triệt để và toàn điện, nhưng có tiềm năng 
rất lớn cho việc trị liệu y học hạch nhân, tải thuốc đến tế bào, bộ cảm ứng 
với hiệu ứng từ trở khổng lồ (giant magnetic resistive, GMR), tin học lượng 
tử, tích trữ dữ liệu. 


3J3 





H1: Ảnh hưởng của sự thu nhỏ trên từ tính của sắt, (a) vòng từ trễ của sắt khói và (b) 
của hạt nano sắt (Nguồn: Wikipedia). 


Cơ tính và lý tính cũng bị ảnh hưởng của sự thu nhỏ. Đã có nhiều công 
trình phát hiện sự gia tăng cơ tính về độ bền (strenpth) và độ dai 
(touphness) của các hạt nano kim loại và ceramic. Hạt nano đồng với kích 
thước 10 nm gia tăng độ cứng (hardness) 8 lần cao hơn đồng khối. Ngoài ra, 
những cấu trúc bề mặt nano còn đem lại những hiệu quả như gia tăng lực 
bám do lực van der Waals mô phỏng bàn chân thạch sùng hay tạo ra bề mặt 
cực ghét nước (superhydrophobic) hay cực thích nước (superhydrophilic) 
của một số vật liệu. 

Ảnh hưởng của các quy luật lượng tử trên sự thu nhỏ của vật liệu ở cấp 
độ nanomét là một hiện tượng nổi bật có thể quan sát qua sự tác động của 
sóng điện từ trong vùng hồng ngoại, ánh sáng thấy được và tử ngoại trên 
các loại hạt và cấu trúc nano. Các vật liệu ứng đáp trở lại bằng cách phát 
sinh ra ánh sáng, dòng điện, chuyển hoán năng lượng tùy vào đặc tính của 
khe dải năng lượng (energy bandgap) cho ta những ứng dụng như sự phát 
quang, pin mặt trời, bộ cảm ứng sóng điện từ, máy ảnh hồng ngoại và các 
dụng cụ quang học, quang điện tử hữu dụng khác. Sự thành hình của khe 
đải năng lượng, sự biến hóa của khe đải khi vật liệu được thu nhỏ và các 
ứng dụng sẽ được khảo sát ở phần sau. 


4. Dải năng lượng điện tử và sự phát quang 

Dải năng lượng điện tử (electronic energy band) và khe đải là những 
đặc tính khối rất quan trọng của chất rắn. Trong chất rắn, sự thành hình của 
đải năng lượng điện tử quyết định đặc tính dẫn điện, bán dẫn hay cách điện 
của chất rắn đó. Ở thể rắn, các vân đạo nguyên tử liên kết, chồng chập 
lên nhau ở mọi phương hướng để tạo nên vân đạo phân tử. Người ta phỏng 
tính 1 cmẺ chất rắn được 10” (10 ngàn tỷ tỷ) nguyên tử tạo thành. Trong quá 
trình này, theo cơ học lượng tử, những mức năng lượng điện tử sẽ được 


374 


thành hình và các điện tử sẽ chiếm cứ các mức năng lượng này. Như vậy, 
ta có 102 vân đạo phân tử và 10? mức năng lượng tương ứng được tạo 
thành. Các mức năng lượng này chồng chập lên nhau theo thứ tự trị số của 
chúng, trở thành dải được gọi là "dải năng lượng điện tử". Dải ở năng lượng 
thấp gọi là dải hóa trị (valence band) và dải ở năng lượng cao hơn gọi là đải 
dẫn điện (conduction band) (Hình 2). Vì con số 102 là một con số rất lớn 
những mức năng lượng chồng chập nhau trông giống như một dải liên tục 
(continuum). Như bề dày của một quyển tự điển, từ xa nhìn thì trông như 
một khối liên tục, nhìn gần thì mới thấy những trang giấy rời rạc. Sự thành 
hình đải năng lượng của chất rắn có thể không liên tục, khi đó sẽ có một 
"khoảng trống" xuất hiện, giống như cái mương chia ra hai vùng năng 
lượng. Khoảng trống đó gọi là khe đải năng lượng (Hình 2). 


T1) 


Khe dải 


Hình 2: Dải năng lượng điện tử: (a) kim loại (khe dải = 0 eV), (b) chất bán dẫn (khe dải = 1 - 
1,5 eV), (c) chất cách điện (khe dải > 3 eV). Dải đen tượng trưng cho dải hóa trị và dải trắng 
cho dải dẫn điện. 

Trị số của khe đải năng lượng không những cho biết đặc tính dẫn điện, 
bán dẫn và cách điện của vật liệu mà còn quyết định quang tính cho những 
ứng dụng như sự phát quang (đèn LED, light emitting điode), sự hiển thị 
màu sắc, pin mặt trời của các chất bán dẫn và polymer dẫn điện. Nguyên tắc 
phát quang của đèn LED là khi cho một dòng điện chạy qua, sự kết hợp 
giữa điện tử và lỗ trống mang điện dương xảy ra. Trong quá trình kết hợp 
điện tử "nhảy" từ dải dẫn điện (năng lượng cao) xuyên qua khe dải xuống 
dải hóa trị (năng lượng thấp) (Hình 3). Năng lượng dư thừa sẽ biến thành 
ánh sáng có bước sóng định bởi năng lượng khe dải E „„ [9]. Thí dụ, nếu ta 


Năng lượng tăng 


(a) (b) (c) 


312 


muốn LED phát ánh sáng đỏ (bước sóng = 720 nm, năng lượng F,„ = lv = 
1/7 eV) thì ta cần một vật liệu có khe đải năng lượng khoảng 1,7 eV. Hàng 
loạt hợp chất bán dẫn như GaAs, GaAsP, AlGaP, GaP, InGaN đã được chế 
tạo có trị số khe dải từ 1 eV đến 3,5 eV phát ra nhiều màu sắc khác nhau bao 
phủ toàn thể phổ ánh sáng thấy được (Bảng 1). Tương tự, đèn PLED 
(polymer light emitting điode) dùng polymer dẫn điện cũng phát ra nhiều 
màu sắc tùy vào các loại polymer có E.„ khác nhau [9]. 


Ánh 


Năng lượng 


“FT —. —. 





Hnh3 Sự phát quang điện học (electroluminescence) của đèn LED. Năng lượng dư thừa do 
sự phối hợp điện tử ở năng lượng cao với lỗ trống (+) được biến thành ánh sáng. Màu (bước 
sóng) của ánh sáng được quyết định bởi trị số của khe dải. 


Bảng 1: Bước sóng và năng lượng sóng. 



































Ánh sáng Bước sóng Â (nm) | Năng lượng sóng E (eV)' 
Tia tử ngoại ngắn hơn 380 lớn hơn 3,3 

Tím 380 3,3 

Xanh 450 2,8 

Xanh lá cây 530 2,3 

Vàng 580 21 

Đỏ 720 dư 

Tia hồng ngoại | dài hơn 720 nhỏ hơn 1/7 





Khe dải năng lượng của trạng thái khối biến đối khi kích cỡ tiến 
đến nanomét. Người ta thường bảo "cái bó ló cái khôn", khi vật liệu bị "bó" 
trong không gian nano ta hãy thử xem chúng sẽ ló cái "khôn" lượng tử như 


thế nào. 





! Tính từ công thức E = hv= h/2, c: vận tốc ánh sáng 300.000 km/s, 4: bước sóng; 1 eV = 
1,602 x 10]. 


376 


5. Chấm lượng tử và giếng lượng tử 

Những hạt vật chất chăng hạn như hạt kim loại có thể nhìn thấy được 
bằng mắt (kích thước ~1 mm?) vẫn còn có những dải năng lượng điện tử 
gần như liên tục vì số nguyên tử cầu thành còn rất lớn. Thậm chí, một hạt 
có thể tích 1 m? chỉ có thể nhìn thấy qua kính hiển vi cũng chứa 10 (10 tỷ) 
nguyên tử. Con số to lớn này cho biết đải năng lượng vẫn không khác gì hạt 
ở kích cỡ mm, cm°. Vì vậy, các đặc tính của hạt 1 mô vẫn là đặc tính khối 
(bulk properties). Nếu tiếp tục thu nhỏ, mọi việc sẽ khác đi ở thứ nguyên 
nanomét. Giả dụ, nếu ta có một hạt kim loại hình lập phương có cạnh dài 5 
nm (nanomét) có thể tích 125 nmỷ, hạt kim loại sẽ chứa trên dưới 1.000 
nguyên tử. Ở thứ nguyên cực nhỏ này và con số 1.000 đủ nhỏ để làm gia 
tăng khoảng cách giữa các bậc năng lượng điện tử. Nói một cách khác, 
dải năng lượng không còn như một quyển sách dày mà trở thành những 
trang giấy rời rạc. Sự "liên tục" của dải năng lượng biểu hiện đặc tính khối 
tiêu biểu biến mất và được thay thế bởi những bậc năng lượng riêng biệt khi 
vật chất tiến về thứ nguyên nanomét. Ta gọi đây là sự "kìm tỏa lượng tử" 
(quantum confinement) hay là sự lượng tửhóa năng lượng trong một 
không gian cực nhỏ. Từ thế giới đời thường của cơ học Newton ta bước vào 
thế giới sa mù của cơ học lượng tử. Và trong cái thế giới sa mù này vật 
liệu trở nên "thiên biến vạn hóa" ở kích cỡ nano và cho ta biết bao ứng dụng 
cực kỳ thú vị. 

Để hiểu rõ sự lượng tử hóa năng lượng trong một không gian cực nhỏ 
ta hãy xem đáp án ở phần Phụ lục của bài toán "giếng lượng tử" (quantum 
well) của phương trình sóng Schrödinger. Trong bài toán này,khi kích 
thước tiến đến một trị số cực nhỏ năng lượng của điện tử không còn là một 
dải liên tục mà những mức rời rạc từ thấp đến cao. "Cái giếng" thật ra là 
hình ảnh của nguyên tử nơi mà điện tử bị kìm giữ trong vòng cương tỏa của 
nguyên tử. Đường kính "cái giếng" cũng là đường kính của nguyên tử. Phải 
nói đây là bài toán đơn giản nhưng cho ra một kết quả cực kỳ quan trọng 
được tóm thu bởi công thức sau , 

E = '!h?/8mñˆ (n= 1, 2, 3,....) 

với E là năng lượng ở bậc 1 h là hằng số Planck, ?n là khối lượng điện tử 
và ø là đường kính giếng hay chấm lượng tử. 

Từ phương trình sóng Schrödinger và với lời giải của bài toán "giếng 
lượng tử", các nhà khoa học đã nghĩ ra cái giếng lượng tử thực sự bằng cách 
tạo ra những "nguyên tử" nhân tạo. "Nguyên tử" này tức là chấm lượng tử 


377 


(quantum dot). Thuật ngữ nghe hơi lạ tai nhưng nó rất cô đọng và chính xác 
trong việc điễn tả hình dạng và chức năng của nó. "Chấm lượng tử" biểu 
hiện một vật cực nhỏ chịu ảnh hưởng của các quy luật lượng tử. Trên thực 
tế, chấm lượng tử là các hạt nano chứa vài nguyên tử đến vài ngàn nguyên 
tử có thể được thành hình từ dung dịch colloid. Chấm lượng tử cũng có thể 
được kích hoạt để phát quang. Cũng như vật liệu khối, sự phát quang của 
chấm lượng tử cũng tùy thuộc vào trị số khe dải. Nhưng khác với vật liệu 
khối, chấm lượng tử phát ra nhiều màu sắc khác nhau bằng cách thay đổi 
kích thước của nó. Những phần kế tiếp sẽ giải thích cơ chế khác biệt trong 
sự phát quang giữa vật liệu khối và hạt nano (chấm lượng tử). 

6. Hạt nano bán dẫn: sự phát huỳnh quang 

Nghiên cứu về chấm lượng tử ở dạng tỉnh thể (Hình 4) hay trong dung 
dịch huyền phù thoạt đầu xuất phát từ việc chế tạo pin mặt trời trong việc 
gia tăng hiệu suất biến hoán từ năng lượng mặt trời sang điện năng. Kể từ 
năm 1986, nghiên cứu về chấm lượng tử gia tăng mãnh liệt và cho đến năm 
2005 đã có gần 2.000 đăng ký phát minh (patent) cho các ứng dụng của 
chấm lượng tử. Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, các nhà khoa học tại Mỹ 
và Nga phát hiện các tinh thể nano bán dẫn phát ra những màu ánh sáng 
khác nhau tùy vào kích cỡ của nó. Ảnh hưởng của kích cỡ vào sự phát 
quang của vật liệu nano lại càng làm gia tăng cái kỳ bí của thế giới nano. 


" 





—- 
N£) 
lÃ2012 


+ —— 
ch. -†~=.._—=m= 


x — 


Hình 4: Tập hợp chấm lượng tử (tinh thể nano) silicon. Mỗi chấm có đường kính 7 nm và 
chứa 50-70 nguyên tử silicon (Nguồn: Dr. Arthur Nozjk, National Renewable Energy 
Laboratorry, Bộ Năng lượng, Mỹ). 


Sự phát huỳnh quang (fluorescence) là hiện tượng xảy ra khi ta dùng 
sóng điện từ (quang tử) kích hoạt một vật liệu, đẩy điện tử của vật liệu này 
từ đải hóa trị đi xuyên qua khe dải lên dải dẫn điện ở năng lượng cao hơn 
(Hình 5). Sóng kích hoạt thường là sóng mang năng lượng cao như tia tử 
ngoại hay ánh sáng màu xanh. Điện tử ở năng lượng cao vốn không ổn 


378 


định lúc nào cũng muốn trở lại chốn cũ có năng lượng thấp. Khi điện tử trở 
lại dải hóa trị, sự phát quang xảy ra ( . Cũng giống như sự phát 
quang điện học ( ,„ ánh sáng phát quang có năng lượng tương đương 
với trị số khe dải. Trị số khác nhau sẽ cho màu sắc khác nhau. 


Hình 5: Cơ chế của sự phát huỳnh quang. 
(1): Sóng kích hoạt; (2): Sóng phát ra; (®): Điện tử 

Sự phát huỳnh quang của dung dịch colloid hạt nano bán dẫn CdSe 
(cadmium selenide) là một thí dụ về ảnh hưởng của sự lượng tử hóa năng 
lượng trên cơ chế phát quang. Dung dịch colloid của hạt nano CdSe được 
khảo sát với những hạt có đường kính khác nhau. Sự thay đối khe dải năng 
lượng của hạt nano CdSe do sự biến đổi của đường kính hạt có thể khảo sát 
qua công thức sau, 

GÌP, = D ng “Du ynytoa 

AE là khe dải của hạt nano, E.„ là khe dải của trạng thái khối (= 1/74 
eV) và E,„„„„„ là năng lượng do hiệu ứng lượng tử (Hình 6). Hình Z cho thấy 
sự đối màu của dung dịch colloid CdSe từ màu xanh sang màu đỏ khi 
đường kính hạt gia tăng từ 2,3 đến 5,5 nm. Màu phát quang cực kỳ nhạy với 
đường kính hạt, chỉ cần khác nhau vài nanomét là màu ánh sáng thay đổi. 
Lời giải của phương trình sóng Schrödinger cho ta thấy rõ điều này. Khi 
đường kính hạt tăng gấp đôi, E ưu tăng pấp bốn (công thức 4, Phụ lục). Vì 
độ nhạy khá cao, quá trình tổng hợp hạt nano đòi hỏi độ đồng nhất về kích 
cỡ phải thật chính xác cho một màu sắc phát quang nhất định. 


CN ớG, 


a b 


Hình 6: Khe dải năng lượng của (a) trạng thái khối và (b) hạt nano; (1): Eøp; (2): AE và (3): 
Equanum. AE có thể gia giảm tùy vào Eauanum do sự chỉ phối của kích thước hạt (xem chỉ tiết trong 
bài). 





Hình 7: Kích thước hạt CdSe giảm từ 5,5 nm đến 2,3 nm (từ phải sang trái) khiến sự phát 
huỳnh quang của dung dịch nước thay đổi từ màu đỏ đến màu xanh bao phủ toàn bộ phổ 
ánh sáng thấy được [10]. 


Để có một sản phẩm thực dụng, hạt nano được hòa lẫn vào một loại 
polymer trong suốt. Tương tự như trong dung dịch, hạt nano trong polymer 
sẽ phát các loại ánh sáng khác nhau và cho ta đèn phát huỳnh quang. Cũng 
giống như đèn neon thủy ngân gia dụng, nguồn tia tử ngoại được dùng 
trong đèn huỳnh quang hạt nano để kích hoạt các điện tử của hạt. Loại đèn 
này giải quyết được những khuyết điểm đèn LED bị vướng mắc. Để có 
những màu phát quang khác nhau, đèn LED cần những vật liệu có khe dải 
năng lượng khác nhau. Về điểm này, hạt nano dùng độc nhất một vật liệu 
và chỉ cần thay đổi kích thước. Đèn LED rất khó phát ra ánh sáng xanh 
và nhất là ánh sáng trắng. Đèn phát huỳnh quang hạt nano cũng vượt qua 
trở ngại này. Các nhà khoa học tại 5andia National Laboratories thuộc Bộ 


380 


Năng lượng Mỹ (Department of Energy) đã chế tạo thành công đèn huỳnh 
quang phát ánh sáng trắng bằng cách trộn hạt nano có đường kính khác 
nhau phát ra ánh sáng đỏ, xanh lá cây, xanh. Tổng hợp ba loại màu này sẽ 
cho ra ánh sáng trắng (Hình 8). Kỹ thuật quan trọng trong quá trình chế tạo 
đèn huỳnh quang hạt nano là cần phải tránh sự kết tập của hạt nano, vì khi 
có sự kết tập xảy ra, đường kính gia tăng làm đặc tính nano biến mắt và việc 
điều chỉnh màu sẽ mắt hiệu quả. Một thông tin gần đây [11] cho biết ống 
than nano - một vật liệu thần kỳ và đa năng - khi được cắt thành những 
ống rất ngắn sẽ trở nên chấm lượng tử phát quang khi được kích hoạt bởi tia 
tử ngoại do hiệu ứng giếng lượng tử. 






y2 vu ` 
Hình 8: Đèn phát huỳnh quang màu xanh (trái) và màu trắng (phải) 
được chế tạo tại Sandia National Laboratories (Mỹ). 
(Nguồn: http:/www.physlink.com/News/071403QuantumDotLED.cfm) 


Đèn huỳnh quang hạt nano phát ánh sáng trắng hiện nay vẫn là một đẻ 
tài nghiên cứu quan trọng nhằm tạo ra loại đèn có tuổi thọ cao và ít hao 
năng lượng [12]. Mặc dù có những ưu điểm vượt trội hơn các loại LED trên 
thương trường, việc thương mại hóa đèn huỳnh quang hạt nano để tạo ra 
một sản phẩm đại trà hay chế tạo màn hình TV vẫn còn nhiều khó khăn và 
tùy thuộc vào cách tổng hợp các hạt nano có kích thước giống nhau và cách 
hòa lẫn đồng đều vào các vật liệu nền không có sự kết tập ngoài ý muốn. 

7. Hạt nano kim loại vàng: plasmon và sự phát huỳnh quang 

Từ buổi bình minh của lịch sử loài người, vàng có thể nói là bề nổi của 
một nền văn minh. Hơn 3.000 năm trước, tại Ai Cập và Trung Quốc con 
người đã ý thức vàng là kim loại quý, đã biết khai thác, gia công vàng tạo ra 
các đồ trang sức quý giá và được xem như một thế chấp cụ thể dự trữ cho sự 
phôn thịnh của một triều đại. Giá trị về mỹ thuật hay kinh tế của vàng cho 
đến ngày hôm nay vẫn không có nhiều thay đổi, nhưng trong nền công 
nghệ nano hiện đại với những tiềm năng ứng dụng quan trọng của hạt 
nano vàng trong quang học, quang điện tử và y học, vàng nano có lẽ 
còn quý giá hơn vàng khối trên quan điểm thực dụng nhằm phụng sự cho 


381 


cuộc sống và hạnh phúc con người. 

Ở trạng thái khối, trong các áp dụng quang học hay quang điện tử, 
vàng hữu dụng cho lắm thì chỉ dùng làm gương phản chiếu, kỳ dư xem như 
là "bỏ đi". Tuy nhiên, vàng nano cho con người một lĩnh vực nghiên cứu và 
ứng dụng hoàn toàn mới lạ. Khi sóng điện từ tác dụng lên hạt nano vàng, 
tùy vào kích cỡ của hạt sóng điện từ sẽ (1) có tác dụng sóng tuân theo 
hiệu ứng "cộng hưởng plasmon" của các điện tử tự do bề mặt và (2) có tác 
dụng hạt khi kích cỡ của vàng nhỏ hơn 2 nm và sự phát huỳnh quang xảy 
ra tuân theo quy luật lượng tử như hạt bán dẫn CdSe. Chúng ta hãy tuần tự 
khảo sát hai trường hợp thú vị này. 

Đặc điểm của kim loại là sự hiện hữu dày đặc của những điện tử tự 
do. Đây cũng là nguyên nhân của sự bóng loáng bề mặt, truyền điện và 
truyền nhiệt ưu việt của kim loại. Khi kim loại như vàng và bạc ở dạng hạt 
nano, hạt không còn màu vàng hay bạc "cố hữu" ở trạng thái khối mà phát 
ra nhiều màu sắc khác nhau tùy vào kích cỡ và hình dạng (Hình 9). Điều 
này đi ngược lại những hiểu biết thường thức trong cuộc sống hằng ngày. 
Hai chiếc nhẫn vàng được nấu chảy và gia công thành một chiếc nhẫn to 
gấp đôi thì vẫn là chiếc nhẫn màu vàng. Thật ra, màu sắc của hạt nano vàng 
và bạc từ dung dịch huyền phù đã được người La Mã áp dụng vào thế kỷ 4. 
Người ta còn pha chế hạt nano vàng với thủy tinh để làm kính màu đỏ 
"ruby" trang trí cho cửa số thánh đường. Mặc dù hạt nano vàng đã được áp 
dụng hơn 1.700 năm, sự đổi màu của hạt chỉ được làm sáng tỏ vào năm 
1908 bởi nhà khoa học Đức, Gustav Mie, qua lời giải dựa trên phương trình 
sóng điện từ Maxwell cho bài toán về sự hấp thụ và tán xạ của sóng trên bề 
mặt của các hạt hình cầu. Vì vậy, sự hiển thị màu sắc của hạt nano vàng có 
đường kính từ vài chục đến vài trăm nanomét không trực tiếp liên quan đến 
sự lượng tử hóa năng lượng vì sóng điện từ tác động lên những điện tử tự 
do bề mặt hạt mang đặc tính sóng có cơ bản lý thuyết dựa trên phương 
trình Maxwell. 

¬ 





Hình 9: Sự thay đổi màu sắc của hạt nano vàng ở các kích thước khác nhau 
(Nguồn: Dr. Michael Cortie, University of Technology, Sydney, Ausiralia) 


382 


Màu vàng quen thuộc của vàng là sự hấp thụ ánh sáng màu xanh của 
phổ mặt trời và phát ra màu vàng. Nhưng khi vàng được thu nhỏ cho đến 
kích cỡ nhỏ hơn bước sóng của vùng ánh sáng thấy được (400 - 700 nm), 
theo Mie hiện tượng "cộng hưởng plasmon bề mặt" (surface plasmon 
resonance, SPR) xảy ra. Đây là do tác động của điện trường của sóng điện từ 
(ánh sáng) vào các điện tử tự do trên bề mặt của hạt nano. Điện trường làm 
phân cực hạt, dồn điện tử về một phía tạo ra hai vùng, vùng mang điện tích 
âm và vùng mang điện tích dương (Hình 10). Vì bản chất sóng nên điện 
trường đao động làm cho sự phân cực bề mặt dao động theo. Sự dao động 
này được gọi là "plasmon". Đám mây điện tích trên bề mặt hạt cũng sẽ dao 
động lúc âm lúc dương theo nhịp điệu và cường độ của điện trường. Ở một 
kích thước và hình dáng thích hợp của hạt nano, độ dao động (tần số) của 
đám mây điện tích sẽ trùng hợp với độ dao động của một vùng ánh sáng 
nào đó. Sự cộng hưởng xảy ra và vùng ánh sáng này sẽ bị các hạt nano hấp 
thụ. Đây là một hiện tượng đặc biệt cho vàng và bạc nhưng không thấy ở 
các kim loại khác như sắt, bạch kim hay palladium. 


điện trường S kế 


sóng điện từ 


Hình 10: Sự phân cực điện tử bề mặt của hạt hình cầu do điện trường của sớng 
điện từ. 

SPR có bước sóng hấp thụ trong khoảng 520 nm (sóng màu xanh) và ít 
bị ảnh hưởng của kích thước hạt trong phạm vi từ 9 đến 22 nm (Bảng 2). Các 
hạt nano hấp thụ ánh sáng xanh sẽ hiển thị màu đỏ. Khi nhìn lại kính "ruby" 
đỏ mà cổ nhân đã chế tạo từ mấy trăm năm trước, ta nhận ra ngay những 
hạt nano vàng được chế tạo theo phương thức cổ truyền có kích thước 9 - 22 
nm. Khi hạt càng lớn thì bước sóng hấp thụ có bước sóng dài hơn và khi đến 
kích thước 99 nm, hạt hấp thụ sóng màu vàng (bước sóng 575 nm) và hiển 
thị màu xanh. 

Bảng 2: Sự phân cực của điện tử bề mặt do điện trường của sóng điện 
từ [13]. 


383 

















Dường kính hạt (nm) Bước sóng hấp thụ (mm) 
9 517 
15 520 
22 521 
48 533 
99 575 














Với một sáng kiến độc đáo, một nhóm nghiên cứu tại Rice University 
(Mỹ) [14] đã phủ vàng lên hạt nano silica (thủy tính) tạo nên vỏ nano vàng 
(nanoshell). Điều chỉnh đường kính hạt silica đến 210 nm và độ dày của 
vàng làm đi chuyển sự hấp thụ sóng điện từ bởi SPR đến vùng tia cận hồng 
ngoại (bước sóng 800 - 2.200 nm). Phương pháp phủ vàng lên hạt thủy tinh 
silica tạo ra một vật liệu lai với khả năng hấp thụ sóng bởi SPR về phía vùng 
phổ của những bước sóng dài hơn vùng hồng ngoại, tiến về sóng terahertz, 
vi ba, những dải sóng rất quan trọng trong công nghệ truyền thông. Trong 
dải sóng này, tiềm năng ứng dụng của loại hạt nano lai trong các dụng cụ 
quang điện tử gần như vô hạn. 

Hiệu ứng SPR sẽ biến mắt khi vật liệu trở lại trạng thái khối. Khi các hạt 

đến độ lớn micromét, cái màu vàng quyến rũ nguyên 
thủy của kim loại vàng sẽ xuất hiện trở lại. Ngược lại, hiệu ứng SPR cũng sẽ 
biến mất khi hạt nano nhỏ hơn 2 nm. Ở thứ nguyên này, ta đi vào thế giới 
lượng tử. Giống như chấm lượng tử bán dẫn được đề cập bên trên, năng 
lượng được lượng tử hóa thành các mức rời rạc. Sóng điện từ giờ đây có tác 
dụng hạt (quang tử). Nhóm của giáo sư Robert Dickson (Georgia Institute of 
Techology, Mỹ) đã tạo ra những hạt nano (chấm lượng tử) vàng với kích 
thước thật chính xác chứa 5, 8, 13, 23 và 31 nguyên tử [15]. Đây là những hạt 
phát huỳnh quang trong đó chùm 31 nguyên tử có đường kính lớn nhất 
khoảng 1 nm. Những hạt này được xử lý bề mặt để hòa tan được trong 
nước. Trong dung dịch nước, theo thứ tự kích thước từ nhỏ đến lớn khi 
được kích hoạt những hạt này có khả năng phát ra tia tử ngoại, ánh sáng 
xanh, xanh lá cây, đỏ và tia hồng ngoại (Hình 11). So với chấm lượng tử bán 
dẫn CdSe chứa vài trăm đến hơn 1.000 nguyên tử, chấm lượng tử vàng nhỏ 
hơn với vài chục nguyên tử và không có độc tính như Cd. Vì vậy, tiềm năng 
áp dụng trong y học rất lớn. 


384 





Hình 11: Sự phát huỳnh quang ánh sáng xanh của hạt nano vàng chứa 8 nguyên tử vàng [15] 

8. Giếng lượng tử và tia hồng ngoại 

Tia hồng ngoại (hồng: đỏ, ngoại: ngoài) là vùng sóng phía ngoài ánh 
sáng đỏ, có bước sóng dài hơn ánh sáng đỏ trải dài từ 700 nm đến 14.000 nm 
(14 um). Tia hồng ngoại là vùng sóng điện từ vô cùng quan trọng trong các 
ứng dụng viễn thông, không gian, quốc phòng và dân dụng. Những gì ta 
gọi là "nhiệt" theo ý nghĩa thông thường phát từ lò sưởi, ly nước nóng, cơ 
thể con người đều nằm trong vùng sóng hồng ngoại. Mặc dù tia hồng ngoại 
có băng tần đải rộng (broadband), nhưng phần lớn bị bầu không khí hấp 
thụ chỉ chừa lại những "cửa số", tức là những vùng sóng tia hồng ngoại 
không bị hấp thụ, đặc biệt là vùng sóng 3 - 5 m và 8 - 14 m. Hai vùng này 
theo định luật bức xạ Planck tương đương một vật phát nhiệt có nhiệt độ 
300 - 600°C (3 - 5 m) và 30 - 40°C (8 - 14 m). Một cách ngẫu nhiên, đây 
cũng là vùng nhiệt độ của động cơ nổ hay động cơ phản lực và nhiệt độ con 
người. Vì vậy, trong những dụng cụ cảm biến với tia hồng ngoại (infrared 
detector/sensor) người ta thiết kế vật liệu có thể hấp thụ hai vùng sóng này. 

Công nghệ tia hồng ngoại đã đạt đến mức độ trưởng thành và đã sản 
xuất những dụng cụ và thiết bị quan trọng. Bộ cảm biến hồng ngoại là một 
bộ phận trung tâm của tên lửa tìm nhiệt dùng để truy lùng những nguồn 
nhiệt từ máy bay và tàu chiến đối phương, điều khiển tên lửa phá tung mục 
tiêu. Bộ cảm biến viễn hồng ngoại (bước sóng 8 - 12 m) là một trong những 
thiết bị quan trọng trong các vệ tinh dùng để quan sát mặt đất cho mục đích 
quân sự và dân sự. Một trong những dụng cụ quan trọng khác là máy ảnh 
hồng ngoại chọc thủng màn đêm, xuyên qua bụi rậm chụp những bức ảnh 
do sự khác biệt nhiệt độ giữa mục tiêu chụp và môi trường xung quanh 
(Hình 12). Thiết bị này được gắn vào ống nhòm hoặc kính cá nhân (gogsle) 
xé toạc bóng tối phát hiện đễ dàng những kẻ đi ngang về tắt, thích chui vào 
bụi làm những chuyện mờ ám linh tỉnh! 


385 





Hình 12: Hai người lính trong bụi rậm với màn đêm dày đặc 
hiện ra trong máy ảnh hồng ngoại (Nguồn: Wikipedia) 

Mặc dù nền công nghệ hồng ngoại đã trưởng thành, nhưng chế tạo 
những vật liệu cảm ứng hồng ngoại ở những bước sóng nhất định với độ 
nhạy cao vẫn là những thử thách lớn trong vật liệu học. Những vật liệu cảm 
thụ tia hồng ngoại thường là silicon hay là các hợp chất bán dẫn như PtSi, 
InSb, InGaAs, HgCdTe. Gần đây, vật liệu hữu cơ như ống than nano và 
polymer dẫn điện được khảo sát cũng cho thấy sự cảm ứng đối với tia hồng 
ngoại. Khi quang tử hồng ngoại kích hoạt điện tử của vật liệu, dòng điện 
xuất hiện và qua cường độ dòng điện sự khác biệt nhiệt độ của mục tiêu 
được ghi nhận thành hình ảnh. Nguyên tắc này cũng giống như máy ảnh 
kỹ thuật số thông thường trong đó sự xuất hiện dòng điện là do cảm ứng 
với ánh sáng thấy được. 

Từ thập niên 80 của thế kỷ trước, các nhà khoa học đã ghi nhận khả 
năng hấp thụ tia hồng ngoại xảy ra tại các bậc năng lượng của giếng lượng 
tử. Cơ quan NASA và Jet Propulsion Laboratories (California Institute of 
Technology, Mỹ) từ hai thập niên qua đã đầu tư vào chương trình nghiên 
cứu "bộ cảm ứng hồng ngoại giếng lượng tử" (quantum well infrared 
photodetector, QWIP) và chế tạo máy ảnh QWIP cho vệ tỉnh và cho những 
trang bị theo đõi tên lửa đạn đạo [16]. QWIP là chương trình nghiên cứu cơ 
mật quốc gia của Mỹ và chỉ mới được giải mật vào năm 1997. Nhu cầu chế 
tạo những "thiên lý nhãn" dùng trong các vệ tỉnh ngoài không gian để quan 
sát quả địa cầu cho việc tiên đoán thời tiết, tìm kiếm quặng mỏ, trinh sát 
quân sự đòi hỏi những vật liệu có thể cảm ứng tia viễn hồng ngoại với bước 
sóng rất dài (> 12 m). Ở những bước sóng dài năng lượng càng nhỏ (E = 
hy = hơ/2) và cái giếng lượng tử của phương trình sóng Schrödinger trở 
thành một nền tảng cơ bản trong việc thiết kế vật liệu để đáp ứng nhu cầu 
này. 

Vật liệu tiêu biểu của QWIP là hợp chất bán dẫn GaAs và AlGaAs. GaAs 
là một lớp mỏng nanomét được kẹp giữa hai lớp AlGaAs. AlGaAs có khe dải 
năng lượng to hơn GaAs, nên khi kết hợp lại với nhau giếng lượng tử GaAs 


386 


với đường kính vài nanomét sẽ được thành hình (Hình 13). Kích thước của 
giếng GaAs được thiết kế sao cho điện tử trong giếng được quang tử hồng 
ngoại kích hoạt lên bậc năng lượng cao hơn nhảy thoát ra khỏi miệng giếng 
trở thành dòng điện (Hình 13). Chiều cao giếng được điều chỉnh bởi nồng 
độ nhôm trong hợp chất AlGaAs và khoảng cách giữa các bậc năng lượng 
bởi đường kính giếng (công thức 5, Phụ lục). Giống như trường hợp sự phát 
huỳnh quang của chấm lượng tử, ta dùng một vật liệu giống nhau chỉ cần 
điều chỉnh đường kính và chiều cao nano của giếng, QWIP có thể bao trùm 
toàn thể vùng hồng ngoại, cảm ứng những vùng sóng từ cận hồng ngoại (1 
- 3m) đến viễn hồng ngoại (8 - 12 m), cực viễn hồng ngoại (> 12 m). Các 
nhà vật liệu học đi xa hơn, thiết kế các loại giếng lượng tử có thể cảm nhận 
quang tử ở vùng sóng có bước sóng đài hơn nữa tiến đến vùng sóng 
terahertz (bước sóng 30 - 3000 m, năng lượng mili eV) có nhiều áp dụng 
trong y học và việc chống khủng bố, rà soát vũ khí hay bom mang trong 
người. 





Hình 13: Cơ chế của QWIP. Điện tử (®) được kích hoạt trong giếng lượng tử nhảy ra ngoài 
trở thành dòng điện. (a): AlGaAs; (b): GaAs; (1) (2): Khe dải năng lượng; (...): Bậc năng lượng 
trong giếng do sự lượng tử hóa. 


Những tiến bộ trong cách tạo hình chấm lượng tử bán dẫn trong công 
nghệ nano đưa đến việc áp dụng chấm lượng tử trong bộ cảm ứng hồng 
ngoại (quantum đdot infrared detector, QDIP). Những năm gần đây, rất 
nhiều kết quả của các công trình QDIP đã được công bố trên các tạp chí 


387 


chuyên ngành [17]. Theo lý thuyết QDIP có độ nhạy cao hơn QWIP và các 
hợp chất bán dẫn cảm ứng ở vùng viễn hồng ngoại, nhưng chúng cần thời 
gian cho sự nghiên cứu để trở thành các sản phẩm điện tử và quang điện tử 
hữu dụng. 

Chỉ trong vòng 20 năm QWIP đã có những bứt phá kỹ thuật và trở 
thành một bộ môn quan trọng trong công nghệ bán dẫn. Lý thuyết về 
QWIP đã được viết thành sách [18-19], và những phương thức trong công 
nghệ nano tạo ra vật liệu nano với độ chính xác cấp nanomét sẽ cho ta 
những dụng cụ hồng ngoại, terahertz thỏa mãn độ nhạy và chức năng cao 
trong một tương lai không xa. 

9. Tiềm năng ứng dụng 

Ngoài sự phát quang, việc chuyển hoá năng lượng mặt trời thành điện 
năng là một ứng dụng quan trọng khác của chấm lượng tử với hiệu suất 
kinh ngạc 300%, vượt trội hơn tất cả vật liệu được biết từ trước đến nay 
(hiệu suất của pin mặt trời silicon trên thương trường chỉ có 15%) [20]. Vật 
liệu nano còn có một ứng dụng nổi bật là trị liệu, chẩn đoán bệnh, tải thuốc 
đến tế bào bệnh và các áp dụng khác trong nghiên cứu y sinh học. Sự phát 
sáng huỳnh quang không ngừng ở việc tạo các loại bóng đèn nhiều màu 
sắc. Chấm lượng tử (hạt nano) được "sắn" vào các phân tử sinh học trong tế 
bào. Dưới sự kích hoạt của tia tử ngoại, chấm lượng tử phát quang giống 
như cây thông Christmas trong tế bào, giúp ta phân biệt phân tử ta muốn 
quan sát với các phân tử xung quanh. Các nhà khoa học tận dụng hiệu ứng 
cộng hưởng plasmon của hạt nano vàng tạo ra bộ cảm ứng sinh học và sự 
phát huỳnh quang trong việc trị liệu ung thư. “Thiên lý nhãn” QWIP bao 
trùm cả vùng hồng ngoại và sóng terahertz là một loại thiết bị cảm ứng đa 
năng, khi áp dụng cho thiên văn có khả năng "nhìn" thấy những hành tinh 
lạnh chơi vơi trong vũ trụ, hay gần gũi hơn nhìn địa cầu từ vệ tỉnh, và khi 
hướng vào cơ thể con người QWIP giúp y sĩ định vị khối u ung thư, gia tăng 
sự chính xác cho quá trình phẫu thuật. 

Tất cả những tiềm năng ứng dụng nhiều hứa hẹn này nằm ngoài 
khuôn khổ bài viết và sẽ được đề cập ở một cơ hội khác. 

10. Thượng để chơi trò đồ xí ngầu 

Mặc dù Einstein là người “đã thấu rõ hơn ai hết trước ông nền tảng xác suẤt 
của các định luật uật lú, oà ông là người tiên phong trong cuộc chiến đấu chính phục 
sự hoang dã của các hiện tượng lượng tử” (Max Born) [21], nhưng cuối cùng 
Einstein không tin vào tính xác suất như nền tảng của thế giới vi mô. Cho 


386 


đến ngày ông qua đời, Einstein không tin cơ học lượng tử là một lý thuyết 
hoàn chỉnh. Ông đã hoài nghi nguyên lý bất định Heisenberg rồi sau đó 
phải công nhận nó, nhưng vẫn bất đồng ý kiến với Bohr về thế giới quan 
lượng tử, được điễn tả qua câu nói "Thượng đế không chơi trò đồ xí ngầu" (God 
does not play dice). Câu nói đã là một ám ảnh lớn của các nhà khoa 
học nhiều thập niên liền, làm cho nhiều trí tuệ lớn trong vật lý phải ngập 
ngừng, bối rối. Nhưng định lý Bell (1964) và các kiểm tra thực nghiệm nối 
tiếp sau đó đã chứng minh rằng Thượng đề quả thật đã chơi trò đồ xí ngầu 
[21]. Và Thượng để chơi trò này rất giỏi vì ngày hôm nay biết bao ứng dụng 
điện tử, quang điện tử hữu ích cho con người đã xuất hiện nhờ vào tính 
chất xác suất của thế giới lượng tử. 

Bước vào thế kỷ 21, cơ học lượng tử không còn mang màu sắc huyền bí 
của triết học hay chỉ là một cuộc chơi toán học cao cấp chỉ thỏa mãn tính 
hiếu kỳ hàn lâm, mà nó đã được khoác lên chiếc áo thực dụng với những áp 
dụng quan trọng trong tin học lượng tử (quantum ¡information) và công 
nghệ nano. Như trong bài viết này đã trình bày, sự thu nhỏ của vật liệu đến 
cấp nanomét đã cho thấy rõ sự chi phối lượng tử, tạo ra những bậc năng 
lượng rời rạc. Chỉ cần những quy luật cơ bản nhất trong cơ học lượng tử 
cũng đủ để cho ra những ứng dụng cực kỳ mới lạ qua sự tác động của sóng 
điện từ trên các vật liệu nano trải rộng từ sóng terahertz, viễn hồng ngoại 
cho đến vùng ánh sáng thấy được, tia tử ngoại, bao trùm một vùng to lớn 
của sóng điện từ với bước sóng kéo dài từ vài ngàn micromét đến vài trăm 
nanomét. Điều này phản ánh sự thành công lớn của cảm ứng hồng 
ngoại trong nền công nghiệp bán dẫn hiện đại. 

Vật liệu nano trở thành một sân chơi để cơ học lượng tử thao túng và 
khẳng định tiềm năng áp dụng của mình. Cơ học lượng tử cũng là ánh đuốc 
dẫn đường định hướng việc chế tạo những vật liệu nano mới cho các ứng 
dụng tương lai trong điện tử, quang điện tử và quang tử học. Tinh thể nano, 
hạt nano, ống nano, que nano của các chất hữu cơ, oxide kim loại hay bán 
dẫn vô cơ với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, lần lượt xuất hiện 
trong các phòng thí nghiệm trên thế giới. Đèn LED, đèn huỳnh quang hạt 
nano cho những tiềm năng ứng dụng vô cùng phong phú của công nghệ 
"xanh" theo tiêu chuẩn ít tiêu hao năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm và gìn 
giữ môi sinh. Lượng tử và nano cũng là bàn tay êm dịu của người hiền mẫu. 
Chúng là cột sống của những áp dụng y khoa hiện đại càng lúc càng đem 
đến nhiều thành quả bắt ngờ trong việc định vị, kết hợp, cảm ứng với phân 


389 


tử sinh học, tải thuốc, phát hiện tế bào ung thư cho việc trị liệu và phẫu 
thuật. 

Khi những công trình nghiên cứu thuần lý của cơ học lượng tử được 
kết hợp với cứu cánh thực dụng của nền công nghệ nano, nhiều ý tưởng 
mới sẽ nảy sinh, nâng cao lý luận vật lý vượt ra ngoài phạm vi hiện có, cũng 
như tạo ra nhiều cơ hội cho các nghiên cứu đa ngành để hình thành các loại 
vật liệu mới với những ứng dụng siêu việt cho cuộc sống đời thường. Có thể 
khẳng định rằng những điều này sẽ không xảy ra nếu không có hằng số 
Planck; một hằng số khiêm tốn có một trị số rất nhỏ nhưng ảnh hưởng thật 
là vĩ đại. Nó mang tính phổ quát bao trùm vũ trụ, ngự trị thế giới của vật 
chất cực nhỏ đến thế giới của vô số các thiên hà bao la, làm thay đổi sự hiểu 
biết về vũ trụ, và tiếp tục phong phú hóa cuộc sống con người trên quả địa 
cầu nhỏ bé này. 

Tháng 8, 2008 
Cuối Đông Nam bán cầu 


Phụ lục: Bài toán chấm lượng tử và giếng lượng tử của phương trình 
sóng Schrödinger: 

Chi tiết về phương trình sóng Schrödinger có thể tìm thấy ở các sách 
giáo khoa hóa lý của năm thứ nhất đại học. Ở đây, lời giải về các bậc năng 
lượng của giếng lượng tử sẽ được trình bày. Phương trình sóng Schrödinger 
là một phương trình vi phân, cho trường hợp một thứ nguyên x, được viết 
như sau, 

(-8zm)(wdx”) =Ew (l) 

h là hằng số Planck (6,626 x 10* J.s), rm là khối lượng điện tử, E là các bậc 
năng lượng điện tử, ự là hàm số sóng. Lời giải của phương trình (1) cho 
giếng hay chấm lượng tử có đường kính z là, 

Ựự= A sim(nz⁄a) 0= 1, 2, 3,.... (2) 

A là một hằng số, là số thứ tự của các bậc năng lượng (Hình P1) 

Thay công thức (2) vào (1), ta có 

E = n'°h?/§mnˆ ?=:12;0,:+- 

Khi ø= 1 ta có 

E; = Eaumu, = lÖ/8mi? (4) 

Độ sai biệt năng lượng giữa bậc 7 =1 và 1ø = 2 là 

E,-E,=3h/8ma?° (B5) 

Kết quả trên cho ta thấy hằng số Planck, h, chỉ phối trị số năng lượng và 


390 


sai biệt giữa các mực năng lượng (công thức 4 và 5). Vì hằng số Planck rất 
nhỏ, theo công thức trên đối với những vật có ở kích thước vĩ mô, trung mô 
(m, cm, mm, m), các trị sỐ này pần như zero. Vì vậy, dải năng lượng cho ta 
cảm giác gần như liên tục. Tuy nhiên, khi z ở thứ nguyên nanomét như 
trong trường hợp giếng lượng tử hay chấm lượng tử độ sai biệt giữa các bậc 
năng lượng tăng lên đáng kể và không thể xem như là zero nữa. Các bậc 
năng lượng trở nên rời rạc, ta gọi đây là sự lượng tử hóa năng lượng. 


Hồ pm 

n=2 _Ắ.—=—=.— 

n=l =——=—== 
x=0 x=a 


Hình P1: Các bậc năng lượng điện tử của châm lượng tử hay giếng lượng tử có đường kính a 


Tài liệu tham khảo 0à chú thích: 

1. Để một điện tử di chuyển trong điện áp 1 volt, ta cần năng lượng 1 
electron-volt (eV) (E = 1 eV = 1,602 x 10 J). Vận tốc ø được tính từ E = 1/2 
(mø?), o= 5,93 x 105 m/s. Khối lượng mm của electron là 9,1 x 10? g. Từ công 
thức de Broglie, Â = h/mo, Â = 1/2x 10”m. 

2.. Một cú vớt sẽ làm trái banh golf (khối lượng m = 45 g) bay với vận 
tốc 30 m/s. Dùng công thức de Broglie, bước sóng của trái banh golf là 4,9 x 
103 m. Đây là con số cực kỳ nhỏ và vô nghĩa. 

3. Matthieu Ricards and Trinh Xuan Thuan, "The quantum and the 
lotus", Three Rroers Press, New York, 2001. 

4M. Arndt, K. Hornberger and A. Zeilinger, Phụsícs World, March 
2005, pp.35. 

5. J. Park, J. Joo, 5.G. Kwon, Y. Jang and T. Hyeon, Aneneuu. Chem. Inl. 
Ed., 46 (2007) 4630. 


39] 


6... M.B. Cortie, Gold Bulletin, 37 (2004) 1. 

7z. K.5. Suslick,M. Fang, T. Hyeon, J. Am. Chem. Soc., 118 (1996) 11960. 

8. W. Eberhart, Surƒfnace Scrence, 500 (2002) 242. 

9. Trương Văn Tân, Vật liệu tiên tiến: từ polymer dẫn điện đến ống than 
nano, Nxb Trẻ, TP HCM, 2008. 

10. B.O. Dabbousi, J. Rodriguez - Viejo, F.V. Mikulec, J.R. Heine, H. 
Mattoussi, R. Ober, K.F. Jensen and M.G. Bawendi, J. P/s. Chem. B, 101 
(199) 9463. 

11. Photonics Spectra, ]une 2008, pp.98. 

12. H.5. Jang, H. Yang, S.W. Kim, J.Y. Han, 5.G. Lee and D.Y. Jeon, 
Ado. Mater, 20 (2008) 2696. 

13. M.-C. Daniel and D. Astruc, Chem. Reo., 104 (2004) 293. 

14. 5.J. Odenburg, J.B. Jacson, S.L. Westcott and N.J. Halas, Appl. Phụs. 
Lett., 75 (1999) 2897. 

15. J. Zheng,C. Zhang, R.M. Dickson, Phụs. Reo. LeH., 93 (2004) 077402- 


16. S.D. Gunapala et al, Infrared Phụs.  Tech., 42 (2001) 267. 

17. ].]iang etal, Appl. Phụs.Leti., 84 (2004) 2166. 

18. K.K. Choi, The phụsics 0ƒ quantum tuell tnƒrared photodetectors, World 
Scientifc, London, 1997. 

19. H. Schneider and H.C. Liu, Quantum tuell tnƒrared photodeteclors, 
Springer, Berlin New York, 2007. 

20. RJ. Ellingson, M.C. Beard, J.C. Johnson, P. Yu, O.L. Micic, A.J. 
Nozik, A. Shabaev and A.L. Efros, Nano Leff., 5 (2005) 865. 

21. Nguyễn Xuân Xanh, Einstein, Chương 7, Nxb Tổng hợp TP. HCM, 
2007. 


NGUYÊN TRỌNG ANH” 


HÓA HỌC HỮU CƠ VÀ CƠ HỌC LƯỢNG TỬ: 
PHƯƠNG PHÁP ORBITAL BIÊN 


Abstract. This paper relates how experimental organic chemists were 
forced, in the second half of the 20 century, to take quantum theory into 
account in their everyday thinking. It also introduces the ƒrơnfer orbital 
approxunafiơn - probably the most useful qualitative approach for obtaining 
general predictions - and succinctly discusses its scope and limitations. 


Một nhà hóa học hữu cơ phải luôn giải quyết ba vấn đề chính: 

1. Xác định cấu trúc của hợp chất mới. 

2. Hiểu được cơ chế phản ứng: chuyện gì xảy ra khi tác nhân A và B 
tương tác với nhau đưới một điều kiện thực nghiệm cụ thể (dung môi, nồng 
độ, nhiệt độ, xúc tác,...)? 

ả. Tổng hợp một hợp chất cụ thể. Khi lập kế hoạch tổng hợp một hợp 
chất phức tạp, ta cần phải hiểu rõ cơ chế của phản ứng. Trong quá trình 
tổng hợp, cầu trúc của tất cả các hợp chất chuyển tiếp phải được xác định. 
Nếu việc xác định cấu trúc và cơ chế phản ứng phụ thuộc lý thuyết lượng tử 
thì tổng hợp hữu cơ cũng vậy. 

Về vấn đề thứ nhất, có thể nói rằng vào khoảng 1950-1960, xác định 
được cấu trúc của một chất sesquiterpene (15 nguyên tử cacbon) là đủ thành 
một luận án tiến sĩ. Như thế không phải là quá đáng bởi vì xác định cấu trúc 
thời đó chỉ dùng phương pháp hóa học thuần túy. Làm như vậy phải đến 4 
- 5 năm mới xong, và tiêu thụ hết khoảng 100g hợp chất. Cuối thế kỉ 20, chỉ 
cần tốn vài millipram hợp chất chưa biết là ta có thể xác định được cấu trúc 
hóa học của nó một cách đễ dàng trong một buổi chiều bằng các phương 





ˆ Research Director at Centre National đe la Recherche Scientifique (ret.) and Professor at 
the École Polytechnique, France (ret.) n.t.anh@orange.fr. 


394 


pháp vật lý, điển hình như phổ khối, phổ cộng hưởng từ hạt nhân và phổ 
hồng ngoại... Hơn nữa những phép phân tích vật lý này (ngoại trừ phổ 
khối) đều không phá hủy hợp chất nên chất phân tích có thể lấy lại được. 
Trong bài viết này, do hạn chế về độ dài, chúng tôi không bàn thêm về vấn 
đề thứ nhất và chỉ cần nói rằng không có vật lý lượng tử thì không thể hiểu 
được các phương pháp phổ. 

Bây giờ chúng ta hãy nói đến vấn đề cơ chế phản ứng. Nhớ lại rằng hóa 
học nghiên cứu nguyên tử và phân tử, đó là những hạt vi mô. Tính chất và 
hoạt động của chúng đều theo luật của cơ học lượng tử. Ví dụ, vật lý cổ điển 
không thể giải thích được liên kết cộng hóa trị.! Cặp electron, một khái niệm 
rất quan trọng để hiểu được hóa học (bản chất liên kết hóa học), là hệ quả 
của nguyên lý loại trừ Pauli. 

Những thí dụ trước tỏ rõ là muốn hiểu được hóa học một cách sâu sắc 
cần phải dùng vật lý lượng tử. Tuy nhiên, đến tận những năm 1960-65, các 
nhà hóa học vẫn giải thích phản ứng hữu cơ bằng vật lý cổ điển, cộng thêm 
một vài khái niệm của vật lý lượng tử. Bởi vì phương trình Schrödinger 
không thể giải bằng phương pháp giải tích, các tính toán hóa học lượng tử 
khá phức tạp và tốn thời gian.? Vì thế các nhà hóa học thực nghiệm không 
thể tự thực hiện các tính toán hóa học lượng tử trước khi xuất hiện máy tính 
mạnh và nhanh, và các phần mềm dễ sử dụng (~1970). Hơn nữa, nửa đầu 
thể kỉ 20, hóa học gốc tự do tương đối kém phát triển, mà nghiên cứu về 
phản ứng của ion thường được giải thích bằng hai yếu tố: 

1. Tương tác tĩnh điện: điện tích trái dấu thì hút nhau, và cùng dấu thì 





! Nếu hai nguyên tử liên kết với nhau thì phải có một lực hút giữ hai nguyên tử đó duy 
trì ở một khoảng cách xác định. Lực hút Newton thì quá nhỏ, không thể giải thích cho độ 
bền của các liên kết hóa học. Lực Coulomb đòi hỏi các nguyên tử phải có điện tích trái 
dấu nên không thể giải thích sự tồn tại liên kết giữa các nguyên tử cùng loại (như H-H, 
C-C,...). 

? Có hai phương pháp gần đúng được đưa ra vào khoảng 1930 để thực hiện những phép 
tính hóa học lượng tử: phương pháp liên kết hóa trị (Valence Bond - VB) và phương 
pháp orbital phân tử (Molecular Orbital - MO). Phương pháp VB đã lập tức được hoan 
nghênh, và người ta thường dùng VB dưới dạng đơn giản hóa là thuyết cộng hưởng 
(xem phần trong ô). Thuyết cộng hưởng có lợi là vẫn giữ cấu trúc Lewis. Phương pháp 
VB coi phân tử như một tập hợp các nguyên tử kết hợp với nhau bằng các liên kết cục 
bộ. Electron chiếm các orbifal nguyên tử và sự xen phủ của chúng tạo thành các liên kết 
cục bộ. Ngược lại, trong thuyết MO, electron không thuộc một liên kết hay nguyên tử cụ 
thể nào. Chúng chiếm orbital phân tử, là những orbital chứa đựng toàn bộ khung phân 
tử. Hiện nay, phương pháp này được các nhà lý thuyết cũng như thực nghiệm sử dụng 
phổ biến nhất. 


395 


đẩy nhau; 

2. Tương tác không gian: hai khối cứng không thể chiếm cùng một 
không gian tại cùng một thời điểm. Hay nói cách khác, phản ứng thường 
xảy ra ở vị trí ít bị che khuất không gian hơn. 

Hai tương tác này đều là vật lý cổ điển. Vì dùng nó không đủ để giải 
thích tất cả các kết quả hóa học thực nghiệm, người ta phải cộng thêm vào 
đó một vài khái niệm nguồn gốc ở lượng tử như: cộng hóa trị, tính thơm, lai 
hóa, cộng hưởng... 





Phương pháp cộng hưởng 

Phương pháp này là một phiên bản định lượng (không hoàn toàn 
đúng!) của thuyết Liên kết hóa trị. Thường thường, mỗi hợp chất hóa học 
chỉ có zột công thức Lewis. Tuy nhiên, có những hợp chất hóa học đặc 
biệt như benzene có nhiều công thức Lewis, nhưng trong đó không có 
công thức nào biểu điễn được một cách thỏa đáng cấu trúc của nó. Vì thế 
cấu trúc của hợp chất đó phải mô tả là “sự cộng hưởng” (nghĩa là kết 
hợp) của tất cả các công thức Lewis có thể viết được. Phương pháp này 
khá phổ biến đối với các nhà hóa học hữu cơ thực nghiệm vì nó dễ sử 
dụng và cho ta dự đoán đúng trong khá nhiều trường hợp. Ví dụ, một 
enolate CH;=CH-O' có thể được viết là “cộng hưởng” (kí hiệu bằng mũi 
tên hai chiều) của hai cấu trúc sau: 


_° .. eo 


Viết như thế có nghĩa rằng điện tích âm không chỉ tập trung trên 
nguyên tử oxygen mà phân bố trên cả oxygen và carbon. Chứng tỏ là 
nhận định đó đúng: nhiều tác nhân ái electron ưu tiên tấn công vào 
enolate ở vị trí nguyên tử carbon. Tuy nhiên, khác với phương pháp 
Orbital biên, phương pháp cộng hưởng không thể giải thích được tác 
nhân nào sẽ tấn công vào C, tác nhân nào tấn công vào O. Một nhược 
điểm khác của phương pháp cộng hưởng là nó cho rằng bắt cứ một cộng 
hưởng nào cũng tăng hệ bền. Ví dụ, cyclobutadiene là sự cộng hưởng của 
2 câu trúc: 











| | 

















Vì thế, theo phương pháp cộng hưởng phân tử này bền. Nhưng chỉ 
cần tính theo phương pháp MO đơn giản nhất cũng có thể dự đoán rằng 
nó không bền. Về phương diện lịch sử, khi cấu trúc vòng Kekule của 
benzene được chấp nhận (~1870), các nhà hóa học vẫn phân vân không 





hiểu tính chất đặc biệt của benzene có phải do sự cộng hưởng vòng của 3 








396 





liên kết đôi hay không. Thực vậy, hexatriene, một hợp chất mở có 3 liên 
kết đôi liên hợp, có phản ứng cộng nhưng không có phản ứng thế. 
Ngược lại, benzene có phản ứng thế nhưng không có phản ứng cộng. Để 
kiểm tra giả thuyết “liên hợp vòng”, các nhà hóa học cố gắng tổng hợp 
các “đồng đẳng” của benzene để xem liệu chúng có tính chất đặc biệt 
như thế hay không. Một đồng đẳng cao hơn, cyclooctatetraene, được 
tổng hợp năm 1908 và có khả năng phản ứng tương tự hexatriene. Đồng 
đẳng thấp hơn, cyclobutadiene, kém bền đến mức không thể tổng hợp 
được, mặc dù đã trải qua rất nhiều cố gắng từ những nă m 1870 đến 1959. 
Cho đến năm 1930, những kết quả đó mới được E. Hũckel giải thích. 
Hũckel chứng minh rằng hệ liên hợp vòng có 4n+2 electron (như 
benzene) có tính thơm, nghĩa là chúng có một độ bền đặc biệt và thực 
hiện phản ứng thế thay vì phản ứng cộng. Mặt khác, hệ liên hợp vòng có 
4n electron, như cyclobutadiene và cyclooctatetraene, không thơm và 
phản ứng như các hợp chất mở vòng, butadiene và octatetraene. 


~~ ộ () 
hexatriene benzene cyclooctatetraene 


Năm 1956, hai nhà lý thuyết, H. C. Longuet-Higgins và L. E. Orgel, 
dự đoán rằng cyclobutadiene có thể được làm bền bởi kim loại chuyển 
tiếp, và ba năm sau phức đầu tiên của cyclobutadiene với kim loại chuyển 
tiếp được tổng hợp. 











Thuyết này có thể giải thích khá thỏa đáng nhiều phản ứng ion, và vì 
thế đã được chấp nhận mặc dù thiếu tính thống nhất. Tuy vậy, khi áp dụng 
thuyết này vẫn còn gặp nhiều ngoại lệ. Ví dụ, cis-methylvinylether, mặc dù 
bị chắn về mặt không gian vẫn bền hơn frzs-methylvinylether: 





Một ví dụ nổi bật hơn là f-butylcyclohexanone. Nếu vẽ phân tử này với 
nhóm chức ketone trong mặt phẳng nằm ngang như sau: 


397 





lão Ất '= 0 


Mặt phẳng P định nghĩa hai nửa không gian. Chỉ có 2 nguyên tử H nằm 
ở không gian bên dưới. Tất cả các nguyên tử còn lại hoặc nằm trên mặt 
phẳng P hoặc trong không gian phía trên, sự tiếp cận của tác nhân từ phía 
này vì thế bị chắn không gian. Nhưng khi chất này bị khử bởi LiAIH„ 90% 
tác nhân tấn công từ phía trên! 





Cũng không thiếu thí dụ chứng tỏ sự bất đồng với nguyên tắc tương tác 
tĩnh điện. Ví dụ, acrolein khi đun nóng sẽ dimer-hóa thành một hợp chất 
vòng 6 cạnh trong đó có các liên kết mới (vạch in đậm trên hình vẽ) nối các 


nguyên tử mang điện tích cùng dấu: 
suy ỗ 5 


z0 Sự Đo 
S + —> Í 
@ 
Tệ hơn nữa là trường hợp butadiene. Khi đun nóng, chất này đimer- 


hóa thành một hợp chất vòng 6 cạnh, vinylcyclohexene. Không tìm thấy 
hợp chất vòng 4 cạnh hay vòng 8 cạnh: 





Tuy nhiên, khi butadiene bị bức xạ bởi tia cực tím sẽ tạo thành các hợp 


chất vòng 4 cạnh. Không có hợp chất vòng 6 cạnh nào được tìm thấy: 


⁄ Mà hv “ | 
é +] g sở L„ + - + 
| | 


Người ta cũng có thể đặt câu hỏi tại sao butadiene có thể dimer-hóa 


























được: đó là một phân tử trung hòa về điện và không có lý đo rõ ràng nào để 


396 


tiến tới và phản ứng với một phân tử giống nó. Các nhà hóa học hữu cơ đã 
công nhận là bối rối đến mức họ gợi đùa những phản ứng cộng vòng này và 
một số phản ứng khó hiểu khác là những “phản ứng không cơ chế”! 


* 


* * 


Những hiện tượng không thể giải thích được này đã chứng tỏ rõ ràng 
sự thất bại của vật lý cổ điển trong hóa học. Nhưng các nhà hóa học vẫn 
không sẵn sàng bắt tay vào các tính toán hóa học lượng tử vì quá khó khăn. 
Tuy nhiên, vào những năm 1940 và đầu 1950, vài nhà nghiên cứu lý thuyết, 
như C. A. Coulson, H. C. Longuet-Higgins và M. J. S. Dewar, đã chỉ ra rằng 
không cần tính năng lượng tuyệt đối của các hợp chất hóa học. Lý do cơ bản 
là chỉ có hai vấn đề chính trong hóa học: cầu trúc và khả năng phản ứng của 
một phản ứng hóa học. Về vấn đề cấu trúc, chúng ta thường chỉ so sánh 
năng lương tương đối của hai đồng phân (1 và 2) hay hai cầu dạng (3 và 4). Sự 
khác nhau về năng lượng của chúng cỡ một vài phần trăm của năng lượng 
tuyệt đối của hệ. Ví dụ, benzene 1 bền hơn benzene Dewar 2 khoảng 60 
kcal.mol,tức là ~5% năng lượng phân tử của nó (~1230 kcal.mol).' Tương 
tự, fzans-butadiene 3 bền hơn cis-butadiene 4 khoảng 2.7 kcal mol1, hay 
~3% nhiệt hình thành của chúng. 


© Œ *~ xử 
2 3 


1 4 


Khả năng phản ứng được quyết định bởi hai đại lượng cơ bản: (1) răng 
lượng hoạt hóa AEỲ, là khoảng chênh lệch năng lượng giữa các chất ban đầu 
và trạng thái chuyển tiếp, và (2) enthanpy phản ứng AH, là khoảng chênh 
lệch năng lượng giữa chất ban đầu và sản phẩm.” Những chênh lệch năng 
lượng này đều nhỏ. Ví dụ, trong phản ứng đóng vòng hexatriene thành 
cyclohexadiene, năng lượng của cả hệ là 1300 kcal mol”, năng lượng hoạt 
hóa là ~30 kcal mol” (2.5%) và enthalpy phản ứng là ~ -50 kcal mol (4%). 


1 Độ bằn liên kết ø điển hình là ~ 90 kcal molT; và liên kết œ là ~ 50 kcal mol”. 
? Hiện tại, chúng ta sẽ bỏ qua sự khác biệt giữa E, H and G. 


399 


'Transition state 







Activation energy 


s 


Như vậy, chứng tỏ là nhà hóa học thường quan tâm đến khoảng chênh 






Reaction enthalpy 


lệch nhỏ giữa các năng lương lớn, nên phương pháp vi nhiễu rất hữu ích. 
Giả sử chúng ta muốn tính năng lượng hoạt hóa của phản ứng đóng vòng 
hexatriene với mức độ chính xác + 10 kcal mol. Nếu tính AE‡ bằng phép 
trừ (năng lượng tác nhân írờ năng lượng trạng thái chuyển tiếp) thì phải 
tính năng lượng của tác nhân và trạng thái chuyển tiếp (~ 1300 kcal mol?) 
với độ chính xác + 5 kcal mol. Nghĩa là độ chính xác phải là + 0.33%, một 
độ chính xác quá cao, chỉ có thể đạt được với những kỹ thuật tính toán rất 
phức tạp. Nếu bây giờ ta coi trạng thái chuyển tiếp là một dạng vi nhiễu của 
hệ ban đầu, ta có thể dùng phương pháp vi nhiễu để tính trực tiếp AE†. Tính 
AE† (giá trị = 30 10 kcal mol”) với mức độ chính xác + 10 kcal mol” nghĩa là 
nhu cầu độ chính xác bằng phương pháp vi nhiễu khoảng + 33%, kém 100 
lần nhu cầu độ chính xác tính bằng phép trừ. Phương pháp vi nhiễu có 3 
thuận lợi: 

1. Không cần nhiều nỗ lực cũng đạt được kết quả có ý nghĩa về mặt hóa 
học. Phần lớn các vấn đề có thể giải quyết bằng những tính Hũckel. 

2. Khi xem trạng thái chuyển tiếp như là vi nhiễu của hệ ban đầu, 
chúng ta có thể khỏi phải tính trạng thái chuyển tiếp, rất khó tính, như tất 
cả các chất trung gian không bền. 

3. Nó chỉ cần rất ít trang thiết bị (như người ta thường nói: một cái bút 
chì và sau-lưng-một-phong-bì là đủ rồi!) và một ít kiến thức lý thuyết. 

Thực tế, chúng ta chỉ cần học hai sơ đồ vi nhiễu sau: 

Khi hai phân tử tiến gần nhau thì các orbital phân tử (MO) của chúng 
tương tác với nhau và chuyển thành MO của các chất sản phẩm. Mỗi cặp 
MO ®¡ and ®; của chất phản ứng sẽ tạo thành hai MO, W¡ có năng lượng 
thấp hơn, và W2 có năng lượng cao hơn các orbital ban đầu ®; và ®;. Hai 
orbital ®1 and ®2 có năng lượng càng gần nhau thì #1 càng bền. Do vậy độ 
bền cực đại đạt được khi ®1 và ®2 suy biến (tức là chúng có cùng năng 
lượng). Giá trị độ bền lúc đó là: <®I|P|®2> = P;„ trong đó P là toán tử vi 


400 


nhiễu (xem sơ đồ A ở dưới). Nếu giá trị năng lượng F; của ®I khác giá trị 








Ä À : Ñ 2 À 
năng lượng E; của ®2, thì độ bên gân đúng của WI là: —:_ (sơ đề B). 
l h -È, 
— W; m.1: 
đŒị - shỊ À ®œ 
9 ẻ 

Š thổ cv lfi E.<£, 

#ị =|#=*> 
A B 


Chú ý rằng mức độ giảm bền của orbital W2 luôn lớn hơn mức độ tăng 
bền của orbital 1. Tương tác giữa ®I and ®2 sẽ càng tạo được độ bền nếu 
và chỉ nếu orbital ®I đầy và ®2 trống. Sau khi tương tác, theo uyên lý 
Aufbau, hai electron sẽ chiếm orbital có năng lượng thấp nhất, ở đây là W1. 


1; 


TẾ” 





Năng lượng của chúng sẽ được giảm một lượng là P;; hoặc tùy thuộc 


vào các orbital ban đầu ®I and®2 có suy biến hay không. Nếu cả hai 
obital ®I and ®2 đều đầy thì theo nguyên lý Pauli trong hệ sản phẩm, hai 
electron sẽ chiếm orbital W; và hai electron còn lại chiếm orbital W2. Vì sự 
giảm độ bền của W¿ lớn hơn sự tăng độ bền của W;, nên cuối cùng hệ sản 
phẩm kém bền hơn hệ chất ban đầu. Tóm lại, tương tác hai electron giữa 
một orbital bị chiếm (hay đầy) và một orbital trống thì tạo thành hệ sản 
phẩm bền, còn tương tác bốn electron giữa hai orbital bị chiếm sẽ tạo thành 
hệ sản phẩm kém bền. 

Mặc dù phép tính vi nhiễu đơn giản, nhưng có thể mắt khá nhiều thì 
giờ. Ví dụ, một phản ứng giữa hai phân tử M;¡ và M; có 7; và ; MO tương 
ứng. Trong sự gần đúng thứ nhất, cho rằng mỗi MO của M; (hoặc M;) 
tương tác với tất cả các orbital của M; (hoặc M)), và tất cả các tương tác này 
độc lập với nhau. Như thế phải giải nạn; bài toán 2-orbital, rất tốn thời gian. 
Năm 1952, K. Fukui đã dùng một sự gần đúng táo bạo: trong số ?;n; tương 
tác, chỉ có tương tác giữa các MO không bị chiếm (trống) thấp nhất 
(LUMOs) và MO bị chiếm (đầy) cao nhất (HOMOS) mới có ảnh hưởng đáng 
kể đến phản ứng. Những MO này được gọi là orbifal biên, vì chúng đánh 
dấu vùng biên giới giữa orbital bị chiếm và không bị chiếm. Theo thuyết gần 
đúng orbital biên (Frontier Orbital - FO), chúng ta chỉ cần xét hai tương tác 
cho phản ứng giữa các phân tử trung hòa, bất kể kích thước và độ phức tạp 
của M¡ và Mạ. Phản ứng ion còn đơn giản hơn: chỉ có HOMO của chất ái 
nhân và LUMO của chất ái electron là quan trọng. Bởi vì một chất ái nhân 


401 


(hay bất kì một hợp chất giàu electron nào) sẵn sang nhường electron nên 
nó sẽ phản ứng qua HOMO - orbital có năng lượng cao nhất. Ngược lại, một 
chất ái electron (hay bất kì một chất thiếu electron) đễ đàng nhận electron. 
Những electron chỉ có thể được đưa vào các orbital trống. Và orbital trống 
có năng lượng càng thấp thì càng đễ nhận electron. Nên các chất ái electron 
sẽ phản ứng qua LUMO. 


“== — bà electrophile LUMO 


LUMO LUMO 
HOMO HOMO \_ non bonding level 





-¬ “— \ 
¬+- + nucleophile HOMO \\ 
BỊ 
- 
(a) frontier Interactions (b) the case oŸ an Ionic reaction 


Mặc dù vậy, đến cuối những năm 1960, hóa học hữu cơ lượng tử vẫn 
còn tương đối kém phát triển. Có lẽ do các nhà thực nghiệm hiểu biết rất ít 
(hay không biết gì) về hóa học lượng tử. Ngược lại, các nhà lý thuyết lại 
không tin có thể nghiên cứu các phản ứng phức tạp bằng thuyết vi nhiễu 
và/hoặc những phương pháp tính lượng tử khá thô sơ có lúc bấy giờ (như 
phương pháp Hũckel, CNDO...). Và họ đặc biệt nghi ngờ cách đơn giản hóa 
EFO của Fukui, một cách đơn giản hóa không có vẻ đúng lý về mặt toán học. 
Xét ra, tương tác HOMO-LUMO là bậc hai trong P;; và những tương tác 
giữa orbital bị chiếm và không bị chiếm bị bỏ qua cũng có cùng bậc hai. Mỗi 
tương tác bỏ qua đều nhỏ hơn tương tác biên,! nhưng chắc đâu tổng số của 
chúng không lớn hơn tương tác biên? 

Năm 1965, trong một loạt các bài báo lịch sử, R. B. Woodward và R. 
Hoffmann đã chứng minh rằng tất cả những phản ứng “không cơ chế” đều 
có thể giải thích được bằng hóa học lượng tử. Họ đã dùng tính Hũckel, giản 
đồ tương quan? và phương pháp FO để tìm ra các quy tắc chọn lọc. Những 


† Khi hai orbital có hai electron tương tác với nhau, năng lượng các orbital tương tác càng 
gần, càng được làm bền. Vậy tương tác HOMO-LUMO, xảy ra giữa các orbital gần nhất, 
sẽ lớn nhất. 

? Nếu chúng ta cho rằng một phản ứng hóa học xảy ra dưới ảnh hưởng của các vi nhiễu 
nhỏ và chậm, thì có thể đi theo sự biến dạng và chuyển dạng liên tục của mỗi MO của 
tác nhân đến MO của sản phẩm. Những tương quan này có thể tính được và kết quả thu 
được gọi là giản đồ tương quan. Tuy nhiên, nếu phản ứng mà hệ chất luôn luôn đối xứng 
trong suốt quá trình chuyển dạng thì có thể vẽ được giản đồ tương quan mà không cần 


402 


quy tắc này được xác nhận là đúng trong rất nhiều trường hợp. Mặc dù đơn 
giản hóa của Fukui không có căn cứ, thực nghiệm trong rất nhiều trường 
hợp từ năm 1965 đều chứng tỏ phương pháp FO gần như bao giờ cũng 
đúng! Nghịch lý này được Fukui giải thích: Phương pháp FO chỉ áp dụng cho 
trạng thái chuyến tiếp, không áp dụng cho chất phản ứng ban đầu. Thực vậy, khi 
phản ứng đạt tới trạng thái chuyển tiếp, chỉ có bốn orbital biên trở nên giả 
suy biến (tương tác orbital biên lúc này là bậc nhất trong P„;) và nguyên 
lượng tất cả các orbital khác đều xa cách nhau (tương tác các orbital này vẫn 
là bậc hai trong P;;). Khi đó bỏ qua các tương tác bậc hai và chỉ giữ lại tương 
tác biên (bậc nhất) là hợp lý. 

Phương pháp FO rất dễ sử dụng: chúng ta chỉ cần tính các orbital biên 
(điều này dễ dàng thực hiện với rất nhiều phần mềm có sẵn), và chỉ cần cực 
Pˆ 


HO.,LU 


„m1 Chăng hạn, 





đại hóa tương tác HOMO-LUM 


một phản ứng sẽ dễ thực hiện khi các orbital biên của hai tác nhân có năng 
lượng gần nhau (làm giảm mẫu số) và/hoặc khi độ phủ giữa chúng lớn! (làm 
tăng tử số). Quy tắc đơn giản này và những biến thể của nó cho phép chúng 
ta giải quyết hầu hết các vấn đề trong hóa học hữu cơ: khả năng phản ứng 
tuyệt đối (một phản ứng bị cắm nếu sự xen phủ orbital biên giữa các tác 
nhân là 0), khả năng phản ứng tương đối (một chất sẽ ưu tiên phản ứng với 
một phân tử có năng lượng obitan biên gần nhất với năng lượng orbital biên 
của nó), độ chọn lọc vùng (phản ứng sẽ ưu tiên ở vị trí mà có hệ số đóng 
góp lớn nhất của orbital biên), độ chọn lọc không gian (tác nhân ưu tiên tấn 
công vào phía có sự xen phủ orbital biên tốt nhất). 

Thật ra, thuyết orbital biên chỉ áp dụng cho các quá trình hai phân tử. 
Để mở rộng áp dụng cho phản ứng đơn phân tử và vấn đề cấu trúc, phải 
dùng một kĩ xảo: đầu tiên tách phân tử ra hai phần, sau đó coi sự tái hợp 
của chúng như một phản ứng hai phân tử. Các phản ứng như sắp xếp lại 
đơn phân tử, phân tích cấu dạng,... có thể phân tích bằng cách này. 

Vì thế phạm vi áp dụng của lý thuyết FO rất rộng. Dự đoán dùng lý 
thuyết này chỉ đúng khoảng 80%, nên không phải không gặp sai lầm. 





tính toán, bằng cách dùng 2 quy tắc: 1) chỉ hai orbital có cùng tính đối xứng tương quan 
với nhau; 2) khi các orbital được sắp xếp theo thứ tự tăng dần năng lượng, hai đường 
tương quan của một loại đối xứng không thể cắt nhau. Phương pháp giản đồ tương quan 
giải đựợc rất nhiều vấn đề nhưng khó áp dụng đúng: đối xứng của hệ đôi khi phải được 
tăng lên một cách giả tạo, và đôi khi phải được giảm xuống một cách giả tạo. 

!_p„„„ tỉ lệ một cách tương đối với sự xen phủ giữa HOMO và LUMO. 


403 


Nhưng người ta đã biết tính đơn giản trong thuyết này nên có thể dự đoán 
được những trường hợp mà thuyết FO có khả năng thất bại. Tóm lại, thuyết 
FO dựa trên năm giả định chính: 

1. Trong vấn đề khả năng phản ứng, tất cả các tương tác giữa hai orbital 
bị chiếm có thể được bỏ qua. Điều này nghĩa là chúng ta chỉ xem xét những 
tương tác làm bền hệ phân tử. Nhưng chúng lại nhỏ hơn lực đẩy, bằng 
chứng là năng lượng hoạt hóa giá trị đương. Nên giả định này chỉ được xác 
nhận khi thuyết FO dùng để so sánh các chất ban đầu tương tự trong cùng một 
phản ứng. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể coi lực đẩy là không đổi và chỉ cần 
chú ý tới tương tác HOMO-LUMO. Nhưng phải nhớ là trong phân tích cầu 
dạng, tương tác HOMO-HOMO lại là quyết định. 

2. Chỉ cần xem xét tương tác giữa orbital biên bị chiếm (đầy) và orbital 
biên trống là đủ. Như đã thảo luận ở trên, đây là một phương pháp gần 
đúng tốt, vì trong trạng thái chuyển tiếp, chỉ tương tác giữa các orbital biên là 
vi nhiễu bậc nhất. Còn tất cả các tương tác bị bỏ qua đều là vi nhiễu bậc hai. 

3. Thuyết FO chỉ dùng được đễ dàng khi mỗi tác nhân có thể mô tả 
được một cách chính xác bằng znột câu hình thôi. Vì thế nên phải rất thận 
trọng khi áp dụng thuyết FO để nghiên cứu phản ứng gốc tự do hay phản 
ứng quang hóa, là những phản ứng mà mỗi tác nhân cần phải mô tả bằng 
nhiều cấu hình electron. Đối với phức kim loại chuyển tiếp, các orbital biên, 
ngoài những HOMO và LUMO, còn gồm thêm cả một số orbital lân cận. 

4. Khi áp dụng thuyết FO, đúng ra phải dùng các orbital biên của trạng 
thái chuyển tiếp. Nhưng trạng thái này rất khó tính. Vì vậy người ta thường 
dùng orbital biên của các chất phản ứng thay thế cho orbital biên của trạng 
thái chuyển tiếp. Nhiều nhà khảo cứu đã công bố thấy thuyết FO sai lầm. 
Nhưng xét ra thì trong hầu hết những phản ứng họ nghiên cứu, orbital biên 
của chất đầu và của trạng thái chuyển tiếp khác nhau rất nhiều. Như vậy 
không phải thuyết FO sai mà là họ áp dụng thuyết FO ngoài trường hợp 
được dùng. 

5. Về nguyên tắc, thuyết FO chỉ có thể áp dụng cho phản ứng hai phân 
tử. 

Cuối cùng, phương pháp FO chỉ nên coi là một bước thăm dò đầu. Một 
nghiên cứu orbital biên cần phải được xác nhận bằng thực nghiệm hoặc 
bằng những khảo sát lý thuyết ở mức cao hơn. Mặt khác, chúng ta không 
nên quên rằng phương trình Schrödinger không thể giải được bằng phương 
pháp giải tích, mà phải giải bằng tính toán số. Rút cục kết quả của những 


404 


"khảo sát lý thuyết mức cao" là một con số chứ không phải là một công thức. 
Nghĩa là những khảo sát đó chỉ có thể giải quyết vấn đề từng bước một, tuy 
kết quả định lượng của nó đáng tin cậy. Trái lại, các phương pháp định tính, 
dù kết quả không thể hoàn toàn tin cậy, vẫn có thể đưa đến những quy tắc 
chung. Ta có thể kết luận là những phương pháp định tính và phương pháp 
định lượng không những không loại trừ lẫn nhau mà chúng còn bổ sung 
cho nhau. 


NGUYÊN TIỀN TRUNG 
và NGUYÊN MINH THỌ địch 


NGUYÊN MINH THỌ” 


HÓA HỌC LƯỢNG TỬ TÍNH TOÁN: 
NGÀNH KHOA HỌC CỦA THÊ KỶ 21 


Abstract. “Computational Quantum Chemistry: What Now and Where 
Next?“: in this article, we give a brief survey of the current status of 
computational quantum chemistry. Following a short overview of the available 
methods in both molecular orbital theory (MO) and density functional theory 
(DET), the development of the field in a foreseeable future is succinctly 
điscussed. 


Hóa học lượng tử được sinh ra từ sự toán hóa ngành hóa học bằng cơ 
học lượng tử (CHLT). Việc áp dụng các phương pháp tính toán vào các vấn 
đề hóa học dựa trên cơ sở những tiên đề chính của CHLT, mà nội dung 
chính của chúng có thể được tóm tắt như sau: 

() hàm sóng #(x) của một hạt cơ bản (hay một hệ các hạt cơ bản) 
chứa đựng mọi thông tin cần biết liên quan đến hệ đó (trong không gian 
một chiều). Ý nghĩa vật lý của hàm số sóng được diễn tả thông qua bình 
phương của hàm số sóng, .dx, đại lượng này cho biết xác suất tìm 
thấy hệ lượng tử trong khoảng không gian (x,x+dx) được xác định bởi hàm 
sóng đó; 

(¡) mọi tính chất quan sát được, hay đại lượng vật lý đo được, của hệ 
đều có thể xác định được từ ự thông qua một toán tử tương ứng; 

(iii) cho một tính chất hay đại lượng ø, một toán tử tương ứng được 
định nghĩa; áp dụng toán tử Ô trên w dẫn đến phương trình trị số riêng 

, và khi giải phương trình này, các trị SỐ riêng ø được xác định. 
Sau khi được chuẩn hóa, ta nhận được giá trị trung bình cho trị số riêng ø 
trên. 

Vào năm 1926, Schrödinger triển khai toán tử cho năng lượng E, được 





” Giáo sư Hóa học, Đại Học Leuven, Bỉ. Email: minh.nguyen@)chem.kuleuven.be. 


406 





gọi là Hamiltonian 3, và thành lập phương trình riêng mang tên ông:! 


Trong hóa học, đại lượng quan trọng nhất là năng lượng E của một 
nguyên tử, phân tử hay siêu phân tử (gồm những nhân nguyên tử và 
electron), và sự thay đối năng lượng dọc theo tọa độ của phản ứng hóa học. 
Người làm hóa học cần có các thông tin này để hiểu diễn biến và cơ chế của 
phản ứng hóa học dựa trên những nguyên lý của nhiệt động lực học và 
động học, và để có thể kiểm soát hay thay đổi được chúng. Cung cấp thông 
tin về năng lượng của một hệ phân tử ở mọi trọng thái electron hay thể loại 
là một mục đích chính của việc áp dụng những nguyên lý CHLT vào hóa 
học. Từ đó đến nay, khởi đi từ những năm đầu của thập niên 1930, lịch sử 
của HLT là một chuỗi đài và liên tục những cố gắng lớn của nhiều nhà khoa 
học trong nhiều ngành khoa học (hóa, toán, vật lý, tin học) nhằm tìm cách 
giải phương trình (1) để xây dựng hàm số sóng ự cho các hệ phân tử. Phải 
nói là những “cố gắng lớn” bởi vì toán tử ñ cho một phân tử bao gồm 
động năng và thế năng của các nhân và electron, cộng với năng lượng 
tương tác giữa chúng dẫn đến những tích phân đa tâm phức tạp. Những 
tích phân này, nhất là các tích phân trong thế năng tương tác đầy giữa các 
electron, dẫn đến việc không thể giải được chính xác phương trình (1) bằng 
các phương pháp toán giải tích cho những hệ đa điện tử. 

Song, việc áp dụng phương trình Schrödinger đã không bị dừng lại mà 
đã từng bước phát triển, đặt nền móng cho ngành HLT và góp phần mở 
rộng cơ sở lý thuyết cho hóa học hiện đại. Những thành tựu của HLT trong 
60 năm qua luôn dựa vào những bước đi trên hai chân. Ngay từ những 
ngày đầu cho đến nay, hướng đi chính là phát triển các phương pháp tính 
thích hợp để xây dựng nên những hàm số sóng (mà về tính chất là những 
hàm số sóng gần đúng), so sánh kết quả với thực nghiệm và tìm cách phát 
triển lý thuyết để cải thiện. Một mặt, với mỗi phương pháp mới được đề 
nghị, năng lượng và những tính chất hóa học khác tính được từ hàm sóng 
đã được áp dụng vào các phân tử cụ thể để hiểu những thông tin và giải 





! Năm 1925, Werner Heisenberg triển khai các phương trình của cơ lượng tử dưới dạng 
ma trận (matrix formulation). Cũng trong năm này, Louis De Broglie xác định tính chất 
sóng của các hạt cơ bản. Năm 1926, Erwin Schrödinger công bố phương trình sóng của 
ông. Danh từ “cơ học sóng” (wave mechanics) cũng thường được dùng để gọi cho 
những phát triển này. Cùng một lúc, Carl H. Eckart và Erwin Schrödinger (vào năm 
1926), và sau này Paul Dirac, chứng minh rằng, hai cách triển khai là tương đương về 
mặt toán học. 


407 


thích các hiện tượng hóa học cơ bản nhận được từ thực nghiệm. Mục đích 
cuối cùng là vượt qua kết quả từ các con tính trên các phân tử riêng lẻ để 
tìm những mô hình và khái niệm chung. Mặt khác, việc cải thiện chất lượng 
của ự và # luôn được tiếp tục bằng các phương pháp tính toán hoàn thiện 
hơn (thường được gọi là “phương pháp cao hơn”) với những con tính luôn 
phức tạp hơn nhiều lần, để đạt được những trị số có độ chính xác cao hơn 
so với thực nghiệm. 

Trên con đường dài này, ngoài kiến thức về chuyên ngành cũng như về 
các kỹ thuật tính toán, những chiếc máy tính điện tử (MTĐT) luôn có mặt 
bên cạnh những người làm HLT; MTĐT vừa là công cụ làm việc thân thuộc 
hằng ngày, vừa là những người đồng hành tin cậy... Mỗi bước tiến bộ của 
HLT, về phương pháp cũng như độ chính xác, đều gắn liền với một giai 
đoạn phát triển mới của khoa học và công nghệ thông tin, hay cụ thể hơn, 
với một thế hệ MTĐT. 

Trong khuôn khổ của Kỷ yếu này (với nhiều độc giả không ở trong 
ngành hóa học), chúng tôi không có ý định đi vào chỉ tiết về phương pháp 
tính toán phức tạp của HLT, mà muốn ghi lại vài nét chấm phá về lịch sử 
của nó để nêu ra những đóng góp của các khái niệm lượng tử trong phát 
triển của hóa học hiện đại. 

Áp dụng đầu tiên của phương trình Schrödinger trên nguyên tử 
hydrogen (H, nguyên tử nhỏ nhất) dẫn đến khái niệm “orbital nguyên tử” 
(atomic orbital, viết tắt là AO), và tiếp theo, việc giải phương trình này cho 
H¿* (phân tử nhỏ nhất) đưa đến khái niệm “orbital phân tử” (molecular 
orbital; mỗi MO là một tổ hợp tuyến tính của các AO trong phân tử đó). 
Nhìn lại lịch sử hóa học, orbital là một khái niệm tuyệt đẹp! Thật đơn giản 
và thật cơ bản, vừa định tính, vừa định lượng. 

Định tính, vì người làm hóa học có thể xem hình dạng, vị trí, phép đối 
xứng của obital để hiểu tính chất vật lý, hóa học và điễn biến của một phản 
ứng. Có thể hình dung orbital là một vùng không gian trên phân tử có chứa 
một cặp electron (vâng, electron thường kết cặp với trạng thái spin khác 
nhau; cũng có những chất có electron tự đo). Năng lượng và hình dạng đặc 
biệt của obital cho phép tiên đoán được phản ứng của electron khi bị tấn 
công. Từ đó thật là đơn giản, người làm tổng hợp hữu cơ dùng bút vẽ 
nguệch ngoạc trên giấy những obital của các phân tử ban đầu mà mình 
đang sử dụng để hiểu được tại sao sau tổng hợp chỉ nhận được chất này mà 
không có chất kia. Cũng cùng động tác ấy, người làm hóa lý có thể hiểu 


408 


được kết quả của một phổ cực tím vừa ghi được; và dĩ nhiên là các động tác 
này đều phải tuân theo những quy luật riêng của chúng (quá nhiều để trình 
bày chỉ tiết ở đây). 

Trong giai đoạn phôi thai (19305), Linus Pauling đã dùng khái niệm 
orbital để giải thích một cách có hệ thống cấu trúc electron của các loại chất 
hóa học khác nhau, và từ đó hiểu bản chất của liên kết hóa học (nature of 
chemical bonding). Giải thích của Pauling đã thay đổi bộ mặt của hóa học 
trong nửa sau thế kỷ 20.! Charles Coulson dùng thuyết MO để phát triển 
thêm khái niệm liên kết hóa học và nhất là khái niệm hóa trị (valence) trong 
các hợp chất hữu cơ. Robert Mulliken dùng MO để khảo sát và đưa ra lý 
thuyết mới về các hợp chất phức phân tử (molecular complexes) không 
bền.? Khái niệm “1 orbital - 2 electron - 3 nguyên tử” trên nhóm B-H-B do 
William Lipscomb đề nghị đã cho phép giải thích cấu trúc hình học của chất 
boran và đã tạo cơ sở lý thuyết cho lĩnh vực này.° 

Trong giai đoạn đầu (khi chưa có máy tính), Erich Hũckel dựa trên các 
thông tin từ thực nghiệm đã đưa ra những phép tính lượng tử đơn giản 
nhằm thay thế cho nhưng con tính quá phức tạp (không thể tính bằng tay) 
để xây dựng orbital của các chất có nối đôi hay các vòng thơm (vì vậy, 
phương pháp Hũckel hay tương tự thường được gọi là các phương pháp 
dựa trên kinh nghiệm, empirical methods). 

Thế nhưng, những con tính HMO (mà sau này dùng làm bài tập cho 
sinh viên trong lớp học) đã cho phép giải thích hàng loạt phản ứng hữu cơ, 
và các phổ cực tím - ánh sáng thường. Quan trọng hơn, việc có được những 
orbital Hũckel (HMO) cho những phân tử hữu cơ tương đối lớn đã góp 
phần cho phép Kenichi Fukui đề nghị khái niệm “orbital biên” (frontier 
orbital) vào đầu thập niên 1950s để giải thích cơ chế phản ứng hữu cơ, và 
sau này Roald Hoffmann phát triển thành phương pháp “Hũckel mở rộng” 
(EHT) để xác định hình dạng và phép đối xứng của những MO cho các chất 
tham gia trong một phản ứng tạo vòng. Các kết quả tính toán này của 
Hoffmann đưa đến việc hình thành các “quy luật Woodward-Hofmann” 
(WH rules) được công bố vào những năm 1965-1968, và đã tạo nên một dấu 
Ấn lý thuyết sâu rộng trong sự phát triển của ngành hóa học hữu cơ. Eukui 
đề nghị rằng: chỉ cần nhìn vào hình dạng và năng lượng của các orbital biên 


†Linus Pauling nhận giải Nobel Hóa học năm 1954. 
? Robert Mulliken nhận giải Nobel Hóa học năm 1966. 
3 William Lipscomb nhận giải Nobel Hóa học năm 1976. 


409 


(HOMO và LUMO) của một phân tử thì đã có thể hiểu được tính chất và 
hướng phản ứng của chất đó. Trong lĩnh vực phổ, một chất hóa học hấp thụ 
ánh sáng thường hay cực tím là do một (hay nhiều) electron đi chuyển từ 
một orbital biên này (HOMO) lên obital khác có năng lượng cao hơn 
(LUMO). Quy luật WH cũng dựa trên khái niệm này; song tiên đoán thêm 
rằng một phản ứng hóa học sẽ đễ xảy ra hơn so với các phản ứng hóa học 
khác (xảy ra đồng thời) khi phép đối xứng của các obital biên của nó được 
giữ nguyên khi đi từ chất ban đầu đến chất cuối.! 

Ví dụ đưa ra ở Hình 1 cho thấy orbital biên HOMO của chất B„ạụ. Với 240 
electron hóa trị, chất này được xem là tương đương với hợp chất nổi tiếng 
Cạo (carbon buckyball). Thật vậy các orbital biên của chất Bạạ và Cạ› cũng rất 
giống nhau (Hình 1). Hiện nay chất Bạ chưa được tổng hợp, song sự tương 
đương của orbital biên cho phép tiên đoán chất Bạy cũng có những đặc tính 
của một fullerene (boron buckyball).? 

Tóm lại, khái niệm MO và quan điểm cho rằng phản ứng hóa học xảy ra 
chủ yếu là do mối tương tác giữa orbital của hai chất tham gia phản ứng ban 
đầu đã thắm vào tư duy của những người làm hóa học một cách sâu và 
rộng. Trong nửa sau của thế kỷ 20, hàng loạt những nguyên lý hóa học mới 
được ra đời, không những cho các phân tử hữu cơ, chất khí mà còn cho các 
phân tử vô cơ, phức kim loại và chất rắn, và hiện nay là những nanoclusters; 
và tất cả đều dựa vào thuyết orbital phân tử (MO). Những khái niệm như 
các kiểu liên kết hóa học, obital biên, quy luật WH, siêu liên hợp 
(hyperconjugation), hay tính thơm (aromaticity)... đã dần dần làm đầy các 
chương đầu sách hóa đại cương cho bậc đại học và trung học phổ thông. 





† Principles of conservation o£ orbital symmetry. Kenichi Fukui và Roald Hoffmann cùng 
nhận giải Nobel Hóa học năm 1981. Xem bài của Nguyễn Trọng Anh về phương pháp 
Orbital Biên trong kỷ yếu này. 

? (a) G. Gopakumar,M. T. Nguyen, A. Ceulemans, Chemical Phụsics Letters, 450, 175 (2008). 
(b) A. Ceulemans, J.ITshishimbi Muya, G. Gopakumar, M. T. Nguyen, Chemical Phụsics 
LeHters, 461, 226 (2008). 


410 





Hình 1. Hình dạng của HOMO của Bạạ (boron buckyball) và Cạ› (carbon 
buckyball). 


Orbital cũng còn là định lượng vì trong phương pháp để giải phương trình 
(1) thường được gọi là phương pháp tổ hợp tuyến tính các orbital nguyên tử 
(ñnear combination of atomic orbitals - self consistent field - molecular 
orbital (LCAO-SCF-MO)), obitan là viên gạch. Theo đó, mỗi AO X; là 
một hàm số sóng đơn electron của một nguyên tử. Mỗi MO #, là 
một tập hợp tuyến tính của các hàm AO, ®, = 3¡ C¡ X„ và hàm số 
sóng của phân tử 'f là một tập hợp tuyến tính của những hàm ®; 
Wụp =>,Cjš,CjX, — với jj..từ1 đến = (2) 


Với hàm số sóng \f như thế (2), việc giải (1) dẫn đến phương trình 
mang tên Hartree-Fock. Từ năm 1951, Clemens Roothaan thiết lập cách giải 
SCF của phương trình này trong khuôn khổ của hàm sóng LCAO-MO.! Sau 
Chiến tranh thế giới H, máy tính điện tử bắt đầu được sử dụng trong các đại 
học lớn ở Mỹ, nhất là những chiếc máy IBM to lớn, và việc dùng MTĐT để 





! Trong thời gian này, Clemens C. J. Roothaan làm việc ở Đại học Chicago, cùng với 
Robert Mulliken, sau này là Shigeru Huzinaga, Enrico Clementi... Nhóm này tập trung 
vào việc giải phương trình sóng và có ảnh hưởng lớn trong việc phát triển HLT trong hai 
thập niên 1950-1960, sau này thường được nhắc đến như “trường phái Chicago”. 


411 


giải phương trình sóng được bắt đầu thực hiện một cách có hệ thống. 
Những chương trình tính toán cơ bản được viết cho các máy tính (viết bằng 
ngôn ngữ Fortran, hiện nay vẫn còn dùng) trong khoảng thời gian này. Thật 
ra, hàm sóng điển chỉ là cơ sở khởi đầu cho những tổ hợp tuyến tính phức 
tạp hơn nhằm cải thiện độ chính xác của hàm sóng phân tử. Các tổ hợp 
tuyến tính này, như phương pháp tương tác cấu hình (configuration 
interaction), đều dựa trên các cấu hình điện tử kích thích tạo ra được từ 


Dựa theo những phương pháp tính để giải phương trình Roothaan, 
HLT có thể chia thành các giai đoạn sau: 

A) Giai đoạn MO bán nghiệm trong những thập niên 1960-1990. Cách 
tiếp cận này dựa trên quan điểm thuần kinh nghiệm của Hũckel, nhưng 
nhiều thông số thực nghiệm được thay thế bằng tính toán. Các tích phân đa 
tâm phức tạp vẫn được thay thế bằng những đại lượng lấy từ thí nghiệm 
như các thế ion hóa, các ái lực electron, năng lượng kích thích,... Các 
phương pháp được sử dụng nhiều như CNDO (complete neglect of 
differential overlap), INDO (ntermediate neglect of differential overlap) của 
nhóm John Pople, hay sau đó MINDO, MNDO, AMI, PM3,.. do nhóm 
Michael Dewar vẫn tiếp tục được sử dụng. Điểm chung là mỗi phương 
pháp chỉ được dùng cho một số khá giới hạn các đại lượng và tính chất hóa 
học. Độ chính xác đạt được không cao, nhưng vì phương trình tính đơn 
giản nên có thể áp dụng để tính cho hệ chứa nhiều phân tử và khi máy tính 
không đủ mạnh. Vì vậy, các phương pháp này được áp dụng đại trà trong 
ngành hóa hữu cơ và nhất là hóa dược... (các hãng được phẩm dùng các 
phương pháp này trong các nghiên cứu tương quan giữa hoạt tính và cầu 
trúc (QSAR) khi đi tìm các chất thuốc mới). Tuy nhiên, các phương pháp 
bán nghiệm không còn lý đo tồn tại trong thế kỷ 21 vì sự ra đời của những 
hệ thống máy tính lớn với tốc độ xử lí đữ liệu rất nhanh và giá thành rẻ. 

B) Giai đoạn MO tiên nghiệm, thường được gọi là các phương pháp ab 
iniHo (hay non-empirical), có nghĩa là hoàn toàn dùng phép toán để giải 
phương trình (1) mà không dùng một thông tin thực nghiệm nào cả (trừ 
điện tích và khối lượng nguyên tử của nguyên tố). Được bắt đầu từ những 
năm 1950, song lúc đầu giá trị thông tin không cao, và như đã nói ở trên, chỉ 
vài nhóm nghiên cứu lớn có thể thực hiện được. Vào khoảng năm 1965, 
Enrico Clementi, khi đó đang làm cho IBM, lần đầu tiên tính được năng 
lượng (dùng hàm số sóng tiên nghiệm Hartree-Fock) cho hai cầu trúc hình 


412 


tháp và phẳng của NH; để xách định đại lượng “inversion barier“. Sau mấy 
tháng tính toán, tốn kém nửa triệu đôla, kết quả tính là ~5.5 kcal/mol, so với 
kết quả thực nghiệm ~6.0 kcal/mol. Quá hứng khởi, Clementi viết “We can 
calculate every thing!”. Thật sự ông đã quá lạc quan vì thực tế khó khăn hơn 
nhiều lần điều ông nghĩ, song có thể nói là ngành hóa học lượng tử tính 
toán (computational quantum chemistry) hình thành từ dạo đó. Khi đó giới 
nghiên cứu hóa học bắt đầu ý thức được rằng có thể dùng phương pháp 
HLT cộng với thuật toán và máy tính để tính, tức là có thể tiên đoán được 
các thông số hóa học với độ chính xác cao, đạt được, ít nhất không kém hơn, 
độ “chính xác hóa học” (+ 2 kcal/mol). 

Vào đầu thập kỷ 1970, nhóm John Pople ở Đại học Carnegie-Mellon 
công bố và phát hành chương trình tính toán “Gaussian 70“ đã làm cho việc 
tính toán hóa lượng tử trở nên phổ thông hóa. Nhóm nào có kiến thức, có 
giờ máy tính đều có thể cài đặt chương trình này vào máy tính của mình để 
chạy và dùng kết quả để nghiên cứu. Lại hứng khởi, Alberte Pullman ở 
CNRS Paris tuyên bố kỷ nguyên “ab initio cho mọi người” (ab initio pour 
tout). Song song với những phát triển vượt bậc của ngành công nghệ máy 
tính trong gần 40 năm qua, các phương pháp tính lượng tử phức tạp hơn 
ngày càng được triển khai và đạt độ chính xác ngày càng cao. Trở ngại 
chính trong tính toán là việc tính năng lượng tương quan (correlation 
energy) sinh ra từ các đôi electron. Việc tính chính xác đại lượng vô cùng 
nhỏ này (<0.1% năng lượng toàn phần của phân tử) vẫn còn là một thách 
thức lớn của ngành HLT. 

Trong một hệ phân tử có N obital phân tử (MO), việc xây dựng hàm số 
sóng cơ bản Hartree-Fock có đến @(N') con tính tích phân. Các phương 
pháp nhiễu loạn (pertubation theory) có đến N, các phương pháp tương tác 
cấu hình (configuration interaction) có đến N5 và những phương pháp 
chính xác hiện nay như “coupled-cluster theory” phải có đến NŸ con tính. 
Về mặt nguyên tắc, trong hàm số sóng loại (2) j = N phải tiến đến œ để đạt 
được một hàm số chính xác. Dễ dàng nhận thấy rằng khi N tăng nhanh thì 
số phép tính và thời gian tính... cũng tăng rất nhanh về vô cực!. Trên thực 
tế, sức tính (computing power) của MTĐT vẫn còn là trở ngại trong việc áp 
dụng các phương pháp HLT cho các phân tử lớn (>100 nguyên tử). Song, 
những tính toán lượng tử được áp dụng rộng rãi để xác định cấu trúc hình 
học, cấu trúc electron, các đại lượng nhiệt động (năng lượng tạo thành, EA, 
PA, IE...), động học (năng lượng hoạt hóa, năng lượng phản ứng, hằng số 


413 


vận tốc, ..) và nhiều đại lượng phổ (IR, UV, NMR, ESR, NOR, MS,...). Số 
lượng lớn các công trình được công bố trên các tạp chí quốc tế, số tạp chí 
cũng như số hội nghị chuyên ngành cho ngành hóa học lượng tử tính toán 
cho phép hình dung được vị trí ngày càng quan trọng của phương pháp 
MO trong việc giải quyết những vấn đề cơ bản của hóa học. 

C) Giai đoạn Density Function Theory. Trước những khó khăn thực tế 
của phương pháp hàm sóng, trong thập niên 1990, phương pháp density 
functional theory (viết tắt là DFT, tạm dịch là lý thuyết phiếm hàm mật độ) 
đã được phát triển nhanh chóng và áp dụng rộng rãi. Phương pháp DET 
được Kohn-Sham-Hohenberg để nghị vào năm 1965 và phương pháp này 
dùng mật độ điện tử p(r) = |W(r)|? thay vì hàm sóng W(r) để tính năng 
lượng E của hệ. Các con tính DFT được thực hiện nhanh hơn nhiều (>10Ÿ- 
10° lần) so với các con tính theo MO cho cùng một hệ phân tử. Tuy vậy, độ 
chính xác về năng lượng cũng không thua kém và cũng có đủ tính chất các 
loại phổ khác nhau. Nhờ tính nhanh, nên DFT được áp dụng ngày càng 
rộng rãi và chủ yếu cho các phân tử có số lượng nguyên tử lớn (phương 
pháp MO không thể thực hiện được). Vì vậy, có thể gọi thập niên vừa qua là 
thập niên của DFT. Việc John Pople và Walter Kohn cùng được nhận giải 
Nobel hóa học năm 1998 thể hiện đánh giá chung của ngành về vị trí và vai 
trò của cả hai phương pháp tính. 

Song, với áp dụng đại trà DFT đã xuất hiện nhiều nhược điểm về mặt 
cơ sở lý thuyết. Nhược điểm chính của DET là khi gặp vấn đề với độ chính 
xác thấp không có hướng cải thiện rõ ràng. Có thể coi đây là những khó 
khăn không tránh khỏi trong hướng đi lên của việc cải thiện thời gian tính 
toán cho một hệ nghiên cứu cụ thể. Điều có thể chờ đợi là cả hai hướng tính 
toán MO và DFT vẫn luôn phát triển và được áp dụng rộng rãi tùy thuộc 
vào vấn đề cụ thể mà người làm nghiên cứu quan tâm. 

Một cái nhìn về tương lai: Sức tính của một MTĐT có thể đo được qua 
độ lớn của bộ nhớ, vận tốc tính (đo bằng flops) và đĩa cứng (để chứa số liệu 
trung gian, đo bằng gigabytes) cũng như cấu trúc của hệ điều hành (như 
liên tục, vector, song song...). Với những thành tựu vượt bậc của ngành 
công nghệ thông tin, sức tính của máy ngày càng tăng và giá thành ngày 
càng giảm. Theo quy luật Moore thì sức máy tăng khoảng 2 lần sau một 
năm. Song, có thể nói là chưa có một MTĐT nào là quá “lớn”, quá “mạnh”... 
đối với những con tính lượng tử! Thật vậy, khi sức máy càng lớn thì độ 
chính xác của kết quả tính, độ lớn các phân tử được khảo sát và độ phức tạp 


414 


của các hiện tượng hóa học cũng không ngừng tăng theo. Về mặt phương 
pháp, từ lâu những người làm HLT biết mình cần phải làm gì. Tuy nhiên, 
trên thực tế mỗi người có thể tính được gì là hoàn toàn tùy thuộc vào sức 
MTĐT mà mình sử dụng được. Vì vậy, trong nhiều thập niên qua khi 
MTIĐT được bán ra với giá thật cao và thường chỉ tập trung những trung 
tâm máy tính của các đại học lớn hay các phòng thí nghiệm quốc gia của 
những nước tiên tiến thì HLT được xem là “khoa học của nhà giàu”. Cho 
đến cuối thể kỷ 20, một số bài tính toán lớn chỉ có thể được thực hiện trong 
vài nhóm nghiên cứu. Ngày nay, khi nhiều nhóm nghiên cứu ở khắp nơi có 
thể nối song song hàng trăm, hàng nghìn chiếc máy tính cá nhân (PC 
cluster, với giá thật rẻ so với các dụng cụ thiết bị nghiên cứu khoa học khác) 
để đạt đến một sức tính lớn thì ngành HLT đã và đang dần dần được dân 
chủ hóa. Trong mấy năm qua, các trung tâm máy tính hiệu năng cao (high 
performance computers) đã xuất hiện trở lại ở nhiều nơi và không phải chỉ ở 
những nước tiên tiến. Vì vậy, sự chênh lệch về sức máy tính của các nhóm 
nghiên cứu ở các nước khác nhau không còn quá lớn như trong thập kỷ 
trước. Do đó, vấn để còn lại trên điễn đàn khoa học thế giới là kiến thức, ý 
tưởng mới và sự sáng tạo - những vấn đề cốt lõi của mọi ngành khoa học. 

Vào thời điểm này, với phương pháp đạt độ chính xác cao như 
“coupled-cluster theory“, phép tính hóa học lượng tử đã đạt độ chính xác + 
1.0 kcal/mol đối với nhiệt tạo thành (heat of formation) cho những phân tử 
nhỏ và + 2.0 kcal/mol cho những phân tử trung bình.' So với “độ chính xác 
hóa học” (+ 2.0 kcal/mol) của đo đạc thực nghiệm, kết quả của HLT thật sự 
lý thú!. Lý thú vì trong nhiều trường hợp tính chính xác hơn đo, nhanh hơn 
và hiệu quả kinh tế cao hơn. Hơn thế nữa, đối với những phân tử không 
bền, khó tổng hợp hay tổng hợp trong điều kiện quá khắc nghiệt thì chỉ có 
thể tính chứ không thể đo - đây có thể coi là điểm thuận lợi của hóa học 
lượng tử tính toán. 

Mặc dù với những phương pháp đơn giản trong thập kỷ 1950 - 1970, 
việc sử dụng CHLT đã dần thay đổi cách suy nghĩ của những người làm 
việc trong ngành hóa, từ chỗ thuần túy thực nghiệm đến diễn tả những 
khái niệm ngày càng trừu tượng và có hệ thống hơn. Nói như vậy không có 
nghĩa là vai trò của thực nghiệm hóa học bị giảm đi mà nó vẫn giữ vị trí cần 





(a)M. T. Nguyen, V. T. Ngan, T. L. Nguyen, H. M. T. Nguyen, Chemical Phụsics Letfers, 
448, 183 (2007) (b) M. T. Nguyen, M. H. Matus, V. T. Ngan, D. A. Dixon, Journal oƒ Phụsical 
Chemistry A, 112, 1298 (2008). 


415 


thiết và tối hậu; song với những khái niệm mới từ HLT đưa đến những hiểu 
biết cơ bản hơn về tính chất cũng như sự biến đổi của các hợp chất hóa học. 

Cách đây không lâu, một khảo sát lý thuyết trong nhiều lĩnh vực gần 
như chỉ có thể bắt đầu khi đã đạt được một số kết quả thực nghiệm và như 
vậy việc khảo sát lý thuyết chỉ nhằm để xác nhận (hay đặt nghi vấn) các 
điều đã biết. Tuy nhiên, muốn đo các thông số quan trọng của một phân tử 
thì phải tổng hợp được phân tử đó trước khi chuyển vào các máy phổ. Đây 
là việc không thật sự đễ dàng và có khi rất khó thực hiện. Trong khi đó hàm 
sóng có thể xây dựng cho bất cứ phân tử, bất kì trạng thái electron cho dù 
phân tử đó không tổn tại hoặc chưa biết đến, và có thể là trạng thái trung 
gian hoặc trạng thái chuyển tiếp với tuổi thọ cực kỳ ngắn (từ femtosecond 
1078 s đến attosecond 1073 s). Như vậy, khi những khảo sát lý thuyết cho 
phép xác định trước tính chất của một chất hoàn toàn mới với độ chính xác 
cao (không thua hay cao hơn thí nghiệm) thì khả năng sáng tạo của nhà hóa 
học được nhân lên rất nhiều. Hóa học lượng tử đang thực hiện vai trò tối 
hậu của mình: kết quả tính toán cho phép tiên đoán những hiện tượng mới, 
gợi ý những hợp chất mới, phản ứng mới cho người làm thực nghiệm. 

Như vậy, với khả năng cung cấp thông tin chính xác, khả năng tiên 
đoán hiện tượng hóa học, HLT trở thành phương pháp, công cụ không thể 
thiếu được trong nghiên cứu hóa học hiện đại. Máy tính điện tử đang tiến 
vào thế hệ có sức tính ở vận tốc petaflops (10 floating operations per 
second). Một dàn máy thật mạnh trên đó cài đặt các chương trình tính toán 
HLT sẽ là một máy phổ đa chức năng (multi-purpose spectrometer) giúp 
người nghiên cứu đi tìm mọi thông tin hóa học cần thiết. Nói nôm na, ngày 
trước, đo trước tính sau, và đo chính xác hơn tính; ngày nay, vừa đo và vừa 
tính, có độ chính xác gần bằng nhau. Trong tương lai, tính trước đo sau, và 
đến một lúc nào đó sẽ chỉ tính cho những đại lượng vật lý và hóa học phổ 
biến và sẽ không cần đo nữa!! Điều này sẽ có ảnh hưởng lớn trong việc 
khảo sát những hiện tượng hóa học quá phức tạp, mà việc thực hiện các thí 
nghiệm đòi hỏi đầu tư thiết bị, thời gian và nhân lực lớn... 





! Trong bài này, chúng tôi chỉ đề cập đến hóa lượng tử tính toán (computational 
quantum chemistry). Việc áp dụng các phương pháp toán vào hóa học không chỉ dựa 
vào cơ học lượng tử. Ngành “hóa tính toán” (computational chemistry) bao gồm nhiều 
phương pháp khác như cơ học phân tử (molecular mechanics), động học phân tử 
(molecular dynamics), các phương pháp mô phỏng (molecular simulations hay materials 
modelings)... Nhìn chung, độ chính xác của các phương pháp này cũng ngày càng tăng 
vọt nhờ sức tính của máy tính điện tử. 


416 


Hãy xem việc khảo sát phản ứng ô nhiễm trong môi trường. Các gốc tự 
đo tạo ra từ ống khói xe Honda, hay các nhà máy,... gây phản ứng với các 
chất khác trong không gian chúng ta đang sống, gây ra ô nhiễm. Hàng trăm, 
hàng ngàn... phản ứng luôn xảy ra trong bầu khí quyển, với vô số các chất 
trung gian không bền. Các chất này có đời sống rất ngắn, và có thể là những 
chất mới, chưa được biết và khó có thể tổng hợp được để có thể đo đạc xác 
định cấu trúc và tính chất của chúng. Các phòng thí nghiệm không đủ nhân 
lực và máy móc để tổng hợp tất cả các chất trung gian không bền. Trong 
lĩnh vực này, cách giải quyết hiệu quả là dùng tính toán lượng tử để xác 
định cơ chế phản ứng, hằng số vận tốc... và sau đó là dùng các phương 
pháp tính toán mô phỏng để tiếp cận thực tế. 

Tóm lại, hóa học lượng tử tính toán đang sống ở độ tuổi thứ ba (third 
age) tràn đầy sức sống và triển vọng là với phương pháp lượng tử, thuật 
toán và máy tính điện tử, sẽ làm tròn được vai trò của mình: đoán trước các 
hiện tượng hóa học với độ chính xác caol 

Leuuen, Bỉ, cuối tháng 9 năm 2008. 


TRẦN TRỌNG GIỄN” 


-MỘT VÀI KHÁI NIỆM 
VỀ TÍNH TOÁN LƯỢNG TỬ 
VÀ TRUYÊN TIN LƯỢNG TỬ 


Abstracf This article describes some basic concepts on quantum 
computation and quantum information. Ït is written with an intention for 
young junior students and/or readers of the general public, on the occasion of 
the 150th birthday of Max Planck, discoverer of quantum theory. The article 
briefly goes over some well-known topics of this subject, such as problem of 
factorization of integers into prime numbers and the Shor quantum algorithm, 
problem of searching for an object in a large quantum database and the Grover 
algorithm, telebortation, and superdense coding. Some basic knowledge about 
quantum theory might be required to understand some topics described ïn this 
article better. 


Như chúng ta đã biết, cơ học lượng tử và lý thuyết tương đối chi phối 
hầu hết tất cả các hiện tượng vật lý hiện đại. Một mặt khác, bắt đầu từ phần 
cuối của thế kỷ trước, sự khám phá và phát triển của máy tính điện tử đã 
giữ một vai trò quan trọng then chốt trong cuộc sống hằng ngày của nhân 
loại. Thật thế, có thể nói là bất kỳ một dụng cụ điện tử có kỹ thuật cao nào 
mà chúng ta dùng cho cuộc sống hằng ngày, thí dụ như máy giặt, máy sấy, 
tủ lạnh, lò điện viba v.v., đều được điều khiển tự động bằng một máy tính 
điện tử loại sơ đẳng. Trong một lĩnh vực cao siêu hơn, máy tính điện tử đã 
giúp ta rất nhiều trong việc tân tiến hóa đời sống kỹ thuật và hệ thống 
truyền tin của con người. Ta có thể kể như sự thiết kế hệ thống mạng, việc 
sử dụng máy tính điện tử cho điện thoại di động, ipot, blackberry, điện 
thoại trên mạng, chụp hình nhị phân (digital photography), máy chữ dùng 





Ì Professor Emeritus và University Research Professor. Memorial University Department 
of Physics and Physical Oceanography. St John's, NL„ Canada A1B 3XZ. 


418 


máy tính (thí dụ như Word, Adobe), xuất bản bằng máy tính, các hệ thống 
TV toàn cầu, TV trên mạng, ngân hàng trên mạng và nhiều áp dụng tân kỳ 
khác. Một tiến bộ cách mạng đã hoàn toàn làm đảo lộn cuộc sống của con 
người từ cuối thế kỷ trước là việc dùng máy tính điện tử để truyền tin trên 
mạng. Thế giới ngày nay nhờ vậy đã thu hẹp lại rất gần gũi. Tất cả các 
thông tin ngày nay có thể nói là có thể truyền đi khắp thế giới trong khoảnh 
khắc với giá tiêu thụ thật rẻ. Tất cả các tin tức cần thiết cho đời sống hằng 
ngày của con người hay tất cả những thông tin cần thiết về khoa học, y học, 
xã hội học, thuốc men v.v... đều có săn trên mạng mà chúng ta ai cũng có 
thể vào để tìm kiếm những kiến thức này trong khoảnh khắc. Chính vì vậy 
mà các thư viện của các trường đại học hay các thư viện bách khoa lớn hiện 
nay lần lượt được thay thế bằng các thư viện điện tử trên mạng và tất cả các 
công bố khoa học hay các báo khoa học đều được đăng hay giao dịch trên 
mạng. Điều này đã rút ngắn đi rất nhiều thời giờ cần thiết để đăng tải một 
bài khảo cứu khoa học hay bất kỳ một công bố nào khác quan trọng cần 
truyền tin gấp cho mọi người trên toàn thế giới được biết. 

Riêng cho những người làm khoa học, các siêu máy tính điện tử 
(supercomputer) hay các máy tính điện tử song hành với vận tốc cực kỳ 
nhanh đã giúp các khảo cứu gia rất nhiều trong việc làm tiến triển đễ đàng 
các công việc khảo cứu khoa học của họ, khi người ta cần thực hiện các bài 
toán khoa học cực kỳ phức tạp, hay giải đáp các phương trình vật lý, toán 
học thật khó khăn để kiếm các kết quả bằng phương pháp dùng số 
(numerical method). Người ta cũng dùng máy tính điện tử trong các công 
tác mô hình để mô phỏng các hiện tượng khoa học nói chung và các hiện 
tượng vật lý nói riêng, khỏi cần phải khảo sát các hiện tượng khoa học đó 
bằng những thí nghiệm cụ thể (experiments). Thật thế, ngành khảo cứu 
khoa học bằng mô hình hóa (modeling) và mô phỏng (simulation) đã tiến 
bộ rất nhiều và đã giải quyết được rất nhiều hiện tượng khoa học thú vị nhờ 
ở các siêu máy tính điện tử sẵn có để sử dụng trong những việc làm khoa 
học này. Có liên hệ tới chuyện mô hình và mô phỏng, ta cũng nên đề cập 
tới việc sử dụng các siêu máy tính để phỏng đoán thời tiết và khí tượng. Mô 
phỏng và mô hình cũng giữ một vai trò quan trọng tuyệt đối trong việc thử 
nghiệm và sáng chế các kỹ thuật máy tính về vận tải hàng không, không 
gian và vũ trụ, vũ khí, hỏa tiễn, tàu vũ trụ v.v... và trong nhiều lĩnh vực 
khác. 

Trong những thập niên gần đây, những người trong giới khoa học có 


419 


nói nhiều về máy tính lượng tử và truyền tin lượng tử. Như chúng ta đã 
biết, cơ học lượng tử (thoạt kỳ thủy từ lý thuyết lượng tử của Max Planck) là 
một lý thuyết hiện đại mà những người làm việc khoa học thừa nhận là đã 
giải quyết được hầu hết các hiện tượng vật lý ngày nay, cho một hệ thống 
vật lý (physical system) nhỏ bé như một nguyên tử, một phân tử, một hạt 
nhân v.v.., nghĩa là khi nguyên lý “không chắc chắn” (uncertainty 
principle) của Heisenberg cần phải áp dụng. Người ta đã và đang làm khảo 
cứu rất nhiều về chuyện kiến trúc một máy tính lượng tử để thực hiện các 
tính toán và truyền tin lượng tử, sau khi nhà vật lý lừng danh của Mỹ, 
Richard Feynman, đề xướng rằng một máy tính lượng tử có thể dùng để mô 
phỏng tất cả các hiện tượng vật lý trong lĩnh vực vật lý lượng tử, và vì thế 
máy tính lượng tử có thể giúp ta khám phá ra những hiện tượng vật lý mới. 

Vậy ta tự hỏi tính toán lượng tử và truyền tin lượng tử là gì? Và tính 
toán lượng tử và truyền tin lượng tử khác tính toán và truyền tin cổ điển ra 
sao? Có lợi gì hơn? Là một người làm khoa học trong ngành vật lý nguyên 
tử lý thuyết đã dùng máy tính điện tử nhiều để giải quyết các vấn đề va 
chạm nguyên tử, tôi rất vui mừng chọn đóng góp một bài viết không 
chuyên, trình bày qua một vài khái niệm cơ bản về tính toán lượng tử và 
truyền tin lượng tử cho Kỷ yếu Max Planck theo lời yêu cầu của các bạn 
khoa học. Cũng theo lời yêu cầu của các bạn, đối tượng của bài viết cho kỷ 
yếu này là đại chúng hay các em sinh viên trẻ. Tôi xin cáo lỗi là đã xa Việt 
Nam quá lâu, thành thử vừa đở tiếng Việt lẫn tiếng Anh, nên viết bài này 
bằng tiếng Việt lần đầu tiên cũng cảm thấy không được trọn lắm và nhiều 
khi các danh từ khoa học tiếng Việt dùng cũng không được chỉnh. Nhất là 
người viết bài này lại không quen viết bài cho đại chúng mà vấn để này thì 
lại có liên hệ đến cơ học lượng tử mà thường ra đại chúng ít người để ý tới, 
nên nếu trình bày không được rõ ràng lắm, tôi cũng xin bạn đọc thông cảm. 
Nếu cần, bạn đọc có thể bỏ qua các phần bàn luận chỉ tiết có liên quan đến 
cơ học lượng tử. 

Máy tính điện tử dù tân kỳ đến mấy (từ siêu máy tính (supercomputer) 
tới các máy tính cá nhân (PC) laptop nhỏ bé chạy với bộ xử lý (processor) 
cao-tốc “core 2-duo”) vẫn dùng cùng một nguyên tắc tính toán như cái máy 
tính hồi mới phát minh đầu thế kỷ trước, nặng tới 30 tấn, gồm có 18.000 đèn 
chân không (vacuum tubes) và 800 km dây điện. Có nghĩa là đơn vị cơ bản 
của một máy tính điện tử vẫn là các “mẩu tin tức” (information bits) nhị 
phân (binary) gọi tắt là “bít”. Một bít trong phép tính nhị-phân chỉ chứa có 


420 


một trong 2 trị số, hoặc là số không (0) hoặc số một (1). Mỗi mầu tin tức này 
được cấu tạo bằng một hệ thống vật thể vĩ mô (macroscopic physical 
system), thí dụ như độ từ hóa (magnetization) trên một “đĩa cứng” (hard 
disk) hoặc điện tích (charge) trên một cái tụ điện (capacitor). Trong một máy 
tính điện tử cổ điển, các bít này được chứa vào một “đầu não” (memory) của 
máy tính và sẽ được điều khiển bởi các “cửa logic nhị-phân Boolean” (binary 
Boolean logic gates). Các cửa logic (logic gates) này được cấu tạo bằng 
những mạch điện tử (electronic circuits) và sẽ được sắp đặt kế tiếp nhau sao 
cho có thể thực hiện các kết quả tính toán mà mình mong muốn. Tương 
đương, người ta cũng có thể dùng một loại “máy tính lý thuyết” gọi là máy 
tính Turing để thực hiện các kết quả tính toán này. 

Trong một máy tính điện tử lượng tử, các phép tính toán dùng để tính 
sẽ không còn là các phép tính toán thông thường dùng trong máy tính cổ- 
điển nữa mà sẽ là các phép tính toán của cơ học lượng tử. Vì thế, đơn vị cơ 
bản để chứa tin tức sẽ là các “mẩu tin tức lượng tử” (quantum bits) gọi tắt là 
Q-bít hay “mầu lượng tử”. Một mầu lượng tử có thể ở một trạng thái (state) 
chứa trị số 0 hoặc ở trạng thái chứa trị số 1 hay cũng có thể ở một trạng thái 
vừa chứa trị số 1 với một tỷ số xác suất (probability) nào đó và trị số 0 với 
một tỷ số xác suất còn lại. Đây là một cá tính quen thuộc của cơ học lượng 
tử. Trong cơ học lượng tử người ta nói rằng một Q-bít có thể ở một trạng 
thái (Ø chẳng hạn) nó là một sự chồng chập dính kết (coherent 
superposition) của hai trạng thái 0 và 1. Dùng ký ước “bra và két” (bra and 
ket) của cơ học lượng tử người ta điễn tả sự chồng chập dính kết của hai 
trạng thái 0 và 1 bằng phương trình 

|) = a|0)+|Ù 

Trong đó, a và b là hai số phức-tạp (complex numbers) và la[” hay lỊ 
lần lượt đại-diện cho tỷ số xác suất mà Q-bít sẽ ở trạng thái có trị số 0 hay 1. 
Một thí dụ cụ thể là spin 1⁄2 (của một nguyên-tử chẳng hạn) có thể dùng làm 
một Q-bít. Q-bít này có thể ở trạng thái “spin hướng lên” (spin up) dùng để 
chỉ định trường hợp Q-bít có trạng thái ghi chứa trị số 0 chẳng hạn hay ở 
trạng thái “spin hướng xuống” (spin down) dùng để chỉ định trường hợp Q- 
bít có trạng thái chứa trị số 1. Một thí dụ nữa là một Q-bít cũng có thể cầu 
tạo bởi một hệ thống lượng tử có hai trạng thái năng lượng (energy states) 
khác biệt, như một ion hay một nguyên tử. Một trong hai trạng thái năng 
lượng này sẽ dùng để chỉ định trạng thái có trị số 1 và trạng thái năng lượng 
còn lại chỉ định trạng thái có trị số 0 của một Q-bít. 


421 


Tương tự như máy tính điện tử cổ điển, máy tính điện tử lượng tử sẽ 
điều-khiển một bộ (set) các Q bít chứa trong não của máy tính bằng cách tác 
động trên các O-bít này với một loạt các “cửa logic lượng tử” (quantum logic 
gates). Các cửa logic lượng tử này thường là để thực hiện một phép tính 
toán cơ bản trong cơ học lượng tử gọi là biến đổi nhất-thể (unitary 
transformation). Các biến đổi nhất-thể này sẽ tác động trên trạng thái của 
các Q-bít có trong não của máy tính để có thể thực hiện một biến đổi nhất- 
thể phức tạp đạt mục đích biến đổi bộ Q-bít đó thành một bộ Q-bít mới mà 
mình mong muốn có được. Song, cái bộ Q-bít mới này sẽ được đo, và với sự 
đo lường này người ta sẽ biết được kết quả tính toán bằng máy tính lượng 
tử mà người ta đã đạt được. Người ta sẽ lập đi lập lại sự tính toán và đo 
lường này nhiều lượt và nhờ vậy sẽ có được trị số “đúng” của kết quả của 
bài toán. Đó là trị số đo được xuất-hiện nhiều lần nhất trong một số “tính 
toán rồi đo lường” lặp đi lặp lại. Như vậy tính toán lượng tử là một loại tính 
toán xác suất. Nhờ vậy mà tổng số các tính toán cần thiết để đạt được kết 
quả sẽ giảm đi rất nhiều so với tính toán điện tử cổ điển, chính vì thế mà 
tính toán lượng tử có thể thực hiện được kết quả rất nhanh chóng cho nhiều 
bài toán máy tính (an-gô-rít) mà phương pháp tính toán của các máy tính cổ 
điển có thể chịu đầu hàng, như trong một vài thí dụ cụ thể tượng trưng 
nhất mà chúng ta sẽ bàn dưới đây. 

Thừn-só-hón một số nguyên thành tích số của oài số nguyên tố: Thừa số hóa 
(factorization) một số nguyên (integer) thành tích số (product) của một vài 
số nguyên tố (prime numbers), thí dụ như 21 = 3 x 7, là một chuyện dễ 
dàng nếu số nguyên đó là một số nhỏ bé như 21. Nhưng thừa-số-hóa một số 
nguyên vĩ đại, với độ lớn vào khoảng 300 hàng số (digits) (~10) chẳng 
hạn, để trở thành tích số của một vài số nguyên tố lớn là một điều cực kỳ 
khó khăn và người ta ước lượng hầu như không thể nào làm được với máy 
tính điện tử cổ điển dùng các an-gô-rít cổ điển hiện có. Sở đĩ như vậy là vì 
theo nguyên tắc, nói một cách nôm na ra, người ta sẽ phải lần lượt thử (hay 
đoán để thử) chuyện thừa số hóa này với một tổng số khá lớn của tất cả các 
số nguyên tố lớn, và như vậy công việc này đòi hỏi rất nhiều thời giờ và khả 
năng của máy tính, làm cho các máy tính cổ điển với các an-gô-rít cổ điển 
săn có hiện tại không thể nào có đủ thời giờ để hoàn tất được chuyện thừa 
số hóa này. Trong khi đó, với máy tính lượng tử dùng một an-gô-rít lượng 
tử như an-gô-rít của Shor, người ta chứng minh rằng vấn đề thừa số hóa 
này có thể thực hiện một cách có hiệu lực vì thời giờ cần dùng để thừa số 


422 


hóa sẽ rút ngắn đi rất nhiều. Nói theo ngôn ngữ của khoa học tính toán điện 
tử (computer science), thời giờ cần thiết để thừa-số-hóa một số nguyên bằng 
an-gô-rít lượng tử của Shor là một “thời giờ đa-thức” (polynomial time), chứ 
không phải là “thời giờ dưới số mũi” (sub-exponential time) nếu dùng một 
an-gô-rít cổ điển tính trên một máy tính cổ điển. Như vậy, với máy tính 
lượng tử, người ta có thể giải đáp bài toán thừa-số-hóa này một cách thật dễ 
dàng và nhanh chóng. Người ta phỏng ước rằng trong nhiều trường hợp 
thời giờ máy tính cần dùng có thể giảm đi từ hàng năm thành có một vài 
giây mà thôi. 

Vì hầu hết tất cả các khóa công cộng (public keys) dùng để khóa các 
trang web trên mạng, hay các thư điện tử viết bằng mật mã (encrypted 
mails), hay các loại data bí mật khác, kể cả an-gô-rít RSA dùng để viết mật 
mã với khóa công cộng đều dựa trên sự khó khăn trong việc thừa số hóa các 
số nguyên lớn thành số nguyên tố, máy tính lượng tử, theo nguyên tắc, đều 
có thể bẻ được tất cả các khóa này. Như vậy, máy tính lượng tử nếu kiến 
trúc được sẽ có ảnh hưởng rất quan trọng tới việc bảo vệ riêng tư của cá- 
nhân cũng như bảo vệ an ninh của quốc gia. Chính vì thế mà các cơ quan có 
thẩm quyền bảo vệ an ninh của quốc-gia hay riêng tư của cá nhân rất để ý 
đến việc dùng máy tính lượng tử trong việc bẻ khóa này. Một phần có lẽ 
cũng là để rút ra kinh nghiệm tìm các phương tiện mới có thể ngăn cản 
được chuyện bẻ khóa. Thật thế, bằng cách tăng kích thước (size) của khóa, 
người ta hy vọng vẫn có thể bảo vệ được những bí mật cá nhân hay an ninh 
quốc gia vì tin tưởng rằng với các khóa lớn này, những người định bẻ khóa 
để xâm nhập phi pháp các data bí mật sẽ không có đủ tài nguyên để bẻ 
được khóa một cách đễ dàng, dù là có dùng máy tính lượng tử đi chăng 
nữa. Người ta cũng nghiên cứu việc dùng phương pháp viết mật mã lượng 
tử (quantum cryptography) để tăng cường an ninh của khóa. Người ta cũng 
nghiên cứu việc dùng trong khóa các chữ ký bằng số (digital signatures), 
như chữ-ký Lamport (Lamport's signature) mà người ta tin tưởng rằng ngay 
cả máy tính lượng tử cũng sẽ không thể bẻ được loại khóa này. 

Kiếm uật trong một kho dữ liệu lượng tử lớn: Có một vẫn đề khác, dùng 
máy tính lượng tử cũng có ưu thế hơn là dùng máy tính cổ điển, tuy không 
được đến mức độ như trong việc thừa-số-hóa các số nguyên thành số 
nguyên tố nói trên, tưởng cũng nên đẻ-cập ở đây. Đó là sự tìm kiếm một vật 
nào đó trong một kho dữ liệu lớn (database) với an-gô-rít lượng tử 
(quantum algorithm) của Grover. Như thể ta định kiếm số điện thoại của 


423 


anh Trần Văn Bách ở Việt Nam trong một số thật lớn các quyển Niên giám 
điện thoại dày cộp của cả nước mà lại chưa sắp tên theo vần! Ưu thế của 
máy tính lượng tử trong trường hợp này đã được chứng minh rất rõ ràng và 
cụ thể. Người ta ước lượng được rằng ít ra là thời giờ cần để tìm kiếm nếu 
dùng máy tính lượng tử cũng có thể nhanh lên được đến mức bình-phương 
so với máy tính cổ điển. Có nghĩa là nếu một kho đữ liệu lượng tử (quantum 
database) cần dùng NÑ Q-bít để chứa, thì dùng máy tính lượng tử để kiếm 
một vật nào đó trong kho đữ liệu này chỉ mất có một thời giờ máy tính tỷ lệ 
với vN,„, so với máy tính cổ điển phải mất một thời giờ tỷ lệ với (M +1)/2 
mới kiếm ra được vật đó trong kho đữ liệu với phỏng đoán. Cụ thể ra, giả 
thử như thời giờ cần thiết trong công việc tìm kiếm ra một vật nào đó trong 
một kho dữ liệu bằng máy tính cổ điển mắt 10 tiếng = 36.000 giây, thì thời 
giờ dùng máy tính điện tử lượng tử với an-gô-rít Grover chỉ mắt chừng 268 
giây có nghĩa là chưa đầy 5 phút. Sự tiết kiệm được thời giờ với máy tính 
lượng tử trong việc tìm kiếm này quả thực cũng không phải là ít. 

Ở trên, tôi đã bàn qua ưu thế về vận tốc của tính toán lượng tử so với 
tính toán cổ điển. Tôi đã thảo luận ưu thế này qua một vài thí dụ điển hình 
quen thuộc. Thiết tưởng ta cũng nên bàn luận một vấn đề cơ bản khá thú vị 
khác dựa trên tính toán lượng tử. Đó là vấn đề truyền tin lượng tử. Trước 
hết ta cần khảo sát sơ qua lại một vài đặc tính quan trọng của cơ học lượng 
tử để có thể đề cập đến vấn đề truyền tin lượng tử một cách rõ ràng hơn. 

Một lý thuyết cơ bản của cơ học lượng tử dựa theo đó người ta đã đề 
xướng ra sự truyền tin lượng tử là “lý thuyết vướng mắc” (entanglement 
theory) lượng tử. Vướng mắc các trạng thái lượng tử là một lý thuyết quen 
biết và đầy tranh luận trong cơ học lượng tử. Thí dụ như ta có một Q-bít đại 
điện bởi một spin 1⁄2. Theo như cơ học lượng tử, Q-bít này có thể ở trạng thái 
có trị số 0 (spin hướng lên) hay ở một trạng thái có trị số 1 (spin hướng 
xuống). Khi người ta thực hiện một đo lường lượng tử, người ta có thể biết 
được spin 1⁄2 ở trạng thái “spin hướng lên” (0) hay ở trạng thái “spin hướng 
xuống” (1). Lẽ cố nhiên là nếu người ta không thực hiện sự đo lường lượng 
tử này thì Q-bít đó sẽ ở trạng thái là một chồng chập đính-kết (coherent 
superposition) của hai trạng thái (hướng lên hay hướng xuống) nói trên. Giả 
thử bây giờ ta có một hệ thống vật lý (physical system) gồm có hai spin 1⁄2 
(hai Q-bít, Q-bít A và Q-bít B). Hệ thống hai Q-bít này có thể ở một trong 
bốn trạng thái cơ bản như sau|00),|01), |10) và |11). Nên nhớ là trị số 0 hay 
1 phi thứ nhất trong các trạng thái này, theo quy ước của ta, là của Q-bít A 








424 


và các trị số 0 và 1 ghi thứ nhì là của Q-bít B. Nhưng cơ học lượng tử cho 
biết rằng một trạng thái của hệ thống hai Q-bit A và B có thể là một chồng 
chập dính kết (coherent superposition) của 4 trạng thái kể trên. Giả thử hệ 
thống hai Q-bít của chúng ta ở trạng thái, 


IX„)=-=(00)+|H) 


|'Ÿ4} là sự chồng chập dính-kết của hai Q-bít A và B với tỷ số xác suất 
ở trạng thái |00) và |11) bằng nhau (và bằng 1/2). Với trạng thái |W4) này 
của hệ thống hai Q-bít, nếu ta đo Q-bít A mà thấy được trị số 0, thì theo lý 
thuyết đo lường lượng tử (quantum measurement) trạng thái |W„)của hai 
Q-bít sẽ “sụp đố” (collapse) vào trạng thái|00), còn nếu ta thấy được trị số 1 
thì |qs) sẽ sụp đổ vào trạng thái |L1). Như vậy giả thử rằng sau khi ta đã đo 
Q-bít A và thấy được trị số 0, và sau đó anh Bách đo Q-bít B thì chắc chắn là 
anh đó sẽ thấy Q-bít B có trị số 0 và chỉ có thể có trị số 0 thôi. Còn nếu ta 
thấy trị số 1 cho Q-bít A, thì anh Bách cũng chỉ thấy trị số 1 cho Q-bít B. Như 
vậy trạng thái của hai Q-bít A và B vướng mắc với nhau. Sự vướng mắc này 
không phải chỉ có khi hai Q-bít A và B ở một không gian gần nhau mà vẫn 
còn tổn tại dù là hai Q-bít A và B này ở một không gian cực kỳ xa cách. Như 
thế, hai trạng thái của Q-bít A và B trong trường hợp vướng mắc này không 
thể nào độc lập với nhau được. Đúng ra thì trạng thái | bi mà ta lấy làm thí 
dụ ở trên là một trong 4 trạng thái vướng mắc của Bell (BelLs entangled 
states), 


I„)=-=(00)+|I1) 
I„)=-(00-|II) 
I#)=-=0))-|I9) 


li) (01+ |10)) 
42 
Bốn trạng thái của Bell sẽ họp thành một cơ sở trực chuẩn (orthonormal 
basis) gọi là cơ sở (basis) của Bell. Nên chú ý rằng các trạng thái của Bell này 
đều có thể biến đối bằng cùng một mạch điện tử lần lượt từ các trạng thái 
00), |10), |II) và |01) của hai Q-bít. Trạng thái của Bell trong lý thuyết 
“vướng mắc” (entanglement theory) là một trạng thái có độ vướng mắc tối 





425 


đa. 

“Vướng mắc lượng tử” nêu ra bởi Einstein, chủ trì của thuyết tương-đối, 
cùng với hai đồng sự Podolsky và Rosen, để chỉ trích tính chất không “hoàn 
hảo” (incomplete) của lý thuyết cơ lượng tử qua các giải thích của trường- 
phái Copenhagen (Copenhagen interpretation). Có nghĩa là rất có thể lý 
thuyết cơ lương tử chỉ là một phần của một lý thuyết hoàn hảo (complete 
theory) trong đó phải có những thông số (parameters) nào đó hãy còn thiếu 
sót (biến-số ẩn địa-phương, local hiđden variables) để gây nên sự tương- 
quan (correlation) lượng tử này. Mãi ba chục năm về sau (1964), John Bell 
mới thiết lập được một bất đẳng thức để xác định một giới hạn cao nhất 
(upper limit) của cường độ tương quan (correlation) cho bất kỳ một lý 
thuyết nào tôn trọng thực chất địa phương (local realism), và trong khi đó 
thì “vướng mắc lượng tử” có thể dẫn tới một tương quan (correlation) có 
cường độ mạnh mẽ hơn và vi phạm cái giới hạn tối đa này. Như thế, tương 
quan do vướng mắc lượng tử có thể đễ dàng phân biệt được với tương quan 
do biến số ẩn gây ra, bằng thí nghiệm. Kết quả của nhiều thí nghiệm sau đó 
dường như hoàn toàn hỗ trợ cơ lượng tử và hiệu ứng vướng mắc lượng tử 
là có thật. Như vậy, mặc dù trong phạm vi của lý thuyết tương đối, thuyết 
nhân quả (causality) không cho phép truyền tin qua sự vướng mắc của các 
trạng thái một mình không thôi, người ta tin tưởng rằng tin tức vẫn có thể 
truyền đi qua sự vướng mắc của các trạng thái của các Q-bít, nhưng phải có 
sự giúp đỡ thêm của một phương tiện truyền tin cổ điển với vận tốc chậm 
hơn vận tốc của ánh sáng, có nghĩa là không vi phạm lý thuyết nhân quả 
(causality) Bạn đọc nếu thích để ý tới các bài bàn cãi thú vị về lý thuyết 
vướng mắc (entanglement theory) có thể tham khảo các bài khảo cứu viết về 
EPR (Einstein, Podolsky and Rosen paradox), vướng mắc lượng tử 
(quantum entanglement), bất đẳng thức của Bell (Bell's inequalities), các thí 
nghiệm làm để thử nghiệm về bất đẳng thức của Bell, các lỗ hổng của các thí 
nghiệm này, nhân quả phản hồi (retro-causality) của vướng mắc lượng tử 
V.V... 

Viễn tải (teleportation) lượng tử: Sau đây là một thí dụ lý thuyết cụ thể để 
điễn tả sự truyền tin lượng tử thực hiện được do sự “vướng mắc” lượng tử 
của các trạng thái của các Q-bít. Giả thử rằng anh Bách và chị Ánh chia sẻ 
chung với nhau một đôi Q-bít A và B vướng mắc với nhau theo như lý 
thuyết cơ học lượng tử thành một trạng thái gọi là trạng thái của Bell, như 


trạng thái|„) chẳng hạn, 





426 


1 
W..)= (00 11 
| m) 5 (|00)+|11)) 


Ít lâu sau anh Bách và chị Ánh chia tay, nhưng mỗi người giữ một nửa 
đôi Q-bít này. Anh Bách mang theo Q-bít B và chị Ánh ở lại giữ Q-bít A. Sau 
đó, có người có một Q-bít C và muốn nhờ chị Ánh gửi cho anh Bách. Giả 
thử Q-bít C này ở trạng thái 

|Y‹)=a|0)+ð|) 

a và b là hai số phức tạp tùy ý (arbitrary) mà ngay cả chị Ánh cũng 
không biết. Người ta đã chứng minh rằng chị Ánh có thể lợi dụng sự vướng 
mắc của đôi Q-bít A và B mà mỗi người còn giữ một nửa để chuyển Q-bít C 
qua cho anh Bách. Thật thế, chị Ánh có thể tác động O-bít C với Q-bít A mà 
chị còn giữ, vận dụng một số biến đổi thích hợp cho hai Q-bít này, rồi sau 
đó chị đo để biết xem đôi Q bít C và A sẽ có chuỗi trị số nào, 00, 01, 10 hay 
11. Xong chị gửi cho anh Bách biết kết quả đo lường của chị bằng một 
phương pháp truyền tin cổ điển (không vi phạm thuyết nhân quả!) như 
điện thoại hay điện tín chẳng hạn. Nhận được mảnh tin này, anh Bách có 
thể có được trạng thái của Q-bít C bằng cách suy ra từ trạng thái của Q-bít B 
mà anh còn giữ. Như vậy có nghĩa là mầu tin Q-bít C đã gián tiếp được “vận 
tải” từ chị Ánh sang cho anh Bách mặc dù giữa chị Ánh và anh Bách không 
có một kênh truyền tin cụ thể nào nối với nhau cả. Phương pháp truyền tin 
không cần kênh giao tiếp mà tôi vừa diễn tả sơ qua ở đây gọi là phương 
pháp “viễn tải” (teleportation) lượng tử. 

Nón-ép các mẩu tín trong truyền tim lượng tứ: Một khả năng đặc biệt nữa 
của truyền tin lượng tử là khả năng nén ép (superdense coding) tin tức 
trong mẩu tin truyền đi. Giả thử chị Ánh và anh Bách chia sẻ chung với 
nhau môt trạng thái của Bell vướng mắc bởi hai Q-bít A và B. 


|Ÿ¿,)= ›+|10) 


01 
42 
Sau đó hai người xa cách, nhưng chị Ánh giữ Q-bít A còn anh Bách giữ 
Q-bít B. Chị Ánh bây giờ cần gửi cho anh Bách một chuỗi hai mẩu tin (bít) 
hoặc là 00, hoặc là 01 hoặc là 10 hoặc là 11. Người ta đã chứng minh rằng chị 
Ánh có thể tận dụng sự vướng mắc lượng tử của hai Q-bít A và B và khả 
năng biến đổi từ xa cái trạng thái vướng mắc của Bell mà hai người chia sẻ 
thành một trạng thái của Bell khác bằng cách thay đổi trạng thái của Q-bít A 
mà chị còn giữ và sau đó gửi Q-bít A mới này cho anh Bách. Anh Bách sau 
khi nhận được Q-bít A của chị Ánh gửi, sẽ đo trị số của đôi Q bít A và B, 


427 


nhưng đo trong cơ sở (basis) của Bell (đã định nghĩa ở trên) và nhờ vậy anh 
sẽ biết được chuỗi hai mẩu-tin nào (00, 10, 11, hay 01) chị Ánh đã gửi cho 
anh. Như vậy có nghĩa là chị Ánh đã có thể gửi cho anh Bách hai mẩu tin 
(bít) cùng một lúc mà chỉ cần dùng có mỗi một Q-bít A mà thôi. Trong 
trường hợp này người ta nói rằng với truyền tin lượng tử người ta có thể 
nén ép (superdense codinz) hai mầu tin tức cổ điển vào một bít lượng tử (Q- 
bít), tăng cường hiệu suất của sự truyền tin lên gấp đôi. 

Nói tóm lại, máy tính lượng tử, dùng nguyên tắc tính toán lượng tử với 
đặc-tính dính-kết và vướng mắc của các trạng-thái lượng tử, có thể giải 
quyết được nhiều bài toán nhanh hơn máy tính cổ điển rất nhiều và thực 
hiện được phương pháp truyền tin lượng tử mà một người thứ ba không có 
cách nào chặn để lấy một cách phi pháp được. Khảo cứu về tính toán lượng 
tử và truyền tin lượng tử đã và đang tiến hành ráo riết trong những năm 
gần đây. Trong lĩnh vực lý thuyết, người ta đang tìm kiếm các bài toán (an- 
gô-rít) lượng tử mới để có thể sử dụng trong máy tính lượng tử, đạt được 
kết quả nhanh hơn là máy tính cổ điển. Chuyện chính tuy nhiên vẫn là nỗ 
lực để xây dựng một máy tính lượng tử với số Q-bít đầy đủ để có thể thực 
hiện đựơc các bài toán lượng tử này. Người ta đã nghiên cứu việc cấu trúc 
này trong nhiều lĩnh vực khác nhau của vật lý. Ta có thể kể làm thí dụ một 
vài lĩnh vực này như máy tính lượng tử dựa trên vật siêu dẫn 
(superconductor), ion mắc kẹt (trapped ions), NMR (nuclear magnetic 
resonance), CQED (cavity quantum electrodynamics), ngưng tụ Bose- 
Einstein (Bose-Einstein condensate), điểm lượng tử trên mặt (quantum đot 
on surface) v.v... và v.v... Người ta cũng làm khảo cứu để tìm cách vượt qua 
những khó khăn gặp trong tính toán lượng tử. Một trong những khó khăn 
này là vấn đề suy giảm độ dính-kết (decoherence) của các trạng thái lượng 
tử làm cho kết quả tính toán có thể bị sai đi khỏi trị số chính xác của nó. Nên 
nhớ là sự suy giảm dính-kết làm cho các tính toán lượng tử dựa trên các 
biến đối nhất-thể (unitarity transformations) không thể nào nghịch đảo lại 
được. Vấn đề suy giảm dính kết này đã được nghiên cứu khá nhiều. Một 
mặt, người ta làm khảo cứu tích cực về phương pháp sửa chữa những sai 
lầm do sự suy giảm dính kết gây ra. Mặt khác, người ta cũng nghiên cứu 
cách kiến trúc một máy tính lượng tử sao cho các Q-bít của máy không bị 
ảnh hưởng bởi những tác động của môi trường xung quanh, nhất là để 
tránh được các tác động do sự đo lường các O-bít gây ra. Cả hai loại tác 
động này có thể làm suy giảm độ dính kết khá nhiều. Cũng hy vọng rằng ít 


428 


ra trong một tương lai gần, người ta có thể thiết kế được một máy tính 
lượng tử có đủ khả năng để thực sự thử nghiệm được an-gô-rít của Shor và 
các an-gô-rít lượng tử khác. Máy tính lượng tử hiện nay vẫn còn ở trong một 
tình trạng tương đối phôi thai, nhưng với nỗ lực khảo cứu hiện nay, ta sẽ 
không lấy làm ngạc nhiên là trong một tương lai không xa, người ta có thể 
cấu trúc được một máy tính lượng tử có khả năng thực hiện được những sự 
tính toán nhanh hơn tất cả các máy tính siêu tốc dựa trên các tính toán cổ 
điển đang có hiện nay cũng như là có thể truyền tin bằng phương pháp 
truyền tin lượng tử và những điều này sẽ có một ảnh hưởng cực kỳ sâu đậm 
tới tất cả mọi lĩnh vực của nhân loại, sâu đậm hơn cả các ảnh hưởng của 
máy tính điện tử cổ điển đang dùng hiện nay. 


PHẠM ĐỨC CHÍNH” 


CƠ-LÝ TÍNH VĨ MÔ CỦA 
VẬT LIỆU ĐA TINH THÊ HÔN ĐỘN 
CÓ THÊ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC TỚI ĐẦU? 


Abstract. Random polycrystalline aggregates may not have unique 
macroscopic properties (conductivity, elasticity), but those scatter over some 
uncertainty ¡ntervals. Our upper and lower bounds constructed from the 
minimum energy and complimentary energy principles and based on the 
statistical isotropy and symmetry hypotheses are expected to predict those 
scatter ranges. 


Trong thế giới vi mô lượng tử, vị trí và tốc độ của các hạt cơ bản chỉ có 
thể được xác định đồng thời với độ chính xác trong giới hạn được thiết lập 
bởi nguyên lý bất định Heisenberg có gắn với một giá trị định lượng cụ thể 
là hằng số Planck. 

Trong thế giới vĩ mô chúng ta cũng gặp vô số những thứ bất định 
không thể xác định chính xác được, chẳng hạn như các tính chất cơ lý vĩ mô 
của các vật liệu, cụ thể ở đây là các hệ số dẫn (nhiệt, điện, điện môi, thấm từ, 
hệ số khuếch tán, ...) liên kết tuyến tính gradient của trường (nhiệt, điện, ...) 
với dòng (nhiệt, điện, ...), hay các hệ số đàn hồi cho mối quan hệ tương ứng 
giữa các trường biến dạng và ứng suất. Các hệ số này được đo đạc trực tiếp 
từ thực nghiệm và được lập thành bảng để được sử dụng trong thực tế, tuy 
nhiên thường chỉ được cho với độ chính xác tới 2 chữ số. Đây cũng chính là 
các hệ số của các phuơng trình vi-tích phân mô tả thay đổi của các trường 
(nhiệt, điện, biến dạng, ứng suất, ...) trong vật thể mà chúng ta quan tâm. 
Một khi độ chính xác của các hệ số này là tương đối thì lời giải của các 
phương trình cũng chỉ là tương đối một cách tương ứng, cho dù phương 





” Viện Cơ học, Viện KH&CN VN, Hà Nội. 


430 


pháp giải có chính xác đến đâu đi nữa. 

Các sai số này có liên quan tới độ chính xác của các thiết bị và phương 
pháp đo, nhưng cơ bản là đo hầu hết vật liệu thông dụng đều có các cầu 
trúc không đồng nhất, hỗn độn, mà quan tâm chính của chúng ta ở đây là 
các đa tỉnh thể tạo thành từ các đơn tỉnh thể muôn hình định hướng hoàn 
toàn ngẫu nhiên trong không gian, liên kết với nhau thành một môi trường 
liên tục, dẫn tới thể hiện vĩ mô gần như là một vật liệu đồng nhất và đẳng 
hướng - đặc điểm của phần lớn các vật liệu chúng ta gặp trong thực tế. Xác 
định mối liên hệ giữa tính chất các thành phần cấu thành (cụ thể ở đây là 
của đơn tỉnh thể cơ sở) với tính chất vĩ mô của vật liệu là nhiệm vụ của Cơ 
học và khoa học Vật liệu. 

Ký hiệu tính chất được xem xét của đơn tỉnh thể là C. Với một đơn tỉnh 
thể bất kỳ, đó là một ten xơ đối xứng bậc 2 với 6 hằng số vô hướng độc lập 
cho “tính chất dẫn”, hay là một ten xơ bậc 4 với 21 hằng số vô hướng độc lập 
cho “tính chất đàn hồi”. Trong khi đó tính chất C° của vật liệu đẳng hướng 
vĩ mô được thể hiện đơn giản chỉ qua 1 hệ số vô hướng đối với tính dẫn, và 
2 hệ số vô hướng đối với tính đàn hồi. Đánh giá đơn giản nhất cho tính chất 
vĩ mô C° của đa tinh thể, được gọi là đánh giá Voigt-Reuss-HIll, hay Wiener 
có dạng: 

WŒJ SP > QC); ..@ 

trong đó CC) là trung bình của C theo mọi phương không gian, C' là 
nghịch đảo của C. 

Khoảng cách (1) trong nhiều trường hợp tỏ ra là quá rộng. Đánh giá (1) 
chỉ sử dụng một giả thiết là các đơn tinh thể có các hướng tinh thể được 
phân bố đồng đều theo mọi phương trong đa tỉnh thể. Xuất phát từ quan 
sát là các đơn tinh thể thành phần định hướng hoàn toàn ngẫu nhiên và độc 
lập với nhau, Hashin và Shtrikman đã khôn khéo xây dựng được một 
phương pháp biến phân mới cho phép thu hẹp đáng kể khoảng cách (1). 
Bằng các phương pháp khác nhau, một số tác giả khác đã tìm được một số 
đánh giá hẹp hơn một chút đánh giá Hashin-Shtrikman cho một số trường 
hợp riêng cụ thể. Câu hỏi tự nhiên là liệu các đánh giá đó còn có thể được 
thu hẹp đến đâu? 

Các phân tích tính chất vĩ mô của vật liệu, khai triển theo chuỗi tổng các 
thành phần là tích lũy thừa bậc N tăng dần của độ sai lệch tính chất quanh 
giá trị trung bình [ở đây có thể lấy như hiệu khoảng cách (1) chia cho giá trị 
trung bình] với hệ số tương ứng chứa đựng thông tin thống kê bậc N về cầu 


431 


trúc hình học của vật liệu, cho thấy đánh giá Voigt-Reuss-Hill tương ứng với 
bậc 1, còn đánh giá Hashin-Shtrikman là bậc 2. Một đánh giá được gọi là bậc 
N nếu trong khai triển theo chuỗi ta bỏ đi các thành phần chứa lũy thừa bậc 
(N+1) và cao hơn thì đánh giá trên và dưới trùng nhau. Thông tin thống kê 
bậc N về cấu trúc hình học của vật liệu liên quan tới xác suất của N điểm 
chọn bắt kỳ với khoảng cách tương ứng nhất định giữa chúng được ném 
vào không gian của đa tỉnh thể và rơi vào một số hạt tỉnh thể có định hướng 
tinh thể cho trước. Các phân tích lý thuyết cũng đã chỉ ra rằng không thể có 
được đánh giá tới bậc 3 và cao hơn cho tính chất vĩ mô của đa tinh thể hỗn 
độn bắt kỳ, vì các đánh giá bậc 3 yêu cầu thông tin thống kê bậc 3 về cầu 
trúc hình học của vật liệu, mà các thông tin này liên quan tới hình dạng của 
các hạt tinh thể vốn có các hình thù rất ngẫu nhiên và không định trước 
được. 

Mặc dù vậy, chúng tôi cũng đã xây dựng thành công đánh giá mới, hẹp 
hơn đáng kể đánh giá Hashin-Shtrikman, và hiện đang là các đánh giá tốt 
nhất cho các tính chất vĩ mô của đa tỉnh thể hỗn độn. Đánh giá của chúng 
tôi vẫn chỉ là bậc 2, nhưng tiến khá gần tới bậc 3. Các biểu thức chính xác 
đầy đủ của đánh giá mới là phức tạp, nhưng có thể được xấp xỉ để sử dụng 
trong thực tế bằng biểu diễn đơn giản hơn như sau: 

Pc(CC)) > Œ> Pc(CC*)”), (2) 

trong đó 

Pc(C9 = ((C + C*)1)1-C*, 

với C* là ten xơ đẳng hướng biểu diễn đơn giản qua ten xơ đẳng hướng 
C9, nhưng có các biểu thức cụ thể khác nhau cho các hệ số dẫn và đàn hồi. 

Đầy đủ hơn, đánh giá chính xác có dạng: 

Pc(C”) > C°> Pc(C), (3) 

trong đó, thay vì có các giá trị đã cho như trong (2), C* và C- phải là các 
lựa chọn tối ưu từ các ràng buộc bất đẳng thức 

Si) CÁC 

và một số bất đẳng thức khác có biểu diễn khá phức tạp, phải kiểm tra 
qua máy tính. Ngay cả biểu diễn (2), tuy nhìn đơn giản, nhưng có thể nhận 
thấy ở đây cần có các phép lấy nghịch đảo các ten xơ bậc 2 hay bậc 4, bên 
cạnh các phép trung bình hóa. 

Điều thú vị là đánh giá xấp xỉ (2) là một đánh giá bậc 3, trong khi đánh 
giá chính xác (3) là bậc 2, nhưng gần với (và nói chung là rộng hơn một 
chút) đánh giá xấp xỉ (2). Cùng với phân tích lý thuyết đã nói ở trên, điều 


432 


này ám chỉ rằng, về mặt lý thuyết, đánh giá mới của chúng ta đã tiến gần tới 
đánh giá tốt nhất có thể được cho đa tỉnh thể hỗn độn, ít nhất là theo ngôn 
ngữ “bậc”. 

Áp dụng đánh giá mới (3) đối với Sắt, ta có kết quả cụ thể cho mô đun 
đàn hồi Young là: 212.2 > E > 210.6 (GPa) [đánh giá gần đúng (2) cho 212.2 
> E> 210.9], còn với Đồng, ta có 130.2 > E > 127.5 (GPa) [đánh giá gần 
đúng (2) cho 130.2 > E > 128.0]. Có thể nhận thấy ở đây là mô đun đàn hồi 
của Sắt và Đồng chỉ có thể được xác định chính xác tới 2 chữ số. Áp dụng 
cho nhiều vật liệu khác đã cho kết quả là phần lớn các tính chất vĩ mô có thể 
được xác định trong phạm vi chính xác chỉ từ 2 tới 4 chữ số. Diễn đạt một 
cách khác thì “độ rộng khoảng bất định” S = [(đánh giá trên)-(đánh giá 
dưới)]/ [(đánh giá trên)+(đánh giá dưới)] cho nhiều vật liệu thường có các 
giá trị từ một vài phần trăm tới vài phần vạn. 

Giá trị của đánh giá xấp xỉ (2) không chỉ ở chỗ nó đơn giản và tương đối 
gần với đánh giá chính xác (3) qua nhiều tính toán số cụ thể. Đánh giá (2) là 
chính xác cho mô hình giả tưởng là các đơn tinh thể tạo thành đa tỉnh thể 
đều có dạng hình cầu. Thực tế thì các đơn tinh thể thường là các khối đa 
điện với kích thước tương đối đều theo các chiều không gian - gần với hình 
cầu hơn là các thái cực khác như hình đĩa dẹt, hay thon dài như cái kim, hay 
có các cầu hình tô pô phức tạp như hình xuyến chăng hạn. Bởi vậy, áp dụng 
trong thực tế, (2) có thể cho kết quả xấp xỉ tốt hơn là như mong đợi nếu chỉ 
xuất phát từ lý do là (2) gần với (3). 

Phương pháp của chúng tôi lấy cảm hứng bắt nguồn từ phương pháp 
Hashin-Shtrikman mà đã được nhiều tác giả khác hoàn thiện. Tuy nhiên, 
chúng tôi không sử dụng nguyên lý biến phân Hashin-Shtrikman được xây 
dựng riêng cho mục tiêu này, mà xuất phát trực tiếp từ các nguyên lý cơ bản 
hơn là các nguyên lý năng lượng, và năng lượng bù cực tiểu. Điểm cực tiểu 
của các phiếm hàm năng lượng tương ứng với các trường thực và giá trị 
chính xác của tính chất vĩ mô, còn các trường thử (không thực, khả đị) thỏa 
mãn một số ràng buộc cho trước, đặt vào các phiếm hàm năng lượng, sẽ cho 
được các đánh giá (trên và dưới) đối với tính chất vĩ mô. Các trường khả dĩ 
đơn giản nhất đễ dàng thỏa mãn các ràng buộc là các trường hằng số, mà 
khi đặt vào các phiếm hàm năng lượng cho chúng ta đánh giá Voigt-Reuss- 
HiII (1). Tuy nhiên, để nhận được các đánh giá nhạy cảm hơn, chúng ta cần 
các trường khả dĩ biến thiên theo sự thay đối tính chất tinh thể trên hình 
học cụ thể của vật liệu. Khó khăn là chúng ta phải xây dựng trường khả dĩ 


433 


tốt nhất trên một hình học hỗn độn và không xác định trước của đa tính 
thể. Trong quá trình xây dựng, chúng tôi cũng tiến tới trường phân cực 
Hashin-Shtrikman, có sử dụng các hàm thế Green của các bài toán dẫn và 
đàn hồi cho không gian vô hạn. So với các bất đẳng thức Hashin-Shtrikman, 
các biểu thức năng lượng của chúng tôi có thêm được các thành phần nhiễu 
chứa đựng thông tin thống kê bậc 3 về cầu trúc hình học của vật liệu, giúp 
cho xây dựng các đánh giá mới tốt hơn. Các phiếm hàm năng lượng này 
không thể tính chính xác được, nhưng có thể đánh giá (trên và dưới) được. 
Để đánh giá các phiếm hàm năng lượng này, chúng tôi xây dựng 2 giả thiết 
cơ bản về cầu trúc hình học hỗn độn của đa tinh thể: 

Chúng tôi xem đa tinh thể hỗn độn được cấu thành từ # pha (nhóm) có 
thể tích bằng nhau, mỗi pha (nhóm) gồm có các hạt tinh thể có cùng hướng 
tinh thể trong không gian, tuy hình học của từng hạt tinh thể có thể tùy ý 
và không định trước. Đa tinh thể thực được biểu diễn bởi cấu hình ø-pha 
như vây, với —> œ và mọi hướng tinh thể trong không gian đều được hiển 
điện công bằng. Giả thiết thứ nhất “đẳng hướng thống kế” là: các biểu thức 
tích phân cụ thể lấy trên hình học pha được xây dựng từ các đạo hàm của 
các hàm thế điều hòa và song điều hòa (xuất hiện trong các hàm Green của 
các bài toán dẫn hay đàn hồi cho miền vô hạn) mô tả tương tác hình học 
giữa các pha phải là các ten xơ đẳng hướng (nếu không thì tại sao nó lại 
phải có hướng xác định nào đó trong không gian đa tỉnh thể hỗn độn của 
chúng ta?). Chúng ta cần tới ten xơ đẳng hướng tới bậc 4 cho bài toán dẫn, 
và ten xơ đẳng hướng tới bậc 8 (có biểu điễn khá phức tạp) cho bài toán đàn 
hồi. Đánh giá Hashin-Shtrikman trên thực tế cũng đã sử dụng một số hệ 
quả riêng từ giả thiết này. 

Giả thiết thứ hai “đối xứng thống kê” là: việc hoán đổi vị trí giữa các 
tinh thể của 2 pha bắt kỳ trong cấu hình ø-pha nói trên không làm thay đổi 
giá trị các phiếm hàm cụ thể được xây dựng trên hình học pha từ các hàm 
thế đã nói trên. Nói nôm na là nếu ta hoán đối đổi vị trí giữa 2 nhóm tinh 
thể bắt kỳ có các định hướng tinh thể khác nhau, thì các đặc trưng vĩ mô của 
đa tinh thể không hề thay đổi. 

Cần nhắn mạnh rằng “hỗn độn” ở đây hàm ý hoàn toàn ngẫu nhiên. 
Nó không bao hàm các cầu hình có trật tự toàn phần hay một phần. 

Vấn đề được trông đợi tiếp theo là cần có các thực nghiệm đo đạc các 
tính chất các vật liệu đa tinh thể cụ thể, để so sánh “khoảng bất định” quan 
sát được với kết quả lý thuyết. Các đo đạc này phải thật chính xác, cầu hình 


434 


của đa tinh thể phải thực sự là hỗn độn, và một số yếu tố khác cũng có thể 
giúp làm tăng “khoảng bất định” cần được tách bạch và giảm thiểu. Kết quả 
thực nghiệm sẽ kiểm chứng giá trị của kết quả lý thuyết đã được xây dựng. 

Một hướng có thể khác là dùng mô phỏng số để tạo ra các hình học đa 
tinh thể hỗn độn và tính toán tính chất vĩ mô cho mỗi cấu hình được tạo ra. 
Người ta đã tạo được ra những cấu hình như vậy với sự giúp đỡ của máy 
tính, từ rất nhiều điểm được ném ngẫu nhiên vào không gian, rồi chia 
không gian thành các đơn tinh thể theo các cách phân cắt Voronoi hay 
Delaunay, lấy các điểm đã cho làm tâm. Tuy nhiên, việc giải chính xác bài 
toán dẫn hay đàn hồi cho một khối lớn các đa tinh thể hỗn độn như vậy, 
ngay cả cho trường hợp đơn giản đi nhiều là không gian 2 chiều (phẳng) 
cũng quá nặng so với khả năng của máy tính hiện nay. 

Một số phản biện đồng nghiệp vẫn chưa hoàn toàn tán đồng với ý 
tưởng của tôi là tồn tại “khoảng bắt định” xác định đối với tính chất vĩ mô 
của đa tinh thể hỗn độn, kể cả đối với mô hình số nói trên (và nới chung là 
các môi trường liên tục và các hệ có cấu trúc hỗn độn). Họ tin rằng với kích 
thước của khối đa tinh thể đại diện tăng dần lên, tính chất vĩ mô sẽ dần hội 
tụ, không phải tới một “khoảng bắt định” xác định, mà tới một giá trị chính 
xác, theo đúng với định đề xuất phát của lý thuyết đồng nhất hóa các môi 
trường không đồng nhất. 

Một ví dụ đơn giản và nối tiếng nhất về một hệ ngẫu nhiên là việc ném 
đồng xu để nhận được các kết quả sắp hay ngửa. Các thực nghiệm đã chứng 
tỏ rằng với số lần ném tăng lên, xác suất để nhận được kết quả sắp hay ngửa 
sẽ tiến chính xác tới con số 1⁄2„ và chẳng có “khoảng bất định”, dù nhỏ, nào ở 
đây cả. Tuy nhiên điều này cũng đễ hiểu vì hệ các sự kiện ném đồng xu đơn 
giản hơn rất nhiều, thêm vào đó khái niệm “sấp” hay “ngửa” là khái niệm 
không định lượng, và chăng có cái “cỡ đo” nào cho “khoảng bất định” cả. 
Trong khi đó với đa tỉnh thể ta có hiệu số tính chất theo các hướng khác 
nhau của đơn tỉnh thể dị hướng cơ sở, hoặc khoảng cách (1), có thể đóng vai 
trò “cỡ đo”. 

Việc sử dụng mô phỏng số để tính toán các hệ không đồng nhất, ngẫu 
nhiên, và các vật liệu có cầu trúc tuần hoàn cũng như hỗn độn, đang được 
phát triển mạnh mẽ bởi nhiều tác giả. 

Được nghiên cứu tỉ mỉ nhất là các mạng ngẫu nhiên (random networks) 
trên cơ sở các cấu hình tuần hoàn cụ thể như các mạng tuần hoàn vuông, 
tam giác, tổ ong lục giác, Kagomé (2 chiều), và mạng kim cương, lập phương 


435 


đơn giản, lập phương tâm mặt, lập phương tâm khối (3 chiều)... với các 
đọan nối (bond) trong mạng được cho một số giá trị “dẫn” (hay “đàn hồi”) 
cụ thể một cách ngẫu nhiên theo một tỷ lệ cho trước. Các tính toán số đã 
cho thấy tính chất dẫn (hay đàn hồi) vĩ mô của các mạng ngẫu nhiên này, ở 
kích thước lớn, hội tụ tới các giá trị duy nhất (không thấy tồn tại “khoảng 
bất định”), thậm chí chính xác tới 6 chữ số cho một số mạng từ các thành 
phần có các tính chất thái cực như “dẫn + siêu dẫn”, “dẫn + không dẫn”, 
“đàn hồi + siêu cứng”,... 

Tuy nhiên, chưa thấy có nghiên cứu chỉ tiết và tin cậy tương tự cho các 
mạng ngẫu nhiên trên cơ sở các cầu hình hỗn độn phi tuần hoàn, chẳng hạn 
từ các cầu hình Voronoi hay Delaunay hỗn độn. Tính toán chính xác cho các 
mạng (kích thước sẽ phải rất lớn) này sẽ phức tạp hơn rất nhiều, dù bài toán 
cho mạng vẫn đơn giản hơn nhiều so với cho môi trường liên tục không 
đồng nhất như đa tinh thể. Các kết quả chính xác, nếu có được, rất có thể sẽ 
chỉ ra sự tồn tại của “khoảng bất định” cho tính dẫn và đàn hồi vĩ mô của 
mạng ngẫu nhiên hỗn độn. 

Một số tác giả Mỹ đã mô phỏng và tính toán số các tính chất đàn hồi vĩ 
mô cho vật liệu độ rỗng cao dạng ô mạng tổ ong Voronoi hỗn độn 2 chiều 
(các vách ô của mạng được mô hình như dầm chịu uốn) và nhận thấy có 
“khoảng bắt định” lớn tới mức 5-+ 10% giá trị trung bình của tính chất vĩ mô 
- phù hợp với quan sát của họ qua thực nghiệm và kinh nghiệm làm việc 
thực tế với nhiều vật liệu loại này có từ sản xuất hay trong thiên nhiên. 
Khoảng bắt định cho các tính chất khác như “độ bền” thậm chí còn lớn hơn. 
Tuy nhiên các mô hình, cơ sở của phương pháp, và sơ đồ tính cần được 
hoàn thiện nhiều, trước khi có thể đưa ra được các kết quả chính xác và 
thuyết phục về “khoảng bất định” cho các mô hình tương ứng. Có thể coi 
các thực nghiệm trực tiếp hay mô phỏng số là cách tìm “khoảng bất định” từ 
trong ra, còn cách xây dựng đánh giá lý thuyết như chúng ta đã làm ở trên 
là cách tìm “khoảng bất định” từ ngòai vào. Hiện chưa có phương pháp lý 
thuyết thích hợp để đánh giá “khoảng bất định” từ ngòai vào cho vật liệu 
độ rỗng cao dạng ô mạng tổ ong hỗn độn. Phương pháp lý thuyết cho được 
công thức để sử dụng chung cho mọi trường hợp và còn có khả năng giải 
thích hiện tượng, còn phương pháp thực nghiệm và mô phỏng số cho kết 
quả chỉ cho từng trường hợp cụ thể, nhưng có tác dụng kiểm chứng kết quả 
lý thuyết. 

Vũ trụ đã biết của chúng ta bao la pần như là vô tận, với kích thước cỡ 


436 


100 tỷ năm ánh sáng. Các quan sát cho thấy phân bố vật chất và bức xạ 
trong vũ trụ hầu như là đồng nhất và đẳng hướng tuyệt đối, với bức xạ nền 
đồng đều ở nhiệt độ 2.725° K, nhưng vẫn có một mức nhiễu nhỏ cỡ 105 Nếu 
có được lý thuyết để ước đoán được khoảng bắt định này cũng sẽ là điều 
thú vị. Liệu chúng ta sẽ phải trở về thời điểm 300.000 năm sau Vụ nổ lớn, ở 
ranh giới khi vũ trụ chuyển từ các hạt tích điện sang các nguyên tử và phân 
tử trung hòa mà bức xạ nền được giải phóng, hay có thể đơn giản hơn là có 
mối tương quan nhất định giữa mức nhiễu của bức xạ nền và cấu trúc hiện 
tại của vũ trụ? Có thể thấy hình học vũ trụ hiện tại là hỗn độn (tương ứng 
với đa tỉnh thể), nhưng ở mức địa phương vũ trụ cũng có những cấu hình 
trật tự như các thiên hà và cụm thiên hà (tương ứng với trật tự địa phưong 
của đơn tinh thể). 

Liệu mọi bất định của thế giới vĩ mô đều bắt nguồn từ các bất định của 
thế giới vi mô ở thang Planck? Nếu có những sợi dây dẫn dắt cho các 
khuyéch đại đó thì chúng ta cần tìm cách mô tả. Nhưng cũng rất có thể thế 
giới vĩ mô có những quy luật riêng của mình, không phụ thuộc trực tiếp 
những gì xảy ra ở thế giới vi mô. Dù thế nào thì ý tưởng về “lượng tử” của 
Planck và những hệ quả sâu rộng của nó đối với khoa học nói chung luôn là 
tắm gương động viên chúng ta trên con đường tìm hiểu các quy luật của tự 
nhiên. 


Chỉ tiết hơn oề các kết quả oà các tài liệu liên quan, xem: 

[] Pham, D.C. Conductvity of realzable effecive medium 
intergranularly random and completely random polycrystals against the 
bounds for isotropic and symmetrically random aggregates. Journal oƒ 
Phụsics: Condensed Miatter 10, 9729-9735 (1998). 

[2] Pham, D.C. Uncertainty ranges for the macroscopic resistivities and 
permeabilites of random polycrystalline aggregates. Phsical Reoteu B 64 
104205[1-8] (2001). 

[3] Pham, D.C. New estimates for macroscopic elastic moduli of random 
polycrystalline agsgregates. Philosophical Masazrne 86, 205-226 (2006). 

[4| Pham, D.C. Macroscopic uncertainty of the effective properties Of 
random media and polycrystals. Journal oƒ Applied Phụsics 101, 023525[1-9] 
(2007). 

[5] Pham, D.C. On the macroscopic elastic moduli of inhomogeneous 
materials and random orthorhombic polycrystals. Acfa Mechamrca, in press 


437 


(2008). 


CHRISTIAN NGÔ” 


VIÊN CẢNH VỀ NĂNG LƯỢNG 


Abstract: Lénergie va devenir de plus en plus chère. C'est le cas des 
combustibles fossiles dont [utilisation est nocive pour lenvironnement car elle 
contribue à accroftre [effet de serre naturel. Ils sont en quantité finie sur la 
planèete et vont peu à peu s'épuiser. Notre civilisation, dont la richesse est basée 
sur ceux-ci, doit progressivement les remplacer par d'autres sources d'énergie 
avant quil ne soit trop tard. Elle doit aussi changer la manière dont on 
consomme lénergie sans pour autant diminuer notre niveau de vie et en 
augmentant celui des habitants des pays en voie de développement. Clest 
possible en évoluant et en substituant peu à peu dautres sources d'énergie aux 
combustibles fossiles. Cette contribution fait un rapide survol de la situation 
énergétique actuelle et des possibilités pour le futur. 

Tóm tắt: Năng lượng sẽ ngày càng đắt đỏ. Đó là trường hợp của những 
nhiên liệu hóa thạch, việc sử dụng chúng làm phương hại môi sinh vì nó góp 
phần làm tăng hiệu ứng nhà kính. Số lượng nhiên liệu này chỉ có hạn trên trái 
đất và sẽ dần dần cạn kiệt. Nền văn minh chúng ta, vốn dựa vào những tài 
nguyên đó để phát triển, nên cũng cẩn phải dần dần thay thế chúng bằng 
những nguồn năng lượng khác, trước khi quá muộn. Chúng ta cũng phải thay 
đổi cách sử dụng năng lượng để một mặt không làm suy giảm mức sống của 
chúng ta mà đồng thời vẫn làm tăng mức sống của nhân dân các nước đang 
phát triển. Khả năng này có thể trở thành hiện thực nếu ta biết cách thay thế 
dần dần nhiên liệu hóa thạch bằng những nguồn năng lượng khác. Bài viết này 
lược nhanh tình hình năng lượng hiện nay và những viễn cảnh trong tương lai. 


Năng lượng cần thiết cho sự phát triển kinh tế và đời sống. Của cải của 
nền văn minh chúng ta vốn dựa vào những nhiên liệu hóa thạch, thế mà 
chúng có thể cạn kiệt. Dẫu tiêu thụ nhanh chậm thế nào chúng cũng có lúc 
hết, và ta sẽ phải xử lý tình trạng này. Ngoài ra, do sinh hoạt của con người, 





Edmonium Conseil. 


440 


vấn đề khí thải làm nên hiệu ứng nhà kính còn tác động lên khí hậu, dẫu ta 
khó tiên đoán được một cách định lượng sự thay đổi sẽ ra sao trong tương 
lai. Trong mọi trường hợp ta phải cải tiến. Sự thay đổi trong lĩnh vực năng 
lượng đòi hỏi thời gian lâu đài nên ta cần sửa soạn ngay từ bây giờ để sẵn 
sàng ứng đáp cho đến giữa thế kỷ. 

Điều thách thức về vấn để năng lượng là chúng ta phải làm sao có thể 
rút bớt đi sự phát khí độc CO; và giảm sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. 
Nếu cứ tiếp tục tiêu thụ dầu hỏa với mức độ ngày nay thì không thể tránh 
khỏi một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về sự thiếu hụt năng lượng. 
Dùng các nhiên liệu hóa thạch khác sẽ dẫn đến sự thay đối khí hậu với hệ 
quả nặng nề đến đời sống con người và nền kinh tế toàn cầu. 

Của cải mà chúng ta có được ngày hôm nay một phần nhờ vào những 
nguồn năng lượng rẻ tiền, phần khác vào công trình của những nhà khoa 
học lớn đã giúp ta canh tân và sử dụng hiệu quả những nguồn năng lượng 
mà thiên nhiên mang lại cho chúng ta. Ngay từ khởi đầu cuộc cách mạng 
công nghệ, nhiều nhà khoa học đã nhận ra ngay vai trò quan trọng của 
năng lượng cho xã hội và chẳng phải ngẫu nhiên mà những bộ óc xuất sắc 
nhất đã lưu tâm đến nhiệt động học và ứng dụng của ngành này, cũng như 
đến các ngành vật lý khác để cải tiến sự sản xuất năng lượng sao cho nhiều 
và rẻ. Sự quan tâm này vẫn tiếp diễn trong hai thế kỷ vừa qua. Max Planck 
góp phần chủ yếu cho vật lý ngay cả trong lĩnh vực năng lượng. Công trình 
của ông đã là chất xúc tác của biết bao đổi mới để mang lại cho ta tiện nghỉ 
vật chất ngày nay. 


Population mondiale 


Ằ 
=1 1987 
2000 


1960 


Année 


m2 
|_ 


Milliards d'habitants 











1800 1840 1880 1920 1960 2000 
Année 


lIình 1. Tiến triển của dân số toàn câu theo từng tỷ người 


441 


Biomasse et déchets 2005 
10.0% Hydro 
Autres renouvelables 2.2% Charbon 


0.5% í 25.4% 







Nucléaire_ 
6.3% : 


Gaz naturel 
20.7% 


Pétrole 
34.9% 


mm _ 


Thêm nhiều nữa! 

Sự tiêu thụ năng lượng thô, nghĩa là trước khi được chế biến, không 
ngừng tăng trưởng vì một phần là do dân số toàn cầu tăng lên (khoảng 
200.000 nhân khẩu mỗi ngày), phần nữa vì mức sống được nâng cao ở 
những nước đang trên đà phát triển, do đó sự tiêu thụ năng lượng cũng 
tăng theo. Thực thế, bất kỳ sự trao đổi kinh tế hay kỹ nghệ nào cũng đều 
cần đến vận tải hay máy móc, là những thứ cần đến năng lượng để vận 
hành. 

Năm 1000, người ta ước lượng có khoảng từ 250 đến 350 triệu dân số 
trên Trái đất. Con số 1 tỷ người đầu tiên đạt tới là vào năm 1800, sau đó 
nhân loại tăng nhanh bắt đầu từ thế kỷ vừa qua, hình 1 chỉ rõ những niên 
biểu cho biết sự tăng trưởng mỗi lần 1 tỷ người. 

Nhưng đại đa số dân chúng trên trái đất hãy còn có thu nhập thấp và 
rất nhiều người không đủ phương tiện để sống trong một xã hội tân tiến. 
Ước lượng cho hay có khoảng 2.8 tỷ người sinh sống chỉ với gần 2$ mỗi 
ngày và một tỷ người dưới 1$. Mức sống của họ chỉ có thể nâng cao hơn nếu 
họ tiêu thụ thêm năng lượng (mọi hoạt động thương mại hay sản xuất đều 
đòi hỏi năng lượng mài). 

Do đó, sự tăng trưởng nhân số cũng như mức sống làm cho sức tiêu thụ 
năng lượng ngày càng nhiều trên trái đất. Ước tính cho thấy là năm 1800 
người ta tiêu thụ khoảng 0.2 Gtep cho 1 tỷ người. Năm 1900 mực tiêu thụ 
tăng lên 1 Gtep cho 1.7 tỷ dân số và năm 2000 tăng lên là 10 Gtep cho 6 tỷ 
người. Những con số này chứng tỏ năng lượng tiêu thụ không những phụ 
thuộc vào sự tăng trưởng mà còn vào mức sống được nâng cao: trung bình 


442 
con người ngày nay giầu có hơn so với hai thế kỷ trước!. 


Một thế giới ngự trị bởi các nhiên liệu hóa thạch 

Như hình 2 chỉ rõ, thế giới của chúng ta bị thống trị bởi những nguyên 
liệu hóa thạch. Dầu hỏa, khí đốt tự nhiên và than đá chiếm đến 80% năng 
lượng thô mà chúng ta tiêu thụ. Chúng đã mang phong phú cho nhân loại 
nhưng dự trữ của những nguồn năng lượng này trên trái đất không vô hạn. 
Sớm muộn chúng sẽ cạn kiệt và chúng ta phải tìm ra những nguồn khác 
thay thế. 

Nhìn trên hình 2 chúng ta thấy hạt nhân nguyên tử góp phần gấp ba 
lần thủy điện, mặc dù hai nguồn năng lượng này sản xuất đại khái cùng 
một số lượng điện. Cái hệ số 3 đó xảy ra là vì hiệu suất sản xuất điện của 
một trung tâm hạt nhân chỉ bằng 33% trong khi đập thủy điện có năng suất 
gần đến 100%. Điều đó chứng tỏ cái tùy tiện trong sự so bì giữa các nguồn 
năng lượng. 

Sinh khối và chất phế thải cung cấp khoảng 10% trong tổng thể năng 
lượng toàn cầu. Phần lớn nguồn năng lượng này lại nằm ngoài các chu trình 
thương mại. Nhiên liệu hóa thạch ngày nay tuy chiếm phần quan trọng, 
nhưng cách đây 2 thế kỷ đa số dân chúng tận dụng những nguồn năng 
lượng tái tạo. Thực vậy, cách đây hai thế kỷ mức tiêu thụ năng lượng thô 
được ước tính khoảng 0.2 Gtep và sinh khối là nguồn năng lượng chủ yếu 
của nhân dân thời đó (khoảng 1 tỷ người). Ngày nay những chất liệu này 
hãy còn là nguồn năng lượng cho nửa phần nhân loại (khoảng 3 tỷ người) 
với mức tiêu thụ 1 Gtep. 


Sự thay đổi khí hậu 

Nếu không có hiệu ứng nhà kính thì nhiệt độ trung bình trên trái đất sẽ 
là -18°C. Nước đóng băng hết và cuộc sống sẽ chẳng như ta biết ngày nay. 
May thay, hiệu ứng nhà kính tự nhiên làm tăng nhiệt độ lên 33°C. Và trái 
đất với nhiệt độ 15°C trở nên rất thích hợp cho sinh vật. Vì vậy, điều đáng lo 
ngại không phải là hiệu ứng nhà kính tự nhiên mà là sự tăng cường của 
hiệu ứng này do sinh hoạt của con người và nhất là do sự sử dụng các nhiên 
liệu hóa thạch cho nhu cầu năng lượng. Khí CO; góp phần chủ yếu vào sự 
tăng hiệu ứng nhà kính, nhưng còn nhiều loại khí khác như CH, (23 lần độc 





! Đơn vị đo năng lượng, 1Gtep = 1tỷ tep; 1tep tương đương với năng lượng của một tấn 
dầu = 41,8 tỷ Joule - ND. 


443 


hại hơn CO;), oxit nitơ v.v... cũng có những tác dụng nhất định. Ngay nước 
cũng góp phần làm tăng hiệu ứng nhà kính. May thay, sinh hoạt của con 
người phát ra lượng hơi nước quá nhỏ nên không đóng vai trò đáng kể. 

Sự tăng hiệu ứng nhà kính do tác động của con người dẫn đến sự tăng 
nhiệt độ trung bình trên trái đất và làm thay đổi khí hậu. Tuy vậy, ta không 
thể tiên đoán chính xác được tầm quan trọng của sự thay đổi khí hậu, nó 
tuỳ thuộc vào cách thức chúng ta tiếp tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên 
quy mô toàn cầu. Những chuyên gia của GIEC (wwwipcc.ch) tiên đoán 
nhiệt độ sẽ tăng lên khoảng từ 1.8°C đến 4°C cho đến cuối thế kỷ. Con số 
4°C tương đương với sự giảm cũng từng ấy nhiệt độ trong giai đoạn chuyển 
tiếp từ thời kỳ gian băng sang thời kỳ sông băng trên trái đất. Đó là một cuộc 
thay đổi khí hậu rất lớn. 

Tất cả các nhiên liệu hóa thạch khi đốt lên đều phát ra khí CO;. Nhưng 
chúng càng chứa nhiều nguyên tử hydro thì chúng lại càng ít phát ra khí 
độc này để sản xuất ra một đơn vị năng lượng. Với cùng một nhiên liệu thì 
hiệu suất sử dụng tốt nhất là làm sao phát ra ít khí CO; nhất. Cũng một 
kWh điện sản xuất ra, một tuabin khí có hiệu suất khoảng 55% phát ra CO; 
ít hơn một tuabin đơn với hiệu suất 45 %. Đại thể như sau: sản xuất được 
1kWh điện với than đá thì lượng CO; phát ra là 1000g, với dầu hỏa là 750g 
và với khí đốt là 500 g. Vì nước Pháp sản xuất 90% điện không có CO; một 
người Pháp trung bình phát ra khí CO; ít hơn người Đức 1.8 lần và ít hơn 
người ở Mỹ 2.9 lần. 

ÍFederation de Russie 
| Venezuela 
|Emirats Arabes Unis 
Koweit 
Irak 
ÍIran 


Arabie Saoudite 





0 10 20 30 40 
Réserves prouvées (G†) 


Tuỳ theo những nguồn năng lượng khác nhau được sử dụng, mà số 
lượng khí CO; phát ra trung bình để sản xuất 1 kWh điện thay đổi theo 
từng quốc gia. Nước Pháp vì chỉ có 10% điện sản xuất bởi các nhà máy nhiệt 


444 


điện nên phát ra 90g khí COz/ kWh. Con số này rất nhỏ so với Đức (600 
g/kWh), Đan Mạch (840 g/kWh) hay Tây Ban Nha (480 g/kWh), xứ này tuy 
có một bãi năng lượng gió (phong điện) quan trọng nhưng phần lớn năng 
lượng điện của họ lại được sản xuất từ các nhiên liệu hóa thạch. 

Một xe hơi phóng ra 180 g khí CO; khi chạy được 1km (180g/km), giá trị 
này, nói chung, thực tế hơn là giá trị trong những lần thử chuẩn hóa, như 
vậy hằng năm nếu chạy 15.000km (về cỡ độ lớn đây là khoảng cách trung 
bình mà một xe hơi gia đình chạy trong một năm) thì một xe hơi phóng ra 
2,7 tần khí CO;. Sự phóng khí CO; tỷ lệ thuận với sự tiêu thụ chất đốt. Hệ số 
chuyển đổi như sau: 

1 lít xăng dầu © 2,35 kg khí CO; 

1 lít dầu diesel © 2,35 kg khí CO; 


Nigeria 
] USA 
ÌEmirate Arabes Unis 
Arabie Saoudite 
Qatar 
lran 


Fédération de Russie 


0 10 20 30 40 50 
Reserves prouvées de gas na†urel (Tm`) 


Nhiên liệu hóa thạch 

Chính nhờ khai thác được những nguồn năng lượng rẻ tiền (nhiên liệu 
hóa thạch) mà thiên nhiên đã phải mất cả hàng trăm triệu năm để tạo 
thành, cho nên nền văn minh hiện đại đã phát triển nhanh chóng (người 
Pháp đã giàu lên gấp hai lần chỉ trong vòng 25 năm trong thời kỳ 1970 mới 
đây, mà trước đó họ đã phải mất đến 400 năm từ 1400 đến 1800 để đạt tới 
kết quả tương tự). Nhưng số lượng của nhiên liệu hóa thạch cũng chỉ có hạn 
trên trái đất. Cho dù ta có tiết kiệm thay vì phung phí như ngày nay, ta 
cũng chẳng sao tránh khỏi cuộc khủng hoảng về năng lượng vì một ngày 
nào đó chúng sẽ cạn kiệt. Trong khi chờ đợi, giá cả của chúng sẽ tăng mạnh. 
Cuộc khủng hoảng này sẽ xảy ra trong một tương lai xa hay chỉ vài thập kỷ 
tới, cái đó tùy thuộc vào cách thức ta sẽ sử dụng ra sao những nhiên liệu còn 
sót lại, bằng cách nào đi nữa thì cuộc khủng hoảng sẽ phải đến. Vì thế ta cần 


445 


sửa soạn thay thế dần dần nhiên liệu hóa thạch bằng những nguồn năng 
lượng khác và nhiên liệu hóa thạch còn sót lại nên dành cho những hoạt 
động cao quý nhất như hóa học và vận tải. 


Océanie 
9.1% Afrique 
59% 


Moyen Orient 
02% ` ẾẾ 


Amérique du Nord 
296% 





Europe 
27.7% 


Amẻrique du Sud 
1.8% 


Điều quan trọng là cần phải biết ở đâu có nhiều trữ lượng nhiên liệu 
hóa thạch vì nó rất quan trọng cho sự bảo đảm an toàn nguồn cung cấp, 
phần lớn các cuộc chiến tranh có nguyên nhân là để kiểm soát các nguồn 
năng lượng. Liên hiệp châu Âu sẽ càng ngày càng lệ thuộc vào năng lượng. 
Năm 2004 Liên hiệp châu Âu phụ thuộc vào bên ngoài đến 80% đối với dầu 
hỏa và 54% đối với khí đốt. Các chuyên gia dự tính sự lệ thuộc sẽ tăng lên 
đến 90% về dầu hỏa và 70% về khí đốt vào năm 2020. 

Trữ lượng dầu hỏa nằm phần lớn ở Cận Đông (hình 3), về khí đốt ở 
Liên bang Nga và Cận Đông (hình 4). Đặc biệt, ta thấy rằng Iran đóng vai 
trò trọng yếu đối với dầu hỏa và khí đốt. 

Những trữ lượng về than đá được phân phối điều hòa hơn ở những xứ 
Âu Mỹ như hình 5 minh họa. Có rất nhiều dự trữ về than đá so với dầu hỏa 
và khí đốt, vậy nó là nguồn năng lượng của tương lai, tiếc thay nó lại là loại 
năng lượng hóa thạch gây ô nhiễm nhiều nhất. 

Cũng có những loại dầu hỏa không thông thường như đá phiến chứa 
bitum hay cát nhựa, với nguồn dự trữ rất đáng kể. Tuy nhiên, ta phải mất 
nhiều năng lượng hơn để chiết xuất dầu hỏa từ những nguồn đó ra, vả lại 
nó còn gây ô nhiễm mạnh hơn. Vì ta có thể tổng hợp dầu hỏa từ than đá, 
khí đốt hay sinh khối, cho nên đến cuối thế kỷ ta hãy còn sản xuất được dầu 
hỏa nhưng với một giá khác ngày nay. 


Năng lượng tái tạo 
Năng lượng tái tạo là những nguồn năng lượng cổ xưa nhất mà loài 
người đã từng sử dụng. Thực vậy, sinh khối được dùng ngay từ thuở phát 


446 


minh ra lửa cách đây 500.000 năm. Chúng đã góp phần cho sự phát triển 
thời Trung Cổ và thay thế phần nào cho sức người. Tiếc thay, việc khai thác 
rừng ô ạt làm cho gỗ ngày càng trở nên hiếm hơi và có lẽ đã làm cho nền 
văn minh ở châu Âu tàn lụi nếu châu lục này không kịp thời khai thác than 
đá để mở đầu cuộc cách mạng công nghệ. Thời đó nhu cầu năng lượng hãy 
còn nhỏ. Hai thế kỷ trước đây, một người Pháp tiêu thụ năng lượng 14 lần ít 
hơn ngày nay và dân chúng Pháp chỉ bằng nửa bây giờ khiến cho nước 
Pháp tiêu thụ 28 lần ít hơn thời nay. Việc chuyển sang dùng nhiên liệu hóa 
thạch đã cho phép xứ này giữ được những gì còn sót của sinh khối và họ 
tiến hành trồng lại rừng. Kết quả là ngày nay ở Pháp diện tích rừng rộng lớn 
gấp đôi lần so với hai thế kỷ trước. 

Những năng lượng tái tạo có lợi nhất về mặt kinh tế thì ngày nay đã 
được sử dụng rất rộng rãi. Đó là trường hợp các thác và đập nước để sản 
xuất thủy điện, hay sinh khối và chất phế thải để sản xuất nhiệt năng. 
Những đập thủy điện lớn có hiệu suất rất cao. Nếu khả thi, đó là nguồn 
năng lượng nên khai thác ưu tiên cho một xứ để sản xuất điện. Đó là chính 
sách mà nước Pháp đã áp dụng và thủy điện trong nhiều năm cung ứng 
phần lớn nhu cầu năng lượng của dân Pháp (năm 1960, 56% điện của xứ 
này là thủy điện). Bắt đầu từ năm ấy, nhu cầu điện tăng trưởng rất mạnh 
nên Pháp phải đổi sang các nguồn khác, vả lại cũng chẳng còn địa hình nào 
sử dụng được nữa cho thủy điện. 

Hãy còn nhiều khả năng làm máy thủy điện nhỏ, nhưng khá tốn kém, 
ngược lại nó có cái lợi là một nguồn năng lượng phân tán. Trong tương lai, 
năng lượng của các đại dương có thể khai thác (sóng, hải lưu (động cơ quay 
nước), thủy triều, nhiệt năng (Thái Bình Dương)). Nước Pháp có tiềm năng 
cao đứng hàng thứ hai về mặt biển toàn cầu, sau Mỹ, và Pháp có nhiều biển 
nóng trong Thái Bình Dương. 

Sinh khối là một nguồn cacbon quan trọng. Nó có rất nhiều ứng dụng: 
thực phẩm, vật liệu, nhiệt, chất đốt sinh thái, hóa học xanh... Ngay từ hai 
thế kỷ trước, sinh khối đã thiếu hụt rồi, mà nhu cầu ngày ấy nhỏ hơn ngày 
nay rất nhiều. Vậy nó không thể thỏa mãn tất cả mọi nhu cầu của ngày hôm 
nay. Cần phải chọn lựa những ứng dụng nào của sinh khối cho ta nhiều giá 
trị thặng dư nhất. Trong những ứng dụng của sinh khối thì chất đốt sinh 
thái là rất có lợi, nếu sự sản xuất chất đốt này không tranh lấn sang lĩnh vực 
thực phẩm của sinh khối, mà điều này thực sự đã xảy ra ở một vài địa 
phương sản xuất chất đốt sinh thái thế hệ một (như éthanol, điesel sinh 


447 


học). Vì thế cần phải bành trướng sản xuất chất đốt thuộc thế hệ thứ hai 
dùng xeluloza (gỗ, mùn cưa, bãi cây nhỏ, rơm rạ...). Mang năng lượng từ 
ngoài vào chủ yếu dưới dạng Hydro sản xuất bởi điện phân với điện sạch 
(do hạt nhân hay năng lượng tái tạo), người ta có thể làm tăng hiệu suất lên 
gấp hai hay ba lần so với chất đốt sinh thái thế hệ một. Khai thác vi tảo ở 
ngoài biển, ta có thể sản xuất chất đốt sinh thái gấp 10 lần so với sinh khối 
trên cạn với cùng một hecta. Tuy hãy còn ở giai đoạn nghiên cứu, nhưng đó 
là một con đường đầy triển vọng khi ta biết nuôi trồng vi tảo trên quy mô 
rộng lớn và tránh được nạn dịch tàn sát chúng. 

Mặt trời là nguồn năng lượng tương lai. Thực thế vằng ô hãy còn soi 
sáng 5 tỷ năm nữa trước khi hành tinh của chúng ta biến mất. Tuy nhiên, 
thiên vạn năm trước thời tận thế, trái đất không còn là chỗ nương thân cho 
động vật hay thực vật. Các thiết bị dùng năng lượng mặt trời ở nhiệt độ 
thấp (như thiết bị đun nước phụ thêm bởi sàn nhà sưởi ấm) vận hành khá 
tốt nhưng ít được dùng ở Pháp. Đó là một giải pháp rất hay cho những xứ 
nóng. Hiện nay số lượng điện sản xuất bởi nhiệt động lực học mặt trời (ở 
nhiệt độ cao) cũng đại khái tương đương với số lượng điện sản xuất bởi các 
pin mặt trời. Pin mặt trời có rất nhiều triển vọng nhưng không biết rõ khi 
nào lĩnh vực này mới phát triển trên quy mô lớn. Giá cả của những tấm pin 
mặt trời thì giảm dần trong khi giá của dầu hỏa lại tăng. Vấn đề là khi nào 
giá cả hai bên bằng nhau. Tương lai chắc chắn sẽ thuộc về những lớp cực 
mỏng, nó cho phép giảm giá vì các tắm quang điện hãy còn là một nguồn 
năng lượng đắt tiền (~ 0,45€ /kWh) nếu liên kết chúng thành mạng, và giá 
lại càng đắt hơn (x1,5$/kWh) với một hệ thống tự chủ chạy với một bộ pin. 

Vấn đề chính của động cơ gió là sự gián đoạn từng hồi tuỳ theo thời 
tiết. Vì thế, nếu ta muốn dùng nó như một nguồn năng lượng chính, chứ 
không phải một nguồn phụ, thì phải bổ sung bằng một nhà máy nhiệt điện 
khởi động nhanh chóng. Ở Đức vì chỉ có một chế độ gió nên hiệu suất nhỏ 
khoảng 15% năm 2003. Một xứ như Pháp may mắn hơn, vì có ba chế độ gió 
khác nhau nên có nhiều khả năng là thế nào cũng có gió ở đâu đó. Một 
nước có nhiều nhà máy nhiệt điện như Đan Mạch chẳng hạn, dùng động cơ 
gió có lợi vì khi gió nổi ta có thể cho máy nhiệt điện dừng lại, do đó khí độc 
CO; thải ra giảm đi. Trái lại, đối với một nước như Pháp, thì mối lợi này lại 
rất hạn chế. Nếu ta thay thế nhà máy điện hạt nhân (không phóng khí độc 
CO;) bằng những trang trại động cơ gió thì ta phải bổ sung cho chúng bởi 
những nhà máy điện dùng khí đốt để phòng khi không có gió. Nhưng lợi 


448 


bất cập hại, vì rốt cuộc có nhiều khí thải CO;. Xin nhắc lại là ở nước Pháp 
nếu tất cả các nhà máy điện hạt nhân đều được thay bằng các nhà máy điện 
dùng khí đốt thì chúng sẽ phát ra 3,3 tấn CO; tính trên một đầu người mỗi 
năm. Nếu thay bằng các nhà máy điện dùng than đá thì con số đó lên tới 7,5 
tấn. Ta có thể viện cớ nếu phát triển nhiều động cơ gió để tận dụng lúc nào 
cũng có gió ở đâu đó và cho ta điện năng trong một thời gian dài hơn là dự 
tính. Điều này là đúng đối với nước Pháp hơn là đối với nước Đức, nhưng 
dẫu sao ở Pháp cũng có những thời kỳ chẳng đâu có gió cả. 

Cần lưu ý rằng gió thổi gián đoạn là một trở ngại lớn. Điện sản xuất bị 
thất thường và gây bất ổn cho mạng phân phối khi quá nhiều điện lượng 
bất đồ phóng vào. Thí dụ ở Đan Mạch, phong điện có giá ưu đãi. Nhưng 
thật không may, phần lớn điện sản xuất bởi động cơ gió lúc mua thì đắt và 
lúc xuất khẩu thì hạ giá vì chúng được sản xuất vào những giờ thấp điểm 
khi mà nhu cầu điện đã giảm. 

Phong điện ở ngoài khơi, tuy đắt hơn so với trong đất liền, nhưng cũng 
nên phát triển trong tương lai. Giá thành khá cao và đòi hỏi những kỹ thuật 
đặc biệt để lắp đặt, giống như việc xây dựng những giàn khoan dầu hoả. 
Đối với biển nông thì động cơ gió có thể cắm ngay trên nền biển nhưng với 
biển sâu thì phải có giàn neo ở đáy biển. 

Những đầu tư cho lĩnh vực năng lượng tái tạo này là rất lớn. Trong 
những xứ phát triển, cần vận dụng những cơ chế tài chính tương tự như 
những nước đang phát triển. Ý tưởng ở đây là tài trợ lắp đặt thiết bị bởi một 
cơ quan bên ngoài hay bởi nhà nước. Người tiêu thụ hoàn vốn đầu tư với lãi 
suất và phí tổn vận hành (thí dụ sưởi điện bằng máy bơm nhiệt). Để cho giải 
pháp được hấp dẫn, với dịch vụ tương đương hay cao hơn so với thiết bị cũ, 
cần phải làm sao cho người tiêu thụ năng lượng mới trang trải phí tốn ít 
hơn, trong một chiến thuật đôi bên cùng có lợi. 

Để minh họa ý tưởng này hãy lấy thí dụ máy bơm nhiệt điện. Một gia 
đình ngưới Âu trả hằng năm 3000 € dầu đốt để sưởi. Nếu trang bị máy bơm 
nhiệt điện, họ sẽ chỉ tốn kém có 500 € hằng năm. Nhưng vấn đề là thiết bị 
rất tốn kém khoảng từ 15000€ đến 20000 € mà gia đình nào cũng không nhất 
thiết có đủ ngân quỹ để trang trải. Ý định là có một cơ quan ngoại vi ứng 
trước cho sự đầu tư. Mỗi năm cơ quan này đòi hỏi gia đình trả 2000 €, như 
vậy họ được lợi mỗi năm 1 000 € so với giải pháp trước (ta có thể linh động 
giảm giá theo thời gian). Số tiền lợi này một phần để trang trải điện cần thiết 
cho máy bơm vận hành, phần khác để hoàn trả vốn và lãi cho hệ thống thiết 


449 


bị. 

Công nghệ, giáo dục và đào tạo đều quan trọng cho sự phát triển năng 
lượng tái tạo. Sự đào tạo các chuyên viên lắp đặt máy là một điều có tính 
chất quyết định. Cần có một cơ chế đào tạo chung, thành lập bởi các tập 
đoàn kỹ nghệ lớn để bảo đảm tính liên tục theo thời gian. Nếu một hệ 
thống lắp đặt ngày hôm nay mà trong mươi năm nữa bị trục trặc mà ta 
không sửa chữa được chỉ vì người thợ đã biến mắt và người mới không thấu 
tỏ công nghệ cũ, ta sẽ gặp tai họa. Cần phải có sự gắn kết tổng thể của 
những người lắp đặt thiết bị nếu ta không muốn năng lượng tái tạo bị thất 
bại trong tương lai. 

Sau nữa chỉ nên sử dụng những năng lượng tái tạo nào có lợi ích về mặt 
kinh tế đối với nước mà chúng được áp dụng. Chẳng nên theo thời thượng 
mà phát triển những nguồn năng lượng đời hỏi phải nhập khẩu kỹ thuật và 
nhân công từ bên ngoài. 


Năng lượng hạt nhân 

Cái lợi ích của năng lượng hạt nhân là sản xuất một kWh điện với giá 
vừa rẻ vừa ồn định theo thời gian. Nó chỉ có lợi đối với một nước nào muốn 
cung ứng điện cho dân chúng và cho kỹ nghệ của xứ ấy với giá cả cạnh 
tranh được. Trái lại, những nhà đầu tư muốn có lợi nhuận ngắn hạn và 
không tính xa thì chẳng nên khai thác nguồn điện này. Thực tế, năng lượng 
hạt nhân đòi hỏi những khoản đầu tư khổng lỗ (so với các nguồn năng 
lượng tái tạo khác với cùng một kWh) và một thời gian khá dài để hoàn tắt. 
Kiềm chế được năng lượng hạt nhân đòi hỏi phải có một trình độ kỹ thuật 
cao. Ngược lại một khi khởi động khai thác máy rồi thì lợi lộc kinh tế là rất 
hiển nhiên và hời. 

Sự ổn định giá cả của kWh hạt nhân là vì uranium chỉ chiếm giữ một 
phần nhỏ trong giá thành của kWh điện. Nếu giá của uranium trong thiên 
nhiên tăng lên 10 lần, phí tổn sản xuất kWh chỉ tăng có 40%, để đễ bề so 
sánh, nếu khí đốt cũng tăng lên 10 lần thì giá kWh điện sẽ tăng lên 7 lần. 

Công nghệ ngày nay chủ yếu dùng ”°U mà đồng vị này chỉ chiếm 0.7% 
của uranium tự nhiên, với trữ lượng chỉ đủ dùng một hay hai thế kỷ nữa. 
Hiệu suất làm ra điện của uranium chỉ khoảng 33%, nghĩa là để có IkWh 
điện ta đã thải ra môi trường bên ngoài 2kWh dưới dạng nhiệt. 

Công nghệ tương lai, dựa trên những lò phản ứng neutron nhanh, cho 
phép ta dùng được cả ?°U. Trữ lượng của đồng vị này đủ để dùng hơn 


450 


mươi ngàn năm và hơn nhiều nữa nếu ta dùng thorium vì chất này dổi dào 
hơn uranium trên trái đất. Nếu dùng ?°U ta có thể nhân gấp 140 lần trữ 
lượng ngày nay. Để minh họa sự thay đổi thang mức, ta hãy xét một lượng 
nhiên liệu hạt nhân đủ để cung cấp cho một nhà máy điện hạt nhân trong 
40 năm. Cũng một số lượng nhiên liệu như thế cho phép ta cung cấp lò 
phản ứng neutron nhanh trong 5000 năm. 

Siêu Phượng Hoàng (SuperPhenix), một lò phản ứng neutron nhanh, 
được triển khai ở Pháp nhưng đã bị dừng lại vì những lý do chính trị. Nhiều 
nghiên cứu đang được thực hiện trở lại, trong khuôn khổ của diễn đàn quốc 
tế thế hệ IV, để triển khai quy trình neutron nhanh. Nhiều điều cho ta thấy 
cái quy trình này sẽ không được đưa vào sử dụng hàng loạt trước giữa thế 
kỷ. Trước hết vì giá của điện sẽ đắt so với quy trình lò phản ứng dùng 
neutron chậm đang được khai triển rộng rãi. Phải đợi khi nào giá của 
uranium tự nhiên sẽ tăng lên, nghĩa là khi những trữ lượng, ước tính cho sử 
dụng ngày nay, sẽ giảm đi đủ nhiều. Hơn nữa, để khởi động quy trình 
neutron nhanh ta lại cần tới plutonium sản phẩm của lò neutron chậm. 
Những lò hạt nhân sắp tới thay thế những cái khác vẫn dùng công nghệ 
neutron chậm nhưng với thời gian tồn tại khoảng sáu mươi năm. Tất cả 
những yếu tố đó hợp lại cho thấy lò phản ứng neutron nhanh chỉ khởi động 
vào giữa thế kỷ. 

Nếu nước Pháp khoảng những năm 1970 đã chọn dầu hỏa thay vì hạt 
nhân để sản xuất điện, thì ngày nay mỗi người dân hằng năm phải trả 
1500€, với giá nhập khẩu 120$ một thùng dầu hỏa để cung ứng điện mà 
nước này cần dùng. Điều này thể hiện qua số tiền 100 tỷ euros, nghĩa là 
nhiều hơn ngân sách của Bộ Giáo dục khoảng 66 tỷ euros cho năm 2005. 

Nhiều nghiên cứu mạnh mẽ về sự tổng hợp nhiệt hạch cũng đang được 
triển khai (như lò phản ứng nhiệt hạch quốc tế ITER ở Cadarache), nhưng 
chắc còn lâu mới có ứng dụng cho kỹ nghệ. Sớm lắm cũng phải đợi đến cuối 
thế kỷ này hay chắc chắn hơn là đầu thế kỷ sau, trừ phi người ta quyết định 
gia tăng khẩn cấp việc nghiên cứu. Ít nhất phải cần xây 2 lò phản ứng mới 
nữa sau ITER mới có thể cho ra sản phẩm kỹ nghệ. Cái thứ nhất để chứng 
minh ta có thể sản xuất được plasma gần như là liên tục trên phương diện vĩ 
mô (400 giây tối đa cho ITER) và lợi ít nhất 40 lần (10 cho ITER), điều kiện 
cần để sản xuất điện có lời. Lò thứ hai là một nguyên mẫu cho kỹ nghệ. Cái 
lợi của lò tổng hợp nhiệt hạch là chất phóng xạ có thời gian sống ngắn, trái 
ngược với lò phân hạch cho ra các chất phóng xạ có thời gian sống rất dài. 


451 


Điện 

Chúng ta càng ngày càng cần điện. Một phần vì mức tiêu thụ điện tăng 
nhanh hơn mức tiêu thụ năng lượng thô khác, vì người ta ngày càng sử 
dụng nhiều các thiết bị chạy bằng điện, phần khác vì điện sẽ được dùng 
nhiều ở quy mô lớn: máy bơm nhiệt, sản xuất chất đốt sinh học thế hệ thứ 
hai, điện phân nước để sản xuất khí hydrô. Cần sản xuất những loại điện 
mà không phóng khí độc CO; như điện hạt nhân hay điện bởi những năng 
lượng tái tạo. Nước Pháp đã làm một cuộc chuyển mình như ta thấy trong 
hình 6, cho ta rõ sự phân phối những nguồn năng lượng khác nhau để sản 
xuất điện từ năm 1950. 


Production francaise đélectricité 
800 





Vấn đề trong tương lai là làm sao có thể tăng vai trò của những nguyên 
tử cacbon sẵn có và dùng được. Những nguyên tử cacbon này nằm trong 
những nhiên liệu hóa thạch và trong sinh khối. Chính vì lẽ đó mà trong chất 
đốt sinh thái thuộc thế hệ thứ hai, điều rất hay nếu ta dùng khí hydrô để 
tăng vai trò của tổng thể các nguyên tử cacbon vì hiện nay chưa dùng hydrô 
để làm việc đó. Một phần nguyên tử cacbon thực tế đã xuất ra dưới dạng 
khí độc CO; trong công nghệ ngày nay. Đối với các sinh khối điều quan 
trọng là làm tăng giá trị của toàn thể cây thực vật chứ không phải một phần 
thôi như ta làm ngày nay. 


Dự trữ Năng lượng: Nhược điểm 

Tích trữ năng lượng là một điểm yếu của ngành. Trong khi 70g xăng 
đốt tiềm chứa 1 kWh, ta cần khoảng 25 kg bộ pin chì để có từng ấy năng 
lượng và cần 3.600 lít nước đặt ở trên cao 100m mới làm nên 1kWh thủy 
điện. 


452 


Intensity of 
solar radiation 


Winter Summer Winter 


lì 






Thermal energy 
consumption 


Domestic hot water 


Winter Summer Winter 


Người ta đã biết cách tích trữ những lượng điện rất lớn, nhưng giá phải 
trả hãy còn đắt. Sự tích lũy điện cho phép ta linh động trong cách sản xuất 
cũng như trong tiêu thụ điện. Nó cho phép ta giảm phương tiện sản xuất. 
Đối với một nhà sản xuất, thực là lợi nếu tích trữ điện trong những giờ thấp 
điểm vì giá lúc ấy rẻ, rồi bán lại trong những giờ cao điểm với giá lúc ấy đắt 
(giá cả chênh nhau hàng 100 lần giữa giờ cao và giờ thấp điểm). 

Tích trữ cũng cần thiết để khai thác hữu hiệu năng lượng tái tạo gián 
đoạn, như pin quang điện ở những địa hình đơn độc hay những trang trại 
động cơ gió lớn để thâu tóm trọn vẹn những khả năng của chúng. Dự trữ 
điện có thể tốt để có sẵn điện chất lượng cao. 

Hiệu suất tích trữ là một điểm quan trọng vì nó xác định khả năng sinh 
lợi của thiết bị. Chẳng hạn, nếu ta sản xuất khí hydrô với phong điện dôi 
thừa, rồi ta tích trữ khí hydrô ấy để về sau dùng cho pin nhiên liệu thì hiệu 
suất sẽ thấp khoảng 30%, trong khi hiệu suất đạt đễ dàng tới 70% nếu ta dự 
trữ bằng thủy điện. Trái lại có lẽ hay hơn cả nếu ta sản xuất khí hydrô rồi 
chuyển nó vào mạng khí đốt tự nhiên, cả hai khí sẽ được dùng chung cho 
thiết bị sưởi. Rút cuộc hiệu suất tổng cộng sẽ hơn nhiều. 

Tích trữ nhiệt cũng là một mục tiêu quan trọng, nhất là tích trữ giữa hai 
mùa. Tích trữ nhiệt mùa hạ để dùng trong mùa đông (hình 7). Tiếc thay giá 
hãy còn quá đắt lại còn đòi hỏi một dung tích rất lớn rộng. Trái lại ta có thể 
tích trữ nhiệt dùng hàng ngày bởi bình tích nhiệt. Nước được đun nóng 
trong giờ thấp điểm vào buổi tối và ngày mai dùng nước nóng suốt ngày. 
Bình tích nhiệt như vậy góp phần làm linh động việc tiêu thụ điện. 


453 


OCDE (Moyenne) 
Eta+s-Unis Ỉ 
Royoume Uni| | 
Suède | 
Nouvelle zélande 


Japon 
Allemoane | 
France | 
Danemark 
Canada 
Austrelie 








0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Puissance en veille par logement (watts) 


Hiệu lực và tiết kiệm năng lượng 

Một kWh có giá rẻ nhất là tự nó đến mà không cần phải sản xuất ra. Sự 
điều độ và hiệu lực của năng lượng là hai điểm quan trọng. Có những điều 
phí phạm như những máy điện tử canh tuần, chúng tiêu thụ năng lượng 
mà chẳng mang lại chút địch vụ nào. Hình 8 cho ta thấy công suất của máy 
điện tử canh tuần ở một số quốc gia. Tốn kém hằng năm tương tự như một 
cái tủ lạnh. 


Vận tải 

Vận chuyển là một vấn đề khó giải quyết vì chúng tùy thuộc hầu như 
độc nhất vào dầu hỏa (hình 9). Số lượng xe hơi toàn cầu cực kỳ lớn như ta 
có thể thấy trên hình 10, trong đó xe cá nhân chiếm phần nổi trội. Xe vận tải 
phát ra rất nhiều khí thải tạo nên hiệu ứng nhà kính và đường bộ vượt hắn 
mọi phương tiện giao thông khác trong chuyện phát ra các khí đó, như hình 
11 cho thấy. 

Xe ô tô lai tạp gồm có một động cơ nhiệt, một động cơ điện và một bộ 
ắc quy là một giải đáp ngắn và trung hạn cho vấn đề dầu hỏa. Có loại xe lai 
tạp hoàn toàn tự trị, nghĩa là bộ ắc quy không cần phải nạp điện bởi các 
nguồn điện ở ngoài. Xe tự nạp điện khi xe chạy, hoặc là khi ta thắng phanh 
hoặc là do động cơ nhiệt của xe chạy với vận tốc tối ưu. Chạy trong thành 
phố, mức tiêu thụ xăng giảm một cách ngoạn mục: 5 lít xăng/ 100km trong 
Paris ngay cả khi giao thông tắc nghẽn vì kẹt xe. 

Những loại xe tự nạp điện này sẽ tiến triển thành xe có ắc quy nạp điện 
bởi nguồn bên ngoài. Ý tưởng là có một ắc quy điện đủ cho xe chạy khoảng 


454 


30 đến 40 km, đối với khá nhiều người thì khoảng cách thế là đủ. Cho 
những hành trình xa hơn thì ta sẽ dùng một động cơ nhiệt, phụ trợ bởi một 
động cơ điện và một ắc quy như xe lai tạp ngày nay. Giải pháp này rất hay 
nếu điện sản xuất ra mà không làm tăng hiệu ứng nhà kính (năng lượng hạt 
nhân hay tái tạo), nếu không làm được thế thì ta chỉ di chuyển cái ô nhiễm 
cục bộ sang một địa điểm tập trung mà thôi. Trong một xứ mà than đá giữ 
phần quan trọng để sản xuất điện thì lợi ích dùng xe lai tạp hay động cơ 
điện kém phần hấp dẫn. 

Transports 

Consommation d'énergie finale 
2003 (IEA) 


Electricté Charbon 
1.1% 0.3% 


Gaz naturel ( Autres 
3.2% Ă 0.5% 


Pétrole 
94 9%, 


Hình 9. Phân phối sự tiêu thụ năng lượng trong 
oận tải năm 2003. Nguồn AIE, www.iea.org 

Nhiều dự án làm xe hơi chạy điện ở quy mô rộng lớn bắt đầu tái hiện. 
Điều bắt tiện cho loại xe này là sự tự trị: xe chạy chỉ được trong vòng 100km. 
Với những ắc quy mới Li-lon, ta hy vọng có thể tăng gấp đôi mức tự trị 
thậm chí còn hơn nữa. Đó là giải pháp rất hay cho những xe chỉ chạy trong 
thành phố hay cho những đoàn xe có hành trình ngắn chạy trong một 
không gian nhỏ của các công ty. Còn lại vấn đề an toàn của các ắc quy vì 
nhiều tai nạn đã xảy ra cho những ắc quy Li-lon trong điện thoại đi động và 
máy tính. Khi ta nói đến bãi xe hơi với con số khoảng một tỷ thì xác suất xảy 
ra sự có phải cực kỳ thấp. 


2005 (Monde) 
889 millions de vehicules 


Véhicules utilitaires 
27.1% _ mm... 





455 


Emissions de CO, en France 
dues aux transports 
(2003 


Aviation civile 
Navigation 32% 





France (2003) 


.. 


94.1% 


Hình 11. Phát khí CO; do vận tải. Dữ kiện www.iea.org 

Lợi ích của xe hơi tái nạp điện và những xe hơi điện là ở chỗ ta có thể 
dùng bình ắc quy như một phương tiện để tích trữ điện. Nó cho phép ta 
không cần đến những phương tiện sản xuất điện trong giờ cao điểm, nghĩa 
là những trung tâm nhiệt điện dùng nhiên liệu hóa thạch phóng ra khí CO;. 
Để đáp ứng nhu cầu điện, có nhiều lợi điểm là nên tăng cường bãi điện bởi 
những nguồn năng lượng không phóng khí COz, như năng lượng hạt nhân 
hay tái tạo. Sự dư thừa điện này sẽ được dùng để tái nạp các ắc quy cho xe 
hơi lai tạp, cho xe hơi điện và cũng để sản xuất hydrô bởi điện phân cho 
chất đốt sinh thái thế hệ 2. Nhu cầu điện ở giờ cao điểm sẽ không còn quản 
lý bởi các trung tâm nhiệt điện mà bởi các ắc quy của xe lai tạp, những xe 
này không được phép tái nạp điện khi có nhiều nhu cầu về điện. Xe hơi lai 
tạp tái nạp điện và chất đốt sinh thái thuộc thế hệ 2 có thể cho phép ta chia 
đôi mức tiêu thụ dầu hỏa cho vận tải và sự phóng khí CO;. Hơn nữa, khi 
sản xuất điện bởi năng lượng sinh thái, sẽ không còn khí CO; phóng ra nữa. 

Khí hydrô và xe hơi dùng pin nhiên liệu là để cho một tương lai xa. Xe 
chạy bằng pin nhiên liệu hãy còn quá đắt và vận hành chưa được tốt so với 
những xe hiện tại. Hãy còn nhiều vấn đề cần giải quyết như sự thoát nhiệt 
và thay thế xúc tác bạch kim bằng một vật liệu xúc tác rẻ hơn và phổ biến 
hơn. Thực vậy, nếu ta thay thế tất cả các xe hơi hiện tại bởi xe chạy bằng pin 
nhiên liệu thì hằng năm phải sản xuất bạch kim 300 lần nhiều hơn để trang 
bị cho những xe này. 

Nhược điểm lớn của hydrô là bình chứa nó chỉ dung nạp được một 
lượng nhỏ H;. Để chạy 100 km với xe hơi pin nhiên liệu ta cần 1 kg Hydrô. 
Đặt 5 kg H; trong xe để chạy được 500 km, thì cần một bình chứa có hình 
dạng đơn giản, chịu được áp suất cao, và nếu hydrô bị nén tới áp suất 800 
bar, thì thể tích của bình chứa phải cỡ 80 lít. Với tỷ trọng năng lượng trong 


456 


một đơn vị thể tích nhỏ như thế nên các trạm cung cấp hydrô phải có điện 
tích 10 lần lớn hơn những trạm xăng hiện tại. Sau hết, để sản xuất hydrô 
một cách sạch ta cần phải tiêu thụ điện năng khoảng 250 đến 300 TWh hằng 
năm, tương đương với 25 đến 30 lò phản ứng hạt nhân 1GW hay 50.000 đến 
60.000 nhà máy phong điện 2MW. Khí hydrô sẽ là quan trọng trong tương 
lai nhưng cần điều chế chất đốt này dưới thể lỏng để có được mật độ năng 
lượng đủ cho vận tải đường bộ. Tuy nhiên, đối với vận tải hàng không, các 
máy bay dùng hydrô lỏng là điều có thể hình dung được. Và nhiều thử 
nghiệm về máy bay dùng hyđrô lỏng đã được thực hiện. 
Secteur commercial 


France 2003 
21.7 Mtep 


Chauffage 
Electricité spẻcifique. 30% 
32% 


Eau chaude et cuisson 
38% 


Nhà cửa 

Bên Pháp, nhà cửa sử dụng 43% năng lượng thô và đóng góp 21% vào 
sự phóng khí thải có hiệu ứng nhà kính. Khoảng 1/3 nhà cửa thuộc về khu 
vực kinh tế thứ ba, còn 2/3 là nhà ở, trong đó khoảng 1/3 là chung cư và 2/3 
là nhà riêng. Sự phân phối về sử dụng năng lượng trong hai khu vực đó 
được trình bày trong hình 12 và 13. 

Nước Pháp có khoảng 30 triệu nhà ở, và mỗi năm người ta xây cất từ 
300.000 đến 400.000 nhà. Sự đổi mới thay thế một khu nhà cửa như vậy là 
vào khoảng một thế kỷ. Sự cải biến nhà cửa là rất quan trọng vì đó là 
phương tiện đễ dàng để giảm thiểu sự tiêu thụ năng lượng. Những nhà xây 
cất trước năm 1975 trung bình tiêu thụ 330 kWh/m?/năm. Nhà xây cất theo 
quy định 2000 (RT 2000) tiêu thụ trung bình giữa 80 đến 100 kWh/m?/năm. 
Ngày nay, người ta biết xây cất nhà với tiêu thụ 50 kWh/m?/năm. Nhưng cái 
quan trọng là cần phải cải biến ở quy mô rộng lớn. Thu lợi được 20% trong 
hàng triệu nhà cửa còn hiệu quả hơn là xây cất vài cư xá tiết kiệm năng 
lượng. Vậy sự cách tân nhà cửa là điểm chủ chốt và phải thực hành một 
cách không xâm nhập, nghĩa là ở bên ngoài tường nhà, để không làm nhiễu 


457 


loạn đời sông người ở, buộc họ phải dọn nhà trong lúc cải biên. 
_— 
47 2 Mtep 


Electricité spéci§que 
11% 


Eau chaude sanitaire et cưisson 

14% 
Chauffage 
T5% 


Nhà cửa và vận tải liên quan mật thiết với nhau. Phải sao cho cái lợi 
của đổi mới nhà cửa không bị triệt tiêu bởi sự vận tải mất nhiều năng lượng. 
Chọn nhà ở xa nơi làm việc cũng có thể tốt nếu giá nhà rẻ và do đó có ngân 
quỹ để cải tiến về nhiệt năng. Nhưng lợi được 80 kWh/m2/năm có khi chẳng 
bõ nếu phải mắt thêm 20 km đi xa hơn nữa để đến chỗ làm việc. 

Trong những khu nhà ở phân tán, dùng xe cộ cá nhân sẽ làm giảm ô 
nhiễm nhiều hơn là dùng các phương tiện vận tải tập thể vì xe này thường 
vắng khách trong ngày, lý do là mật độ dân số quá nhỏ. Nên dùng xe riêng 
để đến nhà ga gần chỗ ở, sau đó lấy xe công cộng đến chỗ làm việc. Nhưng 
cũng phải ghi nhận là nhiều khi khó khăn vì không đậu được xe dễ dàng 
mà không mất tiền. Rốt cuộc là nhiều khi người ta dùng xe để chạy cả đoạn 
đường từ nhà đến chỗ làm việc. 


Kết luận 

Năng lượng càng ngày càng đất đỏ. Ta cần phải tiết kiệm và sử dụng nó 
một cách tốt nhất. Muốn thế giáo dục và đào tạo thực là cần thiết ở tất cả 
mọi trình độ trong xã hội. Cần phải dần dần bỏ đi những nhiên liệu hóa 
thạch mỗi khi ta có thể thay thế chúng với một giá thành phải chăng. 

Ta sẽ cần tất cả các nguồn năng lượng, và ngay cả thế có lẽ cũng còn 
chưa đủ. Đối với mỗi một tình huống nên chọn một nguồn năng lượng nào 
hiệu quả nhất. Không có một giải pháp phổ quát và ta sẽ thích nghỉ với từng 
trường hợp trong đó chất xám cũng quan trọng như kỹ thuật. Đúng như 
vậy, ta sẽ không sưởi nhà cũ theo cùng một cách như sưởi nhà mới. Hơn 
nữa, tùy theo nhà ở vùng đất nào, ta có thể có những giải pháp khác nhau. 

Nghiên cứu khoa học đóng vai trò quan trọng không những để cải tiến 
kỹ thuật hiện tại mà còn để đổi mới. Sự đóng góp của những nhà khoa học 
là chủ yếu như đã xảy ra trong quá khứ. Những công trình của Planck quan 


458 


trọng không chỉ trong lĩnh vực tri thức cơ bản mà còn ở những ứng dụng, 
nhất là trong lĩnh vực năng lượng. 

Sử dụng những tài nguyên năng lượng ít tốn kém và tôn trọng môi 
trường sinh thái là một thách thức cho tất cả những nhà nghiên cứu khoa 
học. Người dân các nước đang phát triển phải được sử dụng một năng 
lượng rẻ để năng cao mức sống và giáo dưỡng của họ. 

Cần phải sửa soạn thay thế dần những nhiên liệu hóa thạch bởi những 
nguồn khác trong hầu hết mọi sử dụng năng lượng. Bước chuyển từ một 
nền văn hiến dựa trên những nhiên liệu hóa thạch sang một nền văn hóa 
khác trong đó phần lớn những nhiên liệu này bị bỏ qua, sẽ phải mất một 
khoảng thời gian cỡ nửa thế kỷ. Chính vì thế ta phải hành động ngay từ bây 
giờ. 


Tài liệu tham khảo: 

Bobin J.L., Huffer E. and Nifenecker H., Lénerete de demain, techntues, 
eWuironnement, éconorme, EDDP Science, 2005 

Ngô C., Lánersie, ressources, technologles et enuironnemernt, Dunod, 2002 
and 2008. 

Ngô C., Quelles éneretes pour demain? On se bousel, Spécifiques editions, 
2007 

WWW.iea.OrE 


www.worldenergy.org 





PHÂN IV 
THIÊN VĂN HỌC 


459 


460 


NGUYÊN QUANG RIỆU” 


DẤU ẤN CỦA THUYẾT LƯỢNG TỬ 
TRONG NGHIÊN CỨU VŨ TRỤ 


Abstract: The Imprint oƒ Quantum Theorw ïn Astrophsics 

The universe 1s a laboratory in which all kinds of physical phenomena take 
place, even those unobservable on earth. The investigation of the hot and dense 
primeval universe filled with high energy particles requires the use of quantum 
physics, while the large scale structure and the evolution of the universe are 
governed by the Newton law of gravitation and the Einstein theory of general 
relativity. The various processes that could have contributed to the formation of 
light elements, such as deuterium and helium soon after the Bie Bane, and later 
to the synthesis of complex atoms inside the stars explain satisfactorily the 
chemical composition observed in the universe today. 

Max Plancks pioneer works based on the assumption that energy of 
particles should be quantized are crucial to describe the black-body spectrum, 
thereby avoiding the infinite power occurring at short wavelengths, the so- 
called “ultraviolet catastrophe”, caused by the classical Rayleigh-Jeans law. The 
Costmc Micrơipaoe Backsround, which 1s the remnant of the Big Bang, has been 
shown to be a black body at 2.726 Kelvin, except in the direction of clusters of 
galaxies where its spectrum undergoes a slight distortion due to the 70erse 
Comptơn diffuision by híph energy intergalactic electrons (Sunyaev-Zeldovich 
effect). Thermal radiation from stars and planets and from compact interstellar 
dust clouds considered to be black-body radiation can be investigated using the 
Planck law. 

Einstein adopted the quantum-mechanical concept by assuming that 
radiation also behaves as particles in order to investigate the interaction of 
radiation with matter, namely the phenomena of absorption and emission of 
light by an atom. His suggestion for the existence of sfmulated emission has 
found applications in the production of lasers and masers. Cosmic masers like 





Director Emeritus of Research. National Centre of Scientific Research. Paris 
Observatory. 


462 


the m/droxwl (OHI), tuater oapour (HO) and silicon 1mnonoxide (SIO) masers 
Originating in compact molecular clouds have been detected in the Milky Way 
and in other galaxies at radio wavelengths. They are capable of amplifying the 
background signal by several orders of magnitude. Their investigation based on 
Einsteinfs works allows astrophysicists to determine the physical and chemical 
conditions in the vicinity of stars and in the interstellar medium. 

The main objective of the Planck satellite launched in the near future by the 
European S5pace Agency will be the detailed investigation of the Cosmic 
Microwave Background with a sensitivity a thousand times higher than that 
obtained previously with the COBE satellite. 


Những bức xạ trong vũ trụ 

Vũ trụ là một phòng thí nghiệm đa dạng cung cấp cho các nhà khoa 
học những số liệu liên quan đến nhiều hiện tượng lý-hóa, từ mức vĩ mô đến 
mức vi mô. Lực hấp dẫn phổ biến của Newton chi phối sự chuyển động của 
các thiên thể và quá trình tiến hóa của vũ trụ trên quy mô lớn. Thuyết Big 
Bang - tuy vẫn còn phải được cải tiến nhưng được đa số các nhà thiên văn 
chấp nhận - và những công trình về sự tổng hợp những nguyên tố trong vũ 
trụ nguyên thủy và trong những ngôi sao đều là cơ sở để giải thích những 
hiện tượng thiên văn quan sát thấy hiện nay. Những công trình của Max 
Planck và của Albert Einstein đã mở đường cho sự nghiên cứu những bức 
xạ vũ trụ. Về mặt kỹ thuật, kính thiên văn quang học và kính thiên văn vô 
tuyến ngày càng lớn, có độ phân giải cao, cùng những thiết bị thu tín hiệu 
chế tạo ra từ những vật liệu bán dẫn và siêu dẫn, cũng làm cho ngành thiên 
văn phát triển rất nhiều trong những thập niên gần đây. Các nhà thiên văn 
xử lý số liệu và áp dụng những định luật lý-hóa để lập ra những mô hình lý 
thuyết nhằm tìm hiểu cơ chế phát những bức xạ và mô tả những hiện tượng 
quan sát trong vũ trụ. Bức xạ điện từ lan truyền trong không gian như 
những làn sóng trải dài từ những bước sóng cực ngắn của tia gamma, tia X 
và tia tử ngoại đến bước sóng khả kiến và những bước sóng cực đài hồng 
ngoại và vô tuyến. Vì bức xạ có tính chất lưỡng tính sóng-hạt nên các nhà 
vật lý dùng khái niệm sóng để mô tả hiện tượng giao thoa trong quang học 
và khái niệm hạt để giải thích hiệu ứng quang điện hay quá trình hấp thụ 
và phát bức xạ. 

Trong vũ trụ có vô số thiên hà, mỗi thiên hà là một tập hợp khí và bụi 
cùng với những ngôi sao và hành tinh. Những thiên thể đặc có độ dày 
quang học (optical depth) lớn, như những ngôi sao, những hành tỉnh và 


463 


những đám mây chứa nhiều khí và bụi đều tuân theo định luật của oật đen 
và phát ra bức xạ nhiệt. Tỉnh vân là những đám khí bị ion hóa (plasrn2) trong 
đó có electron chuyển động tự do. Khi electron trong tỉnh vân va chạm và 
tương tác với những hạt ion cũng phát ra bức xạ nhiệt. Các nhà thiên văn 
quan sát bức xạ nhiệt để đo nhiệt độ của các thiên thể. Tàn dư của những 
ngôi sao đã nổ (sao siêu mới) là những đám khí tương đối loãng trong đó 
electron được gia tốc trong từ trường và chuyển động theo những đường 
lực với tốc độ cao xấp xỉ bằng tốc độ ánh sáng. Loại thiên thể này phát ra bức 
xạ phi-nhiệt mạnh hơn bức xạ nhiệt rất nhiều. Bức xạ phi-nhiệt trong vũ trụ 
giống những bức xạ quan sát trong những máy gia tốc “sựnchrotron”. Quan 
sát bức xạ phi-nhiệt là để tìm hiểu cơ chế gia tốc các hạt vật chất trong các 
thiên thể và để ước tính từ trường và năng lượng của electron. Thiên thể 
trong vũ trụ phát ra bức xạ nhiệt và bức xạ phi-nhiệt trên những dải tần số 
rộng. 

Vật đen là một vật lý tưởng có khả năng hấp thụ hoàn toàn các năng 
lượng điện từ. Khi được nung nóng, vật đen phát ra bức xạ nhiệt. Khoảng 
trống đen kịt và kín mít bên trong cái lò than có thể được coi là một vật đen. 
Bức xạ phông vũ trụ, tàn dư của Big Bang, phát ra trên bước sóne ơi ba (sóng 
vô tuyến) và hiện tràn ngập toàn bộ vũ trụ, cũng là bức xạ vật đen. Planck là 
nhà vật lý đã đưa ra ý kiến độc đáo để lượng tử hóa năng lượng của vật chất 
nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa kết quả lý thuyết và kết quả quan sát liên 
quan đến vấn đề năng lượng của vật đen. Einstein khái quát hóa giả thuyết 
của Planck để lượng tử hóa bức xạ với mục đích giải thích cơ chế phát 
những vạch phố nguyên tử và phân tử. Công trình của Einstein đã dẫn đến 
sự phát hiện bức xạ cm ứng (sHmulated emisston) và sự phát minh những máy 
maser và laser phát ra những tia xạ có cường độ lớn dùng trong công nghiệp 
trên bước sóng vi ba và quang học. 


Thảm họa Rayleigh-Jeans 

Cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 đã đem lại một kỷ nguyên mới cho 
ngành vật lý. Các nhà vật lý ở thế kỷ 19 dùng lý thuyết nhiệt động học và 
vật lý thống kê cùng với giả thuyết năng lượng được phân bố đều giữa các 
hướng chuyển động tự do trong không gian (degree of freedom) để xác 
định phổ của bức xạ vật đen ở trạng thái cân bằng nhiệt (trạng thái nhiệt độ 
đồng đều và không thay đổi). Dựa trên những lý thuyết cổ điển này, Lord 
John William Rayleigh và James Jeans tìm thấy một công thức rất đơn giản 
để tính cường độ của bức xạ vật đen. Theo công thức Rayleigh-Jeans, độ 


464 


sáng của vật đen không tùy thuộc vào bản chất của vật thể, nhưng có điều 
kỳ lạ là ở bất cứ nhiệt độ T nào, độ sáng B„ cũng tăng rất nhanh với tần số w 
theo luật bình phương (B„ = 2kT1⁄/c, k là hằng số Boltzmamn và c là tốc độ 
ánh sáng). Có nghĩa là một vật đen như cái lò dùng để nung nấu phải phát 
ra những bức xạ rất mạnh ở những tần số cao, đặc biệt trên vùng sóng tử 
ngoại và sóng X. Như ta biết, trên thực tế lò này không phát ra tia tử ngoại 
và tia X độc hại và không gây ra thảm họa cho người dùng. Theo công thức 
Rayleigh-Jeans, toàn bộ năng lượng của vật đen (tức là tích phân của hàm B 
theo tần số) cũng là vô tận! Phương pháp tính cường độ của bức xạ vật đen 
bằng những lý luận của ngành vật lý cổ điển đã dẫn đến những kết quả tỏ 
ra là không hợp lý. Công thức Rayleigh-Jeans đã gây ra chấn động làm một 
số nhà khoa học ở đầu thế kỷ 20 phải gọi đó là “thảm họa tử ngoại” hay 
“thảm họa Rayleigh-Jeans“. 

Nhiều nhà vật lý nổi tiếng hồi đó như Jo#eƒ Stefan, Ludioig Boltzmann và 
Wilhelm Wien tìm cách giải quyết mâu thuẫn giữa lý thuyết và thực nghiệm 
liên quan đến vấn đề bức xạ vật đen. Vào đầu thế kỷ 20, tuy Max Planck 
chưa biết nguyên nhân sâu sắc của vấn đề này trên phương diện vật lý, 
nhưng muốn tìm ra một công thức toán học có khả năng tính được những 
đường cong để khớp với đường cong của phổ vật đen mà các nhà vật lý đã 
quan sát được từ trước bằng phương pháp thực nghiệm. Sau khi đã tìm thấy 
những đường cong của vật đen bằng công thức toán học, Max Planck nảy ra 
ý kiến cho rằng năng lượng của những hạt dao động, như những electron 
trong nguyên tử, không chỉ đơn giản tỷ lệ với nhiệt độ mà phải bị lượng tử 
hóa. Năng lượng E của hạt biến đối theo từng mức lượng tử hw(h là hằng số 
Planck, và vlà tần số của bức xạ). Xác suất P(E) để có năng lượng E phải tỷ lệ 
với exp(-E/kT). Độ sáng của vật đen tính theo lý thuyết lượng tử là: B„= 
(2hv/c)/Iexp (v⁄T) - 1)]. 

Công thức này mang tên công thức Planck cho thấy, dù ở tần số cao đến 
đâu thì mẫu số vẫn tăng rất nhanh so với tử số, làm hàm Bv phải giảm 
xuống ở vùng tần số cao nên tránh được thảm họa tử ngoại. Ở miền tần số 
thấp như miền sóng vi ba (sóng vô tuyến xentimet và những bước sóng đài 
hơn) KT rất nhỏ nên công thức Planck và công thức Rayleigh-Jeans đều 
dẫn đến những kết quả tương tự như nhau. Công thức Planck cho thấy 
nhiệt độ của vật đen càng cao thì vật đen càng sáng. Theo công thức Wien, 
cực đại của bức xạ xảy ra ở tần số w„„ ~ 3kT/h, làm cho đỉnh của những 
đường cong Planck dịch chuyển về phía tần số cao khi nhiệt độ tăng lên. 


465 


Tuy những ngôi sao đều có khí quyển bao bọc xung quanh nhưng vẫn 
được coi là những vật đen trên một mức độ nào đó. Các nhà thiên văn dùng 
định luật Planck và định luật Wien và dựa trên độ sáng và màu của những 
ngôi sao để sắp xếp sao thành từng loại. Ngôi sao nào nóng thì sáng và có 
màu xanh lam, còn những ngôi sao nguội hơn lại mờ hơn và có màu đỏ (tần 
số thấp hơn tần số màu xanh). Bề mặt Mặt trời nóng khoảng 6.000 độ Kelvin 
nên Mặt trời là một ngôi sao màu vàng. 


Bức xạ phông vũ trụ tàn dư của Big Bang 

Vũ trụ nguyên thủy là một môi trường plasma rất nóng, trong đó 
photon (hạt ánh sáng) va chạm liên tục với electron nên không đi chuyển 
được dễ dàng. Trong 400.000 năm đầu sau khi vũ trụ được khai sinh từ Big 
Bang, hiện tượng tán xạ này làm vũ trụ mờ đục và phát ra bức xạ nhiệt. Phổ 
của bức xạ vũ trụ là phổ của một vật đen. Sau khi nhiệt độ giảm xuống chỉ 
còn khoảng 3000 Kelvin, electron tái hợp được với proton để tạo ra hydro 
trung hòa. Khi đó trong vũ trụ không còn nhiều electron nên photon di 
chuyển tự đo và vũ trụ trở nên trong sáng. Vật chất không còn có tác động 
đối với photon, nên bức xạ vũ trụ vẫn giữ được đặc tính của một vật đen. 
Vũ trụ tiếp tục đãn nở không ngừng, nhưng phổ bức xạ phông vũ trụ vẫn 
được mô tả bằng định luật Planck, tuy ở nhiệt độ ngày càng thấp. Phổ của 
bức xạ phông vũ trụ hiện nay rất khớp với đường cong Planck của một vật 
đen ở nhiệt độ 2,726 Kelvin. Bức xạ phông phát ra mạnh nhất trên bước 
sóng vô tuyến ~ 1,9 milimet (tần số ~ 160 Gigahertz). 

Sự phát hiện ra bức xạ phông vũ trụ không những là một bằng chứng 
củng có thuyết Big Bang mà còn giúp các nhà thiên văn nghiên cứu cầu trúc 
của vũ trụ trên quy mô rộng. Khi quan sát về hướng những chùm thiên hà, 
họ nhận thấy đường cong Planck biểu diễn phổ của bức xạ phông vũ trụ có 
chút ít sai trệch so với đường cong của vật đen ở nhiệt độ 2,726 Kelvin. Lý 
đo là vì môi trường giữa những thiên hà trong những chùm thiên hà có khí 
bị ion hóa và nóng tới hàng trăm triệu độ nên electron có năng lượng cao và 
phát ra bức xạ X. Trong quá trình va chạm với photon, electron năng lượng 
cao chuyển năng lượng cho photon (biệt ngữ vật lý là “hiệu ứng Compton 
ñ0eược”). Electron của chùm thiên hà tương tác với photon của bức xạ phông 
vũ trụ qua hiệu ứng Compton ngược và làm tăng năng lượng photon của 
bức xạ phông. Do đó, ở hướng những chùm thiên hà, đường cong của phổ 
bức xạ phông vũ trụ thay đổi chút ít. Hiện tượng này được tiên đoán bởi hai 
nhà vật lý Sunyaev (Ouzbekistan) và Zeldovich (Nga) nên gọi là “hiệu ứng 


466 


Sumwaeu-Zeldooich” (viết tắt là “hiệu ứng SZ”). Sự quan sát hiệu ứng SZ là 
một trong những phương tiện để phát hiện những chùm thiên hà xa xôi và 
để xác định hằng số Hubble, dẫn đến sự ước tính tuổi của vũ trụ. Kính thiên 
văn dùng để quan sát hiệu ứng 5Z và để phát hiện bức xạ yếu ớt của những 
chùm thiên hà cần có độ phân giải cao. 


Sự tương tác giữa bức xạ và vật chất 

Theo quan niệm của Planck, vật chất bị lượng tử hóa và được coi như 
những hạt dao động điều hòa (harmonic oscillator) để phát ra bức xạ. Năng 
lượng của hạt được lượng tử hóa trên những mức cách nhau đều. Bohr 
nhận định là những mức năng lượng của những hệ nguyên tử không nhất 
thiết phải cách nhau đều. Sau này các nhà vật lý xác định là khoảng cách 
của những mức năng lượng của phân tử cũng không được phân bố đều trên 
thang năng lượng. Einstein không những dựa trên giả thuyết vật chất bị 
lượng tử hóa của Planck, mà còn cho rằng bức xạ cũng là những hạt lượng 
tử có năng lượng hư. Công trình của Einstein lượng tử hóa bức xạ đã mở 
đường cho công việc nghiên cứu quá trình tương tác giữa bức xạ và vật chất 
như được trình bày sau đây. 

Những tỉnh vân trong vũ trụ là những đám khí trong đó nguyên tử 
thay đổi năng lượng để phát ra bức xạ. Khi đám khí ở trạng thái cân bằng 
nhiệt, nguyên tử được phân bố trên thang năng lượng theo định luật 
Boltzmann. Ở những mức năng lượng E càng cao thì “dân số” (nguyên tử) 1 
càng thưa thớt theo luật hàm mũ: 7 ~ exp (-E/KT). Theo Einstein, khi một 
bức xạ có tần số thích hợp chiếu vào nguyên tử thì nguyên tử hấp thụ 
photon của bức xạ để nhảy từ mức năng lượng thấp ï lên mức năng lượng 
cao 7. Cường độ của bức xạ càng mạnh thì xác suất của hiện tượng hấp thụ 
càng cao và tỷ lệ với một hằng số gọi là B,„. Ngược lại, nguyên tử phát ra 
photon khi chuyển từ mức năng lượng cao ? xuống mức năng lượng thấp Ï. 
Trong trường hợp này, Einstein đề xuất hai cơ chế phát bức xạ khác nhau. 
Cơ chế thứ nhất là nguyên tử có khả năng chuyển hoàn toàn ngẫu nhiên từ 
mức năng lượng cao 7+ xuống mức năng lượng thấp Ï với xác suất A„„ mà 
không cần có một nguồn bức xạ nào chiếu vào. Qua quá trình này, nguyên 
tử phát ra “bức xạ tự phát” (spontaneous emission). Cơ chế thứ hai là nếu có 
một bức xạ có tần số thích ứng với hiệu số năng lượng ở mức 1 và Ï, (E„ - 
E¡ = hv), chiếu vào thì đám khí nguyên tử phát ra “bức xạ cảm ứng” 
(stimulated emission). Suất photon phát ra tỷ lệ với cường độ của bức xạ theo 
hệ số B„„ tương ứng với hai mức mm và I. Bức xạ tự phát và bức xạ cảm ứng 


467 


phát ra dưới dạng những vạch phổ có tần số tương ứng với sự chuyển mức 
giữa mức ?z và mức Í. Những hệ SỐ A„w Bự„ và B„ni, gọi là hệ số Einstein, 
không phải là những hằng số phổ biến mà lại tùy thuộc vào những mức 
năng lượng Ï, và vào đặc điểm của từng nguyên tử. Trong một đám khí 
nguyên tử ở trạng thái cân bằng nhiệt, suất nguyên tử chuyển lên mức trên 
phải bằng suất nguyên tử chuyển xuống mức dưới. Einstein dựa trên giả 
thuyết này và đồng thời áp dụng công thức Planck để tìm thấy những hệ 
thức giữa những hệ số A„„ B„„ và B„, Muốn tính được giá trị của những hệ 
số Einstein tương ứng với từng vạch phổ, các nhà vật lý phải dùng thêm cả 
những định luật của vật lý nguyên tử. Những hệ số Einstein được dùng 
trong phương trình cân bằng thống kê để tính phổ của những bức xạ 
nguyên tử và phân tử. 

Trong vũ trụ những đám khí trong tính vân thường ở trạng thái cân 
bằng nhiệt. Các nhà thiên văn quan sát những vạch phổ nguyên tử và phân 
tử để xác định điều kiện lý-hóa trong những thiên thể, như nhiệt độ và mật 
độ. Hydro trung hòa là nguyên tố phổ biến nhất trong vũ trụ. Nguyên tử 
hydro phát ra một vạch phổ trên bước sóng vô tuyến 21 xentimet. Xác suất 
tự phát A„„của nguyên tử hydro rất thấp (A„„~ 3.1075/4/â/) nên nguyên tử 
tồn tại trên mức năng lượng cao ? trong một thời gian f„„ dài tới 11 triệu 
năm (f„„ ~ 1/4). Có nghĩa là cứ 11 triệu năm mới có một photon vô tuyến 
của nguyên tử hydro tự nhiên phát ra trên bước sóng 21 xentimet! Nhờ có 
sự va chạm với electron làm nguyên tử chuyển mức năng lượng nhanh hơn, 
nên chu kỳ phát photon rút cục giảm xuống 400 năm, tuy vẫn còn dài. Tuy 
nhiên, bức xạ 21 xentimet của nguyên tử trung hòa hydro vẫn là bức xạ 
mạnh nhất trong vũ trụ, bởi vì hydro là thành phần vật chất phổ biến nhất, 
có mật độ cao nhất. Vạch phổ 21 xentimet của hydro đã được dùng để phát 
hiện cầu trúc xoắn ốc của Ngân hà và để quan sát những thiên hà xa xôi. 


Những tia laser và maser trong vũ trụ 

Cơ chế phát bức xạ cảm ứng mà Einstein đề xuất đã dẫn đến những áp 
dụng để sản xuất những máy laser và 1maser trong công nghiệp. Công trình 
của Einstein cũng tỏ ra rất cần thiết trong công việc nghiên cứu hiện tượng 
laser và maser trong vũ trụ. Như đã trình bày trong chương trước, thông 
thường những đám khí tồn tại ở trạng thái “cân bằng nhiệt” trong đó 
nguyên tử đọng ở những mức năng lượng thấp theo định luật Boltzmamn. 
Tuy nhiên, đám khí có thể chuyển sang trạng thái “không cân bằng nhiệt nêu 
có một cơ chế “bơm” nguyên tử lên những mức năng lượng cao. Khi đó sự 


468 


phân bố nguyên tử không còn tuân theo định luật Bolfzmann. Thậm chí sau 
khi được bơm, dân số nguyên tử ở những mức năng lượng cao có khả năng 
vượt hơn hắn dân số nguyên tử ở những mức năng lượng thấp. Hiện tượng 
“đảo ngược dân số” tạo ra tình trạng có rất nhiều nguyên tử tập trung ở 
những mức năng lượng cao, chẳng hạn ở mức r. Khi một bức xạ có tần số 
= (E„ - Ej/h chiếu vào thì không còn nhiều nguyên tử ở mức năng lượng 
thấp I để hấp thụ bức xạ. Trái lại, bức xạ khởi động một quá trình tương tự 
như một loại “phản ứng dây chuyền”, làm những nguyên tử tập trung ở 
mức năng lượng cao 1 đột nhiên đổ xô xuống mức năng lượng dưới ï và thi 
nhau phát bức xạ. Quá trình này tạo ra một tia laser rất mạnh. Các nhà vật 
lý sử dụng nhiều “thủ thuật” để bơm dân số nguyên tử lên những mức 
năng lượng cao. Chẳng hạn họ dùng một tia ánh sáng để bơm nguyên tử 
lên những mức năng lượng rất cao. Từ đây nguyên tử dần dần tự rơi xuống 
những mức năng lượng dưới qua cơ chế tự phát bức xạ và tạm đọng lại ở 
một mức năng lượng # nào đó, gọi là mức nửa bền uững (metastable state). Khi 
đó chỉ cần một bức xạ có tần số thích hợp chiếu vào là nguyên tử đổ xuống 
một mức năng lượng thấp hơn và tạo ra bức xạ laser. laser (Lighf 
amplificaHon bụ sttmulnted emission oƒ radinHon) phát ra những tia xạ trên lĩnh 
vực sóng khả kiến, tử ngoại (ultraviolet) và hồng ngoại (infrared). Còn ser 
(Microtuaue amplificaHon bụ sHmulated emission oƒ radiaHon) hoạt động theo 
nguyên tắc của laser nhưng trên miễn sóng vi ba (vô tuyến). 

Các nhà thiên văn phát hiện là trong vũ trụ cũng có những đám khí 
phát bức xạ maser. Maser thiên nhiên xuất phát từ những phân tử trong 
những tỉnh vân của dải Ngân hà. Tỉnh vân là những đám khí nguyên tử và 
phân tử có cả bụi và những ngôi sao sáng trưng. Phân tử là một tập hợp 
nguyên tử trong đó những nguyên tử có thể coi là gắn với nhau bằng 
những lò xo vô hình. Khi phân tử dao động hoặc quay xung quanh những 
trục của phân tử thì phát ra những bức xạ trên bước sóng hồng ngoại và vô 
tuyến. Phân tử trong tỉnh vân được bơm lên những mức năng lượng cao bởi 
photon của những ngôi sao và của bụi để phát ra bức xạ maser. Vào thập 
niên 1960, các nhà thiên văn của Đại học Berkeley quan sát được trên bước 
sóng 18 xentimet một bức xạ phát ra từ hướng Tỉnh vân Lạp Hộ (Orion 
Nebula). Vạch phổ của bức xạ rất hẹp nhưng lại cực kỳ sáng làm các nhà 
thiên văn ngạc nhiên đến nỗi họ phải cho đó là bức xạ của một chất “Huyền 
bí“ (Mysterium) nào đó! Sau những tính toán cơ học lượng tử và những kết 
quả đo đạc quang phổ, họ kết luận là vạch bức xạ “Huyễn bí“ thực sự chính 


469 


là một vạch phổ maser của phân tử “Jn/droxyl” OH quen thuộc. Ngoài phân 
tử OH còn có phân tử nước HO và phân tử “s¡licon monoxrde” S¡O cũng phát 
ra những bức xạ maser vô tuyến rất mạnh. Sau này, các nhà thiên văn còn 
phát hiện được trong những thiên hà xa xôi những bức xạ aser OH và H,O 
mạnh gấp hàng nghìn tới hàng triệu lần những maser quan sát được từ 
trước trong đải Ngân hà (xem Hình). Cường độ của những bức xạ maser vũ 
trụ tăng theo hàm mũ với kích thước của đám khí phân tử. Những đám khí 
trong vũ trụ lớn hàng trăm triệu kilomet, tương đương với kích thước của 
hệ mặt trời nên phát ra bức xạ maser rất mạnh. Trong vũ trụ, một bức xạ vô 
tuyến sau khi truyền qua đám khí maser có khả năng được khuếch đại đến 
hàng tỷ lần. Những laser và maser nhân tạo đương nhiên là có kích thước 
khiêm tốn hơn nhiều. Để tăng cường hiệu suất của quá trình bơm laser 
nhân tạo, một hệ thống gương được dùng để phản chiếu bức xạ cảm ứng 
nhằm kích thích liên tục laser. Muốn nghiên cứu hiện tượng maser trong vũ 
trụ, các nhà thiên văn phải lập ra những mô hình lý thuyết để giải phương 
trình truyền bức xạ trong đám khí phân tử, kết hợp với phương trình cân 


bằng thống kê trong đó xuất hiện những hệ số Einstein. 





470 





Trong những năm gần đây, tia laser còn được chiếu lên bầu trời để tạo 


ra những ngôi sao nhân tạo. Các nhà thiên văn quan sát ngôi sao laser như 
một ngôi sao chuẩn để điều chỉnh liên tục kính thiên văn nhằm loại trừ sự 
hỗn loạn của khí quyển có khả năng làm nhiễu hình của thiên thể. Tia laser 
kích thích những nguyên tử natri trong khí quyển và tạo ra một điểm sáng 
màu vàng trông như một ngôi sao. Các nhà thiên văn chỉ cần “bật” ngôi sao 
laser mỗi khi họ cần dùng ở bắt cứ thời điểm nào và ở vị trí nào trên bầu trời 
để điều chỉnh thiết bị trong khi họ quan sát các thiên thể. Những kính thiên 
văn cỡ lớn sẽ được trang bị bằng thiết bị hiện đại này, hiện nay được coi là 
thiết bị cần thiết để chụp được hình của những thiên thể với độ sắc nét cao. 


Tôn vinh các nhà khoa học 

Khí quyển trái đất chỉ để bức xạ khả kiến (ánh sáng), hồng ngoại gần và 
vô tuyến đột nhập từ vũ trụ vào bề mặt trái đất. Còn những bức xạ khác 
trong phổ điện từ như bức xạ gamma, bức xạ X, bức xạ tử ngoại và hồng 
ngoại xa đều bị khí quyền trái đất hấp thụ. Muốn quan sát những miền 
sóng bị hấp thụ, các nhà thiên văn phải phóng kính thiên văn ra ngoài tầng 
khí quyển trái đất. Họ thường lấy tên các nhà bác học nổi tiếng để đặt cho 
các vệ tỉnh phóng kính thiên văn lên không gian. Tên của Einstein đã được 
đặt cho vệ tỉnh nhân tạo phóng năm 1978 để quan sát vũ trụ trên miền sóng 
X. Kính của vệ tỉnh Einstein được dùng để nghiên cứu những thiên thể phát 
ra những bức xạ có năng lượng cao, như pulsar và tàn dư của những vụ sao 
nổ cùng những chùm thiên hà. Một vệ tỉnh khác cũng hoạt động trên bước 
sóng X được phóng năm 1999 và được đặt tên là Chandra để tôn vinh nhà 
thiên văn vật lý Chandrasekhar (Ấn Độ), người đã đề xuất lý thuyết giải 
thích quá trình hình thành những thiên thể siêu đặc như sao lùn trắng, sao 


471 


neutron và lỗ đen. Trong số những kết quả đáng ghi nhớ mà vệ tỉnh 
Chandra đã đạt được, phải kể sự phát hiện một lỗ đen khổng lồ nặng gấp 
2,5 triệu lần mặt trời và nằm ngay trong trung tâm Ngân hà. 

Cơ quan Không gian Vũ trụ châu Âu (European Space Agency) chuẩn 
bị phóng một vệ tinh đặt tên là Planck để quan sát bức xạ phông vũ trụ. 
Năm 1989, vệ tinh COBE đã phát hiện là bức xạ phông vũ trụ không đồng 
đều và phổ bức xạ là phố một vật đen. Biên độ thăng giáng nhiệt độ, tuy cực 
kỳ nhỏ, nhưng thể hiện một vũ trụ nguyên thủy lốn nhốn vật chất, mầm 
mống của những thiên hà quan sát thấy ngày nay. Planck là vệ tinh thế hệ 
thứ ba, sau COBE và WMAP, có độ nhạy chưa từng đạt được từ trước tới 
nay. Vệ tinh Planck nhạy bằng khoảng một nghìn lần vệ tỉnh COBE và phổ 
kế trên vệ tỉnh Planck phủ một miễn sóng rất rộng, từ sóng hồng ngoại tới 
sóng vô tuyến. Mục tiêu chính của vệ tinh Planck là quan sát chỉ tiết bức xạ 
của vũ trụ nguyên thủy để cung cấp những số liệu cần thiết cho những mô 
hình lý thuyết mô tả quá trình tiến hóa của vũ trụ. Hiện nay tại nước Đức 
đã có hàng chục viện nghiên cứu khoa học cũng mang tên nhà bác học Max 
Planck. 


Tài liệu tham khảo: 

M. Elitzur: Asfronơœmical Masers (Kluwer Academic Publishers1992). 

R.P. Feynman, R.B. Leighton, M. Sands: The Fewnman LecHures 0n Phụ/sics 
(California Institute of Technology, Addison-Wesley Publishing Company, 
1977). 

Kenneth R. Lang: Asfrolsical Formulae (Sprmger-Verlagy Berlin 
Heidelberg New York, 1980). 

Nguyen Quang Rieu: C7cwmnstcllar Radio Molecular lines (The M-Type 
Stars;, Monograph Series on Nonthermal Phenomena ¡in Stellar 
Atmospheres, CNRS - NAS5A, p. 209, 1986). 

C.H. Townes, A.L. Schawlow: Micrơuaue Spectroscopy (MecGraw-HIII 
Book Company, 1955). 





TRỊNH XUÂN THUẬN” 


VŨ TRỤ THẬT HÀI HÒA. : 
NHƯNGVÔ CÙNG TINH TÊ VÀ THÔNG NHẬT 


Abstract: "We are all made of stardust and we are all the children of stars. 
We are the brothers of the wild beasts and the cousins of the flowers in the field. 
We all share the same cosmic genealogy. This realization should instill mm us a 
sense of compassion for all other human and non-human beings. We should 
understand that our happiness depends on the happiness of others." - Trinh 
Xuan Thuan. 

"Chúng ta được cấu thành từ những đám tinh vân và là hậu duệ của những 
vì sao. Những loài dã thú là huynh đệ của tất cả chúng ta, những đóa hoa đồng 
nội và chúng ta cũng đều là anh em họ hàng. Tất cả đều cùng sẻ chia một phả 
hệ vũ trụ. Nhận thức này sẽ làm thẩm thấu vào lòng ta một cảm quan từ bi đối 
với tất cả mọi loài. Chúng ta nên hiểu một điểu rằng, hạnh phúc của chính 
mình nương tựa vào hạnh phúc của tha nhân." - Trịnh Xuân Thuận. 

Giáo sư là người đo đạc 0ũ trụ, uậu ông có thể nói chúng ta có 0j trí như 


” Giáo sư Trịnh Xuân Thuận là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh 
vực Vật lý Thiên văn. Khoa học đối với ông không chỉ dành riêng cho giới khoa học 
thông thái, mà luôn nhắm tới đông đảo công chúng, nhất là về mặt triết lý và ý nghĩa của 
nó cho cuộc sống. Ông đã viết nhiều tác phẩm khoa học đại chúng, và thực sự đã được 
đông đảo công chúng thế giới đón nhận như: Giữ điệu bí ẩn, Cái oô hạn trong lòng bàn tau, 
oà mới nhất là Những con đường của ánh sáng... 

Xin trân trọng giới thiệu cuộc trò chuyện rất thú vị do Nguyễn Đức Phường, Hội Thiên 
văn - Vũ trụ Việt Nam, thực hiện cho Max Planck - Người khai sáng thuyết lượng tử. (Ảnh là 
Gs. Trịnh Xuân Thuận và Nguyễn Đức Phường.) 


474 


thế nào trong 0ũ trụ? Và, đối uới bản thân ông, ông cảm thấu mình có 0ai trò 
øì trong một tống thể các kiến trúc siêu 0ĩ của tự nhiên trong mỗi lần giao hòa 
dới cả một 0ñ trụ bao la? 

Đối với tôi, vũ trụ sẽ không có ý nghĩa gì nếu không có một người quan 
sát tồn tại để đánh giá vẻ đẹp thánh thiện và sự hài hòa của nó. Vũ trụ học 
hiện đại đã làm mờ nhạt một cách đáng kể vị trí của con người trong vũ trụ. 
Kể từ năm 1543, Nicolas Copernic (1473-1543) trục xuất con người khỏi vị trí 
trung tâm của vũ trụ. Những khám phá thiên văn đương đại cũng không 
ngừng làm suy giảm thêm chỗ đứng của con người trong vũ trụ bao la này. 
Không những chỉ có các hành tỉnh không ở trung tâm của Hệ Mặt trời, mà 
tẤt cả các ngôi sao cũng thế. Mặt trời cũng chỉ là một trong trăm tỷ ngôi sao 
của dải Ngân hà. Và đến lượt mình, thiên hà Ngân hà cũng chỉ là một thành 
viên bình thường trong hàng trăm tỷ thiên hà khác trong vũ trụ mà chúng 
ta quan sát được. Không chỉ có thế, ngày nay chúng ta đã khám phá ra rằng, 
96% khối lượng và năng lượng của vũ trụ không phải là vật chất bình 
thường (proton và neutron), những chất liệu đã cấu tạo nên cơ thể của 
chúng ta. Con người đã thu nhỏ lại không chỉ trong không gian mà còn cả 
về mặt thời gian. Nếu ví 14 tỷ năm của vũ trụ như 1 năm, thì con người đầu 
tiên xuất hiện trên Trái đất chỉ vào thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 31 tháng 
12 (khoảng 2 triệu năm trước, ở một nơi nào đó ở châu Phi). Có nên tuyệt 
vọng hay không một khi chúng ta cảm thấy mình hình như rất vô nghĩa 
trước vũ trụ? Và như thế, có nên chấp nhận quan điểm của nhà sinh học 
người Pháp đoạt giải Nobel, Jacques Monod (1910-1976), cho rằng “con 
người xuất hiện một cách tình cờ trong vũ trụ vốn dĩ cũng rất lạnh lùng và 
dửng dưng”, hay như nhà vật lý đoạt giải Nobel người Mỹ, “Chúng ta càng 
hiểu biết về vũ trụ chừng nào, hình như càng thấy vô nghĩa thêm chừng 
nấy”? Tôi thì không nghĩ như thế. Cho đến khi chúng ta tiếp xúc được với 
một nền văn minh nào đó ngoài địa cầu, Con Người vẫn còn đóng một vai 
trò quan trọng, đó là mang cho vũ trụ một ý nghĩa. 

Điều gì đã thôi thúc ông chọn thiên uăn học làm tục tiêu theo đuối? Khi 
19 tuổi, ông đã được tiếp xúc uới kính thiên uăn lớn nhất thế giới lúc bấu giờ 
trên đỉnh Palomar. Đó có phải là cú hích quuết định sự lựa chọn thiên hướng 
khoa học của ông? 

Năm 1967, tôi đặt chân đến Caltech để bắt đầu cho những năm học đại 
học của mình. Tôi thực sự muốn trở thành một nhà vật lý. Đây đúng là 
thiên đường của khoa học với những nhà vật lý lỗi lạc nhất đoạt giải Nobel 


475 


như Richard Feynman, một trong những trụ cột của điện động lực học 
lượng tử. Murray Gell-Mann (sinh1929, Nobel 1969), người đã phát minh ra 
hạt quark. Tuy nhiên, trong những năm tiếp đó, tôi thực sự đã bị cuốn hút 
nhiều hơn đối với vật lý thiên văn. Những năm 60 đúng là thời đại hoàng 
kim của thiên văn học với một vụ mùa bội thu những khám phá vĩ đại trong 
lịch sử khoa học vũ trụ. Quasar, những thiên thể xa nhất và cũng sáng nhất 
được biết trong vũ trụ đã được khám phá bởi Marteen Schmidt, một trong 
những giáo sư thiên văn của tôi. Rồi, bức xạ nền viba, những tàn dư của Vụ 
nổ lớn, được khám phá vào năm 1965 bởi Arno Penzias và Robert Wilson 
làm việc ở phòng thí nghiệm Bell Telephone. Arno Penzias cũng là một thầy 
giáo của tôi khi tôi làm Ph.D ở Đại học Princeton. 

Và còn nữa, vào năm 1967, hai nhà thiên văn vô tuyến ở Cambridge là 
Anthony Hewish (sinh 1924, Nobel 1974) và Jocelyn Bell đã khám phá ra 
Pulsar, những sao neutron quay nhanh... Hơn nữa, một trong những phòng 
thí nghiệm hợp tác với Caltech, Phòng thí nghiệm lực đẩy phản lực Jet 
Propulsion Laboratory (PL) ở Pasadena, California, đứng đầu và được giao 
trách nhiệm thực hiện tất cả các chương trình thám hiểm không gian của 
Mỹ bằng việc sử dụng những trạm thăm dò không người lái. Hiện tại, 
chương trình thám hiểm hành tinh Hỏa diễn ra hết sức thuận lợi. Tôi còn 
nhớ mình cảm thấy thú vị biết bao khi một trong những giáo sư của tôi, 
William Fowler (1911-1995, Nobel 1983), cũng đoạt giải Nobel vật lý về việc 
giải thích cách tổng hợp các nguyên tố hóa học trong các vì sao, đã đặt một 
màn hình lớn trong phòng học. Bởi vậy, chúng tôi có thể nhìn những hình 
ảnh về hành tỉnh Hỏa được truyền trực tiếp về Trái đất bởi tàu thám hiểm 
không gian Mariner 4. Chúng tôi may mắn là những người đầu tiên được 
nhìn thấy những hình ảnh về bề mặt hành tinh Hỏa ngoạn mục này. Điều 
này đã chỉ ra một cách rõ ràng rằng, không có bất cứ một sự sống trí tuệ nào 
trên hành tinh Hỏa. Trước khi có sứ mệnh Mariner 4, người ta vẫn nghĩ 
rằng có người trên hành tinh Hỏa. 

Nhưng điều thực sự đã đem lại sự cân bằng cho tôi là cơ hội tuyệt vời 
được sử dụng kính viễn vọng đường kính 5m trên đỉnh Palomar. Ở thời 
điểm đó, đây là kính viễn vọng lớn nhất thế giới. Khi chỉ mới 19 tuổi, tôi đã 
có cơ hội được nhìn vào khoảng không gian xa nhất của vũ trụ và làm việc 
với kính viễn vọng mà đã được chính nhà khoa học lỗi lạc Hubble sử dụng. 
Chính ông là người đã khám phá ra sự dãn nở của vũ trụ và bản chất của 
các thiên hà. Tôi sử dụng kính viễn vọng để giúp một trong những vị giáo 


476 


sư của tôi tìm kiếm những thiên thể trong vùng phổ khả kiến của một vài 
pulsar được khám phá trong thời gian gần đây. Vì vậy, vào thời gian cuối 
của những năm đại học ở Caltech, nơi mà tôi đã nhận bằng cử nhân khoa 
học về vật lý, tôi đã quyết định đến Princeton để làm tiếp tiến sĩ về vật lý 
thiên văn. Tôi thực sự đã bị cuốn hút đặc biệt bởi Princeton. Ở đây, có một 
nhà vật lý thiên văn lỗi lạc, Lyman Spitzer, và tôi muốn theo ông ấy để làm 
nghiên cứu. Ông là người mở đường cho vật lý plasma và cũng là cha đẻ 
của kính không gian Hubble. Và ngày nay, chính cái tên Spitzer đã được đặt 
tên cho một kính viễn vọng không gian của NASA. Tôi đã không bao giờ hối 
tiếc khi chọn vật lý thiên văn làm mục tiêu theo đuổi thay vì chọn vật lý hạt 
cơ bản. Vũ trụ này thật bao la và ẩn chứa bao nhiêu điều bí ẩn mà cho dù 
ngay cả không phải là một thiên tài như Feynman, bạn cũng vẫn có thể có 
những cống hiến giá trị trong việc giải mã Cuốn sách lớn của Tự Nhiên. 

Có phải chúng ta đang ở cuối con đường của 0iệc khám phá ra những quụ 
luật cuối cùng của tự nhiên? 

Tôi không tin rằng khoa học sẽ giải quyết tất cả những câu hỏi. Đó cũng 
chính là tại sao tôi đã đặt tên cuốn sách đầu tay của mình là Giai điệu bí ẩn. 
Chúng ta sẽ không bao giờ tháo gỡ được hết những bí mật của tự nhiên. 
Chúng ta có thể tiếp cận đến gần sự thật chứ không bao giờ đặt chân đến 
cuối con đường để hiểu được tất cả. Khi một câu hỏi được sáng tỏ, sẽ có rất 
nhiều câu hỏi khác xuất hiện. Trong vũ trụ luôn có những điều huyền điệu 
và bí ẩn, những điều nằm ngoài trí tưởng tượng và suy luận thuần túy của 
loài người, vượt xa những gì chúng ta có thể cảm nhận được. Bởi vậy, tôi 
không đồng ý với những nhà khoa học cho rằng, chúng ta đang đi đến tận 
cùng của sự hiểu biết, và chỉ trong một vài năm nữa, chúng ta có thể biết tất 
cả những gì có thể biết được trong vũ trụ. Cuối thế kỷ 19, đã có những nhà 
khoa học ưu tú nhất, chẳng hạn như nhà khoa học người Anh Lord William 
Thompson Kelvin (1824-1907), người đã từng tuyên bố về sự kết thúc của 
vật lý học và tất cả những vấn đề lớn đã được giải quyết. Công việc còn lại 
của các nhà vật lý chỉ còn là điền vào một vài những con số sau dấu phẩy 
của những hằng số vật lý, vốn dĩ đã đúng rồi. Ông ta đã sai. Vào những 
năm đầu của thế kỷ 20, Einstein đã làm một cuộc cách mạng trong cách nhìn 
của chúng ta về không gian và thời gian, về khối lượng và năng lượng. Và 
cơ học lượng tử đã làm thay đổi sâu sắc quan điểm của chúng ta về thế giới 
nguyên tử và hạ nguyên tử. 


Và liệu các nhà thiên uăn có hóa thân thành công thành những nhà chiêm 


477 


tỉnh thời Trung cổ để chiêm nghiệm trong quả cầu pha lê uÈ một định mệnh tối 
hậu của oũ trụ, cũng như những gì diễn ra ngay ở thời khắc đầu tiên của Big 
Bang, đằng sau bức tường Planck? 

Bạn biết đó, đầu thế kỷ 21, đó còn là sự thống nhất của 2 lý thuyết 
thành một lý thuyết, thuyết lượng tử hấp dẫn, mà một thời đã từng làm bận 
tâm các nhà vật lý. Chỉ với lý thuyết lượng tử hấp dẫn, các nhà vật lý mới có 
thể vén lên bức màn bí mật của không gian và thời gian bên ngoài bức 
tường Planck. Lý thuyết hợp thời ngày nay là lý thuyết dây. Lý thuyết này 
nói rằng, các hạt cơ bản không phải là những điểm mà chúng là kết quả của 
những dao động tỉnh tế của những thực thể đơn lẻ vô cùng nhỏ gọi là dây 
với chiều đài chỉ có 10?Scm, chiều dài Planck. Tuy nhiên, lý thuyết dây 
không bao giờ được xác minh một cách thực nghiệm. Vì vậy, chúng ta cũng 
sẽ không biết thuyết đó đúng hay sai. 

Đối với các nhà vật lý thiên văn, vấn đề cốt yếu nhất cần giải quyết là 
bản chất chính xác của vật chất tối ngoại lai và năng lượng tối. Đây được coi 
là nguyên nhân tạo ra sự dãn nở của vũ trụ. Ngày nay, vũ trụ được cho là 
một vũ trụ phẳng với mật độ khối lượng và năng lượng có giá trị bằng với 
mật độ tới hạn. Điều đó có nghĩa rằng, mọi hành xử của nó nằm giữa một 
vũ trụ mở với mật độ nhỏ hơn mật độ tới hạn, một vũ trụ như thế sẽ dãn nở 
mãi mãi theo thời gian, và một vũ trụ đóng với mật độ lớn hơn mật độ tới 
hạn. Đối với một vũ trụ như thế này sẽ dãn nở tới một bán kính tới hạn và 
sau đó nó sẽ tự co lại. Chúng ta sẽ được chứng kiến một sự đảo ngược của 
Big Bang, một Big Crunch (Vụ co lớn). Theo hiểu biết của chúng ta hiện nay, 
vật chất thường (proton và neutron, những vật liệu cơ bản cấu tạo nên cơ 
thể chúng ta) chỉ đóng góp một lượng rất khiêm tốn, khoảng 4% vào mật độ 
tới hạn, trong khi vật chất ngoại lai đóng góp khoảng 26%. Chúng ta thật sự 
chưa biết một cách chính xác bản chất của loại vật chất này. Đối với các nhà 
vật lý, họ nghĩ rằng, chính các hạt nặng tương tác yếu (WIMPSs), những hạt 
được sinh ra từ những thời khắc rất sớm của vũ trụ được tiên đoán bởi lý 
thuyết siêu đối xứng, là thành phần của vật chất tối ngoại lai. Nhưng chưa 
ai có thể ghi nhận được những hạt WIMPs. Máy va chạm Hadron lớn LHC 
ở CERN, khi đi vào hoạt động vào cuối năm 2008, có lẽ sẽ kiểm tra được sự 
tồn tại của những hạt siêu đối xứng này. Nhưng vẫn còn 70% mật độ của vũ 
trụ. Vào năm 1998, các nhà vật lý thiên văn đã khám phá ra rằng, chúng 
xuất hiện trong một dạng của năng lượng tối bí ẩn có tác dụng như một 
phản hấp dẫn. Với phản hấp dẫn, chúng đóng vai trò lực đẩy hơn là lực hút 


478 


như hấp dẫn bình thường. Chính Einstein đã từng để cập tới khái niệm 
phản hấp dẫn dưới dạng một hằng số vũ trụ học trong phương trình của 
ông ta về lý thuyết tương đối rộng vào năm 1917. Mục đích của ông là xây 
dựng một mô hình vũ trụ tĩnh. Nhưng khi Hubble công bố khám phá của 
mình về sự dãn nở của vũ trụ vào năm 1929 thì lúc đó Einstein mới từ bỏ ý 
tưởng về hằng số vũ trụ học và tuyên bố rằng “ đó là sai lầm lớn nhất trong 
cuộc đời của tôi”. Tuy nhiên, hằng số vũ trụ học lại hồi sinh sau hơn năm để 
giải thích cho sự gia tốc của vũ trụ. Các nhà vật lý không có một quan điểm 
nhất quán nào về những gì cầu thành nên hằng số vũ trụ học. Một vài ý 
nghĩ cho rằng, lực đẩy nó không phải là không đổi mà biến thiên theo thời 
gian, khái niệm này gọi là “nguyên tố thứ năm“. Như thế xem ra kiến thức 
của chúng ta cũng chẳng đến đâu cả. Giống như nhà toán học người Áo, 
Kurt Gödel, đã chứng minh cho thấy, trong một hệ thống số học, sẽ luôn có 
những mệnh đề không thể mô tả được một cách luận lý bằng những tiên đề 
nằm ngay trong hệ thống đó (định lý bất toàn của Gödel). Tôi nghĩ là chúng 
ta sẽ không bao giờ hiểu biết hết vũ trụ này thuần túy chỉ bằng logic và lý 
luận. 


74 % Énergie noire 






3,5 % Matière noire 


lumineuse « ordinaire » 


H1 Vũ trụ bị chế ngự bởi vật chất tối tăm. Nó gồm có chủ yếu là năng lượng tối (74%) và 
vật chất tối 'ngoại lai' (22%), cái này có lẽ là những hạt khối lượng cao nảy sinh trong mây 
phần giây ban đầu thuở Nổ Lớn. Vật chất bình thường (gồm những nguyên tử tạo nên chúng 
ta) chỉ chiếm có 4%, trong đó 3,5% là vật chất tối và 0,5% là vật chất sáng (tinh tú và thiên hà). 


Như giáo sư đã nói, uũ trụ toát lên uẻ đẹp hài hòa uà thánh thiện trong sự 
thống nhất. Nhưng nếu không có con người, uẻ đẹp đó phỏng có ý nghĩa gì? 
Vậu đâu là cội nsuồn để ông giác ngộ ra uẻ đẹp uà hạnh phúc cuộc sống? 

Đối với tôi, vũ trụ chẳng có ý nghĩa gì cả nếu như không có một loài có 
trí khôn để có thể thưởng ngoạn được vẻ đẹp cùng sự hòa điệu tuyệt vời 
của nó. Kể từ năm 1543, khi Copernic đã làm thay đổi nhận thức cho thấy 
Trái đất không còn là trung tâm của vũ trụ, những khám phá của nền thiên 


479 


văn học đương đại cũng đã không ngừng làm suy giảm thêm chỗ đứng của 
con người trong vũ trụ, cả trong hai chiều kích không gian lẫn thời gian. 
Điều này đã đưa đến sự mất cảm hứng của con người trước thế giới mà 
Blaise Pascal, một triết gia người Pháp nổi tiếng của thế kỷ thứ 17, đã phải 
đau khổ thốt lên: “Sự im lặng ngàn đời của khoảng không gian vô tận đã 
làm tôi kinh hãi.” Tuy nhiên, cái nhìn ảm đạm này đã và đang thay đổi bởi 
khoa vũ trụ học đương đại, và thế giới lại trở thành một nguồn hứng khởi. 
Khoa học đã khám phá ra mối tương liên giữa chúng ta với vũ trụ. Chúng ta 
được cấu thành từ những đám tỉnh vân và là hậu duệ của những vì sao. 
Những loài đã thú là huynh đệ của tất cả chúng ta, những đóa hoa đồng nội 
và chúng ta cũng đều là anh em họ hàng của nhau. Tất cả chúng ta đều 
cùng chia sẻ một phả hệ vũ trụ. Sự nhận thức này sẽ làm thẩm thấu vào 
lòng ta một cảm quan từ bi đối với tất cả mọi loài. Chúng ta nên hiểu một 
điều rằng, hạnh phúc của chính ta nương tựa vào hạnh phúc của tha nhân. 
Thế nên, tất cả chúng ta cần có một cảm quan về mối trách nhiệm phổ quát 
đối với Trái đất ta đang sống. Đây là hành tinh duy nhất trong Thái Dương 
hệ bao bọc sự sống, chúng ta cần nên làm những gì tốt đẹp nhất để bảo vệ 
nó. Lòng tham và sự khinh suất của con người đã làm thương tốn đến sự 
cân bằng sinh thái của hành tinh này. Những vấn nạn về sự gia tăng nhiệt 
độ toàn cầu, ô nhiễm môi sinh, hủy hoại tầng ozon không phân biệt ranh 
giới của một quốc gia nào. Nó chi phối cả toàn thể nhân loại, và tất cả 
những ai có thiện chí cần ngồi lại làm việc cùng nhau để bảo vệ hành tỉnh 
xanh tươi xinh đẹp này. 

Vậu, oũ trụ có tham gia oào trò chơi những con bài số phận, hay uiệc xuất 
hiện của chúng ta là sự chọn lọc tất yếu oà duụ nhất trong 0ô uàn con đường 
tiến hóa của tự nhiên? Ngọn lửa của ú thức đã được nhen nhóm như thế nào? 
Và điều gì thôi thúc ông luôn đặt con người làm trung tâm của mọi sự bàn 
luận? 

Ngành vũ trụ học đương đại đồng thời cũng đem đến cho ta nhận thức 
rằng, vũ trụ này được hòa điệu trong một mức độ chính xác tuyệt vời đảm 
bảo cho sự xuất hiện của sự sống và ý thức. Nếu vũ trụ này bao la là bởi vì 
sự mênh mông này cần thiết cho sự xuất hiện một người quan sát có khả 
năng thưởng thức vẻ đẹp, sự hài hòa đó, và đem đến cho nó một ý nghĩa. 
Như nhà vật lý học Freeman Dyson đã phát biểu: “Vũ Trụ này đã biết là 
chúng ta sẽ có mặt”. Sự hiểu biết về mức độ cực kỳ hòa điệu của vũ trụ để 
cho sự sống và tri giác xuất hiện đến từ sự cầu trúc của những vũ trụ ảo. Tất 


480 


cả những gì trong vũ trụ này (kể cả những đoá hồng, con người, cây cối, núi 
non, v.v...) đều được xác định bởi môt loạt khoảng 15 hằng số vật lý (ví dụ 
như vận tốc ánh sáng, hằng số hấp dẫn, hằng số Planck, khối lượng của 
electron, điện tích của electron, v.v...) và những điều kiện sơ khởi (cụ thể 
như độ dãn nở ban đầu, tỷ trọng sơ khởi của vật chất, năng lượng, v.v...) 
Những nhà vật lý đã xây dựng những vũ trụ ảo bằng cách thay đối những 
hằng số vật lý và điều kiện sơ khởi này. Họ đã đi đến một kết luận khá sửng 
sốt: chỉ cần một thay đổi cực nhỏ trong các hằng số vật lý hay điều kiện sơ 
khởi, những tỉnh tú đã không thể hình thành, những nguyên tố nặng đã 
không được sản sinh và đời sống cũng như tri giác sẽ không bao giờ xuất 
hiện. Đại bộ phận của cái vũ trụ bao la này sẽ cằn cỗi vô sinh không có cả 
một con người nhìn ngắm nó. Sự hòa điệu này được biết là cực kỳ chuẩn 
xác. Cụ thể như tỷ trọng ban đầu của vũ trụ phải được điều hòa ở một con 
số rất chính xác là 10%. Điều này có thể được đem so sánh với một cung thủ 
thiện nghệ nhắm trúng mục tiêu 1 centimet vuông (cm?) được đặt cách xa 14 
tỷ năm ánh sáng, ngay tận đầu biên của vũ trụ! Cái gì đã tạo nên sự hòa 
điệu tuyệt vời này? Ta có thể cho đó là một ngẫu nhiên tình cờ. Trong 
trường hợp này ta cần phải đi đến một giả định rằng đã có sự hiện hữu của 
vô số vũ trụ (mà các nhà vật lý gọi đó là đa-vũ-trụ.) Đã có không ít những 
lối giải thích về lý thuyết Big Bang làm cơ sở cho thuyết đa-vũ-trụ. Ví dụ 
như nhà vật lý Nga, Andrei Linde, đã khai triển lý thuyết cho rằng, vũ trụ 
của chúng ta chỉ là một trong vô số những vũ trụ phát khởi từ vô số lượng 
những đám bọt lượng tử sơ khai trôi nổi bập bềnh trong vũ-trụ-meta. Đại bộ 
phận những vũ trụ này vì bao gồm một tổng hợp không chuẩn xác về 
những hằng số vật lý và điều kiện sơ khởi nên khô chết, ngoại trừ vũ trụ 
của chúng ta, do một tình cờ may mắn đã có được một tổng hợp hoàn 
chỉnh, chẳng khác gì một người trúng số độc đắc. Ngược lại, nếu cho rằng 
chỉ có một vũ trụ duy nhất, thì như thế ta cần giả định là có một nguyên lý 
sáng tạo chỉ phối những hằng số vật lý và điều kiện sơ khởi này. Khoa học 
cũng không thể phân biệt giữa hai khả năng này, thế nên cũng giống như 
Pascal, chúng ta đành phải chấp nhận một sự đánh cuộc. Riêng phần tôi, tôi 
bác bỏ chuyện may rủi, bởi nhiều lý do: thứ nhất, mặc nhận một số lượng 
vô số những vũ trụ song hành với chúng ta mà không thể kiểm chứng được 
bằng quan sát, điều này không phù hợp với cảm quan của tôi như là một 
nhà quan sát. Đồng thời sự giả định này vi phạm quy luật Occam cho rằng, 
ta nên lý giải sự việc bằng giả thiết đơn giản nhất có thể được: tại sao lại 


461 


phải giả định có vô số lượng những vũ trụ khô chết để chỉ có được một vũ 
trụ duy nhất nuôi dưỡng sự sống và ý thức? Ngoài ra còn có những lý lẽ 
khác để bác bỏ chuyện may rủi ngẫu nhiên: Đối với tôi thật khó mà tin rằng 
cái vũ trụ mà tôi nhìn ngắm qua kính viễn vọng, xinh đẹp, đơn thuần, hài 
hòa như thế kia lại chỉ là sản phẩm của một sự rủi may. Tôi có thể nói rằng 
sự hòa điệu của vũ trụ mà tôi đã mô tả trước đây được biết như “nguyên lý 
vị nhân” (vốn phát xuất từ danh từ “anthropos” có nghĩa là “con người” của 
Hy Lạp) và tôi đã mô tả trong phiên bản “nguyên lý vị nhân mạnh” của nó. 
Đồng thời cũng còn có một giải thích trong một phiên bản khác gọi là 
“nguyên lý vị nhân yếu”, đối với tôi đó là sự lặp thừa: “Vũ trụ có đủ phẩm 
tính để cho con người xuất hiện”. Điều này không có nghĩa rằng sự tiến hóa 
của vũ trụ chỉ nhắm đến con người mà có thể áp dụng chung cho bắt cứ loài 
tri giác ngoài địa cầu nào ở trong vũ trụ này có khả năng nhận thức được vẻ 
đẹp và sự hài hòa của nó. 

Lội ngược dòng thời gian bằng uiệc sử dụng những cỗ máu khoa học để 
ngắm nhìn 0ũ trụ khi còn nơn trẻ. Ông có cảm thấu mình thật hạnh phúc hơn 
khi xoá nhoà tanh giới hiện tại uà quá khứ? Với hứng kỳ tích của công nghệ 
đó, ông có thể dạo chơi uào quá khứ đến bao lâu? 

Đúng vậy, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc mỗi khi được đạo chơi 
vào quá khứ bằng những kính thiên văn khổng lồ là kết tinh trí tuệ của loài 
người. Bởi vì sự truyền của ánh sáng không phải là tức thời. Chúng ta nhìn 
vũ trụ luôn luôn với một độ trễ nhất định. Chúng ta quan sát Mặt trăng khi 
nó ở 1 giây về trước, Mặt trời 8 phút, ngôi sao gần nhất (Proxima Centauri) 4 
năm trước, thiên hà gần nhất giống như đải Ngân hà (Andromeda) 2,3 triệu 
năm về trước (ánh sáng rời thiên hà Andromeda ở thời điểm khi con người 
đầu tiên đi thẳng bằng hai chân trên mặt đất). Mặc dù vận tốc ánh sáng là 
nhanh nhất trong vũ trụ (300.000 km/s -một phần bảy giây đồng hồ ánh 
sáng đã có thể du ngoạn được vòng quanh Trái đất), nhưng ánh sáng cũng 
chỉ là một con rùa nếu đem so sánh với thang vũ trụ. Điều này có nghĩa 
rằng, kính viễn vọng là một cái máy thời gian. Nó cho phép các nhà thiên 
văn lội ngược lại quá khứ (nhưng không phải là tương lai) của vũ trụ, xây 
dựng lại lịch sử của nó, cũng có nghĩa là lịch sử cội nguồn của chúng ta. Với 
viễn kính lớn nhất ngày nay trên Trái đất (kính Keck, đường kính 10m trên 
miệng núi lửa đã tắt ở Mauna Kea trên đảo Hawaii) và trong không gian 
(kính không gian Hubble với đường kính gương 2,4m), chúng ta có thể nhìn 
ngược về quá khứ 10 tỷ năm về trước, tức là 3-4 tỷ năm sau Big Bang. Về 


482 


nguyên tắc, kính viễn vọng có thể nhìn ngược lại năm 380.000 sau Big Bang. 
Trước kỷ nguyên đó, vũ trụ trở nên mờ đục và ánh sáng không thể di 
chuyển một quãng dài. Vũ trụ giống như chìm vào một đám sương mù dày 
đặc. Hình ảnh cổ xưa nhất của vũ trụ bắt đầu từ năm 380.000 sau Big Bang: 
đó là bức xạ nền sóng ngắn, ánh sáng tàn dư lại từ thời khắc của sự sáng 
thế. Nó đã được nghiên cứu bởi vệ tỉnh COBE và WMAP của NASA. 








Hnh2 Bản đồ bầu trời chụp bởi vệ tinh WMAP của NASA là hình ảnh vũ trụ thời xa xưa 
nhất. Bản đồ cho ta sự phân phối bức xạ nhiệt tàn dư của hoàn vũ, khoảng 380.000 năm sau 
vụ Nổ Lớn. Bức xạ này đã du hành trong khoảng 14 tỷ năm để đến với chúng ta. Những 
chấm không đều đặn vàng và đỏ thể hiện sự kết đọng nhỏ xíu của vật chất, chúng là mầm 
mồng cho những thiên hà sau này. 


Là một người sùng đạo Phật, nhưng ông luôn cơi đó là một triết lý sống 
hơn là một tôn giáo. Ông đồng cảm như thế nào uề mình triết phương Đông 0à 
duy lý phương Tâu. Khoa học, đối tới ông, đó có phải là một tôn giáo? 

Khoa học và tâm linh là hai cánh cửa số khác nhau cùng mở vào thực 
tại. Trong cuốn sách của tôi, “Cái vô hạn trong lòng bàn tay” viết chung với 
Matthieu Ricard, một tăng sĩ Phật giáo người Pháp, tôi đã cố gắng chứng tỏ 
cho thấy đã có những điểm đồng quy nổi bật giữa quan điểm về thực tại của 
Phật giáo và nền khoa học đương đại. Ý niệm về duyên khởi, một ý niệm 
then chốt trong giáo lý Phật giáo tương ứng với tính toàn thể, bắt khả phân 
của thực tại được hàm chứa trong thí nghiệm EPR (Einstein-Podolsky- 
Rosen) về các cấp độ nguyên tử và hạ nguyên tử, cùng với thí nghiệm quả 
lắc Foucault và nguyên lý Mach trong thang đo vũ trụ. Ý niệm về “tính 
không” của Phật giáo, với sự vắng mặt về sự hiện hữu tự thân, tương đương 
với tính chất lưỡng tính của ánh sáng và vật chất trong cơ học lượng tử của 
khoa học. Bởi vì một photon sẽ là sóng hay hạt hoàn toàn tùy thuộc vào 
cách thế mà ta quan sát, cho nên không thể nói là nó hiện hữu như là một 
thực thể tự thân. Ý niệm về “vô thường”, tương ứng với ý niệm về tiến hóa 
trong khoa vũ trụ học. Không có gì ở trong thể tĩnh, tất cả đều biến đổi, 


483 


chuyền động và tiến triển, từ một hạt nguyên tử cực nhỏ cho đến một cầu 
trúc lớn lao nhất trong vũ trụ. Vũ trụ tự nó cũng đã có một lịch sử. Đồng 
thời tôi cũng đã nêu ra lĩnh vực tiềm ẩn bắt đồng: Phật giáo phản bác cái ý 
niệm về một sự khởi đầu của vũ trụ cũng như về một nguyên lý sáng tạo có 
khả năng hòa điệu những phẩm tính của mình, từ đó tạo điều kiện cho con 
người và ý thức xuất hiện. Những điểm đồng quy nói trên không làm cho 
chúng ta ngạc nhiên, bởi vì cả khoa học lẫn Phật giáo đều sử dụng những 
tiêu chuẩn nghiêm ngặt và chân xác để vươn đến chân lý. Bởi vì mục tiêu 
của cả hai là mô tả thực tại, họ phải gặp nhau ở những mẫu số chung mà 
không hề loại trừ nhau. Trong khoa học, những phương pháp cơ bản để 
khám phá sự thật là thí nghiệm và lý thuyết hóa dựa vào phân tích; trong 
Phật giáo, quán tưởng là phương pháp chính. Cả hai đều là những cánh cửa 
số cho phép ta hé nhìn vào thực tại. Cả hai đều vững vàng trong những 
phạm trù chuyên biệt của mình và bổ sung lẫn nhau. Khoa học khám phá 
giùm ta những kiến thức “quy ước”. Mục tiêu của nó là hiểu rõ thế giới hiện 
tượng. Những áp dụng kỹ thuật của nó có thể gây nên những hệ quả xấu 
hay tốt đối với đời sống thể chất của con người. Thế nhưng quán tưởng, khi 
giúp ta nhìn rõ bản tính chân thật của thực tại, có mục đích cải thiện nội giới 
để ta có thể hành động nhằm cải thiện đời sống của tất cả mọi người. 
Những nhà khoa học còn sử dụng đến những thiết bị tối tân hơn để khám 
phá thiên nhiên. Trái lại, trong hình thức tiếp cận bằng quán tưởng, thiết bị 
duy nhất là tâm. Hành giả quán sát những tư tưởng của mình được đan kết 
lại cùng nhau như thế nào và dính mắc vào y ra sao. Y khảo sát cái cơ chế 
vận hành của hạnh phúc và đau khổ để từ đó cố gắng khám phá ra những 
tiến trình tâm linh nhằm nâng cao sự an bình nội tâm, làm cho cối lòng 
mình rộng mở hơn đối với tha nhân để giúp họ cùng phát triển, cũng như 
từ đó thấy rõ được những tiến trình gây ra những hệ quả độc hại để loại bỏ 
chúng. Khoa học cung cấp cho ta những dữ kiện, nhưng không mang lại sự 
tiến bộ tâm linh và chuyển hóa. Trái lại, sự tiếp cận tâm linh hay quán tưởng 
chắc chắn phải đưa ta đến một sự chuyển hóa bản thân sâu sắc trong cách 
thế mà chúng ta nhận thức vẻ thế giới để dẫn đến hành động. Hành giả 
Phật giáo một khi nhận thức rằng vật thể không hề có hiện hữu tự thân sẽ 
giảm thiểu sự dính mắc vào chúng, từ đó giảm bớt khổ đau. Nhà khoa học, 
với cùng một nhận thức như thế, sẽ xoa tay hài lòng, xem đó như là một 
tiến bộ tri thức hầu sử dụng vào những công trình nghiên cứu khác, sự 
khám phá này không hề làm thay đổi thị kiến cơ bản của y đối với thế giới 


484 


và cách thức mà y hướng dẫn đời sống của mình. Khi đối điện với những 
vấn nạn về đạo đức hay luân lý ngày càng có nhiều sức ép, đặc biệt là trong 
lĩnh vực di truyền học, khoa học cần đến sự trợ giúp của tâm linh để khỏi bỏ 
quên đi nhân tính của mình. Như Einstein đã phát biểu một câu nói rất 
đáng tán thưởng: “Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo hoàn vũ. Nó sẽ 
phải vượt qua một vị Thượng đề có nhân trạng và tránh xa những học 
thuyết lẫn giáo điều. Bao gồm cả khoa học tự nhiên và tâm linh, nó sẽ phải 
được đặt căn bản trên một ý thức tôn giáo phát khởi từ cảm nghiệm về tất 
cả mọi sự vật, khoa học tự nhiên lẫn tâm linh, và đây được xem như một sự 
hợp nhất đầy ý nghĩa... Phật giáo là câu trả lời cho sự mô tả này... Nếu có bất 
kỳ một tôn giáp nào có thể đáp ứng được những nhu cầu của nền khoa học 
đương đại, thì đó chính là Phật giáo.” Tôi không thể không đồng ý với ông 
ta. 

Ông hái lượm uà thu góp uẻ đẹp của oũ trụ rồi đem phân phát cho mọi 
người. Trỉ thức thiên oăn uốn rất xa lạ uới công chúng nhưng nó đã đến được 
dới công chúng bằng con đường riêng mà ông đã mở lối. Điều gì đã thôi thúc 
ông tìm đến công chúng? Những tác phẩm khoa học của ông dành cho công 
chúng nhưng đồng thời cũng là những tác phẩm 0ăn học xuất sắc. Phải chăng 
sự đồng cảm tạnh mẽ giữa khoa học oà 0uăn học được bắt nguồn từ những 
ngàu thơ ấu đầu biến cố? 

Như đã trình bày với bạn trong những câu trả lời trước, tốc độ phát 
triển nhanh chóng về kiến thức khoa học, đặc biệt là trong lĩnh vực vật lý 
thiên văn và vũ trụ học đã làm thay đổi một cách sâu xa viễn tưởng triết học 
về vị trí cùng mối liên hệ của con người đối với vũ trụ. Nói theo ngôn ngữ 
của nhà triết gia về khoa học Hoa Kỳ, Thomas Kuhn, thì bây giờ chúng ta 
đang có một phàm lệ mới. Thật là điều đáng tiếc nếu phàm lệ mới này chỉ 
hạn chế trong giới hàn lâm, chung quanh một vài vị giáo sư đại học. Tôi 
muốn phô ra những đổi thay tận căn bản của khoa học và triết học cho 
đông đảo quần chúng, những người có thể có đầu óc tò mò nhưng nhất 
thiết không cần phải được huấn luyện về khoa học. Khi sáng tác, tôi luôn 
luôn chú trọng đến văn phong, tránh dùng những ngôn từ khoa học khó 
hiểu, cố gắng mang chất thơ và văn chương vào tác phẩm để làm giảm nhẹ 
sự phức tạp của vấn đẻ. Từ lúc ấu thơ tôi vẫn thường yêu thích thi ca và văn 
chương chẳng kém gì khoa học. Thế nên, trong những tác phẩm của mình, 
tôi có thể nói về những đề tài triết học hay thần học mà tôi đã không thể 
thảo luận trong các bài viết về khoa học. 


485 


Công uiệc của ông là uẽ dần lên từng chỉ tiết trong một bức tranh uũ trụ 
tổng thể. Ông có thể mô tả qua 0ê bức tranh đó ngàu nay như thế nào được 
không? 

Lý thuyết thịnh hành nhất của vũ trụ ngày nay là thuyết Vụ nổ lớn Big 
Bang. Các nhà vật lý thiên văn nghĩ rằng, vũ trụ của chúng ta được bắt đầu 
khoảng 14 tỷ năm về trước từ một trạng thái vô cùng nóng, đặc, nhỏ trong 
một Vụ nổ và đầy các hợp phần của vũ trụ ra khỏi nhau. Vũ trụ đãn nở theo 
một hàm số mũ (gọi là sự lạm phát). Ở đó là cội nguồn của không gian và là 
bắt đầu của thời gian. Pha lạm phát kết thúc ở thời điểm 103? giây sau Vụ 
nổ. Sau đó, vũ trụ dãn nở chậm dần và ngày nay chúng ta vẫn có thể quan 
sát được sự dãn nở đó. Câu chuyện về vũ trụ cũng là câu chuyện về sự tiến 
hóa và tổ chức của vật chất. Từ một chân không choán đầy bởi năng lượng, 
xuất hiện một thứ xúp nguyên thủy của vật chất tạo bởi các hạt quark, 
electron, photon, notrino và tất cả các phản hạt của chúng. Bởi vì có sự ưu 
tiên tinh tế cho vật chất hơn là phản vật chất, khoảng một phần tỷ, nên 
chúng ta sống trong một vũ trụ được cấu thành bởi vật chất với một tỷ lệ 
khoảng tỷ photon cho mỗi hạt vật chất. Sau đó, cứ 3 hạt quark kết hợp với 
nhau để tạo nên proton và neutron. Proton và neutron được xem là những 
viên gạch tạo nên những nguyên tố nguyên thủy, chủ yếu là hydrogen và 
helium, cộng thêm một chút ít đeuterium và lithium. Sau vài phút đầu tiên, 
khoảng 3⁄4 khối lượng của vũ trụ là hydrogen và còn lại 1⁄4 là helium. 
Những chất liệu cấu tạo nên các ngôi sao và thiên hà mà ngày nay chúng ta 
quan sát thấy. Vũ trụ vẫn còn mờ đục cho đến 380.000 năm sau Vụ nổ. Về 
sau khi vũ trụ đã đủ lạnh (khoảng 10.000 K) để cho phép tạo thành các 
nguyên tử, và từ đây nó bắt đầu trở nên trong suốt. Đó cũng là thời điểm 
bức xạ nền được sinh ra và ngập tràn toàn bộ vũ trụ mà ngày nay chúng ta 
quan sát được dưới dạng sóng ngắn. Bắt giữ trong những giếng thế sâu của 
vật chất tối, các đám mây hydrogen và helium co lại đưới sức hấp dẫn của 
riêng nó để hình thành nên những ngôi sao và thiên hà sau này. Ngày nay, 
sau một quá trình tiến hóa 13,7 tỷ năm, vũ trụ quan sát được chứa hàng 
trăm tỷ thiên hà, mỗi thiên hà lại cấu thành bởi hàng trăm tỷ ngôi sao như 
Mặt trời. Tất cả đã dệt nên bức thảm vũ trụ tuyệt mỹ. Trong bức tranh vũ 
trụ đó, có một thiên hà gọi là dải Ngân hà, ở vùng ngoại ô của nó có một 
ngôi sao đặt tên là Mặt trời và một hành tỉnh mang tên Trái đất. Rồi trên 
hành tỉnh nhỏ nhoi đó đã xuất hiện loài người có khả năng đặt những câu 
hỏi về vũ trụ, gán cho nó một nguồn gốc và có thể đánh giá vẻ đẹp và sự hài 


486 


hòa của nó. Những nghiên cứu của riêng tôi tập trung vào sự hình thành và 
tiên hóa của các thiên hà: con đường mà từ một vũ trụ đồng đều gần như 
hoàn hảo (đã được đo bởi sự thăng giáng nhiệt độ trong phông bức xạ nền 
với giá trị 105), sau đó, nó đã tự tổ chức và dệt nên một tắm thảm phì nhiêu 
với những bức tường thiên hà trải dài hàng trăm triệu năm ánh sáng bao 
quanh những khoảng trống khổng l. 

Tôi biết, ông như người cha luôn quan tâm tu ái oà chăm sóc cho những 
đứa trẻ thiên hà trong 0ũ trụ. Và mới đâu, bằng uiệc sử dụng kính không gian 
Hubbte, ông đã phát hiện ra một thiên hà trẻ thơ, tà tuổi của nó, được biết, là 
trẻ hơn tất cả những thiên hà được khám phá trước đó. Vậu ông có thể kể qua 
đôi chút oề khám phá nàu được không? 

Vâng, công việc nghiên cứu chính của tôi liên quan đến những thiên hà 
lùn đặc và trẻ, mà tôi tin rằng, là những hòn đá tảng trong vũ trụ của chúng 
ta. Những thiên hà này có một lượng nguyên tố nặng rất thấp. Điều này có 
nghĩa rằng chúng chưa chuyển một phần lớn lượng khí của chúng thành 
những ngôi sao. Vì vậy, môi trường giữa các vì sao của những thiên hà này 
gần như là nguyên sơ, không bị vẩn đục bởi sản phẩm của thuật giả kim hạt 
nhân diễn ra trong lòng của những ngôi sao. Do vậy, chúng cho phép 
chúng tôi có được cái nhìn thoáng qua về kỷ nguyên của sự hình thành các 
thiên hà, mà ngày nay chúng ta vẫn còn hiểu biết chưa rõ. Trong sự cộng tác 
với đồng nghiệp người Ukraina, Yuri Izotov từ đài thiên văn Kiev, tôi sử 
dụng những thiên hà này để đo độ giàu helium nguyên thủy, helium là một 
trong những nguyên tố nhẹ nguyên sơ (cùng với hydrogen, deuterium, 
lithium) được tạo ra trong những phút đầu tiên của vũ trụ. Độ giàu helium 
nguyên thủy liên hệ trực tiếp tới lượng vật chất thường (hay vật chất 
baryon). Đó là cách mà chúng tôi có thể xác định được tổng lượng vật chất 
baryon trong vũ trụ, chỉ khoảng 4% mật độ tới hạn mà tôi đã nói với bạn 
trước đó. Chỉ có 0,5% vật chất thường phát sáng (tập trung ở các ngôi sao và 
thiên hà). Còn lại 3,5% không phát sáng. Các nhà thiên văn tin rằng những 
khí nóng phát ra tia X (khoảng triệu độ) trong không gian giữa các thiên hà 
thuộc cụm hoặc đám, và số lớn các đám mây khí trong không gian liên thiên 
hà được cầu tạo bởi hydrogen trung hòa có thể giải thích cho con số 3,5% 
này. Gần đây, bằng việc sử dụng kính không gian Hubble, đồng nghiệp 
Izotov và tôi đã đo được tuổi của thiên hà trẻ nhất được biết trong vũ trụ. 
Những quan sát tập trung vào một thiên hà lùn, đặc và xanh có tên gọi là I 
Zwicky 18. Hiện tại, thiên hà này đang trải qua một loạt sự hình thành 


487 


mãnh liệt của các ngôi sao. Trái với hầu hết những thiên hà mà cũng đang 
trong quá trình hình thành sao đã biết trước đó, lượng nguyên tố nặng 
(những nguyên tố được tạo ra bởi những ngôi sao khối lượng lớn và sau đó 
phóng thích vào môi trường giữa các vì sao bởi những vụ nổ định mệnh gọi 
là siêu sao mới) trong môi trường giữa các vì sao của I Zwicky cực kỳ nhỏ, 
chỉ vào khoảng 2% lượng nguyên tố nặng trong môi trường giữa các vì sao 
và trong các ngôi sao (bao gồm cả Mặt trời) trong dải Ngân hà. Điều này có 
nghĩa là, khí trong I Zwicky gần như là nguyên sơ và bao gồm hầu hết là 
hydrogen và helium được tạo ra trong vụ nổ lớn Big Bang, ở một vài phút 
đầu tiên trong sự tồn tại của vũ trụ. Nó không bị làm giàu bởi sự gia công 
các nguyên tố của thế hệ các ngôi sao kế tiếp. Vì vậy, sẽ không quá lâu để 
nghi ngờ rằng, I Zwicky là một thiên hà trẻ, và chỉ bây giờ khí của nó mới 
hình thành nên các ngôi sao, khoảng tỷ 13 tỷ năm sau Big Bang. Để chứng 
tỏ rằng I Zwicky là một thiên hà trẻ, phải chứng minh rằng không có một 
ngôi sao già nào có tuổi lớn hơn 1 tỷ năm (còn gọi là sao khổng lồ đỏ) trong 
nó. Nhưng các sao khổng lồ đỏ rất mờ, và gần đây, những quan sát cũng 
không đủ nhạy - thậm chí với cả kính thiên văn lớn nhất trên mặt đất cũng 
như trong không gian - để chỉ ra liệu những ngôi sao già này có mặt trong Ï 
Zwicky hay không? Tình huống đã thay đổi với việc lắp đặt một camera 
nhạy mới ACS (The Advanced Camera for Surveys) trên kính Hubble bởi 
các nhà du hành vũ trụ vào tháng 2 năm 2003. Chúng tôi đã sử dụng camera 
ACS để chụp ảnh I Zwicky với viễn kính Hubble trong suốt 25 vòng quỹ 
đạo vào tháng 5 năm 2003. Hubble cung cấp những tắm ảnh rõ ràng nhất và 
sâu xa nhất về I Zwicky 18 chứng tỏ một cách thuyết phục rằng không có 
ngôi sao khổng lồ đỏ nào có mặt trong I Zwicky 18. Thực tế, ngôi sao già 
nhất trong I Zwicky không già hơn 500 triệu năm tuổi, quá trẻ nếu đem so 
sánh với tuổi của vũ trụ là 13,7 tỷ năm. Bởi vậy, I Zwicky là một thiên hà trẻ 
thơ chân thật trong một vũ trụ người lớn. Thực tế làm cho I Zwicky rất khác 
thường như thế là bởi vì các thiên hà trẻ được hy vọng là hình thành chỉ vài 
tỷ năm đầu tiên sau Big Bang, trong vũ trụ có độ dịch về đỏ lớn, chứ không 
phải là 13 tỷ năm và trong một vũ trụ địa phương. Sự tổn tại của I Zwicky18 
chắc chắn đặt ra một viễn cảnh mới trong cách nhìn của chúng ta về con 
đường mà các thiên hà hình thành. Trong quan điểm hiện tại về sự hình 
thành các thiên hà, những thiên hà lớn (như dải Ngân hà) được nghĩ là phát 
triển bởi một quá trình trật tự bằng sự hợp nhất những thiên hà lùn nhỏ 
hơn như I Zwicky 18. Những viên gạch thiên hà này quá mờ và nhỏ để có 


488 


thể nghiên cứu trong sự dịch về đỏ cao. Do sự gần gũi của nó, I Zwicky cho 
chúng ta cơ hội để nghiên cứu chỉ tiết những đơn vị cơ bản từ đó các thiên 
hà được hình thành nên. 





Hnh3 Thiên hà lùn I Zwicky 18, cách ta 45 triệu năm ánh sáng, chụp bởi kính không gian vũ 
trụ Hubble, nó là một thiên hà bất cân đối, không phải một đĩa dẹp như hình xoắn ốc, cũng 
không phải một quầng phỏng cầu như hình bầu dục. Nó chứa rất nhiều khinh khí Hydro và 
Helium, trong đó nhiều tinh tú mới được hình thành lần đầu chưa đến 500 triệu năm: thiên hà 
này quả là một sơ sinh được biết đến trong hoàn vũ. 


Xin cảm ơn giáo sir! 


NGUYÊN ĐỨC PHƯỜNG” 


GIỚI HẠN CỦA BỨC TƯỜNG PLANCK 


Abstracf: The biggest challenge for mankind ¡is to know the origin and 
evolution of the universe. While we are trying to make a breakthrough in 
breaking the Planck wall, there are still many open questions such as dark 
matter and dark energy, cosmic geometry as well as density of the matter of the 
universe... In this article, I would like to mention those issues in order to review 
the evolutionary cosmic history briefly. 


Cái gì bắt đầu Big Bang? Tại sao vũ trụ trở thành cái mà chúng ta thấy 
ngày nay? Bằng tất cả những lý thuyết hiện đại, chúng ta cũng chỉ có thể lội 
ngược dòng thời gian đến thời điểm 103 giây sau vụ nổ để mô tả vũ trụ. 
Đằng sau bức tường Planck là gì? Đó vẫn là câu hỏi thách thức trí tuệ của 
loài người. Để hiểu được điều gì diễn ra trước đó, chúng ta cần phải có 
những đột phá trong nhận thức. Đặc biệt là xây dựng một lý thuyết thống 
nhất duy nhất của vạn vật. 

Việc xây dựng thành công lý thuyết hấp dẫn lượng tử chẳng hạn. Nếu 
thành công, chúng ta có thể chọc thủng bức tường Planck. Vật lý lượng tử 
mô tả khá tốt mọi hành xử của vật chất ở thế giới hạ nguyên tử nhưng lại 
thất bại ở những thang độ dài vũ trụ, nơi đó cơ học hấp dẫn thống trị. Như 
chúng ta biết, hành xử của vũ trụ sơ khai được điều khiển bởi các cơ chế 
lượng tử. Nhưng hầu như các định luật vật lý đều bị phá vỡ tại kỳ đị ban 
đầu. Đối xứng chỉ ra rằng, một hạt bao giờ cũng tồn tại một phản hạt. Liệu 
có tồn tại một siêu đối xứng, ở đó tiên đoán rằng một hạt vật chất tồn tại 
một hạt tương ứng gọi là hạt đồng hành siêu đối xứng có cùng khối lượng. 
Hiện tại, chúng ta chưa ghi nhận được bất kỳ hạt nào như thế trong các máy 
gia tốc. Nếu Lý thuyết siêu đối xứng tồn tại, nó có thể mở ra một cánh cửa 
mới để bước vào một thách thức mới trong việc xây dựng một lý thuyết 





” Hội Thiên văn-Vũ trụ Việt Nam. 


490 


thống nhất hoàn chỉnh của vạn vật. 

Các hạt cơ bản và các lực trong tự nhiên có thể liên hệ với nhau theo 
một nguyên lý nào đó. Có thể thông qua những đối xứng chưa biết như Lý 
thuyết thống nhất lớn hoặc thông qua một lý thuyết như siêu dây. Vũ trụ ở 
trạng thái kỳ đị ban đầu có thể rất khác. Tại đó, các tương tác có thể thống 
nhất với nhau, kể cả tương tác hấp dẫn, thành một tương tác duy nhất. Rồi 
trước thời điểm Planck, vũ trụ có thể nhiều hơn số chiều như bây giờ. Ở 
những thời điểm như thế không-thời gian không liên tục mà thăng giáng. 
Lý thuyết đây coi tất cả các lực và hạt như những dao động khác biệt của 
một thực thể đơn lẻ gọi là siêu dây với chiều đài chỉ có 1072 em (chiều đài 
Planck). Lý thuyết này tiên đoán rằng vũ trụ còn tồn tại bảy chiều không 
gian khác nữa. Những chiều không gian này quá nhỏ để chúng ta có thể 
quan sát, chúng chỉ có thể gói gém, xoắn lại trong không gian hạ nguyên tử. 
Hiện tại chúng ta không biết kích thước, hình dạng của những chiều không 
gian này như thế nào? Thực tế chúng có bao nhiêu? Và liệu nó có mối quan 
hệ gì với các hạt mới chưa được khám phá không? Tại sao các chiều này lại 
ẩn? Các ảnh hưởng của không gian nhiều chiều phụ thuộc vào kích thước, 
hình dạng, loại vật chất và lực truyền trong chúng. Chẳng hạn như ảnh 
hưởng lên khối lượng và tương tác của các hạt, rồi tác động đến mật độ 
năng lượng tối, vật chất tối thậm chí đến sự lạm phát của vũ trụ. 

Khám phá ra một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh của vạn vật và hiểu 
biết về tất cả các đối xứng của tự nhiên, có thể cho phép chúng ta trả lời 
được những câu hỏi cốt lõi và nguyên thủy của vũ trụ học về những gì diễn 
ra tại thời khắc bắt đầu của vũ trụ. 

Mô hình chuẩn vũ trụ học nói rằng, vũ trụ được bắt đầu từ một vụ nổ 
từ một kỳ đị ban đầu. Đây là một vụ nổ xảy ra ở tất cả mọi điểm trong 
không gian và là bắt đầu của thời gian. Ở đó, tất cả các định luật vật lý đã 
biết đều bị phá vỡ, vũ trụ ở trạng thái cân bằng và đối xứng vô cùng hoàn 
hảo. Sau khởi điểm này, vũ trụ đã phải trải qua một loạt các biến có. Khoảng 
10? đến 10”? giây, vũ trụ chuyển sang kỷ nguyên lạm phát. Sự chuyển pha 
lạm phát đã tăng tốc sự dãn nở của vũ trụ và đóng vai trò quan trọng để giữ 
vũ trụ cân bằng đồng thời cũng tạo ra sự thăng giáng cần thiết và tỉnh tế 
trong mật độ của một vũ trụ đồng tính và đẳng hướng để gieo lên những 
hạt giống cho sự hình thành các ngôi sao, các thiên hà, đám thiên hà và các 
cấu trúc khác của vũ trụ mà chúng ta quan sát thấy ngày nay. Vũ trụ tiếp 
tục đãn nở và lạnh dần theo thời gian thông qua một loạt các chuyển pha. 


491 





Ảnh 1: Các pha tiền hóa của vũ trụ theo thời gian 

Trong suốt thời kỳ ban đầu, vũ trụ choán đầy bởi chân không năng 
lượng cao sôi sục, ở đó, các cặp hạt và phản hạt đựơc sinh ra và hủy nhau 
trong một con số cân bằng. Sau khoảng thời gian 380.000 năm sau Big Bang, 
khi vật chất và bức xạ “ly thân”, các photon bắt đầu dãn nở tự do đã khiến 
vũ trụ trở nên “trong suốt” và Kỷ nguyên tối vũ trụ kết thúc khi vũ trụ đã 
tròn 400 triệu năm tuổi-lúc này toàn cõi vũ trụ đã khá lạnh, độ dịch về đỏ 
đạt giá trị 11 và ngôi sao đầu tiên chào đời. Nhưng thật là kỳ lạ. Vũ trụ mà 
ngày nay chúng ta quan sát được lại chủ yếu cấu thành bởi vật chất, chứ 
không phải là phản vật chất. Như vậy có một sự bất đối xứng nào đó khiến 
sự cân bằng trong quá trình sinh và hủy giữa các hạt vật chất và phản vật 
chất không phải là hoàn toàn cân bằng. Nếu vũ trụ của chúng ta là như 
ngày nay thì trong thời kỳ ban đầu cứ một tỷ cặp hạt vật chất và phản vật 
chất hủy với nhau phải dư ra một hạt vật chất. Sự bất cân bằng tinh tế này 
đã tồn tại và phát triển trong suốt giai đoạn tiến hóa ban đầu của vũ trụ 
khiến vật chất và phản vật chất cư xử khác biệt một cách vô cùng tinh tế. Và 
như vậy, đối xứng CP bị vi phạm. Ngày nay, chúng ta đã quan sát được vi 
phạm đối xứng CP ở hạt meson K trung hòa và meson B. Vật lý lượng tử chỉ 
ra rằng có ít nhất ba nhóm hạt phân loại theo khối lượng của chúng cần 
thiết để hài hòa với vi phạm cặp CP trong Mô hình chuẩn. Chính sự vi 
phạm đối xứng CP là cần thiết để vật chất chiếm ưu thế so với phản vật chất 
để có một vũ trụ ngày nay (chúng ta phân phân biệt khái niệm vật chất và 
phản vật chất chỉ mang tính chất tương đối. Giả sử nhân loại sống trong thế 
giới phản vật chất có thể hoán đổi hai khái niệm cho nhau). 

Sau phần vạn tỷ tỷ tỷ giây đầu tiên, bất đối xứng khiến cứ một tỷ cặp 
hạt và phản hạt hủy nhau để dư lại một hạt. Tuy ít ỏi nhưng cũng đủ để 
kiến tạo lên toàn bộ cấu trúc của vũ trụ sau 13,7 tỷ năm. Như vậy, đối xứng 
hoàn hảo bị phá vỡ khi vũ trụ lạnh đi. Nhưng chưa hết, các số liệu quan sát 
chỉ ra rằng dường như vũ trụ “nặng” hơn những gì mà chúng ta quan sát 
thấy. Quả thật, nếu khối lượng của vũ trụ chỉ là các hành tinh, sao, thiên hà 


492 


thì không thể giải thích được việc cho phép hình thành chúng trong suốt 
các giai đoạn lịch sử của vũ trụ, cũng như không thể liên kết các hợp phần 
của nó thành một cấu trúc chặt chẽ và đẹp hoàn mỹ như ngày nay chúng ta 
thưởng ngoạn qua các kính viễn vọng tối tân trong không gian cũng như 
trên mặt đất. Các số liệu quan sát về đường cong quay thiên hà, quỹ đạo của 
các đám sao hình cầu, rồi hướng chuyển động của các đám và siêu đám 
thiên hà đã gợi ý rằng, vũ trụ được choán đầy bởi vật chất tối và năng lượng 
tối. 

Vật chất tối là gì? Vật chất tối có thể là những hạt ngoại lai, hoặc những 
hạt nặng tương tác yêu WIMPs được tiên đoán bởi lý thuyết siêu đối xứng 
hoặc không gian nhiều chiều. Ngoài mô hình vật chất phi baryon cho ứng 
cử viên vật chất tối còn một loại đối tượng khác nữa gọi là những thiên thể 
nặng, đặc gọi là MACHOs như sao lùn đen, các lỗ đen mi ni, thậm chí cả 
những hành tinh ngoài hệ Mặt trời... Nhưng thực tế, thông qua các số liệu 
từ việc đo hiện tượng khuếch đại ánh sáng qua hiệu ứng vi thấu kính hấp 
dẫn cho thấy những đóng góp của những vật thể MACHOs là không đáng 
kể. Các số liệu gần đây về phông bức xạ nền tiến hành bởi đài thiên văn 
không gian hoạt động trên dải sóng viba WMAP cũng chỉ ra rằng vật chất 
baryon bình thường chỉ đóng một vai trò khiêm tốn, khoảng 4.6% + 0.15%; 
vật chất phi baryon chiếm khoảng 23% + 1% trong tổng mật độ vật chất của 
vũ trụ. 





Ảnh 2: Vòng vật chất tối xung quanh đám thiên hà ZwCl0024+1652. 
Chụp bằng Kính thiên văn không gian Hubble 


Những phép đo mới với độ chính xác cao hơn từ WMAP về phông bức 
xạ nền vũ trụ cũng đã phô bày cho chúng ta bức tranh chỉ tiết hơn về sử thi 
tiến hóa vĩ đại của nó. Bức tranh mới này cho thấy rằng, hằng số Hubble - 
thước đo tốc độ dãn nở của vũ trụ - có giá trị 70.1 + 1.3 km/giây/Mpc và tuổi 
của vũ trụ là 13.73 + 0.12 tỷ năm. 

Một đối tượng khác nữa tham gia vào khối lượng của vũ trụ là năng 
lượng tối. Năng lượng tối là nguyên nhân gia tốc sự dãn nở của vũ trụ. 
Năng lượng tối có ở mọi nơi và choán đầy vũ trụ của chúng ta. Để hiểu 


493 


được bản chất của năng lượng tối chúng ta cần phải đi sâu vào vật lý lượng 
tử của thế giới vi mô. Như chúng ta đã biết, ở thang vi mô, không gian được 
coi là trống rỗng hay chân không hoàn hảo, không hoàn toàn trống rỗng mà 
được choán đầy bởi một trường gọi là Higøs. Chính trường này đã đưa cho 
các quark và lepton khối lượng của chúng. Trường Higøs làm chậm chuyển 
động của hạt, cho chúng khối lượng và giữ cho cầu trúc của nguyên tử ổn 
định. Nếu không có trường Higøs, electron có thể chuyển động với tốc độ 
ánh sáng, nguyên tử sẽ bị phá vỡ cấu trúc và tan rã ngay lập tức. Năng 
lượng chân không với các hạt lượng tử trong chân không hoàn hảo của thế 
giới vi mô có thể là nguồn gốc của năng lượng tối. Việc khám phá ra lý 
thuyết siêu đối xứng, một phát biểu quan trọng của lý thuyết dây, cho phép 
hiểu rõ mối liên hệ giữa năng lượng tối và trường Higøgs. Nếu tồn tại, các 
boson Higgs sẽ đóng một vai trò quan trọng về thành phần năng lượng tối. 
Những bí ẩn của boson Higgs đã gợi cảm hứng cho nhiều nhà vật lý hạt và 
vật lý năng lượng cao khi họ gán cho thực thể này tên gọi “hạt của Chúa”. 
Và nhân loại đang hồi hộp chờ đợi máy gia tốc LHC, được mệnh danh là 
“cỗ máy tái tạo Big Bang”, hé lộ những thông tin thực nghiệm đầu tiên về sự 
tồn tại của loại hạt mới này. Cuộc săn tìm “hạt của Chúa” vẫn đang tiếp tục. 
Đến đây chúng ta nhớ lại rằng Einstein đã từng đưa ra một mô hình vũ 
trụ học tĩnh với một hằng số vũ trụ học. Chúng ta đang thử xem liệu rằng 
hằng số vũ trụ học có đóng vai trò gì về lực đẩy bí mật của năng lượng tối 
làm gia tăng tốc độ dãn nở của vũ trụ không? Các phép đo về cường độ và 
sự thăng giáng của phông bức xạ nền cùng với các phép đo khác về sự phân 
bố các đám thiên hà, siêu sao mới đã cho thấy rằng, năng lượng tối có mối 
liên hệ nhất định với hằng số vũ trụ học. Chẳng hạn, có những siêu sao mới 
ở rất xa, chúng có thể phát ra cùng một lượng năng lượng tại các cực đại 
sáng. Đây được gọi là những siêu sao mới loại la mà các nhà vũ trụ học 
thường ví như “cây nến chuẩn vũ trụ”. Nếu đo được độ sáng của những 
siêu sao mới này chúng ta có thể biết được khoảng cách tới chúng. Từ 
khoảng cách và tốc độ của siêu sao mới này chúng ta sẽ biết được vũ trụ 
đang dãn nở theo thời gian như thế nào và tốc độ dãn nở này có tương 
thích với lực đầy gây ra bởi năng lượng tối không? Rồi bằng việc đo tốc độ 
và tương tác giữa các đám thiên hà trong vũ trụ cho phép chúng ta xác định 
được tổng khối lượng của chúng. Các phép đo cho thấy khối lượng tổng 
cộng lớn hơn rất nhiều khối lượng nhìn thấy do các sao và các khí nóng 
phát ra tia X... trong các đám thiên hà. Việc coi độ nhiều của các đám thiên 


494 


hà như một hệ thức của thời gian cho phép chúng ta hiểu thêm về lượng 
năng lượng tối có trong vũ trụ. Vì chân không chứa rất nhiều năng lượng 
tối, các tính toán lý thuyết ước lượng một lượng lớn hơn 10” lần mức độ 
quan sát. Những số liệu mới nhất từ các phép đo không gian chỉ ra rằng, 
năng lượng tối chiếm 72% + 1.5% tổng khối lượng toàn vũ trụ. Và giờ đây, 
hằng số vũ trụ học được xem như là nguyên tố thứ năm. 

Hiện tại, rất khó để chúng ta biết trước được vũ trụ sẽ như thế nào 
trong một viễn cảnh xa xăm: dãn nở mãi mãi hay co lại? Số phận tương lai 
của vũ trụ phụ thuộc vào mật độ vật chất mà nó có ở hiện tại. Nếu mật độ 
của nó lớn hơn mật độ tới hạn, vũ trụ sẽ là đóng. Ngược lại, nếu mật độ của 
vũ trụ nhỏ hơn mật độ tới hạn, vũ trụ sẽ dãn nở mãi mãi theo thời gian, và 
sẽ là một vũ trụ mở. 

Thách thức lớn nhất đối với loài người là hiểu được vũ trụ bắt đầu và 
kết thúc như thế nào? Để có câu trả lời, chúng ta cần phải xây dựng một lý 
thuyết thống nhất là duy nhất và là tất cả. Nhưng chắc chắn rằng, chúng ta 
đang xây dựng được những lý thuyết tiệm cận đến một lý thuyết tối hậu 
như thế. Lý thuyết siêu dây chẳng hạn, lý thuyết này chỉ ra một đối xứng 
mới là siêu đối xứng với rất nhiều tiên đoán về những hạt mới như những 
hạt đồng hành siêu đối xứng. Những hạt này cũng giống như mỗi hạt vật 
chất tương ứng với một phản hạt xuất hiện từ những thăng giáng lượng tử 
trong chân không năng lượng theo nguyên lý bất định. Và cả những tiên 
đoán về những không-thời gian lượng tử đa chiều. Những tính chất của 
những hạt vật chất mới và không gian lượng tử đa chiều có thể bước đầu 
cung cấp cho chúng ta những thông tin về những biến thái của vũ trụ sau 
bức tường Planck. Đồng thời giúp hiểu rõ hơn về năng lượng tối và vật chất 
tối. Từ đó, chúng ta có thể vén lên bức màn bí mật để tìm kiếm câu trả lời 
cho những câu hỏi tại sao, như thế nào về những gì sẽ diễn ra trong một 
định mệnh tối hậu của vũ trụ. 


Tài liệu tham khảo: 

[1] Asfronorry: 2005, 2006, 2007, 2008; Scienfific American: 2006, 2007, 2008; 
Skụ and Telescope: 2007, 2008; Natxre, Scrence: 2006, 2007, 2008. 

[2] Stephen Hawking, The Theory of Everything: The Oriern and Fate 0ƒ 
the LInruerse, Jaico Publishing House, 2006. 

[3] Stephen Hawking, Lược sử thời gian, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, 2000. 

[4l Nguyễn Quang Riệu, Vũ trụ huyền điệu, Nxb Thanh niên, 2008. 


495 


[5] Nguyễn Trọng Hiền, Nền øiba oñ trụ, Vật lý Ngày nay, 2006. 

[6] Nguyễn Đức Phường, Hành trình giải mã bí ẩn năng lượng tối, Tia 
Sáng, 2007. 

[7] Harrison, E.R., Cosroloey, Cambridge Univ. Press, second edition, 
Cambridge 2000. 

[8] Sun Kwok, Cosmic Bufferƒflies, Cambridge Dniversity Press, 2001. 

[9] Linde, A.D., Parficle phụstcs and tnflaHonary cosmolosy, Harwood 
Academic Publishers, Chur 1990. 

[10] lay M.Pasachoff, Asfronom from the earth to the un1uerse, 634p. 

[I1] Dale C. Ferguson, Infroductory Asironơmny Exercises, 315p, 1990, 
Wadsworth Publishing Company 

[12] P.5Snow, EssenHials oƒ the dụnamic un1uerse: IntroducHon t0 asir0HOHV, 
158p. 

[13] George O.Abell, David Morrison, 5idney C.WOolff, Renlm oƒ the 
1ñ0erse, 501p. 

[14] Peebles, P.J.E., Principles oƒ phụsical costmolosy, Princeton Dniversity 
Press, Princeton 1993. 

[15] R.D. Chapman, D/scoøery astronomy, San Fran:W.H.Freenan and 
Comp., 518. 

[16] Jacqueline Mitton and Stephen P. Maran, Gems oƒ Hubble superb 
Iimaees from the [Iubble Space Telescope, 123p. 

[17] R.1.Dixon, Dựnamic astronoft, 555p. 

[18] Padmanabhan, T., CosmoloeW and astrophusics throueh problems, 
Cambridge Ủniversity Press, Cambridge 1996. 


PHẦN V 
NHÂN VĂN - XÃ HỘI 
- NGHỆ THUẬTT - TRIẾT HỌC 


498 


NGUYÊN ĐỨC TƯỜNG” 


LẦM THÊ KỲ... 
HAY LÀ ĐÔI ĐIÊU SUY NGHĨ : 
CỦA MỘT NGƯỜI SÔNG GIỮA HAI THÊ KỶ 


Abstract. A brief story of the old quantum theory together with the first 
few researches that supported ¡it and the impact of these researches on a 
graduate student. 


Một buổi chiều nóng bức đầu thập niên 1960, thời còn là sinh viên, tôi 
ngồi trong cafeteria của đại học giải một bài toán vật lý cho lớp Cơ học Thống 
kê, tính nhiệt dung riêng của chất khí mà mỗi phân tử gồm có hai nguyên 
tử (specific heat oƒ điatomic molecules - ta có thể tưởng tượng phân tử này hình 
dạng như một quả tạ với hai đầu là hai nguyên tử). Bài tính không khó lắm 
nhưng dài, sau chừng hai giờ tôi vẽ được đồ thị biểu diễn trông thật đẹp 
mắt, mà theo như sách nói, đúng khít với kết quả đo lường từng điểm một. 
Điều đáng nói ở đây là tính nhiệt dung riêng thuộc loại những khảo cứu 
đầu tiên, hỗ trợ, xây nền cho một học thuyết vật lý mới, thuyết lượng tử 
(quantum theor0). 

Đã bao nhiêu lần người ta nói đến ngày tàn của Vật lý? Cuối thế kỷ 19, 
thế giới Vật lý là một thế giới có vẻ thanh bình, ổn định. Principia của 
Newton ra đời đã được 200 năm và Hệ thống Vạn vật của ông (Ssfem oƒ the 
Worl3) hoàn toàn vững chắc. Những gì cần khám phá hình như đã được 
khám phá; tại một vài đại học danh tiếng, có giáo sư khuyên những sinh 
viên Vật lý xuất sắc nên đi tìm học một môn nào khác, nhiều thử thách hơn. 
Trong một bài diễn văn đọc năm 1894 tại Chicago mà ngày nay vẫn thường 
được trích dẫn (xem, thí dụ, Phsics Today, April 1968), Albert Michelson, có 
lẽ hãy còn say sưa với việc đo vận tốc của ánh sáng (năm 1907 ông đã được 





ˆ Nguyên giáo sư toán học ứng dụng tại Đại học Ottawa, Ottawa, Canada. 


500 


giải Nobel về công trình khảo cứu này), đã mạnh bạo phát biểu: 

Tuy ta không bao giờ có thể biết chắc được tương lai của khoa học oật lú sẽ 
không còn những kỳ diệu nào khiến cho ta ngạc nhiên hơn là những sì đã tìm được 
trong quá khứ, có lẽ ta có thể tin được rằng tất cả những nguyên lú cơ bản đều đã 
được thiết lập uà những tiến bộ mà ta cố làm sẽ chỉ là áp dụng chặt chẽ của những 
nguyên lú nà cho những hiện tượng ta sặp. Về điểm nàu, khoa học đo lường sẽ biểu 
lộ sự quan trọng của nó - ở đó kết quả định lượng quan trọng hơn kết quả định tính. 
Một nhà Vật lú nổi tiếng đã nhận xét rằng chân lú tương lai của khoa học oật lú sẽ là 
xác định những con số uới 6 số thập phân. 

Xác định những con số với 6 số thập phân - nói cách khác, tô điểm, 
đánh bóng những đồ dùng đã cũ! Thực tế không đến nỗi đáng bi quan như 
vậy; trong giai đoạn này, chuyển động với vận tốc lớn đáng kể, có thể so 
sánh được với vận tốc của ánh sáng hay những hiện tượng xảy ra dưới áp 
lực cực cao hay ở nhiệt độ cực thấp chưa là những vấn đề cấp bách. Khảo 
cứu về thế giới nguyên tử cũng chỉ mới tập tễnh bắt đầu (mô hình nguyên 
tử Thomson: nguyên tử tương tự như một thứ bánh øudđine Giáng 5ïnh - 
plum puddine). Tuy nhiên, có một hiện tượng liên quan tới ánh sáng mà ta 
thường gặp và không thể bỏ qua, đó là sự nóng sáng (incandescence). 

Ánh sáng, trông thấy được như ánh sáng thường hoặc không trông 
thấy được như tia hồng ngoại (infrared), tia tử ngoại (wultraoiolet) hay sóng 
radio, tất cả đều là sóng điện từ; ở đây, cho tiện việc, ta gọi tất cả là ánh 
sáng. Hầu hết mọi vật thể đều hấp thụ ánh sáng khi bị chiếu sáng hoặc phát 
ra ánh sáng (bức xạ) khi bị đun nóng. Trong trường hợp đặc biệt, bề mặt của 
vật thể phản chiếu hoàn toàn, khi ấy vật thể không hấp thụ và, do đó, cũng 
không phát xạ. Trường hợp đặc biệt đối nghịch là “vật thể đen hoàn toàn” 
hay, nói gọn hơn, “vật đen“ (black bodU). 

Vật đen là danh từ dùng để mô tả một vật chắn sáng có thể bức xạ nhiệt 
(thermal radiation). Một vật đen hoàn toàn hấp thụ tất cả ánh sáng tới và 
không phản chiếu chút nào. Ở nhiệt độ bình thường, một vật như vậy sẽ 
trông hoàn toàn đen (do đó tên “vật đen”). Tuy nhiên, nếu đun nóng lên ở 
nhiệt độ cao, vật đen sẽ bắt đầu sáng với bức xạ nhiệt. Để tiêu biểu cho một 
vật đen, ta có thể lấy thí dụ muội đèn: khi bị đốt nóng muội đèn sẽ sáng lên, 
đi dần từ đỏ mờ đến sáng chói. 

Trong thực tế, mọi vật thể đều bức xạ nhiệt khi ở nhiệt độ trên zero 
tuyệt đối (-273,15 độ C), nhưng không có vật thể nào bức xạ nhiệt hoàn 
toàn, mà chỉ phát hay hấp thụ ánh sáng với bước sóng nào đó tốt hơn một 


201 


vật thể khác. Hiệu quả không đồng đều này khiến cho việc dùng vật liệu 
bình thường để khảo cứu sự tương tác giữa ánh sáng, nhiệt và vật chất trở 
nên rất khó khăn. 

RẤt may mắn, ta có thể tạo được vật đen gần như đen hoàn toàn bằng 
cách sau đây: Làm một cái hộp với vật liệu dẫn nhiệt, thí dụ kim loại, kín và 
rỗng bên trong và, như vậy, không tiếp nhận ánh sáng từ bên ngoài, rồi 
khoan một lỗ nhỏ trên thành hộp. Ánh sáng thoát ra từ lỗ nhỏ sẽ gần như 
hoàn toàn giống ánh sáng xuất phát từ một vật đen lý tưởng. Bởi vì ánh 
sáng từ bên ngoài vào trong hộp sẽ phản chiếu, đi lại nhiều lần trên thành 
hộp và, do đó, gần như chắc chắn là bị hấp thụ hết, không còn gì để thoát 
ra; đúng tiêu chuẩn hấp thụ hoàn toàn và không phản chiếu của vật đen. 
Việc phân tích ánh sáng thoát ra này gọi là việc khảo cứu về sự bức xạ của 
vật đen (black-bodw radinfion). Theo Kirchhoff, nhà vật lý đã đặt ra từ “vật 
đen” và “bức xạ của vật đen” năm 1860, quang phổ của ánh sáng thoát ra từ 
lỗ nhỏ chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ ở bên trong hộp chứ không phụ thuộc 
vào hình dạng cùng vật liệu làm hộp. 

Cuối thế kỷ thứ 19, khi dùng hộp kể trên để khảo cứu thực nghiệm bức 
xạ của vật đen, các nhà vật lý đã có thể diễn tả cường độ của ánh sáng xuất 
phát từ vật đen như một hàm của bước sóng cùng sự thay đổi quang phổ 
của ánh sáng phát ra khi thay đổi nhiệt độ. Về kết quả thực nghiệm và lý 
thuyết thì đã có nhiều, nhưng rời rạc. Điều mong muốn là đi tìm một cơ sở 
lý thuyết và thống nhất những kết quả thực nghiệm về sự bức xạ của vật 
đen. 

Những điều đã biết: 

1. Cường độ của bức xạ là một hàm của bước sóng và nhiệt độ tuyệt đối; 

2. Định luật Stefan-Boltzmamn: hiệu suất phát sáng tỷ lệ với lũy thừa 

bậc bốn của nhiệt độ tuyệt đối; 

3. Định luật di chuyển Wien (Wen's displacement lau): công suất bức xạ 

cực đại của vật đen tiến về phía bước sóng ngắn (phía màu xanh của 

ánh sáng trông thấy được) khi nhiệt độ tuyệt đối tăng lên. Hơn nữa, 
bước sóng tương ứng với công suất bức xạ cực đại tỷ lệ nghịch với nhiệt 

độ tuyệt đối, hệ số tỷ lệ này gọi là hằng số Wien, có giá trị 2,8971 x 103 

mK; 

4. Wien cho một biểu thức để tính mật độ năng lượng của bức xạ và 

biểu thức này chỉ đúng cho những bước sóng ngắn; 


5. Rayleiph và Jeans, trái lại, cho một biểu thức để tính mật độ năng 


502 


lượng của bức xạ nhưng biểu thức này chỉ đúng cho những bước sóng 

đài. 

Một lý thuyết đúng cho sự bức xạ của vật đen cần phải kết hợp chặt chẽ 
với những kết quả kể trên. 

Công thức đúng tính mật độ năng lượng bức xạ đầu tiên được thông 
báo bởi Planck và đọc trước Hội Vật lý Đức ngày 19 tháng 10, 1900. Planck 
có ý định dùng những lý luận từ nhiệt động học để chứng minh định luật 
về bức xạ của Wien nhưng nhận ra định luật này không thể đúng với kết 
quả thực nghiệm, ông đề nghị thay đổi đôi chút trong chứng minh để đi 
đến kết quả cuối cùng. 

Tuy nhiên, dù sao thì một công thức như vậy cũng chỉ là một công thức 
thực nghiệm, không có cơ sở gì về lý thuyết. Khuyết điểm này được Planck 
sửa lại vào ngày 14 tháng 12, 1900 khi ông đọc trước Hội Vật lý Đức một bài 
viết trong đó định luật mới của ông được đặt trên một nền móng lý thuyết 
vững chắc. 

Trong chứng minh này, Planck giả dụ trong hộp đen có một hệ thống 
gồm một số lớn dao động tử đơn giản, mỗi dao động tử có một tần số dao 
động riêng v () và một năng lượng riêng 3 (epsilon), rồi dùng lý luận xác 
suất và nhiệt động học để đi đến công thức cuối cùng. Nhưng để đi đến 
công thức này, Planck phải chấp nhận một sự việc vô cùng quan trọng là 

3 = lv, 

với h là một hằng số không phụ thuộc vào v. Và như vậy, 

Năng lượng trung bình của một dao động tử đơn giản có tần số v phải là một 
bội số nguyên lần của hv oà lượng năng lượng nhỏ nhất có thể phát ra hau hấp thụ 
bởi nó là hv. 

Nói cách khác, năng lượng không biến đổi một cách liên tục mà nhảy 
từng bước với một giá trị nhất định, quaza; năng lượng của dao động tử đã 
được lượng tử hóa. Phát biểu trên là căn bản của một ngành mới trong Vật lý, 
thuyết lượng tử (quantum theoru). 

Dùng công thức Planck cho mật độ năng lượng, ta có thể tìm lại những 
kết quả về bức xạ ở trên. Thí dụ, cho v tiến tới zero (tương ứng với bước 
sóng dài) ta sẽ tìm lại được định luật Rayleigh-Jeans; cho v tiến tới vô cực 
(tương ứng với bước sóng ngắn) ta sẽ tìm lại được định luật Wien, v.v... So 
sánh với một số kết quả thực nghiệm, Planck tính giá trị của những hằng số 
quen thuộc như hằng số Boltzmamn k, số Avogadro N cùng xác định hằng 
số h nay gọi là hằng số Planck ở trên, có mặt ở mọi nơi trong vật lý hiện đại 


503 


(h = 6.63x 103 Joule sec). 

Planck sinh ngày 23 tháng 4, 1858, trong một gia đình Đức thủ cựu, 
kinh viện, được tôi luyện theo vật lý cổ điển, nên lượng tử hóa năng lượng 
đối với ông là một đề nghị táo bạo mà chính ông cũng rất do dự khi đưa ra. 
Theo Franck, một sinh viên và cũng là đồng nghiệp của ông, nhiều lần 
Planck thử cố tìm cách tránh khái niệm lượng tử nhưng không xong, sau 
cùng đành chấp nhận. Rồi vật lý tuy lúc đầu có vẻ thờ ơ, nhưng vì nhiều sự 
việc chỉ có thể giải thích được một cách dễ dàng với giả thiết lượng tử, nên 
chẳng bao lâu thuyết lượng tử đã trở thành một thành phần cơ bản. 

Ngày 14 tháng 12, 1900 được coi là ngày khai sinh của lượng tử và cũng 
là điểm khởi hành của vật lý đương đại, nhưng để trưởng thành lượng tử 
còn cần những phát minh hỗ trợ sáng giá, nhiều phát minh có lẽ chính 
Planck cũng không thể ngờ tới. Planck được giải Nobel năm 1918. 

Năm 1905 là một năm rất đáng ghi nhớ khác. Trong cùng một số 
Anmnlen der Phụsik, vol. 17, có ba bài viết liên hệ tới ba hằng số quan trọng 
của vật lý; đó là hằng số Boltzmann k, tốc độ của ánh sáng c và hằng số 
Planck h. Einstein đã cho ra mắt ba khảo cứu quan trọng, hai khảo cứu sau 
sẽ đủ để làm thay đổi cả bộ mặt của vật lý: bài thứ nhất về chuyển động 
Brown (trang 9), bài thứ nhì về thuyết tương đối hẹp (trang 40) và bài thứ ba 
về hiệu ứng quang điện (trang 132). 

Hiệu ứng quang điện là khảo cứu nền móng quan trọng đầu tiên trợ 
giúp cho thuyết lượng tử. Einstein đi xa hơn, ông cho lượng tử năng lượng 
một chỗ đứng còn quan trọng hơn cha đẻ của nó đã cho nó: ánh sáng không 
những chỉ đến dưới dạng lượng tử, ánh sáng là lượng tử - phofon. Giả thuyết 
này thiết lập tính chất nhị nguyên - hạt và sóng - của ánh sáng. Ta đã biết rõ 
tính chất sóng của ánh sáng qua những hiện tượng như giao thoa, hiệu ứng 
quang điện biểu hiện tính chất hạt của ánh sáng, chỉ được kiểm chứng vào 
năm 1915 bởi Millikan. Einstein được giải Nobel vào năm 1921 về khảo cứu 
này (không phải về thuyết tương đối) và Millikan, vào năm 1923. 

Năm 1908, Einstein trở lại vấn đề, tính nhiệt dung riêng của một tỉnh 
thể; đây là khảo cứu đầu tiên khác, không liên hệ tới ánh sáng, phù trợ cho 
thuyết lượng tử. Nếu ta chấp nhận định lý phân bố đều của năng lượng 
(equipartitiơn oƒ enerey), nhiệt dung riêng luôn luôn có cùng một trị số, 3R (R 
là hằng số khí), ở mọi nhiệt độ và cho mọi chất rắn. Kết luận này phù hợp 
với định luật thực nghiệm của Dulong-Petit ở nhiệt độ thường nhưng sai ở 
nhiệt độ thấp. Để đơn giản bài toán, Einstein xét một hệ thống gồm những 


504 


dao động tử, rung động với cùng một tần số v, quanh một vị trí cân bằng cố 
định. Nếu để năng lượng của những dao động tử biến đổi một cách liên tục, 
ta sẽ có lại định luật Dulong-Petit ở trên. Einstein giả dụ những năng lượng 
này chỉ có thể là bội số nguyên của hv và tiếp tục như Planck, nhiệt dung 
riêng ông tính được có trị số 3R như kết quả cổ điển ở nhiệt độ cao và tiến 
tới số không ở nhiệt độ thấp. Giả thiết của Einstein tương đối đơn giản, 
trong bài viết gốc của ông, đồ thị biểu diễn nhiệt dung riêng của kim cương 
phù hợp với thí nghiệm ở nhiệt độ cao nhưng hơi lớn hơn trị số thực 
nghiệm ở nhiệt độ thấp. 

Debye dùng lại mô hình của Einstein nhưng với giả thiết phức tạp, gần 
thực tế hơn để tính nhiệt dung riêng của chất rắn. Ghi trị số thực nghiệm 
của nhôm, đồng, bạc, chì trên cùng một đồ thị biểu diễn nhiệt dung riêng 
của chất rắn, kết quả thực nghiệm trùng hợp với kết quả lý thuyết từng điểm 
một. 

Theo nguyên lý phân bố đều của năng lượng, năng lượng trung bình 
liên kết với mỗi bậc tự do (degree oƒ freedom) ở trạng thái cân bằng nhiệt là 
0,5kT (k là hằng số Boltzmann và T, nhiệt độ tuyệt đối) và, vì vậy, chỉ cần 
đếm số bậc tự do của một hệ thống là ta có được nhiệt năng trung bình và 
từ đó suy ra nhiệt dung riêng, đúng ở giới hạn cổ điển (nhiệt độ cao). Phối 
hợp với thuyết lượng tử, nhiệt dung riêng của những hệ thống phức tạp 
hơn, như chất khí, có thể được tính một cách tương tự. Kết quả đúng ở mọi 
nhiệt độ, với một độ chính xác bất ngờ so với thực nghiệm. 


* * 


Trong sinh hoạt tỉnh thần của con người, mỗi khi nói đến nghệ thuật, ta 
ngầm hiểu là ta đang bàn về một vấn đề liên quan tới âm nhạc, văn chương, 
hội họa, vân vân - đó là những gì ít nhiều thiếu chính xác, ranh giới đẹp xấu 
không thật phân minh và, vì vậy, trong đó không có khoa học như toán, vật 
lý„.. Tất nhiên, toán hay vật lý, tự chúng, chúng có thể đứng một mình, 
nhưng khi phân loại, bỏ ra ngoài nghệ thuật, tôi trộm nghĩ, đó là một thiếu 
sót phê gớm, khiến cho nghệ thuật giảm bớt mất tính đa dạng, phong phú 
của nó. Bỏ qua chuyện một tác phẩm nghệ thuật có giá trị thực chất hay 
không, vì đó là một vấn đề quá rộng, giá trị của một tác phẩm nghệ thuật là 
vẻ đẹp và, vì vậy, rất tương đối, phụ thuộc nhiều vào những yếu tố bên 
ngoài. Ta thưởng thức một bản nhạc, một áng văn hay một bức tranh ở 


505 


nhiều trình độ khác nhau, tùy theo cảm quan và hiểu biết của mỗi người. 
Thế nhưng, nếu ta có thể tìm được vẻ đẹp, thí dụ, của những người đàn bà 
của Renoir và của Picasso, thì tại sao ta không thể nới rộng được định nghĩa 
của vẻ đẹp cho những chuyên ngành khác. Người nghiên cứu khoa học 
thường nói về sự thanh lịch (elzeance) của phương pháp, tiết kiệm (economy) 
trong hành động cùng sự chính xác và khả năng tiên đoán; trên căn bản này 
ta có thể khá đễ dàng bàn về “cái đẹp” của một lý thuyết vật lý hay, cụ thể 
hơn, của đồ thị biểu điễn nhiệt dung riêng của Debye... Khoa học, cũng như 
âm nhạc, là một thị hiếu không tự nhiên mà có, nó đòi hỏi cố gắng, kiên 
nhẫn và chỉ được tích lũy dần dần trong một thời gian khá dài. Hơn nữa, về 
phương diện sáng tạo - tạo ra cái đẹp - cũng như về âm nhạc, không phải 
chỉ cứ cầm lên được cây vĩ cầm hay ngồi xuống cạnh dương cầm là ta có thể 
làm nên những âm thanh tuyệt diệu. Cho nên để thẩm định “vẻ đẹp”, thí 
dụ, của vật lý, đôi chút căn bản về vật lý và toán cũng là điều hữu ích tuy 
không tuyệt đối cần thiết, ta chỉ cần giữ cho tâm hồn “thoáng” là đủ. 

Cafeteria của đại học là một tòa nhà kiến trúc kiểu eoflic, mái cao, tường 
nhiều cửa kính màu cổ kính, tuyệt đẹp; bàn ăn mặt đá nhẫn bóng, mát rượi. 
Vào những ngày nóng bức, tôi thường vào đây ăn rồi ở lại luôn để học hay 
đọc sách. Thật yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng động đến từ xa, có lẽ người 
làm đang sửa soạn cho bữa cơm chiều. Tôi ngồi trong cafeferin, làm xong bài 
toán. Sắp xếp ngay ngắn trên mặt bàn những đồ thị biểu diễn nhiệt dung 
riêng của Einstein, của Debye, rồi của mình, công trình một buổi chiều nóng 
bức, tôi ngắm nhìn những hình vẽ linh động, óng ả, mượt mà như nếp lụa 
trên tà áo của bức tượng bằng cẩm thạch P/zfà của Michelangelo; tất cả đều 
là sản phẩm của trí óc con người. Ở thời điểm khảo cứu này về nhiệt dung 
riêng của vật chất, thuyết lượng tử, mà ngày nay ta thường gọi là thuyết 
lượng tử cũ (old quantum theory), mới chừng mười hai tuổi. Mô hình nguyên 
tử Bohr đang thành hình, hứa hẹn một thời đại mới, một cách nhìn và suy 
nghĩ về sự vật mới. 

Khác với biết bao nhiêu bài toán mà đời một người đi học phải trải qua, 
thường là những con đường phẳng phiu, quang đãng, có tên hay không 
tên, bâng quơ, vô cảm nên ta không chú ý, bài toán tôi làm gắn liền với 
những tên người đã tạo nên nó, chưa bị tiêu hóa, chế biến nhiều bởi sách 
giáo khoa, Planck, Einstein, Debye,... Tôi chỉ lập lại những con tính, bước 
theo những bước chân khống lồ, hãy còn tươi mới, mới chừng năm mươi 
năm, cảm thấy như đang nói chuyện trực tiếp với người đi trước. Đột nhiên, 


506 


tôi cảm thấy mình nhỏ bé, kinh ngạc và kinh hoàng. 

Ngày 4 tháng 10, 1947 khi Planck qua đời, tôi mới vào trung học, chạy 
giặc, đi học phải ngồi học ở một ngôi đình hay ngôi chùa nào đó tại đồng 
quê tỉnh Hải Dương, thì khó mà nói tôi có chuyện “cọ vai” (rub shoulders) với 
ông. Vì không là học trò hay cộng sự của ông, tôi không có huyền thoại về 
ông để kể. Tưởng niệm 150 năm sau ngày Planck ra đời, để tỏ lòng biết ơn 
và kính trọng, tôi kể lại ở đây ấn tượng ông đã để lại trong tôi, một sinh viên 
bình thường. Sau nửa thế kỷ, nay kể lại những xúc động riêng tư này, tuy 
nghe thì có phần cường điệu nhưng tình cảm đó hoàn toàn có thật. 

Lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ... 

Lầm thế kỷ? Thi sĩ Vũ Hoàng Chương, vào một lúc nào đó, vì bức xúc, 
đã viết câu thơ đầy bi phẫn ở trên. Đời sống tất nhiên có nhiều chuyện rủi 
ro, nhưng tôi biết Vũ Hoàng Chương, trước khi là thi sĩ, đã học toán; và 
trình độ toán của ông đủ cao để cho phép ông tính điện tích hay chu vi một 
vòng tròn hay con số 7i, với bất cứ độ chính xác mong muốn nào, ít nhất là 
trên lý thuyết. Bình tĩnh một chút, thi sĩ sẽ thấy mình đã cho hai nghìn năm 
trăm năm văn minh của nhân loại cô đọng lại trong một phút chơi vơi... 
Làm sao mà lầm cho được? 

Thế kỷ còn đài, ta mới gặp vài người “khống lŠ” ở trên và sẽ còn địp “cọ 
vai” với những vị khác, dù chỉ ở trong lớp giảng hay ngồi hóng chuyện cách 
xa vài thước. Tôi có một kỷ niệm khá hơn bối cảnh này, xin kể ở đây. Năm 
1966, bọn tôi ba người, một từ Oxford, một từ Imperial College và tôi, choai 
choai mới ra trường được ít lâu, đi chơi ở hải cảng Eilat của Israel, ở mũi bể 
trông ra Hồng Hải. Ngày nay Eilat sầm uất nhưng ngày ấy Eilat chỉ như một 
ngôi làng nhỏ, một bên kề với Jordan, một bên kề với Ai Cập, xa hơn là 
Saudi Arabia. Hôm ấy, tôi đang ngồi trong khách sạn thì có một người chạy 
vào thì thầm, “Gia đình Dirac cũng ở trong khách sạn này.” Dirac, giáo sư 
giữ ghế Lucasian về Toán ở Đại học Cambridge (một trong những người 
trước ông giữ ghế này là Newton và người hiện nay là Hawking), là một 
trong những người đi tiên phong thuộc thế hệ sau, đã góp phần trong việc 
xây dựng thuyết lượng tử khiến cho thuyết này trở thành thuyết lượng tử 
“mới”. Đêm hôm ấy, trời quang, có trăng, tôi không nhớ rõ tại sao chúng tôi 
lại ngồi uống trà với hai ông bà và cô con gái duyên dáng. Chúng tôi nói 
chuyện gẫu rất khuya, đến quá nửa đêm, trong sân khách sạn. Mme Dirac 
bặt thiệp, vui vẻ và cô con gái thỉnh thoảng lại chọc bố, thí dụ cô nói bài viết 
của ông bây giờ như bổn cũ soạn lại (ông mới cho xuất bản trong Phụsical 


507 


Reoieo một bài viết về điện động lực học lượng tử). Còn giáo sư Dirac 
thường là im lặng, thỉnh thoảng chêm vào một câu như để cho mọi người 
) Ngày ây, 
đi đâu tôi cũng thường mang theo vài cuốn sách trong đó có cuốn The 


biết mình không ngủ gật (“Tôi già rồi, bây giờ đến lượt các anh!” 
Principles of Quantum Mechanics của ông. Tôi lăm le muốn chạy về buồng lấy, 
xin ông chữ ký lưu niệm, nhưng cứ rụt rè mãi, rồi thôi. Mấy tuần sau, trong 
một buổi họp ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tôi có mười phút để tóm tắt một bài 
viết. Bạn tôi nói, “Mày phải cẩn thận, Dirac ngồi trong cử tọa.” Cũng run 
(shaking in the boots) nhưng tự trấn an, có khi Dirac không hiểu tiếng Anh 
của mình. Mọi sự rồi cũng qua. 

Sau những bài viết của Einstein vào năm 1905, vật lý cần chừng 25 năm 
nữa để hoàn tất công việc đổi mới. Einstein gần như đã đơn thương độc mã 
xây dựng nên thuyết tương đối, hẹp và rộng. Còn thuyết lượng tử có cả một 
đạo binh hùng hậu: Bohr, de Broglie, Heisenberg, Pauli, Schrödinger, 
Dirac,.. Toàn là những người khổng lồ đã góp công xây dựng nền vật lý 
đương đại này. Thuyết tương đối và thuyết lượng tử đã làm thay đổi hắn bộ 
mặt cùng cách suy nghĩ về việc nhìn sự vật, tính nhiều con số với 6 số thập 
phân. Có người nói những nhà khoa học này đã làm một cuộc cách mạng, 
nhưng tôi nghĩ không phải vậy, vì cách mạng trước hết hàm ý phá vỡ, ở đây 
không có chuyện phá vỡ, họ chỉ tiếp tay Newton, xây thêm cho Hệ thống 
Vạn vật, tòa nhà tráng lệ của ông, hai cánh nhà vi mô và vĩ mô mới, đẹp 
không kém. 

Tuy nhiên, nếu vật lý đương đại không hẳn là một cuộc cách mạng về 
trí tuệ thì, về nhiều phương diện, nó là một cuộc cách mạng về đời sống, 
nhất là từ nửa sau của thế kỷ thứ 20. Ra đời năm đầu tiên của thế kỷ, vật lý 
đương đại trở thành phần móng rất sâu của kỹ thuật; nó đã giúp kỹ thuật 
làm nhiều tiến bộ bất ngờ và không ngừng, nhanh đến độ khiến cho ta 
chóng mặt, xâm nhập mọi khía cạnh của cuộc sống hằng ngày, tin học, điện 
tử, ... như máy vi tính mà tôi đang dùng để đánh máy đây có lẽ nhanh, khỏe 
và nhẹ hơn máy vi tính đã dùng để điều khiển phi thuyền Apollo đáp 
xuống mặt trăng rất nhiều lần! 

Ngoài ra, thế kỷ của chúng ta còn chứng kiến biết bao nhiêu thành quả 
khác của trí tuệ con người cùng những ứng dụng thực tiễn của nó, trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau: vòng xoắn kép DNA, những khảo cứu về di 
truyền, bản đồ cấu trúc sene của sinh vật, khảo cứu về tế bào gốc cùng 
những phương pháp trị liệu tân kỳ trong y học, ta khó mà kể hết. Có một số 


506 


khảo cứu mà chúng ta đang thực hiện, nhất là những khảo cứu về sinh học, 
có thể chúng sẽ trở thành những quan ngại lớn, dễ khiến những thế hệ 
tương lai sẽ phải rên than “lầm thế kỷ” và rất có thể họ sẽ có lý. Thí dụ đã 
biết, thuốc bột trừ sâu DDT có một thời được coi là sản phẩm cứu tinh của 
nhân loại; ngày nay, nửa thế kỷ sau, nhiều nơi trên thế giới vẫn còn phải 
tìm cách hạn chế những độc hại của nó. DDT không thể so sánh với những 
tiến bộ hiện nay về sự nguy hại cũng như về ảnh hưởng. 

Sau cùng, là một nhân chứng nhưng đồng thời cũng là một người sinh 
trưởng và lớn lên tại Việt Nam, đã sống qua trong phần đầu của cuộc chiến 
đài 30 năm. Ba mươi năm! Ngót một phần ba của thế kỷ, tôi không muốn bỏ 
qua không nói đến cuộc chiến này. Rồi đây, lịch sử sẽ tự thanh lọc, ồn ào 
chính trị sẽ lắng dịu, hận thù, ân oán cá nhân, với thời gian, sẽ không còn là 
yếu tố đáng kể, lịch sử sẽ chỉ đơn giản ghi lại đó là một cuộc chiến chống 
ngoại xâm, gian khổ như bao cuộc chiến chống ngoại xâm khác. Có điều 
khác là cuộc chiến này dài hơn, tàn khốc hơn, quân thù cường bạo hơn tất 
cả những cuộc chiến chống ngoại xâm của những thế kỷ trước cộng lại và, 
cũng như những lần trước, dân tộc ta đã khắc phục được những thử thách 
Ấy. Chiến tranh, chém giết không là những điều ta mong muốn hay để cho 
ta tự hào nhưng nó đã xảy ra, do ngoại bang mang đến. Ở đây, ta ghi nhận. 

Nhàn lại, thời đại của chúng ta cũng cho chúng ta nhiều trăn trở, nhưng 
trong đời sống không có gì hoàn toàn, ta đã sống, đã thấy tận mắt những 
thành tích siêu việt, những công trình đẹp đẽ. Và rồi cả những người khổng 
lồ, như Planck, trong thực tế là con người tao nhã, ngay cử chỉ của ông khi 
đè đặt đưa ra khái niệm lượng tử có khả năng làm thay đổi cả trật tự trong 
đời sống, có lẽ không phải vì nghỉ ngờ mà là vì tính khiêm nhường, đầy 
nhân bản sẵn có trong một con người lương thiện. Tôi muốn nói thế kỷ của 
chúng ta, quả thật, khá đáng sống! 

Gatineau 30 tháng Chín 2008 


509 


MAININH” 


DÒNG SÔNG BAO LA 


Abstracf A memory of the path to Physics by a high school pupil who 
loved Humanities but finally chose Science when she got a fellowship to study 
in French universities. In the course of her studies, she became acquainted with 
a professor who passionately điscussed all about fundamental questions in 
Physics and Philosophy. Then, she started doing scientific researches in 
quantum physics. Her interests spanned from superconductivity, spintronics to 
nanoscience. Her last subject deals with the absence of antimatter ¡in the 
Dniverse. 


Tôi chỉ thật sự thích vật lý vào năm thi bằng cử nhân. Hai năm đầu trên 
băng phế một giảng đường chứa hơn bốn trăm sinh viên dự bị lý-hóa, tôi 
học thì có học, hiểu thì cũng tạm hiểu - phải vào thư viện tìm sách đọc thêm 
- làm bài tập và vào phòng thực nghiệm cũng khá đều đặn. Sinh viên du 
học với học bổng bị đè trên vai một thứ bốn phận nặng hơn bình thường. 
Trước mặt ông Tuỳ viên Văn hóa ở toà Đại sứ Pháp, tôi cũng như các bạn 
cùng trường hợp phải nghe thêm một câu mà dặn dò thì ít, đe dọa nhiều 
hơn: nếu thi hỏng hai năm liền sẽ bị cúp học bổng và “cho về nước”. Thời 
Ấy, tôi còn nhiều hiếu thắng của tuổi trẻ, không muốn bị ai “cho về nước”, 
tự nhủ sẽ chính mình quyết định một khi học xong như đã hứa với mẹ, một 
người mẹ phải dằn lòng để đứa con độc nhất đi xa vạn dặm. 

Bản tính thích xã hội văn chương hơn khoa học nhưng tôi vẫn theo ban 
toán thời trung học, do bạn bè thân đều chọn ban này. Một cách khác, tôi 
quý bạn nên đi theo. Cũng nhờ bạn mà thời đầu khi sang xứ người tôi dần 
dần vượt qua những khó khăn ngôn ngữ và thiếu sót kiến thức khoa học, so 
với đa số bạn bè tây đầm cùng lớp ở đất mới này. Và cũng đo bạn, nhờ thầy, 
tôi bắt đầu yêu khoa học nói chung, vật lý nói riêng. 





” Docteur es Scienses, CNRS - France. 


510 


Tôi đã may mắn có được một người bạn Pháp tử tế thông minh nhận 
làm bạn đồng song trong giờ làm thực nghiệm. Tử tế, không bao giờ anh ta 
tỏ vẻ khó chịu trước trăm câu hỏi của tôi, nhiều câu chẳng liên quan gì đến 
thí nghiệm đang thực tập. Lại còn giảng giải thêm y như một người anh cả 
trước cô em út trong nhà, dù chỉ hơn tôi một tuổi. Dĩ nhiên tầm vóc cao lớn 
và ngôn ngữ cho anh ta sự vững vàng ấy trước một cô sinh viên ngoại quốc 
bé nhỏ, ngỡ ngàng. Thông minh, anh ta không học gạo mà biết cách chỉ giữ 
trong đầu những điểm chính yếu. Tôi từng cười chế: “Moa” bảo “toa” khôn, 
chẳng phải qua cái gì lớn lao mà chỉ vì “toa” biết hết nhược điểm của 
“moa“. 

Buổi trưa đầu tháng Sáu trên đồi cỏ khuôn viên đại học, bọn chúng tôi 
ngồi ôn bài thi cuối năm thứ hai dự bị. Nhìn các nhành hoa đại phởn phơ 
hứng nắng sau suốt một mùa đông giá và những ngày xuân mưa phùn ủ ê, 
tôi nhớ nắng quê nhà hơn bao giờ, rồi lại lo xa. Quay sang nói với cô bạn 
đầm khá thân và anh ta rằng tôi không biết năm sau ra sao, nếu thi đậu tôi 
sẽ tiếp tục học cử nhân hay xin đổi sang học dược như một số bạn người 
Việt đã làm. Họ cho rằng theo ngành ấy chỉ cần giỏi học thuộc lòng, và như 
mẹ tôi gửi thư sang nhắn nhủ: Liệu con thích nghề kỹ sư không? Dược sĩ 
hợp hơn với phụ nữ. Cứ tưởng than thở vậy cho vui, không ngờ anh bạn 
trợn mắt ngó tôi và phán: “Toa tưởng mình có nhiều trí nhớ lắm sao!” 

Ngày kết quả vừa niêm yết, tôi khuân đi trả anh ta mấy cuốn sách đã 
mượn và từ giã nhau cho một cuộc nghỉ hè háo hức. Trong niềm vui chắc 
chắn sẽ được chính phủ Pháp cấp vé may bay cho về thăm gia đình bè bạn, 
hồn tôi bay bổng, nhưng anh kéo tôi về thực tại với một giọng già dặn: “Có 
bao giờ khi ngồi học, toa nghĩ đến quá trình, chuyển biến của các phát minh 
khoa học, đến những lập luận dẫn tới các phát minh Ấy, nhất là về vật lý 
không? Hay toa chỉ biết cho vào đầu những kết quả của chúng bằng cách 
ghi nhớ phương trình công thức mà thôi?“ Mới nghe câu hỏi, tôi tưởng anh 
ta chê hay trách móc, giương mắt nhìn thẳng vào bạn mình. Nhưng anh 
không để ý đến nét mặt người đối điện cũng chẳng đợi tôi trả lời, đã nói 
luôn rằng đấy là điều anh ta tự đặt ra để hỏi chính mình từ một thời gian 
nay. 

Tiếc là người bạn tốt ấy không tiếp tục ngồi trên băng ghế giảng đường 
cùng tôi, tựu trường niên học mới tôi được chọn vào trường kỹ sư, còn anh 
ta đổi đi thành phố khác. Nhưng những trao đổi với anh làm tôi suy ngẫm 
và mở đường, trước nhất cho sự tiếp cận với vật lý, rồi sau đó đi theo ngành 


311 


nghiên cứu của mình. Học để hiểu đại khái hiện tượng khoa học và thuộc 
công thức, biết cách áp dụng chúng chỉ là để thi đậu lên lớp. Nhưng muốn 
yêu cái mình học thì bạn tôi bảo phải có óc tò mò, tìm hiểu ngọn ngành mới 
thấy thích thú. 

Sau năm cử nhân, sinh viên lớp éir¡se (một năm sau cử nhân, theo 
học trình nước Pháp thời ấy) chúng tôi học vật lý với một ông thầy vốn là 
nhà khoa học tài danh nhưng không nổi tiếng như một người thầy giỏi. 
Sinh viên chới với sau những giờ dạy của ông, tất cả đều phải chạy vào thư 
viện tìm sách đọc thêm hay đợi đến những buổi làm bài tập với giảng viên. 
Không viết dàn bài trên bảng đã đành - sinh viên ở trình độ này hẳn khỏi 
cần - ông lại ít khi ghi rõ các công thức, phương trình, thẳng hoặc ông có 
viết gì trên ấy thì chữ nhỏ li tỉ. Ông luôn bước vào lớp với một chồng sách 
nặng khệ nệ trĩu hai cánh tay, rồi vừa nói thao thao vừa giở một số trang ra 
chỉ cho chúng tôi những hình ảnh. Khi thì hình các thí nghiệm, khi hình các 
cấu trúc vật thể, lúc đường biến thiên giữa hai thông số, hoặc chân dung vài 
nhà bác học. Hàng ghế đầu cách ông ít nhất hai thước, bọn học trò nào thấy 
gì. Chúng tôi có kêu lên thì ông gục gặc đầu xin lỗi, xích lại gần một tí, 
nhưng rồi buổi giảng sau vẫn vậy. Suốt năm chúng tôi ngao ngán, tuy thế 
tính ông rất dễ thương. Nhiều lần vừa vào lớp, đặt chồng sách xuống, ông 
xoa tay, ngước mắt nhìn đám sinh viên: - Các anh chị có cần hỏi gì không? 
Tất cả im lìm. Ông gật gù: - Như thế tôi có hai kết luận, một là các anh chị 
lười chưa xem lại cua lần trước, hai là tôi giảng quá rõ ràng. Chúng tôi chỉ 
nháy mắt ngó nhau. Nghĩ lại, mấy mươi năm trước, sinh viên tây cũng còn 
sợ thầy ra gì, dù buổi ấy có nhiều đứa đã rất nhiệt tình trong cách mạng 
tháng Năm 1968. 

Không ngờ, chính tôi lại là người nói với ông sự thật. Vào kỳ vấn đáp, 
tôi bốc nhằm một đề tài mà tôi nhớ rõ là bữa ông dạy xong, đi ra khỏi giảng 
đường chúng tôi cùng nhìn nhau lắc đầu. Nó lại nằm trong những cua cuối 
của niên khóa. Khi ôn thi, chẳng còn thời giờ nên tôi đành bỏ qua. Lúc đến 
phiên tôi lên bảng, ông hỏi ngay: - Sao không thấy cô sửa soạn câu trả lời? 
Tôi cúi đầu ngượng ngập: - Khi ông giảng về đề tài này, bữa đó, tôi không 
hiểu gì cả. Ông rất ngạc nhiên: - Thế mấy người trong lớp thì sao? Tôi đành 
đáp: - Tôi không biết chính xác, nhưng những bạn tôi quen đều vậy. Ông 
thở dài bảo: - Thôi, cô cứ chọn chương nào cô hiểu. Khi tôi mở cửa bước ra, 
ông dặn theo: - Bữa nào đến văn phòng gặp tôi. 

Trong khi chờ đợi kết quả chứng chỉ Vật lý ấy, tôi vừa thắc thỏm vừa e 


5312 


ngại không hiểu ông thầy muốn nói gì với mình. Cuối cùng, sau hôm gặp 
ông tôi đã thích thú khám phá ra một người thầy lạ lùng, ngoài tưởng 
tượng. Cứ ngỡ ông sẽ quay lại với đề tài mà tôi bị bí bữa thi vấn đáp hay hỏi 
thêm về cách giảng bài của ông trong lớp. Nhưng không, chỉ sau vài trao đổi 
thông thường, bỗng nhiên cao hứng, ông vui thú nói về con đường đi đến 
với khoa học, với vật lý. Từ những suy ngẫm mang tính triết lý khoa học, 
ông tung mình vào những định luật chế ngự không gian vũ trụ rồi rớt 
xuống đời sống con người trên Trái đất. Rồi cũng từ con người ông trở lại 
với vật lý. Bước khỏi văn phòng ông, tôi bật cười một mình, thấy cái lỗ đen 
hôm thi vấn đáp vẫn tối mịt mùng, nhưng có một thúc đầy nhóm lên khiến 
tôi quyết định phải dành thời gian vẽ lại/ngẫm lại con đường đã qua để xem 
mình đã học/tiếp cận với Vật lý như thế nào. 

Tôi đã làm việc ấy sau tháng hè về thăm quê nhà rồi trở sang Pháp. 
Nhưng điều làm tôi thích thú không phải là con đường tôi đi - đĩ nhiên thôi 
- mà là biến chuyển nhanh chóng của vật lý từ cuối thế kỷ XIX trở về đây. 
Nó toả ra sức hấp dụ lạ lùng khi tôi ngồi lại làm một đúc kết tổng hợp cho 
mình về quá trình suy luận và khám phá của một số khoa học gia. Vào thời 
điểm ấy, khi đa số các nhà Vvật lý cho rằng họ đã hiểu hết về vật thể, hay 
nếu không, chỉ còn thiếu vài chỉ tiết mà thôi, thì bỗng nhiên năm 1900 Max 
Planck trong cuộc nghiên cứu hoàn toàn lý thuyết đã khám phá ra điều cốt 
lõi của khoa học lượng tử: năng lượng không phát ra một cách liên tục 
(mang tính chất sóng) như vật lý cổ điển đã quan niệm. Nói một cách 
khác, ông cho rằng năng lượng bức xạ là những chùm hạt “quanta” (số 
nhiều của “quantum“). Ở thời thượng cổ Hy Lạp, nguyên tử được xem là 
một đơn vị nhỏ nhất bắt- khả-phân (từ chữ Hy Lạp “atomos”), nhưng đến 
cuối thế kỷ XIX, những thí nghiệm của Ernest Rutherford cho thấy nguyên 
tử là một kết hợp giữa các proton và electron. Quantum của Max Planck giờ 
mới là đơn vị nhỏ nhất bắt-khả-phân ấy. Phát hiện về sự nguyên-lượng-hóa 
các trao đổi năng lượng này của ông đã khởi nguồn cho những công trình 
nghiên cứu của nhiều khoa học gia khác như Einstein, de Broglie, 
Schrödinger, Heisenberg... về tính nhị nguyên hạt/sóng, phương trình sóng, 
nguyên lý bất định... Đặc biệt, sự tương quan giữa phát hiện của Planck với 


Ax7 


“hiệu ứng quang-điện” đã đưa đến khái niệm “quang tử” mà Einstein sáng 
chế ra năm 1905 và đoạt giải Nobel Vật lý mười mấy năm sau. 

Điều khiến tôi thú vị là nếu khởi đầu Einstein không hề tin vào sự hiện 
hữu của các hạt và đã công nhận là mình không hiểu nguyên nhân của sự 


513 


chuyển năng lượng không liên tục vốn trái ngược với thuyết liên tục của 
điện-từ-trường, thì sau đó, qua khám phá về quantum của Planck, Einstein 
đã giải thích được những kết quả ông thu nhận từ công trình nghiên cứu về 
“hiệu ứng quang-điện” ấy. 

Khoa học vật lý cứ như thế xuất hiện dàn trải trong đầu cô sinh viên bé 
nhỏ là tôi như một con sông bao la không thấy bờ bên kia, càng lúc càng 
dồn đập cuốn rút. Một cánh lá nhỏ xíu rơi vào đó lúc nào không hay. 

Gần đây, những nhà khoa học quan tâm tới ngành vật lý trong nước 
Pháp nhận ra sinh viên không còn tha thiết theo học, các nghiên cứu viên 
bỏ mặc hoặc đi làm vật lý ở một vài quốc gia khác như Hoa Kỳ, Trung Quốc, 
Nhật Bản, những nơi mà ngành này là một trong các trung tâm điểm của 
chiến lược mở mang khai phá. Để lôi kéo họ trở lại, nhân địp vinh danh 
“Năm Thế giới về Vật lý - 2005” nhiều chương trình, hội thảo đã được giới 
quan tâm ấy tổ chức trên toàn nước Pháp. Chủ tịch Hàn Lâm viện về Khoa 
học và cũng là nhà nghiên cứu cơ học lượng tử, Edouard Brézin, tuyên bố 
rằng: “Vật lý hắn là một ngành khoa học cơ bản, không chỉ cho kiến thức 
của chúng ta về thế giới - còn lâu lắm chúng ta mới đục được bức màn bí 
mật của vật chất và vũ trụ - nó cũng đem đến vô số ứng dụng cho đời sống 
hằng ngày”. Hắn, thế giới vật chất còn chứa vạn điều ẩn mật. Biết bao nhiêu 
lý thuyết đã được đưa ra ngõ hầu cung ứng cho con người những giải đáp, 
tuy trong đó có nhiều trả lời sai trật nhưng chính chúng góp phần làm cho 
khoa học tiếp tục đi tới. Có người còn bảo rằng ngay cả các lý thuyết hiện 
đại như thuyết tương đối, lượng tử đều giản dị là những điều cho đến nay 
chưa bị phản bác mà thôi. 

Còn về ứng dụng vào đời sống thường nhật của con người, những 
thành quả nghiên cứu của vật lý và các đóng góp của kỹ thuật tối tân trong 
thế kỷ XX vừa qua cho đến nay đã đem lại những tiến bộ thật quan trọng 
trong rất nhiều lĩnh vực: điện tử, kỹ thuật truyền thông, công nghệ nano, y 
khoa, vi tính, khí tượng thời tiết... 

Chẳng hạn khoa học nano đã trở thành một điều cụ thể từ cách đây 
khoảng hơn 25 năm, nhờ sự sáng chế ra kính hiển vi điện tử cho phép quan 
sát trạng thái, vị trí, cách xếp đặt các phân tử, nguyên tử, ion của vật liệu 
trong những môi trường tiếp cận khác nhau. Rồi sau đó, người ta có thể 
biến hóa môi trường ấy bằng cách thay đổi nhiệt độ, áp suất, thành phần 
hóa học, điện từ trường v.v... để các phần tử trong vật liệu ấy chuyển đổi vị 
trí, các ion thay hóa trị tạo thành một cấu trúc như ý muốn, đưa đến một 


5314 


sản phẩm mới có tính chất vật lý đặc thù hoặc có mức độ áp dụng kỹ nghệ 
cao hơn. Vật liệu mới ở tầm mức nano (1 nm = một phần tỉ mét, 10” m) như 
thế đang được khai thác ráo riết trong nhiều phạm trù của đời sống hằng 
ngày. 

Thí dụ, trong ngành thực phẩm, các nhà Hóa học Hoa Kỳ đã chế ra các 
“bọt nano” (nanobubbles); chúng được bọc trong lớp vỏ mang cấu trúc 
riêng biệt có khả năng kháng cự tác hại của áp suất bên ngoài. Chất bọt 
nano này sẽ giúp bảo toàn thực phẩm và giữ được hương vị chúng lâu dài. 
Theo giới quan sát các tiến triển kỹ nghệ, chỉ trong vòng vài ba năm nữa 
thôi những nước Á châu với ít nhất phân nửa dân số toàn cầu sẽ là một thị 
trường lớn cho ngành thực phẩm nano. 

Các ống than nano đã được đưa vào thử nghiệm y khoa trong nghiên 
cứu chữa trị ung thư bằng phương pháp hóa học. Một nhóm nghiên cứu 
viên của đại học Texas - Hoa Kỳ đã làm thử nghiệm: cho thêm ống than 
nano vào một đĩa cực nhỏ (khoảng hai lần bé hơn một hồng huyết cầu) rồi 
chích đĩa ấy vào một môi trường cấy tế bào. Sau vài giờ đĩa sẽ vỡ, tiết ra các 
hóa chất nó chứa đựng. Các ống than sẽ ngắm vào tế bào và tác dụng vào 
đúng những vị trí cần thiết. Điều sau cùng này là một bước tiến quan trọng 
so với cách hóa học trị liệu từ trước đến nay vốn chưa được hiệu quả lớn và 
có thể gây tác dụng xấu cho những tế bào lành mạnh chung quanh bứu ung 
thư. Ống than nano cũng sẽ có ứng dụng hiệu quả trong xây dựng nhờ 
chúng cứng rắn hơn thép 100 lần và nhẹ hơn khoảng 10 lần. Về năng lượng, 
người ta đang tính chuyện phủ ngoài các toà nhà bằng những lớp vật liệu 
nano để làm công cụ tạo năng lượng mặt trời thay cho điện. 

Trả lời câu hỏi những vật dụng gì trong đời thường đã tập hợp nhiều 
thành quả của vật lý? E. Brézin không ngần ngại cho rằng đấy là điện thoại 
và máy vi tính đi động. Đầu đọc của chúng là một ứng dụng của spin điện 
tử. Và có thể trong tương lai chẳng mấy xa, người ta sẽ thấy xuất hiện máy 
vi tính nano. Không gian sẽ mở rộng mênh mông, còn thời gian càng thu 
ngắn lại. 

Cách đây hơn 12 năm, khi đọc thấy tin một thí nghiệm do 23 nhà 
nghiên cứu Vật lý Ý và Đức với Walter Oelert là người hướng dẫn, thực 
hiện tại Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN, Genève), đã cho 


515 


ra đời 9 phản nguyên tử hydrogen! đầu tiên, thì tôi lại lan man tự hỏi: Liệu 
chắc rằng phản vật chất và vật chất có những phản ứng hoàn toàn khác 
nhau dưới tác động của các định luật vật lý? Phản vật chất đã có mặt ngay 
từ thời Big Bang và bị triệt tiêu từ trong trứng nước? hay còn ẩn náu nơi nào 
trong cái vũ trụ xem chừng vẫn tiếp tục bành trướng nhưng còn đầy bí mật 
này. Và giả dụ một ngày kia, dưới tác dụng biến đổi của áp suất, nhiệt độ, 
trường gia tốc, trường hấp dẫn v.v... của vũ trụ, chúng ló đầu ra rồi đụng độ 
với vật chất thì khi ấy sự nổ bùng của phản ứng hủy diệt, theo quy định vật 
lý mà ta biết, sẽ đưa đến hậu quả khủng khiếp ở mức độ khó lường nào? 
Bao nhiêu năm rời ghế giảng đường, bây giờ thảng hoặc, trong đôi phút 
thư thả ngẩng nhìn bầu trời cao, vẫn như ngày xưa tôi còn đầy thắc mắc. 
Năng lượng tối từ đâu đến? Đã có những chứng nghiệm thực tế về các hạt 
quang tử vượt quá vận tốc ánh sáng mấy lần nhờ tác dụng của “hiệu ứng 
đường hầm” thì nay, nếu tin vào Einstein: khi một vật đi nhanh hơn ánh 
sáng là nó trở ngược thời gian, ta sẽ đặt câu hỏi: Vậy bao giờ con người có 
thể bắn tín hiệu về quá khứ? Và những người - người thường hay khoa học 
gia - quan tâm đến vũ trụ, vật chất vẫn thấy con sông ấy mãi rộng bao la, 
chẳng có bến bờ. 
Caen, tháng Bảy 2008 


! Cấu trúc của hydrogen: một electron (e) quay chung quanh một proton (p*). Phản 
nguyên tử hydrogen là một nguyên tử trung tính, kết hợp của một phản electron (e*) 
quay quanh một phản proton (p }. 


TRẦN HÀ ANH” 


PHÁT MINH CỦA PLANCK 
VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC BỒ ÍCH CHO CHÚNG TA 


Abstract: This paper recalls briefly the edification process of quantum 
theory beginning from the papers presented by Max Planck in the last quarter 
of 1900. The time devoted for quantum theory to fully convince XX-century 
physicists had necessitated more than 25 years, and Planck, due to his very 
special behavior, was among the last ones to be convinced. From the history of 
quantum theory discovery, the author tried to draw some useful lessons to be 
addressed to researchers as well as to administrators for creating favorable 
conditions to get scientific discoveries: a good choice of research subjects; a 
doubtful spirit; a warm passion and a high concentration; a favorable research 
environment. 


Trong mấy năm gần đây, các nước khắp nơi trên thế giới đã lần lượt tổ 
chức lễ kỷ niệm 100 năm thuyết lượng tử (1900-2000), 100 năm phát minh 
thuyết tương đối và “năm thần kỳ” của Albert Einstein (1905-2005), rồi 150 
năm ngày sinh của Max Planck (1858-2006), nhà vật lý người Đức được xem 
là người khai sáng thuyết lượng tử. Thuyết lượng tử cùng với thuyết tương 
đối được nhìn nhận là những phát minh vĩ đại nhất về vật lý trong thế kỷ 
XX, mở đầu cho kỷ nguyên của vật lý hiện đại, là các mốc để phân biệt vật 
lý hiện đại với vật lý học cổ điển thời tiền - lượng tử. 

Khi các công trình nghiên cứu chứa đựng những ý tưởng độc đáo, phá 
vỡ các quan niệm vật lý đương thời được Planck và Einstein lần lượt công 
bố, ý tưởng của các nhà phát minh này không phải đã được đông đảo nhà 
vật lý chấp nhận ngay. Tuy nhiên, nếu so sánh giữa hai học thuyết, thì 
thuyết lượng tử còn gặp nhiều khó khăn hơn để thuyết phục các nhà vật lý, 





ˆ Tskh Vật lý Hạt nhân, nguyên Viện trưởng. Viện Nguyên cứu Hạt nhân Đà Lạt. Câu lạc 
bộ Khoa học và Kỹ thuật NVNONN. 


518 


nhất là để thuyết phục hoàn toàn bản thân Max Planck. Đây là một nghịch 
lý cần được giải thích. 

Chúng ta hãy tìm hiểu tính cách của Planck và nhắc lại quá trình hình 
thành của thuyết lượng tử [4-7], để từ đó thấy được một số nét điển hình về 
sự thai nghén và ra đời của phát minh vật lý vĩ đại đó, và để rút ra một số 
bài học về sự phát minh trong khoa học. 

Planck sinh ra ngày 23/4/1858 trong một gia đình trí thức truyền thống 
của nước Đức, nhiều đời nối tiếp có người học hành thành đạt và chiếm 
được địa vị cao trong xã hội. Truyền thống gia đình và quá trình đào tạo đã 
uốn nắn tư tưởng của Planck theo một cách tư duy bảo thủ, với đặc điểm cơ 
bản là cho rằng các thể chế chính trị cũng như các thành tựu khoa học của 
thời bấy giờ hầu như đã hoàn hảo. Trong cuộc sống, ở Planck thường thể 
hiện hai khuynh hướng tư tưởng xung khắc trong một con người, một là tư 
tưởng bảo thủ, hai là một niềm tin sắt đá vào các lập luận logic của khoa 
học. Planck có thể chọn lựa theo đuổi nghề âm nhạc vì những năng khiếu 
đã biểu lộ ở thời trẻ tuổi, tuy nhiên rốt cuộc đã chọn ngành vật lý lý thuyết, 
để giúp mình giải quyết sự đam mê khám phá và để thấu hiểu các bí mật kỳ 
thú của thiên nhiên. Tuy nhiên, Planck hầu như chỉ muốn dừng lại trong 
khuôn khổ của vật lý cổ điển và hoàn toàn không có tham vọng sáng tạo ra 
một học thuyết vật lý mới. Bởi vậy, trong ngành vật lý, nhiều người cho 
rằng Planck là một nhà cách mạng bắt đắc di. 

Trong những năm đầu của sự nghiệp nghiên cứu vật lý, Planck đi vào 
ngành nhiệt động học, và đã có một số công trình nghiên cứu được đánh 
giá cao. Tuy nhiên, năm 1894 khi đi sâu nghiên cứu về vấn đề phát bức xạ 
của vật đen phụ thuộc vào tần số của bức xạ, Planck đã gặp phải một vấn đề 
mà vật lý lý thuyết thời bấy giờ chưa giải thích nối, đó là việc công thức 
Wien về bức xạ của vật đen chỉ đúng trong vùng tần số cao, còn trong vùng 
tần số thấp thì hoàn toàn không phù hợp với thực nghiệm. Công thức Wien 
dựa trên cơ sở vật lý được công nhận thời bấy giờ là sự phát xạ (và/hoặc hấp 
thụ bức xạ) của vật đen điễn ra liên lục. Khi đi sâu nghiên cứu vấn đề này, 
Planck đã đạt được một công thức nội suy hoàn toàn phù hợp với thực 
nghiệm (sau này được gọi là định luật Planck về bức xạ vật đen) nhưng để 
lý giải kết quả này đã buộc phải dựa vào giả thuyết theo đó sự phát xạ của 
vật đen diễn ra một cách rời rạc (giả thuyết quanta) chứ không phải liên tục 
như mọi người thường nghĩ ở thời bấy giờ. Planck đã biểu diễn đơn vị năng 
lượng rời rạc đó là E = hf, trong đó f là tần số của bức xạ, và h là một hằng 


519 


số (sau này mang tên là hằng số Planck). 

Planck đã công bố các kết quả nghiên cứu của mình vào tháng 10 (công 
bố công thức bức xạ) và tháng 12 năm 1900 (công bố công thức E=hf để suy 
điễn công thức trên), và bản thân tác giả cũng không ngờ rằng công trình 
sau này lại mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với ngành vật lý. Lúc 
bấy giờ, Planck cũng chỉ nghĩ rằng đây là một thủ thuật toán học cần thiết 
để lý giải một công thức phù hợp với thực nghiệm, chứ chưa tin rằng giả 
thuyết mà mình đã đưa ra là một thực tế của vật lý. Phải chờ đến năm 1905, 
khi Einstein đưa ra bài báo trên tạp chí Niên siúm Vật lý (Annalen der Phụsik) 
về tính chất hai mặt sóng - hạt của ánh sáng, thì các nhà vật lý mới thấy rõ 
hơn về giá trị của công trình mà Planck công bố 5 năm trước. Trong khi đó, 
Planck vẫn miệt mài tìm cách giải thích vấn đề theo khuôn khổ của vật lý cổ 
điển, nhưng không thành công. Planck đã im hơi lặng tiếng trong 6 - 7 năm 
liền không viết thêm gì về thuyết quanta. Phải chờ thêm khoảng hai chục 
năm nữa, khi một số nhà vật lý đã cơ bản hoàn thành xây dựng ngành cơ 
học lượng tử và đã xác nhận bằng thực nghiệm sự tồn tại của photon (hạt 
ánh sáng), thì Planck mới được thuyết phục hoàn toàn về bản chất vật lý 
của giả thuyết mà mình đã sử dụng để giải thích về bức xạ của vật đen. 

Tổng thời gian từ lúc Planck công bố kết quả nghiên cứu đến lúc cộng 
đồng các nhà vật lý được hoàn toàn thuyết phục về giá trị của công trình 
nghiên cứu đó, cũng là thời gian cần thiết để Planck được “tâm phục” về 
thuyết lượng tử do chính bản thân mình sáng tạo đã phải mắt đến trên 25 
năm. 

Nhưng một số không ít các nhà vật lý thì đã được thuyết phục nhanh 
hơn. Năm 1918 Planck đã được đề nghị và đã nhận giải Nobel vật lý một 
năm sau (1919). Một số nhà khoa học khác thì cho rằng Einstein mới là 
người có công nhất đối với sự hình thành của thuyết lượng tử. Phải nhìn 
nhận Einstein quả là một người có công lớn, vì đã ủng hộ rất sớm các ý 
tưởng của Planck và đã có nhiều công trình nghiên cứu khác về lượng tử có 
tính cách thuyết phục; cũng như Planck đã có công lớn vì đã ủng hộ 
Einstein khi bài báo về thuyết tương đối được công bố năm 1905. Dù tuổi tác 
có chênh lệch nhau (Planck hơn Einstein 21 tuổi), nhưng hai nhà vật lý đã 
có mối quan hệ mật thiết trong công việc chuyên môn, và thân thiết với 
nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, muốn hay không, Planck vẫn là người đã 
đưa ý tưởng về “quanta” ánh sáng đầu tiên, cho nên việc gán cho Planck vai 
trò người cha sinh của thuyết lượng tử cũng là phù hợp với lịch sử phát 


520 


triển của ngành vật lý học. 

Qua câu chuyện lý thú này, nhìn từ góc độ của người sinh sau đẻ 
muộn, chúng ta có thể thấy nỗi gian truân của những phát minh khoa học. 
Sau đây, là một số vấn đề gắn với sự phát minh khoa học qua bài học kinh 
nghiệm của Planck và những nhà phát minh khác. [1-3]. 

Không phải trong đời, mọi nhà vật lý đều có những phát minh mang ý 
nghĩa đột phá như Planck hoặc Einstein. Nhưng với bản lĩnh của mình, các 
nhà vật lý vĩ đại này đã chọn được những vấn đề then chốt cần giải quyết, 
để khi thành công, thì công trình của họ sẽ mang tính đột phá để đẩy trình 
độ phát triển vật lý của loài người lên một bước có ý nghĩa. Những công 
trình nghiên cứu khác không phải là vô ích, chúng cũng đóng góp vào sự 
hiểu biết ở phạm vi hạn chế hơn, như thể là góp những viên gạch vào tòa 
lâu đài vật lý của loài người. Tuy nhiên, việc chọn vấn để nghiên cứu giữ 
một vai trò quan trọng trong sự thành công hay thất bại của một nhà khoa 
học. Vấn đề đó nên thuộc một lĩnh vực đang sôi động, có nhiều người quan 
tâm thì ắt là tốt hơn một lĩnh vực “chết” hoặc quá trầm lặng. Cần có sự đánh 
giá, vẫn đề đó, nếu giải quyết được, thì ý nghĩa của nó sẽ như thế nào? 

Khi khởi đầu công việc nghiên cứu, nhà vật lý phải tích lũy được sự 
hiểu biết sâu về những vấn đề có liên quan, và đi vào xem xét các vấn đề đó, 
kết hợp giữa sự tin tưởng và sự ngờ vực. Vì không phải mọi vấn đề đều đã 
được giải quyết trọn vẹn, có khi nó chỉ mới được giải quyết một phần và ẩn 
chứa những điểm yếu cần được đào sâu thêm. Chính sự ngờ vực sẽ giúp 
nhà vật lý lật đi lật lại các vẫn đề cần nghiên cứu và phát minh được những 
nội dung mới trong quá trình nghiên cứu của mình. Chúng ta có thể lấy thí 
dụ trong trường hợp của Planck, khi nghiên cứu về quy luật bức xạ của vật 
đen, với khởi điểm là công thức của Wien. Công thức đó có một vùng 
không phù hợp với kết quả thực nghiệm. Công thức đó dựa trên cơ sở cho 
rằng sự phát bức xạ của vật đen là liên tục, là một giả thuyết đang được 
chấp nhận rộng rãi. Nhưng nếu giả thuyết đó đúng, thì công thức Wien 
không thể sai so với thực nghiệm. Vậy dù ban đầu đã tin vào giả thuyết bức 
xạ liên tục của vật đen, nhưng sau đó Planck buộc phải nghi ngờ giá trị của 
giả thuyết Ấy, và cuối cùng phải dựa vào một giả thuyết về bức xạ rời rạc. 

Nhà vật lý phải có sự tập trung cao độ trong việc nghiên cứu của mình. 
Planck là người đã đạt được đỉnh cao trong sự tập trung và đam mê đó. Nhà 
nghiên cứu không thể bằng lòng với một lề lối làm việc theo kiểu công chức, 
mà phải hết sức đam mê, hết sức tập trung vào công việc nghiên cứu, phải 


321 


trăn trở, thao thức về vấn đề đang thử thách sự sáng tạo của mình để tìm ra 
được những giải pháp cho vấn đề đặt ra. Ở đây, phải nói đến sự cần thiết 
tạo ra một môi trường thuận tiện cho công việc nghiên cứu, cho phép người 
làm công tác nghiên cứu khoa học không phải lo nghĩ gì khác, đặc biệt về 
những vấn đề vật chất của cuộc sống, ngoài việc tập trung cho nghiên cứu, 
và có đủ điều kiện về cơ sở vật chất để đi sâu vào khám phá, tìm tòi, thỏa 
mãn niềm đam mê lớn nhất là đi tìm lời giải cho những vấn đề mà đòi hỏi 
của sự tiến bộ đang đặt lên vai mình. 

Môi trường đó phải là một môi trường thân thiện, trong đó các nhà 
khoa học có tỉnh thần hợp tác, nâng đỡ nhau, động viên cổ vũ cho nhau, 
sẵn sàng góp với nhau những ý tưởng xác đáng để cho công việc nghiên 
cứu được tiến triển như mong muốn. Phải nói rằng mối quan hệ giữa 
Planck và Einstein, hai nhà vật lý lý thuyết trong những nhà vật lý có tầm cỡ 
nhất ở đầu thế kỷ XX, là thí dụ điển hình về sự hợp tác hiệu quả giữa các 
nhà khoa học. Không khí thân thiện và phẩm chất của các thành viên cũng 
như tỉnh thần hợp tác trong một nhóm nghiên cứu đương nhiên là cần 
thiết, nhưng để kích thích sự cạnh tranh lành mạnh và nâng cao chất lượng 
nghiên cứu, sự giao lưu giữa những nhà khoa học hoạt động ở những vị trí 
khác nhau trên thế giới cũng là rất bổ ích. (Và ngày nay sự giao lưu đó lại rất 
thuận lợi với sự phát triển không ngừng của mạng Internet) 

Môi trường đó phải là một nơi phát huy được sự sáng tạo. Công việc 
nghiên cứu nhằm mục đích phát hiện ra cái mới, bằng thực nghiệm, bằng 
các lập luận lý thuyết, và cái mới không thể nảy sinh nếu các nhà khoa học 
đi trở lại con đường mòn, lặp lại những thí nghiệm cũ, sử dụng những lập 
luận và những phương pháp cũ. Phát minh cái mới đòi hỏi phải có cách làm 
việc mới. Sáng kiến cần được khuyến khích mạnh mẽ trong một môi trường 
nghiên cứu khoa học. Nơi đây, những bậc lão thành, những người có trách 
nhiệm nên phát huy không khí dân chủ, khuyến khích những ý tưởng mới 
và không nên áp đặt những quan điểm của mình đối với các thành viên 
khác của nhóm nghiên cứu. Các ý tưởng mới được sàng lọc và sẽ được công 
nhận giá trị qua kiểm nghiệm thực tế, chứ không nên để dàng loại trừ với 
những lập luận dựa trên kinh nghiệm đơn thuần của những bậc đàn anh, đi 
trước. 

Sự công nhận công trình nghiên cứu xứng đáng mang tên gọi là một 
phát minh, sự đánh giá tầm quan trọng của một sáng kiến mới không phải 
là một điều đơn giản. Phát minh của Planck là một ví dụ điển hình. Như đã 


322 


nói trên, thuyết lượng tử đã mắt hơn 25 năm mới thuyết phục được mọi 
người, kể cả người sáng tạo ra nó. Phát minh là mang lại một cái mới, xưa 
nay chưa ai nghĩ đến, chưa ai biết, cho nên có nhiều khả năng gặp phải sự 
chống đối của những người đã quá quen suy nghĩ theo kiểu cũ. Phải thuyết 
phục họ bằng mọi lý lẽ, mọi bằng chứng thực nghiệm, nhưng như Max 
Planck đã viết, có trường hợp không có cách gì thuyết phục họ được, chỉ 
còn có nước chờ... một thế hệ tiếp theo, những người này ít bảo thủ hơn và 
thường cởi mở hơn đối với những ý tưởng mới. Do đó, nhà nghiên cứu phải 
kiên trì bảo vệ quan điểm của mình, trên cơ sở bảo đảm sự minh bạch và 
trung thực về khoa học. Với tính cách của mình, Planck sau khi phát minh 
sự cần thiết của giả thuyết quanta, đã mất nhiều năm để tự thuyết phục và 
cho người khác thuyết phục mình, để rồi chứng kiến sự thành công rực rỡ 
của thuyết lượng tử trong thời gian cuối của cuộc đời biết bao sóng gió 
nhưng cũng hết sức vẻ vang của mình. 

Trên đây là một vài trong số những bài học mà Planck và những nhà 
khoa học lớn trong thế kỷ XX đã để lại cho chúng ta. Khi xem xét các bài học 
ấy, có thể thấy là chúng có giá trị phổ quát, và đặc biệt cần được tiếp thu đối 
với Việt Nam ngày nay, với hiện trạng nghiên cứu khoa học chưa phải đã có 
nhiều thành tích lắm. Những bài học đó có thể áp dụng cho cá nhân những 
nhà khoa học, cũng như cho những nhà quản lý đất nước, đặc biệt những 
nhà quản lý về khoa học và công nghệ. 

Đây là một số suy nghĩ của tôi nhân chuẩn bị bài viết để tham gia vào 
tập Max Planck - người khai sáng thuyết lượng tử, hy vọng nhận được sự chia 
sẻ và đồng cảm của các nhà khoa học và bạn đọc. 


Tài liệu tham khảo: 

[1] Creativity, Innovation and Problem Solving - Some Guidelines with 
Linked Historical Examples www.quantumbooks.com/Creativity.html 

[2] Invention http://en.wikipedia.org/wiki/Invention 

[3] Creativity http://en.wikipedia.org/wiki/Creativity 

[4] Max Planck 

http:/nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1918/planck-bio.html 

[5] Max Planck 

http:/www.rssd.esa.intindex.php?project=PLANCK&page=mplanck 

[6] Max Planck: the reluctant revolutionary 

http:/⁄physicsworld.com/cws/article/print/373 


523 


[7] Quantum Theory: Max Planck 
http:/www.spaceandmotion.com/quantum-theory-max-planck-quotes.htm 


PHAN HUY ĐƯỜNG” 


THÁI ĐỘ KHOA HỌC 
TRONG KIẾP NHÂN VĂN: 


Abstract. Les découvertes de la physique contemporaine nous aident à 
éliminer de notre pensée maints préjugés coriaces de la philosophie et de la 
culture. Néanmoins, le savoir des physiciens se limite aux relations 
quantitatives entre les êtres matériels à lintérieur du monde matériel dont 
Ihomme fait partie. Mais homme est aussi un être tri-dimensionnel, lunité 
mouvante de la matière, de la vie et de la culture. Aussi, sïl faut faire confiance 
au savoir des physiciens dans leur domaine de compétence, iÌ vaut mieux 
conserver un peu de philosophie, voire de poésie dans nos relations ølobales 
avec le monde, avec Autrui. Dans ces relations, ¡l existe à travers le temps des 
"évidences” incontournables quy ne relèvent pas đe la science. Elles s'expriment 
spontanément dans les langages que nous utilisons pour penser le monde. 5'l 
convient de purger notre langage de tous ses concepts douteux, nous ne devons 
en aucun cas le réduire et lenfermer intellectuellement dans les carcans de 
linfiniment grand et de linfiniment petit de la physique contemporaine. Car 
nous existons, vivons, pensons, agissons, voire nous aimons dans un monde 
aux échelles humaines, au-delà duquel ¡l ny a ni pensée ni science. 


(...) Ý nshĩa tà giá trị của uật lú ở chỗ nó giúp chúng ta khám phá ra những sai 
lầm của triết học bằng cách cho chúng ta thấu rằng "một số khẳng định có tham oọng 


” Informaticien, écrivain, phíilosophe, traducteur littéraire, Antony, France. 

” Cảnh báo: tôi không có kiến thức khoa học về vật lý, nói chỉ đến vật lý lượng tử. Tôi chỉ 
lỡ mê một số tác phẩm đo các nhà khoa học viết để trình bày kiến thức của họ cho kẻ 
ngoại đạo, đặc biệt khi họ bàn về kiến thức liên quan tới những khái niệm phổ biến 
trong triết học. Quan điểm riêng của tôi về những khái niệm như "sự thật, "khoa học”, 
"sự thật khoa học”, "sự thật khách quan" và một số khái niệm kinh điển trong triết học 
như không gian, thời gian, vật chất, vật thể, thực thể, sự vận động, hành động, v.v... 
cũng như phương pháp suy luận biện chứng, đã được trình bày trong hai quyển Penser 
librement (Chronique sociale, Lyon, 2000) và Tư đưy Tự do, (Nxb Đà Nẵng, 2006). Xin lỗi 
độc giả, tuy dùng tới, tôi không thể trình bày lại trong bài này. 


526 


có giá trị triết thực ra chẳng có giá trị gì cả". 

(...) Vật lú phá tan một số thành kiến trong tư duy triết oà trong tư duy thông 
thường, nhưng không tự khẳng định như một triết lý. Nó chỉ sáng tạo ra những 
cách nói chéo để tạm thời điều trị sự thiếu hụt uà bất lực của những khái niệm 
truyền thống, nhưng nó không đặt ra những khái niệm đương nhiên!. Nó khiêu 
khích triết học, buộc triết học phải nghĩ ra những khái niệm có siá trị trons bối cảnh 
của chính nó.^ 

Merleau-Ponty 


! "ConcepEs đe droit" có nghĩa: tự nó có quyền được coi như là khái niệm. Ôi, từ khi có ai 
đó (Kant? Rồi Deleuze) tuyên bố rằng: triết lý là lao động sáng tạo khái „iệm, triết gia cứ 
tưởng "khái niệm" là cái gì ghê gớm lắm tuy xét cho cùng nó cũng chỉ là một ngôn từ 
thôi, và zøi ngôn từ đều là khái niệm: "cái bàn", chẳng khác gì "hạt nguyên tử", đương 
nhiên là một khái niệm, nó có thể là gì khác? Khái niệm, xét cho cùng, là quan hệ giữa 
người với người được vật thể hóa bằng một âm thanh hay một ký hiệu. Ngoài quan hệ 
ấy, trong vũ trụ làm gì có gì gọi là khái niệm? 

Theo tôi: triết lý là suy luận để cải tạo những khái niệm sai, mơ hồ hoặc quá thô sơ, 
giảm bớt thành kiến cổ lỗ sĩ trong quan hệ giữa người với người, mở đường cho một 
nhân giới cởi mở, đúng đắn và, nếu có thể, trìu mến hơn. Thế thôi. Trong triết có những 
vấn đề mà hiện nay khoa học chưa thể với tới được, chưa kể tới những vấn đề mà khoa 
học không thể với tới được, nhưng vẫn là môi trường sống có nhân cách, môi trường làm 
người của ta hôm nay. 

?PHĐ dịch nghĩa, không dịch văn, những câu: 

“(..) le sens de la physique est de nous faire faire des "découvertes philosophiques 
négatives[*]” en montrant que "certaines affirmations qui prétendent à une validité 
philosophique nen ont pas en vérité". 

(...) La physique đétruit certains préjugés de la pensée philosophique et de la pensée non 
philosophique, sans pour autant être une philosophie. Elle se borne à inventer des biais 
pour pallier la carence des concepts traditionnels, mais elle ne pose pas de 
concepts de droit. Elle provoque la philosophie, la pousse à penser des concepts valables 
dans la situation qui est la sienne." [MP] 

1 Merleau-Ponty emprunte cette expression (et la citation qui suit) aux physiciens 
London et Bauer [Ln&B]. 

Aux contrarres, ]ean-Marc Lévy-Leblond, NRF essais, Éd. Gallimard, 1996, tr. 15-16. 

Nói toạc móng heo thì thế này: triết gia truyền thống thường suy luận với nhiều khái 
niệm tưởng chừng là những sự thật vĩnh cửu rất siêu nhưng thực tế thì chẳng có giá trị 
gì cả. Thí dụ như khái niệm không gian và thời gian của Kant hay quan hệ giữa hai khái 
niệm ấy của Hegel. Bọn vật lý chúng em xin thưa với các đại gia: trong lĩnh vực hành 
động cụ thể của chúng em ngày nay, các khái niệm ấy sai bét! Vậy các đại gia ráng tìm ra 
khái niệm mới phù hợp với hoàn cảnh hành động này vì nó có thực, chứng minh và thể 
nghiệm được, và nó thực sự đã tác động vào đời sống hằng ngày của người đời. 

Điều này "đúng / sai" như thế nào, trong bối cảnh nào, với giới hạn nào, ta không bàn ở 
đây. Chỉ cần biết nó có thực và chính đáng, không thể làm ngơ được. 


S21 


Vì, đúng thế, trong nghĩa nào đó, "khoa học không suy nghĩ" - chính điều ấu là 
bí quuết giải thích sự hữu hiệu của nó. Khoa học cố gắng tất lớn để khỏi phải suụ 
nhĩ, bằng cách tạo ra những máu biểu tượng hình thức lỗi lạc để chúng sánh ác 
những khó khăn uà mệt nhọc của tư du, như tmáu móc trong nhà uà trons công 
nghiệp thay thế uà kéo dài khả năng giới hạn của thân xác chúng ta.! 

J-M Lévy-Leblond 

Chúng ta phải biết, chúng ta sẽ biẾt. 

(Wir mũssen wissen, wir werden wissen.) 

David Hilbert 

Tuyên ngôn bất hủ này của Hilbert đã được khắc trên bia mộ ông ở 
Göttingen. 

Thú thực, do căn bệnh cố hữu của người dịch văn chương, bệnh suy 
điễn, tôi có khuynh hướng dịch thành: "Chúng ta phải hiểu, chúng ta sẽ 
hiểu." Tôi không đám. Nhất là trong Kỷ yếu kỷ niệm ngày sinh nhật của 
Max Planck. 

Với nhà toán học cỡ David Hilbert, biết chung chung qua ngôn từ 
thường ngày, qua những ý chung, chẳng thể coi là kiến thức khoa học. Với 
nhiều nhà khoa học, ta chỉ thực sự "biết" những gì ta đã "hiểu". Nghĩa là: 


1 Car, i est vrai, en un certain sens, que "la science ne pense pas" — cest même le secret de 
son efficacité. La science fait un effort considérable pour ne pas penser, en mettant au 
point de remarquables machines symboliques et formelles qui prennent en charge les 
difficultés et les fatigues de la pensée, tout comme nos machines domestiques et 
industrielles viennent relayer et prolonger nos capacités physiques limitées. 

Aux cơntraires, ]-C Lévy-Leblond, Gallimard, 1996, trang 16. 

Lévy-Leblond là Giáo sư Vật lý và... triết lý khoa học (épistémologie). Đụng tới khoa học, 
tôi thích đọc tác phẩm của các nhà khoa học đích thực: họ không chỉ có kiến thức vững 
vàng và chính xác về khoa học, có người còn có văn hóa đầy mình, đặc biệt trong lĩnh 
vực triết lý khoa học từ cổ tới kim. Ý của Lévy-Leblond thế này. Những kiến thức khoa 
học đã được khẳng định rồi thì ta có thể thoải mái dùng - trong bối cảnh mà chúng có 
giá trị —, những phương trình toán biểu hiện chúng, không cần kiểm soát lại, càng không 
cần tính toán lại từng bước từ đầu, mắt công tốn sức một cách vô bổ, cứ việc đưa cho 
máy tính gánh vác hộ. Còn phát huy kiến thức khoa học lại là chuyện khác, chẳng dễ tí 
nào, có khi suy nghĩ nát óc vẫn không nhích lên được nửa bước. 

Dường như đối với kiến thức triết học thì... ngược lại. Trong triết học, không có khái 
niệm nào có thể nhắm mắt tin được, luôn luôn phải đặt lại vẫn đề ngay từ ban đầu. Phải 
chăng vì thế có những ý tưởng cổ lỗ sĩ hàng nghìn năm mà hôm nay vẫn chưa chịu chết? 
Phải chăng vì thế, ở đời, triết gia thì hằng hà sa số, nhưng triết lý mở ra một thời đại tư 
duy mới thì cực hiếm. 


528 


chứng minh được rằng điều ấy đứng hay sai, thế thôi!. Chí ít cũng phải 
khẳng định một cách không phủ nhận được, ở mức độ chính xác nào đó, 
rằng nó đúng trong một hoàn cảnh cụ thể, rõ ràng, kiểm soát được. Những 
thứ còn lại, ta biết vậy vậy, thế thôi, chẳng thể nhắm mắt tin càn được. 

Trong tiếng Pháp, động từ "biết" có hai nghĩa: biết chung chung, đại 
khái rằng?... và hiểu biết khoa học. Người Pháp còn danh từ hóa qwaw hệ 
hiểu biết, biên nó thành khái niệm hình thức: /e Savoir, "Kiến Thức" hay "Tri 
Thức". Đương nhiên, "Kiến Thức" hay "Tri Thức" vẫn mang trong mình hai 
bộ mặt trên của quan hệ hiểu biết. Nhưng dưới dạng danh từ, khái niệm, nó 
có vẻ nói đến một cái gì f mó có thực. Viết chữ hoa khiến nó long trọng, 
trang nghiêm, đáng tin cậy như một Sự Thật... có tầm cỡ, "có giá trị triết". 

Niềm tin nhập nhằng ấy đã từng và vẫn đang lan tràn vào triết học, văn 
học, thậm chí thơ văn. Nó đã khiến nhiều triết gia, nhà tư tưởng, nhà lý 
luận văn học đam mê đeo đuổi Sự Thật và thường nghĩ rằng tư tưởng, ý 
tưởng, kiến thức của chính mình biểu hiện Sự Thật. Đã từng có không ít nhà 
thơ, nhà văn, nhà lý luận văn học, triết gia, tự khoác cho mình nhiệm vụ tìm 
kiếm và nói lên Sự Thật, nhất là Sự Thật Khách Quan, Sự Thật Khoa Học, Sự 
Thật Lịch Sử, Sự Thật Của Con Người, v.v... Khi họ có trong tay ít nhiều 
quyền lực, có người không chỉ nói thôi, còn thắng thừng dạy dỗ, giáo dục, 
cải tạo, hướng dẫn, kể cả bằng cưỡng ép đủ kiểu, người đời đi theo Chân 
Lý. Điều ấy đã gây những tai họa kinh hoàng nào trong thế kỷ 20, ai cũng 
biết. Điều ấy đang gây những tai họa kinh hoàng nào hôm nay, cứ nhìn tình 
hình điên loạn đẫm máu của thế giới thì thấy. 

Thí dụ niềm tin xưa vào Sự Thật cửa Lịch Sử dựa trên kiến thức Khoa 
Học về những Quy Luật Khách Quan cửa Lịch Sử. 

Hay niềm tin "Hiện Đại" vào những Quy Luật cởa Kinh Tế Thị Trường 
Toàn Cầu Hóa, được chứng minh bằng vô vàn phương trình toán rất siêu), 
nhưng chưa bao giờ tiên đoán được những khủng hoảng vừa qua và sắp tới 
của kinh tế thị trường, chẳng bao giờ đếm xỉa tới thân phận của hàng chục 


! Chứng minh rằng một điều gì đó... sai, quan trọng không thua gì chứng minh được 
rằng nó... đúng. Chứng mỉnh rằng một điều gì đó nằm ngoài khả năng chứng mỉnh 
đúng/sai của hệ lý luận mình đang vận dụng thì càng tuyệt! 

* Mon père ne saoait pas tout, mais ïl saoait un peu de tout. Cha tôi không biết mọi chuyện nhưng 
cũng biết một tí 0È mọi chuyện. Một giá trị văn hóa phổ thông, cultire générnle, của Pháp hồi 
đầu thế kỷ 20, trước hai cuộc tàn sát khổng lồ mỹ mãn mà nền văn hóa ấy cho tới nay 
vẫn không hiểu nổi. Theo trí nhớ tồi tệ của tôi. Của nhà văn nào, tôi không nhớ nữa. 

3 Đối với kinh tế gia và người đời thường, nhưng đối với toán gia thực thụ thì... 


329 


hay trăm triệu người đời cả... Và, quan trọng hơn, chưa bao giờ vạch được 
cho người đời một hướng đi hữu hiệu tới một thế giới „hân bản hơn ngay 
trong đời họ.' 

Trong lĩnh vực thơ văn, có thể tiếu lâm hơn, nhờ thế cũng ít tốn xương 
máu hơn, nghệ thuật thôi mà, phê gớm đến mấy vẫn thua xa hai quả bom 
nguyên tử giội xuống Hiroshima và Nagasaki. 

Cách đây không lâu đến nỗi, tôi đưa một nhà thơ Việt Nam tới 
Grenoble nói chuyện. Chàng nổi tiếng đã từng đối mới thơ Việt Nam và đã 
phải trả giá nặng hàng chục năm. Chàng nổi tiếng có kiến thức sâu rộng về 
văn học, triết học Tây Âu. Chàng sử dụng sành tiếng Pháp tới mức đã tự 
dịch thơ của mình qua tiếng Pháp, nói chuyện với độc giả bằng tiếng Pháp, 
thao thao bất tuyệt về Nguyên lú bất định? của Heisenberg trong thơ, quan 
điểm về thơ và triết lý của chàng. Tôi sững sờ. Có thể vì tôi đốt, không hiểu 
gì cả về nguyên lý rắc rối này. Lúc giải lao, tôi kéo chàng ra ban công, bỏ 
nhỏ: ông ơi, nói vừa vừa thôi, đây là thành phó đại học, nôi khoa học hạng 
nhì của Tây đó; đám làm vật lý ở đây trình bày nguyên lý này bằng phương 
trình cho phép chúng nó tính toán và tiên đoán rất chính xác kết quả hành 
động của chúng nó vào vật chất, thế thì còn bất định gì nữa! Nếu tự do của 
con người dựa vào sự bắt định vật lý kiểu ông thì chúng nó chẳng có đứa 
nào tự do cả, nói chuyện với chúng nó làm gì: dù chưa được giải Nobel Vật 
lý, điều gì chúng nó chưa tính toán được, chúng nó chưa tin là đúng, chưa 
tin là có thực. Chúng nó đã tính toán được, chẳng còn gì bất định cả. Tự do 
của chúng nó khác tự do của người đời ở đó. Chàng mỉm cười, nhìn tôi tội 
nghiệp. Và chàng tiếp tục thao thao bắt tuyệt về tính bất định của đủ thứ 
linh tỉnh, nhất là của chữ nghĩa, nhất là chữ nghĩa của chàng, nhất là trong 
thơ và tư tưởng của chàng. Tôi vốn đị ứng với thơ. Hôm ấy, tôi càng đị ứng 
với thơ hơn bao giờ hết. Thế mà tôi vẫn, khi tội nghiệp chính mình, yêu... 
thơ, trong mọi hình thái. Khổ thật... 


Điều tôi thích nhất khi tôi cặm cụi, âm u đọc các nhà khoa học bàn 


! Không hoàn toàn "đúng" - zếu fa chỉ mmuốn thấu kết quả cuối cùng của từng giai đoạn 
phát triển kinh tế ở một số nước như Trung Quốc hôm nay chẳng hạn. Nhưng nhìn toàn 
bộ quá trình phát triển ấy thì kinh hoàng: tàn nhẫn không thua gì thời tích lũy vốn tư 
bản ban đầu tại các nước tư bản ở Tây Âu và thuộc địa cũ và mới của họ. Cần gì toán học 
hiện đại để bắt chước tư bản Tây Âu ở thế kỷ 19 và thành công như họ đã từng thành 
công? Ai không tin, cứ đi hỏi 350 triệu "lao công" Tàu hiện nay thì biết. Chẳng khác phu 
đồn điền cao su ở Việt Nam thời thực dân bao nhiêu. 

* Principe đincertitude hay Principe đindétermination. 


530 


ngang tầm người về kiến thức và niềm tin của họ trong lĩnh vực sở trường 
của họ, là họ cũng có lúc khắc khoải như ai. Tôi đốt khoa học. Tôi chia sẻ nỗi 
khắc khoải làm người có ý thức khoa học của nhà khoa học cũng như tôi chia 
sẻ - hão tới mức nào, tôi không biết, người đời sẽ dạy tôi thêm, đều đều, 
than ôi - khắc khoải làm người của nhà văn. Bất cứ ai biết khắc khoải làm 
người kiểu này kiểu nọ, tôi đều yêu mến, dù chưa đồng ý tôi vẫn có thể 
đồng tình. Xin bạn đừng hỏi tôi: anh làm người như thế nào? Tôi không trả 
lời được. Hiện nay, tôi chỉ biết hành văn thôi. Nếu đó cũng là một cách làm 
người mà người đời chấp nhận được, tôi mãn nguyện. 

Trong Wikipedia, tất nhiên không thể coi như nguồn tham khảo có giá 
trị khoa học, tôi thấy một điều về Max Planck, không biết đúng sai thế nào, 
nhưng là đề tài đáng suy ngẫm. 

Ban đầu, Planck khước từ mô hình nguyên tử về khí của Maxwell và 
Boltzmamn. Đối với ông, thuyết nguyên tử sẽ có ngày sụp đồ trước giả 
thuyết cho rằng vật chất liên tục (confinu). Ông thuận theo thuyết nguyên 
tử từ những năm 1890 khi nó đã trở thành hiển nhiên. 

Năm 1899, ông tạo ra những hằng lượng của Planck (h) và của 
Boltzmann (k), đồng thời với khái niệm qwamz [...] Planck khó chịu khi phải 
công nhận sự đúng đắn của giả thuyết của chính mình vì nó khiến cho vật 
chất trở thành "gián đoạn" (điscontinu).! 

Ra thế. Nhà bác học được giải Nobel vật lý nhờ một khái niệm mình 
phát minh ra, khái niệm cho phép giải đáp một vấn đề nan giải trong thời 
đại của mình, mở đường cho cả một thời đại mới của vật lý, lại không hài 


ˆ † 


lòng với kiến thức mình khẳng định được vì nó "phủ nhận" niềm tin cố hữu 
của mình, cũng là niềm tin phổ biến từ lâu của nhiều người đời. Và, rất lâu, 
chính ông chỉ tin nó là một "cái mẹo toán" thôi. 

"Gián đoạn" - "Liên tục", cặp phạm trù tương phản kinh điển trong tư 
duy triết, như bao cặp phạm trù tương phản khác đã từng ám ảnh tôi biết 
bao năm trời! Phải viết xong quyền Penser librement tôi mới tạm yên, cảm 
tưởng rằng mình đã tìm được một cách tiếp cận và suy luận tạm chấp nhận 





' "Planck rejette, dans un premier temps, le modèle atomiste des gaz de Maxwell et 
Boltzmamn. Pour lui, la théorie atomique seffondrera à terme en faveur de hypothèse 
de la matière continue. lÏ se rallie devant lévidence à latomisme à partir des années 
1890." 

En 1899, ïl introduit les constantes de Planck (h) et de Boltzmann (k) en même temps 
que la notion đes quanta [...] Planck a du mal à accepter sa propre hypothèse, rendant la 
matière "điscontinue". 


331 


được về những "mâu thuẫn" kiểu ấy. Riêng về vấn đề này, "vật chất gián 
đoạn hay liên tục?", tôi đại khái an ủi mình như sau. Điều ta gợi là "vật chất", 
"thế giới vật chất", "vũ trụ", "là" zô tổng thể động, một hệ thống quan hệ 
năng động giữa tất cả những gì ta có thể tiếp cận được bằng giác quan của 
ta hay máy móc ta sáng tạo để quan sát øà biểu hiện chúng dưới dạng giác 
quan của ta tiếp cận được, dù chỉ là một chuỗi... số! Trong tổng thể động ấy, 
có chính chúng ta. Nhưng chính ta lại là một tổng thể hơi khác những vật 
thể khác trong vũ trụ ở điểm này: ta là thể thống nhất năng động của vật 
giới, sinh giới và văn hóa. Ở phẩm chất cuối cùng này, ta vừa là chính ta vừa 
là toàn bộ những người đã sáng tạo những ngôn ngữ ta dùng để tư duy, kể 
cả ngôn ngữ toán và... tiếng Việt, thậm chí tiếng Ziao Chỉ, vì lý do đơn giản 
này: ít nhất 99,99% ngôn từ và, qua đó, những ý tưởng, trong đầu ta đều do 
tha nhân mang lại cho ta. Phải thế ta mới có thể "hiểu" được vật chất!. Phải 
thế ta mới có thể suy diễn ra khả năng có thực của nhiều vật thể hay sự kiện 
ta chưa hề "thấy" bao giờ. Phải thế mới có thể có một điều gì gợ ià sự thật 
khoa học vì ngoài quan hệ tổng hợp của chúng ta với thế-giới?, thế giới vật 
chất f „6ó không có Sự thật, không có Khoa học°. Điều có thực, liên tục, "vĩnh 
cửu" là những quan hệ - trong đó có ta - mà ta biết hay chưa biết: trong vũ 
trụ không có gì biệt lập, không có gì tự hiện thực từ hư vô - kể cả ta. Tất cả 
đều là hậu quả của một quá trình vận động. Trong vật giới chỉ có một loại 
quan hệ thôi: quan hệ về lượng, và quan hệ ấy có không-thời gian tính. Tất 





! Tất nhiên, "hiểu" là một quá trình bất tận. Marx và Engels đã vạch rõ từ lâu. 

Xin "trích" theo trí nhớ tôi tệ của tôi, ý bất hủ này: Lø contradicHon entre le caractère limité 
đe 0s cơnftaissances et otre capacité 1[tte à conmdftre se résout dans le déueloppement tnƒtm1 du 
Saooir. Mâu thuẫn siữn tính siới hạn của kiến thức của chúng ta uà khả năng hiểu 0ô tận của 
chúng ta tự giải quyết qua sự phát triển uô tận của Kiến Thức. Với ngôn ngữ triết của thế kỷ 19 
tại châu Âu, hành văn biện chứng đến thế là cùng! 

Dĩ nhiên, "bất tận" trong nhân giới. Bản thân nhân giới bất tận hay không, phải điên 
điên mới đám khẳng định (PHĐ). 

° Quan hệ chung của chúng ta với vật giới và với nhau trong tư cách người. 

3 Xem lập luận chi tiết trong Penser librement hay Tư duy tự do. 

* Đây là nguyên lý nền tảng của triết lý duy vật biện chứng cửa Marx oà Ensels: Thoạt 
tiên có oật chất năng động (matière en tmouoemenf). Vật chất đã tự nó năng động thì tự nó 
cũng là không-thời gian. Khi ta đọc hai triết gia này xuyên qua những khái niệm "không 
gian”, "thời gian", "hiện tượng" và "vận động" của Kant, ta hiểu ai khác, không hiểu họ vì 
họ không chỉ phủ định Kant thôi mà còn phủ định luôn cả Hegel nữa. Trên cơ sở ấy, họ 
cho rằng điều duy nhất đáng tìm hiểu là: những quy luật chung nhất của sự vận động, 
từ hình thái thô sơ nhất, hình thái vật thể, tới hình thái phức tạp nhất: tư duy. Và vay 


532 


cả những hình thái "cụ thể" của vật chất đều có thể quy về vài hình thái cơ 
bản chung. Chính vì thế ta có thể nêu chúng trong một phương trình toán!! 
Trong vận động liên miên bất tận của những quan hệ ấy, có lúc có trạng 
thái tương đối "cân bằng" cho phép những vật thể "cụ thể" hình thành và 
tồn tại một cách tương đối "ổn định" đối øới nhãn quan trực tiếp hay gián 
tiếp của ta. Có lúc, những quan hệ ấy đột ngột tạo sự trao đổi năng lượng 
giữa hai vật thể khiến cả hai có thể biến dạng đối øới nhãn quan trực tiếp 
hay gián tiếp của ta. Theo kiến thức của chúng ta hôm 1+2, nhờ Planck, 
lượng năng lượng có thể trao đổi được giữa những vật thể không thể nhỏ 
hơn ÿ. Thế thôi. "Vật chất liên tục", "vật chất gián đoạn" chỉ là cách phát 
ngôn hàm hồ, thiếu chính xác của triết gia, người đời thường và, dường 
như, của nhiều nhà vật lý không phải loại xoàng! "Sự liên tục", "Sự gián 
đoạn" còn hão hơn nữa. 

Thế mà ta cứ cần đến chúng khi ta tư duy. Đâu phải vô cớ. Đôi khi ta 
nghiệm sinh một cách hiển nhiên, chắc chắn, không gì phủ nhận được?, kể 
cả vật lý hiện đại, rằng đời ta y như một chuỗi gián đoạn vô lý, vô tình, đau 
điếng. 

Nhờ thế mà có... Thơ: 

“Hình chỉ đẹp những khi còn [ô hô ai tai!!!] dam đở'... 

Nó mà hết //ên tục dang dở, nó biến quách đi cho ta đỡ khổ, chứ nó lại 
đột ngột gián đoạn, chỉ vì một "quanfum” ngộ nhận, đau ẩứf người đó, người 
ơi. Ừ mà đứt được, còn đỡ đỡ, chứ nó cứ dai dẳng liên tục hành hạ mình thì 
chết người ta... Thật vậy. Vì sao? Vì ta tồn tại, sống, suụ nghĩ, hành-động, 
thậm chí yêu yêu, trong thế giới trung mô. Thế giới ấy mà không gián đoạn, 
không thể có thân xác của chính ta. Thế giới ấy mà không liên tục, không có 
gì có thể hiểu được, kể cả em yêu, kể cả chính ta. Nhưng bảo nó "là" cả hai, 
ta... điên đầu: zậy mà hổng phải zậy! Ở đó, vật giới có sự liên tục - gián đoạn 
đặc thù (của) nó. Sinh giới và thế giới tỉnh thần cũng vậy, và cũng chẳng dễ 
hiểu tí nào. Trong khi chờ đợi có người tạo ra những khái niệm, phương 
pháp suy luận và ngôn ngữ thích ứng, giúp ta hiểu cả ba món liên tục - gián 





mượn, một cách khá gượng gạo, ba quy luật của phép biện chứng của Hegel. Tôi đã 
phân tích vài thí dụ cụ thể trong Tư Duy Tự Do. 

1 Một phương trình vật lý là một quan hệ về lượng giữa những vật thể, một sự bằng 
nhau, hơn kém nhau, một sự đồng nhất về bản chất mặc dù những hình thái cụ thể khác 
biệt qua đó ta cảm nhận chúng. E=Mc? có nghĩa: không có sự khác biệt về bản chất giữa 
những cái ta gọi là khối lượng hay năng lượng "của" một "vật thể". 

? Éoidence kiểu Descartes. 


533 


đoạn tàu oà quan hệ giữa chúng ở ga ta, đành sống sao để đừng gây đau 
khổ cho người khác và nếu không tránh được thì nên ít ít thôi. Vì thế, đời 
nay, tôn giáo (hiền từ), triết lý (tỉnh táo), thơ văn (đậm nhân tình) vẫn cần 
thiết cho cuộc nhân sinh. 

Trong cối nhân gian bé tí này, tu Tiên tu Phật mãi, hình như cũng có 
ngày đắc đạo. Nhưng dường như chưa ai đắc đạo nhờ tu Toán. Chẳng ai 
sống mãi với phương trình được. Còn phải ăn, phải yêu nữa chứ! Không thì 
sống sao được, nói chỉ là suy nghĩ? Lúc đó, bắt buộc phải trở lại đời thường, 
sống với ngôn ngữ thường ngày của người đời. Những nhà vật lý cũng thế 
thôi. Nhưng họ sử dụng ngôn ngữ thường ngày thận trọng biết bao! 

Bohr đã từng nói với Heisenberg!: thực ra tôi nghĩ rằng mấy bức hình 
nguyên tử [như một hạt nhân với một vài élecfrons dao động chung quanh] 
chỉ là trột cách mô tả kinh điển thuận tiện nhất, thể thời. 

Ôi, những gì ta tận mắt thấy trong kính hiển vi điện tử có thể không có 
thực hay sao? Ừ, vậy đó! Chính Bohr đã nói vậy mà. 

Einstein lại nói với Heisenberg: "Về uyên tắc thì thật là sai lầm nếu xâu 
dựng một lú thuyết chỉ dựa trên những đại lượng quan sát được. Chính lú thuyết 
quuết định uề cái mà người ta có thể quan sát được.” "Chủ quan", "duy tâm" đến 
thế là cùng! Và Einstein định nghĩa hành động quan sát như sau: "Quan sát 
nehĩa là thiết lập một quan hệ giữa một hiện tượng uà sự thực hiện hiện tượng đó 
Iqua hành động] của ta." 

Heisenberg lại cho rằng tên "ørincipe đincertitrde' không phù hợp với 
phát minh của ông. 

J]-M Lévy-Leblond thẳng thừng: 

Dựa vào một phát biểu đúng trong khung cảnh đặc thù và giới hạn của 
một lý thuyết vật lý - lượng tử, trong trường hợp này - để ngoại suy trong 
những hoàn cảnh hoàn toàn khác về bản chất, là chuyện nguy hiểm và 
thường thường có tính chất lạm dụng. Sự lạm dụng ấy gần như sự gian lận 





t"A vrai dire, je pense que ces dessins đatomes sont ce quil y a de mieux comme images 
classiques, mais rien de plus." 

Werner Heisenberg, La erande LĨnficaHon, Seuil, 1991, tr. 85 
* Einstein, Nguyễn Xuân Xanh, NXB Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh - 2007, trang 260. 

Tôi đã "giải thích" ý "quái gở" này trong hai quyển sách đã nêu. 
3 TI raisonnait ainsi: "Observer signifie établir une relation entre un phénomène et 
notre réalisation du phénomène." 

Werner Heisenberg, La erande LĨnficaHon, Seuil, 1991, tr. 89. 


534 


khi, như trong trường hợp này, bản thân sự phát biểu ban đầu! đã quá đỗi 
nhập nhằng. Đúng vậy, chúng ta đứt khoát phải dẹp cách gọi thông thường 
"bất định" đối với những gì mà cho tới đây chúng tôi gọi là, bằng một từ cố ý 
mập mờ, sự "lờ mờ” của những đại lượng vật lý như vị trí và tốc độ.? 

Chính Einstein đã công nhận rằng từ "tương đối", do chính ông phổ 
biến, không chính xác tí nào?. Có thể còn ngược lại: nếu? những lượng ta đo 
đếm được đều "#ơwg đối" đối với một hệ quy chiếu, có những hệ quy chiếu 
tương đương (classes đóquioalence) trong đó người ta vẫn có thể, từ lượng 
được đó đếm trong hệ quy chiếu này mà suy tính ra lượng sẽ đo đếm được 
trong hệ quy chiếu khác. Điều đó khả thi vì trong vũ trụ có một hằng 
lượng... trệt đối và bất biến trong mọi hệ quy chiếu! Đó là tốc độ của ánh 
sáng. Nền tảng của lý thuyết "tương đối" là một niềm tin... tuyệt đối! Dường 
như gần đây, niềm tin tuyệt đối ấy đã bắt đầu... tương đối! 

Thế mà chúng ta cứ bừa bãi "tương đối" với nhau. Trong tranh luận 
thường ngày, chắc bạn đã từng nghiệm sinh điều này: khi người đối thoại 
với bạn tuyến bố "mọi chuyện cũng tương đối thôi" thì chẳng còn gì đáng 
nói với nhau nữa. Điều đó thể hiện niềm tin tuyệt đối này: con người không 
thể hiểu nhau bằng ngôn ngữ, kể cả tiếng Việt. Thế thì nó có thể hiểu nhau 
bằng cái quái gì? Cái tát, giọng ngọt, ve vuốt, hôn? Thế thì nói chuyện với 
nhau, triết lý, hành văn, làm gì cho mệt xác? Chán thật... 


! Tên do chính những nhà khoa học đã dùng để nêu danh lý thuyết ấy cho người đời 
thường. PHĐ. 

? II est toujours risqué, et le plus souvent abusif, đ'extrapoler un énoncé valide dans le 
cadre spécifique et restreint dune théorie physique - quantique en Ïoccurence — à des 
situations đune nature toute đdifférente. Labus confine à Ïescroquerie quand, comme ici, 
lénoncé initial est lui-même plus que douteux. Clest quen effet on doit absolument 
révoquer lappellation commune dỈ "incertitude” appliquée à ce que nous avons jusquïci 
dénommé, dun mot volontairement vague, le "flou" des grandeurs physiques đe position 
et de vitesse. (Aux contrares, ]Ƒ-M Lévy Leblond, Gallimard, trang 190). 

Cà khia chữ nghĩa với ông này thì mệt lắm đấy. Ít ai sử dụng tiếng Pháp một cách rõ 
ràng, mạch lạc, chính xác và chặt chẽ như ông trong tác phẩm này. Nhưng đọc sách của 
ông thì mê tơi. Trong quyển sách này, những trang 184-188 duyệt sơ qua những lạm 
dụng "nguyên lý bất định" của các triết gia, lý thuyết gia trong khoa học nhân văn, nhà lý 
luận văn học, nghệ sĩ và... chính khách (Valéry Giscard đ'Estaing, cựu Tổng thống Pháp, 
cựu học sinh trường Polytechnique). 

3 Aux contraires, ]-M Lévy Leblond, Gallimard, trang 130. Những nhà vật lý đời nay thích 
gọi nó bằng "nguyên lú bất biến (không-thời-gian)", "principe đinoariance (spatio-temporel)"! 
Thế thì còn "tương đối" nỗi gì? 

* Nói một cách khơi khơi, không chính xác theo chuẩn khoa học. 


535 


Hiện nay, chỉ trong khoa học người ta mới biết tranh luận với nhau cho 
tới lúc (tạm thời) ngã ngũ: có hai hằng lượng "đúng" là hằng lượng của 
Planck và tốc độ của ánh sáng. Chấm... chưa hết! Nhưng tạm thời dùng 
được cho vô số việc bổ ích trong khoa học và đời thường. Ngã ngũ rồi, 
người "thắng" người "thua" đều hả dạ, quý trọng nhau: họ đã được cho 
không nhau những điều đáng cho, đáng nhận. 

Than ôi, ở đời dường như chẳng có hằng lượng nào giúp người ta được 
cho không nhau chút tình, giúp người ta biết yêu nhau. Thôi thì tạm dùng 
một "hằng lượng" đặc thù, cũ kỹ, mơ hồ, kì dị, làm điểm tựa chung cho tất 
cả các nền văn minh, bất kể chúng khác nhau thế nào trong không gian và 
qua thời gian: tình người. Không có nó, chẳng thể có bất cứ nền văn minh 
nào. "Hằng lượng" đó tự nó bắt biến, tuyệt đối không thua gì hằng lượng 
của Planck hay tốc độ của ánh sáng: nó không thuộc loại quan hệ về lượng, 
không đo đếm được với bất cứ đơn vị đo lường nào của vật lý kinh điển 
cũng như vật lý lượng tử và tương đối. Bạn mà lỡ được em yêu "tương đối" 
yêu, đĩ nhiên nhiều hơn một quaztum, bạn hiểu liền, chẳng cần đến phương 
trình toán cao siêu nào cả. Bạn mà đột ngột bị em yêu "tuyệt đối" yêu, vì một 
quantum gì đó mà chính bạn cũng không ngờ tới, bạn cũng hiểu liền, sướng 
mê tơi, chẳng thèm biết tới gì khác. 

Những nhà khoa học vật lý! cẩn trọng như thế đối với ngôn ngữ 
thường ngày của chính họ. Vậy, chúng ta, những người sống #hờ chữ 
nghĩa? hay/và øì chữ nghĩa, chúng ta nên ứng xử thế nào với chữ nghĩa của 
chính chúng ta? Nhất là khi chúng ta thò bút viết những cụm từ như "Sự 
thật, "Khoa học”, "Sự thật khoa học”, "Sự thật khách quan", "Quy luật”, 
"Tương đối", "Tuyệt đối", "Liên tục", "Gián đoạn", "Bất định", et tufti tquanfi, 


1 Một lĩnh vực "nhỏ" thôi của con người trong kiếp nhân sinh, tuy nó đã chi phối hằng 
ngày toàn bộ cuộc sống của chính ta, cũng như điện nước và cơ giới cách đây không lâu. 
Quen dùng rồi thì chẳng còn thấy ghê gớm nữa. Không có nghĩa là những nhà lãnh đạo 
các quốc gia, nhất là còn đang chậm tiến, có quyền coi thường chuyện phát huy kiến 
thức khoa học và trí tuệ nói chung của dân chúng để, dựa vào nó, phát triển nhanh và 
lâu bền mọi lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Trong lĩnh vực này, chậm một ly, tụt hậu 
nghìn dặm. May thay, trong lĩnh vực này, có thể "đốt giai đoạn" được. Cứ coi Nam Hàn 
thì thấy. Lévy-Leblond cũng có lý: để tiếp thu và sử dụng kiến thức khoa học, chỉ cần 
học và tin thôi, không cần phải suy nghĩ hung cho lắm; để phát minh khoa học thì... 
không đơn giản như thế! 

? Trí thức đủ ngành nghề và chính khách. 

3 Nhà thơ, nhà văn, triết gia et tu†H quanH. 


536 
và, tiếu lâm hơn: "øhả/"" 

Có lẽ, chí ít, ta nên học hai thái độ này của các nhà khoa học. 

1/ Trong quan hệ của ta uới oật giới, ta nên tin kiến thức khoa học của họ 
hơn tin ý chí của chính mình. Đào non và lấp biển (thứ thiệt) mà chỉ có 
quyết chí thôi, chẳng bao giờ làm nên cả. Nhưng có chút khoa học và có đủ 
phương tiện kỹ thuật thì làm được. Có thêm tí tiền nữa, càng đỡ mệt - nếu 
biết tiêu cho đáng, nhưng điều ấy đòi hỏi kiến thức khoa học! Tuy vậy, 
trước khi làm, nên tham khảo ý kiến của những nhà khoa học trong lĩnh 
vực môi trường. Vật chất là một và liên tục qua sự gián đoạn mài! 

2/ Trong tất cả quan hệ khác của ta với người đời, nên biết sợ, biết khắc 
khoải trước khi khẳng định bất cứ điều gì, quyền gì. Cơn hả hê đắc chí kéo 
đài hôm nay (liên tục) có thể đột ngột (gián đoạn) biến thành cơn giãy giụa 
nhục nhằn của ngày mai. Triết lý duy vật biện chứng kinh điển gọi món này 
là: lượng biến thành chất. Lượng đó đã lớn hơn Ƒ của Planck thì điều ấy khả 
thi. Than ôi, trong thế giới trung mô, mọi hành động của ta, kể cả đọc điễn 
văn hay viết bài này thôi, đều huy động một lượng năng lượng lớn hơn j. 

Dù sao, sợ đến mấy, cũng phải hành động. Không làm gì cũng là hành 
động rồi mà, người đời đâu tha cho ta điều Ấy! "Trong khi con tôi giấy chết, oan 
lơn cầu cứu, anh chị nỡ lòng nsoảnh mặt đi à?" Vậy, cứ hành động một cách có ý 
thức, nhất là ý thức khoa học khi nó cần thiết, nhưng nên hành động một 
cách thận trọng, nhất là khi... viết văn, trong bắt cứ lĩnh vực nào, dưới bất cứ 
thể loại nào. 

Đã hành động vào thế giới chung của loài người, ắt phải quan hệ với 
người khác. 

Đối với nhà khoa học chân chính, ta nên quý trọng kiến thức và yêu 
mến sự frung thực của họ đối uới ta oà người đời. Họ sẽ không lừa ai, nói đóc 
với ai về quan hệ giữa vật thể với vật thể, giữa người với vật giới. Sự thật 
khoa học nghĩa là thế... thôi. Nó vô cùng quý báu vì đã có biết bao nhà khoa 
học đích thực, thậm chí đã được giải Nobel, đã từng lừa người đời, nói dóc 
với người đời vì đủ thứ lý đo. Chưa kể những người rất thật thà khẳng định 
đủ thứ chuyện không tuỳ thuộc kiến thức khoa học hiện có của họ ngay 
trong lĩnh vực kiến thức của họ. Trong trường hợp ấy, đừng vội bốc đồng. 
Tinh thần khoa học cũng là vậy. 





Ôi, chỉ trong bài này thôi, tôi đã dùng từ "phải" 31 lần! Bốn lần đáng nghi ngờ nhất lại 
thể hiện niềm tin của chính tôi. Chán thật... 


S22 


Đối với nhà thơ, nhà văn, nhà lý luận văn học, triết gia, et tufti quanti, 
thì... ngược lại! Yêu thơ văn, suy luận của họ vì nó đáp ứng nhu cầu làm 
người hiện nay của ta, cứ thoải mái... yêu. Và nên yêu... hết mình! Khi tự 
mình thấy... đáng yêu. Chẳng chết đâu và, bình thường, chẳng hại ai cả. Có 
khi còn thích thú nữa. Nhưng đừng chờ đợi ở họ bất cứ sự thật khoa học 
nào cả. Do đó, yêu thì cứ yêu, nhưng đừng vội tin, nhất là khi phải hành 
động. 

Đối với đa số chính khách đời nay, chăng nên tin, yêu điều gì cả ngoài 
điều này: chính sách anh đang chủ trương øà hành động thiết thực của anh 
để thực hiện nó phù hợp với nhân cách của tôi, đồng bào tôi, người đời 
lương thiện hay không? Thế thôi. Nếu phù hợp, tôi sẽ cùng anh hết mình 
đấu tranh cho nó. Nếu không, 1/ow profit, I don't tuork ƒor!. 

Xin chấm dứt bài này bằng câu chuyện dịu đàng êm ả zui zui. Hiện 
tượng này hình như phổ biến: vợ chồng thích cãi nhau kịch liệt trong lúc... 
lái xe. Một người lái, một người "chỉ đạo". Sao lái nhanh thế, chậm thế? Sao 
lại rẽ mà không đi thẳng? Không thấy bảng chỉ đường ấy à? Rẽ vào đây, đây 
này, đây này... Dĩ nhiên, người lái xe liền rẽ vào đường... khác. Nó mà nhìn 
ngón tay chỉ đường của người chỉ đạo, nó có thể gây tai nạn giao thông 
ngay, bỏ mạng hay giết người liền! Hai người không chỉ có hệ quy chiếu 
"tương đương". Ngồi cạnh nhau và đi chuyển trong không gian với cùng tốc 
độ mà người ta cảm nhận không gian và thời gian khác nhau đến thế! Vì 
sao? Vì hành động trong nhân giới, tuy phải có kích thước vật chất mới có 
thực, rất khác quan hệ giữa sự vật với sự vật trong khoa học vật lý. Vậy, 
trong khi chưa có kiến thức hoặc thời giờ để quy tất cả về một hệ quy chiếu 
tuyệt đối, ta nên chấp nhận rằng, khi hành động, mỗi người là một hệ quy 
chiếu cá biệt, không thể phủ nhận được và, bình thường, cũng đáng tin, có 
lúc còn đáng yêu nữa, cứ để nó lái xe như nó thấy phải lái, miễn sao đừng 
đâm chết ai hay/và giết chính mình là được được rồi. 

Trong hành động thường ngày, ta nên tập nhìn đời theo hệ quy chiếu 
của người khác. Sự gián đoạn ấy với chính mình cần thiết cho sự liên tục 
sống ôn hòa với nhau trong kiếp nhân sinh. Biết đâu ta sẽ nói chuyện được 
với nhau "tới cùng" và "hiểu nhau"... hơn, một tí? Biết tạm quên mình một tí 
(nhưng đừng bao giờ quên luôn nhe, kinh hoàng lắm đấy), biết nhìn đời 
một khắc trong hoàn cảnh và theo thế nhìn của tha nhân, là một nền tảng 


t You cơme, 1/ow profit, tue aÏ] prosper By Hu Xiao (China Daiïly) Updated: 2005-05-17 06:52 
httpz/www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-05/17/content_442834.htm 


536 


cơ bản của tình người, của văn hóa. Đó là niềm tin tuyệt đối ngớ ngẩn, đại 
đột của tôi. 

Trong kiếp nhân sinh, mỗi người là một hệ quy chiếu đặc thù, "biệt lập". 
Ngoài... ngôn ngữ vốn là chất người chung nhưng vẫn có âm hưởng, thậm 
chí ý nghĩa dị biệt trong từng người! Vì dù chúng ta nên người trong "cùng 
hoàn cảnh", chẳng ai nên người y hệt ai cả, nhất là ở thời loạn ly, chỉnh 
chiến, đi cư, di tản, di dân, ở thời khủng hoảng xã hội, niềm tin, văn hóa. 
Thế mà ta vẫn có thể "hiểu nhau", tin nhau. Chí ít, lâu lâu, cũng có thể yêu 
nhau tí tỉ. Giải thích điều này thế nào đây? Có thể sẽ không bao giờ giải 
thích được một cách khoa học. Nhưng vẫn có thể nói cho nhau... nghe được 
được. Tôi tin vậy nhưng không chứng minh được. Dù sao tôi đã biết: đam 
mê quá đà, đễ bị lợi dụng; gzá ham "có lý", có thể đánh mất tình người ở 
mình như chơi; hiểu nhau, dù chỉ một tí, dù chỉ một khắc, dù tương đối 
thôi, mãi mãi là khát vọng của cơn của 1sười. 

Thôi thì đành triết lý và... hành-văn! 

2008-08-31 
PHĐ 


NAM DAO” 


ĐẠO LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI: 
KHOA HỌC-KỸ THUẬT 
NHÌN TỪ MỘT GÓC ĐỘ NHÂN VĂN 


Abstract: Safeguarding the ripht to think freely and the scientifc truths 
belong certainly to ethical attributes of scientist. Being against any form of 
destruction of mankind, either at the present time or for future generations, 
either directly through nuclear bombs or indirectly through destroying the 
natural environmert, and behave positively so as to preserve human dignity in 
a large sense, are the prominent traits of a basic ethics of Science and 
Technology viewed from a human standpoint. 

Tớm lược: Giữ quyển tư duy và tôn trọng sự thật, trước tiên đối với bản 
thân và sau là xã hội, chắc hẳn là một thuộc tính đạo lý (ethical attribute) của 
những nhà khoa học. Đôi với xã hội, chống lại mọi hủy diệt con người, ngày 
hôm nay hay trong mai sau, trực tiếp bằng bom N, bom H hay gián tiếp bằng 
phá hoại môi sinh, và làm sao không xâm phạm nhân phẩm, theo thiển ý, là 
những nét nổi cộm của một nền đạo lý cơ bản của khoa học-kỹ thuật nhìn từ 
một góc độ nhân văn. 


1 - Nhận lời đề nghị đóng góp như một 6à oăn vào Kỷ yếu Max Planck 
nhân 150 năm ngày sinh của nhà khoa học lừng lẫy này!, câu hỏi đầu tôi tự 


7 Tên thật của tác giả là Nguyễn Mạnh Hùng, Giáo sư Kinh tế học, Đại học Laval, 
Quebec, Canada. 

! Max Plank Society (MPS) là tên cho một tập hợp “hoành tráng” hơn 80 Viện nghiên 
cứu ở Đức, gồm 12.000 thành viên, 9.000 nghiên cứu sinh cấp tiến sĩ, hậu tiến sĩ, và 
những cộng tác viên khoa học khắp thế giới. MPS đặt trọng tâm trên 3 ngành: Sinh học 
và Y khoa, Vật lý, Hóa học và Kỹ thuật, Khoa học nhân văn. Mỗi năm, MPS công bố 
12.000 báo cáo khoa học, sách, tài liệu hội thảo... sau kiểm duyệt chất lượng khoa học 
(peer review). Để có một ý niệm về hoạt động của MPS, xin tham khảo 
http://www.mpg.de/english/aboutTheSocIety/index.html. Trong bài này, tôi chủ ý dùng 


540 


đặt cho mình là khoa học và văn chương có tương quan nào không, và có 
thì tương quan đó như thế nào. Trả lời, dĩ nhiên tương quan thì có, vì hai 
phạm trù đó đều xuất phát từ trí tuệ con người và đều là sản phẩm của văn 
hóa, tức trải qua một quá trình con người đã sống thành xã hội và cùng kinh 
qua những lớp trầm tích của dòng lịch sử. Nhưng khó hơn, tương quan đó 
như thế nào? Tri thức khoa học dựa trên phương pháp nghiêm túc, “nói có 
sách mách có chứng”, rõ là đóng góp cụ thể rất nhiều vào đời sống tỉnh 
thần và vật chất của cả nhân loại chứ chăng “bay bổng” như văn chương để 
“mua vui cũng được một vài trống canh”. Mua vui, nếu hiểu văn chương 
chỉ là thế, thì tương quan nói trên đâm ra dễ liệt kê. Đầu tiên, từ văn chương 
giả tưởng, phương Đông có Tây Du ký từ lâu, vòng Kim Cô đặt trên đầu Tôn 
Hành Giả có phép rứt lông thổi để thành trăm Tôn Hành Giả khác “nguyên 


” 


bản””. Phương Tây, trào lưu khoa học giả tưởng đã xuất bản hàng chục ngàn 
tác phẩm từ thời Jules Verne, cứ nhìn kệ sách những nhà sách lớn để lắc đầu 
hơn, thôi thì kể trào lưu văn 


chương Hậu hiện đại made in U.S.A thập niên 60-70, với nào là hỗn mang 


LÚẰNG, 


kinh hoảng. Còn cần “ bác học” và “ kinh điển 


(chaos), bất định (indeterminism), hệ động phi tuyến (non-linear dynamics) 
phức hợp đến độ cái cánh bướm đập nhẹ ở Bắc Kinh mà gây lên cuồng 
phong bóc trọc mảng duyên hải vùng Floridal, và rồi biến thái ngoặt 
(bifurcation), tính bắt liên tục các quy trình động... Tóm lại, chuyện vừa kể là 
chuyện văn chương “cầm nhằm” những khái niệm vật lý và toán học nửa 
thế kỷ trước, đúng kể ra chỉ “mua vui“ thôi cũng là phải đạo, dẫu thế có thể 
gây dị ứng với những nhà văn duy hình thức đến mức bất chấp nội dung! 
Và nhắc, thật ra cứ đọc từ Cervantes, Goethe, qua Diderot, rồi Proust, 


.A ⁄/ 


Kafka... chúng ta sẽ tìm thấy dấu vết “vật lý” cách tiếp cận thời gian và 
không gian, chẳng phải đợi đến các nhà văn hậu bán thế kỷ XX lập thuyết. 
Trong khi cân nhắc chuyện mua vui, không biết thế nào mà tôi hồi 
tưởng một ông bác già. Ngày tôi còn ở độ thiếu thời, cứ mỗi lần bác tôi đuối 
lý với đám con cháu, ông lại thì thào bằng tiếng Pháp một câu của Rabelais, 
rằng “... science sans conscience n'est que ruine de Ứâme”. Chúng tôi quay 





nguồn tài liệu trên mạng, đặc biệt nguồn wilkipedia, để các bạn trẻ trong nước dễ dàng 
tìm kiếm như những tài liệu sơ yếu. 

lý lấy theo “hiệu ứng cánh bướm“ trong khí tượng học, cụm từ chỉ ra một sự thay đổi vô 
cùng nhỏ những điều kiện ban đầu của một hệ thống động có khả năng, ở dài hạn, gây ra 
những biến động vô cùng lớn (xuất phát từ H. Poincarré trong bài toán chuyển động của 
hệ ba vật thể ( problème des 3 corps) từ cuối thế kỷ 19), thậm chí cả khả năng gây hiện 
tượng hỗn loạn (chaos). Tham khảo http:/en.wikipedia.org/wiki/Butterfly_effect 


341 


đi dấu những nụ cười chiến thắng, hiểu ông nhắc “ khoa học vô lương tâm 
chỉ là sự đồ nát của tâm hồn” chỉ có ý trách chúng tôi thiếu “ lễ nghĩa” đám 
lý luận với các bậc trưởng thượng mà thôi. Lớn lên, có thêm đăm ba kiến 
thức cứ gọi tàm tạm là khoa học, câu nói vẫn ám ảnh tôi. Khoa học tập hợp 
những kiến thức khách quan, kiểm nghiệm được, không đèo bồng gánh 
nặng ý thức hệ, chủ nghĩa, tôn giáo... thì...vô lương tâm là gì mà dẫn đến đồ 
nát của tâm hồn? Lương tâm và tâm hồn chắc không phải là thuộc tính của 
khoa học. Phải chăng đó chỉ có thể là của người sử dụng khoa học qua hình 
thái kỹ thuật? Như thế thôi, hắn những nhà khoa học - tức những người 
nghiên cứu tìm tòi kiến thức khách quan nói trên - đều vô can? Họ không có 
khả năng dự tưởng được, hoặc chẳng quan tâm đến, những áp dụng kỹ 
thuật? Và giả thử họ quan tâm, thì họ làm sao can thiệp được vào sự sử 
dụng kiến thức mà không gây ra những đồ nát của tâm hồn? 

2 - Từ chủ tâm mua vui, tôi lần thần tự đặt cho mình một số câu tôi vừa 
hỏi, và oan gia ơi hỡi oan gia, chúng đều là những câu hỏi chẳng thể mang 
lại chút vui nào. Sinh ra, tôi vừa cất tiếng khóc chào đời đã phải tản cư, chạy 
loạn, rồi diệt Phát xít, phất cờ cách mạng mùa Thu, sau đến đuổi thực dân, 
đánh để quốc, và cuối cùng là chống bành trướng. Tức là, xa hay gần, ít 
hoặc nhiều, tôi chỉ có thể là một thứ phó phẩm của chiến tranh, bắt đầu với 
hai quả bom nguyên tử ƒf#f man và liffle boy nổ trên đầu những con người 
sống ở Hiroshima và Nagasaki. Robert Oppenheimer, Giám đốc Dự án 
Manhattan! trong Chiến tranh Thế giới thứ H, phát triển các loại vũ khí hạt 
nhân đầu tiên tại phòng thí nghiệm bí mật Los Alamos. Được biết đến như 
là "cha đẻ của bom hạt nhân", lần đầu khi thử cho nổ ở Alamogordo, 
Oppenheimer nhắc kinh Bhagavad Gita: “ Vòng sáng một ngàn thái đương 
nổ bùng trong trời, như ánh rực rỡ của một cái gì thật bé nhỏ. Bây giờ, Ta là 
sự Chết, là sự vỡ vụn của cả thế giới.”. Trước khi thả bom ở Hiroshima và 
Nagasaki, Oppenheimer nhiều lần đến gặp Truman, Tổng thống Mỹ, và tỏ 
ra do dự đến độ Truman phải bảo tùy viên: “ Lần sau thôi không cho hắn 
gặp, hắn cứ cuống quýt bàn ra nói vào. Bảo với hắn là hắn làm bom, nhưng 
người quyết định thả bom là ta!“. Oppenheimer ân hận khi thấy sức giết 
người khủng khiếp của hai quả bom, sau chống cuộc chạy đua vũ khí hạt 
nhân với Liên Xô thời chiến tranh lạnh. Còn Albert Einstein, ông than rằng 
sợ Đức Quốc Xã có thể làm ra bom nguyên tử trước phe Đồng Minh nên đã 
mắc sai phạm ký tên vào thư gửi Roosevelt, tổng thống tiền nhiệm vào cuối 





! httpz/wi.wikipedia.org/wiki/Robert_Oppenheimer. 


342 


những năm 30, ủng hộ việc nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Sau, một nhà báo 
hỏi: “ông đoán khi nào thì sẽ có Thế chiến lần thứ ba?”, Einstein đáp, với 
tính hài hước rất đen nhưng cực kỳ trí tuệ: “ tôi không rõ, nhưng điều tôi 
biết là sẽ không bao giờ có Thế chiến lần thứ tư!”. Ngày 9 tháng 7 năm 1955, 
Einstein và Bertrand Russell ra một tuyên ngôn' tập hợp chữ ký 12 người 
trong đó có 11 nhà khoa học đã từng được vinh thưởng giải Nobel. Gửi đến 
Hạ viện Quốc hội Mỹ, bản tuyên ngôn? kết thúc bằng một quyết nghị tạm 
dịch như sau: 

“Đa phần chúng ta cảm nhận đều không đứng trung lập, nhưng, như 
những con người, chúng ta phải nhớ rằng nếu tranh chấp giữa bên Đông (ý 
nói khối Xô uiết) và bên Tây (ú nói khối Tâu phương) không thể giải quyết một 
cách nào đó mang lại thỏa nguyện cho tất cả, Cộng sản hay không-Cộng 
sản, người châu Á, châu Âu hay châu Mỹ, thì sự tranh chấp đó không được 
giải quyết bằng chiến tranh. Chúng tôi mong muốn điều này được thông 
báo, ở cả Đông lẫn Tây. Trước mặt chúng ta, nếu chúng ta chọn đúng, là 
tiến trình tới hạnh phúc, tri thức và sự minh triết. Lẽ nào, thay vì thế, bởi 
không thể quên được những tranh chấp, chúng ta lại chọn sự chết? Chúng 
tôi, như những con người kêu gọi con người: Hãy nhớ lấy nhân loại, và 
quên những điều khác còn lại. Nếu làm được vậy, con đường mở ra đến 
Thiên Đàng, nếu không, trước mặt chúng ta là đại họa của cái Chết toàn 


! http:/www.pugwash.org/about/manifesto.htm 

2 Most of us are not neutral in feeling, but, as human beings, we have to remember that, 
1í the issues between East and West are to be decided in any manner that can give any 
possible satisfacHon to anybody, whether Communist or anti-Communist, whether Asian 
or European or American, whether White or Black, then these issues must not be decided 
by war. We should wish this to be understood, both in the East and in the West. There 
lies before us, if we choose, continual progress in happiness, knowledge, and wisdom. 
Shall we, instead, choose death, because we cannot forget our quarrels? We appeal as 
human beings to human beings: Remember your humanity, and forget the rest. lf you 
can đo so, the way lies open to a new Paradise; if you cannot, there lies before you the 
risk of universal death. 

Resolution: 

We invite this Congress, and throuph it the scientists of the world and the general 
public, to subscribe to the following resolution: 

"In view of the fact that in any future world war nuclear weapons will certainly be 
employed, and that such weapons threaten the continued existence of mankind, we urge 
the governments of the world to realize, and to acknowledge publicly, that their purpose 
cannot be furthered by a world war, and we urge them, consequently, to find peaceful 
means for the settlement of alÏ matters of đispute between them." 


543 


điện: 

Quyết nghị: 

Chúng tôi khẩn cầu Hạ viện, và qua đó những nhà khoa học trên toàn 
thế giới cũng như toàn thể công chúng, tán thành quyết nghị sau: Tin rằng 
chiến tranh thế giới trong tương lai tất vũ khí hạt nhân chắc chắn sẽ được sử 
dụng, và vì loại vũ khí này đe dọa sự tồn tại của cả loài người, chúng tôi 
khẩn thiết yêu cầu mọi chính quyền trên thế giới ý thức và công bố trước dư 
luận rằng những khí giới này sẽ không được sử dụng trong chiến tranh, và 
sẽ tìm những phương cách hòa bình để giải quyết mọi tranh chấp khác 
biệt.” 

Tuyên ngôn vừa trích dẫn chứng tỏ úhững nhà khoa học không thể coi mình 
0ô can trong những áp dụng kỹ thuật mà cơ sở là tri thức khon học. Họ đều có khả 
năng dự tưởng những áp dụng đó, ít là trong khả năng làm bom H, và họ đã 
can dự vào tiến trình lịch sử đưa đến kết thúc Thế chiến II. Sự đổ nát tâm 
hồn, chắc có, và có lẽ nó là một động lực tạo ra tuyên ngôn Einstein-Russell. 
Nhưng phải nói, điều họ làm được chỉ là cảnh báo dư luận công chúng. Thế thôi. 
Còn lại, mọi quyết định cụ thể đều do những nhà chính trị khu xử thông 
qua những cơ chế quyền lực. Nhớ lại câu nói xanh rờn của Truman, “ người 
quyết định thả bom là ta!”. Nhưng thới thường là vậy. Nhà chính trị nào mà 
chẳng khéo léo lấy phiếu giữ quyền lực mạ bằng đủ thứ ngôn từ tầm đường 
như nào là dân chủ, nào là tự do. Nhưng họ ít khi nhạy cảm với thân phận 
những con người bằng xương bằng thịt, nhất là những con người nạn nhân 
tít tắp cách họ cả một đại đương. 

3 - Nói đến Thế chiến, có lẽ trong Kỷ Yếu này ta nên nhắc đến một vai 
trò khá đặc biệt của Max Planck. Khi Đức quốc xã lên nắm quyền năm 1933, 
Planck đã 74 tuổi, quản nhiệm viện Kaiser Wilhelm-Gesellscharft (KWG) là 
tiền thân của Max Planck Society sau này. Chứng nhân những kỳ thị chủng 
tộc đi đến bãi nhiệm những đồng nghiệp gốc Do Thái, Planck kêu gọi mọi 
người kiên trì tiếp tục làm việc, ở lại nước Đức chứ đừng bỏ đi, hy vọng tình 
thế chính trị sẽ tốt đẹp sáng sủa hơn. Planck bất đồng ý, nhưng không công 
khai chính thức chống cách thức cư xử kỳ thị của Nazi, ngoại trừ một 
trường hợp đơn lẻ là nhà Hóa học F. Haber mà Planck đề đạt thắng với 
Hitler nhưng không kết quả. Planck tổ chức một buổi lễ vinh danh Haber 
khi ông này chết ở ngoại quốc trên đường lưu vong năm 1934, bí mật thu 
dụng những đồng nghiệp gốc Do Thái tiếp tục công việc ở KWG, và năm 
1936 bị áp lực không cho ứng cử chức chủ tịch KWG nhiệm kỳ sau. Chính 


544 


quyền Đức quốc xã điều tra gốc gác Planck, và chỉ tìm ra ông là người có 
1⁄16 máu Do Thái. Năm 1938, Viện Hàn lâm Phổ bị khống chế, Planck phản 
đối bằng cách từ chức danh vị chủ tịch. Planck tiếp tục cho xê-mi-ne, đặc 
biệt về tương quan giữa Khoa học và Tôn giáo. Lạc quan, và khá “quốc gia 
chủ nghĩa“, Planck sống chết với đất nước ông, viết: “Trong tôi, một ước 
muốn sôi bỏng là kiên trì trải nghiệm cuộc khủng hoảng này và sống đủ thọ 
để có thể thấy một bước ngoặt, bước đầu của một tiến trình thăng tiến 
mới”. 

Planck bị thế quyền o ép ne nẹt, nhưng chưa bao giờ tính mạng bị đe 
dọa. Và không bị thần quyền ở Roma chất củi thiêu sống như Giordano 
Bruno 608 năm trước, trước khi lửa bén vào thân vẫn ngang tàng nói: “ khi 


léd 


tuyên án giết ta bay chắc sợ hơn là ta nghe bản án các ngươi!”. Bruno sinh 
năm 1548, tu dòng Đa Minh, thành linh mục nhưng sau đó bị rút phép 
thông công ba lần với ba Nhà Thờ khác dòng (Calvinist, Lutherian, 
Catholic), tù 8 năm trước khi bị hành hình, thời dị giáo mang “tội” cho rằng 
thế giới là thế giới vật chất trong một vũ trụ vô tận, chấp nhận hệ lý 
Copernic, đi ngược lại luận thuyết của thần quyền thời Trung Cổ khẳng 
định Trái đất là trung tâm vũ trụ. Bruno lang thang đó đây suốt đời, từ Ý 
sang Pháp, Anh... rồi cuối cùng quay lại và bị bắt ở Ý. Trong một chừng mực 
nào đó, Bruno, đầy cá tính của một người đám chết để bảo vệ tư duy độc 
lập và tự do, mở đường cho Galileo Galilei ?, trẻ hơn 20 tuổi, kẻ đặt nền 
móng thực nghiệm cho khoa Vật lý Thiên văn. Không bị thiêu sống nhưng 
chẳng thiếu phần vất vả, Galilei ° sinh ở Pise năm 1564, học và sau đạy tại 
Đại học Padoue (1592-1610) những môn như Cơ học, Toán, Thiên văn. Là 
một nhà phát minh xuất chúng (thước tính, com-pa, nhiệt kế...), cái nghiệp 
của ông dính với kính Viễn vọng ông sáng chế ra, phóng đại được 20 lần, 
cho phép quan sát mặt trăng. Ít lâu sau, ông khám phá ra giải Ngân hà, tìm 
thấy 3 ngôi sao quanh Jupiter, rồi sau thành 4, cho phép suy rằng hệ Jupiter 
với vệ tỉnh bay quanh có thể là mô hình cho Thái Dương hệ, đi ngược lại 
luận thuyết của Aristotle, cho rằng những tỉnh tú xoay quanh Trái đất. Dựa 
trên quan sát mắt thấy được, thần quyền xưa nay rêu rao nhờ ơn Thiên 


! Theo http:/en.wikipedia.org/wiki/Planck, “ In 1942 he (M Planck) wrote: "In me an 
ardent desire has grown to persevere this crisis and live long enough to be able to 
witness the turning point, the beginning of a new rise." 

? Jean-Marc Levy-Leblond, “ La flamme de Bruno”, LAIHHage, no 40, http:⁄/ 
www.tribunes.com/tribune/alliage/. 

* http:/en.wikipedia.org/wiki/Galileo_ Galilei 


545 


Chúa “ biết hết, hiểu hết ” thật khó phản biện. Năm 1613, Gallilei khẳng 
định là trong phạm trù Vật lý, Thánh Thư (Ecritures Saintes) không có thẩm 
quyền phán đoán đúng sai, Chế độ kiểm duyệt bắt đầu, Tòa dị giáo năm 
1616 cáo buộc lý thuyết Copernic là tà giáo, nếu giảng dạy thì chỉ được nêu 
lên như một giả thiết. Galilei tiếp tục bị những người tin vào thuyết Trái đất 
là tâm điểm của Aristotle tấn công, nhưng cho đến năm 1632, khi ông xuất 
bản cuốn “ Đối thoại trên hai hệ thống thế giới” thì lại tạo xì-căng-đan. Giáo 
tòa kết ông tội tuyên truyền cho hệ Copernic, án tù chung thân nhưng may 
Giáo hoàng Urbain VII giảm xuống chỉ bắt quản thúc tại gia, nhưng tác 
phẩm thì bị cắm lưu hành. Galilei sau mù, mất năm 1642, thọ 78 tuổi. Cuốn 
sách bị cắm sau ảnh hưởng đến phương pháp luận khoa học một cách quan 
trọng. Có thể nói Galilei là người đặt nền móng cho công cuộc khai sáng vào 
thế kỷ 18, chẳng những chỉ trên phương pháp khoa học mà còn cả trên Triết 
học, vớí tư duy duy lý của Descartes, phương pháp thực nghiệm của 
Bacon... Giáo hoàng Benoit XIV cho phép in toàn bộ tác phẩm của Galilei 
năm 1741. Và thuyết Nhật tâm - Trái đất quay quanh Mặt trời - theo 
Copernic được chính thức phổ biến năm 1757. 

Thần quyền ở Âu Châu trung cổ, và thế quyền với cung cách toàn trị ở 
mọi nơi cho đến sau này, đều tìm cách chi phối tư duy tự do, nhất là bất cứ 
gì có thể phương hại đến những quan điểm chính thống luôn được mang ra 
quy chiếu. Từ Bruno qua Galilei đến Descartes với khẳng định “ Tư duy, tức 
là tôi tồn tại” (Cogito, ergo sum), không điều gì được xem là chân lý cho đến 
khi nền tảng để tin rằng nó đúng được thiết lập. Để tư duy tự do, những 
nhà tư tưởng kiệt xuất vừa kể đều phải trả giá, người trên giàn thiêu, người 
trong tù ngục, nhưng không có họ, chắc chắn nền khoa học chúng ta đang 
thụ hưởng thành quả hắn chậm lại vài chục cho đến cả trăm năm. Đối đầu 
với quyền lực thường lạm danh chứng †a, cả Bruno lẫn Galilei giữ quyền tư 
duy bởi họ tin vào cái tôi chẳng chỉ của họ mà của toàn nhân loại. Và chỉ sự 
thật có cơ sở lý thuyết cũng như thực nghiệm mới thực sự kết hợp những 
cái fôi thành chúng tôi trong đồng thuận, không phải là cái chúng †a ồn ào 
hung hăng. Thời Planck, cái ồn ào hung hăng đó tung hô tính thuần chủng 
arụan, cơ sở để Nazi gây thế chiến và tìm cách điệt chủng Do Thái. Ở vị thế 
của mình, Planck không chấp nhận có một nền khoa học dựa vào thuộc tính 
chủng tộc bất kể là zryan hay gì khác, từ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm để 
phản đối sự can thiệp thô bạo có tính giáo điều của thế quyền vào hoạt 
động tri thức vốn cần độc lập và tự do. May mà ông đã luống tuổi, và chỉ có 


546 


1⁄16 máu Do Thái. Nếu không, chẳng biết chừng ông đã được an bài trong 
lò thiêu ở Auschwitz bên Ba Lan! Giữ quuền tư duy uà tôn trọng sự thật, trước 
tiên đối uới bản thân uà sau là xã hội, chắc hẳn là một thuộc tính đạo lú (ethical 
atribute) của những nhà khoa học. 

4 - Sự thật khoa học không phải không gây tranh cãi. Trong văn hóa 
Đông Á, ta có câu “ cách vật trí tri”. Ngoại giới vật thể (xin tạm gọi vật giới, 
là tự nhiên, hay thiên nhiên, tùy ngữ cảnh) là khách thể, và nhà khoa học, 
chủ thể, quan sát nó hầu tìm ra bản thể và những quy luật vận hành. Tương 
quan chủ thể và vật giới là nội hàm một cuộc đối thoại ! kỳ thú giữa hai 
nhân vật lẫy lừng cùng đoạt vinh dự Nobel trong hai lĩnh vực, một bên là 
Tagore (T) người văn hóa Nam Á, bên kia Einstein (E), thành phẩm ưu việt 
của văn hóa Tây phương. Einstein cho rằng tri thức khoa học không tùy 
thuộc vào người quan sát, phản bác luận điểm mũi tên thời gian là không 
đảo ngược được, không chấp nhận nguyên tắc bất định (vì Thượng đế 
không đổ xí ngầu). Tagore khác. Xin lược dịch (tức khá thô thiển) một số 
trao đổi giữa họ với nhau: 

T: .. Khoa học quan tâm đến những gì không liên quan với những cá 
nhân, làm nên thế giới vô nhân tính của Sự thật. Tôn giáo hiển lộng những 
Sự thật đó và kết buộc chúng vào những nhu cầu sâu thăm của chúng ta. Ý 
thức về Sự thật từ đó mang ý nghĩa phổ quát. Tôn giáo đặt Giá trị vào Sự 
thật, và chúng ta biết Sự thật là cái Thiện qua sự hòa đồng của chúng ta với 
nó. 

E: Như vậy Sự thật, hay Cái Đẹp, không độc lập với con người? 

(...) Nếu không có con người, tháp Apollo không còn đẹp nữa? 

T: Không! 

E: Với cái Đẹp, tôi đồng ý, nhưng không đối với Sự thật. 

T: Tại sao không? Sự thật cũng thông qua con người. 

E: Tôi không thể chứng minh quan niệm của tôi, nhưng đó là “tôn 
giáo” cho tôi. 

T: Cái Đẹp là lý tưởng của sự Hòa đồng toàn hảo trong bản thể vũ trụ 
vạn năng, Sự thật là tri thức toàn hảo của Trí tuệ trong vũ trụ đó (...). Sự 
thật, là Một với bản thể Vũ trụ, phải mang nhân tính. Sự thật được trình bày 
như Khoa học qua quá trình logic - tức qua một bộ phận trí năng - tức cũng 
từ con người. Trong Triết học Ấn, Brahman là Sự thật Tuyệt đối, không thể 





! http:/www.mukto-mona.com/Articles/einstein_tagore.htm. 


547 


quan niệm được với những trí tuệ cá nhân cá biệt qua ngôn từ mà chỉ có khả 
năng hiển hình qua sự hòa đồng cá nhân vào cái vô cùng. Sự thật đó không 
thuộc Khoa học. Bản thể cái Sự thật chúng ta đang tranh luận chỉ là Sự thật 
bề ngoài, cái có vẻ thật đối với trí tuệ con người, tức mang nhân tính, và 
cũng có thể chỉ là zaua, hay ảo tưởng. (...) 

Hiển nhiên, khác biệt vừa nêu ra giữa hai bộ óc kỳ vĩ của nhân loại là 
những khác biệt văn hóa trong phạm trù fâm linh của con người đối mặt với 
vật giới. 

Tôi không còn nhớ xuất xứ, nhưng tin chắc có một mầu đối thoại, đại ý 
khi trả lời câu hỏi về khác biệt căn bản giữa Đông và Tây phương, Einstein 
nói: “Tây phương chúng tôi chinh phục thiên nhiên” thì Tagore thốt “Quả 
thật là một ý nghĩ quá kỳ quái“. Ba mươi năm sau tôi mới nghĩ ra, Einstein 
cứ làm như con người - bạn, tôi, và chúng ta - không phải là một bộ phận 
của thiên nhiên, ở ngoài, và là kẻ đi chính phục. Mặc dù, nói như Planck, 
trong cuộc chinh phục bằng trí tuệ này, thiên nhiên luôn là điều bí ẩn, bởi 
con người, cũng là thành tố của thiên nhiên, chính là điều bí ẩn nhất. 
Nhưng cách nhìn đi chinh phục dẫn đến hành vi chỉnh phục, và nền Khoa 
học Âu-Mỹ, kế thừa Babylonne, rồi Khoa học Hy Lạp, Khoa học Ả Rập đã, 
qua Kỹ thuật, mang khoa học vào đời sống với những tiến bộ “ vật thể” 
không thể phủ nhận được. Nhân loại chúng ta đã “nối dài“ được bước 
chân, nay lên sao Hỏa, đi máy bay, ô tô, nước nghèo thì xe máy, xe đạp. 
Nhân loại chúng ta ở những nước tân tiến đã nâng tuổi thọ 30% hơn tuổi 
thọ cách đây chỉ vài chục năm, qua mạng internet liên lạc với nhau chỉ dăm 
phút dẫu cách một đại dương, còn hơn chuyện Phone Thần miền Đông Á... 
Trong khi đó, cách nhìn của văn hóa Nam Á - con người hòa đồng với thiên 
nhiên trong vũ trụ vạn năng - thì ai nấy vẫn đọc kinh cầu Brahman và tẩy 
rửa trên sông Hằng hằng năm, dập dềnh với những vòng hoa lềnh bềnh 
trên sóng nước, tuổi thọ tương đương với người Âu châu hai trăm năm 
trước, và xã hội thì vẫn 5,7 đẳng cấp với lớp uönfouchiable là những kẻ không 
ai “thèm đây vào”. Xin nói ngay, viết như trên không phải tôi báng bổ Nam 
Á và thừa nhận Âu-Mỹ đâu, chỉ có ý nêu rõ là từ ý đồ chinh phục, qua sử 
dụng uốn nắn vật giới, khoa học thành kỹ thuật, và kỹ thuật giúp con người 
vượt thắng những trở ngại và giới hạn vật chất. 

Quả Âu-Mỹ đã thực hiện trong thế kỷ vừa qua những fiến bộ kỹ thuật 
thần kỳ. Nó nhanh hơn rất nhiều mức tiến hóa của văn hóa nói rộng, nghĩa 
là gộp cả những khoa học nhân văn như xã hội-kinh tế, chính trị, tâm lý, mỹ 


546 


học... con người có nhu cầu tìm và hiểu. Chính vì thế, tiến bộ trong khả năng 
khai thác uật giới tạo ra một thế mắt cân bằng uới phần tâm linh hiện tồn trong thế 
giới con người, uà phải chăng điều mà Rabelais sợi là sự đổ nát của tâm hồn là một 
trơng những hệ quả của lương tri. Trong ˆ Human Llse oƒ Human Being (1950)', 
cha đẻ của Cybernetics là Norbert Wiener luận về tiến bộ kỹ thuật, cho rằng 
mỗi tiến bộ đều tự tạo ra những giới hạn và vấn đề kỹ thuật mới, và cứ thế 
trong một vòng xoay không ngừng. Chẳng hạn, có thang máy mới làm 
World Trade Center cao hàng trăm tầng, đi chân lên xuống không nổi, và 
khi, với một xác suất nào đó, “mất” điện thì phải xoay xở thế nào, với 
phương tiện gì... Nhưng còn cái xác suất “khủng bố” AI Qaïda cách đây 
dăm năm đến từ sa mạc Trung Đông thì sao?. Đây không là một vấn đề kỹ 
thuật, mà là một vấn đề chính trị-xã hội giữa những con người với nhau, 
dẫu từ châu lục này sang châu lục khác. Vì thế, đánh giá tiến bộ kỹ thuật, 
khó có thể bỏ qua những yếu tố không chỉ kỹ thuật mà còn bao gồm cả 
những thuộc tính nhân văn. Khi thế giới “toàn cầu hóa” thành một cái làng, 
không chỉ hàng hóa luân lưu mà còn những giá trị phi vật thể. Một khi 
những ý niệm của con người về công chính bị trù dập, bạo lực - cách hành 
xử tuyệt vọng của nạn nhân - thành rào cản tiến bộ. Phần bản năng hủy 
điệt (theo Ereud?) lên ngôi, nhân loại lại thêm một lần dấn mình vào những 
ngõ cụt. 

5 - Khoa học-kỹ thuật (có thể dùng để dịch chữ fechnoscience hiện nay 
thành thông dụng) không thể tách khỏi toàn thể môi trường xã hội -chính 
trị- kinh tế. Nó là một sản phẩm văn hóa và lịch sử. Tiến bộ ở thì hiện tại 
được xây dựng từ những thành tựu tri thức quá khứ, đến từ mọi nguồn, và 
vì thế nó mang thuộc tính nhân loại. Sử dụng nó, tương lai sẽ được xác 
định, nhưng chính những tiến bộ đó cũng tạo ra những vấn đề nan giải, 
lắm khi là những vấn nạn khổng lồ. Vấn nạn tôi xin đề cập tới là môi sinh 
trong thiên niên kỷ 21 này. Vào năm 1972, Câu lạc bộ Roma đã cho công bố 
một tường trình được họ bảo trợ. Dựa trên phương pháp mô phỏng do một 
nhóm khoa học gia ở MIT tiến hành, tường trình này gióng tiếng chuông 
cảnh báoŸ về sự sử dụng đại trà quá mức tài nguyên thiên nhiên và độ tăng 


! http:/www.britannica.com/EBchecked/topic/643306/Norbert-Wiener# 
hay http://en.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wiener 

? Why war? (trao đổi giữa Freud và Einstein năm 1933) 
www.scu.edu/ethics/publications/submitted/Jontepace/whywar.html 

3 Meadows et.al, The Limits to Growth, 1972, INY Universe Books 


549 


trưởng dân số đáng kể trên thế giới sẽ không cho phép kinh tế toàn cầu tiếp 
tục phát triển ở mức độ trung bình kể từ đầu thế kỷ. Lượng sử dụng những 
tài nguyên không tái sinh (quặng mỏ, dầu lửa) trong 50 năm đầu thế kỷ 20 
gấp gần năm trăm lần tổng số sử dụng trên toàn Trái đất từ xưa đến nay. 
Nhiều tài nguyên khả sinh như tài nguyên rừng, biển... có nguy cơ tận diệt 
một cách không đảo ngược được, ô nhiễm không khí và nước vào mức báo 
động, đất đai nhiễm độc vì phân hóa chất khiến sản xuất nông nghiệp có 
nguy cơ suy thoái nặng nề, v.v... Sau những cảnh báo đó, khủng hoảng dầu 
lửa lần thứ nhất với giá dầu thô đột tăng mười, rồi 2,3 mươi lần, khiến vấn 
đề sử dụng tài nguyên được mang ra mồ xẻ trong bối cảnh tăng trưởng kinh 
tế. Sử dụng hẳn phải tối ưu, nhưng với tiêu chí nào? 

Đầu thế kỷ 18, D. Hume (1711-1776) để ra nguyên tắc duy nhân 
(principle of humanity) như cơ sở của đạo lý xã hội. I. Kant (1724-1804) đưa 
ra luận đề! “Hãy hành xử, ở vị thế của mình cũng như ở vị trí người khác, 
với nhân loại như một cứu cánh và không bao giờ chỉ như một phương 
tiện”. Ít lâu sau, J. Bentham (1748-1832) cho rằng hành vi và tác động nào 
mang lại lượng phúc lợi cho tổng số cá nhân tạo ra xã hội là có đạo lý. J. S 
MII (1806-1873) đi một bước xa hơn, đòi hỏi tiêu chí vi (duy) lợi (utilitarism) 
phải áp dụng cho mỗi một cá nhân, không chỉ quan tâm đến lượng mà đề 
cao phẩm chất, và cho rằng sự hòa đồng (harmony) trong xã hội cũng là 
một điều kiện, và là một tiêu chí cho đạo lý. Mô hình vĩ mô kinh tế về tăng 
trưởng đã sử dụng những tiêu chí này cho đến đầu những năm 70, không 
chú ý đến những ngoại tác (externality), thí dụ như chẳng thể xác định ai tư 
hữu không khí, nguồn nước, những mỏ dầu xuyên qua hoặc nằm trên ranh 
giới những quốc gia, những bầy cá voi trên đại đương... Và “cha chung không 
ai khóc”, mạnh ai nấy cứ thế mà tranh tiên đoạt lợi, đưa đến sử dụng quá lố 
tài nguyên thiên nhiên. Dĩ nhiên tạo ra kỹ thuật tân tiến với hiệu năng lớn, 
nhưng khoa học-kỹ thuật tự thân vô tội. Vấn đề là ai sử dụng nó. Ai? Họ là - 
tôi chỉ lập lại một điều hiển nhiên - những tập đoàn tư bản trong những 
quốc gia tiên tiến, tập hợp được tài lực, vật lực và trí lực để sản xuất với mục 
đích kiếm lợi nhuận càng nhiều càng nhanh càng tốt. Trong bối cảnh những 
xã hội “tiêu thụ”, hàng hóa phải luân lưu, làm là tính ngay đến tiết độ phế 
thải chứ không cứ làm cho bền, cho có khả năng tái tạo (recycle), và mang 


và http://en.wikipedia.org/wiki/Limits_to_Growth 
! "Act so that you treat humanity, whether in your own person or that of another, always 
as an end and never as a means only" 


550 


rác tiêu thụ đồ vào “thế giới thứ ba” nghèo nên chấp nhận chứa rác với giá 
rẻ. Ô nhiễm cũng vậy. L. Summer, khi còn phụ trách Ngân hàng Thế giới, lỡ 
mồm gây xìcăngđan khi tuyên bố cứ chuyển những kỹ nghệ gây ô nhiễm 
sang châu Phi, nơi không khí trong lành còn nhiều chứ không “quý hiếm” 
như ở những nước phát triển cao, phải từ chức. Khả năng phát triển với 
mức độ 4, 5% của những nước tiên tiến không thể duy trì mãi được. Vậy 
phải làm sao đây khi môi trường suy thoái đến độ đe dọa sự sống còn của nhân 
loại, nhất là của những thế hệ trong tương lai? Tầng ozon bị thủng. Hiệu ứng “ 
nhà kính” do lượng thải CO; quá lớn tạo ra thay đổi khí hậu mà tác động sẽ 
vô cùng tai hại, khó đảo ngược!. Năm 1988, UNEP và WMO thiết lập IPCC ? 
tập hợp hàng trăm khoa học gia điều nghiên hậu quả sự cố thay đối khí 
hậu, dẫn đến thành lập UNECCC, ký kết quy ước Rio đe Janeiro (1992) và 
sau là công ước Kyoto (199)?. 

Vào đầu thập niên 90, biết không thể tiếp tục tăng trưởng kinh tế về 
lượng, người ta đề cập đến phát triển bền vững. Một định nghĩa có nhiều 
đồng thuận, bền vững là phát triển thế nào mà không phương hại đến khả 
năng phát triển của những thế hệ tương lai. Tuyên bố Johanesburg năm 
2002 về phát triển bền vững qua một hội nghị thượng đỉnh! khẳng 
định điều 3, xin (lược) dịch ý, “... lớp Trẻ trên thế giới nói rõ rằng tương lai 
thuộc họ, và yêu cầu tất cả chúng ta bảo đảm qua hành động rằng họ sẽ 
không phải thừa kế một thế giới mất nhân phẩm do nghèo đói, do môi sinh 
hủy hoại với phương cách phát triển không bền vững”. Không chỉ chống lại 
những hủy diệt con người đương thời với bom hạt nhân như tuyên ngôn 
Einstein-Russell đề ra, những nhà khoa học đương đại vận động công luận 
thế giới, cùng với những tổ chức dân sự gây áp lực lên những chính quyền 
dẫn đến hội nghị thượng đỉnh ở Johannesburg. Làm như vậy, những nhà 
khoa học-kỹ thuật biểu lộ hành vi chống lại sự hủy diệt môi sinh chắc chắn 
rồi sẽ dẫn đến sự hủy diệt của những thế hệ tương lai. Đó là những lớp người 


! http:/en.wikipedia.org/wiki/Climate_change 

* Intergovernmental Panel for Climate Change, xin tham khảo 
http;/www.ipcc.ch/about/index.htm 

* http:/en.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protocol. 

1 http:/www.un-documents.net/jburgdec.htm. Điều 3: At the beginning of this Summit, 

the children of the world spoke to us in a simple yet clear voice that the future belongs to 

them, and accordingly challenged all of us to ensure that through our actons they will 

inherit a world free of the ¡indignity and indecency occasioned by poverty, 

environmental degradation and patterns of unsustainable development. 


551 


chưa sinh ra, nhưng cũng có quyền sống, cúi quuền tối thượng của con người, quyền 
phải được ghi nhận uà tôn trọng ngay bây giờ. Đi ngược đường với những thế 
lực khổng lồ trục lợi trước mắt như đám tài phiệt dầu lửa, đám chủ nhân 
ông kỹ nghệ xe hơi... là một hành vi có đạo lý. Và chỉ nghĩ đến quyền lợi 
riêng tư, nước Mỹ trách nhiệm đến 60% lượng khí thải gây thay đổi khí hậu 
từ chối không ký kết công ước Kyoto, mặc dù công luận đã cáo buộc thái độ 
vị kỷ này một cách gay gắt. 

6 - Chẳng những chống hủy diệt ở thì hiện tại và tương lai, tuyên bố 
Johannesburg đã lên tiếng đòi hỏi thế giới này phải là một thế giới trong đó 
nhân phẩm phải được tôn trọng. Đây là một khía cạnh đạo lý. Và đạo lý 
trong phạm trù khoa học-ký thuật (ĐLKH-KT) ngày nay thành một bức xúc 
quan trọng. Mỗi quốc gia đều có những hội đồng thẩm định vấn đề này. 
Unesco thành lập Chương trình ĐLKH-KT năm 1988, rồi một Ủy ban toàn 
cầu (COMEST) về mặt này ra đời năm 20021, đánh dấu sự quan tâm hàng 
đầu nhằm xác định những “luật chơi” trong KH-KT. Dịch từ chữ hưưnan 
dienity, nhân phẩm hắn rộng hơn là chỉ chuyện sống với đói nghèo, với môi 
sinh tàn hủy vì phát triển kinh tế “hoang đã” qua cuộc chạy đua truy tìm lợi 
nhuận ngắn hạn bất kể tác động lên tương lai. Năm mươi năm qua, những 
thành tựu và tiến bộ trong sinh học và y học khiến hai chữ nhân phẩm trở 
thành một khái niệm khá khúc mắc. Tôi xin đặc biệt quan tâm đến khoa 
học-kỹ thuật trong ngành lưmnan senetic engineering 2 mà đối tượng là nghiên 
cứu những thao tác trên sen (DNA), yếu tố đi truyền cơ bản mang trong nó 
những thông tin quan trọng liên hệ đến quá trình cũng như khả năng tiến 
hóa sinh học của mỗi con người. Thao tác trên gen (genetic manipulation) 
đã chứng minh hiệu quả trong nông nghiệp và kỹ nghệ thực phẩm với 
những GMO (genetically modified organism). Kiến thức về hệ genome và 
khả năng tái cấu ADN (recombination) cho phép đưa vào cơ sinh những 
gen mới để tạo ra những đặc thù (trait), chẳng hạn như khả năng chống sâu 
rầy của cây nông nghiệp, khả năng sinh sản (bò đẻ cứ 3 tháng 1 lần, gà cho 
10-15 quả trứng mỗi 2 ngày, v.v...) Mặt tích cực: viễn tượng giải quyết vấn 
đề thực phẩm trong một thế giới với dân số ngày càng lớn. Mặt tiêu cực: sản 
phẩm “ thiên nhiên” đã trải qua một quá trình lựa-thải rất lâu, và tác động 
của chúng trên con người đã rõ, trong khi những sản phẩm GMO có thể tạo 
ra những rủi ro mà hậu quả không thể lường được. Trong một số tiểu bang 


1 www.unesco.org/shs/est 
*“http://en.wikipedia.org/wiki/Human_ Genetic_Engineering 


S22 


Mỹ, ở Canada, và ở Úc, sản phẩm GMO gây tranh cãi, có nơi bị cắm hẳn. 
Thao tác gen trên con người thì sao? Mặt tích cực: có thể dùng kỹ thuật 
này để chẩn bệnh và trị liệu trong y học, khai mở những tiềm năng chữa và 
ngừa bệnh từ ngay trong cấu trúc cơ bản nhất của con người. Mặt có khả 
năng tiêu cực hiện đang gây những cuộc tranh luận gay gắt trên khá nhiều 
điểm, nhưng tôi xin khoanh vùng trong hai vấn đề. Thứ nhất, chất liệu thao 
tác gen từ đâu ra? Đó là những tế bào gốc, và sau kinh nghiệm tái cấu con 
cừu Dolly!, người ta biết những tế bào lấy từ trạng bào thai sẽ hữu hiệu hơn. 
Lấy tế bào, là xâm phạm vào đời sống ở dạng tế bào. Con người có cái 
quyền ấy không? Được coi là đời sống bắt đầu từ dạng nào? Trong chuyện 
phá thai, có dư luận coi đó là hủy diệt đời sống, có nơi coi như chấp nhận 
được khi thai nhi được 3 tháng, có nơi nới ra đến 4, 5 tháng. Nếu phục vụ 
con người qua y học, vấn đề thứ nhất này không khó giải quyết: người ta có 
thể tìm gen “lành” của bệnh nhân để chữa trị chính người đó, và như thế 
không xâm phạm đến những đời sống khác. Nhưng đâu có phải chỉ có 
chuyện phục vụ kia. Vấn đề thứ nhì, quan trọng hơn, là từ thao tác gen đến 
khả năng (hiện chỉ mới có tính “lý thuyết”) tái cầu (cloning) những sinh vật, 
kể cả con người, thì hệ quả phải tính đến sẽ ra sao? Kỹ thuật chuyển ghép 
gen (transgenic) là bàn đạp có thể đưa đến khả năng tạo ra những con 
người thông minh hơn hoặc cơ bắp hơn, hồn nhiên hơn, dễ sai đễ bảo hơn, 
v.v... Những kẻ theo thuyết ưu sinh (eugenics) cho rằng trên Trái đất “của 
khó người khôn“ 
nhiên mà con người, qua thành tựu kiểm soát uốn nắn gen, có thể chủ động 


mà lại ngày càng đông này, không cần chờ tiến hóa tự 


tạo ra những tiến hóa như mình mong muốn”. Trong tác phẩm Thế giới 
tuyệt hảo (1932)°, Aldous Huxley cống hiến một tiểu thuyết giả tưởng với 
những dự phóng có tính tiên tri hiện thực. Ông miêu tả thế giới trong đó 
con người thụ thai trong ống nghiệm, trẻ thì học qua cách thôi miên trong 
mơ, khi trưởng thành sẽ được xếp vào năm đẳng cấp: Alpha, lớp đặc tuyển 
sẽ lãnh đạo, to, khỏe, đẹp và thông minh; Bêta, lớp lao động trí tuệ đảm 
trách những việc quan trọng; Gamma là lớp lao động bình dân; Delta và 
Epsilon là thành phần lao động cấp thấp, chuyên làm những việc cực nhọc, 
được chế tạo với lập trình khiến chúng xấu xí, ngu độn, dễ sai bảo... Ngoài 


! http:/#r.wikipedia.org/wiki/Dolly_(brebis) 
* http//www.whatwemaybe.org/txt/txt0000/Glad.John.2008.FHE.Meisenberg-abridgement.en.pdf 
* http:/en.wikipedia.org/wiki/Aldous_Huxley 

và http:/r. wilkipedia.org/wiki/Le_Meilleur des_ mondes 


553 


ra, còn đám thổ dân hoang đại (là con người đương đại sống sót sau “cuộc 
chiến 9 năm”), sống bên lề trong những trại tập trung. Trong thế giới tuyệt 
hảo, gia đình, tình yêu, hôn nhân là những cấm ky, đàn ông đàn bà chỉ có 
quan hệ sinh dục với nhau trong những thời hạn ngắn (vài tuần), được chế 
tạo như những người tiêu thụ trong xã hội. Cô đơn là một thái độ cá nhân 
đáng ngờ, và yếu tố kết hợp xã hội là soma, ma túy được phát hằng ngày sau 
giờ lao động, uống vào con người sẽ chìm đấm trong một giấc mơ địa đàng, 
vì thế không ai bất hạnh, không ai đòi hỏi gì. Thế giới tuyệt hảo là mẫu mực 
lý tưởng một xã hội toàn trị mang bộ mặt dân chủ, một thứ ngục tù mà kẻ bị 
giam giữ không hề có ý định đào tầu, một chế độ nô lệ mà kẻ nô lệ hạnh 
phúc vì như cầu tiêu thụ được đáp ứng và fởng mình sống trong địa đàng. 
A. Huxley miêu tả xã hội này qua một đối thoại giữa Nhà Tổng Quản chế 
với một Người Bất Đồng Chính Kiến (lược dịch): 

-_ Lớp ưu việt đặc tuyển chỉ là lớp trên tảng băng. Tám phần chín nằm 
ở đưới (...) 

- Nhưng những người này làm sao hạnh phúc được? Lao động cực 
nhọc như khổ sai... 

-_ Họ không thấy vậy. Ngược lại, họ thích thế. Một đời sống dưới băng 
nhẹ tênh, giản đị như con trẻ... Không cố gắng quá sức, 7 giờ rưỡi lao động, 
sau là có sơma, thể thao, rồi quan hệ tình dục không ai kiểm soát hạn chế... 
Họ đòi hỏi gì hơn được. 

- (...) 

- Sách Shakepeare bị cắm bởi cổ lỗ. Ở đây, chúng ta không chấp nhận 
chuyện đời xưa. Chúng ta chỉ thích những gì mới mẻ... 

-_ Chuyện xưa nhưng vẫn hay đẹp thì sao? 

- Hay đẹp thì càng cấm, chúng ta không để ai sao lãng với những cái 
mới. 

- Cái mới đôi khi rất xuẩn ngốc, chẳng hạn như phim máy bay trực 
thăng quần thảo hàng đàn, hay người ta hôn nhau... như những con khi! 

-_ Khi là một loài vật đễ thương... 

Š`: (A6) 

- Thế giới ngày nay đã ồn định. Con người hạnh phúc, có những điều 
họ muốn, và không bao giờ muốn những điều họ không thể có... Họ được 
điều kiện hóa đến mức họ cứ thế mà hành xử, và nếu trục trặc gì thì đã có 
soma... Chẳng phải chỉ Nghệ thuật là không tương thích với Ổn định, mà 
còn cả Khoa học nữa. Sự thật luôn luôn là một đe dọa, Khoa học, một nguy 


554 


cơ công cộng... Chúng ta phải xiềng xích và khóa họng nó (...) Khoa học đã 
cho nhân loại một cân bằng ổn định nhất trong lịch sử. Chúng ta không thể 
để chính Khoa học phá hủy triệt tiêu thành tựu của nó. Đó là lý do tại sao 
chúng ta phải cảnh giác hạn chế khoanh vùng những lĩnh vực nghiên cứu. 
Chúng ta chỉ cho phép nghiên cứu những vấn đề bức bách trước mặt... 
Phần còn lại, phải ngăn chặn! 

Về khả năng tái cấu một sinh vật, kể cả con người, kỹ thuật zuo (nghe 
nói) cho phép làm những bước tiến cực kỳ quan trọng. Viễn tượng người 
thay Thượng Đề vạn năng “sáng tạơ” ra chính con người không phải là ảo 
tưởng. Như thế, các vị Tổng Quản của thế giới tuyệt hảo có thể từ một tế 
bào M. Planck tái cấu ra M. Planck toàn thể. M. Planck ở đẳng cấp Alpha sẽ 
bất tử, đời đời được tái cấu, và cứ tiếp tục phát triển tiến hóa. Rồi đến 
Einstein, Heisenberg, Louis de Broglie... Xã hội, a ha, trong tương lai sẽ toàn 
những vị minh triết. Nhưng... nhưng giả thử các vị Tổng Quản nói trên 
quyết định tái cấu chính họ, và những nhân vật như Tần Thủy Hoàng, 
Hitler, Stalin... để có một tập đoàn ổn định và bắt tử... thì ôi thôi, nhân loại - 
nhất là từ đẳng cấp Bêta xuống đến Epsilon - sẽ đi về đâu nhỉ? 

Nhân phẩm trong trường hợp con người có thể tái cầu một cách nhân tạo 
sẽ là gì? Mỗi một con người, trước nay do Đắng Tạo hóa sinh thành, là một 
thực thể đơn biệt, đến từ một bản giao hưởng huyền diệu của hợp phối 
những tình cờ - từ xác thịt đến tâm linh - khiến cái tôi mỗi người có chút gì 
như thiêng liêng. Sự tồn tại của nó là âm hưởng bức thiết của sự tồn tại của 
mọi vũ trụ ngoại giới không thể kiểm soát và vận hành do ý chí con người. 
Tính đơn biệt, là một, là độc nhất đó, sẽ làm gì còn hiện hữu khi, với kỹ 
thuật tái cấu, phòng thí nghiệm có thể sản xuất hàng trăm phó bản in hệt 
nhau của một cá nhân, từ nay và, thật ghê rợn, cho đến đời đời. Bất tử, vách 
ngăn tiến hóa, là cái chết miên viễn của con người nói riêng, và của sự sống 
nói chung. Đèo bòng trên chính nó sự tưởng-là-nghịch-lý như một công án 
thiền, kẻ nào mơ giấc mơ Tần Thủy Hoàng sống cho đến ngày tận thế là 
sống ngay với cái chết như một ám ảnh. Vả lại, ai dám bảo trái đất này sẽ 
tồn tại hai tỉ năm nữa? Ơ kìa, thế thiên thu là gì mà đi tìm chuyện trường 
sinh bất tử? "Vamitas 0anilatum, omnia 0anitas"1, 

7 - Chống lại mọi hủy điệt con người, ở hôm nay hay mai sau, trực tiếp 
bằng bom N, bom H hay gián tiếp bằng phá hoại môi sinh, và làm sao 
không xâm phạm nhân phẩm, theo thiển ý, là những nét nổi cộm của một 





* Huyễn hão, huyễn hão, tất cả chỉ là huyễn hão. 


hà) 


nền đạo lý cơ bản của Khoa học-Kỹ thuật nhìn từ góc độ nhân văn. Tóm 
gọn, chúng ta cứ theo châm ngôn cũ kỹ hơn 2 ngàn năm trước, rằng việc 
mình không muốn người gây ra cho mình (hay con cháu mình) thì đừng 
làm cho kẻ khác (hay con cháu họ): Kỷ sở bất đục uật thi nhân. 

Hơn 70 năm về trước, Huxley đã dự báo cái thế giới tuyệt hảo trong đó 
Khoa học có thể là một nguy cơ công cộng. Vì thế phải khoanh vùng công 
việc nghiên cứu vào những sự vụ trước mắt. Chuyện cơ bản ư, thế là bỏ 
qua. Vì vậy, chức năng tri thức nhìn tổng quan uà toàn diện để có thể phê phán 
không còn được động viên, khuyến khích, và hỗ trợ. Hiện nay, có một lớp 
người “quản lý“ khoa học, chuyên việc quy định ưu tiên, mục đích các dự 
án trong các cơ quan nghiên cứu và đại học để tài trợ. Họ khuyến khích “ sự 
hợp tác của các công ty tư trong kỹ nghệ, các cơ quan quốc phòng trong 


Ẩn” 


chính quyền, và đặt mức “áp dụng thực tiễn” lên hàng đầu. Nhà nghiên 
cứu khoa học, được chia một công đoạn nhỏ “siêu chuyên sâu” (hyper 
specialized), hoàn toàn không có thể lúc nào cũng còn một cái nhìn tổng 
hợp, và như hệ luận, không thể biết “sản phẩm” trí tuệ của mình sẽ góp 
phần thế nào tạo ra sản phẩm cuối cùng trong một liên kết chằng chịt 
những kiến thức lẻ tẻ ngất đoạn. Câu hỏi, làm là làm cho ai? Tác động công 
việc trí thức của mình trong tiến trình xã hội là gì? Phục vụ ai? Tốt hay xấu? 
đều là những câu hỏi chẳng mấy ai đáp được minh bạch! Bằng càng cao, 
chức danh càng lớn thì độ vong thân tha hóa càng ghê. Nghịch lý này ngày 
càng lớn, và đó là một nỗi khổ tâm của những nhà khoa học có lương tri! 
Đành rằng tinh thần đi tìm sự thật qua phương pháp khoa học là động cơ, 
nhưng những câu hỏi có tính đạo lý vừa nêu ra ở trên chắc không hẳn là 
thừa. Nghĩ cho cùng, khoa học là một bộ môn của văn hóa nói chung: nó là 
(một) phần Chân, trong toàn bộ Chân-Thiện-Mỹ mà mỗi nền văn hóa trên 
hành tinh bé nhỏ của chúng ta đều coi như là cứu cánh một xã hội nhân 
bản. Trong xã hội đó, không phải chỉ có các nhà khoa học, nhà kỹ thuật, nhà 
văn, nhạc sĩ, họa sĩ... mà còn rất nhiều những con người khác có khả năng 
cảm nhận và chia sẻ những giá trị phổ cập của chung thiên hạ. Bộ môn khoa 
học-kỹ thuật, muốn tránh tác động phi nhân, chỉ có một cách là đưa ra toàn bộ thông 
tin chân thực trước công luận, biếu lộ mọi khả năng tiêu cực cũng như tích cực công 
uiệc truy tìm tri thức ouà sự áp dụng kỹ thuật của những tri thức ấu trong cõi nhân 
sinh. Công chúng - ngày nay là toàn nhân loại - hắn có khả năng phán đoán 
với những cẩm thức đạo đức (moral sentiments) như thế sẽ thêm khả năng là 
những kẻ quyết định tối hậu. Xin nói ngay, thông tin phải thực sự là thông 


556 


tin, nghĩa là không có lề bên phải hay lề bên trái như nay người ta lu loa. Ép 
thông tin vào lề, bất cứ bên nào, là “giết thông tin”, bởi độ enfropw! sẽ vòn 
vọt cao lên trong hệ kín, và những thông tin đóng gông vào lễ chẳng tạo ra 
được gì ngoài sự hủy hoại lần mòn của trí tuệ đóng băng chết cứng. 

Nhà khoa học trong xã hội là người trí thức. Một định nghĩa về người 
trí thức, là kẻ ngoài lĩnh vực chuyên môn, còn có trách nhiệm với xã hội, khi 
cần thì can thiệp vào sự tiến hóa và điều hành của xã hội đó. Lĩnh vực trực 
tiếp liên quan đến hoạt động trí tuệ là giáo dục, và ở ta những người trí thức 
chân chính đều cố gắng đóng góp?. Hiện họ đang kêu những tiếng kêu cứu 
khẩn cấp. Vì thế, tôi nào dám mua vui như cụ Tiên Điền. Và dẫu chẳng đòi 
vài trống canh, tôi chỉ xin đăm mươi phút của các bạn, nhất là các bạn trẻ, để 
cùng nhau ngẫm nghĩ về tiền đồ và trách nhiệm những nhà khoa học trên 
đất nước thân yêu của chúng ta. Tôi xin kết bài tham luận nhỏ này bằng 
cách lập lại phần cuối câu M. Planck nói, ước ao mình cũng “... sống đủ thọ 
để có thể thấy một bước ngoặt, bước đầu của một tiến trình thăng tiến mới”. 


! Điều này khá phổ cập, được ghi nhận trong lý thuyết Thông Tin (Information theory). 
? Xin tham khảo Hoàng Tụy, Nhn thẳng ào khủng hoảng giáo dục VN, 
http;/www.tuanvietnam.net/vn/tulieusuyngam/3949/ndex.aspx 


5357 


NGUYÊN ĐỨC HIỆP” 


_ MAXPLANCK - TỪ LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ 
ĐẾN NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI VÀ HẬU HIỆN ĐẠI 


Abstract. Max Planck - From quantum theory to modern and post- 
modernist art 

Science and art - two branches of knowledge - can hardly be said to meet 
and see each other eye-to-eye. However, science ¡in the early and mid 20th 
century, represented by the advancement and prominent role of Physics, with 
the development of quantum and relativity theories, had a strong influence on 
early development of modern art throuph surrealist artists such as Max Ernst, 
Roberto Matta, Wolfgang Paalen. The concept of quantum to explain the atomic 
and sub-atomic world, in which the rules and experiences of the classic 
objective world do not apply anymore and is nevertheless as real as the later 
world, had a powerful appeal to avant-guard artists and philosophers of the 
early 20 century. In 1934, George Bachelard, a French scientist and a 
phiosopher artist, had used the concept of quantum to apply ¡into the 
development of human thought and consciousness and the history of science, 
art and knowledge. A concept, which he coined as “rupiure cpisiémolosique? 
predated Thomas Kuhn idea of “øaradigm slrƒf in sclentific thinking 30 years 
later. 

Through Bachelard and many of his surrealist friends, who freely 
compared the revolutionary ideas of quantum in the sub-atomic world with 
their revolutionary concept of consciousness representation in painting, poetry 
and literature, the discontinuity of human culture development over “0bsfacles 
epistémoloseiqueˆ became one of their core beliefs. The structuralist Louis 
Althusser, one of Bachelard students, was stronply influenced by Bachelard as 
well as Althusser“ friends and students, the post-modernists Michel Eoucault 
and Jacques Derrida. 





' Atmospheric Scientist, Department of Environment and Climate Change, New South 
Wales, Australia 


558 


Hậu hiện đại (post-modernism), thoát thân từ hiện đại (modernism), là 
triết lý mang tính chất đa dạng, cái nhìn tương đối trong mọi vấn đề và hiện 
nay được thể hiện trong nhiều ngành nghệ thuật, văn hóa xã hội từ hội họa, 
kiến trúc, văn học... ở nhiều nước trên thế giới. Ít người trong chúng ta có 
thể nghĩ rằng Max Planck và thuyết lượng tử (quantum theory) của ông lại 
có liên hệ đến sự phát triển triết lý và văn hóa ở phương Tây trong thế kỷ 
20. Trong bối cảnh của thế giới ngày nay, khoa học, nhất là trong lĩnh vực 
vật lý, mà nền tảng là thực nghiệm và khách quan đã có những sự va chạm 
trong lĩnh vực tư tưởng và triết học với nghệ thuật và nhân văn mà cái nhìn 
tương đối của hậu hiện đại đã chiếm địa vị trọng tâm. Đã có nhiều nhà 
nghiên cứu cho rằng khoa học và nghệ thuật là hai thế giới với tư duy và 
văn hóa quá khác biệt khó có sự gặp nhau. Nhưng trong lịch sử trước đây từ 
cuối thế kỷ 19 đến nửa đầu thế kỷ 20, khoa học và nghệ thuật đã gặp nhau 
và bổ sung cho nhau trong giai đoạn quan trọng nhất của sự phát triển khoa 
học bắt đầu từ thời Khai sáng ở thế kỷ 17, đặt nền tảng cho khoa học hiện 
đại ngày nay: vật lý lượng tử và thuyết tương đối. 

Chính sự phát triển của thuyết lượng tử và sau này thuyết nguyên tử và 
tương đối đã là cơ nguồn thúc đẩy phát sinh những tư tưởng, những nhận 
thức mới, những đột phá trong lĩnh vực triết lý, văn học, nghệ thuật ảnh 
hưởng đến những trào lưu hiện sinh (existentialism), siêu thực (surrealism), 
hiện đại (modernism) và từ đó đến hậu hiện đại (post-modernism) ngày 
nay. 

Khoa học, nhất là vào đầu thế kỷ 20, đã có ảnh hưởng sâu rộng trong 
nghệ thuật và là khởi nguồn của hứng cảm, suy tư của các triết gia, văn thi 
sĩ, họa sĩ... Họ dùng những thành quả và những khám phá mới trong khoa 
học vật lý để dũng cảm, tự tin đưa ra những nhận thức hoàn toàn mới đối 
với vật thể, thế giới chung quanh, thoát khỏi những gò bó mà họ cho là 
đóng khung, cổ điển và không còn hợp thời với cách mạng mà thuyết lượng 
tử đã mang lại. 

Để có thể hiễu rõ hơn về tiến trình ảnh hưởng của thuyết lượng tử đến 
văn hóa phương Tây trong thế kỷ 20, ta hãy xem xét tình hình khoa học và 
tư tưởng trong giai đoạn cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. 

Vật lý cổ điển qua cơ học của Newton và thuyết sóng điện từ của 
Maxwell cuối thế kỷ 19 hoàn toàn chiếm lãnh địa vị độc tôn là cơ sở các nhà 
khoa học dùng để tìm hiểu, phân tách giải thích sự kiện, quá trình của thiên 
nhiên. Khi Gustav Kirchoff, thầy của Max Planck, nghiên cứu về quang phổ 


559 


phát ra từ vật nóng (blackbody radiation) qua thí nghiệm đã chứng minh là 
năng lượng từ vật đen nóng phụ thuộc vào hai yếu tố, tần số phát xạ và 
nhiệt độ. Ở nhiệt độ nhất định, năng lượng phát từ vật đen tăng tỉ lệ với tần 
số ở tần số thấp đến điểm cực tối đa sau đó giảm khi tần số cao hơn. Khi 
nhiệt độ cao hơn thì đường biểu diễn cũng giống như vậy nhưng cực điểm 
của năng lượng phát xảy ra ở tần số cao hơn so với nhiệt độ thấp. Kirchoff, 
năm 1859, sau khi không thể dùng lý thuyết vật lý để chứng minh giải thích 
phù hợp với kết quả thí nghiệm, đã kêu gọi thách thức các nhà vật lý dùng 
lý thuyết làm sao chứng minh được phương trình giữa năng lượng, tần số 
và nhiệt độ của năng lượng phát từ vật đen nóng. 

Trong hơn 40 năm, các nhà vật lý từ Stefan, Boltzman (Định luật Stefan- 
Boltzman) đến Wien (định luật Wien) đã đưa ra các công thức duy nghiệm 
cố gắng giải thích phù hợp với kết quả thực nghiệm. Mùa thu 1900, sau khi 
nghe tin định luật Wien, qua kết quả thí nghiệm mới là không còn đúng ở 
các tần số thấp hơn nữa, Max Planck, trước đây đã quan tâm đến vấn đề 
trên và qua nhiều năm cố gắng không thành công dùng lý thuyết nhiệt 
động lực học mà ông chuyên tâm để tìm ra lời giải đưa đến công thức cho 
hiện tượng phát xạ từ vật đen, đã lập tức trở lại vấn đề bỏ dở trước đây và 
dùng phương thức giản đị nhất mà sau này Planck cho là may mắn qua trực 
giác để đưa ra công thức giải thích được thỏa đáng các dữ kiện thí nghiệm 
phát xạ từ vật đen. Nhưng ông không hài lòng là tìm được đúng phương 
trình qua suy đoán và trực giác mà theo ông thì nhất thiết phải dựa vào lý 
thuyết nào đó, như nhiệt động học với entropy, để giải ra nó thì mới toàn 
vẹn, có cơ sở và chính xác. 

Ông đã dựa vào lý thuyết xác suất của Bolzmann về entropy qua sự 
chuyền động các “hạt” nguyên tử khí về sự liên hệ của entropy với độ hỗn 
loạn của các hạt tử và để có thể đặt một trị số cho độ hỗn loạn phải tìm cách 
phân chia năng lượng giữa các dao động phát sinh các tần số ở vật đen 
nóng. Chính tại điểm này, Planck đã nghĩ ra ý tưởng về các thành phần 
năng lượng - các mảnh năng lượng, của các dao động mà khi hợp lại sẽ 
bằng tổng năng lượng phát ra từ vật đen. Cuối cùng ông đã xây dựng và 
giải ra công thức năng lượng phát ra từ vật đen đặt trên một ý niệm cơ bản 
hoàn toàn bất ngờ và lạ lùng khi cho rằng năng lượng phát ra không phải 
liên tục mà là ngắt đoạn, riêng rẽ, từng các gói đơn vị năng lượng gọi là 
lượng tử (quanta), mỗi lượng tử có năng lượng tỉ lệ với tần số dao động. Một 
ý niệm cách mạng trong khoa học và tư tưởng mà hệ quả và ảnh hưởng bao 


560 


gồm nhiều ngành và hoạt động tri thức trong xã hội con người sau này mà 
ngay cả Max Planck không dự đoán hết được. Không lâu sau, năm 1905 
Einsein đã dùng thuyết lượng tử của Planck để giải thích thỏa đáng hiện 
tượng quang điện của các tia tử ngoại qua các hạt năng lượng gọi là photon, 
tạo ra niềm tin về cơ sở cho thuyết lượng tử. Quan niệm của Einstein cho 
rằng ánh sáng được câu tạo bằng hạt tử photon với năng lượng lượng tử mà 
Planck đã tìm ra, trái với quan niệm sóng của ánh sáng thịnh hành qua 
phương trình Maxwell cổ điển mà nhiều nhà vật lý ứng dụng, là một đột 
phá trong khoa học. 

Sau khi electron được khám phá vào năm 1897 bởi Thompson, và hạt 
nhân nguyên tử với proton bởi Rutherford và mô hình nguyên tử với các 
electron chung quanh thì nhiều vấn nạn nảy sinh mà vật lý cổ điển 
Newton-Maxwell không thể giải thích được: khi electron chuyển động 
chung quanh hạt nhân thì theo vật lý cổ điển, sóng sẽ được phát ra và vì thế 
sẽ mất năng lượng do đó sẽ rơi vào hạt nhân. Tại sao chúng không rơi vào 
hạt nhân nguyên tử?. Thêm nữa khi các phát xạ từ nguyên tử như 
hydrogen khi chúng bi kích thích thì chỉ có vài tần số rõ rệt được phát ra 
chứ không liên tục (hiện tượng Balmer). 

Để giải quyết khó khăn trên, Niels Bohr đã dùng ý niệm lượng tử của 
Planck và cho rằng electron không phải có bất cứ một quỹ đạo nào mà chỉ 
có trên một vài quỹ đạo với trạng thái năng lượng nhất định. Sự thay đổi 
các tầng trạng thái năng lượng tương ứng với năng lượng chúng hấp thụ 
hay mất đi qua phát xạ. Tầng năng lượng đầu tiên là tầng có năng lượng 
nhỏ nhất. Dùng bảng tuần hoàn hóa học của Mendeliev, ông đã giải thích 
thỏa đáng và xác định được sự phân phối electrons trong các chất hóa học 
và tại sao chúng lại có những đặc tính hóa học giống nhau trong cùng một 
cột nhóm trên bảng tuần hoàn. Sau Bohr, Sommerfeld cải thiện mô hình 
nguyên tử của Bohr thêm vào, ngoài độ lớn của quý đạo (n), còn hình dáng 
quỹ đạo (k) và hướng quay của electron gây ra từ trường (m) cũng chỉ có các 
trị số nhất định. Pauli bổ túc thành 4 số lượng tử với electron tự quay với 
động lượng góc hướng kim đồng hồ hay ngược lại (2). Mô hình hoàn tất của 
Bohr, Sommerfeld, Pauli đã giải thích hết các hiện tượng được biết lúc đó 
qua các thí nghiệm như Balmer, Zeeman.. 

Nhưng các hình ảnh quỹ đạo, hướng quay, trục quay... không quan sát 
được của mô hình trên vẫn còn dựa vào quan niệm, cái nhìn của vật lý cổ 
điển. Werner Heisenberg cùng với Born và Jordan phát triển lý thuyết cơ 


56] 


học lượng tử từ đầu dùng toán học xác suất, ma trận (matrix) và các con số 
lượng tử để giải thích kết quả của mô hình Bohr mà không dựa vào hình 
ảnh của vật lý cổ điển. Mô hình của Heisenberg được gọi là cơ học ma trận 
(matrix mechanics) giải thích gọn đẹp quang phổ từ nguyên tử hydrogen 
qua lý thuyết toán học trong không gian Hilbert mà không cần hình tượng 
quỹ đạo. Đây là bước ngoặt của ngành vật lý mới, vật lý lượng tử. Sự không 
hoán chuyển của các ma trận khi dùng toán tử nhân trong thuyết của 
Heisenberg, như công thức nổi tiếng pq - qp = -ihl/⁄2m (ma trận động lượng 
p, ma trận vị trí q, ma trận đồng nhất I, h hằng số Planck), đã làm 
Heisenberg lo ngại không hiểu và giải quyết ra sao nhưng được Paul Dirac 
cho là đó chính là đặc tính cơ bản của thuyết lượng tử mới mà thuyết cổ 
điển đã bỏ sót. Dirac dùng động lực học Hamilton để thiết lập thuyết mới 
mà Dirac gọi là “đại số học lượng tử” (quantum algebra). 

Nguyên lý bất định (Uncertainty Principle) của Heisenberg là hệ quả 
của sự không hoán chuyển của toán tử nhân trong ma trận mà ông đã đặt ra 
sau này: trong trạng thái lượng tử, khi được đo lường thì không thể nào 
định được độ chính xác cao của cả vị trí và động lực của hạt tử (electron) 
cùng một lúc được. Đây là tư tưởng hoàn toàn trái với sự hiểu biết thông 
thường của chúng ta trong thế giới hiện thực. Qua vật lý cổ điển, một khi ta 
biết được vị trí và động lực hay vận tốc của vật thể, ta sẽ tiên đoán được vị 
trí sau đó. Nhưng với nguyên lý trên, ta không bao giờ xác định được vật 
thể tương lai sẽ ở đâu dù muốn. Không những nó gây ra câu hỏi và vẫn nạn 
cho các nhà vật lý mà là còn cho nhiều người khác trong lĩnh vực tư tưởng, 
xã hội, nghệ thuật và triết học về sự bất định của thế giới khi con người tiếp 
cận với vật thể, đụng chạm với thế giới lượng tử. 

Heisenberg và Dirac cùng quan niệm với Bohr trong sự thành lập 
thuyết lượng tử, dùng lý thuyết dựa chủ yếu trên những biến số cho phép 
những gì có thể quan sát được qua thí nghiệm, thí dụ như dữ liệu quang 
phổ phát ra từ nguyên tử. Vị trí của electron, không như tầng năng lượng 
và cường độ, không quan sát được thì không nằm trong phương trình lý 
thuyết. Đây là quan điểm của triết học thực chứng mà Bohr là người theo 
đuổi và chịu ảnh hưởng của Ernst Mach mà ta sẽ bàn sau. 

Tuy vậy hai mô hình lượng tử của Heisenberg và Dirac đưa vào đặc 
tính hạt mà không để ý đến đặc tính sóng của hạt tử. Einstein cho rằng lý 
thuyết lượng tử chưa đầy đủ, hoàn tất nếu không bao gồm sóng. Louis de 
Broglie cho thấy sự thể có hai đặc tính, cả sóng và hạt. Năm 1925, 


562 


Schrödinger đã dùng kết quả của de Broglie vào vật lý lượng tử với phương 
trình sóng Schodinger trên quỹ đạo electron và thiết lập mô hình thứ ba sau 
Heisenberg và Dirac gọi là “cơ học sóng” (wave mechanics) mang đến hình 
ảnh trong đầu mà ta có thể hình dung được của vật lý cổ điển, trái ngược 
với ý niệm của Heisenberg. Phương trình Schrödinger cho thấy các số lượng 
tử, tầng năng lượng là lời giải của phương trình trong trường hợp sóng 
đứng. Điều kiện lượng tử ngắt đoạn không liên tục đơn giản phát sinh từ 
phương trình sóng liên tục. về phương diện triết học như vậy là sự rời rạc, 
ngắt đoạn không liên tục chỉ là biểu hiện của trạng thái đặc biệt mà cơ bản 
vẫn là liên tục không rời. 

Einstein cho rằng khám phá của Schrödinger là rất quan trọng, xác 
nhận sự hồ nghỉ của ông về tính chất trừu tượng của Heisenberg về lượng 
tử và đè đặt trước đây ngay cả về lượng tử. Đối với Bohr và Heisenberg thì 
sóng không “thật”. Vật lý lượng tử lúc này có hai khuynh hướng, Einstein- 
Schrödinger và Heisenberg-Bohr, cạnh tranh nhau. Theo Kant thì sự hình 
dung sự thể là một sự trừu tượng hóa hiện tượng mà chúng ta chứng kiến 
( Erscheinuns”, phenomenon), khác với khả năng hình dung được liên quan 
đến các đặc tính của vật thể mà tự nó có, đù ta quan sát hay đo lường nó 
hay không (Kant gọi là “0onenowm' hay “ding an sích“ tức “vật trong vật “độc 
lập với quan sát). Trong vật lý Newton ở bối cảnh vĩ mô thì cả hai gần như 
đồng nghĩa và hiển nhiên nhưng trong thế giới vi mô của vật lý lượng tử thì 
chúng là hai phạm trù có khác nhau và phân biệt được. Mô hình tiên 
nghiệm của sự thể khác với “sự thật”, đặc tính thật sự của vật thể mà ta 
không quan sát được. Nhưng Einstein và Schrödinger không hoàn toàn 
chấp nhận tính chất quá trừu tượng của cơ học lượng tử Heisenberg. Cả hai 
mặc dù đồng ý với sự khẳng định của Galileo là “sách của thế giới vạn vật” 
được viết bằng toán học nhưng cũng nhận ra sự cần thiết, khả năng và công 
dụng dùng hình ảnh hình dung được trong tư tưởng của các ký hiệu toán 
học. Tuy vậy, Heisenberg đã đi xa hơn nữa, các nghiên cứu sau này của ông 
đã đặt nền tảng của các biểu đồ Feyman - hình ảnh tượng trưng qua sự liên 
kết giữa trực giác và hình ảnh. Ở đây hình ảnh được sinh ra từ toán học của 
cơ học lượng tử, chứ không phải được trừu tượng hóa từ các hiện tượng mà 
ta thật sự quan sát (11). 

Các mô hình của Schrödinger và Heisenberg-Dirac khác nhau về tiếp 
cận toán học và về sự diễn giải thế giới vật thể: sóng và hạt, nhưng tương 
đương nhau. Từ phương trình Schrödinger, ta có thể biến đổi tương đương 


563 


với công thức trong cơ học ma trận của Heisenberg-Dirac. Qua nhiều sự 
tranh luận giữa Schrödinger và Heisenberg, Dirac, Bohr, cuối cùng dẫn đến 
sự hợp nhất qua nguyên lý được đưa ra gây nhiều tranh cãi và sâu xa nhất 
về phương diện triết học (ngoài nguyên lý bất định của Heisenberg) là 
nguyên lý bổ sung (Complementary Principle) của Bohr. Nguyên lý bổ sung 
của Borh là cơ bản của Diễn giải Copenhagen (Copenhagen Interpretation) 
về vật thể trong thế giới lượng tử và thế giới cổ điển mà ta sẽ bàn sau. Diễn 
giải Copenhagen được đa số các nhà vật lý chấp nhận và hóa giải được mầm 
mống sự phân cực giữa hai khuynh hướng Einstein-Schrödinger và 
Heisenberg-Bohr. 


Max Planck và Ernst Mach 

Trong các năm 1908-1913, Max Planck và Ernst Mach, nhà bác học Áo 
nổi tiếng, đã có những tranh luận về sự hợp nhất và cái nhìn toàn thể của 
khoa học về thế giới, hiện tượng thiên nhiên. Mach là cha đẻ của triết lý 
khoa học thực chứng có ảnh hưởng sâu rộng từ đầu đến giữa thế kỷ 20 mà 
đa số các nhà vật lý lượng tử sau này đều bị ảnh hưởng, vì thế sự tranh luận 
giữa Max Planck và Ernst Mach rất thú vị và đáng quan tâm trong bối cảnh 
khoa học, triết học và nghệ thuật mà ta sẽ phân tách sau. 

Mach tin vào sự hợp nhất của khoa học dựa vào nguyên lý giản đơn 
(principle of parsimony, giống như Ozcam razor), tư tưởng, ý kiến giải thích 
được sự kiện càng giản đơn càng có giá trị và đúng hơn. Ta càng hiểu một 
hiện tượng thì ta càng giải thích được ngắn gọn. Khoa học là dụng cụ để 
phục vụ con người, người làm khoa học vì thế phải tự biết vai trò của mình 
trong xã hội (nstrumentalism). Khoa học độc lập với giá trị xã hội chung 
quanh nhưng mở rộng cho tất cả mọi người và tự do dùng khoa học để đạt 
mục đích mong muốn. 

Đối với Planck thì hiện tượng trong thiên nhiên được chỉ phối bởi 
nguyên lý năng lượng và entropy (nguyên lý thứ hai của nhiệt động học) và 
thiên nhiên thay vì giản đơn có khuynh hướng càng tăng nhiêu khê 
(complex), hỗn loạn (chaos) - nghĩa là entropy tăng. Hoạt động con người, 
xã hội được chỉ phối bởi ý tưởng. Khoa học là một lĩnh vực riêng để tìm hiểu 
nghiên cứu và từ đó thay đổi xã hội con người. Khoa học tách rời ra khỏi sự 
chi phối của xã hội, chính trị. Xã hội tự nó cần phải nhận thức được giá trị 
của khoa học (realism). Ta có thể nói Mach tin là khoa học phải thực tiễn, 
không siêu hình và vị nhân sinh trước tiên trong khi Planck lại tin là khoa 


564 


học vị khoa học trước và sau đó nếu xã hội chấp nhận và áp dụng thì mới vị 
nhân sinh. 

Tuy vậy, chính thuyết lượng tử của Planck lại dùng sự giản đơn và gọn 
nhất là lượng tử, phù hợp với ý tưởng nguyên lý của Mach, để giải thích 
hiện tượng phát xạ từ vật nóng. 

Mach không tin vào thuyết nguyên tử vì chúng không thể được quan 
sát được với kỹ thuật đầu thế kỷ 20. Mặc dù rất thân thiện và để ý đến 
thuyết tương đối của Einstein nhưng Mach chống lại thuyết tương đối vì 
theo Mach thì không có bằng chứng nào để chứng minh được giả thuyết 
tương đối. Trong cuộc tranh luận và đối đầu giữa Mach và Planck trong 
nhiều năm, và vào thời điểm thuyết tương đối ra đời, có thể Mach chỉ chú ý 
đến Einstein vì ông hy vọng là Einstein có thể sau này triển khai một lý 
thuyết khác về sự liên tục để phủ định lý thuyết ngắt đoạn, nhảy vọt qua 
lượng tử của Planck. Mặc dù hiện nay không còn ảnh hưởng và được chấp 
nhận nhưng tư tưởng thực chứng (positivism) của Mach có ảnh hưởng rất 
lớn đến W. Pauli, E. Schrödinger, N. Bohr, và ngay cả Einstein trong những 
giai đoạn đầu. 


Nhóm Vienna (Wiener Kreis, Vienna circle) 

Moritz Schlick, học trò của Max Planck ở Đại học Berlin, được bổ nhiệm 
giáo sư ở Đại học Vienna vào năm 1922, vị trí mà Ernst Mach, và sau đó 
Ludwig Boltzman, đã giữ trước đó. Ở Vienna, Schlick đã tập hợp được các 
nhà triết học và khoa học như Otto Neurath, Rudolf Carnap... thành một 
nhóm thường gặp nhau và thảo luận về các đề tài khoa học và triết lý. Dựa 
vào triết lý của E. Mach, nhóm Vienna tin rằng con người và xã hội sẽ tiến 
và giải quyết được các vấn nạn nếu mọi vấn đề được xét đoán khách quan, 
quan sát và kiểm chứng được qua khoa học và tất cả những gì siêu hình, 
không kiểm chứng được là không phải thuộc phạm trù khoa học và chính 
chúng (siêu hình) trong tư duy của con người đã gây ra nhiều vấn đề và khổ 
ải trong xã hội. 

Khác với Immanuel Kant cho rằng tri thức có được là đo từ mô hình vật 
thể hiện tượng qua kinh nghiệm cảm nhận cùng lý luận tư tưởng với những 
tri thức tiên nghiệm (a priori knowledge), tức các sản phẩm thuần túy của tư 
tưởng, thí dụ như thời gian và không gian, trọng lượng, gia tốc, thiên 
nhiên... mặc dù ta không thể hiểu vật thể “thật” mà tự vật thể ấy có (cái mà 
Kant gọi là “đing an sich hay “vật trong vật, “thing in itself, vật thể tiên 


565 


nghiệm, franscendenial object. Kant cho rằng vật thể cảm nhận được như cái 
bàn, đôi giày và “vật tiên nghiệm, “đing an sic, không thấy được như thời 
gian, vận tốc đều là vật thể). Mach cơ bản không đồng ý có sự phân biệt 
giữa tri thức từ kinh nghiệm và từ tiên nghiệm mà cho rằng khoa học, tri 
thức không phải cố định và lúc nào cũng khách quan như ta tưởng mà luôn 
phải được tự xét lại qua các quan sát, kinh nghiệm mới mà trước đó chưa có. 
Vật thể “thật” trong vật thể (đing an sicl“) là không quan sát được và vì thế 
là siêu hình. Không có vật thể “thật trong vật thể, thế giới vật thể chính là 
được tạo ra bởi chủ thể. Thế giới vật thể và thế giới chủ thể là một. Vật thể ở 
đây có nghĩa là một, tập hợp nhiều hay hệ thống các vật thể trong khung 
không gian và thời gian định sẵn. Khoa học, tri thức là những gì có thể quan 
sát và đo lường được. 

Đây là nền tảng của chủ nghĩa thực chứng (positivism) mà nhà khoa 
học, triết học Áo Ernst Mach đã đưa ra và nhóm Vienna dựa vào và phát 
triển thêm mang logic toán học vào tất cả mọi ngành khoa học kể cả ngôn 
ngữ, mà họ gọi là thực chứng logic (logical positivism). 

Theo những nhà theo thực chứng logic thì tất cả các phát biểu khoa học 
đều liên quan đến ngôn ngữ về những sự thể mà chúng có thể đáp ứng một 
sự giới hạn nào đó đã được thỏa thuận và nói về những gì có thể quan sát 
được. Ngôn ngữ quan sát và ngôn ngữ lý thuyết là hai ngôn ngữ khác nhau 
(7). Văn bản, phát biểu ngôn ngữ có thể được giản đơn ra nhiều phần nhỏ 
nhất để chúng được kiểm định là có liên hệ với vật thể quan sát được hay 
không. 

Do trọng tâm của thực chứng mà Mach đề ra là sự quan sát của chủ thể 
và những giới hạn của những gì quan sát, đo lường được, nhiều nhà khoa 
học trong lĩnh vực vật lý lượng tử rất khâm phục, chịu ảnh hưởng và chấp 
nhận chủ nghĩa thực chứng của Mach, trong đó có Pauli, Einstein, 
Schrödinger, Jordan, Bohr. Ở Trung Âu, lúc bấy giờ, là trung tâm của triết 
học và khoa học vật lý và hóa học, và qua nhóm Vienna đã ảnh hưởng đến 
các nước khác như Anh, Đan Mạch, Mỹ và Pháp. Đặc biệt ở Copenhagen, 
thủ đô Đan Mạch, Niels Bohr và J. Jorgensen là hai nhà khoa học và triết học 
theo thực chứng logic. Niels Bohr đã ủng hộ và điễn giải lý thuyết lượng tử 
cùng với vật lý nguyên tử, nguyên lý bất định (uncertainty principle) của 
Heisenberg vào tư tưởng, cách nhìn mới trên thiên nhiên, vật lý rất khác với 
cái nhìn cổ điển thông thường mà con người mà văn hóa từ thời Phục hưng 
đến giờ đã điều kiện hóa như là sự kiện, sự thật hiển nhiên. Bohr tin tưởng 


566 


là nguyên tử, cơ cầu của mọi vật là có thật, qua các thí nghiệm với rất nhiều 
bằng chứng dùng máy đo (“measuring devices”) và thuyết lượng tử là dụng 
cụ, phương tiện giúp chúng ta tiên đoán các hiện tượng quan sát được. Ông 
không cho rằng có sự hiện hữu của một thực thể nào mà chúng ta không 
quan sát được hay cảm nghiệm được. Đặc tính của một hệ thống không thể 
định biết được cho đến khi ta đo lường nó. Trong nhiều thí nghiệm quan sát 
cho thấy các hạt có hai đặc tính có lúc là hạt và có lúc là sóng. 

Đặc tính hạt và sóng của các hạt trong nguyên tử, theo diễn giải cơ học 
lượng tử của Bohr, hiện diện cùng lúc với nhau, chồng lên nhau 
(superposition) trong thế giới lượng tử (quantum reality) mặc dù chúng 
hoàn toàn trái ngược nhau. Khi chúng ta dùng dụng cụ để quan sát các hạt 
tử trong thế giới lượng tử thì thế giới lượng tử sẽ bị chạm xáo trộn, sụp đổ 
thành thế giới cổ điển (classical reality) mà chúng ta thường biết và cảm 
nghiệm với chỉ một trong hai đặc tính này hiện diện mà thôi. Hạt là có thật 
và sóng thì không “thật”, sóng chỉ là phương tiện toán học đại diện cho sự 
hiểu biết xác suất của ta về hệ thống. Đây là nền tảng của quan điểm về sự 
diễn giải của thuyết lượng tử trong thế giới thiên nhiên mà ngày nay chúng 
ta gọi là Sự diễn giải Copenhagen của cơ học lượng tử (Copenhagen 
Interpretation of quantum mechanics). 

Như vậy theo sự diễn giải Copenhagen, có hai lĩnh vực hay thế giới, thế 
giới lượng tử và thế giới hiện thực cổ điển. Và ngay lúc khi ta quan sát hay 
đo thì ta đã tạo ra thế giới hiện thực (cổ điển). Sự diễn giải này được trình 
bày qua một nghịch lý “Con mèo Schrödinger“ theo đó trong một thí 
nghiệm tưởng tượng (thought experiment) có một con mèo nhốt kín trong 
hộp có một lọ chứa hơi độc với một hạt tử ở trong hai trạng thái chồng lên 
nhau của thế giới lượng tử, lọ này sẽ vỡ nếu hạt tử ở trong một trạng thái và 
sẽ không vỡ khi ở trạng thái khác. Khi vẫn còn kín chưa mở hộp thì cả hai 
trạng đều hiện điện và lọ hơi độc vừa bị vỡ và không vỡ và con mèo vừa 
chết và không chết. Khi nắp hộp mở ra, sự chồng nhau của thế giới lượng tử 
sụp đổ thình lình đi đến thế giới cổ điển với một trong hai trạng thái và con 
mèo sẽ sống nhảy ra khỏi hộp hoặc chết ngay lúc mở. Khi mở ra thì ta 
không thể nào trở về lại thế giới lượng tử với hai trạng thái nữa. 

Gần đây Nadar Katz và đồng nghiệp đã thực hiện một thí nghiệm siêu 
dẫn qubit đã thực hiện được sự trở về thế giới lượng tử chưa quan sát (với 
hai tầng năng lượng, cao và thấp) khi thế giới lượng tử gần sụp đồ đến chỉ 
một tầng năng lượng, tương tự như hé mở hộp nhìn con mèo rồi đóng 


567 


nhanh miệng hộp lại (10). Tầm quan trọng về ý nghĩa của kết quả thí 
nghiệm này rất to lớn, nói lên như vậy là ta có thể xoá bỏ đi hệ quả của quan 
trắc hay đo đạc lúc trước, trở vẻ lại thế giới lượng tử và quan trắc lại. Tái tạo 
lại hiện thực lần nữa!. Đây là một bước nhảy quan trọng tiến tới thực hiện 
được máy tính lượng tử (quantum computer) nhưng lại đặt thêm một vấn 
nạn về ý nghĩa của hiện thực cho triết học: hiện thực không còn là tất yếu 
qua các điều kiện hệ quả mà là bất kỳ những dự quả nào mà ta muốn, quyết 
định và có thể lùi lại thay đổi hiện thực nếu muốn. Thế giới của hiện tượng 
là hoàn toàn do chủ thể quyết định. Hiện thực không là “vật thể ngoài kia? 
độc lập nằm ngoài nhận thức mà là do nhận thức tạo ra, như nhà vật lý 
John Wheeler đã nhận xét. Nhận thức và vật chất, cái nào trước hay có thể 
nào chăng vật chất, năng lượng và nhận thức cũng chỉ là một và hoán 
chuyển nhau? Diễn giải “Nhận thức gây sụp đổ thế giới lượng tử? 
(Consciousness causes collapse Interpretation) như qua “thí nghiệm tư 
tưởng người bạn Wigner“ (Wigners friend thought experiment) khi Wigner 
hỏi người bạn kết quả ra sao về con mèo Schrödinger để chứng minh nhận 
thức có vai trò trong thế giới lượng tử và hiện thực là có cơ sở hay nhận thức 
có thể tái tạo lại thế giới lượng tử? 

Mặc dù thực chứng của Mach có ảnh hưởng đến Einstein trong sự hình 
thành thuyết tương đối và Heisenberg trong cơ học lượng tử nhưng sau này 
Einstein đã thay đổi và ông đã nói với Heisenberg (5) "Có thể lúc đầu tôi đã 
dùng lý luận của thực chứng, nhưng giờ đây nó cũng đều vô nghĩa lý... về 
nguyên tắc thì rất là sai khi cố gắng tạo ra một lý thuyết chỉ dựa vào quan 
sát mà thôi. Thật ra trong thực tế thì điều trái ngược xảy ra. Chính lý thuyết 
mới quyết định cái gì chúng ta có thể quan sát.” 

Hiện nay có nhiều diễn giải về cơ học lượng tử: diễn giải vector trạng 
thái, các thuyết ẩn biến số (Hidden Variables Theories), bất cố kết 
(decoherence). Diễn giải vector trạng thái (state vector), mà đa số các nhà 
vật lý và sách giảng dạy vật lý dùng, giống như diễn giải Copenhagen 
nhưng cho rằng sóng là có thật biểu hiện cho hệ thống lượng tử bằng 
phương trình sóng vector với nhiều xác suất giá trị khác nhau. Khi đo lường 
quan sát thì vector sóng sụp đổ đến chỉ một giá trị mà ta có thể đo được 
thôi. Thuyết ẩn biến số cho rằng không có xác suất trong thế giới lượng tử, 
như Einstein đã nói “Thượng để không đổ xí ngầu” và các hạt tử có những 
trị số nhất định mà các dụng cụ đo lường không thể đo. Cơ học lượng tử chỉ 
là sự diễn tả xác suất của thuyết chính mà ta chưa biết. Bất cố kết 


568 


(decoherence) cho rằng sóng có thật và dụng cụ đo lường cũng là một hệ 
thống lượng tử. Khi đo lường, sự tác tương giữa dụng cụ, hệ thống được đo 
và môi trường sẽ dẫn nhanh chóng liên tục sóng đến một trạng thái bền 
eigen (eigen state) thuần nhất không hỗn hợp của nhiều trạng thái. Diễn 
giải bất cố kết rất phổ thông gần đây trong lĩnh vực tính toán lượng tử 
(quantum computing). 


Vật lý lượng tử và ảnh hưởng trong triết lý và nghệ thuật 

Nếu năng lượng không phải là liên tục mà là các bước nhảy hay các 
“quantz thì các quá trình thiên nhiên, vật thể cũng là các gián đoạn, không 
lên tục và không định trước được (deterministc) Nếu ngoại suy 
(extrapolate) ra các lĩnh vực khác ngoài thiên nhiên vật thể thì ngay cả quá 
trình tiến hóa trong xã hội, tư tưởng con người cũng không phải là liên tục 
mà là các bước nhảy. Quan niệm nhảy vọt không liên tục, xác suất bất định 
trước và nhiều trị số có cùng một lúc là một điều không ngờ, khó hiểu nếu 
dùng lý tính mà ta thường biết và cách mạng trong tư tưởng. Bohr đã nói 
“Những ai mà lần đầu tiếp cận với thuyết lượng tử mà không bị “sốc” thì 
thật sự không thể hiểu nó”. 

Trước khi có vật lý lượng tử thì mọi sự thể, hiện tượng thiên nhiên đều 
được mô tả bằng các từ thể nghiệm (empirical). Lý thuyết nguyên tử của 
Bohr, bất định của Heisenberg, tương đối của Einstein và lượng tử của 
Planck, Schrödinger cho thấy sự thể thật sự của thiên nhiên cũng nằm sâu, 
ấn giấu sau những gì quan sát hay cảm nhận được. Điều này không phải là 
mới, triết gia Hy Lạp Plato và Plotinus trước đây cũng cho rằng vũ trụ có 
nhiều tầng hiện hữu, không chỉ gồm có thế giới cảm nhận mà còn có thế 
giới vượt quá cảm nhận (9). 

Không lạ gì mà các nhà nghệ sĩ, nghệ thuật tìm kiếm cái mới đều bị thu 
hút bởi các ý niệm cách mạng của lý thuyết lượng tử mà Max Planck đã khơi 
mào. 

(a) Max Ernst, Roberto Matta, Wolfgang Paalen - trường phái siêu thực 

Chúng ta tin tưởng vào những tri thức lấy từ cảm nhận thay vì tri thức 
được áp chế từ quyền lực nào đó. Tư tưởng và chủ nghĩa thực chứng lan 
rộng ở Âu châu đầu thế kỷ 20 cùng với thuyết lượng tử trong vật lý do các 
nhà khoa học và tư tưởng trong nhóm Vienna truyền bá trong giới trí thức 
qua những sách vở, khám phá và các bài viết trong các tạp chí. Trong môi 
trường với nhiều ý tưởng mới như vậy, nghệ thuật và văn hóa Âu châu có 


569 


thêm chất liệu mới để phát triển. Người nghệ sĩ, bác học Leonardo Vinci 
thời Phục Hưng thế kỷ 15 và nhà nghệ sĩ Max Ernst thật ra cũng cùng ý 
tưởng với thực chứng của Ernst Mach. 

Sau Thế chiến thứ nhất, André Breton, người chủ xướng nghệ thuật 
tranh siêu thực, chịu ảnh hưởng của thực chứng và tâm lý học mới bắt đầu 
của Freud, năm 1925 đưa ra tuyên ngôn về triết lý nghệ thuật siêu thực. Lúc 
đầu Breton, trong tuyên ngôn siêu thực, không thích tư tưởng, thái độ quá 
thực tế của thực chứng đối với quan điểm tưởng tượng của tâm thức mà 
siêu thực cổ vũ. Nhưng sau này quan điểm thực chứng chống lại siêu hình 
mà Rudolph Carnap đã phân tích trong các sách của ông về ngôn ngữ đã 
được nhiều nghệ sĩ siêu thực ngưỡng mộ và vài năm sau tuyên ngôn siêu 
thực (1935) khi Breton tuyên bố chống lại tâm lý học của Freud mà ông coi 
là siêu hình, thì chủ nghĩa siêu thực hoàn toàn chấp nhận thực chứng. Sự 
kết hợp rõ nhất về ảnh hưởng của sự phát triển khoa học qua lý thuyết 
lượng tử, nguyên tử, triết lý thực chứng và tâm lý học đầu thế kỷ 20 vào 
nghệ thuật là ở họa sĩ Max Ernst, Roberto Matta và Wolfpang Paalen. 

Trong giai đoạn này, sự xuất hiện của nhiều khuynh hướng nghệ thuật 
khác nhau bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Năm 1934, nhà phê bình nghệ thuật 
Carl Einstein nói về tranh lập thể của Georges Braque. Ông cho rằng trong 
các tranh trừu tượng lập thể, các hình dạng đều bị vỡ, với nhiều mảnh gián 
đoạn. Trong sự đồ vỡ của liên tục, ta tìm thấy một thực thể mới phá vỡ 
chuỗi nhân quả (causality) tương tự như trong khuynh hướng khoa học vật 
lý từ liên tục cổ điển đến lượng tử. Sự chuyển hướng của nghệ thuật hội 
họa từ tranh về hiện thực, vật thể cổ điển đến tranh trừu tượng được đẩy 
bởi cùng một trào lưu tư tưởng, động lực thúc đẩy sự phát triển tiến bộ 
trong lĩnh vực vật lý và tâm lý (2). Khi Max Planck mở đầu thuyết lượng tử 
năm 1900, và Einstein thuyết tương đối năm 1905 thì cùng khoảng thời gian 
Ấy Picasso bắt đầu phát triển tranh lập thể, một hướng đi mới trong nghệ 
thuật. Theo Arthur Miller, vật lý mới đã có ảnh hưởng đến Picasso (11). 

Nhà nghệ sĩ Max Ernst, rời Đức sang Paris sống. Sự chán ngán của ông 
với chiến tranh thế giới thứ nhất, quy ước xã hội và truyền thống đã đưa 
ông đến gần siêu thực và tâm thức. Qua người nghệ sĩ, tranh thể hiện tâm 
thức và chính tâm thức đóng vai trò chủ yếu chứ không phải người nghệ sĩ. 
Ý tưởng về sự thứ yếu của vai trò người nghệ sĩ, không còn là chủ thể nữa, 
hay để lại dấu ấn nào trên tác phẩm cũng là ý tưởng sau này của triết lý hậu 
hiện đại: “cái chết của tác giải. 


570 


Max Ernst thấm nhuần thực chứng của Mach, chối bỏ cái siêu hình vật 
thể, tri thức tiên nghiệm của Kant, không có khoảng cách giữa thế giới chủ 
thể và thế giới vật thể, thay thế quan niệm qua thời gian về nguyên nhân và 
hệ quả bằng ý niệm chức năng trong sự liên hệ giữa các thành phần vật thế. 

Dùng phương pháp mới trong hội họa mà Ernst đặt ra gọi là ƒroffase, 
tranh tạo ra qua sự cọ xát với gỗ dùng than đá hay bút chì để tạo ra các mẫu 
hình tượng ý, rồi sau đó biến đối thêm để hợp với một ý tưởng nào đó đã 
định trước, ông đã đi vào lĩnh vực mới mà ông cho là tương tự với vật lý 
mới của thế giới lượng tử (2) 

“Ý nghĩa cách mạng của sự mô tả này về thế giới thiên nhiên mà lúc 
đầu có vẻ như vô nghĩa được chứng minh cho thấy bằng sự kiện là có 
những kết quả tương ứng đã được thực hiện trong khoa học vật lý vi mô 
ngày nay. Sau khi đo đường mà electron di chuyển không có ngoại lực ảnh 
hưởng, P. Jordan đã kết luận: “Nhưng sự phân biệt về sự khác nhau [giữa 
thế giới ngoại vi và thế giới nột tại] đã bị mất đi một trong những cột trụ bởi 
sự phủ nhận qua thí nghiệm ý tưởng cho là các sự kiện hiện diện ở thế giới 
ngoại vi có một sự hiện hữu khách quan độc lập với quá trình quan sát”. 


` ` 


` ~ 
* ...a 


“ 





Trong bài luận văn “Siêu thực là gì?”, Ernst đã dùng lý thuyết của nhà 
vật lý Pasqual Jordan về sự liên hệ giữa cơ học lượng tử, sinh học và tâm lý 
học để đưa ra ý niệm về vai trò của người nghệ sĩ trong quá trình sáng tạo. 
Theo Jordan thì ở tầng quan sát được của thế giới cổ điển (Newton), đặc 
tính xác suất bất định không nhân quả của các phản ứng nguyên tử, sẽ 
trung bình hóa ra một nhân quả cơ bản cho các vật vô tri, nhưng với động 
vật sống, sự bất định không nhân quả của các phản ứng nguyên tử phóng 
đại lên và giữ nguyên trên tầng vĩ mô sự vận hành của không nhân quả. Vì 
thế, theo Jordan, ý chọn tự đo (free will) mà con người, động vật, thực vật có 
là tiếng vọng trực tiếp của cùng các thành phần không nhân quả tạo thành 


37 


các vật vô tri nhưng lại biến mắt đối với vật vô tri khi nâng lên tầng vĩ mô 
(2). Ernst cho rằng thế giới nội tại và thế giới bên ngoài trong siêu thực sẽ 
không có biên giới và nhập chung là một. Sự phân biệt giữa chủ thể và vật 
thể nhòe đi và không còn. 

Roberto Matta, họa sĩ người Chile, đến Paris 1935 và sau này New York. 
Ông thuộc trường phái siêu thực. Octavio Paz đã nói về tranh của Matta và 
bạn Matta là Duchamp: “trong các tranh siêu thực, một sự biến đổi to lớn 
đang xảy ra, khởi đầu bởi Duchamp và thực hiện bởi Matta, một sự phối 
hợp của trường phái gợi dục (eroticism), khôi hài và khoa học vật lý mới”. 





Roberto Matta - Omyx oƒ Electra, 1944 - Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, New York. 

Matta cho là sự khác biệt giữa ông với các họa sĩ khác trong trường phái 
siêu thực là ông mang vào các hình ảnh dựa vào ý tưởng của vật lý hiện đại 
vào tranh mà ông cho là hợp với thời đại hơn các họa sĩ khác. Từ sự diễn 
giải của ông về hình học không Euclid (non-Euclid) và một thế giới “đổ vỡ” 
mà vật lý lượng tử và nguyên tử cho ta thấy, Matta đã tìm ra được một ý 
niệm mới cho nghệ thuật về sự đa dạng, đa chiều và sự mỏng manh của thế 
giới vật chất chung quanh con người. Các tranh của ông, thí dụ như tác 
phẩm “O1 oƒ Electra” (xem hình), phản ánh tư tưởng này. 

Cái giới hạn trong hình ảnh sự vật dưới nhãn quan của con người được 
Matta cởi trói cho ta nhận thức một chiều sâu trực giác không Euclide trên 
tranh khác với thế giới quang học phẳng thông thường. Ông theo chân các 
nhà vật lý để thử nghiệm và tìm thấy một thế giới, không gian mới mà con 
người bị giới hạn trước đây không cảm nghiệm được, khác với con mắt bất 
động, vĩnh cửu và đơn điệu của phối cảnh (perspective) dùng trong thời 
Phục Hưng cho đến ngày nay. Phương hướng không xác định được trong 
tranh của ông (chúng ta nhìn lên, xuống hay ngang, dọc?) làm rối loạn thị 
giác quang, và vì thế dồn hay làm người xem phải trở lại vào trong chính 
mình. 


h9 


Breton nói về tranh của Matta (2): “Ông không ngừng mời chúng ta vào 
không gian mới đã cỗ ý bị phá ra (rupiure delibéréZ”) từ quan niệm cũ về 
không gian bởi vì quan niệm này chỉ có nghĩa trong phạm vi phân bố của 
các vật thể đóng và đơn giản sơ yếu mà thôi”. 

Không phải là một phương pháp thiết lập hệ tri thức nào, khoa học hay 
nghệ thuật, là đúng hơn và triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng sự đa dạng của các 
phương pháp hệ tri thức là điều mà chúng ta nên cổ vũ vì chúng thuộc hai 
phạm trù khác nhau và có thể hỗ tương với nhau. Ta cũng có thể nói rằng 
vật lý là tri thức kiểm chứng với những dữ kiện cảm nhận (sense-data) và 
nghệ thuật là tri thức kiểm nghiệm dùng đữ kiện cảm nhận tạo ra từ người 
nghệ sĩ (8). Wolfgang Paalen, nhà họa sĩ người Áo sống ở Mexico, đã đưa ra 
chủ trương và ý tưởng “Bố sung” (“Complementarity”) giữa hai lĩnh vực 
nghệ thuật và khoa học, dựa vào từ của Niels Bohr đã dùng cho Nguyên lý 
bổ sung (Complementary Principle) trong vật lý lượng tử về hạt và sóng vào 
các năm 1942-1944 trong tạp chí Dyn do Paalen xuất bản (2). Nghệ thuật chú 
trọng về phẩm, chất lượng, có cái nhìn toàn thể trong khi khoa học chú 
trọng về số lượng. Sự lưỡng cực này trong triết lý đã có từ trước trong lịch 
sử giữa cái nhìn định tính của các nhà triết học Hy Lạp và định lượng từ 
Galileo hay giữa Goethe về sự nhận thức cảm tính qua tổng thể ánh sáng và 
Newton về thực nghiệm phân tích ánh sáng qua quang phổ. Paalen cho 
rằng cả hai cái nhìn mặc dù khác nhau nhưng bổ sung cho nhau trong một 
lý thuyết tổng thể và vì thế không triệt tiêu và tạo ra sự hiểu lầm lẫn nhau 
giữa nghệ thuật và khoa học. 

“Đối với tôi, dường như chúng ta phải đi đến một ý niệm có nhiều tiềm 
năng về hiện thực, dựa vào các hướng đi mới của vật lý cũng như của nghệ 
thuật, một ý niệm mà tôi gọi là dựnatic (từ chữ Hy Lạp fó dựnaton: sự có thể 
được). Một lý thuyết về “Sự có thế, qua đó chúng ta hiểu nghệ thuật như 
phương trình nhịp điệu của thế giới thực thể, nó là một sự bổ sung không 
thể thiếu được của phương trình logic mà khoa học tạo ra. Bởi vì chỉ có sự 
hợp tác của hai lĩnh vực thì mới tạo ra được một đạo lý (ethics) mới đánh 
tan đi cái u tối của siêu hình và tôn giáo”. 


573 





'Wolfgang Paalen - Lenclumne (1952) - Frey Norris Gallery 

Tuy nhiên Paalen cũng cảnh báo các nghệ sĩ siêu thực về sự lạm dụng 
các ý niệm vật lý, các từ ngữ ngoài khung cảnh khoa học không đúng vào 
phạm trù nghệ thuật. Những nhận xét của Paalen rất là tiên tri khi chúng ta 
được chứng kiến sự tranh luận giữa các nhà xã hội học và khoa học qua sự 
kiện Sokal vào cuối thế kỷ 20 (4). 

(b) Gaston Bachelard - khoa học và thi sĩ 

Gaston Bachelard (1884- 1962), giáo sư sử học và triết lý khoa học ở Đại 
học Sorbonne và cũng là thi sĩ, trong hai tác phẩm nổi tiếng Le nouoel esprit 
scientifique (“Tinh thần khoa học mới”) ("The New Scientific Spirit ") (1934) 
và La formation de I'esprit scientifique (“Sự thành hình của tỉnh thần khoa học”, 
"The Formation of the Scientific Spirit ") (1938) là người đầu tiên cho thấy cơ 
sở kiến thức, cơ nguồn và đặc tính của sự thay đổi trong sự phát triển khoa 
học mà mãi 30 năm sau này Thomas Kuhn mới đề ra quan niệm tương tự, 
qua sự thay đổi mẫu hình (paradigm), bằng tiếng Anh trong tác phẩm The 
Structure 0ƒ Scientific Reuolutions (Câu trúc các cuộc cách mạng khoa học). 

Sự phát triển của thuyết lượng tử trong ba thập niên đầu của thế kỷ 20 
từ khi Max Planck khai phá là mầm mống và cơ sở lý luận để Bachelard đưa 
ra nhận thức và triết lý mới về sự đột phá có tính cách nhảy vọt không từ từ 
liên tục trong sự phát triển lý thuyết khoa học. 

Bachelard cho thấy là trong 2000 năm, hình học Euclid ngự trị và không 
thay đổi là do sức mạnh của tâm trí, trí óc con người đã không được thể 
hiện và kìm hãm trong thời gian lâu như vậy. Vượt qua chủ thể và vật thể, 
khoa học dựa vào đề án (projet). Trong tư tưởng khoa học, suy tư về vật thể 
bởi chủ thể đều theo dạng của một đề án. Mỗi lý thuyết đều thể hiện sự 
năng động của trí tuệ con người thiết lập ra lý thuyết đó, có nghĩa là lý 
thuyết tượng trưng cho sự thay đổi tâm trí con người. Trong sự nghiên cứu 
phát triển hình thành của lý thuyết khoa học thì vai trò của tâm lý 
(psychology) trong sự nhận thức của con người là chủ yếu. Bachelard lấy thí 


574 


dụ trong sách của Heisenberg về nguyên lý của thuyết lượng tử (Physical 
principles of the quantum theory), khi Heisenberg đã dùng có lúc thuyết 
sóng (wave), có lúc thuyết hạt tử (particle) hoàn toàn đối nghịch để giải 
thích các hiện tượng, bổ sung thuyết sóng khiếm khuyết bằng cách dùng 
thuyết hạt tử hay ngược lại. Điều này cho thấy là tâm lý con người trong 
khoa học một khi đối điện với khó khăn qua một niềm tin, thì ngay khi ấy 
con người sử dụng quan điểm đối nghịch để cố gắng lý giải. Sự ảnh hưởng 
của điễn giải Copenhagen về thế giới lượng tử đến sự tiếp cận của 
Bachelard trong vai trò của tâm lý vào sự phát triển khoa học đến đây là rất 
TỐ. 

Bachelard cho rằng trong sự tìm hiểu tiếp cận với thế giới, sự tranh luận 
giữa các phương pháp như thực nghiệm, lý tính, quy nạp, hữu định, vô 
định... là tất yếu trong quá trình nhận thức và các lý thuyết tạo ra từ các 
phương pháp sẽ đối chọi nhau hay sẽ đi đến bế tắc không giải thích được 
các hiện tượng. Cuối cùng tâm trí và nhận thức con người sẽ đi đến một 
trình độ mới trong những tình huống mới và không ngờ trước được. Đó là 
sự ra đời của một mẫu hình mới. Mẫu hình này sẽ giải thích và hóa giải các 
bề tắc của các lý thuyết cũ và tạo ra một tâm tư hay phương pháp nhận thức 
mới trong tâm lý suy tư của con người. Phương thức suy tư này có thể cần 
thời gian lâu để biết được và trở thành quen thuộc. Vì thế trong lịch sử khoa 
học, tiếp nhận tri thức mới đều trải qua những bước nhảy (như lượng tử, 
quantum) vượt qua hay phá vỡ (“ruptre epistémoloseique”) những hàng rào 
chướng vật ngăn cản (“obsfacles epistémologiques”) của tâm lý nhận thức cũ. 
Tất cả các sự thật mới đều sinh ra trái ngược với sự hiển nhiên. Bachelard 
không coi sự tiến triển trong lịch sử khoa học là một sự tiến bộ liên tục mà là 
các bước gián đoạn, nhảy vọt phản ánh qua tâm thức con người vượt qua 
các rào cản và các lý thuyết mới mở rộng thêm các quan niệm (như thuyết 
tương đối) và bao gồm các lý thuyết cũ (như vật lý Newton). 

Vì cũng là thi sĩ, Bachelard để nhiều thời gian nghiên cứu hình ảnh 
tưởng tượng trong thơ, mộng ngày trong bối cảnh thế giới hình ảnh, thế 
giới ý tưởng. Kiến trúc không nên được thiết kế theo lý tính về chức năng 
của mỗi bộ phận mà phải để tự chúng ta cảm nghiệm trong các thành phần 
của kiến trúc và chúng cho phép ta đễ mộng (rêve) ngày. Trong tác phẩm 
Lauténmont nói về nhà thơ siêu thực Comte de Lautréamont (Lucien 
Ducasse) với tác phẩm thơ Les Chan†s de Maldoror, ông đã so sánh nội lực, 
sức đầy của hình ảnh, vần thơ với năng lượng, vận tốc, khối lượng của vật 


SIờ 


lý. Theo Bachelard thì sự tưởng tượng cách mạng trong thơ của 
Lautréamont cũng như thuyết lượng tử hay tương đối của Einstein trong 
vật lý thay đổi, tổng quát hóa và bao trùm vật lý cổ điển. Sức mạnh chuyển 
hóa của tưởng tượng trong thơ siêu thực cũng giống như sức mạnh chuyển 
hóa cách nhìn và nhận thức của vật lý mới. Nhiều người không hiểu tại sao 
chỉ một số họa sĩ, nhà thơ siêu thực hiểu được Lautréamont. Đây không có 
gì lạ, cũng tương tự như chỉ có một số ít nhà toán học tụ tập chung quanh 
Einstein vì họ hiểu được thuyết Einstein. Bachelard là gạch nối giữa khoa 
học và nghệ thuật và như đã nói ở trên có ảnh hưởng quan trọng về tư 
tưởng trong cả hai lĩnh vực. 

Ngoài André Breton, sách Tĩnh thần khoa học mới của Bachelard đã có 
ảnh hưởng sâu rộng với các nhà thơ, văn và họa sĩ siêu thực như Roger 
Caillois, Tristan Tzara, Jules Monnerot, Jacques Spitz, Nicolas Calas trong 
nhóm Groupe đÉludes pour la Phénomenolosie và họ đã trở thành bạn với 
nhau. Bachelard thường đến quán cà phê Deux Magots ở Paris, nơi các nhà 
nghệ sĩ siêu thực thường tụ tập, để hàn huyên. Bachelard viết bài về chủ 
nghĩa siêu thực trong tạp chí ImqwisiHons của nhóm siêu thực và ngược lại 
Caillois viết trên tạp chí Recherches Philosophiques do Bachelard làm chủ bút. 
Các bài của Spitz, Tzara, Caillois về siêu thực đều dùng ý tưởng vật lý mới 
mà Bachelard mang vào trong tư tưởng hiện đại. 

Ngoài nhóm siêu thực trong Groupe dđÉtudes pour la Phénomenologie, 
những nhà văn, nghệ sĩ chịu ảnh hưởng của tư tưởng Bachelard là Georges 
Bataille, Louis Aragon, Paul Eluard, Salvador Dali, Denis de Rougement, 
Pierre Mabille, René Crevel, Marcel Duchamp, Zdeno Reich... Paul Eluard 
đã dùng các đoạn văn của Bachelard trong các bài viết trên tạp chí 
Minotaure. Tác phẩm Au carrefour de Ïnmour, la poesie, la science et la reuolution 
(Ở ngã tư của tình yêu, thi ca, khoa học và cách mạng) (1935) của nhà văn 
René Crevel cho thấy tư tưởng ruptre epistemologiques của Bachelard áp 
dụng vào trào lưu văn học Pháp lúc đó. Crevel cũng cố gắng mang tư 
tưởng, khám phá mới trong vật lý vào lý luận để ủng hộ tư tưởng chính trị 
duy vật biện chứng và marxist của ông, gọi là xã hội chủ nghĩa khoa học 
(scientific socialism). 

Khuynh hướng tư tưởng của các thập niên 1920, 1930 ở lục địa Âu châu 
trong nghệ thuật và xã hội là thiên về thực chứng và duy vật song song với 
sự phát triển khoa học vật lý lượng tử và triết lý thực chứng của nhóm 
Vienna. Nhắn mạnh vào quan sát, gạt bỏ siêu hình và xóa bỏ sự phân biệt 


576 


giữa chủ thể, chủ quan và vật thể, khách quan mà thực chứng và vật lý 
lượng tử đem lại qua trung gian Bachelard, các nghệ sĩ mà đa số theo chủ 
nghĩa xã hội hay marxist đã hồ hởi đón nhận. Sau khủng hoảng kinh tế thế 
giới 1929, chính phủ Leon Blum của mặt trận bình dân cằm quyền ở Pháp 
được sự ủng hộ và tham gia của nhiều nhà nghệ sĩ và trí thức như nhà vật lý 
Paul Langevin trong nội các Leon Blum. Sự ảnh hưởng về tư tưởng của 
nghệ sĩ từ vật lý lượng tử càng sâu đậm. 

Nicolas Calas trong tác phẩm Fowers d” Incendie cho rằng thái độ chủ 
quan, biểu hiện trong văn học qua các tác phẩm của James Joyce và Marcel 
Proust và trong nghệ thuật bởi trường phái Ấn tượng (Impressionism), được 
thay thế bởi ý chí khách quan, vật thể hóa trong nghệ thuật siêu thực. Ông 
cổ vũ tư tưởng Bachelard chống lại sự đem trở lại tư tưởng Descates và 
Bergson của một số nghệ sĩ lấy triết lý Bergson để xây dựng mỹ thuật chủ 
quan trong phong trào hiện đại (2). 

Bachelard có ảnh hưởng đến những triết gia sau này như Louis 
Althusser trường phái cấu trúc luận (structuralism) và Michel Foucault, 
Jacques Derrida của hậu hiện đại (post-modernism). 


Chủ nghĩa hậu hiện đại 

Theo thực chứng thì khoa học hay “sự thật” chỉ có thế có và chấp nhận 
khi chúng ta có thể quan sát và kiểm chứng được. Hiện tượng có trước và 
quan sát trước khi ta tìm được lý thuyết hay sự thật khách quan nằm sau 
giải thích được hiện tượng đó. Nhưng sự thành công của thuyết lượng tử và 
tương đối cho thấy sự giới hạn của khoa học dựa vào thực chứng. Lý thuyết 
có thể đi trước và tiên đoán được những hiện tượng có thể xảy ra dẫn 
đường cho chúng ta thiết lập cơ sở để thấy và quan sát được. Như vậy, một 
sự thật khách quan có thể được tìm thấy qua lý thuyết và triển khai mà 
không cần phải có hiện tượng gắn liền trước tiên. Karl Popper đã giải toả 
được sự hạn chế của thực chứng và cho rằng một tri thức hay lý thuyết 
được gọi là khoa học khi nó cho ta có nhiều cơ hội để kiểm nghiệm là nó có 
thể sai và nó phải táo bạo tiên đoán được những hiện tượng chưa được 
quan sát và kiểm nghiệm. Ông đã thiết lập có hệ thống phương pháp để xác 
định một lý thuyết được cho là khoa học khác với “ngụy khoa học” qua khả 
năng phản nghiệm (falsificationism). 

Nhưng có thật là đằng sau hiện tượng là luôn có một tri thức, lý thuyết 
hay một sự thật tuyệt đối khách quan nào đó mà ta nhận thức được và triển 


577 


khai giải thích được sự vận hành của hiện tượng không? hay lý thuyết, cái 
mà ta cho là sự thật khách quan ấy chỉ là sản phẩm của tư tưởng, nhận thức 
tùy thuộc vào hoàn cảnh và môi trường văn hóa xã hội do con người tạo 
nên, hay nới khác hơn nó cũng chỉ là một hư cầu, một sản phẩm hiện tượng 
do chúng ta tạo ra?. 

W. Paalen cho rằng sự tưởng tượng tạo ra hiện thực cũng như nó đã 
được tạo ra bởi hiện thực, chúng ta nên hiểu là các hình ảnh của nghệ thuật 
không phải là sự thể hiện hão huyền tự đắc của người nghệ sĩ, hay các thiết 
kế cho các công cụ mà chính là các thiết kế (blueprint) cho chính con người 
2) 

Hậu hiện đại đi xa hơn nữa và cho là tất cả thế giới chung quanh ta chỉ 
là hiện tượng và tri thức, cảm nhận về các hiện tượng đều khác nhau ở mỗi 
người và đều chủ quan, không có tri thức nào là đúng hơn, tất cả đều tương 
đối. Ý tưởng này rất gần với ý tưởng mà vật lý lượng tử đặt ra về hiện thực 
(reality) qua vai trò của nhận thức (consciousness) và sự phủ nhận về sự 
hiện diện của một thế giới vật thể có ý nghĩa nằm ngoài kia độc lập với 
nhận thức bên trong của chủ thể. 


Nghệ thuật (tranh 
thơ văn) cô điên, 
hiện thực, tượng 


- Siêu thực 
(surrealism) 


- Cầu trúc 
luận, hiện đại 
(modernism) 


-Hậu hiện đại 
(post-modernism) 


- Lập thê 
(cubism) 


| 


Vật lý cô điền Vật lý lượng tử chuyền mô hình 
Newton - Thê - Thê giới quan thực 


trưng, ấn tượng 





tà (paradigm shIft) - 
giới quan Kant chứng Mach Kuhn 





Hậu hiện đại bắt nguồn từ hiện đại và phát triển rộng rãi sau khi 
Thomas Kuhn đưa ra lý thuyết chuyển mô hình (paradigm shift) về lịch sử 
phát triển khoa học trong cuốn sách The Structure oƒ Scientific Reuolution. Nhà 
văn và triết gia hậu hiện đại, Michel Foucault, trong sách Les Mofs et les 
choses. LIne archéolosie des sciences humaines (1966) đã dùng ý tưởng về sự bắt 
liên tục từ một hệ thống quan niệm xã hội, tư tưởng văn hóa đến một hệ 
thống khác trong lịch sử, rất giống với ý niệm chuyển mô hình của Kuhn. 
Michel Foucault chịu ảnh hưởng từ người bạn và cũng là thầy của ông là 
nhà lý thuyết cấu trúc Louis Althusser nổi tiếng qua sự phân tách cấu trúc 


578 


của lý thuyết duy vật của Marx. Như đã đề cập phần trên, Althusser đã 
dùng lý thuyết và ý tưởng của Bachelard “rupture epistémologique” để 
phân tách lý thuyết chủ nghĩa. Bức tranh của họa sĩ siêu thực René Magritte 
La trahison des imases vẽ một ông điêu thuốc nhưng dưới có viết “Cesi n est 
pas une pipe' (Đây không phải ống điếu thuốc), cho thấy hiện thực cũng 
có thể bị “giả mạo” và bất định, cũng là đề tài về sự vô lý, nghịch lý và phiến 
điện của hiện thực trong cuốn sách của Foucault Ceci !'est pas te ĐÍJe. 

Nhà hậu cấu trúc luận, Jacques Derrida, được biết nhiều qua ý niệm 
“giải cấu trúc (deconstruction), cũng là học trò của Althusser, cho rằng luôn 
có một sự bắt định (undecidable) trong sự chọn lựa để hiểu nghĩa chính xác 
của một văn bản nào và không có sự khách quan trong lúc đọc văn bản, rất 
giống với quan niệm bắt định (uncertainty) và chủ quan của vật lý lượng tử. 
Mục đích của giải cầu trúc trong các văn bản là mang đến hay cho thấy tất 
cả các nghĩa khác có thể tiềm tàng hay bị chôn vùi ngoài cái nghĩa của cầu 
trúc mà tác giả văn bản muốn xây dựng. Để giải cấu trúc, Derrida dùng ý 
niệm về sự nhận thức ngôn ngữ, nghĩa qua sự liên hệ với các sự thể khác và 
ngữ cảnh khác nhau chứ không phải trực tiếp trong một trường hợp mà 
ông gọi là đifferance (kết hợp của từ đifference và deferral). Trong tác phẩm La 
0erité en peinture, Derrida cũng dùng tranh của Magritte, Van Gogh trong đề 
tài “giải câu trúc (decontruction) của tranh qua lý thuyết về mỹ thuật của 
Kant, Heidegger và về sự bất định của “sự thật qua lá thư của Cezanne nói 
về sự thật trong tranh và sự thật liên quan đến tranh. 

Gần đây, Artigiani đã so sánh sự thay đổi tư duy từ duy lý, khách quan, 
cấu trúc của hiện đại đến tương đối, chủ quan, giải cấu trúc của hậu hiện 
đại trong văn học cũng song song và tương đương với sự thay đổi cách 
mạng trong nhận thức về thế giới thiên nhiên từ vật lý cổ điển Newton đến 
vật lý lượng tử trong vật lý (12). 

Sự khám phá bắt ngờ trong vật lý lượng tử vẻ thế giới hiện thực đã đặt 
ra những câu hỏi sâu xa triết lý về thế giới hiện thực, gây vấn nạn cho triết 
học và cũng chính vật lý lượng tử có ảnh hưởng hay nói chính xác hơn là đã 
có tác dụng kích thích sự phát triển trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật cho 
đến ngày nay. Những câu hỏi về hiện thực là gì, ý nghĩa của thế giới lượng 
tử liên quan đến hiện thực, vai trò của nhận thức mà vật lý lượng tử đặt ra 
đã cho thấy là “hiện thực lạ lùng hơn ta nghĩ và hiện thực lạ lùng hơn ta có 
thể nshĩ đến “, tương tự như nhà vật lý Arthur Eddington đã nói trước đây về 


vũ trụ (Not only is the universe stranger than we imagine; it is stranger 


579 


than we can imagine.”). Vật lý lượng tử là tiên phong của khoa học ngày 
nay và tiên phong là những gì mà các tiền vệ (avant-garde) của nghệ thuật 
luôn luôn dang tay đón nhận. 


Tổng luận 

Khi Max Planck đặt ra ý niệm lượng tử, ông chỉ xem đó là một phương 
tiện để giải bài toán khó mà Kirchoff đã đặt ra. Điều quan trọng là ông đã 
giải thích được sự phát sóng từ vật đen một cách thật chính xác và đầy đủ 
không ngờ, hoàn toàn phù hợp với dữ kiện thí nghiệm. Ý tưởng lượng tử về 
sự không liên tục của năng lượng không bận tâm ông. Ông không nghĩ là 
nó sẽ có những hệ quả lớn lao về tư tưởng và phát triển khoa học vật lý 
lượng tử và ảnh hưởng vào đời sống con người trong mọi lĩnh vực kể cả 
nghệ thuật sau này. 

Như ta đã thấy thuyết lượng tử của ông sau đó được Bohr mang vào 
thế giới ở tầng vi mô của vật lý nguyên tử, và từ đó đã đưa đến vật lý cơ học 
lượng tử với sự đóng góp sau đó của các nhà vật lý như Heisenberg, Dirac. 
Một sự khám phá thành công nhất về tri thức của ngành vật lý nói riêng và 
khoa học nói chung ở thế kỷ 20 và cho đến thế kỷ 21 này. Ngoài phương 
điện khoa học kỹ thuật, kinh tế xã hội, mặc dù không được biết đến nhiều, 
nhưng ảnh hưởng của nó vào tư tưởng triết học, văn hóa nghệ thuật cũng 
to lớn không kém như đã mô tả ở trên. Gần đây, đã có các lý thuyết và các 
nghiên cứu trong lĩnh vực triết học, sinh học lượng tử, tâm lý và vật lý thần 
kinh cho rằng nhận thức (“consciousness”) phát sinh từ các hiện tượng, quá 
trình lượng tử trong và giữa các tế bào thần kinh (neuron) trong sinh vật 
(mô hình Penrose-Hammeroff), tức là nhận thức xảy ra sau và qua sự hiện 
hữu của vật thể và hiện tượng lượng tử (14), cũng như sự đối ngẫu (duality) 
của vật thể (matter) và tinh thần (mind) là hệ quả của quá trình lượng tử 
(13). 

Cuối thế kỷ 20, tác phẩm “Mây lượng tử“ (“Quantum Cloud”) của nhà 
điêu khắc Antony Gormley được hoàn thành năm 1999 vừa kịp để được đặt 
dựng kế công trình kiến trúc Millenium Dome tại London, đánh dấu con 
người bước vào ngưỡng cửa của thế kỷ 21. Thuyết lượng tử đã làm cuộc 
cách mạng khoa học ở thế kỷ 20 và cũng sẽ mang đến những ứng dụng và 
ảnh hưởng to lớn cho thế kỷ hiện nay của chúng ta. Nghệ thuật và khoa học 
không bao giờ gặp nhau trong tư tưởng chăng? Vật lý lượng tử đã chứng tỏ 
điều này sai và không có cơ sở. Khoa học gia và người nghệ sĩ là bạn đồng 


580 


hành trên con đường tiếp cận với thế giới hiện thực, tìm tri thức cùng khai 
phá sáng tác và làm cuộc sống tâm thức con người có ý nghĩa. 


Tài liệu tham khảo: 

(1U Ball, P., Quantum weirdness and surrealism, Nzfure, Vol. 453, 19 
June 2008, p. 983-984. 

(2) Parkinson, G., Swrrealism, Art and Modernr Sctence, Yale Ủniversity 
Press, 2008. 

(3) Bachelard, G., The mreuu sctentifc spirit, transl. by A. Goldhammer “Le 
nouvel esprit scientifique“, Beacon Press, Boston Massachusetts, 1986. 

(4) Nguyễn Đức Hiệp, Triết lý khoa học, Tạp chí Thời đại mới, tháng 2 
2004, http://www.tapchithoidai.org/200402_NDHIiep.htm 

(5) Malin, Shimon, Natre looes to hide: Quantum Phụsics and Renlity, a 
Western Perspective, Oxford Ủniversity Press, 2003. 

(6) Barthes, R., WZ/me deeree zero (translL. by Annette Lavers, Colin 
5mith), HiII and Wang, New York, 1999. 

(7) Faye, Jan, Niels Bohr and the Vienna Circle, 2007, http:/philsci- 
archive.pitt.edu/archive/00003737/ 

(8) King, Mike, Frơm Max Ernst to Ernst Mach - Epistemolosg 1m Art and 
Scrence, Research into Practice conference, University of Hertfordshire, July 
2002, http://www.jnani.org/mrking/writings/post2000/ErnsttoMachintro.htm 

(9) Evelyn Fox Keller, "Cognitive repression in contemporary physics," 
47(8), 718-721 (1979). 

(10) Merali, Zeega, Reincarnation can save Schrödinger “s cat, Nafure, 
Vol. 454, 3 July 2008, pp. 8-9. 

(11) Ciara Muldoon, Did Picasso know about Einstein?, PhụsicsWorld, 
Nov. 2002, http://physicsworld.com/cws/article/print/11359. 

(12) Artigiani, R.„ From epistemology to cosmology: Post-modern 
science and the serach for new cultural cognitive maps, in “The Evolution of 
Cognitive Maps: New Paradigms for the twenty-first century, Edited by 
Ervin Laszlo, Ignazio Masulli, Gordon and Breach Publishers, 1993, pp. 29- 
DĐ. 

(13) Zohar, Danah, Quantum Selƒ - [Hiunman nalure and c0HSClOMSH€SS 
defimed bụ the neu phụsics, Harper Perennial, New York, 1991. 

Hameroff, Stuart, Penrose, Penrose, Orchestrated Objective Reduction 
of Quantum Coherence ¡in Brain Microtubules: The "Orch ©R" Model for 


581 


Consciousness, In: Toward a Science of Consciousness - The First Tucson 
Discussions and Debates, eds. Hameroff, S.R., Kaszniak, A.W. and Scott, 
A.C., Cambridge, MA: MIT Press, pp. 507-540 (1996). 


HÀ DƯƠNG TUẦN” 


KHOA HỌC LUẬN, TẠI SAO? 


Abstract. There is no doubt that science and technology have an important 
impact on the way man lives and thinks. Yet there is a long-standing gap 
between "scientific culture" and "“humanistic culture”, which is even larger in 
developing countries, where there is no established scientific tradition. This 
short essay suggests that philosophy of science be taught to undergraduates, 
both in humanities and science and technology classes, in the hope of 
contributing, however slightly, to bridging the "cultural gap”. From a more 
practical viewpoint, even thouph one camnot truly understand science without 
actually doing scientific work, hopefully philosophy of science could better 
Prepare future sclentists for their careers and enhance everyone's perceptions Of 
humanistic and social issues. The philosophy of science curriculum should 
consist mainly of history of science and technology, which would provide a 
basis and a parallel approach to different views on science from great scientists 
and philosophers. 


Khoa học luận 

Ở đây xin phân biệt khoa học luận với nhận thức luận. Nhận thức luận 
là một bộ phận nền tảng của triết học, nhằm khảo sát và tư duy tổng hợp về 
quá trình nhận thức của con người nói chung, trong đó khoa học là một 
thành phần. Trong quá khứ sự, phân biệt này không hẳn rạch ròi, điều mà 
ta còn thấy qua ngôn ngữ: Trong tiếng Pháp, Epistémologie được hiểu là 
khoa học luận, còn nhận thức luận là Plilosophie de la connaissance. Trong 
tiếng Anh thì Egisfemolosy lại là nhận thức luận, và khoa học luận là 
Philosophụ oƒ science. Epistemology gồm hai gốc Hy Lạp Epistémè, dịch là hiểu 
biết hay là khoa học đều được, vì thời ấy không có phân biệt; và Logos, 
nghĩa rất rộng, có thể dịch là ngôn từ hay tư duy, ở đây cụ thể hơn là một 
môn học, một luận thuyết. 





` Chuyên gia công nghệ thông tin, Paris. 


584 


Khoa học luận gồm những tư duy về hoạt động khoa học, nó dần dần 
hình thành trong suốt thế kỷ 18, sau khi Vật lý học của Newton đã được 
chấp nhận rộng rãi, đồng thời Toán học, Hóa học, đã phát triển đến một 
trình độ độc lập với những giả định có tính siêu hình, và hình thành một 
lớp người được xác định qua hoạt động của họ: các nhà khoa học. Trước đó 
các nhà khoa học thường tự coi mình như những nhà triết học của tự nhiên. 
Chẳng hạn tác phẩm nền tảng của cơ học Newton, xuất bản năm 1687, vẫn 
có tên Nguyên lú toán học trong Triết lý của tự nhiên... như vậy cũng có nghĩa 
họ vừa làm khoa học, vừa làm khoa học luận, không phân biệt rành mạch. 
Các nhà khoa học luận hiện nay vẫn chỉ phát triển tư duy của mình về khoa 
học thực nghiệm là chính: vật lý học, hóa học, và gần ta hơn, cộng thêm 
sinh học. Toán học và luận lý học thì đã được coi như những công cụ tư 
duy, không có tính thực nghiệm'. Các ngành khoa học xã hội và nhân văn 
nói chung không được các nhà khoa học luận để cập đến kỹ lưỡng, có lẽ vì 
độ phức tạp của chúng quá lớn, thêm nữa chúng chỉ dựa trên quan sát và tư 
biện, không dựa trên thực nghiệm. 

Do việc có hay không có thực nghiệm làm trọng tài cuối cùng mà một 
đằng đi đến được (hoặc tin tưởng sẽ đi đến được, trên các vấn đề còn mở) 
đồng thuận và thống nhất trên các kết quả cụ thể, phương pháp, và lý 
thuyết; một đằng thì, tuy có tính nghiêm túc và chặt chẽ trong phương 
pháp nghiên cứu, vẫn hình thành các trường phái với những giả định triết 
học khác nhau và những kết luận khác nhau trên cùng một số vấn đề. 
Trong nghĩa đó, bản thân khoa học luận cũng không phải là một khoa học 
chính xác, tuy rằng nó có một phần tương đối khách quan, đó là lịch sử phát 
triển khoa học, dựa trên đó những trường phái tư tưởng có thể có những 
giải thích và suy diễn khác nhau, tuỳ theo quan điểm về nhận thức luận. 

Nói cách khác, có thể coi bộ môn khoa học luận vừa như một bộ phận 
của khoa học xã hội, vừa như một một bộ phận của triết học. Cũng chính vì 
thế, ít ra ở mức độ một giáo trình văn hóa cơ bản cho người có học trong 
thời đại ngày nay, hạt nhân - chính yếu và vững chắc, được đồng thuận cao 
- của khoa học luận phải là lịch sử khoa học, bao gồm sự xuất hiện của 
những lý thuyết, khái niệm, và những quy luật khoa học cơ bản, cùng ảnh 
hưởng qua lại của chúng với kỹ thuật, công nghệ, và khung cảnh tinh thần 





1 Đặc biệt công cụ tin học, ngoài chức năng tính toán còn có thêm vai trò rất mới, như là 
một công cụ mô phỏng, một hình thức thực nghiệm "ảo" không thể thiếu cho các ngành 
khoa học thực nghiệm ngày càng phức tạp. 


585 


cũng như vật chất của xã hội. Nằm bên trong lịch sử (tương đối) khách quan 
này là sự biến chuyển của các lý thuyết và phương pháp luận khoa học!, mà 
sự trình bày không thể tách rời khỏi thành phần thứ ba của khoa học luận, 
là những lập trường tiên thiên về nhận thức luận, về câu hỏi thế nào là sự 
hiểu biết vững chắc về tự nhiên; chính vì phương pháp luận khoa học là con 
đường tìm đến những hiểu biết đó. Vấn đề không phải là chọn lựa một 
quan điểm nhất định nào một cách giáo điều, thí dụ các học thuyết thời 
thượng của Karl Popper, hay của Thomas Kuhn, hay của một trong nhiều 
nhà khoa học luận quan trọng khác..., mà là giới thiệu các quan điểm khác 
nhau, mời gọi sự suy nghĩ riêng của mỗi người qua trình bày và thảo luận. 


Khoa học và khoa học luận cổ điển 

Có thể nói khoa học cổ điển? ra đời với những bác học nổi bật của thế 
kỷ 17 như Gallileo Gallilei (1564-1642), René Descartes (1596-1650), Gottfried 
Leibniz (1646-1716) và nhất là Isaac Newton (1642-1727)... trong đó Descartes 
và Leibniz còn là những triết gia về nhận thức luận. Nhưng người đặt ra 
vấn đề có thể nói cơ bản nhất của khoa học luận, ngày nay được gọi là oấn 
đề quy nạp, là David Hume (1711-1776), năm 1739, trong tác phẩm Luận oề 
bẩn chất cơn người (traité de la nature humaine), ông hoài nghỉ về tính chân lý 
tuyệt đối của các quy luật vật lý: đó chỉ là sự quy nạp từ những nhận thức 
trong quá khứ rồi tổng quát hóa thành quy luật, thí dụ như quy luật Mặt 
trời mọc mỗi buổi sáng, không có gì bảo đảm một cách tuyệt đối là ngày mai 
điều ấy sẽ tiếp tục như thế. Các quy luật khoa học chỉ có tính kinh nghiệm 
mà thôi. Vào lúc cơ học của Newton đang ở đỉnh cao, khi nhiều người cho 
rằng các quy luật cơ học là tuyệt đối chắc chắn, luận đề hoài nghi triết học 
độc sáng và không thể chối cãi này đã "đánh thức tôi tỉnh giấc ngủ giáo 
điều", theo lời của Immanuel Kant (1724-1804). 

Chấp nhận hay không chấp nhận tính bất khả tri của Hume? Và nếu 
không chấp nhận thì cứu vãn sự xác tín khoa học như thế nào, có thể có một 


! Ở đây không nói đến những thủ tục chặt chẽ khi tiến hành thí nghiệm hoặc khi viết 
luận văn trong cộng đồng khoa học, mà sự truyền đạt qua thực tiễn tại một môi trường 
đại học nghiêm chỉnh là điều cần thiết tối thiểu. Xin hiểu phương pháp luận khoa học 
trong nghĩa trừu tượng hơn như là những phương châm hay những nguyên tắc tư duy 
hướng dẫn cho việc nghiên cứu khoa học. Có thể nói đó là những biểu hiện của tỉnh 
thần khoa học. 

? Sẽ nhường chỗ cho khoa học hiện đại với thuyết tương đối và thuyết lượng tử ở đầu thế 
kỷ 20. 


586 


lập trường dung hòa hay không? Có thể bỏ qua câu hỏi này để suy tư về 
những vấn đề khác có ích hơn hay không? 

Có lẽ đây là những câu hỏi cho phép phân biệt và bước đầu tiếp cận 
những chủ thuyết của các nhà khoa học luận / nhận thức luận trong hai thế 
kỷ 18 và 19. Ở đây không thể phát triển dù ngắn gọn, chỉ có thể phác họa 
rất thô thiển về một vài nhà khoa học luận như sau: 

Descartes và Leibniz là những người duy lý siêu hình (rationalisme 
métaphysique), tuy rằng nền tảng siêu hình của hai ông hoàn toàn khác 
nhau. Họ đều tin tưởng rằng có thể xây dựng triết học và khoa học trên 
những nền tảng siêu hình đó. Và như thế không có chỗ cho sự hoài nghỉ 
của Hume. Sự hoài nghi về những tiên thiên duy lý này đưa những người 
theo chủ nghĩa duy nghiệm (empirisme, tên gọi mà Kant dùng cho lập 
trường của Hume) đến việc tôn trọng kinh nghiệm đời thường hơn là lý 
thuyết. 

Kant khẳng định khoa học thường nghiệm là có thể, đồng thời bác bỏ 
sự xây dựng khoa học trên nền tảng siêu hình. Để làm được việc Ấy là 
quyền I của công trình đồ sộ Phê phán lý tính thuần tuý!, mà hệ thống khái 
niệm có ảnh hưởng rất sâu rộng cho đến nay. Sự cứu vãn xác tín khoa học 
của Kant dựa trên cái giá phải trả (mà bây giờ vẫn còn thời sự) là chấp nhận 
tính bất khả tri của bản thể, cùng lúc với việc loại bỏ những xác tín siêu hình 
ra khỏi khoa học. Khoa học chỉ bàn về những hiện tượng mà thôi, và trong 
giới hạn đó ông không chia sẻ sự hoài nghi của Hume, mà cho rằng con 
người có những phán đoán tổng hợp (tiên thiên) về thế giới hiện tượng, như 
không gian và thời gian... 

Auguste Comte (1798-1857) thường được gọi là nhà khai sinh cho 
thuyết fhực chứng (positivisme). Với ông, tinh thần khoa học đồng nghĩa với 
tỉnh thần thực chứng. Comte đề cao hiện thực, nhưng khác với những 
người duy nghiệm, hiện thực của Comte không phải là những dữ kiện đầu 
tiên đến từ giác quan, mà là một hiện thực được tổ chức bằng lý trí. Đó là 
việc Comte đã thực hiện trong tác phắm bách khoa Gio trình triết học thực 
chứng (Cours de philosophie positive) viết từ 1830 đến 1842, trong đó các 
hiểu biết khoa học được sắp xếp thành 6 ngành: Toán, thiên văn, vật lý, hóa 
học, sinh học, xã hội học. Như thế đủ thấy ảnh hưởng của Comte trong giáo 
dục khoa học suốt từ thời đó cho đến nay. Và tư tưởng thực chứng vẫn nằm 





† Bản dịch của Bùi Văn Nam Sơn, Nxb Văn học, 2004. 


587 


trong đại đa số các nhà khoa học cũng như khoa học luận hiện đại, dù với 
những sắc thái tinh tế khác nhau, và nói chung họ không còn giữ niềm tin 
duy khoa học của Comte. 

Ernst Mach (1838-1916) là một nhà vật lý học, chuyển sang triết học theo 
nghĩa phê phán tinh thần và hoạt động khoa học. Câu của Mach "nhà bác học 
phải sử dụng những khái niệm đơn giản nhất để đạt kết quả oà loại bỏ mọi thứ mà 
giác quan không cảm nhận được" tượng trưng cho cả phần nên cộng và phần 
nên trừ của ông: Mệnh đề đầu rất sâu sắc và được Einstein nhắc lại nhiều 
lần, cũng như từ nguyên tắc đó mà những phê phán cơ học Newton của 
ông đã giúp vào tư duy của Einstein trong thuyết tương đối. Mệnh đề thứ 
nhì lại quá duy nghiệm, nó khiến ông gạt bỏ thuyết nguyên tử, vì thời ấy 
không có thí nghiệm nào cho thấy sự hiện diện của nguyên tử, dù gián tiếp 
hay trực tiếp, mặc dù người ta đã khám phá nhiều hiện tượng hóa học 
không thể giải thích nếu không dùng đến khái niệm nguyên tử!. 


Khoa học và khoa học luận hiện đại 

Vào giai đoạn cuối của nền khoa học cổ điển, những bước tiến của cơ 
học, nhiệt động học, hóa học, điện từ học, quang học, toán học... khiến cho 
các ngành này giao thoa với nhau và đặt ra nhiều vấn đề mới. Ngoài vấn đề 
bức xạ của vật đen và thí nghiệm đo vận tốc ánh sáng của Michelson và 
Morley, có quan hệ trực tiếp với thuyết lượng tử và thuyết tương đối, có thể 
liệt kê vài thí dụ nổi bật: 

se Phương trình của James Maxwell (1831-1878) năm 1861 đã thống 
nhất quang học và điện từ học. 

e_ Cơ học xác suất của Ludwig Boltzmann (1844-1906) giải thích được 
nguyên lý thứ hai của nhiệt động học. 

e - Sự thắng thế dần của thuyết nguyên tử với John Dalton (1766-1844), 
quan sát thấy trong các phản ứng hóa học các thành phần chỉ tham gia theo 
những tỷ lệ nhất định; và với bảng tuần hoàn của Dimitri Mendeliev (1847- 
1907). 

s - Đồng thời sự phát triển toán học đặt ra yêu cầu củng cố nền tảng lý 
luận, thúc đẩy luận lý học hình thức phát triển vượt bậc. 

Ngoài ra, ngành Sinh học cũng trải qua một cuộc cách mạng: Thuyết 
tiến hóa khởi đầu với Jean Baptiste Lamark (1744-1829). Năm 1809 trong tác 





! Cần nói thêm đây cũng là lập trường của Planck, cho đến 1914. 


586 


phẩm "triết học động ật" (philosophie zoologique) ông đặt ra giả thuyết động 
vật biến chuyển từ loài nọ sang loài kia, tuy nhiên giải thích của ông về sự di 
truyền của các đặc tính mà sinh vật đạt được qua tự thích ứng với môi 
trường là không đúng. 50 năm sau, Charles Darwin (1809-1882), trong tác 
phẩm Và nguồn sốc các loài qua tuyển chọn tự nhiên (On the Origin of Species 
By Means of Natural Selection - 1859) đưa ra giả thuyết tiến hóa tổng quát 
hoàn chỉnh và thuyết phục hơn, tuy ông cũng không nói gì về khả năng di 
truyền. Johann Gregor Mendel (1822-1884) đã khám phá những quy luật di 
truyền, công bố năm 1865, nhưng công trình của ông bị lãng quên, phải đợi 
đến những năm 20 của thế kỷ 20 thuyết tiến hóa của Darwin mới được bổ 
sung bằng đột biến ngẫu nhiên trong di truyền, thành thuyết tiến hóa "tân 
Darwin" được đồng thuận tuyệt đối trong các nhà khoa học, được giảng dạy 
(và vẫn được nghiên cứu phát triển thêm) ngày nay. Trong thế kỷ 20 sẽ xảy 
ra một cuộc cách mạng sinh học vĩ đại nữa: việc khám phá phân tử ADN, 
nơi ghỉ lại các thông tin di truyền. Đó là kết quả của một chuỗi dài các thành 
quả cục bộ, với ba người đột phá cuối cùng là Rosalind Franklin, James 
Watson và Francis Crick, năm 1953. 

Vật lý học và Hóa học của thế kỷ 20 bắt đầu với báo cáo của Planck 
ngày 14-12-1900 tại Hàn Lâm viện Berlin về tính không liên tục của năng 
lượng phát ra từ vật đen, mở đầu cho thời đại của cơ học lượng tử; rồi đến 
những công bố của Einstein: giả thuyết ánh sáng là lượng tử, và thuyết 
tương đối hẹp năm 1905, thuyết tương đối mở rộng năm 1915; hai lý thuyết 
này đã mở đầu một kỷ nguyên mới về nhận thức của con người về tự nhiên. 
Hiển nhiên là khoa học luận từ đó đã đổi mới sâu sắc. Nhưng có lẽ cũng cần 
nhấn mạnh là điều ấy không phải chỉ vì những kết quả mới đó của khoa 
học, mà còn vì quá trình chín muồi của nó trong thế kỷ 19. 

Nhóm Vienne, gồm nhiều nhà khoa học và nhất là khoa học luận sinh 
hoạt như một câu lạc bộ từ khoảng 1924 đến trước đệ nhị thế chiến, khi họ 
vì lánh nạn Đức Quốc Xã nên phân tán đến Anh quốc và Hoa Kỳ; nhiều 
người trở nên có ảnh hưởng lớn về khoa học và khoa học luận Hoa Kỳ, 
trong đó nổi tiếng nhất là Gödel, Carnap và Quine. Nhóm này chịu tác 
động mạnh từ luận lý học hình thức, đồng thời có những đóng góp sâu sắc 
cho nó, khoa học luận của họ phát triển chủ nghĩa thực chứng bằng cách 
đào sâu vào tính logic của ngôn ngữ khoa học, được gọi là trường phái thực 


589 


chứng luận lý! (positivisme logic). 

Popper (1902-1994) cũng sinh hoạt tại Vienne thời ấy (sau ông sống ở 
Anh quốc) nhưng có tiếp cận khoa học luận khác với nhóm Vienne. Popper 
có ấn tượng mạnh về quá trình Einstein sáng tạo thuyết tương đối và những 
cố gắng của các nhà vật lý học đương thời để tìm cách kiểm nghiệm nó. Do 
đó ông không đi tìm những tính chất cơ bản của khoa học trong ngôn ngữ 
của nó như những người thực chứng luận lý, mà trong sự so sánh giữa lý 
thuyết với thực nghiệm. Ông vạch ra lằn ranh giới nổi tiếng giữa khoa học 
và phi khoa học: một lý thuyết chỉ được gọi là khoa học khi nó có khả năng 
tiên đoán và xác định những hiện tượng mới, do đó có tiềm năng có thể bị 
thực tế thí nghiệm hay quan sát cho thấy tiên đoán đó sai?. Từ đó một lý 
thuyết mới ra đời, và đó là động cơ của tiến bộ khoa học. 

Popper đã nêu ra được rõ rệt một tiêu chuẩn đễ hiểu cho một lý thuyết 
khoa học tự nhiên, và dù sao nói ra những điều hiển nhiên thì hơn là không 
nói ra. Lý thuyết khoa học nào chẳng phải là một lý thuyết cho phép tiên 
đoán những hiện tượng thực nghiệm mới? Và nếu B là hậu quả logic của lý 
thuyết A thì việc B sai dĩ nhiên dẫn đến kết luận (cũng logic) là lý thuyết A 
"có vẫn đề". Nhưng đó chỉ là bước đầu, chính khi phân tích sâu hơn điều bất 
thường mới và rất quý giá này, người ta mới cần đến những hướng dẫn 
phương pháp luận: làm sao khẳng định Hiện tượng B là hậu quả của lý thuyết 
A? Khi mà đo đạc các tham số của một hiện tượng là đã sử dụng ngầm khá 
nhiều lý thuyết khác nhau rồi! Thêm nữa, lý thuyết A là một tập hợp rộng 
lớn những mệnh đề và quy luật {a;}, vậy vấn đề của nó ở đâu? 

Imre Lakatos (1922-1974), một học trò của Popper, vừa phê phán vừa 
hoàn thiện Popper bằng cách đưa ra khái niệm "Chương trình nghiên cứu" 
(Prosramme de recherche), qua đó ông phân biệt, theo đồng thuận của các nhà 
khoa học trong một tình trạng nghiên cứu nhất định, những mệnh đề và 
quy luật "chắc chắn" với những mệnh đề và quy luật "mềm" hơn... tập hợp 
thứ hai này là điều có thể được thay đối để tiến bộ. 

Paul Feyerabend (1924-1994), một học trò khác của Popper, thì tuyên bố 
thắng thừng trong tác phẩm Chống phương pháp (Against methods) sự phá 





1 Với trường phái Vienne thì Thực chứng luận lý và Kinh nghiệm luận lý (empirisme 
logique) là đồng nghĩa, họ tự gọi bằng cả hai tên. Nhiều tác giả hiện nay lại gọi lập 
trường này là "tân thực chứng” (neo-positivism). 

? Đó là khái niệm phản nghiệm (ƒalsifiability, réfutabilité), thuật ngữ do người viết bài này đề 
nghị, dựa trên nội dung của khái niệm để dịch chứ không dựa trên từ nguyên. 


590 


sản của mọi cố gắng đi tìm "phương pháp luận" cho sự khám phá khoa học. 
Qua lịch sử khoa học, ông chứng minh thường những khám phá hay sáng 
tạo lớn đều vượt ra ngoài phương pháp luận khoa học đương thời, từ đó 
viết: làm sì cũng tố! (anything goes!) 

Kuhn (1922-1996) là nhà khoa học luận thời thượng nhất hiện nay, và 
tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học (The 
structure 0ƒ scientific reoolutions), trong đó khái niệm then chốt là khái niệm 
paradiema', và chuyến dịch paradigma, (paradiem shifƒt) bây giờ được dùng khắp 
nơi, tưởng chẳng cần dài dòng thêm. Thành công của quan điểm của Kuhn 
chứng tỏ chúng có giá trị cao. Tuy nhiên, Kuhn khá mơ hồ về việc tại sao 
một paradigma mới lại được tập thể các nhà khoa học trong một ngành lựa 
chọn, điều này đưa đến cảm tưởng là điều ấy phụ thuộc nhiều vào chủ 
quan tâm lý, và có tính xã hội, như thế tính khách quan khoa học hóa ra là 
tương đối. 

Những nhà khoa học luận kể trên đều thuộc khối sử dụng tiếng Anh, 
và đều được biết trên khắp thế giới. Điều này có lẽ không phải chỉ vì giá trị 
nội tại trong các tác phẩm của họ, sự vượt trội về khoa học, kỹ thuật và kinh 
tế, của Hoa Kỳ sau chiến tranh thứ hai có lẽ đã làm lu mờ một cách đáng tiếc 
nền khoa học luận của "châu Âu già nua", trong đó phải kể đến hai người 
Thuy Sĩ Jean Piaget (1896-1980), Ferdinand Gonseth (1890-1975)... và nhà 
nghiên cứu sử khoa học và khoa học luận Pháp Gaston Bachelard (1884- 
1962). Có lẽ những cách tiếp cận cũng như những phát kiến của khối khoa 
học luận ngôn ngữ Pháp này có thể bổ sung nhiều cho những luận thuyết 
Áo-Anh-Mỹ nói trên. Có thể nêu một thí dụ: Trong khi cách tiếp cận của các 
tác giả Áo-Anh-Mỹ là cách tiếp cận ảnh hưởng bởi luận lý hình thức, đặt 
nặng trên tính cách đồng đại và cấu trúc, thì cách tiếp cận của Bachelard là 
biện chứng”, đặt nặng trên tính lịch đại. Trước Kuhn khá lâu Bachelard đã 





! Paradiema hiện nay đã được dịch là khuôn mẫu, khung mẫu, mẫu hình, mô thức, haụ hệ hình 
cộng với vài thuật ngữ khác rất thiểu số, trong đó có thuật ngữ "hệ ý niệm" mà người viết 
bài này đã dùng để dịch khái niệm của Kuhn. Chữ này có nhiều nghĩa hơi khác nhau, a) 
nghĩa cổ Hy Lạp, vẫn còn được dùng trong văn phạm (digma: cái cho xem, para: ở bên 
cạnh, tức là cái mẫu; hoặc cụ thể trong thủ công, hoặc trừu tượng trong học thuật), b) 
nghĩa trong thuật ngữ ngôn ngữ học, và c) nghĩa riêng của Kuhn. Do đó xin đề nghị liệt 
nó vào loại thuật ngữ không nên dịch, và dùng cách viết gốc Hy Lạp của nó. 

? Bachelard khẳng định mình là người duy vật, và khẳng định phương pháp luận biện 
chứng. Ông đồng sáng lập với nhà khoa học luận Thuy Sĩ Fernand Gonseth chuyên san 
Dinlectica (năm 1947). Một tác phẩm cuối đời của ông có tên Chủ nshữa Duy oật duy lý (Le 
matérialisme rationnel, 1953). 


SẠI 


đề ra khái niệm gián đoạn nhận thức (rupture épistémologique) tương tự như sự 
chuyền dịch paradigma nhưng có lẽ còn hoàn chỉnh hơn, vì ông quan niệm 
sự gián đoạn nhận thức như một vận động biện chứng của nhận thức, nhận 
thức mới vừa phủ định vừa bao gồm! nhận thức cũ. 


Biện minh cho việc giảng dạy khoa học luận 

Trên đây chúng tôi đã phác họa rất sơ sài, trong khuôn khổ một bài viết 
ngắn, nội dung tổng quát của bộ môn khoa học luận, dựa trên lịch sử khoa 
học làm nền tảng, trên đó các nhà khoa học luận đã xây dựng những lý 
thuyết khoa học luận đặc thù của mỗi người; và qua đó chúng ta cũng có 
thể thấy mối liên hệ hữu cơ giữa sự phát triển khoa học và sự phát triển của 
tư duy về khoa học. Đến đây xin biện minh rõ hơn cho đề nghị giảng dạy 
khoa học luận tại những năm đầu của đại học, cho sinh viên của fất cả các 
ngành học. 

Nhưng trước hết xin tự đưa câu hỏi phản biện: khoa học luận có thực 
sự cần thiết không? Tại sao trong nội dung của khoa học không có một 
mệnh đề nào của khoa học luận cả; và, nếu như chính nhà khoa học luận 
Feyerabend đã nói " làm gì cũng tốt"2, thì cứ để các sinh viên khoa học học kỹ 
về ngành của họ và tự do sáng tạo, chẳng đỡ mất thì giờ hơn sao? 

Không sai! Và cả thế giới đã làm như vậy cho đến cách đây trên dưới 
chục năm, bộ môn khoa học luận chỉ là một phần nhỏ được giảng dạy trong 
khoa triết. Trên cả thế giới người ta vẫn chỉ dạy và học những thành quả 
của khoa học, dạy cái đúng, chứ không dạy cách làm thế nào để tìm ra cái 
đúng, và nhất là làm gì để tìm ra những cái đúng cần thiết. Sự truyền bá về 
cách tư duy, về phương pháp, và về tay nghề này hình như chỉ được làm 
một cách gián tiếp, qua kinh nghiệm của thầy, qua môi trường sống và làm 
việc... theo đúng câu châm ngôn Pháp “cứ rèn đi thì sẽ thành thợ rèn”. Phương 
thức giáo dục này cho đến nay vẫn tỏ ra hiệu quả, ít nhất trong những bộ 


1 Việc nhận thức khoa học uề hiện thực biễn chuyển theo một quá trình biện chứng không có 
nghĩa là bản thân thế giới hiện thực vật chất cũng biến chuyển theo một quá trình biện 
chứng, hai mệnh đề này độc lập với nhau. Và có lẽ biện chứng bao gồm của nhận thức 
khoa học là đặc thù. 

2 Có lẽ cũng phải thêm vào mệnh đề này về thứ hai: miễn là đạt kết quả chặt chẽ oề mặt lú 
thuyết oà có hiệu quả thực tế! Và tiếp theo đó cũng cần đặt câu hỏi: làm sao có được những 
con người tự đo sáng tạo? Phải chăng họ cũng cần được giúp đỡ vượt qua những rào cản 
của nhận thức? nghĩa là biết phê phán về những tư duy quá khứ nay đã không còn thích 
hợp nữa. 


S92 


môn trừu tượng ít gắn liền với thực tế: “cứ làm toán đi thì sẽ giỏi toán” vẫn 
đúng với những người có khiếu. Về vật lý lý thuyết cũng vậy. 

Nhưng trong thời đại ngày nay các vấn để ngày càng phức tạp và đòi 
hỏi nghiên cứu liên ngành. Như thế những người cùng nghiên cứu phải 
nắm bắt ít ra là cái cơ bản trong lĩnh vực của các cộng sự trong ngành khác 
mình; và họ phải có được đồng thuận tối thiểu về những chuẩn mực khoa 
học. Thêm nữa, kho kiến thức tích tụ ngày càng nhiều, do đó phải học suốt 
đời, và tự học là chính; trong điều kiện này cái học về phương pháp ít ra 
cũng quan trọng ngang cái học về kết quả, và thật sự hai khía cạnh này bổ 
sung cho nhau. 

Sự kiện là việc nghiên cứu khoa học trở nên phức tạp và liên ngành đặt 
ra một thách đố còn cơ bản hơn, liên quan đến vấn đề hay được gọi là vấn 
đề hai nền oăn hóa, oăn hóa khoa học và oăn hón nhân oăn. Những nghiên cứu về 
khoa học xã hội, về hoạt động của bộ óc... chính là cần con người ngày mai 
vượt qua được khoảng cách giữa hai nền văn hóa đó. Chính vì vậy không 
những khoa học luận cần được giảng dạy cho sinh viên trong các ngành, mà 
bản thân khoa học luận còn phải được phát triển thêm rất nhiều, vì như 
chúng ta đã thấy, các nhà khoa học luận cho đến nay chỉ có những đóng 
góp rất khiêm tốn khi đi ra ngoài lĩnh vực của khoa học tự nhiên. Như thế 
không phải để hy vọng các ngành khoa học "mềm" trở nên những hệ thống 
tiên-đề-diễn-dịch "cứng" như toán lý... mà để hy vọng trong nền văn hóa 
tương lai những người hoạt động trong các ngành khác nhau biết được 
những phương pháp luận đặc thù của mình, của người, và biết được những 
giới hạn của chúng. Để cùng có những thái độ mở, cùng nhau "chung sống 
hòa bình”, và cùng nhau sáng tạo. 

Sinh viên đại học tại Âu Mỹ sống hằng ngày trong một truyền thống 
nghiên cứu khoa học lâu đời, với những bậc thầy có thể đã là các bác học 
nổi danh vẫn còn đang nghiên cứu tại trường... vì thế giáo dục đại học đảm 
bảo được sự truyền bá và tiếp nhận tinh thần và phương pháp luận khoa 
học, qua thực tế nghiên cứu. Mặc dù vậy, bộ môn khoa học luận đang được 
khuyến cáo đưa vào chương trình đại học của cả các ngành khoa học tự 
nhiên lẫn khoa học nhân văn và xã hội, và điều này đã được nhiều đại học 
trên thế giới thực hiện. 

Sự truyền bá tinh thần khoa học một cách vô hình từ thầy đến trò như 
thế rất hiếm tại các nước đang phát triển, và các bậc thầy có thể và có cố 
gắng làm việc ấy cũng gặp rất nhiều khó khăn, họ thường bị quá tải. Người 


593 


ta thường chỉ truyền đạt lại kiến thức sách vở. Đó là một thiệt thòi cho sinh 
viên của các nước đang phát triển. Trong điều kiện ấy tìm hiểu về lịch sử và 
phương pháp luận khoa học như một môn học chính quy lại càng cần thiết. 


